PHẬT GIÁO. 
KHÁP THẺ GIỚI 


THÍCH NGUYÊN TẠNG 





1 Thích Nguyên Tạng 
Mục Lục 

1. Lời giới thiệu của HT Thích Trí Tạng......................... ..------ 5 +5 «++<<+sx<<++ Ị 
2»: - 7i. PiỚiI THIẾU CHả/E11.THỊCH Bảo 1d ssib26216814246/36AAn066i4g/,58 3 
3. Lời thưa của tác giả Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng......................... -.--- 5 
4. Lời thưa của tác giả nhân kỳ tái bản 2006.............................- ¿55-5 5+<+<<+<s2 8 
A. XỨ SỞ PHẬT GIÁO THÉ GIỚI 

1. Phật giáo tại Anh E10 s0 ta ki t9ui36 Ba 01A5taeat.1Aebi/AE tuc 13 
5: Phát giáo trì A+ NHI |5áff sai u8gs4c0ss3aá: AessYb0ay0 10s 5a4a2.0n 21 
Dị: ðPlI0 116) E11/A0161% 1221166291044). 1500 01222095 42/60048)s0:20/003,0661072V26/5L02,60 06a, 25 
4. Phật giáo:tại Hã TỪ::::..:;:6.:⁄i222216 00 066281121421214812 9912 0an s04 x5 29 
5. _ Phật giáo tại Bangladesh............................- .- 5c c3 3 1 1111 erres 33 
6. Phật giáo tại Đan Mạch.......................- .-  cc  Sc 3231 113511511111 rey 37 
7, Phật giáo tại Đức QÓc::szc2666dALieA014L0. 0201286505219 40 
8. Phật giáo tại Hoa KKỲ........................... --c- 5c S131 SS SH HH rrày 48 
9. - Phật giáo tại Hỗng KôÔng...............c.cŸ 600600622112 Ls2.6, s6 59 
10. Phật giáo tại Hungary.................... -. ác cà 2.112 1 31 1 111 11 re 75 
11:-.Ehật Ø MỜ Tôi NT, Lái x26 àau812 64400 iaxgslutcÀ dau bAusa lai tolosdkees 79 
T2..:Plft:bTio tại MiễH 0Õ 2460062662011 06/A50011 03100801206 03 
13. Phật giáo tại Na Ủy......................... c1 vn HH HH HH rệt 101 
14.. Phật giáo tại Nữ? :::.665a1x02tbittdlilti44 s2 iatg awšixu 105 
5a: ETHAt.£1á0/G0:NHEGH51s2ciispaaxtsaersoiyEMuliaeisigbfbasttteaidgdsuifv 114 
Tố; Chất G1áo at ;HúII |54fi:-276xss6c 0s lAgsu8ttitxĐeaobsseacl6  uibsss0CU xAa 123 
17. Phật giáo tại Thụy Điễn...........................--- 2-52 S2 E12 E2 2112121221. re 135 
18. Phật giáo tại Tô Cách Lan.........................-- -:-- cà cSc S3 ssresrresrrsxrs 138 
19. Phật giáo tại Nam Triều Tiên..............................-------c7-cc<cc<ce<ccsccce 146 
20. Phật giáo tại Trung HOa..........................- -c S13 13132 krirerirerrrske 153 
51. PHaft771 1011 G1 H202neia7 site 0 cu0csndaleiSEcisteool6itxneole) 166 
22 HE P140 TẠI VINA TTEttys/sxanyi 6664252 hestGefbesbilA All /kdsesoaee 180 
23. Phật giáo VN qua cách nhìn của hai Phật tử Đan Mạch................... 232 
2đ42:PHhái 140 ẤT: Ï ssaadrtsivovladbddixfCusybieasdtssvcviaboAaitff sua nkoadi truyen 236 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 1H 





B. NHÂN VẬT PHẬT GIÁO THẺ GIỚI 
1. Pháp sư Tuyên Hóa, một thiền sư Trung Hoa thời hiện đại........... 24I 
2... Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, vị sứ giả của hòa bình....................... 251 
3... HT Dhammananda, nhà truyền giáo nổi tiếng của Mã Lai. ........... 269 
4... HT Ghosananda, với những hoạt động vì hòa bình.......................... 286 
5... HT Tinh Vân và tổ chức Phật Quang Sơn quốc tế.....................-- 290 
6. HT Yto Zosimichi, một nhà sư Nhật Bản, 

làm từ thiện ở nước ngØOài......................- --- 5c  Sc 3231 1111111 xerxee 305 
7... Các nhà sư Châu Á trên đất Mỹ..........................----- 2 2 ccsccecrsrkerrersee 309 
§... Pháp Sư Nikkyo Niwano, nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới............... 327 
9. Nhà khoa học Albert Einstein và Đạo Phật. ..............................--- -- --- 342 
10. Nhà ngôn ngữ học R.Davids và Hiệp Hội Thánh Điền Pài!........... 348 
11. Edwin Arnold và thi phẩm Ánh sáng Á Châu.........................------ 355 
12. Đại tá Henry Olcott và phong trào chấn hưng PG Tích Lan.......... 361 
13. Tenzin Osel Rinpoche, hậu thân của Lạt ma Yeshe.......................... 369 
14. Nhà văn Leo Tolstoy và Đạo Phật........................- -- 5à S3 sssrssxes 377 
15. Haavard Lorentzen, người đưa Phật giáo vào học đường. ............. 385 
16. Bhumibol Adulyades, một ông vua Phật tử.........................-- --‹-----s- 390 
17. Phillip Kapleau, một thiền sư người Mỹ ............................... ..----- 396 
18. Thương gia Peter Kedge, một Phật tử người Anh..........................- 403 
19. Ngôi sao điện ảnh Phật tử Richard Gere.............................- -- --- --«+ss<2 411 
20. Harald Rosenloew Eegvới luận văn cao học về 

PHậY:CGIáo Việt NRÌH: si: 2, iy1s::,0121 28200400 lÀa bệ tung lát b3) 24610, 28A 423 
21. Houn ]iyu Kenmnett, một nữ tu người Anh........................... ----- «+ s+<+s+ 426 
22. Allan Molly, một Bác sĩ người Úc.........................---- 22525525255: 429 
23. NI sư Dhammadimna, một nữ tu người Mỹ........................... --‹- --«-- 434 
24. Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ qua con 

QƯỜN g1áO-ỤC:, ¿211211220655 166601088x62 4108100001185 06 1094 /1AxuiS 436 
25. Friedrich Max Muller, nhà phiên dịch kinh điển 

Phật giáo tại Anh QUỐC. uc... s06 01c 0 62220126 441 
26. Frank Lee Woodward, nhà phiên dịch kinh điển Phật giáo tại Úc 

CHẤ? 1126066016020 01 01 A1146 00081711 61611661166180 65.016061011210/096403 899624112 /1265À 454 
27. William Friderich Stede, người biên soạn từ điển Pali-Anh.......... 459 
28. Edward Conze, một dịch giả Phật giáo vĩ đại ở Phương Tây......... 462 


29. 


30. 
31. 


Bà Caroline Rhys Davids, người kế thừa và phát triển Hội phiên dịch 
kinh điển Pàii tại Anh Quốc.......................... ...- 2-2252 crecrrsrreererreee 474 
Pháp Sư Hui Shen và phái đoàn truyền giáo đến Châu Mỹ.......... 482 
Luật Sư Christmas Humphreys, người thiết lập nền tảng cho 

Phật Cáp Anh QUOGiiáos (60122000201140282.02061xabsgbefltlusnessiex 488 


Thích Nguyên Tạng 





C. SỰ KIỆN PHẬT GIÁO THẺ GIỚI 


1. Robert Topmiller và luận án tiến sĩ về PGVN (1996).................. 499 
2. Robert Topmiller và luận án tiến sĩ về PGVN (2002)................... 503 
3... Kinh Pháp Hoa được dịch sang tiếng Nga........................----5-55< 55+: 509 
4. Kinh Pháp Hoa được dịch sang tiếng Pháp.........................----------- 515 
5... Làm thế nào để phát triển PG ở phương Tây. ..........................------ 519 
6. Phật tử ở Nga với công tác xây dựng chùa............................. .-- --«+s«<2 526 
7. Tổ chức PG quốc tế các Phật tử dắn thân.........................-------------- 528 
§. . Công trình xây dựng tượng Di Lặc tại Ân Độ...........................------- 533 
9... Trách nhiệm chung về việc bảo vệ môi sỉnh.......................-.------ 539 
10. Tượng Phật cao nhất thế giới.......................-- 2 2 2++2s2+E+2Ee£E+zxerxsrseee 5346 
11. Phật giáo Nhật Bản tổ chức đi bộ vì hòa bình..........................------ 549 
12. CD-Rom đầu tiên về Tam Tạng Thánh Điển..............................------ 554 
13. Đại hội Phật giáo Đông Á tại Nhật Bản............................ ..-----5--- 556 
14. Niềm vui cho Ni giới Tây Tạng.................. kuftuyfc moc(setiteddncEt vi 559 
15. Hội hoa đăng cúng dường lễ Phật Đản tại Ấn độ......................... 564 
16. Bồ tát Quan Âm trong tín ngưỡng của người Nhật Bản................. 567 
17. Hết bệnh ung thư nhờ tu thiên........................... 2-2 2 2©22£s2£E+£s2£e+zsze. 371 
18. Đại Hội Tăng Già PGTG lần thứ 7 tổ chức tại Đài Loan............... 577 
19. Đại Hội Liên Hữu PGTG lần thứ 20 tô chức tại Australia............. 585 
20. Đại Hội Liên Hữu PGTG lần thứ 21 tổ chức tại Thái Lan............. 588 
21. Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền pháp mật tông Kalachakra 

tát Tầv;BAni.NN4-¿á:2s::iii22554 340%: 0551E4A1 000088106 ẠAGÔNgatb0x:0A 149 00g đẫy 596 
22. Phật đài Dhammakaya, một kỳ quan của PG thế giới.................. . 602 
23. Bảo tháp Borobudur, một kỳ quan của PG thế giới........................ 623 
24. Tượng Phật đản sinh ở Nhật Bản .............................. -- 5c s2 629 
PHỤ LỤC 
S8 Tng DI fificia 6 MeirbeiRuadlGEA G00 SeisbAisuacSola 60 ti 631 
Thư mục tài liệu tham khẢO ........................ «<< c sc knkE ST 511 1K ng 2515111 kr re 633 


Phần 7/1/71 ea rẽ... ốc... 635 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 1 





LỜI GIỚI THIỆU 


Cuốn Phật Giáo Khắp Thế Giới, do Tỷ khưu Nguyên Tạng viết, là một 
đề tài hấp dẫn mà đáng lẽ phải có từ lâu. 
Đối với người con Phật ở Việt Nam-châu Á thì sự kiện nỗi bật nhất ở nửa 
cuối thế kỷ XX không hắn là cuộc cách mạng tin học, mà là sự phát triển 
ngoạn mục của Phật giáo tại Tây Âu và Bắc Mỹ. Thực ra, cuộc cách 
mạng giác ngộ nhân chủ khởi nguyên từ hậu bán thế kỷ XVIII là do sự 
thức tỉnh của giới trí thức phương Tây sớm biết tìm đến với Đạo Phật, và 
đã lái lịch sử thế giới đi vào con đường giải thoát thân phận con người 
khỏi khô đau, mê tối, và giải phóng các dân tộc nhược tiêu thoát cảnh thù 
địch, lạc hậu — Phải chờ hơn hai thế kỷ. Mãi đến nay, kỷ nguyên XXIL, 
nhân loại mới có chính sách toàn cầu hóa để tự do, dân chủ, nhân quyền 
được thiết lập — Tuy chúng không phải là liên hệ hữu cơ, mắt thường khó 
nhìn thấy, và cả sự sụp đồ của những chủ nghĩa giáo điều cuông tín. Kê 
từ những khủng hoảng niềm tin của giới trẻ phương Tây qua biểu hiện lối 
sống “la dolce vita” của chủ nghĩa hiện sinh existentialism đến phong 
trào chống chiến tranh Việt Nam - vì họ cho đó là lý tưởng của tuổi trẻ... 
và ngay từ năm 1985, nhiều Phật tử đã khóc vì mừng rỡ khi biết tin tức về 
những Phật sự ở nhiều nước văn minh mà Đạo Phật đã bén rễ tại đây. 


. Thế là nhân loại đã được cứu thoát một cuộc chiến tranh hủy diệt trông 
thấy. Cộng nghiệp chung của loài người cũng tốt đẹp hơn. Chắng hạn năm 
1997, một vân thạch không lồ đã tránh trái đất trong gang tắc, một vận mệnh 
mả con người văn minh hoàn toàn thụ động. Trong kinh Bảo Tích ghi lời 
Đức Phật dạy: “Mặc dầu đạo Ta bị phá hoại, nhưng nửa sau của thời mạt 
pháp (sau 2500 năm) sẽ phục hoạt trở lại...” 


Phật tử Việt Nam chúng ta nên xét mình đã làm gì cho cuộc hoằng dương 
Phật pháp? Về cá nhân thì có một vài bậc đáng kính, nhưng về làm việc 
tập thể đề trở nên một giáo đoàn truyền giáo vững mạnh thì hãy còn thua 
kém xa các quốc gia hạng hai, hạng ba như Thailand, Myanmar, Sri- 
Lanka... 


Mong rằng cuốn Phật Giáo Khắp Thế Giới của Tỷ khưu Nguyên Tạng 
sẽ giúp Phật tử Việt Nam tự nhìn lại mình, và nhìn ra thế giới, biết hướng 
tâm phụng sự Chính pháp — Dân tộc và nhân loại bằng. thực hành “tứ 
hoằng nguyện” được viên mãn. Đó là những việc làm thiết thực nhất mà 
mỗi người con Phật cần đặc biệt lưu tâm. 


Thích Nguyên Tạng 





Viết tại chùa Giác Minh, Sài dòn, mạnh xuân, Năm Tán 
Ty— Tây Lịch 2001 


Sa Môn THÍCH ĐỨC NHUẬN 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 3 





Lời Giới Thiệu của 
Thượng Tọa Thích Bảo Lạc 


Tục ngữ Việt Nam có câu: "Cái khó nó bó cái khôn", và nhờ đó, sống 
trong thời mạt pháp chúng ta biết tỉnh tấn hành trì giáo pháp để trước tự 
độ và sau độ tha, như hạnh nguyện của một Bồ Tát, vì đời đem ánh đạo 
vàng gieo rắc khắp đông tây, vào tận cùng các hải đảo, châu lục. Nhờ tĩnh 
thần nhập thế tích cực của hàng tăng già và cư sĩ, các học giả mà Phật 
giáo ngày nay có mặt khắp các nơi trên thế giới. 


"Phật Giáo khắp thế giới" là tựa đề sách do Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng 
đã dày công sưu tầm, địch giải, nhận định... về lịch sử Phật giáo tại các 
châu, vê những nhân vật quan trọng trong công cuộc truyền bá chánh pháp, 
các tổ chức Phật giáo thế giới v.v... tập sách như một hướng dẫn viên cân 
thiết chỉ đường cho du khách phương xa chưa biết đường mà vẫn muốn tìm 
tới một nơi xa lạ đầy thích thú, chăng khác nào như một cuộc phiêu lưu kỳ 
bí đầy thử thách mà hành nhân phải gia tâm trong sự kiên nhẫn cố sức lên 
đường để đạt tới đích. Cả soạn giả cũng như độc giả hắn gặp nhau ở điểm 
lý thú này trong sự tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi. 


Nhờ tỉnh thần đó chúng ta mở được tầm hiểu biết rộng để thấy rằng Phật 
giáo đa diện và đa dạng. Không thu hẹp trong không gian và thời gian, 
cũng không giới hạn quôc ' thổ, cảnh giới đúng tỉnh thần ngũ minh: Thanh 
minh hay phương tiện truyền thông, Công xảo minh hay vê kỹ thuật học, Y 
phương minh hay môn học vê y khoa, dược khoa, về cách trị liệu và sức 
khỏe, Nhân minh hay luận lý học và Nội minh hay chứng quả hoặc khai 
ngộ nội tâm. Có phải chăng nhờ tính thích nghi đó mà Phật giáo được 
truyền bá nhanh chóng và sâu rộng tại các nước phương Tây Phương hiện 
nay? 


Câu hỏi tưởng không cần phải bận tâm trả lời mà chỉ cần độc giả đọc trọn 
cuôn sách này hăn tìm ra lời giải đáp đây tính thích thú. 


Tôi biết cuốn sách đã được HT Thích Đức Nhuận, một bậc cao tăng thạc 
đức giới thiệu rồi, đâu cần giới thiệu nữa! Thế nhưng, sau khi đi Tích Lan 
về, tôi cảm thấy rộn niềm vui và hãnh diện về Phật giáo là quốc giáo với 
80% là tín đồ đạo Phật, đã nung đúc con người hiền hoà và nêp sông lành 
mạnh an lạc của 15 triệu Phật giáo đồ trên tổng số 19 triệu dân Sri-lanka, 
tôi đem bản thảo đọc lại với niềm phấn khởi cho tương lai Phật giáo, nên 
viết máy lời này trang trọng giới thiệu tác phâm đến độc giả bốn phương. 


Không có công đức nảo cao cả hơn công đức pháp thí mà Đại Đức Thích 
Nguyên Tạng công hiên, là một trong những tăng sĩ Việt Nam trẻ tuôi 


4 Thích Nguyên Tạng 





nhiệt thành, biết ứng dụng phương tiện tin học trong thời đại văn minh 
này qua Thanh Minh học đê xây dựng tác phâm mình có một chỗ đứng 
trong văn học Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo quôc tê nói 
chung. 


Sydney, Vụ Lan Phật lịch 2545, DL 2001 
Tỳ kheo Thích Bảo Lạc 


Phật Giáo Khắp Thế Giới l) 





Lời Thưa của Soạn Giá 


Sau khi Đức Phật thành đạo, ánh sáng giác ngộ của ngài đã chiếu khắp 
mọi nơi, hàng vạn người dân Ấn, từ sĩ, nông, công, thương, mọi tầng lớp 
của xã hội Ấn đều thừa hưởng được kết quả giác ngộ của ngài. Đến cuối 
đời của ngài, chánh pháp đã có mặt ở khắp Án Độ và lan tỏa đến các 
quốc gia láng giềng. Từ hạ lưu của sông Hằng, đi về phía Đông, phía Nam 
tới bờ sông Caodavcri, phía Tây tới bờ biển Á-rập, phía Bắc tới khu vực 
Thaiysiro, đâu đâu cũng có sự ảnh hưởng của giáo lý Phật-đà, và người 
dân nơi ây sống trong sự hòa bình và hạnh phúc. Trong triều đại của 
Hoàng Đề Asoka thuộc Vương Triều Maurya (thế kỷ thứ III trước TL), 
Phật giáo (PG) đã bắt đầu truyền bá sang các vùng biên giới của đại lục. 


Phật giáo nguyên thủy (Original Buddhism) xuất phát từ miền nam Ấn 
Độ, rồi được truyền sang Tích Lan, từ Tích Lan truyền qua Miến Điện, 
Thái Lan, Campuchia, Lào... Phật giáo tại các quôc gia này còn được gọi 
là Phật giáo Nam Truyền và Phật tử tụng kinh bằng ngôn ngữ Pali. 


Phật giáo phát triển (Developing Buddhism), từ miền Bắc Ấn Độ vượt 
qua dãy núi Hindu và sông Amua ở miễn Trung Afghanistan, rồi vượt 
qua cao nguyên Pamia, vào Tân Cương Trung Quốc, từ đó đến Hà Tây, 
Trường An và Lạc Dương. Tiếp đó Phật giáo từ Trung Hoa truyền đến 
các nước lân cận như Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Và một con 
đường khác là từ Ấn Độ truyền sang Nepal, vượt qua dãy núi Hymalaya, 
vào Tây Tạng, rồi từ Tây Tạng truyện vào một số tỉnh ly của Trung Hoa 
và một sô vùng thuộc bộ tộc Buryat của Mông Cô và Siberia. Phật giáo 
trong các quốc phía bắc này tụng Kinh phần lớn bằng ngôn ngữ Sanskrit 
hoặc được dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. 


Đến cuối thế kỷ thứ XVII, Đạo Phật được chính thức truyền sang các 
nước Châu Âu (1788) và Châu Mỹ (1875), và đến cuối thế kỷ thứ XX, 
Phật giáo lại được truyền qua Châu Phi, tính cho tới thời điểm này, chánh 
pháp đã có mặt ở khắp hoàn cầu. 

Trong nỗ lực muốn tìm lại dấu chân truyền giáo của các Bậc tiền bối, tác 
giả đã để tâm nghiên cứu, soạn dịch và giới thiệu những khám phá, 
những thông tin có liên hệ đến Phật giáo thê giới, khi thì ở một quốc gia 
nơi đây, lúc là một Phật sự nơi kia... đã và đang diễn ra khắp nơi trên 
hành tỉnh này. Đó là lý do tại sao tập sách “Phật giáo khắp thể gió?” này 
ra đời. 


6 Thích Nguyên Tạng 





Tập sách được biên soạn trong từng thời gian và địa điểm khác nhau, theo 
chân tác giả từ chùa Pháp Vân, Gia Định, Sài Gòn, đện Tu Viện Quảng 
Đức, Melbourne, Uc-châu. Sách được chia thành ba phân như sau: 


Phần thứ nhất: Xứ sở Phật Giáo Thế Giới, sơ lược lịch sử, quá trình 
truyền bá và phát triên Phật giáo của từng quôc gia. Các quôc gia trong 
phân này được xêp theo thứ tự abc chứ không theo quá trình lịch sử. 


Phần thứ hai: Nhân vật Phật Giáo Thé Giới, tiêu sử và hành trạng của 
những người có công trong quá trình truyền bá Chánh Pháp 


Phần cuối cùng: Sự kiện Phật Giáo Thể Giới, tin tức và sự kiện xảy ra từ 
nơi này đên nơi kia liên quan đên sinh hoạt Phật giáo trên khắp hoàn câu. 


Tập sách quý vị đang có trong tay còn rất nhiều thiếu sót về mặt hình 
thức cũng như nội dung.Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp và 
sẽ cố găng khắc phục mọi khả năng có thể trong lần tái bản tới. Hiện tại 
tập sách này cũng đã được đăng tải trên trang nhà của Tu Viện Quảng 
Đức http:/www.quangduc.com, và các trang nhà khác như Đạo Phật 
Ngày Nay: l 

http:www.daophatngaynay.com tại Ấn Độ. 

Thư Viện Hoa Sen ở Hoa Kỳ 

http://www.thuvIenhoasen.org. 


Nhân đây, xin thưa rằng, tác giả vần đang tiếp tục công việc tìm kiếm tài liệu 
và hoàn tất phần giới thiệu PG ở những quốc gia còn lại của tập sách, ngõ 
hầu cống hiển cho độc giả biết thêm về bước chân truyền giáo của các bậc 
tiền bối, về nguồn gốc du nhập, lưu truyền và phát triển của Phật giáo ở từng 
quốc gia trên khắp các châu lục. Trong lúc đang viết những dòng này, tác giả 
được biết Phật giáo đã hiện diện ở một sỐ quốc gia thuộc Châu Phi và có hơn 
mười tăng sĩ người bản xứ được truyền trao giới Tỳ kheo để làm công tác 
truyền giáo ở nơi đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên thay, người có công đem 
Phật giáo vào Châu Phi lại là một tăng sĩ người Việt. Đây là một niềm vinh 
hạnh lớn lao cho Phật giáo Việt Nam chúng ta trong lịch sử truyền bá chánh 
pháp trên thế giới. 

Trên tinh thần đó, chúng tôi rất mong nhận được nhiều tài liệu, sách báo 
có liên quan đến chủ đề đã nói ở trên. Mọi tài liệu (cũ hoặc mới) nếu có, 
xin gởi về địa chỉ: Thích Nguyên Tạng, 105 Lynch Road, Fawkner, 
Victoria 3060, Australia. Hoặc qua địa chỉ email: quangduc(tpg.com.au 


Thành kính nguyện cầu cho bánh xe Chánh Pháp tiếp tục lăn chuyền trên 
khắp thê gian này đê mang ánh sáng, hòa bình và an lạc đên cho mọi 
người mọi nhà. 


Viết tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới í 





Mùa An Cư Kiết Hạ năm Tân Ty - 2001 
Tác giả cán chí Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng 


Lời của Tác Giả 
Nhân Kỳ Tái Bản 2006 


Cuối cùng tập sách cũng đã được ấn hành tại quê nhà, đây là ước mơ của 
tác giả bấy lâu nay. Tập sách này phần lớn là góp nhặt lại các bài báo đã 
từng đăng rải rác trên nguyệt san và tuần báo Giác Ngộ từ đầu những 
năm 90, sau đó được biên tập lại và in thành sách lần đầu tiên tại 
Melbourne, Úc Châu vào năm 2001, đồng thời cũng đã được phố biến 
toàn bộ nội dung trên trang nhà quangduc.com 


Đến năm 2003, hai tác giả Thiền Sư Định Lực và Cư Sĩ Nhất Tâm đã tự ý 
tải toàn bộ tập sách này từ internet xuống và in lại thành sách chung với 
nhiều tài liệu khác đặt tựa đề là “Phật Giáo Việt Nam & Thế Giới”. Vụ 
việc này đã được Báo Giác Ngộ lên tiếng, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông 
Tin và hai tác giả trên đã viết thư xin lỗi và hứa sẽ thu hồi tập sách, 
nhưng trên thực tế, sách vẫn bày bán một cách công khai trên thị trường. 
Nay tập sách “Phật Giáo Khắp Thế Giới” được chính thức in tại quê nhà 
Việt Nam, chúng tôi xin cho đăng lại ba bài viết của Thích Nhật Từ, Linh 
Thoại và Hoằng Độ (xem phần phụ lục ở cuối sách) về việc đạo văn trên, 
nhằm giúp cho độc giả không bị nhằm lẫn về tác giả chính thức của các 
tài liệu trong tập sách “Phật Giáo Việt Nam & Thế Giới”. 


Nhân kỳ tái bản này, tác giả xin chân thành cảm tạ: HT Thích Minh 
Châu, HT Thích Trí Quảng, HT Thích Phước Sơn, Cáo Sư Minh Chi, 
Giáo Sư Nguyên Tâm Trần Phương Lan, Thầy Đỗ Vĩnh Hảo, Thầy Lê 
Trung Hưng, Thầy Tùng, anh Huỳnh Công Hoàng...những người đã tận 
tình hướng dẫn, giúp đỡ soạn giả giai đoạn đầu trên bước đường nghiên 
cứu và dịch thuật. 


Sách này hoàn tất cũng nhờ sự nhiệt thành hỗ trợ tận tình của quý đạo 
hữu Rich Fields, Elizabeth Kent, Brian Ashen, Kerry Trembath, Swee 
Beng Toh, Dr. Robert Topmiller, Dominque Bordan, Kathy Lee, Chúc 
Nhuận, Thu Hương, Nguyên Phúc Goodwin, Mỹ Nga, Nguyên Thanh, 


8 Thích Nguyên Tạng 





Quảng Như, Quỳnh Trâm, Waston Huệ Tâm, Diệu Giác Lệ Thu...(đã sưu 
tầm và gởi tặng tài liệu quý báu); quý đạo hữu Hải Hạnh, Đàm Thanh, 
Diệu Nga, Nhị Tường Diễm Tuyết, Nguyên Tâm, Diệu An, Lê Hiếu và 
Minh Khôi (chịu trách nhiệm bản thảo trên máy vị tính), chân thành sự 
đóng góp công sức của quý vỊ. 


Chúng con cũng đê đầu đánh lễ tạc dạ ghi ơn đối với Thầy Bồn Sư, Y Chỉ 
Sư, Thượng Tọa Thích Tâm Trí (Chùa An Dưỡng, Nha Trang), Cố 
Thượng Tọa Thích Chơn Kiến (Chùa Thiên Phú, Nha Trang), Thượng 
Tọa Thích Trí Khả (Chùa Pháp Vân, Quận Bình Thạnh, TP.HCM), Mẫu 
Thân Tâm Thái Ngô Thị Đắc và bào huynh Thượng Tọa Thích Tâm 
Phương (Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi), những 
người đã cưu mang, dành nhiều tình thương, khích lệ tỉnh thần và đời 
sống áo cơm để tác giả yên tâm tu học và làm việc. 


Chúng con cũng xin chân thành đảnh lễ và tri ân cố Hòa Thượng Thích 
Đức Nhuận và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, đã đọc qua bản thảo và việt 
lời giới thiệu cho tập sách này. 


Viết tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 
Mùa Phật Đản năm 2006 
TK. Thích Nguyên Tạng 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 9 








| 
XƯỨ SỞ 


Phật Giáo Thê Giới 





Phật Giáo Khắp Thế Giới 13 





1 PHẬT GIÁO TẠI ANH QUỐC 


Vương quốc Anh (England), một quốc gia quân chủ lập hiến nằm 
ở phía Tây- -Bắc Châu Âu. Diện tích 244.046km”, dân số 59 triệu 
người (thống kê năm 1994). Cuộc cách mạng kỹ thuật vào giữa thế 
kỷ XVII đã đưa Anh quốc trở thành nước tư bản phát triển sớm 
nhất ở châu Âu. Trước cuộc Đại chiến lần thứ hai, Anh là một đề 
quốc có nhiều thuộc địa ở các châu lục. Lãnh thổ khối đề quốc Anh 
rộng 34,6 triệu km“, dân số 700 triệu người. Sau Thế chiến thứ hai 
(1939-1945), trước phong trào giải phóng dân tộc, đề quốc Anh đã 
nhanh chóng tan rã. Hiện nay chỉ còn một số ít thuộc địa và lãnh 
thổ phụ thuộc, phần lớn là các đảo. Tên gọi đầy đủ là Vương quốc 
Liên hiệp Anh và Bắc Ailen (Ái Nhĩ Lan). 


Phật giáo phát xuất từ miền Đông-Bắc Án Độ vào thế kỷ thứ VỊ 
trước Tây lịch (TL). Sau đó được truyền bá đến vùng Tây Bắc Ấn, 
nơi có sự giao lưu với châu Âu. Vào thế kỷ thứ II trước TL, Hoàng 
đế Asoka, một ông vua Phật tử vĩ đại nhất thế giới, đã gởi nhiều 
đoàn truyền giáo đến vùng Tây Bắc và các lãnh thổ tự trị như Xiri, 
AI Cập, Macedonia, Cyrene và Eprrus. Tuy nhiên, chưa có một 
bằng chứng thỏa đáng nào về việc những mật sứ truyền giáo đề lại 
nơi họ đã lưu trú. Nhưng Con đường tơ lụa băng qua Bactria đến 
châu Âu, những câu chuyện vê sau được tìm thấy trong sách của 
Aesop và La Fontaine, đã khăng định được mối giao lưu giữa Đông 
và Tây trong những ngày đầu. 


Phật giáo được truyền đến Anh quốc vào những năm 70 của thế kỷ 
XIX qua một số học giả châu Âu. Một trong những học giả đầu tiên 
đó là ông A. Csoma De Koros (1784-1842) người Hungari, đã dành 
nhiều năm nghiên cứu ngôn ngữ và tôn giáo ở miên Bắc Ấn Độ, rồi 
đem những hiểu biết của mình cống hiến cho người châu Âu. 
Trong thời gian này, một người Anh khác, ông Brian Hodgson, 
nhân viên thuộc địa Anh tại Nepal, trong 20 năm, ông đã thực hiện 


l4 Thích Nguyên Tạng 





được một bộ sưu tập lớn về kinh Phật bằng chữ Sankrit chép tay 
trên lá bối. và tặng nó cho nhiều thư viện lớn trên thế giới. Bài viết 
của ông về Phật giáo ở Nepal được xuất hiện lần đầu tiên trên tờ 
Royal Asiatie Society vào năm 1830. Trong số những người cùng 
làm việc với Hodgson lúc â ấy có Eugene Burnouf, người Pháp, cũng 
viết một cuốn sách giáo khoa giới thiệu về Phật giáo tại An Độ. 
Năm 1850, bài viết của Spence Hardy: “Đời sống fu viện của người 
phương Đông” (Eastern Monasticism), một bài tường thuật chỉ tiết 
về đời sống của tăng sĩ Phật giáo ở châu Á, và đến năm 1858, cuốn 
“Sách chỉ nam của Phật giáo” (Manual of Buddhism), được ấn 
hành, một bản dịch từ tiếng Pàii. 


Năm 1855, tại Đan Mạch bản dịch Dhammapada (Kinh Pháp Cú) 
của Fausboll được xuất bản (xb). Đây là một tác phẩm Pàli hoàn hảo 
đầu tiên được in tại phương Tây. Năm 1871, Samuel Beal, in quyên 
“Kinh Phật”, dịch từ tiếng Trung Hoa, và năm 1878, W. Rockhill 
cho in quyền “Cuộc đời của đức Phật, bản tiếng Anh đầu tiên về 
đức Phật, tư liệu lấy từ Tây Tạng. Cũng trong năm 1878, giáo sư 
Rhys David xb cuốn sách “Cuộc đời và lời dạy của đức Phật” (The 
Life and Teachings of Gautama Buddha). Trong giai đoạn này, một 
tác phẩm nổi tiếng và phổ biến nhất là quyên “ánh sáng Á châu” 
(The Light of Asia) của Edwin Arnold (1832-1904), một thi phẩm 
viết về đức Phật Thích Ca được ông dựa vào quyền Lalitavistara (có 
từ thế kỷ V) để biên soạn; đây là một tác phẩm trứ danh ở phương 
Tây và đến nay nó được chuyền ngữ ra nhiêu thứ tiếng trên thế giới, 
(bản Việt dịch “4nh sáng Á châu” do Đoàn Trung Còn dịch, Phật 
Học Tùng Thư xb năm 1964). Ông E. Arnold sinh ngày 10/6/1832 
tại Grevesend. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông được cử đến 
làm việc trong Bộ Giáo Dục của chính quyền thuộc địa Anh tại Ấn 
Độ. Trong thời gian năm năm làm việc tại đây, ông đã để tâm nghiên 
cứu kinh sách Phật giáo và đã viết nhiều sách về Phật giáo theo cái 
nhìn của ông. Có thể nói ông là một trong những người có công lớn 
trong việc truyền bá tư tưởng Phật giáo đầu tiên tại Anh. Ngoài “ánh 
sáng Á châu” , những tác phẩm ‹ chính của ông là: “Ánh sáng thế giới” 
(xb năm 1891), “Biển và đất liên” in năm 1891. 


Năm 1875, R.C.Childers in quyên “Từ điển Pàli”. Đây là tác phẩm 
do một người trẻ tuổi biên soạn, đã gây cảm hứng cho giáo sư tiến sĩ 
T.W. Rhys Davids (1843-1922) thành lập Hội Pàli Text tại Luân 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 15 





Đôn vào năm 1881. Giống như nhiều học giả Phật giáo châu Âu 
khác, R.Davids bắt đầu sự nghiệp của mình là một viên chức của 
Hoàng gia Anh làm việc cho các chính quyền thuộc địa ở trong vùng 
Nam Á. Trải qua một thời gian nghiên cứu và học hỏi giáo lý đạo 
Phật ở Tích Lan, Davids đã quyết định chấm dứt con đường danh 
vọng của mình đề đi vào con đường học thuật và nghiên cứu. Ông đã 
đậu bốn bằng tiến sĩ và cống hiến trọn đời mình cho công trình 
nghiên cứu và phiên dịch Kinh Tạng Pàli. Đến năm 1881, ông cùng 
với vợ là bà Caroline thành lập Hội Pàl¡i Texr. Đây là một tô chức 
đầu tiên có liên hệ đến Phật giáo tại Anh với sự tham gia của nhiều 
học giả nỗi tiếng châu Âu và Tích Lan, để nghiên cứu, phiên dịch và 
ấn hành kinh điển của Phật giáo từ Pali ra tiếng Anh. Tính đến nay 
(2001), hội này đã phiên dịch và ấn hành được 45 bộ kinh Phật, 
trong đó quan trọng nhất là toàn bộ 7œm Tạng Nguyên Thủy (Pàii 
Tipitaka). Hiện nay, tổ chức này vẫn hoạt động mạnh do Tiến sĩ R. 
F. Gombrich làm Chủ tịch. Ngoài việc tham gia phiên dịch kinh 
điển, ông Davids còn biên soạn những sách có giá trị như “7? điển 
Pàli-Anh”, gồm 800 trang, In lần thứ nhất năm 1921 và được tái bản 
vào các năm 1925, 1992 và 1995: “Ja Milinda vấn đạo” (xb 1890); 
“Phật giáo, lịch sử và văn học” (xb 1896); “Những pháp thoại của 
Đức Phật" (xb 1899); “Phật giáo An Độ” (xb 1903). 


Đến năm 1900, Phật giáo tại Anh bắt đầu có dấu hiệu chuyển mình. 
Hai tô chức Phật giáo không chính thức ra đời, đó là hai Hội Thông 
Thiên Học ở Luân Đôn và chỉ nhánh của bà Blavatsky ở Hoa Kỳ. 
Hai hội này không những giảng dạy giáo lý mà còn thỉnh nhiêu 
pháp sư đến Anh cũng như cung câp nhiều sách báo Phật giáo cho 
Phật tử Anh đọc. Nếu đây là phong trào gieo hạt giống bồ đề thì 
chính nó đã giúp phá vỡ vùng đất cứng cỏi của Nữ hoàng Victoria, 
bằng cách mở tung cánh cửa tôn giáo để phân tích hợp lý về lĩnh 
vực đạo đức trong khoa học đối với nhân sinh. Phong trào hoài 
nghỉ đã nảy sinh và chính nó đã dọn đường cho Phật giáo trên đất 
Anh. 


Bánh xe chánh pháp bắt đầu chuyển. vận, ông Allan Bennet (1872- 
1923), năm 1890 nhân đọc được quyền “ánh sáng Á châu”, ông lập 
tức quy y theo Phật giáo. Năm 1898, ông đến Tích Lan để HÙC Phật, 
đến năm 1902 ông qua Miễn Điện xuất gia tu học với pháp danh là 
Ananda Metteyya. Ông đã thành lập Hội Phật Giáo Quốc tế tại 


16 Thích Nguyên Tạng 





Rangoon và cho xb tờ “8uđdhism”, một tờ báo Phật giáo tiếng Anh 
trội hơn các tờ báo lúc bấy giờ. Một trong những người đầu tiên đọc 
được tờ báo đó ở Anh quốc là J. F. M. Kechmtle, một người Tô-Cách- 
Lan, đã phát tâm xuất gia tu học. Trong lúc đó, năm 1905, R. I. 
Jackson, cũng đã giác ngộ nhờ đọc “Ánh sáng Á châu”, ông cùng một 
người bạn mở một nhà bán sách Phật giáo ở gần công viên Regent, 
Luân Đôn để phố biến giáo lý, hai ông cũng tổ chức những buổi 
thuyết giảng ngay tại nhà sách của mình. 


Trong thời gian này, Hội Phật giáo Anh và Ailen (Buddhist SocIety 
of Great Britain and Ireland) đã ra đời, do G.S. Rhys Davids sáng 
lập và làm Chủ tịch. Buổi họp mặt đầu tiên của Hội này tại Luân 
Đôn là ngày 3/10/1907. Một bản hiến chương của Hội được soạn 
thảo và thông qua, mô hình tổ chức giống như Hội Phật giáo Quốc 
tế ở Miễn Điện. Hội đã cho xuất bản tạp chí “Buddhist Review” đề 
phổ biến giáo lý, tờ báo được sự cộng tác của nhiều cây bút nổi 
tiếng ở nước ngoài như Tiến sĩ D. T. Suzuki, bà David Neel, ngài 
A. Dharmapala. 


Vào ngày 23/4/1908, một phái đoàn Phật giáo đầu tiên viếng thăm 
Anh quốc từ Miễn Điện do Đại đức Ananda Metteyya làm trưởng 
đoàn cùng với các đệ tử người Miễn của ngài. Đây là chuyến viếng 
thăm quê nhà đầu tiên của ngài sau 10 năm xuất gia tu học ở nước 
ngoài. VỊ tỳ kheo 36 tuổi này với dáng vẻ tao nhã, rực rỡ trong 
chiếc y màu vàng cam đã tạo cho ngài một hình ảnh hấp dẫn lạ 
thường trên đường phố Luân Đôn. Sau sáu tháng hoằng pháp tại 
Anh quốc, ngài đã trở lại Miễn Điện cùng với người bạn thân là 
Tiến sĩ Ernest Rost. Sau Thế chiến thứ I, ngài trở vê Anh một lần 
nữa để khôi phục lại những sinh hoạt Phật sự đã bị gián đoạn trong 
thời chiến. Năm 1923, NXB Kegan Paul đã in quyên “Trí tuệ của 
Aryas”, một tuyển tập những bài giảng của ngài ở Anh quốc, đến 
tháng 3 năm 1923 ngài viên tịch tại Luân Đôn. 


Vào tháng 10 năm 1924, “Hội Phật giáo Luân Đôn” (London 
Buddhist League) ra mất tại Luân Đôn do ông Christmas 
Humphreys khai sáng và làm Hội trưởng. Tổ chức này đã cho xuất 
bản tờ báo “Buddhism in England” (Phật giáo tại Anh), đến năm 
1934 tờ báo này được đặt tên là “7e Middle Way” (Trung Đạo), 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 17 





đến nay (1997) báo vẫn còn phát hành. Hội đã xây dựng một thiền 
đường ở Lancaster Gate cho Phật tử Anh đên tu học. 


Đến tháng 9 năm 1925, Đại đức Dharmapala (Tích Lan), một tăng 
sĩ Theravada nôi tiếng của Phật giáo thời bấy giờ, đã viếng thăm 
“Hội Đại Bồ đề Luân Đôn”, một chỉ nhánh thuộc tô chức của ngài 
ở Ấn Độ. Chi nhánh này cũng đã có công lớn trong việc hoằng 
pháp tại Anh. Họ đã mở nhiều lớp giáo lý, ấn tống kinh sách và 
phát hành tờ báo mang tên “Bzifish Buddhism” (Phật giáo Anh), về 
sau đổi thành tờ “7he Wheel° (Pháp Luân), đến nay vẫn phát hành. 


Năm 1926, Hội Phật giáo Anh đã ấn hành quyên sách giáo khoa 
“Đạo Phát là g:?” (What 1s Buddhism?), một tác phẩm đã được tái 
bản nhiều lần. Năm 1928, ba tăng sĩ Tích Lan đến thăm hoằng pháp 
tại Hội Đại Bồ đề Luân Đôn, trưởng đoàn là Tỳ kheo P.VaJiranãna, 
sau đó ngài đã theo học chương trình tiễn sĩ triết học tại Đại học 
Cambridge. 


Cho đến lúc Ấy, Phật giáo Theravada tại Anh đã ồn định và chứng 
minh được sự có mặt của mình. Người Anh lại tiếp tục chịu ảnh 
hưởng của Phật giáo Mahayana qua những tác phẩm thiền của tiễn 
sĩ D.T.Suzuki (người Nhật), thiền sư Thái Hư (người Hoa). Những 
tác phẩm của Suzuki đã nhanh chóng gây cảm giác lạ lùng và chính 
phục ngay người Anh, lập tức nhiều người đã hướng theo pháp tu 
này. Rõ ràng, những tác phẩm thiền của Suzuki đã tạo ra sự ảnh 
hưởng sâu rộng trong quần chúng Anh và chính nó đã mở đường 
cho các trường phái Mahayana Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, 
Triều Tiên tiễn vào Anh quốc. 


Trong thập niên ba mươi, Phật giáo Anh tiếp tục phát triển, các nhà 
lãnh đạo Phật giáo Anh như FrancIs Payne, B. L.Broughton và H. 
N. Hardy đã sang Thụy Sĩ để khai mở Phật giáo cho xứ sở này. 
Tháng 9 năm 1934, Đại hội Phật giáo châu Âu lần thứ nhất được tổ 
chức tại trụ sở của Hội Phật giáo Anh trong hai ngày. 


Tiếp đó, chiến tranh thế giới lần thứ II (1939-1945) xảy ra, bom nổ 
ở Luân Đôn, các hội đoàn Phật giáo ở Anh phải đóng cửa. Nhiều 
thành viên bị giết, một số khác tị nạn ở nước ngoài. Với sự đau khổ 
vì chiến tranh, mọi người đã tìm về với Phật giáo qua giáo lý duyên 
sinh, vô ngã và nhân quả để tìm sự yên ồn cho tâm hồn. Đại lễ Phật 


18 Thích Nguyên Tạng 





Đản vào năm 1940 là một buổi lễ Phật giáo lớn nhất chưa từng có ở 
quôc gø1a này. 


Năm 1945, Hội Phật giáo Anh Quốc đã chuẩn bị những chương 
trình hoạt động cho thời hậu chiến. Đó là việc dời trụ sở của Hội 
đến số 101 đường Great Russel gần Viện Bảo tàng Anh. Thư viện 
được sửa sang lại và nhận được nhiều sách mới, thành viên của Hội 
được gia tăng. Lúc bấy giờ, vị trí của Hội ở Anh quốc đã được 
khẳng định. Hội tiếp tục giữ vững lập trường không tham gia vào 
hoạt động chính trị và quyết tâm loại bỏ chủ nghĩa tông phái, Hội 
không lệ thuộc vào một tông phái Phật giáo nào mà mở rộng cho 
tất cả những ai muốn học hỏi và tu theo Phật giáo. Và như là một tổ 
chức lâu đời nhất và lớn nhất ở châu Âu, Hội đã trở thành một nơi 
gặp gỡ và có công truyền bá Phật giáo khắp Anh quốc và Bắc Ái 
Nhĩ Lan. Tuy nhiên, chiến tranh đã cắt đứt mọi liên lạc và đến năm 
1946 mới khôi phục trở lại. Mở đầu năm 1946, Hội đã ấn hành một 
loạt kinh sách, đáng chú ý nhất là “Kinh Kim Cang” (The Diamond 
Sutra) bản dịch tiếng Anh của Arnold Price; “Cốt fúy của đạo 
Phật" (Essence of Buddhism) của tiến sĩ D. T. Suzuki. 


Năm 1950, nhà xuất bản Penguin Book lần đầu tiên đã ấn hành 
40.000 quyên “Đạo Phật? (Buddhism) của A. S. M. Glover, một 
thành viên của Hội. Sự thành công của tác phẩm đã làm nhà xuất 
bản của Hội ngạc nhiên và với 350.000 bản được bán ra ngay sau 
khi phát hành là một thước đo cho sự phát triển Phật giáo tại Anh 
quốc. Trong thời gian này, có nhiều hội Phật giáo mới thành lập ở 
Cambrigde, Brighton và Edinburgh. Năm 1952, một trường Hạ 
được tô chức tại Oxford do TT người Anh Kapilavaddho thuộc Hội 
Phật giáo Manchester tổ chức, khóa Hạ đã quy tụ khoảng 150 Tăng 
Ni và cư sĩ ở khắp. Anh quốc về tu học. Năm 1956, Hội Phật giáo 
Anh đời trụ sở về số 5§ đường Eccleston Square, gần nhà ga 
Victoria. Đây là một dinh thự lớn gồm. một chánh điện, một giảng 
đường, một phòng dạy giáo lý và một số văn phòng làm việc... Đến 
nay (2000), trụ sở trung ương này vẫn còn duy trì tại nơi đây. 


Năm 1956, Hội Phật giáo Anh được nhiều phái đoàn Phật giáo thế 
giới viếng thăm, đặc biệt có đại sư Suzuki, đó là lần viếng thăm 
Anh quốc cuối cùng của ngài. Cũng trong năm này, Hội đã đi dự 
Đại hội lần thứ 7 của Hội Liên Hữu Phật giáo Thê giới tổ chức ở 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 19 





Nepal, nhân dịp này Hội đã ghé thăm Phật giáo Ân Độ. Năm 1967, 
Hội Thiện Hữu Tăng Già Tây phương ra đời do ĐĐ Sangharakshita 
Sthavira, một tăng sĩ người Anh, xuất gia tu học tại Ấn về nước 
thành lập Hội này. Mục tiêu của hội là xây dựng một trung tâm để 
Phật tử Anh muốn xuất gia đến tu học. 


Trong ba thập niên 70, 80 và 90 là thời kỳ phát triển mạnh nhất của 
Phật giáo tại Anh quốc. Sự phát triển này đã được Hội Phật giáo 
Anh thống kê trong một quyển sách hướng dẫn du lịch vào năm 
1994, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội (1924-1994). Sách 
in đẹp, giới thiệu ngắn gọn về từng hội đoàn, tu viện, trung tâm 
Phật giáo ở Anh quốc và Bắc Ái Nhĩ Lan. Theo cuốn sách này, 
người ta thấy có hơn 200 hội đoàn và tu viện Phật giáo ở tại xứ sở 
này, gồm 140 tu viện thuộc Phật giáo Mahayana, 40 tu viện thuộc 
Theravada và 100 trung tâm tu học theo truyền thống Kim Cương 
Thừa của Tây Tạng. Về mặt in ấn và phát hành kinh sách thì có 7 
nhà In Phật giáo, 22 nhà phát hành và 6 thư viện Phật giáo trên toàn 
quốc. Riêng về Phật giáo Việt Nam tại Anh thì có hai chùa (theo tư 
liệu hiện có của người viết), đó là Tu viện Linh Sơn Anh quốc do 
HT Thích Huyền Vi khai sáng và Trung tâm tu học A Di Đà ở 
Newcastle do HT Thích Nhất Hạnh thành lập. 


Thỉnh thoảng có một số tờ báo muốn biết số lượng tín đồ Phật tử 
Phật giáo tại Anh và câu trả lời bao giờ cũng giống nhau, rằng 
không thể nào biết được con số chính xác là bao nhiêu. Phật giáo ở 
Tây phương vẫn được xem là một phần của đời sống riêng tư hơn 
là một vấn đề chung cho sinh hoạt tập thể. Chính vì thế mà sự phát 
triển Phật giáo tại Anh không mang tính đồng bộ. Vấn đề được đặt 
ra hiện nay là làm thế nào để phát triển và thống nhất được Phật 
giáo trong tương lai? Nhiều người cho răng điều đó một phần sẽ 
tùy thuộc phương cách hoằng pháp của các nhà lãnh đạo trong thế 
hệ mới, một phần là tùy thuộc vào sự thức tỉnh của người phương 
Tây đối với chân lý và giá trị mà đạo Phật đã đem lại cho họ. Thật 
là mỉa mai khi nói rằng tư tưởng của người phương Tây đang bị bế 
tắc khi họ đạt đến đỉnh cao của khoa học. Nhưng đó là sự thật, và 
tất cả các khuynh hướng tư tưởng đang thay đổi rất nhanh. Có ba 
yếu tô khiến cho người phương Tây hướng về đạo Phật mà các nhà 
nghiên cứu đã ghi nhận: 


20 Thích Nguyên Tạng 





Thứ nhát, theo người phương Tây, Phật giáo được xem là một 
trường phái quy nạp. Tuy có nhiều tông phái khác nhau nhưng vẫn 
có một điểm chung nhất, đó là mục tiêu giải thoát và giác ngộ. Mục 
tiêu ấy không phải là siêu hình, mà mọi người tu học Phật đều có 
thể cảm nhận và đạt được nếu họ chịu đi vào con đường thực 
nghiệm. 


Thứ hai, lời Phật dạy khiến cho con người có một tâm hồn bao 
dung và nhân hậu nhất được tìm thấy trong lịch sử tư tưởng của 
nhân loại. Chưa bao giờ trong lịch sử của Phật giáo, người ta thấy 
có ai đó bị đàn áp hoặc bức tử vì những giáo điều hay đức tin của 
họ; và ở Phật giáo cũng vắng mặt bất cứ một sức mạnh, huyền vi 
nào vì sự tồn tại của nó. Mỗi người và mọi người đều được khuyến 
khích đi tìm chân lý bên trong họ. Phật giáo vôn không phải là một 
đạo cứu rỗi và ngay cả Phật cũng từng khẳng định “7a chỉ là người 
dân đường”. Tâm hồn bao dung như vậy rất xa lạ với những suy 
nghĩ theo kiêu phương Tây và chính điều ấy đã gây một ấn tượng 
lớn cho tất cả những ai được tiếp xúc với đạo Phật. 


Thứ ba, đạo Phật đặt nặng vấn đề giải thoát tự thân, nó có khả năng 
thu hút tất cả những ai hơn một lần tìm về với nó. Đạo Phật cũng 
rộng mở cho những ai phạm phải sai lầm mà biết quay đầu sám hối. 
Như vậy, đạo Phật có thể chưa là một phần trong tư tưởng phương 
Tây hiện tại, nhưng chắc chắn đạo Phật sẽ đóng góp một vai trò 
quan trọng trong tư tưởng phương Tây ở tương lai. 


(Tổng hợp nhiều nguôn tài liệu do Buddhist Society ở Luân Đôn 
cung cáp vào tháng 3/1997 và cập nhật tháng 9/2001) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 21 





2 PHẬT GIÁO TẠI ÁI NHĨ LAN 


Ai Nhĩ Lan (Ireland) là một quốc gia năm ở miền Bắc châu Âu, 
thủ đô Dublin, với diện tích 70.280km”, dân số 3.720.000 người. 
Ngôn ngữ chính là Anh và Ái Nhĩ Lan. Phật giáo là một trong tám 
tôn giáo (bao gôm: Ca tô giáo, Anh giáo, Tìn lành, Do thải giáo, 
Bahai, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo) có mặt tại Ái Nhĩ Lan. 


Trong một cuộc thống kê gần đây tại Ái Nhĩ Lan, có khoảng 1.500 
người tự nhận mình là Phật tử, phần lớn trong số đó đều theo 
truyền thống Phật giáo Tây Tạng (PG TT) và PG Nam tông. Tính 
đến nay có khoảng I5 tự viện và Trung Tâm Phật giáo trên khắp Ái 
Nhĩ Lan và Bắc Ái Nhĩ Lan. 


Phật giáo được truyền vào Ái Nhĩ Lan vào đầu thập niên bốn mươi 
của thế kỷ này, do công của những nhà truyền giáo cư sĩ người Anh 
thuộc Hội Thiện Hữu Phật giáo Phương Táy (The Friends of the 
Western Buddhist Order). Hội này đã xây dựng một Trung tâm PG 
tại thủ đô Dublin vào năm 1944 với mục đích đưa lời Phật dạy vào 
thế giới phương Tây. Chủ trương của Hội này kết hợp nhiều truyền 
thống Phật giáo ở phương Đông để mang lại những lợi ích thiết 
thực cho xã hội phương Tây. Hiện tại Hội này vẫn còn hoạt động 
mạnh. 


Đến năm 1977, tu viện Samye Dzong được thành lập do nhu cầu 
ngày càng đông của người Phật tử tại nơi này. Thành viên ban đầu 
của tu viện phần lớn là người Ái Nhĩ Lan và người theo đạo Ky Tô. 
Họ đến với tu viện trước hết là tò mò hơn là học hỏi, vì họ quá 
chán ngán những cảnh xung đột giữa các tôn giáo tại xứ sở này. 
Lần hồi họ phát hiện ra rằng trong Phật giáo có một cái gì đó rất 
bao dung và thoải mái trong cách xử thế của người tín đồ Phật giáo 
đối với người theo đạo khác. Họ tìm thấy ở đạo Phật có một sự hài 
hòa và sẵn sàng hợp tác với tôn giáo khác để có thê mang lại sự 


22 Thích Nguyên Tạng 





bình an và công bằng cho xã hội. Đây là một trong những thuận lợi 
của Phật giáo khi được truyền sang những vùng đất mới như Ái 
Nhĩ Lan này. Vì đây là trung tâm có tăng sĩ hoạt động đầu tiên tại 
Ái Nhĩ Lan, cho nên nó thu hút rất nhiều sắc dân khác nhau kéo 
đến như Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam và người bản xứ. 


Nhờ vào chủ trương phóng khoáng, không tông phái, chẳng bao lâu 
tu viện Samye Dzong đã trở nên một trung tâm PG lớn nhất tại Ái 
Nhĩ Lan trong việc truyền bá chánh pháp. Hội viên thường trực 
hiện nay khoảng từ ba đến bốn trăm người đến tu viện sinh hoạt 
hàng tuân. Anh John O”Neill, thư ký của tu viện kể lại những khởi 
đầu của tu viện vào cuối thập niên bảy mươi: “Trong những năm 
đâu, Samye Dzong gặp nhiều khó khăn trong việc tìm một nơi để 
xây dựng trung tâm và cứ phải dời đi dời lại nhiều nơi khác nhau 
giữa Dublin và những thành phố lân cận. Từ năm 1981, mọi sinh 
hoạt tụng kinh, ngôi thiên, nghe pháp đều diễn ra trong một ngôi 
chánh điện và một thư viện nhỏ trong mội căn nhà ở Inchicore. Tuy 
nhiên, các cuộc hoằng pháp vẫn được tô chức khắp các nơi ở Ái 
Nhĩ Lan như tỉnh Bray, Gahway và Waterford. Từ năm 1977 đến 
1993, tụ viện đã tổ chức tất cả được sáu mươi chuyến đi hoằng 
pháp trên khắp Ái Nhĩ Lan”. 


Năm 1991, tu viện góp phần thành công với chương trình lễ nhạc 
truyền thống của Tây Tạng và Mông Cổ trong địp cung đón Đức 
Đạt Lai Lạt Ma viêng thăm Ái Nhĩ Lan. Tu viện cũng đã bảo trợ 
cho bảy tăng sĩ Tây Tạng đang theo đuôi chương trình cao học tại 
Ấn Độ, và tu viện cũng đã ấn tống nhiều kinh sách phổ biến cho 
mọi giới độc giả ở đây. Tu viện cũng được mời nói chuyện trên hệ 
thống truyền thông đại chúng và được mời diễn thuyết tại nhiều 
trường học và nhiều viện nghiên cứu khác nhau ở Ái Nhĩ Lan. 


Đến tháng giêng năm 1994, tu viện mua được một tòa nhà lớn tại 
trung tâm thành phố Kilmainham và tu viện được dời về đây. Tòa 
nhà chỉ được sửa sang lại chút đỉnh cho phù hợp với tu viện và sự 
tu học được thiết lập trở lại như cũ mà không có một sự xáo trộn 
nào. Hiện tại, tu viện đang duy trì một chương trình tu học như sau: 
thứ ba từ § giờ tối: ngồi thiền và thảo luận về triết học Phật giáo, 
bao gồm cả việc hỏi và giải đáp; thứ năm từ 8 giờ tối, lớp giáo lý 
cho người sơ cơ, thảo luận, tọa thiền và trà đạo; sáng thứ bảy từ 9 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 23 





giờ: lớp giáo lý, nghi thức và thiền tập theo truyền thống của PG 
Tây Tạng. 


Người lãnh đạo tinh thần Phật giáo Ireland nói chung và Tu viện 
Samye Dzong, là Thượng tọa Akong Rinpoche, một tăng sĩ người 
Tây Tạng. Ngài xuất gia năm 1941, lúc chỉ mới hai tuổi sau khi 
được thừa nhận là hậu thân của vị trụ trì chùa Dolma Lhakang ở 
Tây Tạng. Ngài đã được nuôi dạy rất kỹ theo truyền thống PGTT 
để có thê trở thành nhà truyền giáo sau này. Ngài cũng được đào 
tạo như một bác sĩ để chữa bệnh theo truyền thống y học Tây Tạng. 
Năm 1959, ngài đã lánh nạn khỏi quê hương của mình và sang tỊ 
nạn tại Ấn Độ khi quân lính Trung Hoa xâm chiếm Tây Tạng. Ngài 
tiếp tục tu học tại Ấn cho đến đầu những năm sáu mươi, ngài bắt 
đầu chuyên hoằng pháp đến châu Âu. Sau chuyên du hóa này, ngài 
đã xây dựng Tu viện Samye Ling tại Tô Cách Lan (Scottland), đây 
là một những cơ sở truyền truyền giáo đầu tiên của PGTT ở 
phương Tây thời bấy giờ. 


Đại sư Akong Rinpoche là một lạt-ma tu theo Hoàng Mạo phái của 
Tây Tạng. Ngoài việc chăm nom hai cơ sở tại Ái Nhĩ Lan và Tô 
Cách Lan, ngài còn bận rộn cho những chuyến hoằng pháp ở khắp 
châu Âu và đang xây dựng một số trung tâm PG tại Trung Âu và 
Nam Phi. 


Một cơ sở Phật giáo được nhiều người biết tại Ái Nhĩ Lan là Nhóm 
Tụ Thiên Quán Niệm (Insight Medition Group), nhóm này thành lập 
vào năm 1976 tại thành phố Glenageary, theo truyền thống của Phật 
giáo Nam tông. Hội viên của nhóm này nằm rải rác khắp Ái Nhĩ Lan 
và Anh quốc. Hàng tuần, vào tối thứ tư và thứ bảy, từ § đến 9 giờ, 
đều có lớp dạy. thiên quán niệm (cả lý thuyết lẫn thực hành), thu hút 
rất nhiều tín đồ đến tham dự, đặc biệt gần đây có rất nhiều người 
theo đạo Ky Tô cũng tìm đến học hỏi. 


Song song với đà phát triên PG tại Ái Nhĩ Lan, PG tại Bắc Ái Nhĩ 
Lan cũng từng bước thành lập và phát triên. Hiện tại nơi này có tất 
cả năm trung tâm PG đang làm công tác truyền bá Chánh pháp. Nồi 
bật nhất trong 7rung Tâm Phật giáo Tây Tạng Tashi Khyil, được 
Thượng tọa Panchen Otrul thành lập vào năm 1990 tại vùng 
Crossgar, để làm nơi tu học cho tín đồ trong vùng, đặc biệt là người 
Tây Tạng và Ấn Độ tập trung tại nơi này rất đông. Một trung tâm 


24 Thích Nguyên Tạng 





PG khác là Viện Phật Học Asanga, được thành lập vào năm 1979 
tại Belfast, theo truyền thống PG Theravada. Hội viên thường trực 
hiện nay là 50 người, phần đông là người Ái Nhĩ Lan. Mỗi tuần gặp 
nhau một lần vào ngày chủ nhật từ 11 giờ đến 13 giờ để học giáo 
lý, tụng kinh và tọa thiền. 


Theo các bản báo cáo của các cộng đồng sắc tộc, thì mọi người 
dường như hiền hòa hơn và ít gây hân hơn từ khi họ trở về với PG. 
Một số vùng thôn quê ở Ái Nhĩ Lan có vẻ chưa hiểu gì nhiều về giáo 
lý nhà Phật nhưng điều mà ai cũng biết đó là tỉnh thần từ bi và trí tuệ 
luôn được nuôi dưỡng và khuyến khích phát triển trong mọi cộng 
đồng. Một lý do khác khiến cho người Ái Nhĩ Lan thích thú PG, bởi 
vì PG không nhằm vào việc đi tìm và khuyến khích người khác đổi 
đạo, đây là một nguyên tắc độc đáo của PG giúp tránh khỏi mọi 
xung đột và tôn trọng tín ngưỡng của người bản xứ. Một vài ý kiến 
cho rằng có một số giới luật của PG hơi kỳ lạ đối với đời sống vật 
chất và văn hóa của Ái Nhĩ Lan, tuy nhiên đó không phải là tất cả. 
Như là một cộng đồng, PG tại Ái Nhĩ Lan vừa làm công tác truyền 
bá và bảo vệ truyền thống vốn có của mình nhằm đem lại những nhu 
cầu thiết thực cho xứ sở này. Một phát ngôn viên của PG Ái Nhĩ 
Lan, anh John O° Neill phát biểu: “Tôi # hào để nói rằng, tôi chưa 
bao giờ nghe thấy bắt kỳ một sự xung đột, thù hẳn nào xảy ra giữa 
các cộng đông Phật giáo ở trên đất nước này”. 


Nhìn chung, Phật giáo tại Ái Nhĩ Lan so với các quốc gia ở châu 
Âu, như Đức, Anh, Pháp, thì vẫn còn quá non trẻ, và phát triển một 
cách chậm chạp từ khi được truyền vào, điều này cũng dễ hiểu, vì 
thiếu quá nhiều phương tiện truyền bá cũng như quý tăng sĩ không 
thường xuyên lui tới nơi này, việc học và tu Phật tại xứ này xưa 
nay, phần lớn đều nhờ vào các vị cư sĩ có tâm đạo. Mong rằng các 
nhà truyền bá chánh pháp trong thời hiện đại này để tâm cho những 
xứ sở Phật giáo còn quá non kém như Ái Nhĩ Lan. 


(Tổng hợp theo tài liệu: - ANOTHER IRELAND, An Introduetion to 
lrelands Ethnic-Religious Minority Communities. Belfast, 1996) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 25 





3 PHẬT GIÁO TẠI ÁO 


Thượng tọa (TT) Tiến Sĩ Wijayarapura Seelawansa, 43 tuổi, người 
Tích Lan. Hiện là Viện trưởng Trung tâm Thiền Dhamma Zentrum 
tại thủ đô Vienna, Áo quốc. TT Seelawansa xuất gia năm II tuổi, 
sau khi tốt nghiệp đại học Kelaniya ở Tích Lan, TT được một số 
Phật tử tại Áo thỉnh đến quôc gia này để hoằng pháp vào năm 
1982. Năm 1992, TT đã tốt nghiệp tiến sĩ khoa Triết tại Đại học 
Vienna và đã được đại học này mời ở lại giảng dạy khoa Tôn giáo 
Tỷ giảo và Tâm lý học cho đến ngày nay. Vừa qua, TT cùng với 3 
đệ tử người Áo viếng thăm Việt Nam. Trong dịp này, chúng tôi đã 
có cuộc tiếp xúc với TT để tìm hiểu về sinh hoạt của Phật giáo trên 
đất Áo. 





Tác giả đang phỏng vấn TT. Tiến Sĩ Wijayarapura Seelawansa 


Xin Thượng Tọa cho độc giả biết mục đích của chuyến viễng 
thăm Việt Nam lân này? 


26 Thích Nguyên Tạng 





- Đây là lần thứ hai tôi đến thăm Việt Nam, như lần trước (cuối 
năm 1995) tôi muốn nghiên cứu và tìm hiểu nhiều hơn về các tôn 
giáo ở Việt Nam. Qua những lần đến thăm các nơi như Sài gòn, các 
tỉnh ở miền Tây, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội, tôi nhận ra rằng PGVN 
có một nét đặc thù là có thể dung hòa được những tông phái khác 
nhau. Các quốc gia PG láng giêng nên thừa nhận và học hỏi cái độc 
đáo này của PGVN. Tôi có đến thăm đạo Cao Đài ở Tây Ninh và 
có tiếp xúc với một số tín đồ thuộc đạo Hòa Hảo. Vì tôi đang phụ 
trách giảng dạy khoa Tôn giáo tỷ giảo tại Đại học Vienna, nên 
chuyến viếng thăm VN lần này giúp tôi rất nhiều trong việc thu 
nhập tư liệu. Mặt khác, mục đích của tôi đến VN là muốn tìm hiểu 
và giúp đỡ cho một số vị Tăng Ni có định hướng đi du học ở nước 
ngoài. Hiện nay tôi đang lo thủ tục để bảo lãnh hai vị Tăng 
Theravada đi du học ở Tích Lan. Tôi dự kiến sẽ giúp khoảng 10 
Tăng hoặc Ni đến du học ở Tích Lan, Thái hay Áo quốc vào những 
năm tới. 
Xin TT cho biết đôi nét về sinh hoạt của Phật giáo hiện nay ở 
Áo? 
- Áo (Austria) là một quốc gia ở Trung Âu, nằm ở sườn bán đảo 
dãy Anpơ, diện tích 838. 000kmZ; dân số 8,2 triệu người. PG được 
truyền vào Áo từ những năm 1930 của thế kỷ này do công của một 
số Phật tử trí thức người Đức. Từ đó đến nay PG được duy trì trong 
những nhóm nhỏ trí thức người bản xứ và các sắc tộc người Á 
châu, cho đến hai thập niên gần đây, PG tại Áo có dấu hiệu phát 
triển rộng trong xã hội. Sự phát triển này đã được hiến pháp nước 
Áo thừa nhận vào năm 1983, PG như là một trong. bốn tôn giáo 
chính ở Áo, đứng sau Ky-tô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Trước 
đó, nhằm củng cô và thông nhất các nhóm Phật tử ở Áo, Hội Phật 
giáo Áo quốc (Austria Buddhist Association) đã ra đời vào năm 
1972, hội này hiện nay đang hoạt động mạnh do HT người Áo 
Geuro Koudela làm chủ tịch. Năm 1989, hội này đã cho xuất bản tờ 
nguyệt san “Ursache Und Wirkung” (Nhần và Quả) do bác sĩ 
người Áo Peter Riedl làm chủ bút. Riêng bản thân, tôi là thành viên 
của Hội PG Áo quốc, tôi đang giữ chức vụ Trưởng Hệ phái 
Theravada và là chủ tịch tờ nguyệt san Bodhi Blatt (Lá Bồ đè). Tôi 
đã dịch nhiều kinh ra tiếng Đức cho người Áo tụng và gần đây tôi 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 2ï 





cho xuất bản quyên “Phật pháp dành cho thiếu nhỉ” (bằng tiêng 
Đức) để cung cấp cho trẻ em ở quốc gia này đọc. 


Phật học có được đưa vào học đường không? Hiện có bao nhiêu 
Tăng Ni và tự viện Phật giáo ở Áo? 

- Phật giáo đã có mặt ở các đại học Áo (có tất cả 10 trường) từ 20 
năm nay, nó được đề cập đến rất kỹ trong phân khoa Tôn giáo tỷ 
giảo. Khoảng 10 năm trở lại đây, Đại học Vienna đã tách môn Phật 
học ra khỏi khoa Tôn giáo tỷ giảo và đã hình thành một phân khoa 
Phật học chính thức. Sự thành tựu này phải kế đến công đề bạt của 
giáo sư người Áo Stein Kellner. Niên khóa 1997-2001 vừa thi 
tuyển xong và đã có 50 thí sinh đậu vào phân khoa Phật học này. 


- Về số lượng Tăng NI, Phật tử và tự viện ở Áo, theo thống kê mới 
đây, hiện có 20 ngôi chùa và trung tâm PG ở Áo và có 11 vị Tăng 
Ni, trong đó có 10 vị Tăng và một ni cô người Việt và có khoảng 
20.000 Phật tử trên khắp nước Áo. 


TT có dự tính gì cho công cuộc hoằng truyền Chánh pháp tại Áo 
không? 


Hiện tại tôi đang xây dựng một thiền viện ở thủ đô Viemna. Khi 
hoàn tất tôi sẽ thỉnh ba vị Tăng người Áo từ Thái Lan về trụ trì và 
làm Phật sự. Hiện nay có khoảng 10 vị Tăng người Áo đang xuất 
gia tu học tại Tích Lan, Miễn Điện và Thái Lan. Trong số những 
người này, tôi từng dạy giáo lý, hướng dẫn họ tu học và sau đó giới 
thiệu họ đến xuất gia và theo học tại các đại học PG như đã nói. 
Tôi luôn nhắm vào việc độ cho người bản xứ xuất gia tu học, rồi về 
sau chính những người này đứng ra làm công tác truyền giáo thì có 
hiệu quả hơn những nhà truyền giáo ngoại quốc. 


Câu hỏi cuối cùng, xin TT cho biết bỗi cảnh của PG ở châu Âu 
hiện nay, có gì lạc quan không? 


- Có thể trả lời ngay rằng tình hình PG hiện nay ở châu Âu đang 
phát triển rất mạnh, nhất là tại Pháp, Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha... 

Đặc biệt là ở Nga, một quốc gia vừa thoát khỏi thời kỳ chiến tranh 
lạnh, người dân trong xứ sở này đang hướng về PG, họ cần sự giúp 
đỡ của các hội đoàn PG thê giới để xây dựng lại chùa chiền để có 
nơi tu học. Nhìn chung, PG đang trên đà chỉnh phục và phát triển 
mạnh trên toàn cõi châu Âu nói riêng và các quốc gia Tây phương 


28 Thích Nguyên Tạng 





nói chung. Và đây là một tin mừng nhưng cũng là nỗi lo của các 
nhà truyên bá PG ở ngưỡng cửa của thê kỷ 21. 


Xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa. 


(Thích Nguyên Tạng thực hiện tại Sài Gòn ngày 12/07/1996) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 29 





4 PHẬT GIÁO TẠI BA TƯ 


Ba Tư (Persia) là tên cũ của Iran ngày nay (chính thức đổi thành 
Iran vào năm 1935), một quốc gia nằm ở Tây Nam Châu Á thuộc 
vùng Trung Cận Đông, phía bắc giáp giới với Liên Xô (cũ), đông 
giáp ranh với Pakistan và Afghanistan, nam giáp với Vịnh Ba Tư 
và Tây giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Irag. Thủ đô Teheran. Diện tích: 
1.648.000kmZ. Dân số: 54.710.000 người (thống kê năm 1997). 
Hiện tại Hồi giáo là quốc giáo tại Ba Tư, nhưng Phật giáo vẫn được 
xem là một tôn giáo có mặt ở Ba Tư vào đầu thê kỷ thứ 2 trước TL. 
Đây là một điều rất lý thú cho những nhà sử học và khảo cỗ học PG 
có dịp để phăng tìm lại con đường truyền bá chánh pháp của các 
bậc tiền bối năm xưa tại xứ sở này. 

Trong thế kỷ qua, các nhà nghiên cứu Ba Tư cho biết rằng. có một 
số chuyện tiền thân Đức Phật (Jataka stories) từng được biết đến ở 
Ba Tư dưới nhan đề là Pancatantra, được chuyển dịch sang tiếng 
Ba Tư vào thế kỷ thứ 6 theo chiếu chỉ của vua Khusru, và được 
dịch sang tiếng Á Rập và tiếng Xy-ri vào thế kỷ thứ 8, dưới tựa đề 
là Kalilag và Damnag. Bản dịch tiếng Ba Tư này về sau lại được 
chuyền ngữ sang tiếng Hy Lạp, La Mã và Do Thái. Đến thế kỷ thứ 
8, quyên sách Cuộc đời của Đức Phát (The Life of Lord Buddha) 
được ông John dịch sang tiếng Hy Lạp, tác phẩm rất được phổ biến 
ở các nước Trung Đông thời bấy giờ. Theo ô ông Rashid al-Dìn một 
nhà sử học sống vào thế kỷ thứ XIII, ghi nhận rằng có ít nhất mười 
một bộ kinh Phật được chuyên ngữ và lưu hành rộng khắp trên đất 
nước Ba Tư vào thời đó, trong số này có Kinh Vô Lượng Thọ 
(Sukhavati- Vyuha sutra) và Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo 
Vương (Karanda-vyuha) được ghi nhận còn hiện hữu cho tới ngày 
nay. Gần đây, người ta còn tìm thấy thêm một số kinh như Tương 
Ung Bộ Kinh (Samyutta Nikaya), Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguttara 
Nikaya) và Thọ Ký Di Lặc Kinh (Maitreya Vyakarana). 


30 Thích Nguyên Tạng 





Mặc dù nền văn hóa của Ba Tư và Á Rập được xem là có ảnh 
hưởng qua một số mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật, nhưng cho 
đến nay vẫn chưa tìm thấy một bản dịch tiếng Ba Tư, Á Rập hay 
ngôn ngữ Trung Đông nào khác. Sự ảnh hưởng của PG trên nên 
văn học Ba Tư mà hiện tại chúng ta thấy qua những tác phẩm của 
những nhà sử học, địa lý học và đặc biệt là nhân chủng học chỉ là 
những từ ngữ PG như al Budd (Đức Phật), al Budasf (Bồ tát), v.v... 
Trong văn chương của Ba Tư, đặc biệt ở phía Đông Ba Tư, thường 
miêu tả những hình ảnh và biến cỗ của PG từ những ngôi chùa ở 
vùng Merv và Balkh. Về kiến thức nghi lễ của PG có liên hệ với 
một bảo tháp ở Balkh được thuật lại bởi nhà sử học Ba Tư Ibn al- 
Faqih vào thế kỷ thứ X và sử gia người Sy-ri, ông Yaqut, vào thế 
kỷ XIII. Về mặt hiểu biết PG của người Ba Tư còn rất thô thiển và 
hạn chế, vì nó phải lệ thuộc vào sự thịnh suy của PG tại các nước 
Trung Á và Afphanistan, mặt khác, sự tàn lụi của PG tại Ấn Độ 
theo sau cuộc tân công khốc liệt của đội quân Hồi giáo, cũng ảnh 
hưởng đến sự phát triển PG của các quốc gia lân cận. 


Phật giáo tại Ba Tư được ghi nhận là phát triển và phô biến trong hai 
thời kỳ, thứ nhất là đầu thế kỷ thứ II kéo dài đến thế kỷ thứ VII khi 
gặp sự tấn công của phong trào Hồi Giáo; thứ hai, PG lại một lần nữa 
được phục hưng theo sau sự chinh phục Ba Tư của người Mông Cổ 
vào đầu thế kỷ thứ XII. 


Về con đường truyền bá PG vào Ba Tư có thể là gắn liền với hai 
hướng như sau: 7/ nhất, con đường truyền giáo được khởi xướng 
vào triều đại của vua A-Dục. Sử liệu ghi nhận răng nhiều tăng sĩ đã 
được phái đến truyền pháp tại thành phố Bactria và Gandhara thuộc 
Afghamistan, nhờ vậy mà PG đã phát triển tại XỨ sở này và cuối 
cùng tràn qua K#zasan, một thành phố năm về phía Đông Bắc của 
nước Ba Tư ngày nay. 7 hai, PG được truyền vào Ba Tư qua ngã 
đường tơ lụa (silk route), con đường này nối liền Đông Tây, xuất 
phát từ vùng Đông và Tây Ấn, đo các nhà buôn người Án khai phá 
để nối kết với các quốc gia có mối liên hệ về thương mại. Các 
nhánh mà con đường tơ lụa đi qua là Bactria và Gandhara để đi tới 
vùng Địa Trung Hải và các nhà buôn PG đã có cơ hội đề gIeO rắc 
hạt giống Bồ Đề vào các nơi này. Sử liệu cũng ghi nhận răng vào 
đầu thế kỷ thứ II trước TL, các nhà buôn Ấn thường dừng chân tại 
vịnh Ba Tư và Á Rập. điều này giải thích tại sao các địa danh trong 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 31 





vùng này mang dấu vết của ngôn ngữ Ấn, như 2z hay #ind (Ấn 
Độ) và bahàzr, chữ Sanskrit là v/hàra (tu viện PG). 


Mặc dù đạo Thờ Lửa (Zoroastrianism) là một đạo có ưu thế tại Ba 
Tư, nhưng PG vẫn được truyền nhập và phố biến, điều này được 
chứng minh bởi tiền đồng PG của Peroz, con trai của vua Ardahir I 
(226-41 sau TL), một người theo đạo Phật và đạo Thờ Lửa. Tuy 
nhiên, vào thế kỷ thứ ba cũng có một vài chứng cứ về việc PG gặp 
phải sự kháng cự của nhà cầm quyền. Ông Kartir, một vị tu sĩ uy 
tín của đạo Thờ Lửa, ghi lại trên bia đá rằng PG và một số tôn giáo 
khác tại vương quốc Sassanian đã bị đàn áp. Al-Bìrùnì, một sử gia 
Ba Tư ở vào thế kỷ XI cũng khẳng định rằng PG đã bị áp lực trong 
thời kỳ này trước lúc Đạo Hồi (một tôn giáo lớn do nhà tiên tri 
Muhammad (570-632) sáng lập tại nước Á Rập vào thế kỷ thứ 7 
trước TL) truyền đến Ba Tư. 


Bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của PG tại Ba Tư ngày nay rất 
mỏng manh, hầu như không còn gì cả. Các hang đá nhân tạo rất 
công phu ở Chehelkhaneh và Haidari gần vịnh Ba Tư được xem 
như là những tu viện PG, được tạo dựng theo kiến trúc của Ân Độ 
và Trung Á. Rủi thay, không có một bằng chứng rõ ràng nào còn 
tồn tại đê xác minh sử liệu này. Truyền thuyết của Ba Tư kể răng, 
trong hai thế kỷ thứ VIII và IX, tại Ba Tư có một hoàng tộc theo 
PG rất hùng mạnh mang tên là Barmakid ở thủ phủ Balkh. Nhiều 
tác giả người Á Rập cũng thừa nhận điều này như là một đề tài 
truyền khẩu. Hoàng tộc này đã xây dựng và trông nom nhiều tu 
viện PG Nawbahàr nằm rải rác ở đông bắc Ba Tư. Không may 
thay, hoàng tộc này đã bị sụp đồ theo sau cuộc thương thuyết bất 
thành với triều đình Abbasid đặt tại Baghdad. Sau đó, dường như 
hệ thống tu viện Nawbahàr đã bị tịch thu trước thời điểm Hồi giáo 
xâm lăng đến vùng này, vì khi người Hồi giáo đến thì hình bóng 
của PG không còn thấy ở đấy nữa. Tiếp theo đó, những tu viện PG 
Nawbahàr được chuyên sang làm thánh đường của Hồi giáo. 


Thời kỳ PG được xem là phát triển tại Ba Tư là vào đầu thế kỷ thứ 
XIH khi Thành Cái Tư Hãn (Genghis Khan, 1162-1227) xâm lăng 
đất nước này vào năm 1218. VỊ vua Mông Cổ này và các quân thần 
của ông đều là Phật tử, nên các vị là những nhà bảo hộ cho PG tại 
Ba Tư cho đến khi vua Ghazan Khàn đổi theo đạo Hồi vào năm 


32 Thích Nguyên Tạng 





1295. Trong thời gian còn ủng hộ PG, các vua Mông Cổ đã có 
những dự án xây dựng chùa chiền một cách rất quy mô tại vương 
quôc Maragheh, (nằm phía đông bắc Ba Tư) và nhiều nơi khác, 
nhưng kế hoạch này đã bị bãi bỏ theo lệnh của vua Ghazan, tiếp đó 
những ngôi chùa đã bị phá hủy hoặc chuyển qua làm thánh đường 
Hồi giáo. Rất có thể những bằng chứng trong thời kỳ này là hai 
hang động nhân tạo ở Chehelkhaneh và Haidari, cả hai nơi đều ở 
gần có đô Mông Cổ Maragheh. Cả hai hang động rất nồi tiếng này 
đã được các họa sĩ vẽ lại bằng tranh màu nước để trang trí trong 
những thánh đường Hồi giáo. Những nỗ lực sau này của vua Mông 
Cổ Uldjaitu (1305-16) bỏ đạo Hồi và trở vỀ với đạo Phật để phục 
hưng lại PG ở Ba Tư, nhưng tiếc thay, PG đã biến mắt tại xứ sở này 
vào hậu bán thế kỷ thứ XIV. 


Ngày nay, hình ảnh của Phật giáo tại Ba Tư, còn chăng chỉ là 
những lá cờ được trang hoàng trên những ngôi tháp cổ ở tại thành 
phố Caucasus, mà người ta tin rằng nó có thể là những ảnh hưởng 
còn sót lại của người Mông Cổ trên xứ sở Trung Đông này. 


Tổng hợp từ các tài liệu: 

- A Conecise History of Buddhism, England 1997 
- Cụltures oƒ the World Iran, New York 1993 

- Encyclopaedia Britannica, Chicago 1984 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 33 





5 PHẬT GIÁO TẠI BANGLADESH 


Bangladesh, một quốc gia nằm ở mạn Nam châu Á với 120 triệu 
dân. Đó là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới (mật 
độ cư dân: 802,7 người/km2) và tín đồ Hồi giáo chiếm đa số. 
Chittagong Hill Tracts (CHT, vàng đổi núi Chifagong) là một 
vùng nằm ở miền Đông Nam quốc gia này nằm cạnh phía Tây Nam 
nước Miễn Điện. Vùng này trải dài khoảng năm ngàn dặm vuông, 
là nơi cư ngụ của 500.000 tín đồ Phật giáo. Họ phần lớn là cộng 
đồng người Chakma, Marma, Tonchangy và Ma-rungs thuộc sắc 
tộc Mông Cổ. Thêm vào đó, có khoảng 200.000 Phật tử người 
Bengali ở rải rác khắp các tỉnh thành của đất nước này. 


Theo truyền thuyết dân gian từ xa xưa của cộng đồng Chakma thì 
dân chúng Chakma phát xuất từ bộ tộc Shakya (Thích-Ca), nơi đức 
Phật Thích-Ca-Mâu-Ni đản sinh. Sau khi Phật nhập diệt, vua 
Brrurhab nước Kaushala, Ấn Độ đã đem quân đội chống lại bộ tộc 
Shakya. Bộ tộc Shakya nhỏ nhoi đó đã bất lực không thể đương 
đầu với đội quân hùng mạnh này và hầu như bị tiêu diệt. Phần lớn 
đã chạy thoát thân về hướng núi Himalaya, trong khi một số nhỏ 
khác bỏ chạy về phía Đông Ấn Độ. Về sau, số đông Phật tử gốc 
Chakma này băng qua Miễn Điện và đến định cư ở Chittagong, 
Bangladesh. 


Người Miễn Điện xưa thường gọi bộ tộc Shakya là tsak, một danh 
xưng mà có lẽ về sau đã biến đổi dần thành Chakma. Cộng đồng 
Chakma là một dân tộc bản địa. Giáo điển chính yếu của họ, bộ 
kinh Agartara, là một phần căn bản trong Tam Tạng Thánh điển 
Phật giáo. Các tăng sĩ (Roulees) theo truyền thống Bắc tông ngày 
trước đã đảm nhận những chức vụ trong giáo hội, cũng như ngoài 
xã hội. Một trong những phong tục cô truyền của họ là Bhaddha, lễ 
hội họp toàn gia tộc để dâng cúng lễ Pinda Dana cho thân bằng 


34 Thích Nguyên Tạng 





quyên thuộc đã khuât, và câu nguyện các vong linh được vĩnh viên 
siêu thoát mọi khô đau. 


Những di chỉ của vùng Mohasthan Garh thuộc miễn Bắc Bengal và 
ngôi chùa Phật giáo Comilla Shalban chứng minh rằng Phật giáo đã 
được truyền bá khắp vùng này. HT Shilabhadra người Bangladesh 
từng là Viện trưởng của Đại học nổi tiếng Nalanda ở Ấn Độ. Học 
giả Phật giáo Atish Dipankar từ Bangladesh đã đi đến tận Tây Tạng 
để truyền bá Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, sau một thời gian, Phật 
giáo đã biến mất khỏi đất nước này ngoại trừ vùng CHT. Song ở 
vùng tiêu lục địa Ấn Độ vẫn còn một thánh địa danh tiếng tên là 
Chitmaram, nằm ở trung tâm CHT bên bờ sông Karnaphulli. 


Mãi cho đến giai đoạn cải cách tôn giáo do Hoàng hậu người 
Chakma là Kalindi khởi xướng cùng với sự giúp đỡ của tăng sĩ 
Saramedha Mohasthabira, dân Chakma vẫn chịu ảnh hưởng của 
Đại thừa Mật giáo (Tây Tạng). Một tăng sĩ khác đóng vai trò chính 
trong phong trào chấn hưng Phật giáo giữa dân chúng miền sơn 
cước này là ngài Karmabir Priya Ratha Mohasthabira. Ngài đã sống 
đời tu sĩ ba mươi lãm năm trong tu viện, và ngài nghĩ răng, nêu 
không có giáo dục thì không thể cải thiện đời sông, đạo giáo và gia 
đình được. Vì thế, ngài đã từng cung cấp nơi ăn ở cho học sinh và 
dạy giáo lý cho họ, trong một nỗ lực đương đầu với những hoạt 
động chống phá xã hội và mê tín dị đoan. Khi các tăng sĩ Mật tông, 
các vị Lourees, bắt đầu bị Ba-la-môn giáo và các tôn giáo Tây 
phương lôi cuốn, thì việc cải cách xã hội đã bị quên lãng. Chính 
Tỷ-kheo Priya và các đồ đệ của ngài đã có thể che chở cộng đồng 
Chakma dưới chiếc dù Phật giáo. Trong số những đệ tử của ngài có 
công này là Ananda Mitra, Bimalananda, Dharma Ratma, Sattya 
Priya và nhiều tăng sĩ khác. 


Và cuối thập niên 50, một học giả Tam Tạng, HT Agrabangsha 
Mohasthabira hồi hương từ Miến Điện và ngài đã trở thành người 
lãnh đạo Phật giáo ở Rangamati. Lúc đó ngài bắt đầu phát triển 
Phật giáo ở vùng đồi. Năm 1958, ngài đã thành lập tổ chức Phật 
giáo phi chính trị với danh xưng là Parbattya Bhikkhu Samity (Hội 
Tăng-già vùng núi Bangladesh). Tổ chức về sau được HT 
Prajnananda Mohathera cải tổ, ngài là chủ tịch Hội Phật giáo 
Bangladesh. Vào năm 1982, Hội này đổi thành “Hội Tăng-già 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 35 





Parbattya”. Tất cả chư tăng và cư sĩ tại gia đều là thành viên của 
Hội này. 

Năm 1971, sau cuộc chiến tàn sát đẫm máu và đất nước giải phóng, 
Bangladesh xuất hiện trên bản đồ của thế giới như một quôc gia 
thực thụ. Trong thời chiến, nhiều người cơ cực mắt hết thân nhân 
đều tìm đến nhiều tổ chức khác nhau để tìm nơi nương tựa. Nhằm 
mục đích tạo nhà ở cho người vô gia cư lạc lõng bơ vơ này, HT 
Jnanasri Mohathera và các đệ tử của ngài, ĐĐ Bimaltishya, ĐĐ 
Prajnananda, ĐĐ Priyatishya, ĐĐ Jinapal và tôi (người viết bài 
này) đã tìm kiếm một miếng đất ở làng Kangapani, gần Ủy ban 
quận Rangamati. Ngài đã xây dựng một cô nhi viện Phật giáo CHT, 
đề phục vụ cho dân nghèo khổ bần cùng ở trong vùng núi. Chủ tịch 
Hội Tăng-già Phật giáo Bangladesh, ngài Prajnananda Mohathera, 
hiện nay là Tổng thư ký của tổ chức này, và tôi là Hiệu trưởng của 
Viện. 


Có ba trại mồ côi đang được Hội Phật giáo Bangladesh điều hành. 
Qua các trại mồ côi này, khoảng 2000 trẻ em được giáo dục phố 
thông, giáo lý và kỹ thuật. Vào năm 1986, Hội Phật giáo 
Bangladesh đã gia nhập Hội Liên hữu Phật giáo Quốc tế (World 
Fellowship of Buddhism). Đó là tổ chức Phật giáo duy nhất ở 
Bangladesh nhằm xây dựng đời sống thiếu niên con em của những 
người bần cùng ở xứ sở này. 

Hiện nay, tổ chức Phật giáo này đang quan tâm thành lập một 
trường Đại học Phật giáo, một trường kỹ thuật, một trường phổ 
thông, một bệnh viện, một trung tâm báo chí và thiền học. Những 
dự án khác là sẽ tiễn hành thành lập một trung tâm thiền, một tu 
viện, một viện nghiên cứu, thư viện, quỹ bảo trợ của Phật tử, ban 
giáo dục Phật giáo, hội Pali text, viện bảo tàng Phật giáo, trạm xá. 
Là đại diện của Hội Tăng-già và Hội Phật giáo Bangladesh, tôi xin 
kêu gọi sự giúp đỡ và hợp tác của tất cả các quốc gia Phật giáo trên 
thế giới, cùng chúng tôi hoạt động nhằm phát triển Phật giáo và văn 
hóa trong các cộng đồng chưa phát triên ở đất nước này. 


(Theo tài liệu ”“Seeds oƒ Peace”, Thailand, 6/1995) 


36 


Thích Nguyên Tạng 





Phật Giáo Khắp Thế Giới 37 





Ó PHẬT GIÁO TẠI ĐAN MẠCH 


Đan Mạch (Denmark), một quốc gia quân chủ lập hiến ở Bắc Âu, 
nằm trên bán đảo Scandinave Guitten và một số đảo phụ thuộc 


Dilendia, Boochom... Diện tích 43.000km^; dân số 5,2 triệu người 
(thống kê năm 1992), thú đô Copenhagen. Đan Mạch là một nước 
công nghiệp rất phát triển. Nổi tiếng nhất là các ngành đóng tàu, 
đánh cá, sản xuất nông phẩm, hàng hải... Đan Mạch có đảo phụ 
thuộc lớn là Groenland, eo biển năm giữa các đảo Iceland và 
Groenland, nối thông Đại Tây Dương với biên Groenland. 


Đan Mạch là một quốc gia giàu có ở châu Âu, một nước có nền 
xuất khâu lớn về lúa mì, sữa, phô-mai, và nhiều nông sản khác. 
Đan Mạch có một chế độ an sinh xã hội rất cao, lệ phí bệnh viện, 
học phí từ tiểu học đến đại học, người công dân đều không phải 
đóng. Tất cả mọi sinh hoạt phí đều phải trả bằng thuế, nhưng với giá 
rất thấp. Khoảng 87% dân số Đan Mạch là tín đồ Thiên Chúa giáo, 
số còn lại là Hồi giáo và Phật giáo. 

Phật giáo được "truyền vào Đan Mạch vào cuối thế kỷ thứ 19, nhờ 
công của một số nhà khoa học và nhà truyền giáo. Một người nỗi bật 
trong số đó là ông Rasmus Rask, người Đan Mạch, đã từng đến học 
ngôn ngữ ở Ấn Độ và SrIi Lanka vào năm 1800. Ông Rasmus Rask 
đã học một số kinh quan trọng trong tiếng Pàli và về sau ông đã dịch 
ra tiếng Đan Mạch. 


Tiếp đó, có một số khoa học gia nghiên cứu tôn giáo, đặc biệt là 
Phật giáo ở Trung Quốc. Trong thời gian này, cũng có một nhà 
truyền giáo Thiên Chúa giáo ở Á Đông thích tìm hiểu tôn giáo, việc 
đó làm ảnh hưởng đến giới trí thức ở Đan Mạch. Tuy nhiên, phải 
mắt nhiều năm trước khi người Đan Mạch đến với Phật giáo. 


38 Thích Nguyên Tạng 





Người Phật tử đầu tiên ở Đan Mạch là ông Christian Melbye, một 
bác sĩ, người đã thành lập Hội Phát giáo Đan Mạch (The 
Buddhistic Soclety in Denmark) vào năm 1921. Trước đó, ông có 
một thời gian học hỏi và nghiên cứu Phật giáo từ sách vở của người 
Anh, Đức và Pháp. 

Những năm sau đó, Phật giáo vẫn được biết đến trong giới trí thức 
ở Đan Mạch. Cho đến đầu những năm 1960, có một sự thay đôi lớn 
đã diễn ra, giới trẻ Đan Mạch đột nhiên thích nghe nhạc rock, nhạc 
của nhóm Beatles, đã quan tâm đến tôn giáo và triết học Á Đông, 
và cuối cùng, họ chuyên hướng theo đạo Phật. Một người trong số 
đó là nhà báo, nhà bình luận chính trị, ông Erik Meler Carlsen, đã 
tu tập theo Phật giáo Tây Tạng. Trong thời gian này, cũng có nhiều 
người đến Ấn Độ, Nepal và Nhật Bản để học hỏi, tìm hiểu tôn giáo 
và triết học của phương Đông. 


Một người chọn Nhật Bản làm nơi đến đề nghiên cứu đạo Phật là ông 
Tim Pallis. Ông đã lưu trủ một năm ở Nhật để học với Thiền sư 
Sohaku Kobkri. Sau đó, Tim Pallis đã trở về Đan Mạch với một người 
vợ Nhật Bản. Ông tiếp tục việc nghiên cứu kinh điển và tọa thiên, ông 
cũng đã hướng dẫn một nhóm tu thiền, họ họp mặt hàng tuần đề tĩnh 
tọa và thảo luận. 


Một Phật tử Đan Mạch khác hiện nay đang tích cực hoạt động Phật sự 
là ông Jorges Hannibal và vợ của ông là bà Katla đã quy y và học Phật 
với một thiền sư người Việt Nam tại Pháp. Hiện tại, ông trở thành 
giảng viên Phật pháp và thường xuyên tô chức tuần lễ tu học cho Phật 
tử tại Đan Mạch. 


Tuy nhiên, người Đan Mạch dường như chịu ảnh hưởng đối với 
Phật giáo Tây Tạng. Từ cuối những năm 1960, ông Ole Nydahl, là 
một người nôi danh ở Copenhagen và nhiều quôc gia khác, ông đã 
học Phật và thành lập một nhóm nghiên cứu về Phật giáo và Thiền 
Tây Tạng, nhóm này có văn phòng riêng và có xuất bản tờ báo Phật 
giáo mang tên “Điển đàn Phật giáo ” (Buddhist Forum) bằng tiếng 
Đan Mạch. 


Như các quốc gia châu Âu khác, Phật tử Đan Mạch hiện tại chịu 
ảnh hưởng cả truyền thống Theravada (Thái Lan, Miến Điện, Sri 
Lanka) và truyền thống Mahayana (Nhật Bản, Tây Tạng và Việt 
Nam). Theo thống kê sơ bộ của các nhóm Phật tử Đan Mạch thì 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 39 





hiện nay có trên 500 người Đan Mạch là tín đồ của đạo Phật, họ 
không xây dựng chùa mà chỉ có những trung tâm tu học. Ngoài ra, 
ở Đan mạch có hai ngôi chùa lớn, một của người Việt (2 vị Tăng 
người Việt) và một của người Thái (có IŠ vị sư Thái). 

Mặc dù số lượng tín đồ Phật giáo tại Đan Mạch quá ít, tuy nhiên 
đời sống tín ngưỡng đang trở nên phổ biến và từng bước bén rễ vào 
đời sống văn hóa, tỉnh thần và xã hội Đan Mạch ngày một vững 
chắc hơn. Đặc biệt ngày nay có nhiều văn nghệ sĩ đã đến với Phật 
giáo như Lb Michael, một nhà văn nỗi tiếng: Per Kirkeby, Ole 
Palsby họa sĩ, nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới. Bên cạnh đó có nhiều 
bác sĩ, nhiều nhà khoa học Đan Mạch cũng tìm về với Phật giáo. 


Mười năm trước đây, nhiều người dần dần thay đổi cách sống của 
họ. Họ quan tâm đến lối ăn kiêng, để có lợi cho sức khỏe, họ tập 
thư giãn để có lợi ích cho tinh thần; đó là cơ hội ban đầu để họ đến 
với đạo Phật. Chăng bao lâu, một trào lưu ra đời được gọi là “7ởi 
đại mới” (New Age), nhiều đường hướng tu tập tâm linh đã được 
người Mỹ diễn dịch qua nhiều cách khác nhau từ tôn giáo và triết lý 
Đông Phương, đó là một sự pha trộn mới lạ và hấp dẫn. Ở Đan 
Mạch đã ảnh hưởng không khí của phong trào này. 


Tóm lại, sau một thời gian dài với sự chuyển mình qua “thời đại 
mới”, nhiều người Đan Mạch đã tìm đến với Phật giáo và xem Phật 
giáo là đạo của mình. Điều đó đã dễ dàng nhìn thấy vào mùa hè 
năm 1996 vừa qua, hàng ngàn người đã đến nghe đức Đạt Lai Lạt 
Ma thuyết giảng vào hai buổi được tổ chức ngoài trời ở thủ đô 
Copenhagen. Nhìn chung, có nhiều điều chứng tỏ rằng Phật giáo sẽ 
đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người Đan Mạch ở 
tương lai. 


(Theo tài liệu: Ole Felsby, Danish Buddhist Newletter, tháng 
6/1997) 


40 Thích Nguyên Tạng 





7| PHẬT GIÁO TẠI ĐỨC QUỐC 


Đ‹‹ (Germany), là một quốc gia ở Trung Âu. Sau đại chiến thế 
giới thứ hai, Đức bị chia làm hai nước: Cộng hòa Dân chủ Đức ở 
phía Đông và Cộng hòa Liên bang Đức ở phía Tây. Hiện nay, Đức 
đã thống nhất thành một quốc gia với dân số 80 triệu người và diện 
tích 356.000km”. Mật độ dân cư: 217,2 người/km”; tuổi thọ trung 
bình 76; tử suất trẻ em: 8%; thu nhập bình quân đầu người: 24.000 
đô la. 


Trong những thập niên gần đây, Phật giáo đã trở nên phổ biến ở 
quốc gia này, nhiều người đã quy Y và nhiều người khác đã xuất gia 
tu học và làm công tác truyền giáo. Tuy nhiên, lịch sử PG tại Đức 
vẫn còn rất mới mẻ. Thế kỷ thứ 19 là mốc thời gian có thể đó là lúc 
PG được truyền vào châu Âu qua các bài báo của người du lịch và 
nhân viên thuộc địa đang làm việc tại Á châu. Giới triết gia, nghệ sĩ 
và trí thức Đức là những người đầu tiên quan tâm đến tôn giáo mới 
này. Điều đó không có gì phải ngạc nhiên, vì nước Đức vôn đã nỗi 
tiếng trên thế giới như là một quốc gia của các đại thi hào và triết gia 
lừng danh như Kant, Schopenhauer, Herder, Hegel, Nietzsche, 
Goethe, Schilla, Hessa... là những con người được khâm phục và nê 
vì trên khắp thê giới. 

Các tổ chức truyền bá Phật giáo tại Đức 


Về mặt truyền giáo, tại Đức có phần phát triển hơn các quốc gia 
láng giềng, điều đó rất cần thiết cho sự phân biệt về các tổ chức 
truyền bá PG theo sự phân phối tự nhiên của nền triết học PG và 
các hình thức tu tập thiền. Hội PG đầu tiên được thành lập tại Đức 
vào năm 1903 tại thành phố Leipzig, đó là Giáo hội Phật giáo Đức 
(Deutsche Buddhistsche Union) do đạo hữu Kant Seidenstuker 
(1876-1936) sáng lập và lãnh đạo. Hội đoàn này, không phải thuần 
là một đoàn thể của cộng đồng Phật tử Đức, mà chỉ là một tổ chức 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 41 





cung cấp giáo lý PG cho giới trí thức Đức. Vì mục đích này mà hội 
đã thành lập một nhà in tại Leipzig và cho phát hành một tờ tạp chí 
có tên là Buddhistische (Phật giáo) đề phô biến chủ trương và quan 
điểm của mình. Sau Thế chiến thứ nhất (1914-1918), vào năm 
1924, bác sĩ y khoa Paul Dahlke (1865-1928) đã thành lập một 
Trung tâm Phật Giáo (TTPG) ở Berlin-Frohnau lớn nhất ở Đức. 
Lúc bấy giờ, những buôi thuyết giảng của bác sĩ Dahlke đã thu hút 
nhiều người đến nghe. Ông có gắng giới thiệu giáo lý Vô ngã (Non 
ego) qua lăng kính của khoa học hiện đại. Một cộng đồng PG khác 
được thành lập vào năm 1931 bởi hai đạo hữu Georg Grimm 
(1868-1945) và Kant Seidenstucker tại thành phố Munich. Ông 
Grimm không tán thành khuynh hướng của bác sĩ Dahlke về một sự 
diễn dịch mới trong giáo lý; vị đạo hữu này cố gắng khôi phục lại 
giáo lý nguyên thủy của Phật giáo để tìm ra lời dạy đích thực cho 
đời sông hiện tại. Thông qua hoạt động truyền giáo này của 
Grimm, lần đầu tiên quan niệm tín ngưỡng được giới thiệu tại Đức. 
Đây là một cộng đồng tôn giáo mà nhiều người đã tự gọi mình là 
Phật tử và thọ trì năm giới cấm của nhà Phật. Năm 1935, Hội PG 
Theravada ra đời, cũng do đạo hữu Georg Grimm sáng lập và lãnh 
đạo, trụ sở của hội đặt tại Citting trên bờ hồ Ammer. Hội này đã 
cho ấn hành một tờ nguyệt san và quyên “Lời đạy của Đức Phật, 
Tôn giáo của lý trử” (The Teachings of The Buddha, The Religion 
of Reason), một tác phẩm của đạo hữu GŒ. Grimm. 


Tất cả các hội đoàn PG trên đã bị cắm hoạt động dưới thời thống trị 
của chính quyền Nazi (1933-1945) do Adolf Hider (1889-1945) 
cầm quyên. Đến thời kỳ hậu chiến, có nhiều tổ chức PG ra đời. Tại 
Stuttgart, năm 1952, cộng đồng PG được thành lập, đến năm 1955, 
cộng đồng này và nhiều hội đoàn PG khác được khôi phục và tông 
nhất với danh xưng “Giáo hội Phát giáo Đức” (German Buddhist 
Union), đây là một tổ chức đã tập hợp và thống nhất tất cả các hội 
đoàn PG trên khắp nước Đức. Nhiều tạp chí và báo của hội lần lượt 
ra đời, hiện nay nổi bật nhất là hai tạp chí tiếng Đức “Liên Hoa” 
(Lotusblatter) và “Những người thời hiện đại” (MitwelÐ. Năm 
1992, Hội cùng với Giáo hội Phật giáo châu Âu (European 
Buddhist Union) tổ chức hội nghị tại thủ đô Berlin; và cuôi tháng 
10 năm 1995, hội cũng đã tô chức lễ kỷ niệm 40 năm từ ngày thành 
lập tại Munich. 


42 Thích Nguyên Tạng 





Ảnh hưởng Phật giáo trong đời sống tỉnh thần của người Đức 


Sự thừa nhận các tôn giáo lớn ở phương Đông được truyền bá trong 
đời sống tỉnh thần của người Đức. Cho dù Herder, Kant và Hegel 
đã dành nhiều thời gian cho các tôn giáo khác và triết học. Án, 

nhưng hiểu biết của các nhà tư tưởng này quá hạn chế đến nỗi họ 
hầu như không thể phân biệt được sự khác biệt giữa Ấn giáo và PG. 
Chăng hạn, ông Hegel hay nhằm lẫn hình ảnh ngồi thiên của Đức 
Phật với vị thần Krishna của Ấn giáo. Tuy vậy, lời kết luận của 
Hegel rằng những triết thuyết của Phật _piáo vẫn tốt hơn Ấn giáo. 

Thực tế, trong lời phê bình của Hegel về Ấn giáo, thì ô ông cho răng 
tôn giáo đó như là “thuốc phiện của mọi người” (The opium of 
people). Về sau, Karl Marx sử dụng khái niệm này để nói đến một 
tôn giáo lớn ở phương Tây, Thiên Chúa giáo. Còn đối với PG, ông 
Hegel giới thiệu như là một tôn giáo dẫn đường. 


Có lẽ tầm ảnh hưởng của PG trong xã hội Đức đáng lưu tâm nhất 
vào cuối thế kỷ 19 là thông qua triết thuyết của Arthur 
Schopenhauer (1788-1860), một triết gia người Đức. Ông biết đạo 
Phật và triết học Ấn trong thời gian còn là sinh viên học ở Berlin. 
Về sau, ông là bạn thân của nhiều học giả PG phương Tây như 
Schleiermacher (người Đức), Isaak Jakob Schmidt (người Nga), 
Eugene Burnouf (người Pháp)... Trong thế giới triết học, ông nổi 
lên với tác phẩm “7é giới là ý chí và biểu tượng” (The World as 
WII and Idea). Ông quan niệm rằng “Con người vĩ đại không n 
là kẻ chiến thắng mà là con người từ bỏ khát vọng của ỷ chỉ”. 

sách (hai cuốn) này đã giúp cho mọi người hiểu về triết thuyết của 
ông. Đặc biệt trong cuốn hai, ông có đề cập đến Phật giáo và triết 
học Ấn. Tuy nhiên theo ông, những gì ông viết về Phật giáo chỉ là 
bước khởi đầu. Ông nÓI: “Đến năm 1818, khi tác phẩm của tôi xuất 
hiện, ở châu Âu có rất ít bài viết về PG. Do đó, những gì tôi viết về 
PG là không đầy đủ và chưa hoàn chỉnh”. Những năm cuối đời, 
ông dành nhiều thời gian đề học kinh Kim Cương (Diamond Sutra, 
qua bản dịch của Issak Jakob Schmidt), và nghiên cứu giáo lý Niết 
bàn trong PG. 


Sau Schopenhauer có Friedrich W.Nietzsche (1844-1900), một triết 
gia VÔ thần Đức và là cha đẻ của thuyết siêu nhân, có ảnh hưởng 
sâu sắc đến tư tưởng triết học tư sản phương Tây sau Immanuel 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 43 





Kant. Qua nhiều bài viết của mình, ông Nietzsche đã thừa nhận 
mình là học trò và là người chịu ảnh hưởng tư tưởng PG qua 
Schopenhauer. Ông Nietzsche cũng rất quan tâm đến giáo lý Niết 
bàn. 


Sự ảnh hưởng PG trong đời sống văn hóa Đức rõ ràng nhất là bởi 
những tài liệu sách báo về PG do chính người Đức viết. Nhiều 
người đã trở thành Phật tử thông qua những hoạt động văn hóa của 
họ, rồi họ thành lập những trung tâm PG thiền ở các cộng đồng dân 
CƯ. Ông Kanl Eugen Newmamn, một học giả người Áo, đã cho in 
một tuyên tập các bài pháp thoại của Đức Phật theo hệ Nikaya. Rồi 
đến năm 1879, ông Friendrich Max Mueller (1823-1900) cho xuất 
bản cuốn kinh Phật bằng tiếng Anh. Ông cũng là một trong những 
thành viên có công gây dựng Hiệp hội Thánh điển Pàli tại Anh 
quốc. Một người Đức khác có công truyền giáo là ông Hermann 
Oldenberg (1854-1920), người đầu tiên viết về lịch sử truyền đạo 
của Đức Thích Ca Mâu Ni cho thế giới phương Tây qua cuốn Đức 
Phát -Cuộc đời, lời dạy và Giáo đoàn của ngài (Buddha - H1s LIfe, 
His teaching and His Order) xuất bản năm 1881. Viết cuốn sách 
này đạo hữu Oldenberg muốn lên tiếng bác bỏ luận thuyết sai lầm 
của một học giả nào đó có ý cho răng, một nhân vật được lịch sử 
gán cho một danh hiệu nổi tiếng là “Buddha” (Phật) chưa bao giờ 
hiện hữu trên cõi đời này. Theo vị học giả này, Đức Phật chỉ là một 
nhân vật biêu trưng của Phật giáo. Trong khi đánh đồ luận thuyết 
đó, ông Oldenberg đã đưa ra nhiều chứng cứ lịch sử về cuộc đời tu 
đạo và hành đạo của Đức Phật. Ông muốn khẳng định rằng Đức 
Thích Ca là một Đức Phật lịch sử chứ không phải là một Đức Phật 
huyền thoại. Quyên sách đã nhanh chóng nổi tiếng và phổ biến 
khắp nước Đức. Đến nay, quyền sách đã tái bản hơn 14 lần và danh 
hiệu “Gotama Buddha” rất quen thuộc với người dân châu Âu ngay 
từ lúc ấy. Có thê nói rằng, ông Oldenberg đã khơi dậy sự quan tâm 
đến PG của các học giả phương Tây đối với những bộ kinh thuộc 
hệ Nikaya, đó là giáo sư Luders, Von Lasenapp, F.Weller, Nobel, 
Walleser Waldschmidt... Họ đã để tâm nghiên cứu kinh điển hệ 
Pàli; trong đó có một SỐ VỊ quan tâm đến các kinh Sanskrit. Đặc 
biệt cũng có nhiều công trình nghiên cứu về PG, phát triển bởi vài 
ba nhóm nhỏ, đứng đầu các nhóm này là Lạt Ma người Đức 
Anagarika Govinda. 


44 Thích Nguyên Tạng 





Nhiều bộ kinh Pàli đã được phiên dịch sang tiếng Đức, quan trọng 
và nổi bật nhất là đã chuyên ngữ và ấn hành hoàn chỉnh năm bộ 
kinh hệ Nikaya. Những người có công trong công trình lịch sử này 
là những học giả và dịch giả tên tuổi như K. E. Newmamn. K. S. 
Seidentucker, H. Oldenberg, E. O. Franker, Nyanatiloka Thera, D. 
Dalhke và Kurt Schmidt. Trong số những học giả nghiên cứu kinh 
Phật và sau đó khoác áo tu, đặc biệt nối bật là đạo hữu Walter 
Florus Gueth, một tín đồ Ky tô ở Hesser, đã đến xuất gia và tu học 
ở Tích Lan, vào năm 1903 với pháp danh là Nyanatiloka; ngài là 
một tác giả và dịch giả PG nỗi tiếng của 20 tác phẩm trong các thứ 
tiếng Đức (15 quyên), Anh (6 quyên), Pháp (2 quyền), Pàli @ 
quyên), Tích Lan (1 quyền). Các dịch phẩm tiếng Đức nỗi tiếng của 
ngài gôm có Tăng Chi bộ kinh (Anguttara Nikaya), Kinh Pháp Cú 
(Dhammapala), Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhimagsa). Trưởng 
lão Nyanatiloka cũng là người có công lớn trong việc đào tạo tăng 
tài cho phương Tây khi thành lập một tu viện tại Tích Lan. Kế thừa 
sự nghiệp hoăng pháp của trưởng lão Nyanatiloka là Tỷ kheo 
Nyanaponika, cũng là một trí thức Đức, đã phát tâm xuất gia và về 
sau trở thành một tăng sĩ nổi tiếng ở châu Âu với nhiều tác phẩm 
Phật học cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức. Một tăng sĩ người Đức khác 
là Lạt Ma Anagarlka Govinda, (thế danh là Ernst Lothar 
Hoffnam), xuất gia tại Tích Lan vào năm 1928 với Trưởng lão 
Nyanatiloka và được huấn luyện theo truyền thống Theravada. Tuy 
nhiên, hai mươi năm sau, ngài đã chuyền sang tu tập theo truyền 
thống Kim Cương thừa của PG Tây Tạng. Trong quá trình hoằng 
pháp tại quê nhà, ngài đã có những đóng góp quyết định cho PG 
Đức. Ngài cũng là tác giá nhiều tác phẩm có giá trị nổi bật trong số 
đó là quyên “Cøn đường mây trắng” (The Way of The White 
Clouds). Một phụ nữ châu Âu đầu tiên trở thành nữ tu PG là nghệ 
sĩ đàn piano Else Buchholz, con gái một vị chủ ngân hàng Đức, cô 
đã đến Tích Lan vào năm 1926, xuất gia và tu học với pháp danh là 
Uppalavanna. 

Giới trẻ Đức cũng trở về với PG qua tác phẩm nổi tiếng 
*Siddhartđ” (Sĩ Đạt Ta) của Hermamn Hesse (1877-1962), một nhà 
thơ, nhà văn từng đoạt giải Nobel văn chương năm 1946. Sau khi 
từ bỏ mọi nghiên cứu về Tin Lành giáo, H. Hesse bắt đầu tiếp xúc 
với Phật học và triết học Án, và chăng bao lâu ông đã chinh phục 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 45 





bởi giáo thuyết này. Ông nghiên cứu PG và văn hóa Á Đông qua ba 
lần viếng thăm Sri Lanka và Indonesia vào năm 1911. Kết quả của 
những công trình nghiên cứu đó đã giúp ông cho ra đời cuốn Sĩ Đạt 
Ta, xuất bản năm 1922 và nó đã nhanh chóng được đón nhận nồng 
nhiệt bởi giới trẻ Đức và lập tức được chuyền ngữ ra nhiều thứ 
tiếng. trên thê giới (bản dịch Việt ngữ với tựa đề “Câu chuyện dòng 
sông” do Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch, Lá Bồi in lần đâu 
tiên năm 1965). 


Phật giáo Việt Nam tại Đúc: 


Như nhiều cộng đồng khác, phần lớn người Việt đến định cư tại 
Đức vào giữa những năm bảy mươi của thế kỷ này. Hiện tại có 
khoảng 100.000 người Việt định cư tại đất nước này. Do chính 
sách phân bố của chính quyền Đức, nên người Việt ở Đức chỉ ở rải 
rác nhiều vùng khác nhau trên khắp nước Đức. Dù vậy, người Việt 
ở Đức đoàn kết và có nhiều hoạt động để khôi phục văn hóa và 
ngôn ngữ Việt, chăng hạn, họ có khoảng 40 tờ tuần báo và Nguyệt 
san tiếng Việt và 20 chương trình phát thanh tiếng Việt để phục vụ 
cho cộng đồng. 


Về tình hình PGVN tại Đức, cũng như cộng đồng của mình, PGVN 
đã từng bước ôn định, phát triển và đi sâu vào xã hội Đức. Hiện tại 
có 7 ngôi chùa và 14 chi hội Phật tử do người Việt chủ xướng, có 
tất cả 8 đơn vị Gia đình Phật tử, gồm 500 đoàn sinh và 50 huynh 
trưởng và có khoảng 40 vị Tăng Ni đang lưu trú tu học tại Đức. 


Lãnh đạo tinh thần PGVN tại Đức hiện nay là Thượng Tọa Thích Như 
Điển, viện chủ chùa Viên Giác ở thành phó Hannover. Thượng tọa 
đến Đức hoằng pháp vào năm 1977 sau nhiều năm du học ở Nhật 
Bản. Lúc đầu, Thượng tọa thành lập một Niệm Phật Đường Viên Giác 
tại thành phố Hannover đề hướng dẫn tín đồ tu học. Nhưng vì nhu cầu 
tu học và chiêm bái của Phật tử tại gia ngày càng đông, nên Thượng 
tọa đã xin phép chính quyền Liên Bang Đức một khu đất rộng lớn hơn 
để xây chùa, cuối cùng Bộ Nội Vụ Liên Bang Tây Đức đặc trách về 
Tôn Giáo và Văn Hóa đã chấp thuận việc trên, nên chùa Viên Giác 
được đời về một vùng khác cũng ở Hannover vào năm 1981. Tại đây, 
TT. Như Điển đã làm lại từ đầu và tiến hành xây dựng cho cơ sở 
hoằng pháp mới. Qua nhiều năm làm việc cật lực, cuối cùng chùa 


46 Thích Nguyên Tạng 





Viên Giác đã hoàn thành vào năm 1991 với tổng chỉ phí là chín triệu 
Đức Mã (tương đương khoảng năm triệu rưỡi Mỹ kim). 

Hiện tại, chùa Viên Giác được xem là di bảo của PGVN ở nước 
ngoài, là Trung tâm Văn hóa PG tại Đức quốc với một điện Phật 
chứa khoảng 700 người cùng một lúc; một thư viện rộng lớn gồm 
nhiều loại kinh sách khác nhau bằng nhiều ngôn ngữ như Việt, 
Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Hoa. Đặc biệt thư viện này có cả bộ 
Đại Tạng Kinh chữ Hán thỉnh từ Đài Loan vào năm 198] gồm 100 
quyền, mỗi quyền dày độ 2.500 trang qua sự tài trợ chỉ phí của 
chính quyền Đức; một nhà máy in dùng để in những sách báo của 
PG và những hoạt động văn hóa, từ thiện. Tất cả sở phí của nhà in 
như máy móc, giấy mực.. . cũng được chính quyền Đức tài trợ. Nhờ 
vậy mà tờ tạp chí Viên Giác vẫn phát hành đều đặn trong 2l năm 
qua, tính đến nay đã phát hành được 110 số, mỗi kỳ là 5000 số (sáu 
kỳ mỗi năm). Hằng năm chùa Viên Giác thường tô chức những đại 
lễ như Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên đán, quy tụ trên dưới 50.000 
người Việt lẫn người bản xứ trên khắp nước Đức về dự. 


Đặc biệt, chùa Viên Giác đặt nặng vấn đề bảo tồn và phát huy văn 
hóa PG và văn hóa Việt Nam tại Đức, chùa đã tổ chức in ấn và 
phiên dịch nhiều tác phẩm PG ra tiếng Đức và ngược lại, riêng 
Thượng Tọa Như Điền đã cho ấn hành hơn 20 tác phẩm (cả tiếng 
Việt lẫn tiếng Đức) của mình để phổ biến cho Phật tử Đức đọc. 
Năm 1996, chùa Viên Giác còn mở thêm một trang báo điện tử 
gồm ba thứ tiếng Việt, Đức và Pháp đề phổ biến giáo lý cho Phật tử 
khắp nơi đọc. Địa chỉ vào xem là: http://www.comlink.apc.org và 
địa chỉ liên lạc chùa Viên Giác hiện nay là: Karlsruher Str 6, 30519 
Hannover, Germany. Tel: 05.11.879630; Fax: 05.11. 8790963. 


Hiện nay, có khoảng 20 tăng sinh người Việt lẫn người Đức đang 
theo tu học tại chùa Viên Giác, dưới sự dẫn dắt của TT. Như Điền. 
Đó là một điều lạc quan cho tương lai PGVN tại Đức trong việc 
phát triển chánh pháp tại xứ sở này. Nhìn chung, PGVN tại Đức 
đang trên đà lớn mạnh dưới sự lãnh đạo nhiệt tâm và tận tụy của 
Thượng Tọa Thích Như Điển. 

Có thê nói, Phật giáo Theravada đã ảnh hưởng tất lớn trong các 
cộng đồng PG Đức ở giai đoạn đầu mới truyền giáo. PG Mahayana, 
bao gồm Nhật Bản, Tây Tạng, Trung Quốc, Việt Nam, đã trở nên 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 4 





phổ biến sau thế chiến thứ hai. Từ những năm sáu mươi trở đi, 
thiền học PG đã lan tỏa khắp đất nước này; các tác phẩm thiền của 
Tanable HaJime, Hisamatsu Shinichi, Rudolf Otto, Eugen Herrigel, 
August Faust và đặc biệt là sách của D. T. Suzuki, được phát hành 
rộng rãi để cung ứng cho trào lưu học và tu thiền ở Đức. Từ đó đến 
nay, nhiều trung tâm thiền đã lần lượt ra đời và nhiều thiền sư ở Á 
châu được cung thỉnh sang Đức để tuyên dương pháp môn này. 


Nếu năm 1962 tín đồ PG Đức chỉ có 2.000, thì hiện nay (1999) con 
số đó đã được nâng lên hơn 70.000 người (số lượng được chính 
quyền liên bang thông kê và thừa nhận). Mặc dù số lượng tín đồ 
PG còn quá ít so với các nước Á châu, tuy nhiên PG ngày nay rất 
phổ biến ở Đức; các nhà sách ở các thành phố lớn luôn tràn ngập 
kinh sách PG và phong trào nghiên cứu và tu thiền ngày càng tăng. 
Dù vậy, PG Đức vẫn còn hạn chế nhiều mặt, nhất là người lãnh đạo 
tinh thần và trực tiếp hướng dẫn tu học. Nếu ở phương Đông, các 
tăng sĩ làm công tác truyền giáo dẫn dắt người tại gia tu học; thì ở 
Đức, người cư sĩ phải đảm nhận trọng trách ây. Tuy nhiên, mọi tín 
đồ PG Đức rất vui mừng, vì hiện nay, đất nước của họ rất nhiều 
giống dân khác nhau đến định cư và nước Đức đã trở nên một quốc 
gia “đa tôn giáo”. Dù Ky Tô giáo và Hồi giáo là hai tôn giáo chính 
ở xứ sở này, nhưng sô lượng tín đồ PG vân đang gia tăng. Vì thế, 
chúng ta có quyên hy vọng rằng “vườn hoa Phật giáo” sẽ nở rộ 
trong một tương lai gân. 


Tổng hợp từ các tài liệu: 

- Maha Bodhi Magazine, India, 10/1974 

- Buddhism in The Modern World, New York, 1976 
- The Awakening oƒ The West, California, 1994 


- Martin Petrich và H. Nicole, German Buddhist Newsletters, thăng 
8/1995 


48 Thích Nguyên Tạng 





Š PHẬT GIÁO TẠI HOA KỶ 


Hoa Kỳ, một quốc gia ở lục địa Bắc Mỹ, gồm 50 tiểu bang. Diện 
tích 9,4 triệu m2, dân số 255,2 triệu người (dân số Hoa Kỳ đứng 
hàng thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Ân Ðộ), mật độ dân cư: 
26,6 người/km”. Tuổi thọ trung bình: 75,9 tuổi; học sinh cấp 2: 
98%; thu nhập bình quân đầu người: 21.925 đô la. Đây là một quốc 
gia được thành lập từ cuối thế kỷ 18 (từ 13 thuộc địa của Anh 
quốc). Nhưng đến cuối thế kỷ 19 đã trở thành một nước tư bản phát 
triển đến giai đoạn chủ nghĩa, bắt đầu đi xâm lược và mở rộng thị 
trường trên khắp hoàn cầu. Từ sau Thế chiến thứ II, Hoa Kỳ đã trở 
thành một nước tư bản độc quyên, đứng đầu hệ thống các nước tư 
bản chủ nghĩa trên thế giới. Hoa Kỳ cũng được xem là một quốc 
gia có nền dân chủ xưa nhất trong các nền dân chủ lớn hiện đại. 


Quá trình du nhập, hình thành và phát triển Phật giáo tại Hoa 
Kỳ: 

Phật giáo chính thức truyền vào Hoa Kỳ từ cuối thế kỷ thứ 19 do nỗ 
lực truyền giáo của hai đạo hữu người Mỹ ô ông Henry Steel Olcott và 
bà Phật tử người Nga Petrova Blavatsky. Cụ thê là hai vị này đã thành 
lập Hội Thông Thiên Học Phật giáo (Buddhist Theosophical SocIety) 
vào năm 1875 tại New York. Đó là tổ chức PG đầu tiên tại Hoa Kỳ và 
tổ chức này đã nhanh chóng gây được sự chú ý của giới trí thức Mỹ, 
cùng với sự nỗ lực của Olcott và Blavatsky, các thành viên quan trọng 
khác có công truyền bá trong giai đoạn đầu ở đất nước này phải được 
kê đến như R. W. Emerson, W. Whitman (người Mỹ); A. Dharmapala 
(người Tích Lan); Soyen Shaku (người Nhật); Paul Carus (người 
Đúc). 

Cuối thế kỷ 19, đột nhiên làn sóng người phương Tây muốn tìm về 
phương Đông để tìm hiểu và học hỏi đạo lý. Do nhu cầu này mà 
1893 Đại hội Tôn giáo Thế giới (World Parliament of Religion) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 49 





được tổ chức tại tiểu bang Chicago. Trong kỳ hội nghị này có rất 
nhiều đại biêu Phật giáo nồi tiếng từ châu Á về dự. 


Đến năm 1896, “Hội Thanh Niên Phật Tứ” (Young Men Buddhist 
Association) ra đời tại San Francisco. Cũng trong năm 1896, đặc 
biệt có sự viếng thăm của Pháp sư Dharmapala (lúc â ấy đang là Chủ 
Tịch Hội Maha Bodhi Ấn Ðộ), ngài đến hoằng pháp tại Hoa Kỳ 
theo lời mời của ông Paul Carus. Ngài đã đến thuyết pháp tại các 
tiêu bang như New York, Chicago, San Francisco, Cincinnati, 
Minneapolis, Lowa, California, District of Columbia.... Đề tài đầu 
tiên được ngài tuyên thuyết là “Sự hỏa giải của Phật giáo và Ky Tô 
giáo” (Reconciliation of Buddhism and Christiamty). Báo chí Mỹ 
lúc bấy giờ đã ca ngợi sự kiện truyền giáo này của Pháp Sư 
Dharmapala. Một năm sau đó, Pháp sư Dharmapala đã tô chức đại 
lễ Phật Đán lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Ba mươi bảy ngọn nến (tượng 
trưng cho 37 Phẩm trợ đạo) được thắp sáng trước tượng đài Đản 
sinh và khoảng 400 Phật tử Mỹ thành kính lắng nghe ngài tụng 
kinh Mangala, từ một bản kinh chép tay trên lá bôi. Từ đó đến năm 
ngài qua đời (1933), ngài thường xuyên đến Hoa Kỳ để hoằng 
pháp. 

Đến năm 1899, Hội Phật giáo Bắc Mỹ (North American Buddhist 
Mission) ra mắt tại bang San Francisco và tô chức này hoạt động đến 
năm 1944 thì đổi tên thành Hội Phật giáo Mỹ Quốc. Vào tháng 6 năm 
1905, sau 20 năm dự Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới tại Chicago, Đại sư 
Soyen Shaku đã trở lại Mỹ (từ Nhật Bản) đề hoằng pháp theo lời thỉnh 
cầu của hai vợ chồng thương gia người Mỹ Alexander Russel ở San 
Francisco. Sự hiện diện của Đại sư Shaku đã giúp cho Phật giáo tại 
Mỹ phát triển thêm một bước nữa với ba người Mỹ phát tâm xuất gia 
tu học và Phật tử tại gia quy tụ rất đông. 


Mặc dù Phật giáo được truyền vào nước Mỹ từ cuối thế kỷ XIX, 
nhưng Phật giáo thực sự phát triển và gây ảnh hưởng sâu rộng 
trong xã hội Mỹ chỉ xảy ra vào đầu năm 1960 của thế kỷ này. Sự 
tiếp nối và phát triển đó là nhờ có nhiều nhà truyền giáo từ châu Á 
sang như Đại sư SuzukI, Lạt ma Thubten Yesbe, HT Seon Sanim, 
HT Thiên Ân, Thiền Sư Nhất Hạnh, HT Tuyên Hóa, HT Kalu 
Rinpochc... . Đồng thời Cũng trong giai đoạn này, nhiều phong trào 
chống chiến tranh đã nổi dậy khắp nơi trên đất Mỹ. Họ đã nói rằng 


50 Thích Nguyên Tạng 





chính bản chất tham lam, hận thù và chủ nghĩa tôn thờ vật chất đã 
đây Hoa Kỳ lún sâu vào cuộc chiến đáng chê trách tại VN. Các nhà 
lãnh đạo phong trào này đã nhìn thấy đạo Phật như là một phương 
thuốc hữu hiệu để chữa khỏi những căn bệnh thời đại của nước Mỹ. 


Điều lạ lùng thay, Phật giáo tại Hoa Kỳ thời nay, dường như bao 
gồm nhiều thành phần như chính bản thân của nước Mỹ. Rõ ràng 
người ta thấy có nhiều tông phái Phật giáo khác nhau đang tồn tại ở 
Mỹ như Theravada, Mahayana và những trường phái Kim Cương 
Thừa khác. 


Năm 1967, nhiều trung tâm thiền học ra đời tại bang New York và 
dọc theo miền duyên hải phía Tây của nước Mỹ, đặc biệt là bang 
California. Hầu hết hội viên của các trung tâm này đều là giới trí 
thức, giới thượng lưu, giàu có, và những người có quyền thế trong 
xã hội. Họ kết hợp những kiến thức nghiên cứu từ nên văn minh 
Đông-Tây cùng với pháp môn thiền Phật giáo đề tạo nên một lối tu 
riêng cho mình. Người có chủ trương này là một tăng sĩ người Mỹ 
Roshi Philip Kapleau. Ngài xuất gia theo truyền thống của Phật 
giáo Nhật và cũng là tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng là “8a 7rụ 
Thiên” (Three Pillars of Zen) và “Thiên, ánh bình mình ở phương 
Tây” (Zen, Dawn In the West). 


Cũng trong năm 1967, Trung tâm Thiền Học Quốc tế được thành 
lập tại California do một tăng sĩ người Việt, HT Thích Thiên Ân 
khởi xướng. Trung tâm này thu hút đông đảo giới trẻ Mỹ đến học 
và hành thiền. Đến năm 1973, HT Thiên Ân còn kết hợp VỚI Các 
nhà giáo dục Mỹ, Nhật, Triều Tiên, Tây Tạng, Tích Lan để sáng 
lập Trường Đại học Đông phương (Ủniversity of Ortlental Studies). 


Đầu năm 1975, Hội Bảo Vệ Truyền thống Phật giáo Đại Thừa 
(Foundation for Preservation of the Mahayana Tradition) được Lạt 
ma Tây Tạng Thubten Yeshe sáng lập, đặt văn phòng trung ương 
tại Los Angeles, bang California và cho xuất bản tờ tạp chí 
Mandala để phổ biến giáo lý. Đến nay tổ chức này đã có trên 100 
chỉ nhánh trên khắp thế giới. Đầu năm 1998, tổ chức này có mở 
một Website để phổ biến giáo lý, địa chỉ vào xem là: 
http://www.fpmt.org. 


Đến năm 1976, HT Tuyên Hóa, người Trung Hoa, đã xây dựng 
“Vạn Phật Thánh Thành” (City of Ten Thousand Buddhas), một 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 9] 





đại tùng lâm với hơn 70 tòa nhà tọa lạc trên một vùng đổi 500 mẫu 
ở Talmage thuộc miền Bắc California. Cũng trong năm 1976, HT 
Tuyên Hóa còn thành lập Trường Đại học Pháp Giới với mục đích 
làm lớn mạnh nền giáo dục PG trên đất Mỹ. Trang nhà của tô chức 
này là http://www.drba.org 


Một tổ chức quan trọng khác của Phật giáo Hoa Kỳ là Trung tâm 
Shambala, tọa lạc tại bang Massachusetts. Đây cũng là một trung 
tâm Phật giáo tầm cỡ tại Mỹ và châu Âu do người Mỹ sáng lập và 
điều hành. Trung tâm đã xây dựng một nhà in cùng tên và đã cho 
xuất bản tờ tạp chí Tricycle (Tam Thừa) đề truyền bá giáo lý, đến 
nay số lượng phát hành lên đến 40.000 tờ mỗi kỳ và có thể nói đây 
là một tờ báo phản ánh được những tĩnh hoa văn hóa của PG Hoa 
Kỳ, là một phương tiện truyền thông có chất lượng cao, là tiếng nói 
của PG Mỹ trong nỗ lực cung câp những nguyên tắc đạo đức có 
liên quan đến những vấn đề thời đại như phá thai, bệnh sida, vấn đề 
chết có sự can thiệp của bác sĩ, v.v. 


Phật giáo và tầm ảnh hưởng của nó với xã hội Mỹ: 

Về tầm ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo trong xã hội Mỹ ngày 
nay có phần phấn. khởi hơn, vì trong một chừng mực nào đó, xã hội 
Mỹ đã ít nhiều đều có sự ảnh hưởng của Phật giáo. Phil Jackson, 
huấn luyện viên của đội tuyển bóng rô bang Chicago, từng đoạt cúp 
vô địch thế giới, đã tuyên bố Tăng, thiền học Phật giáo đã giúp ông 
trở nên bình tĩnh hơn khi đối đầu với những tình huống căng thăng 
nhất trong khi ông làm công tác huấn luyện. Ông cũng thường 
khuyến khích học trò của ông loại bỏ cái bản ngã có hữu của họ, 
nếu họ muốn có một đội bóng tốt. Nhà khiêu vũ bậc thầy của Mỹ, 
Erick Hawkins, lý luận rằng thiền định đã cho phép ông tìm đến 
đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn. Trong khi Richard Gere, ngôi 
sao điện ảnh hàng đầu của Holywood, thì tuyên bố “Đạo Phật đã 
dạy cho tôi sự khoan dung, lắng nghe và có gắng hiểu người khác”. 
Trong lĩnh vực ca nhạc, ngôi sao gạo cội Tina Turner cũng thổ lộ 
“Tôi cứ nghĩ đó là trò phù thủy, nhưng kỳ thực Đạo Phật đã thay 
đổi cả đời tôi”. Và nhiều người làm công tác ủng hộ, vận động nam 
nữ bình quyền cũng đã trở về với Phật giáo, vì họ cho rằng chính 
giáo lý bình đăng của Phật giáo đã giúp cho phụ nữ Mỹ nhận ra 


52 Thích Nguyên Tạng 





được tiềm năng và kỷ năng đây ắp bên trong họ. Các nhà bảo vệ 
môi trường cũng xem giáo lý từ bi của Phật giáo như là những 
nguyên tắc cơ bản đề kêu gọi mọi người trân trọng và giữ gìn môi 
trường sinh thái. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới S3 





Phật giáo và nền giáo dục Mỹ: 


Phật giáo không những tạo sự ảnh hưởng rộng rãi ngoài xã hội mà 
còn đi thăng vào học đường Mỹ. Hiện tại ở Mỹ có trên 15 Đại học 
có phân khoa Phật học, cung cấp đầy đủ chương trình Phật học 
cùng với viỆc cấp phát văn bằng từ cử nhân cho đến tiến sĩ Phật 
học. Được kế đến trong nhóm này là hầu hết các đại học lớn và uy 
tín tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, ở các đại học này có nhiều giáo sư đã 
nghiên cứu Phật học toàn thời gian để giảng dạy hoặc viết về Phật 
học như ĐH Virginia có các giáo sư Jeffrey Hopkins, Paul Groner, 
Karen Lang, David Germano và L. Senavrratne; ĐH Chicago có 
quý GS Frank Reynolds, Paul Griffiths, Gary Ebersole và Steven 
Collins,; ĐH Harvard có các GS Masatoshi Nagatomi, Helen 
Hardacre, Charles Hallisey; ĐH Columbia có các GS Robert 
Thurman, Matthew Kapstemn, Ryuich Abé; ĐH Michigan có các 
GS Luis Gomez, Donald Lopez, Griffith Foulk; ĐH Princeton có 
các GS Gananath Obeyesekere, Jacqueline Stone, Steven TeIser; 
ĐH Wisconsn có GS Minoru Kiyota và Geshe Sope; ĐH 
McMaster có các GS Robert Scharf, Phyllis Granoff và K. 
Shinohara; ĐH Stanford có các GS Bernard Faure và Card 
Bielefeldt; ĐH Californa có các GS Lewls Lancaster và 
Padmanabh; ĐH Northwestern có các GS George Bond và Isshi 
Yamada; ĐH Hawan có các GS David Chappell và David 
Kalupahana; ĐH Carleton có các GS Bardwell Smith và Roger 
Jachson; ĐH Pennsylvania có các GS Charles Prebish và Steven 
Heine; ĐH Calgary có các GS Leslie Kawamura và A.W. Barber; 
ĐH Saskatchewan có các GS BraJ Shina và Julian Pas; ĐH McGIII 
có GS Richard Hayes và Arvind Sharma v.v... 


Trong 30 năm gần đây, các ĐH Hoa Kỳ đã cấp phát văn bằng tiễn 
sĩ Phật Học cho các học giả Phật Học (Buddhological Scholars), 
tuổi trung bình của họ là 35. Chăng hạn như ĐH Wisconsin đã cấp 
phát học vị cho 10 vị; ĐH Harvard 10 vị; ĐH Chicago 8 vị; ĐH 
Virginia 7 vị; ĐH Yale 6 vị; ĐH Columbia 5 vị; ĐH Temple 5 vị; 
ĐH California 4 vị; ĐH Princeton 3 vị; ĐH NorthWestern 3 vị; ĐH 
Stanford 2 vỊ. 


Từ lập trường kinh viện hàn lâm của mình, Phật giáo đã thích nghi 
dễ dàng trên nền giáo dục của Hoa Kỳ. Ở tất cả thư viện của đại 


54 Thích Nguyên Tạng 





học Mỹ đều có sách báo về PG. Chăng hạn tại đại học Kentucky, 
người ta có thể tìm thấy ở thư mục Phật học trên máy vi tính thì đã 
có 556 bài báo, 400 quyền sách và 1557 mục từ chuyên môn Phật 
học trên mạng Internet. 


Phật giáo và các tổ chức nghiên cứu Phật Học: 


Ngoài các Đại Học Hoa Kỳ, có hơn mười tổ chức chuyên môn 
nghiên cứu về Phật Học tại Hoa Kỳ, bao gồm: (1) Học Viện Tôn 
Giáo Hoa Kỳ (American Academy of Religion) có 66 thành viên; 
(2) Hội Nghiên Cứu Châu Á (Association for Asian Studies) có 50 
người; (3) Hội Nghiên Cứu Phật Học Quốc Tế (International 
AssocIation of Buddhist studies) có 38 vị; (4) Hội Nghiên Cứu Phật 
giáo - Ky Tô Giáo (Soclety for Buddhist - Christian Studies) có l7 
người; (5) Hiệp Hội châu Á và Triết Học Tỷ Giảo (Society for 
Asian và Comparative Philosophy) có I5 người; (6) Hội Đông 
Phương Hoa Kỳ (American Orienfal SocIety) có 14 người; (7) Hội 
Nghiên Cứu Tôn Giáo Nhật Bản (Soclety for the Study of Japanese 
Religions) có 9 người; (8) Hội Nghiên Cứu Tôn Giáo Trung Hoa 
(SocIety for the Study of Chinese Religion) có 7 người; (9) Hội 
Nghiên Cứu Tây Tạng (Tibet Study SocIety) có 7 người; (10) Hội 
Pali Text (Pali Text SocIety) có 6 người v.v.... Các hiệp hội trên, 
mỗi hội đều có ấn hành báo và tạp chí để phổ biến quan điểm của 
mình. 


Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ 


Người Việt ty nạn di cư đến Hoa Kỳ vào giữa những năm bảy mươi 
của thế kỷ này, tính đến nay có khoảng gần một triệu người Việt 
định cư trên đất Mỹ, phần lớn cư ngụ tại hai tiểu bang California và 
Texas. Theo thống kê của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, năm 1288 có 
khoảng 100 ngàn kỹ sư người Mỹ gôc Việt tốt nghiệp từ các đại 
học Mỹ, bốn năm sau con số này được nâng lên là một 150.000. 
Đặc biệt năm 1999 này, cũng theo thống kê của Bộ Lao Động Hoa 
Kỳ, có trên 350.000 chuyên viên người Việt đang có mặt trong hầu 
hết mọi lĩnh vực của xã hội Mỹ, từ ngành thương mại, chính trị, 
giáo dục, điện toán, kinh tế, y tế, pháp luật... cho đến các ngành 
khoa học kỹ thuật cao cấp như không gian, quốc phòng... tất cả đều 
được người Việt tích cực góp sức mình vào tiến trình phát triển của 
đất nước mà họ đang lưu trú. Có khoảng năm mươi tờ nhật báo, 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 5D 





tuần báo tiếng Việt, và có khoảng hai mươi chương trình truyền 
thanh và truyền hình tiêng Việt đê phục vụ cho cộng đông. 


Về tình hình Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng đang phát triển 
mạnh như cộng đồng của mình. Đại lễ Phật Đản năm 1998, do các 
hội đoàn PGVN kết hợp tổ chức tại tiểu bang California, quy tụ gần 
50 ngàn người về dự là một minh chứng cho sự lớn mạnh ấ ây. Hiện 
nay có khoảng 20 hội đoàn PGVN tại Mỹ, đặc biệt trong sô đó có 
các giáo hội như: Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Tại 
Hoa Kỳ; Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại 
Hoa Kỳ; Tổng Hội Phật giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ; Giáo Hội Phật 
giáo Liên Tông; Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế Giới; Giáo 
Hội Phật giáo Tăng Già Khát Sĩ Thế Giới v.v... 

Có khoảng 20 tờ báo Phật giáo được phát hành hằng tháng hoặc 
mỗi ba tháng, đáng lưu ý là các tờ Phật giáo Hải Ngoại, Phật giáo 
Việt Nam, Hoa Sen, Giao Điểm, Chân Nguyên, Phật Học, Viên 
Thông... 


Có trên hai mươi website Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ để phổ 
biến giáo lý cho Phật tử mười phương nâng cao tầm hiểu biết của 
mình. Một trong những web site PGVN đầu tiên ở Hoa Kỳ là Hoa 
Sen, do đạo hữu Tâm Diệu chủ trương cùng kết hợp với một nhóm 
nghiên cứu Phật học và hành trì Phật pháp ở quận hạt Orange 
County, miễn Nam California, thiết lập vào năm 1994. Đây là 
website tiếng Việt đầu tiên sử dụng kỹ thuật hiện đại vi tính 
dynamic font và doc-true để độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế 
ĐIỚI CÓ thể đọc được chữ Việt mà không cần phải có bộ chữ Việt 
cài vào máy. Về nội dung, Hoa Sen tựa như một thư viện Phật học 
nhỏ mở cửa 24 giờ một ngày, lưu trữ các sách vở kinh điển Phật 
giáo của tất cả các truyền thống và các bài giảng pháp của nhiều 
Thây có khuynh hướng tu tập khác 
nhau. Địa chỉ vào xem 7w Viện Hoa Sen là 
http://www.thuvienhoasen.com. 


Một website đặc biệt khác là /o/usnef, do đạo hữu Tâm Kiến 
Chánh (hiện đang cư ngụ tại tiểu bang Oklahoma) thành lập vào 
năm 1996. Ông Tâm Kiến Chánh là một Phật tử thuần thành, đến 
định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1975. Vì nhìn thấy sự lợi ích trong 
việc chuyển lời Phật dạy đến với mọi người Việt trên thế giới qua 


56 Thích Nguyên Tạng 





hệ thống điện toán toàn cầu, nhanh và rất tiện lợi cho tất cả mọi 
người, nên ông đã phát tâm mở trang web trên. ĐỊa chỉ vào xem là 
http://www.lotuspro.net. Hiện tại website này đã mở được một sỐ 
trang đáng kể như sau: Trang Đại Tạng Kinh Việt Nam (bản dịch 
của HT Minh Châu); Trang Đề tài giảng Pháp (có hơn 400 bài Pháp 
Luận Phật học); Trang giới thiệu những tác phẩm Phật giáo mới; 
Trang Phật giáo quộc tế; Trang Pháp thoại; Trang Hành hương 
Trung Quốc với nhiều bài viết giá trị và hình ảnh vê những thánh 
tích Phật giáo; Trang Phát thanh Phật giáo gồm ba chương trình: 
Ánh Đạo Vàng, Diệu Âm, Tiếng Chuông và những băng đọc Kinh 
truyện Phật giáo qua nhiều giọng đọc khác nhau của các đạo hữu 
như Tâm Từ, Tâm Kiến Chánh, Bạch Tuyết, Bích Phượng, Phương 
Hồng Quê, Hồng Vân, Đoàn Yên Linh, Mai Hiên, Thúy Vinh. 


Tính đến nay, Lotusnet đã thực hiện và phát hành được 100 bộ băng 
đủ các thê loại, đặc biệt số băng cassette ấn tống hằng tháng khoảng 
6000 băng, phần lớn đều gởi về ấn tống bên nhà ở những vùng quê 
nghèo, xa xôi hẻo lánh, những nơi chưa có chùa và điều kiện học 
Phật. Lotusnet cũng thiết lập những chi nhánh phát hành băng kinh 
sách ở các nước như Thụy Sỹ, Pháp, Canada và tại Việt Nam (xin 
liên lạc trực tiếp với ông Tâm Kiến Chánh đề biết thêm chỉ tiết). Ông 
Tâm Kiến Chánh cũng cho biết thêm, trong năm nay Lotusnet sẽ cho 
phổ biến cuốn Tự Điển Phật Học Việt Anh (Vietnamese-English 
Buddhist Dictionary) và một chương trình phát hình trên trang 
website này. Điều đáng mừng là có khoảng 2000 người vào xem 
trang Lotusnet mỗi ngày và tính đến nay có khoảng trên một triệu 
rưỡi người đã vào đọc trang web này (tính theo sự ghi nhận của Web 
Trends). 


Nhìn chung, PGVN đang phát triển mạnh và đầy lạc quan tại Hoa 
Kỳ, tính đến nay có khoảng 250 chùa Việt được xây dựng rải rác 
trên đất nước này. Theo sự ghi nhận gần đây của giới báo chí, cộng 
đồng người Việt rất thành công trên đất Mỹ, đặc biệt là thế hệ trẻ 
VN thứ hai và thứ ba tại HK, 80% trong số đó là tín đồ Phật giáo, 
điều này đã giúp cho số lượng đoàn sinh Gia Đình Phật Tử VN tại 
Hoa Kỳ ngày càng gia tăng, tính đến nay đã có 55 đơn vị GĐPT, 
gồm hơn 5000 đoàn sinh và trên 600 huynh trưởng sinh hoạt trên 
khắp đất nước Hoa Kỳ. Về mặt in ấn kinh sách, có hơn 10 nhà xuất 
bản PG do người Việt chủ trương và phát hành, đáng kể trong số 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 5í 





này là nhà in Lá Bồi, nhà xuất bản Sinh Thức, NXB thuộc Phật Học 
Viện Quốc Tế, NXB Chiêu Hà đã lần lượt tái bản những kinh sách 
cũ và ấn hành những tác phâm Phật học mới đề đáp ứng nhu cầu học 
Phật ngày càng đông của mọi giới. Có thể nói, Hoa Kỳ là nơi cung 
cấp kinh sách và tài liệu học Phật cho người Việt trên toàn thê giới. 


Các sách viết về lịch sử Phật giáo tại Hoa Kỳ: 


Il. How the Swans came to the lake, a narrative history oƒ 
Buddhism in America (Làm sao những con Thiên nga đến được cái 
hồ, tường thuật về Lịch sử PG ở Mỹ) tác giả Rich Fields, NXB 
Shambhala 1n năm 1981, tái bản năm 1986 và năm 1992. 


2. The Awakening oƒ the Wesí (Sự Thức tỉnh của phương Tây), tác 
giả Stephen Batchelor Parallax Press In năm 1994. 


3. Brief History oƒ Buddhist Siudies in Europe and America (Lược 
Sử Nghiên Cứu PG ở châu Âu và châu Mỹ), tác giả De Tong, 1987. 


Các nhà xuất bản Phật giáo tại Hoa Kỳ: 


Có hơn 10 nhà xuất bản PG tại Hoa Kỳ, điển hình như NXB Snow 
Lion; NXB Wisdom Publication; Asian Humanitles Press; Motilai 
Banaridass; Harper và Row; (6) Shambhala, Parallax Press....Có 
hơn 10 tờ báo, tạp chí PG ấn hành tại Mỹ, nổi bật trong số này có 
tạp chí Tricycle Buddhist Review; tạp chí Mandala, tạp chí 
Shambhala Sun, tạp chí Turning Wheel v.v... 


Lời kết: 


Phật giáo hiện nay đang trên đà phát triển tại Hoa Kỳ. Theo thống 
kê của đài truyền hình Mỹ SBS và NBC cho biết hiện nay (1999) 
có trên 2000 tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường, trung tâm tu học 
trên khắp nước Mỹ và có khoảng 4 triệu tín đồ Phật tử tại xứ sở 
này. Theo các nhà bình luận thì sự phát triển đó chỉ là bước khởi 
đầu và theo họ các nhà lãnh đạo Phật giáo tại Hoa Kỳ phải chuẩn bị 
một dự án hoằng pháp rộng lớn hơn trong tương lai để đáp ứng nhu 
cầu phát triển tâm linh cho xứ Sở này. Vì dường như đã đến lúc mọi 
người Mỹ đều khám phá rằng thông điệp của Đức Phật như là một 
chiếc chìa khóa cần có để mở tung mọi cái khó khăn đang và sẽ bao 
trùm trên nước Mỹ. 


58 Thích Nguyên Tạng 





Tổng hợp theo các tài liệu: 
- Robert Topmiller, Newsletter oƒ Universify oƒ Kentfucky, 01/1997 


- Rick Fields, How the Swans Came to the Lake, a narrative hisfory 
oƒ Buddhism in America, Shambhala, U.S.A / 1992 


- Survey Article: The academic study oƒ Buddhism in the United 
Siafe, 1994 


- Dirếectory oƒ Buddhist Temples and Orgamisafions in United 
Sfafes, tháng 2/1999 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 959 





| PHẬT GIÁO TẠI HỎNG KÔNG 


Hàng Kông (Hương Cảng) là một lãnh thổ của Trung Quốc nằm 
trên bờ biển Nam Hải ở Á châu. Diện tích: 1072 km”, dân số: 
6.706.965 triệu người (dưới 15 tuổi: 22%, thống kê tháng 7 năm 
1998, theo tài liệu của Đài truyền hình SBS, Úc châu). Thành phố 
lớn nhất là Hương Cảng; tuôi thọ trung bình: 77,3 tuổi; tử suất trẻ 
em: 6,5%; học sinh từ 12-17 tuổi: 88,5%; thu nhập bình quân đầu 
người: 10.320 đô la; đơn vị tiền tệ: đô-la Hồng kông; ngôn ngữ 
chính: tiếng Anh và tiếng Hoa. 


Hồng Kông là cửa ngỏ đi vào một nước Trung Hoa lục địa mênh 
mông. Lãnh thổ nhỏ bé này đã trở thành thuộc địa của Anh quốc 
sau cuộc chiến tranh nha phiến vào năm 1842. Dân cư phần lớn là 
người Hoa (59% sinh tại Trung quốc và 37% sinh tại Hồng kông) 
và chỉ có 2% là người châu Âu. 

Hồng Kông tồn tại như một tiền đồn tư bản chủ nghĩa đối với 
Trung quôc, có một nền công nghệ thương mại, tài chính sinh động 
và phát triển, và từng được xem là một trong bốn “con rồng châu 
Á” sánh vai cùng với Triều Tiên, Singapore và Đài Loan đề đưa bộ 
mặt kinh tế của Á châu lên ngang tầm với thời đại. Năm 1984, nhà 
nước Anh và Trung Quốc đã thỏa thuận về việc trao trả Hồng Kông 
lại cho Trung quốc vào năm 1997, và việc này đã diễn ra trong êm 
thấm như kế hoạch định sẵn. 


Phật giáo một trong ba tôn giáo chính (Ca tô giáo và Tin lành giáo) 
tại Hồng Kông, những tôn giáo nhỏ khác là Lão giáo, Không giáo, 
Ấn giáo và Do Thái giáo. 

Phật giáo được truyền bá đến Hồng Kông từ Trung Hoa khoảng 
1.500 năm về trước. Hiện tại có trên I triệu Phật tử, 400 tự viện và 
30 tổ chức Phật giáo tại Hồng Kông, trong đó nổi bật nhất là Giáo 


60 Thích Nguyên Tạng 





Hội Phật Giáo Hồng Kông (Hong Kong Buddhist Association) là tổ 
chức lớn nhât và là tô chức lãnh đạo Phật giáo tại xứ sở này. 


Trước khi sát nhập với Trung Hoa vào ngày 01 tháng 07 năm 1997, 
Hồng Kông được đặt dưới luật pháp của Anh quốc và Phật giáo đã 
không được ưu đãi như Ca tô giáo và Tin lành giáo. Sau khi tái 
thống nhất, chính quyền mới đã tỏ ra quan tâm đến Phật giáo, trong 
đó đặc biệt là ngày lễ Phật Đản (the Birthday of Lord Buddha) 
hằng năm, nhân dân các giới được nghỉ phép như là một ngày nghỉ 
lễ quốc gia và Phật giáo hiện nay đã trở thành tôn giáo chính và 
được hầu hết các cộng đồng tôn kính. 





Quang cảnh lễ trao trả Hồng Kông cho Trung quốc từ chính quyên Anh 
vào ngày 01/07/1997 


Ngày 01 tháng 07 năm 1997, Giáo Hội Phật Giáo Hồng Kông đã 
kết hợp cùng với các hội đoàn khác tổ chức lễ chào mừng ngày 
Hồng Kông được Anh quốc trao quyền lại cho họ, buổi lễ được tổ 
chức tại vận động trường Hồng Kông với hơn 50 ngàn người tham 
dự. Buổi lễ được trang hoàng theo giáo lý Phật Đà, tâm điểm của 
sân vận động được thiết kế một hoa sen không lồ, biểu trưng cho 
một bán đảo Hồng Kông luôn tỏa sáng giữa một cuộc dâu bề đổi 
thay. Với 50 ngàn người, cả tín đồ PG, dân chúng Hồng Kông và 
khách nước ngoài, đã chứng kiến quang cảnh trao trả Hương cảng 
trở lại cho Trung Hoa và từ đó lãnh thổ này do ông Tung Chee 
Hwa (Đồng Kiến Hoa) lãnh đạo. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 61 





Lễ Phật Đản: 


Hằng năm, Phật tử Hồng Kông thích nhất là lễ Phật Đản, họ đợi chờ để 
được dự lễ tắm Phật (Bathing the Buddha ceremony), và đón rước xe 
hoa Phật Đản đi nhiễu quanh thành phố Hương Cảng, truyền thống này 
đã tạo nên một niềm vui kỳ lạ cho cư dân Hồng Kông. Năm 1999, Giáo 
Hội Phật Giáo Hồng Kông đã tổ chức đại lễ Phật Đản với một lễ đài 
không lồ để tuyên dương công đức giáng hạ của ngài, lễ kéo dài đến 
bảy ngày, và có trên 40.000 người tham dự các khóa lễ. 





Xe hoa Phật Đản 


Tự Viện: 


Nhiều tự viện PG ở Hồng Kông được xây dựng từ hằng trăm năm 
về trước với kiến trúc độc đáo mang dáng vẻ Đông phương đầy 
tính nghệ thuật, nổi bật nhất là chùa Bảo Liên, chùa Tây Phương, 
Ni Viện Chí Liên... tất cả đều xây dựng theo kiểu kiến trúc phức 
hợp mang tính Đông phương, thu hút khách thập phương đến viếng 
mỗi năm. 


62 Thích Nguyên Tạng 








Ni viện Chí Liên, một ngôi chùa cổ nổi tiếng của Hồng Kông với một quân thể 
kiến trúc phức hợp, độc đáo và thu hút du khách bôn phương 


Hoằng Pháp: 


Công tác hoằng pháp của PG Hồng Kông thường tổ chức vào cuối 
tuần, hằng tháng, hoặc vào các dịp lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan 
hoặc Tết Nguyên Đán. Trong các dịp này có nhiều hoạt động hoằng 
pháp, cùng với các khóa tu ngắn hạn và triển lãm kinh sách, tranh 
ảnh nghệ thuật Phật giáo, và phóng sinh các loài vật. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 65 








Một buối thuyết pháp tại Hồng Kông 


Ban Hoằng Pháp PG Hồng Kông còn có khoảng 5 tờ báo PG chính 
thức, đó là tờ “Phái giáo Hồng Kông” (Buddhism in Hong Kong), 
“Nguyệt san Bỏ Để" (Bodhi Monthly), “Tuần san Liên Hương” 
(Lotus Fragrance)... đặc biệt tờ “Phát giáo Hồng Kông” có tuôi đời 
lâu nhất, xuất bản từ năm 1960 và đến nay vẫn phát hành đều đặn 
để đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử trên khắp Hồng Kông, nhất 
là giới trẻ, học sinh và sinh viên. Hiện này tờ báo này phát hành 
mỗi tháng trên 4000 số. 

Bên cạnh các tờ báo giấy trên, PG Hồng Kông còn ứng dụng 
phương tiện truyền thông điện tử của thời đại vào công tác hoằng 
pháp, đó là việc mở nhiều trang nhà Phật giáo trên mạng lưới điện 
toán toàn cầu để truyền bá lời Phật dạy đến khắp mọi nơi Hồng 
Kông và thế giới. Hiện nay, PG Hồng Kông có các trang nhà điện 
tử như sau Giáo Hội Phật giáo Hồng Kông 
(http://www.hkbuddhist.org), Hiệp Hội Hương Hải Chánh Giác 
Liên (http://www.buddhist-hhcklacom), Ni Viện Chí Liên 
(http://www.chilinnunnery.org); Đoàn Thanh Niên Phật Tử Hồng 
Kông (http:/www.bya.orghk); Học Viện Giác Ngộ: 
(htp:/wwwhkstar.com/~pominghk), Ánh sáng trí tuệ 
(http://www.lightofwisdom.or8)..... 

Ngoài ra Giáo Hội Phật Giáo Hồng Kông còn cho phát hành nhiều 
kinh sách, băng video, băng cassette, CD-Rom ấn tống miễn phí 
cho Phật tử có cơ hội tiếp cận và học hỏi Chánh pháp. 


64 Thích Nguyên Tạng 





Học Bổng Sứ giả Hoằng Pháp: 


Từ năm 1998, Giáo Hội Phật Giáo Hồng Kông đã thành lập Ban 
cấp phát Học Bổng Sứ giả Hoằng Pháp (Dharma Ambassador 
Scholarship) để giúp đỡ cho sinh viên, học sinh tại Hồng Kông 
hoàn tất sự nghiệp học vấn của họ để về sau họ có thể tham ø1a vào 
công tác truyền bá Chánh pháp. Niên khóa 1999-2000, hội đã cấp 
học bổng cho 16 sinh viên đại học. 


Hoạt động thanh niên Phật tử Hồng Kông: 


Hội Liên Hữu Thanh Niên Phật Tử Hồng Kông (Hong Kong 
Buddhist Youth Followship Assoclation) và năm hội đoàn thanh 
niên Phật tử khác ở Hồng Kông là tổ chức chính thức để hướng dẫn 
giới trẻ Phật tử ở xứ sở này, họ làm việc rất hăng say và có hiệu 
quả trong việc hướng dẫn các thanh thiếu niên Phật tử học tập và 
sinh hoạt dưới mái nhà Phật giáo, với mục đích rèn luyện thân thê, 
vun bởi kiến thức, uốn nắn tầm suy nghĩ đúng đắn theo giáo lý Phật 
Đà, đề chúng trưởng thành trong nền giáo dục của Phật giáo. 


Giáo Hội Phật giáo Hồng Kông luôn quan tâm và hỗ trợ hết mình 
cho các hoạt động của thanh thiêu niên Phật tử, vì đó là mạng mạch 
kế thừa và phát triển của Phật giáo mai sau. Giáo hội đã tổ chức 
căm trại tu học cho thanh thiếu niên Phật tử Hồng Kông hằng năm, 
tổ chức các cuộc thi giáo lý, các trò chơi đồ vui, các kỳ thi thể dục 
thê thao... cho thanh thiếu niên từ 6 đến 25 tuổi. 





Thiếu nữ Phật tử Hồng Kông 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 65 








Cuộc thi đồ vui Phật Pháp của Thanh thiếu niên Phật tử Hồng Kông 


Hơn 50 năm qua, các tổ chức Phật giáo. Hồng Kông đã thành lập 
trên 100 trường trung học, tiêu học và mầm non, với tổng số lượng 
học sinh tham gia là 100.000 em. Tắt cả các hệ thống trường Phật 
giáo này, chương trình học tập luôn có các môn Phật học cơ bản và 
đạo đức xã hội. Kết quả, các trường này đã cung cấp cho xã hội 
Hồng Kông những con người tốt và có lợi ích thiết thực cho sự phát 
triển đất nước họ. 


Sắp tới Giáo Hội Phật giáo Hồng Kông sẽ mở một Trường Cao 
Đăng Tăng Già (Buddhist Sangha College) để đào tạo Tăng Ni sinh 
Hồng Kông. Tắt cả chỉ phí dạy và học đều do Giáo hội và các nhà 
mạnh thường quân tài trợ. Tăng Ni tốt nghiệp từ trường này sẽ ra 
điều hành hệ thống học đường Phật giáo trên khắp lãnh thô Hồng 
Kông. 


Phục vụ người cao HIÊH: 


Các tổ chức PG Hồng Kông hiện nay có 12 Viện Dưỡng Lão để 
chăm sóc và dưỡng bệnh cho hơn 2000 vị. Họ cũng có 7 trung tâm 
phúc lợi xã hội dành cho người lớn tuổi để cung cấp những sinh 
hoạt hằng ngày và có hơn 10.000 người lớn tuổi đã tham gia Vào 
các sinh hoạt của trung tâm. Một trong những Viện lớn nhất là 
Viện Dưỡng Lão Phật giáo Lý Trang Nguyệt Minh (L1 Chong Yuet 
Ming Buddhist Elderly Nursing Home), đã cung cấp nơi ăn chốn ở 
nội trú cho khoảng hơn 200 người già bệnh cùng một lúc. 


66 Thích Nguyên Tạng 









........« 


mm 4 x hs % & 


Viện Dưỡng Lão Phật giáo Lý Trang Nguyệt Minh 
(L¡ Chong Yuet Ming Buddhist Elderly Nursing Home) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 67 





Bệnh Viện Phật Giáo Hồng Kông: 


Bệnh viện này hiện nay do Giáo Hội Phật giáo Hồng Kông điều 
hành, cung cấp 353 giường bệnh. Bệnh viện đã ứng dụng được tất 
cả những khoa học kỹ thuật của nền y học hiện đại để chữa bệnh 
cho quần chúng Phật tử và không Phật tử, đặc biệt miễn phí cho tất 
cả Tăng NI. 





Bệnh Viện Phật Giáo Hồng Kông 


Phục vụ mai táng: 


Nghĩa Trang Phật Giáo Hồng Kông (Hong Kong Buddhist 
Cemetery) cũng do Giáo Hội Phật giáo Hồng Kông quản lý và điều 
hành, hiện tại nghĩa trang rộng gần 3 héc ta đất và đã cung cấp cho 
3.800 huyệt mộ và 4.600 nơi an táng tro cốt của hội viên. Các buổi 
lễ cầu siêu cho hương linh người quá vãng được tô chức hằng năm 
tại nghĩa trang để cầu nguyện với sự tham gia đông đảo của thân 
nhân người quá cố, đây là một sinh hoạt đáng quan tâm của người 
ở lại luôn khắc ghi công ơn của ông bà cha mẹ và cũng là luôn cảnh 
tỉnh đến cuộc thế vô thường mà lo tu tập để giải thoát khỏi kiếp khổ 
đau sinh tử luân hồi. 


Tham gia công tác xã hội: 


Giáo Hội Phật Giáo Hồng Kông đã tích cực tham gia nhiều công 
tác xã hội như xây dựng trường học, trông cây gây rừng và có 


68 Thích Nguyên Tạng 





nhiều tài trợ cho chiến dịch bảo vệ môi sinh. Trong 3 năm qua, 
Giáo hội PG Hồng Kông đã tài trợ để xây dựng nhiều trường tiêu 
học và trung học cho quê hương Trung Hoa ở các tỉnh như 
Guizhou, GuangxI, Guangdong và Anhuel. 


Đào tạo tăng nỉ tài: 


Ngày 10 đến ngày 28 tháng 9 năm 1999, một Tam Đàn Đại Giới 
(Three Platforms of Grand Ordination) đã tổ chức tại chùa Bửu Liên, 
có 250 giới tử đến từ Trung Hoa, Đài Loan, Singapore, Mã Lai và 
Philippines. Đây là giới đàn đầu tiên sau khi lãnh thổ này sáp nhập trở 
vê với Trung quốc. Từ đây các nhà lãnh đạo PG Hồng Kông sẽ có 
những kế hoạch về đảo tạo Tăng Ni để họ làm việc phục vụ cho Giáo 
hội sau này. 





Lễ thọ giới tại chùa Bửu Liên, Hồng Kông 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 69 





Các địa chỉ cân liên lạc: 

*Giáo Hội Phật Giáo Hồng Kông 

Hong Kong Buddhist Association 

1L/F, 388 Lockart Road, Wanchal, Hong Kong 
Tel:(825) 2574 9371, Fax: 2834 0789 
Email:enquiry(ðhkbuddhist.org 

Website: http://www.hkbuddhist.org 

Contact person: Mr Raymond Ho Yuen-chiu 
*Hội Thanh Niên Phật Tử: 

Buddhist Youth Association 

2nd Floor, 144 Boundary Street, Kowloon, Hong Kong. 
Tel: (852) 2336 0437, Fax: (852) 2336 1851 
Website: www.bya.org.hk 

Email Address General Information: telecomb(jbya.org.hk 
'Webmaster: sylambya(@bya.org.hk 

*Viện Hoằng Pháp 

The Dharmasthiti Buddhist Institute 

Block A, 2nd Floor, Cambridge Court 

84 Waterloo Road, Kowloon, Hong Kong. 
Tel: 2760-8878, Fax: 2761-0825 

Website: www.glink.net.hk/~dharma 

*Hội Tăng Già Hồng Kông 

Hong Kong Buddhist Sangha Association 
Tel: 2719 6424, Fax: 2725 4978 

*Hội Liên Hữu PG Thế Giới 

World Fellowship of Buddhists 

H.K.và Macau Regional Centre 

Tel: 2730 0572 

*Câu lạc bộ Chánh Pháp Quốc tế 

Dharma International Club - Tel: 2529 2611 
*Phật Học Viện Minh Ngọc 

Bright Pearl Buddhist Institute - Tel: 2761 0388 


70 Thích Nguyên Tạng 





*Học Viện Hoằng Pháp PG 

Dharmasthiti Buddhist Institute 

Tel: 2760 8878, Fax: 2761 0825 

*Trung Tâm Phát hành sách PG Hồng Kông 

Hong Kong Buddhist Book Distributor 

Tel: 2570 1478, Fax: 2571 0431 

*Trung Tâm Kinh sách PG Hồng Kông 

Hong Kong Buddhist Book Centre 

Tel: 2577 2372, Fax: 2576 9669 

*Học Viện Giác Ngộ 

Buddhsst Institute of Enlightenment 

Tel: 2384 6845, Fax: 2332 0103 

Website: http://home.hkstar.com/~pominghk/IIb_tape.htm 
*Thư Viện Phật giáo Trung Hoa 

Buddhist Library of China 

Tel: 2336 0437, Fax: 2336 1851 

*Thư Viện Phật giáo Hồng Kông 

Hong Kong Buddhist Library - Tel: 2561 2942 

*Bệnh Viện Phật giáo Hồng Kông 

Hong Kong Buddhist Hospital 

Tel: 2336 1121, Fax: 2338 3445 

*Bệnh Viện Đông y miễn phí của PG Hồng Kông 
Buddhist Che Chị Free Clinic of Chinese Herbal Medicine 
16Ì72321 39173 

*Tỗ chức cắm trại Thanh Niên Phật tử Hồng Kông 
Hong Kong Buddhist Youth Camp 

Tel: 2988 8411, Fax: 2988 8415 

*Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hồng Kông 
Hong Kong Buddhist Association Children and Youth Centre 
Tel: 2577 0633, Fax: 2576 3088 

*Trung Tâm Xã Hội Phật giáo dành cho người Cao niên 
Buddhist Social Centre for the Elderly 

Tel: 2494 7866, Fax: 2619 9833 


Phật Giáo Khắp Thế Giới ¡1 





*Hội Phật giáo Karma Kagyu Hồng Kông 

Hong Kong Karma Kagyu Buddhist Soclety 

Wah To Building, 3rd Floor 

42 Wood Road, Hong Kong 

Tel: 2-836-0212; 2-836-0445; 2-891-4660 

*Trung Tâm Từ Thiện PG Hồng Kông 

Hong Kong Jangchub Phuntsok Lng Buddhist Charity Centre 
Flat A, 3/F., Lok Chung Manslon 

402-404 Lockhart Road 

Wan Chai, H.K 

Tel: 2104-1937 

Contact: Kelzang Lama. Email: Kelzang(@hotmail.com 
*Hội Phật giáo Mật Tông Hồng Kông 

Hong Kong Mantra Buddhists School 

Tel: 2577 0030, Fax: 2577 7086 

*Hội Phật giáo Mật Tông Hồng Kông dành cho nữ Cư sĩ 
Hong Kong Mantra School for Lay Women Buddhists 
Tel: 2577 0033, Fax: 2577 7086 

*Hội Mật Tông Kim Cương Hồng Kông 

Hong Kong Vajrayana Esoteric SocIety 

Tel: 2575 0808, Fax: 2834 5336 

*Trung Tâm Thanh Niên Phật Tử 

Buddhist Youth Centre 

Tel: 2808 1885, Fax: 2524 8911 

*Trung Tâm Phật giáo Kim Cương Thrangu 
Thrangu Vajrayana Buddhist Centre 

Flat A, 5th Floor, Lomond Mansion 

149 Argyle Street 

Kowloon, Hong Kong 

Tel: 760-8381; 761-3863 

Website: www.kagyu.org 

*Chùa Thái Lan: 

Wat Mekadhamwanaram 

G/F Lot 41, Kam Shek San 

Tsuen Taipo, N.T. Hong Kong 

Tel: (001) 2-653-8839, 2-653-4573 

*Chùa Tây Phương 

Western Monastery 


12 Thích Nguyên Tạng 





Tel: 2411 5111, Fax: 2415 0286 
*Ñi Viện Chí Liên 

Chi Lin Nunnery 

Tel: 2354 1774, Fax: 2351 4486 





Trung Tâm Văn hoá Phật Giáo Hồng Kông 


Lời kết: 


Nhìn chung Phật giáo đã qua giai đoạn hình thành, ồn định và phát 
triển các thứ về hạ tầng cơ sở, chùa chiên, học viện, nhà xuất bản 
kinh sách và báo chí riêng, nhất là sự tranh thủ làm việc của Giáo 
hội với chính quyền để toàn thể dân chúng Hồng Kông được nghỉ 
phép vào ngày Phật Đản, là một thành công lớn lao của giới PG 
Hồng Kông mà nhiều quốc gia PG láng giềng chưa làm được. 





Phật Giáo Khắp Thế Giới ¡3 





HT Giác Quang, Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Hông Kông và Ông Đồng Kiến 
Hoa, nhà lãnh đạo Hồng Kông (bên trái) 


Với sự phát triển quá nhanh của thời đại điện tử, của thông tin và 
khoa học kỹ thuật như hiện nay, các tổ chức Phật giáo Hồng Kông 
đã bắt kịp được với bước nhảy vọt của thời đại, họ đã biết sử dụng 
đầy đủ các phương tiện hiện đại của truyền thông để truyền bá lời 
Phật dạy (mà nhiều quốc gia khác đến nay chưa từng biết đến sử 
dụng đến như Phật giáo ở Việt Nam chẳng hạn) để tịnh hóa thế 
gian, đem ánh sáng của Chánh pháp làm đẹp con người và xã hội 
Hồng Kông. 


Với sự lãnh đạo tài ba của HT Giác Quang (Kok Kwong) Phật giáo 
Hồng Kông đã từng bước đi vào ổn định và phát triển sau ngày tái 
thống nhất, PG Hồng Kông cũng đang chuẩn bị xây dựng thêm 
trường học và nhiều trung tâm phúc lợi xã hội để mang lợi ích đến 
cho các cộng đồng. Bên cạnh đó, Giáo Hội PG Hồng Kông cũng 
đang xây dựng một trường Đại Học Phật giáo để có nơi đào tạo 
tăng ni tài, để có nguồn nhân sự sau này ra phục vụ cho công tác 
truyền bá Chánh Pháp trong thời đại mới. Và đó dấu hiệu lạc quan 
và phát triển của Phật giáo tại Hồng Kông ở ngày mai. 


14 Thích Nguyên Tạng 





Tổng hợp từ các tài liệu: 


- The Hong Kong Buddhist Association, 
http://www.hkbuddhist.org 


- Heung Hoi Ching Kok Lin Assocition, http://www.buddhist- 
hhckla.com 


- Chi Lin Nunnery, http://www.chilinnunnery.org 
- Buddhist Youth Assoclation, http:/www.bya.org.hk 


- Buddhist Institute of Enlightenment, 
http://wwwhkstar.com/~pominghk 


- Ven. Man Sang Memorial Foundation, 
http://www.lightofwIsdom.org 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 45 





10 PHẬT GIÁO TẠI HUNGARY 


Hungary, một quốc gia ở miền trung Châu âu, bắc giáp với 
Ukraine, đông giáp với Romania, Tây giáp với Áo, và phía Nam 
giáp với Serbia, Croatia và Slovenia. Thủ đô: Budapest. Diện tích: 
93.030km”, dân số: 10.550.000 người. Phật giáo là một trong bốn 
tôn giáo chính ở Hungary, bao gồm Gia Tô, Tin lành, và Do Thái. 


Theo các nhà Dân tộc học và Khảo cô học, người Hungary có nguồn 
gốc phương Đông. Trong các phong tục, tập quán, truyền thuyết và 
nghệ thuật dân gian của Hungary mang tính hướng nội của phương 
đông vẫn còn sống động cho đến ngày nay. Theo kinh nghiệm hằng 
ngày của người Hungary, các hiểu biết về Phật giáo không xa lạ gì đối 
với dân tộc Hungary trước khi người Hungary chinh phục vùng đất 
này. Trong thời kỳ đi dân, tại đây đã có những giống dân du mục gốc 
châu Á, đáng kể nhất là bộ lạc người Hun (một trong những dân tộc 
châu Á đã xâm lăng châu Âu. ở các thế kỷ IV và V). Có những bằng 
chứng về khảo cô trên các mẫu vẽ trang hoàng hình chữ Vạn từ thời 
đó. Tôn giáo cô đại của người Hungary lúc bây giờ là Đạo thờ cúng 
thân linh qua trung gian các thầy tế tự Shaman (Shamanism). Vì thế 
người ta cho răng tô tiên người Hungary đã làm quen với Phật giáo và 
có lẽ một số người trong đó đã xem Phật giáo như tín ngưỡng của họ. 


Chúng ta có thê tìm thấy một vài vét tích về kiến thức Phật giáo ở thế 
kỷ thứ XV. Chính nhờ Tiến sĩ Zoltán Takáts de Felvincz, người đã gợi 
ý cho chúng ta đã quan tâm đến quyền sách của Tiến sĩ T. Kardos có 
tựa đề “Kỷ Nguyên của Chủ Nghĩa Nhân Bản ở Hungary" (The Age of 
the Humanism in Hungary). Quyền sách viết rằng ông Galeotti (1427- 
1497), nhà thơ, một triết gia và là một nhà thiên văn nổi tiếng đã trốn 
khỏi sự truy nã của chính quyên Italy, đến lánh nạn dưới triều đình vua 
Matthias, nước Hungary. Tại nơi đây ông đã đóng một vai trò rất quan 
trọng trong việc ông viết và ấn hành một cuốn sách nói về Đức Phật 
như một “Nhà Hiển Triết Ấn Đổ” và qua tài liệu này, chữ Buddha 
(Phật) có thể đã được lấy để đặt tên cho thủ đô nước Hungary là 


76 Thích Nguyên Tạng 





Budapest. Chúng ta biết rằng vua Hungary Matthias thời ấy thường 
xuyên tranh luận với các nhà khoa học trong nước, vì vậy, có thê chắc 
chăn rằng Phật giáo đã là một đề tài trong những cuộc tranh luận ấy. 


Sau nhiều thế kỷ dài, ký ức về một quá khứ Phật giáo xa xăm bị 
chìm vào lãng quên lại sống đậy trong lòng của Alexander Csoma 
de Kroros, một nhà thám hiểm người Hungary, người đã trải qua 
một thời gian du hành trong khắp núi rừng của miền tây Tây Tạng, 
giáo lý Đức Phật một lần nữa đã khơi dậy trong tâm hồn ông. 
Csoma de Kroros đã ghi lại nhiều từ Tgữ trong tiếng Sanskrit, Pàli 
và Bengali; những từ ngữ này đã biểu lộ một sự tương đồng giữa 
chúng với một sô tộc danh và địa danh ở Hungary ngày nay. 


Tiến sĩ Th. Duka, nhà thư mục về A, Csoma de Kroros, đưa ra lời 
phỏng đoán đáng lưu tâm về nguồn gốc tên của thủ đô nước 
Hungary. Theo lời ông thì một số ngọn núi mà thành phố được xây 
dựng trên đó, dọc theo hai bên bờ sông Danube: Buda ở phía tây 
ngạn và Pest ở phía đông (vùng đồng bằng hạ lưu), nơi đó có thê đã 
được xây dựng một bảo tháp hay một tượng Phật hoặc có lẽ là một 
ngôi chùa. Và vì thế vùng này đã nhận lây cái tên đó. Phía dưới 
một khu dân cư được dựng lên, như trước đây việc ấy đã xảy ra 
trong vùng lân cận khu định cư của các vị tăng sĩ Phật giáo vào thời 
ẫy. Khu dân cư đó hiện nay là một phần của thủ đô và nó được gọi 
là Pes. Chữ “Pasf hay chữ “Pes£' là một từ của tiếng Ba Tư có 
nghĩa là thấp. Nó diễn tả mối quan hệ về địa hình giữa 8uđaz và 
Pesr, tức là “vùng thấp hơn 8uđa, vùng thấp hơn Gompa', phối hợp 
thành thủ đô Budapest. 


Kết quả về công trình nghiên cứu tiên phong của ông A. Csoma de 
Kroros là môi quan tâm lớn lao đến Phật giáo ở Hungary đã dấy lên 
vào cuối thê kỷ. Điều này được chứng minh qua văn học. Có nhiều 
người sau khi theo học kinh Phật đã bày tỏ niêm tin Phật giáo, và đã 
thành lập một số cộng đồng Phật giáo nhỏ có tính cách riêng tư. 
Những người tin theo Thuyết Thần Bí (Theosophist) qua các sách báo 
và bài giảng đã giúp cho việc duy trì mối quan tâm về Phật giáo. Một 
nhóm nhỏ những người đi tìm Thánh Đạo trong những năm ba mươi 
của thế kỷ hai mươi này đã nỗ lực thiết lập Tăng đoàn lần đầu tiên ở 
Hungary. Năm 1934 ở đây vẫn có tổ chức những buổi hội họp, nhưng 
lại thiếu một nơi thích hợp và nhiều khó khăn khác nảy sinh, rồi đến 


Phật Giáo Khắp Thế Giới tếi 





năm 1935 mối đe dọa Thế chiến thứ hai đến gần nên phong trào đã 
ngưng lại. 

Ngay sau khi nỗ lực đầu tiên nhằm thành lập một tăng đoàn ở 
Hungary đã chấm dứt, năm 1937 và 1938 có những bức thư gởi từ 
Thiên Tân, Trung Hoa của một VỊ HT gốc Hungary, trong thư ngài 
tuyên bố với bạn bè của mình về việc quay lại quê nhà để thành lập 
một tăng đoàn. Con người đặc biệt khác thường này đạo hiệu là 
Trác Không (Chao Kung) tục danh là Trebits Lincoln. Ngài sinh 
năm 1879 tại Paks, Hungary. Từ những lá thư này cho thấy rõ rằng 
ngài có ý định trở về Hungary cùng với mười vị đệ tử và hoạt động 
đê phát triển Chánh pháp. Nhưng chính quyền Hungary thời ấy 
không cho phép ngài làm việc đó. 


Hai nỗ lực ấy trong những năm ba mươi, nhắm vào việc thành lập 
một tổ chức Phật giáo ở Hungary đã thất bại. Do duyên lành đem 
lại, nỗ lực thứ ba đã thành công sau đó, vào năm 1931 tiến sĩ Ernest 
Hetenyl, chủ tịch Hội PG Hưngary, viếng thăm Ý-Đại-Lợi với tư 
cách một nhà báo, trên đại lộ dẫn đến thành phố Bari, ông đã gặp 
và tiếp xúc với một tăng sĩ Phật giáo gốc người Đức, pháp hiệu là 
Padma. Vị Đại đức này đã có ý định mang Phật giáo đến phát triển 
ở quê hương của ông A. Csoma Kroros. 


Việc thành lập Phân Hội Tây Phương của Hội Arya Maitreya 
Mandala do Lạt ma Anagàrika Govinda (người Ấn Ðộ), dựa theo 
truyền thống của phái Kim Cang Thừa ở Tây Tạng, được công bố ở 
Sànchi - Bhopal, Ân độ vào ngày mùng 02 tháng I1 năm 1952. Hội 
Phật giáo Hungary đã gia nhập phái Kim Cang Thừa này và hoạt 
động từ năm 1951. Hội tiếp tục hoạt động trong phạm vi của mình 
và có Trung Tâm riêng ở thủ đô Budapest. Hội Phật giáo Hungary 
đã công bố là “Trung Tâm Đông Âu' để giúp đỡ các tô chức Phật 
giáo ở các nước láng giềng. 

Đến năm 1956 (Phật lịch: 2500) Hội Arya Maitreya Mandala đã 
thành lập Viện Phật Học Quốc Tế mang tên vị tiền bối Phật tử tên 
là Alexande Csoma Kroros. Viện Phật Học này đã làm việc rất tích 
cực để đưa lời Phật dạy đến cho mọi Phật tử Hungary trong mấy 
mươi năm qua. 


Trong ba thập niên sáu, bảy và tám mươi, Phật giáo Hungary 
dường như không phát triên vì thê chê chính trị tại xứ sở này không 


78 Thích Nguyên Tạng 





ưu đãi cho tôn giáo. Theo sau sự sụp đồ của Liên Xô vào tháng 12 
năm T991, các nước Trung và Đông Âu dần dần ôn định lại chế độ 
chính trị và kinh tế, những cải cách xã hội, văn hóa, tôn giáo đã 
được quan tâm và tiễn hành một cách nhanh chóng và có hiệu quả. 

Riêng về phía Phật giáo thì đầu năm 1992, tại thủ đô Budapest, 
Giáo Hội Phật giáo Hungary đã thành lập Trường Cao Đăng Pháp 
Môn Phát giáo (The Gate of Dharma Buddhist College) với 120 
sinh viên Hungary ghi danh và học khóa đầu tiên. Ông Farkas Pal, 
50 tuổi, hiệu trưởng của trường, cho biết rằng, trước đây dưới chế 
độ cộng sản, có nhiều sự hạn chế và phân biệt đối với hầu hết các 
tôn giáo tại Hungary. Nhưng sau khi dân chủ được thiết lập trên xứ 
sở này thì mọi thứ đều thay đổi, nhất là về mặt tự do tín ngưỡng. 
Ngày trước, Hungary chỉ có bốn Đạo được chính quyền công nhận, 
còn những tôn giáo khác kê cả Phật giáo thì không được thừa nhận. 


Tiền thân của Trường Cao Đăng Phật Học này là Viện Nghiên Cứu 
Đông Phương (Institute of Oriental Studies), ba trong số những người 
đứng ra thành lập trường Phật học này là thành viên của Ban điệu hành 
Viện. Tất cả các vị ấy đều là những người có tâm huyết và muốn phục 
hưng Phật giáo tại Hungary. 


Ông Farkas Pal cũng cho biết chương trình học và dạy tại trường 
rất nghèo nàn vì phải tùy thuộc vào nguồn tài chánh. - Trường tổ 
chức dạy các cô ngữ PG khác nhau như Sanskrit, Hán cổ, Tạng ngữ 
và Nhật ngữ. Tuy nhiên ông Pal lạc quan cho biết rằng: “đủ /ài 
chánh chúng tôi rất eo hẹp, nhưng chúng tôi có nhiễu giáo sư giỏi 
và làm việc rất tận tâm. Lúc đẫu tắt cả đêu làm việc không lương. 
Nhưng gần đây trường đã được chính quyên quan tâm và giúp cho 
một số ngân quỹ để trả lương cho giáo viên. Chúng tôi hy vọng 
trường sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ này đề chúng tôi tiếp tục sứ 
mạng của mình'`. 


Giáo Hội Phật giáo Hungary, Viện Phật Học Quốc Tế và mới đây 
là Trường Cao Đăng Phật Học đã giúp cho Phật giáo Hungary 
chuyền tiếp qua một giai đoạn mới, đây mạnh công cuộc truyền bá 
giáo pháp thâm diệu của Đức Phật đến cho bất cứ ai muốn bước 
vào lộ trình giác ngộ, thể hiện mọi giá trị văn hóa của phương 
Đông cùng ý nghĩa thật sự của nó, ngõ hầu phá tan những ảo tưởng 
và vô minh, làm cho con người tốt hơn và cao thượng hơn trong 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 79 





tinh thần hướng đến phẩm giá nhân bản, tình yêu thương, hòa ái, an 
lạc và hiệu biệt lần nhau vì mục đích phôn vinh và hạnh phúc. 


(Theo Tạp chí Dharma World tháng 10/1995 và Buddhist For 
Peace tháng 11/1986) 


11 PHẬT GIÁO TẠI MÃ LAI 


Ma Lai (Malaysia) một quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến 
(constitutional monarchy) nằm ở Đông Nam Châu Á. Nam giáp với 
Thái Lan, Bắc giáp với Singapore, là một thành viên của khôi Thịnh 
Vượng Chung (Commonwealth of Nations), thủ đô và cũng là thành 
phố lớn nhất Mã lai là Kuala Lumpur. Diện tích: 329.750km”. Dân 
SỐ: 17.890.000 người. Mật độ dân cư: 54,2 người/km”. Dân số dưới 
15 tuổi: 36,2%. Tuổi thọ trung bình: 70,1 tuổi. Tử suất trẻ em: 22%. 
Học sinh từ 12-17 tuổi: 70%. Nguyên thủ quốc gia: quốc vương 
Azlan Muhibuddin Shah. Thu nhập bình quân đầu người: 2.420 đô 
la. Đơn vị tiền tệ: Ringgit. Ngôn ngữ thông dụng: tiếng Mã Lai, tiếng 
Hoa, tiếng Ấn và tiếng Anh. Giảnh lại nên độc lập từ năm 1957, Mã 
Lai có được vị trí nằm ở ngã tư đường giao thông quốc tế. Dân số 
phần lớn của xứ sở này là người Mã Lai đa chủng (khoảng 624). 
Người Hoa (khoảng 30% dân số) năm về ưu thế kinh tế. Ngoài ra 
còn có người Ấn, Nam Dương, Thái Lan... sống trong quốc Ø1a này. 
Người theo đạo Hồi, chiếm đa phần trong dân sô, ít được ưu đãi 
trong lĩnh vực kinh tế nhưng lại nằm giữ độc quyền về chính trị. Mã 
Lai có nhiều tài nguyên thiên nhiên như thiếc, cao su, dầu hỏa, rừng. 
Trong ba thập niên qua, Mã Lai đã hướng theo con đường công 
nghiệp hóa năng động, ưu tiên cho ngành xuất khẩu, và có mức độ 
đầu tư của nước ngoài cao nhất so với các quốc gia láng giềng. 


Tôn giáo chính của Mã Lai là Hồi Giáo (Islam) và Phật giáo 
(Buddhism), những tôn giáo nhỏ khác là Không giáo, Lão giáo, Ấn 
Độ giáo và Ky Tô giáo. 


1. Thời kỳ đầu của Phật giáo tại Mã Lai: 


80 Thích Nguyên Tạng 





Tầm ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ đã vượt qua biên giới để 
đến với vùng Đông Nam châu Á. Nhu cầu thương mại lúc ây là 
động lực chính làm chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa và tôn giáo 
lại với nhau. Mặt khác, Ấn Độ thành lập một số chính quyền thực 
dân ở bán đảo Mã Lai vào khoảng 5 thế kỷ đầu của TL. PG nhờ thế 
mà được truyền vào Mã Lai trong thời điểm ấy. Có nhiều bằng 
chứng cho thấy điều này hoàn toàn hợp lý qua những địa danh của 
Mã Lai bắt nguồn từ nguyên ngữ Pali như Niddesa và 
Milindapanha. 





Chùa Mahindarama ở đường Kampar, Penang 


PG được truyền vào Mã Lai vào khoảng đầu thế kỷ thứ 3 TL. 
Nhiều sách sử đã ghi nhận rằng các nhà sư Sona và Uttara đã đến 
miền Đông Nam châu Á theo sau kỳ Đại hội kết tập kinh điển lần 
thứ 3 tại Ấn Độ vào 325 trước TL (sau Phật Niết bàn 218 năm. Đại 
hội lần này do Hoàng đề A Dục đề xướng và bảo trợ.) Một tài liệu 
của PG Tây Tạng cũng đề cập đến ngài Dharmapala đã đến đảo 
Malay vào thời điểm này. Và theo lời của ngài Pháp Hiển (Fa- 
Hsien), một nhà chiêm bái người Trung Hoa, từng du học sang Ấn, 


Phật Giáo Khắp Thế Giới lGÃ! 





trên đường hồi hương, (khoảng thời gian: 399-414 TL ) ngài có ghé 
ngang trung tâm văn hóa Java (Indonesia), Tích Lan và Mã Lai 
trước khi ngài trở vê Trung Hoa vào năm 414 TL. 


Từ thế kỷ thứ § đến thế kỷ thứ I3 TL, Java và SrI Vijaya đều nằm 
dưới sự kiểm soát của triều đại hùng mạnh Sailendra. Những vị vua 
của triều đại này đã cho xây nhiều công trình kiến trúc PG vĩ đại như 
vườn tháp nổi tiếng thế giới Borobodur ở Trung tâm Java thuộc 
Indonesia. Pháp sư Nghĩa Tịnh (I-Tsing), một nhà chiêm bái Trung 
Hoa khác, cũng mô tả rằng vào năm 671 TL thủ đô Sri Vijayan ở 
Bukit Seguntang được xem là một trung tâm văn hóa PG quan trọng, 
với hơn một ngàn tăng sĩ đang tu học tại đây. Sau khi triều đại Sri 
Vijaya sụp đồ, PG vẫn tiếp tục truyền vào Mã Lai. 


2. Những bằng chứng lịch sử và khảo cổ: 


Những nhà khảo cổ tìm thấy những bằng chứng của thời kỳ đầu 
này qua những tác phẩm điêu khắc PG tại Mã lai. Tuy nhiên những 
bằng chứng lịch sử có thể tìm thấy trong văn học Trung hoa răng 
PG đã được thiết lập tại Mã Lai vào thế kỷ thứ 6 TL. Theo biên 
niên sử Trung Hoa ghi nhận rằng Hoàng đề của Mã Lai đã gởi một 
phái đoàn ngoại giao đến Trung Hoa vào những năm 527, 530 và 
536 TL với những món quà bao gồm xá lợi Phật (relics), tranh ảnh 
PG, và lá bồ đề. Tài liệu này cũng xác nhận rằng những thành viên 
trong đoàn ngoại giao này có tên là Tan-Tan, Chip-Tu và Fo-Lo- 
An. Và tại nơi đây, hàng năm lễ Phật Đản được tổ chức vào ngày 
trăng tròn tháng sáu với những đám rước và lễ nhạc và pháp danh 
của vị thầy chủ trì cuộc lễ lúc ấy là Tỳ kheo Pi-ch”iu. 


Ngành thương mại của Trung hoa bắt đầu tiếp xúc với Đông Nam 
châu Á vào khoảng đầu thế kỷ thứ 3 TL, khi triều đại nhà Wu gởi 
một phái đoàn đến Đông Nam châu Á để tìm hiểu tình hình chính 
trị và thương mại ở vùng này. Từ đó, thị trường của Trung Hoa đã 
trở thành quan trọng đối với vùng Đông Nam châu Á, và phần lớn 
các thương gia thời bấy giờ đều là Phật tử, nên PG đã chăng bao 
lâu đã phát triển mạnh tại các quốc gia trong khu vực. 


Trong những cuộc khai quật ở Kedak và Penang (các tính ly của 
Mã Lai), các nhà khảo cô đã tìm thấy nhiều tàn tích về các ngôi 
chùa, tháp và tượng Phật còn sót lại ở đó. Tại hai nơi này, vào 
khoảng đầu thế kỷ thứ IV hay V TL đã có những bia đá khắc Kinh 


82 Thích Nguyên Tạng 





Phật bằng tiếng Sanskrit. Một trong những bia đá quý báu này được 
tìm thấy dưới một ngôi nhà đồ nát ở tỉnh Kedah. 


Một di vật quan trọng khác được thấy là một bia bằng đất sét ở 
Kedak với ba bài kệ chữ Sanskrit khắc vào thế kỷ thứ 6 TL và hai 
pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được tìm thấy ở tại địa danh 
này. 

Những tác phẩm điêu khắc PG vào thế kỷ thứ 4 TL đều được tìm thấy 
ở nơi khác của bán đảo Malaysia, đặc biệt là Cheruk Tekun và tỉnh 
Wellesley. Những hình Phật và những di vật khác cũng được tìm thấy 
ở Kuala Selinsing, Kinta Valley, Tanjung Rambutan, Bidor and 
Sungel Siput và Perak. 


Trong khi đó, một bằng chứng lịch sử khác vào năm 1006 TL cũng 
được ghi nhận, Vua Kataka ở Kedak đã xây dựng một ngôi chùa ở 
Negapatam. Vua Rajaraja đệ nhất đã ban hành những đạo luật miễn 
thuế cho chùa chiền. Những ngôi chùa cổ cũng đã được khai quật ở 
phía đông bờ biển Mã Lai. Dù có một số nơi bây giờ thuộc về phần 
đất của Thái Lan. Nhiều tượng Phật bằng đồng và đá từ thế kỷ thứ 
13 TL cũng được khám phá trong vùng này. Theo biên niên sử 
Trung Hoa, cho thấy rằng PG đã truyền vào vùng P°an P°?an này 
vào thế kỷ thứ 6 TL và kéo dài đến 700 năm sau. 


Còn rất nhiều di vật khảo cô được tìm thấy vào đầu những năm 
1900, trong khoảng thời gian thực dân Anh xâm chiếm Mã Lai, 
một số khác cũng được khám phá vào những năm 1970 ở Kedah. 
Trong khi đó có nhiều dấu tích của chùa chiên cũng được tìm thấy 
ở thung lũng Bujang, điều này cung cấp thêm nhiều dữ kiện cho sự 
có mặt của PG ở Mã Lai từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ XIV TL. 
Hiện tại tất cả những di sản khảo cô này được bảo trì và trưng bày 
tại Viện bảo tàng quốc gia ở tỉnh Batu Pahat mà mọi du khách đều 
có thể đến viếng thăm. 


$. Thời kỳ suy tàn của Phật giáo tại Mã Lai: 


Phật giáo đã suy yếu dần theo sau sự tấn công của Hồi giáo vào Mã 
Lai ở thế kỷ thứ 14 TL của người Ả Rập và thương gia Ân Độ. Đầu 
thế kỷ thứ 15, một vị vua Mã Lai dựng kinh đô ở Malacca, vốn là 
tín đồ của Ân Độ giáo, đã cải đạo theo Hồi giáo và vì thế mà đạo 
này có cơ hội để truyền bá rộng khắp trên toàn bán đảo Mã Lai. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 83 





Lúc bây giờ PG lui dân về ngoại ô và sau đó chỉ còn đê lại bóng 
dáng của mình trên nên văn học, trong truyện cô tích, huyền thoại 
và địa danh của đât nước Mã Lai. 


4. Thời kỳ phục hưng của Phật giáo tại Mã Lai: 


Sau 300 năm tàn lụi, PG Mã Lai lại phục hồi theo sau làn sóng di 
dân của người Trung Hoa đến Mã Lai vào thế kỷ thứ 17. Tuy 
nhiên, sự phục hưng này được xác định rõ ràng nhất là vào thế kỷ 
thứ 19 khi di dân người Hoa đồ xô qua Mã Lai. PG ở thời kỳ này 
mang sắc thái tổng hòa: Tam giáo đồng nguyên, Phật (phần lớn 
theo tông phái Tịnh Độ/Pure Land), Lão (Taoism) và Không giáo 
(Confucianism), để đem lại niềm an lạc và lợi ích tâm linh cho 
người tín đồ. 

Theo thống kê của chính phủ Mã Lai vào năm 1991, có tất cả 3,2 
triệu tín đồ theo Đạo Phật và 0,9 triệu người theo Đạo Lão và Đạo 
Không trong tổng số 17,6 triệu người Mã Lai. Con số này đã minh 
chứng rằng PG đã thực sự hồi sinh và phát triển mạnh trên quốc gia 
này. 


5. Phật giáo Bắc Tông tại Mã Lai: 


Một số chùa Bắc Tông được xây dựng rất sớm tại Penang. Chùa 
Kuan Imm Teng xây dựng vào khoảng đầu những năm 1800, chùa 
Cheng Hoom Teng xây dựng rất sớm ở Malacca vào khoảng thời 
điểm ấy. Hai ngôi chùa này hiện nay là những ngôi chùa cô nhất ở 
Mã Lai, tuy nhiên những nơi này chỉ được xem là danh lam để du 
khách viếng thăm hơn là nơi để đến nghiên cứu và tu học Phật 
Pháp. 


Năm 1887, Pháp sư Miao Lian đến Penang từ Fuchow, Trung Hoa 
và bắt đầu xây dựng chùa Tịnh Độ (Kek Lok/ Sukhavati). Ngôi 
chùa được thiết kế tổng hợp theo lỗi kiến trúc PG Thái Lan, Miễn 
Điện và Trung Hoa. Ngôi chùa này đã chính thức khánh thành vào 
năm 1905 và nó được xem là một trong những ngôi chùa lớn nhất 
của vùng Đông Nam châu Á. Từ thập niên tám mươi đến nay, chùa 
Tịnh Độ là tụ điểm an cư tu học của đông đảo tăng m Bắc Tông của 
Mã Lai. Hiện tại chùa cũng đang được mở rộng thêm và cũng được 
xem là nơi thu hút khách du lịch. 


84 Thích Nguyên Tạng 





Hội Phật giáo Penang (The Penang Buddhist Association) được 
thành lập năm 1925 với mục đích truyền bá lời Phật dạy. Ngôi chùa 
của hội này được xây dựng trên đường Anson và hoàn thành năm 
1931. Hội này đã trở thành một tổ chức hoằng pháp sớm nhất tại xứ 
sở này. Thời gian đầu, hội này đã gặp sự chống phá của truyền 
thống mê tín địa phương lâu đời tại Mã Lai này. Nhưng sau đó do 
nỗ lực hoạt động, nên hội đã cảm hóa được quần chúng và đưa họ 
trở về với ánh sáng của chánh pháp. 


Năm 1955, Hội Thanh Niên Phát Tử Penang ra đời (Youth Cirele 
of the Penang Buddhist Association) dưới sự khởi xướng và lãnh 
đạo của một tăng sĩ người Mỹ, ngài Venerable Sumangalo, người 
đến Mã Lai vào năm 1955 và có những chương trình hoạt động 
hoằng pháp đổi mới, như mở trường Phật Pháp Chủ Nhái (Dharma 
Sunday School) cho thanh thiểu niên, thành lập Hội Liên Hữu PGŒ 
Mã Lai (Malaysian Buddhist Youth Fellowship) cho mọi giới Phật 
tử CÓ thể tham dự tu học. Năm 1956, Thượng tọa Sumangalo đã 
viếng thăm Úc châu, và ngài đã nhanh chóng thu hút thính giả qua 
các buôi giảng giáo lý ở Melbourne và Sydney trong nhiều tuần lễ. 
Sau đó ngài trở lại Mã Lai làm việc cho đến ngày viên tịch vào năm 
1963. 


Mặc dù Hội PG Penang thuộc trường phái Bắc Tông, nhưng hội 
luôn cung thỉnh nhiều tăng sĩ Nam Tông đến để hoằng pháp như có 
trưởng lão K. Gunaratana Maha Nayaka, HT P. Pemaratana Maha 
Nayaka từ Tích Lan. 


Một vị nữ tu Bắc tông, sư cô Fang Lian, xây dựng Ni Viện Phor 
Thay vào năm 1936. Sư cô đã có những hoạt động tích cực như xây 
dựng một trung tâm nuôi trẻ mô côi, một trường tiểu học và một 
trường trung học, chương học có kèm môn Phật Pháp. Cả ba trường 
này hàng năm thu nhận hơn 3000 học sinh đến ghi danh đề học. 


Năm 1950, 14 thành viên của Hội Phát giáo Penang đã đến tham 
dự Đại hội khoáng đại của Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới (The 
World Fellowship of BuddhistsWEB) nhóm tại Colombo, Tích 
Lan. Theo sau kỳ đại hội này, Phật tử ở Mã Lai đã thành lập một 
chi nhánh trung tâm của WFB tại Penang vào năm 1951. 


Tiếp đó, Giáo Hội Phật giáo Mã Lai (The Malaysian Buddhist 
Association/MBA) được thành lập vào ngày 19 tháng 4 năm 1959, 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 85 





với sự hợp mặt của hầu hết các chùa chiền người Mã Lai và người 
Hoa. Vị chủ tịch Giáo hội đầu tiên là HT Chuk Mor. Giáo hội đã 
thành lập một Học viện Phật giáo (Buddhist Institute) để đào tạo 
tăng ni và mở một trường Phật học miễn phí dành cho người lớn 
tuổi. Trường dạy nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Mã Lai, 
tiếng Hoa và Anh văn. 


HT Chuk Mor là một Pháp sư rất nổi tiếng ở Mã Lai, ngài sinh 
ngày 13 tháng 8 năm 1913 tại Trung Hoa. Ngài xuất gia năm 12 
tuổi (1924) và đến hoằng pháp tại Mã Lai vào tháng 5 năm 1954. 
Vào tháng 7 năm 1962, ngài đã xây dựng Thiển Đường Tam Trí 
(Triple Wisdom Hall) để dạy thiền cho Phật tử Mã Lai. Một trong 
những đệ tử của HT là Đại đức Sik Chi Chern, là người kế thừa sự 
nghiệp của bổn sư và cũng là chủ tịch Hội Thanh Niên Phật Tử Mã 
Lai (Young Buddhist Association of MalaysiaYBAM) trong hai 
nhiệm kỳ từ 1990 đến 1996. 


VỊ chủ tịch thứ hai của MBA là HT Kim Beng, viện chủ chùa 
Cheng Hoon Teng ở Malacca, cũng là pháp sư giảng dạy Phật pháp 
nỗi tiếng ở Mã Lai. Chính phủ Mã Lai đã trao tặng ngài giải thưởng 
Jasa Setia Mahkota để biểu dương sự đóng góp và làm lớn mạnh 
nền văn hóa Phật giáo tại xứ sở này. 

VỊ chủ tịch hiện nay (1999) của MBA là HT Negri Sembilan. Ngài 
cũng là một pháp sư nôi tiếng ở Mã Lai, ngài vốn được xem là một 
vị thầy thuốc bắc lừng danh tại Mã Lai. 


Ngôi chùa chính của trường phái Bắc Tông ở thủ đô Kuala Lumpur 
là chùa Kuan Imm Teng, đây là ngôi chùa Tàu lớn nhât ở thủ đô. 


Trong những năm gần đây, các pháp sư của Hội Phật Quang Sơn 
(Fo Kuang Shan) cũng đến hoằng pháp tại Mã Lai, đặc biệt là HT 
Tinh Vân đến dự lễ khánh thành chùa Phật Quang (Buddha's Light 
Vihara) vào năm 1998. Trong dịp này, một đảng phái chính trị 
người Hoa (đảng này là liên minh với thủ tướng đương nhiệm, Tiến 
sĩ Mahathir Mohamed) đã cung thỉnh HT. Tỉnh Vân. thuyết pháp 
cho quần chúng Phật tử. Đây là lần đầu tiên chính quyền Mã Lai đã 
tham gia và đóng góp thiết thực cho sinh hoạt PG có ý nghĩa nhất 
tại quốc gia này. 


86 Thích Nguyên Tạng 





Mặt khác, cố HT Tuyên Hóa và nhiều đệ tử người Hoa và Mỹ của 
ngài cũng từng đến hoằng pháp tại Mã Lai vào hai thập niên tám 
mươi và chín mươi. Những hoạt động thuyết giảng này đã làm cho 
Phật giáo tại Mã Lai lớn mạnh nhiều hơn trong những năm gần 
đây. 


Một sự ảnh hưởng Bắc tông khác đến từ Đài Loan là /ô¡ Từ Thiện 
Phật giáo Từ Tế (Buddhist Tzu Chi Merit Society) do Ni sư Chứng 
Nghiêm thành lập ở Taiwan vào năm 1966. Tại Mã Lai, Hội này có 
trụ sở chính ở Kuala Lumpur và có những hoạt động từ thiện xã hội 
từ năm 1990. Hiện nay hội đã có thêm nhiều chỉ nhánh khác ở 
Penang, Melaka và Ipoh. 


6. Phật giáo Nam Tông tại Mã Lai: 


Nếu như phần lớn người Trung Hoa theo Bắc Tông PG, thì ngược 
lại, người Thái Lan, Miễn Điện và Tích Lan lại theo Nam Tông 
PG. Cộng đồng người Thái Lan tập trung ở Perlis, Kedah và 
Kelantan. Ước lượng có khoảng 200 ngôi chùa Thái Lan nằm về 
các tỉnh này của miền Bắc Mã Lai. Các chùa Thái cũng thu hút 
nhiều người Hoa đến chiêm bái và tu học. 


Ngôi chùa cổ nhất của Nam Tông tại Mã Lai là chùa Candaram ở 
Green Lane, Penang, hiện nay chùa này đổi sang làm Trung Tâm 
Thiển PGŒ Mã Lai (Malaysian Buddhist Meditation Centre), chùa 
được xây dựng vào năm 1918. Đầu thập niên 1970, Thượng tọa 
Abhidhammapalanana, một tăng sĩ trí thức Thái Lan đã đến trụ trì 
ngôi chùa này và ngài bắt đầu dạy về Thiền quán niệm và Luận 
Abhidhamma cho Phật tử Mã Lai. Các buổi thuyết giảng của ngài 
đã thu hút giới trẻ Mã Lai, cả học sinh trung học và sinh viên đại 
học đều đến tham dự. Hiện nay sự nghiệp hoằng pháp này được đệ 
tử của ngài là Đại đức SuJivo, một tăng sĩ Mã Lai thừa kế. Một tu sĩ 
Thái Lan khác có công truyền bá PG tại Mã Lai là Thượng tọa 
Silananda, trụ trì chùa Pin Wang ở Penang (chùa này xây dựng năm 
1889), ngài cũng thành lập trường Phật Pháp Chủ nhật và dạy thiền 
hằng tuần cho Phật tử trong địa phương. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 8z 








Một buối thuyết giảng tại Mã Lai 


So với người Thái Lan, cộng đồng người Miễn và Tích Lan thì nhỏ 
hơn. Người Miễn Điện phần lớn ở tỉnh Penang và ngôi chùa sinh 
hoạt chính của họ là Dhammmikarama, xây dựng 1828, đây là ngôi 
chùa duy nhất của người Miến tại xứ sở này. Chùa do Đại đức U 
Pannavamsa trụ trì, ngài là người làu thông về Tạng luận và Thiền 
quán niệm, ngài cũng cho mở trường Phật Pháp chủ nhật để phổ 
biến giáo lý. Nhiều tăng sĩ Miến khác cũng có công truyền bá lời 
Phật dạy ở Mã Lai là các Đại đức Dhammabanchanvud, Mahasi 
Sayadaw, Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Janaka, các ngài đến Mã 
lai vào cuỗi những năm 1980 và thành lập nhiều Trung Tâm Thiền 
Học ở Johor, Perak, Malacca, Petaling Jaya và Selangor. 


Sự đóng góp chính cho PG Nam Tông ở Mã Lai phải nói là đến từ 
phía các tăng sĩ người Tích Lan. Phần lớn họ đều nói tiếng Anh và 
được đảo tạo trong môi trường Phật học chính quy tại quê nhà. Các 
chùa Tích Lan tập trung ở tỉnh Penang, TaIping, và hai chùa lớn 
khác ở thủ đô Kuala Lumpur, những ngôi chùa này đều có số lượng 
lớn tín đồ người bản xứ nói tiếng Anh đến tham học. 


Ngôi chùa chính của PG Tích Lan là Mahindarama ở đường 
Kampar, Penang, do HT A. Pemaratana xây dựng vào năm 1918. 
Ngôi chùa đã một thời nồi tiếng là trung tâm tu học dưới sự dẫn dắt 
của Trưởng lão K. Gunaratana Maha Nayaka Thera (1933-1964). 
Là một pháp sư hùng biện, ngài Gunaratana đã tổ chức nhiều khóa 


88 Thích Nguyên Tạng 





tu học và thuyết giảng cho Phật tử địa phương cũng như đi diễn 
giảng trên khắp xứ Mã Lai. Sau khi ngài viên tịch, HT P. 
Pemaratana Maha Nayaka Thera đã kế thừa sự nghiệp hoằng pháp 
tại ngôi chùa này. 

Một trong những tăng sĩ Tích Lan thành công nhất trong sự nghiệp 
hoằng pháp tại Mã Lai là Đại lão HT K. Sri Dhammananda Maha 
Nayaka Thera, sự xuất hiện của ngài đã làm cho PG tại xứ sở này mở 
sang một trang sử mới. Ngài Dhammananda sinh năm 1919 và đến 
Mã Lai vào ngày 2 tháng giêng năm 1952. Ngài thành lập ngay một 
Hiệp Hội Tì ruyễn Bá Chánh pháp (Buddhist Missionary Society) vào 
năm 1963 và tổ chức thuyết giảng, hội thảo Phật Pháp trên toàn quốc. 
Bên cạnh đó, ngài viết và xuất bản nhiều tác phâm Phật học, đặc biệt 
là loại bỏ những quan niệm sai lầm về PG cũng như quan điểm tu học 
của người Phật tử trong đời sống hằng ngày. Các tác phẩm đặc sắc 
như “Người Phật Tử phải tin gì?” (What Buddhists believe); “Làm thể 
nào để sống khỏi sợ hãi và lo lâu” (How to live without fear and 
worry); “Hạnh Phúc lứa đôi” (A happy married li); “Thiên Định, 
con đường duy nhất)" (Meditation, the Only way); “Kho báu của 
Chánh pháp” (Treasures of the Dhamma)... đã nhanh chóng thu hút 
mọi giới Phật tử và đến nay những tác phẩm này đã được dịch ra 
nhiều thứ tiếng trên thế giới. Một trong những đệ tử xuất gia của HT. 
Dhammananda, là Thượng tọa Mahimda, người có khả năng kế thừa 
sự nghiệp to lớn của Bồn sư. 


7. Phật giáo Nhật Bản ở Mã Lai: 


Phật giáo Nhật Bản (Thiền tông và Pháp Hoa tông) được giới thiệu 
ở Mã Lai vào đầu những năm 1960 bởi các thương gia người Nhật 
đến làm việc tại nơi này, hoặc do một số tô chức của người Mã Lai 
sang Nhật du học rồi về nước thành lập. Thập miên tám mươi, chính 
quyên Mã Lai với chính sách “Hướng về Phương Đông” (Look 
East Policy), Nhật Bản là một trong những quôc gia để họ hướng 
đến đề học hỏi về công nghiệp hóa, hệ thống quản lý, đạo đức nghệ 
nghiệp và những thứ khác mà Nhật Bản đã thành công, trong đó 
PG Nhật Bản là một trong những chủ đề để Mã Lai nghiên cứu và 
học hỏi. Ngày nay Tông Pháp Hoa của Nhật đã phát triển mạnh và 
có nhiều chỉ nhánh ở các thành phố lớn của Mã Lai, bao gồm Kuala 
Lumpur, Penang, Ipoh, Malacca và Kuantan. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 89 





ở. Phật giáo Táy Tạng ở Mã Lai: 


PG Tây Tạng được giới thiệu ở Mã Lai trễ nhất nhưng lại được đại đa 
số quần chúng biết đến theo sau các sự kiện: giải thưởng Nobel Hòa 
Bình của Đức Dalai Lama vào năm 1989; tác phẩm “Tạng Thư Sống 
Chế?” (Tibetan Book of Living and Dying) của Lama Sogyal 
Rinpoche; Phong trào giải phóng cho Tây Tạng do các ca sĩ, diễn viên 
nổi tiếng của Hollywood khởi xướng, hai cuốn phim “Bảy năm ở Tây 
Tạng” và “KunDun”... đã làm khuấy động và thu hút mọi giới Phật tử 
hay những tín đồ đạo khác ở Mã Lai đều chú ý đến PG Tây Tạng. 


Tuy nhiên trước đó, vào tháng 12 năm 1980, Lạt ma Gwalya 
Karmapa đã đến hoằng pháp tại Mã lai. Sự xuất hiện của ngài đã 
đánh dấu chính thức của sự truyền nhập của PG Tây Tạng vào Mã 
Lai. Từ đó đến nay đã có nhiều Lạt ma Tây Tạng, đến thuyết pháp 
và nhiều trung tâm tu học đã xây dựng rải rác ở khắp Mã Lai. 


9. Một số Tổ chức Phật giáo tại Mã Lai: 


Hội Thanh Niên Phật Tứ Mã Lai (the Young Buddhist Assoclation of 
Malaysia YBẠM): Hội được thành lập vào 1970, kết quả từ sự thống 
nhất của 243 tô chức thanh niên Phật tử trên toàn quốc với tổng số hội 
viên là 3000. Tổ chức này đã có các sinh hoạt như giảng dạy Phật Pháp, 
căm trại tu học, và đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội. Hội này 
hàng năm đã kết hợp với Giáo Hội PG Mã Lai tô chức kỳ thi Phật Pháp 
cho Phật tử trên toàn quốc. Hội YBAM cũng từng nhận được giải 
thưởng Hội đoàn thanh niên xuất sắc của Mã Lai. Hội cũng có những 
phương cách đề tạo ngân quỹ cho tổ chức như mở nhà hàng cơm chay 
và trung tâm dạy điện toán..... Số tiền thu được dùng để xây dựng tổ 
chức, cúng dường tăng ni, cấp học bồng và các công tác từ thiện xã hội 
khác. 


90 


Thích Nguyên Tạng 





Trụ sở Giáo Hội PG Mã lai 





Phật Giáo Khắp Thế Giới 91 





Các tổ chức in ấn và phát hành kinh sách Phật giáo (Dharma 
publications): Một số Hội đoàn PG Mã Lai nỗi bật trong việc in ân 
và phát hành kinh sách PG bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Anh như 
Hiệp Hội Truyền Bá Chánh pháp; Tổ chức thu sang băng Trí Tuệ 
(WIsdom Audio Visual) ở Kuala Lumpur; và Giáo Hội PGŒ Mã Lai 
ở Penang..v.v...đều tổ chức in và ấn tống miễn phí rất nhiều kinh, 
sách, truyện PG để phát không cho người đọc, không những cho 
Phật tử ở Mã Lai và còn gởi đi ấn tống cho các trung tâm PG có 
liên hệ trên khắp thế giới. 

10. Kết Luận: 


Mặc dù Hồi giáo là quốc giáo nhưng con số tín đồ Phật giáo đã gia 
tăng ở Mã Lai trong những thập niên qua. Phật tử Mã Lai luôn yêu 
chuộng hòa bình và tỉnh tấn thực hành đạo pháp. Giống như Việt 
Nam, PG Mã Lai là một hình ảnh tổng hòa giữa các tông phái Nam 
và Bắc tông, Thiền tông và Kim cang tông đều sinh hoạt hài hòa 
trong niềm thương yêu, tương kính nhau để đem lại ánh sáng và lợi 
lạc cho quần sanh tại cho xứ sở này. 


Có rất nhiều chùa chiền do Phật tử Mã Lai đứng ra xây dựng trong 
vòng hai mươi năm qua. Nhiều người Mã lai đã phát tâm xuất gia 
tu học và trở thành những nhà hành đạo và truyền đạo cho đất 
nước. Nhiều hội đoàn thanh niên, Phật tử trẻ tuổi đã và đang tìm về 
với ánh sáng của chánh pháp qua các khóa học ở trường Phật Pháp 
ngày chủ nhật ở thủ đô Kuala Lumpur và nhiều thành phố khác. Rõ 
ràng họ thích thú khám phá ra cái đẹp trong lời Phật dạy hơn là dựa 
theo truyền thống tín ngưỡng mà cha mẹ hay ông bà từng tin theo. 


Tương lai của PG Mã Lai tương đối sáng sủa với tầng lớp, thế hệ 
trẻ của Mã Lai đang hướng về chánh pháp, nhất là qua lãnh vực 
giáo dục và từ thiện xã hội. Nguyện cầu cho PG Mã Lai đầy đủ 
tiềm lực, phương tiện và thuận duyên để chuẩn bị bước vào thiên 
niên kỷ mới với đầy: niềm tin và hy vọng trong sứ mệnh mang ánh 
sáng và hạnh phúc đến cho cuộc đời. 


Tổng hợp theo các tài liệu: 


- Dr Sukumar Sengupta (1994), Buddhism in South-East Asia, 
Atisha Memorial Publishing Society, Calcutia, 


92 Thích Nguyên Tạng 





- Benny Liow Moon Khim (1989), Buddhist Temples and 
Associations in Penang, 1945-1948, Journal oƒ the Mialaysian 
Branch oƒthe Royal Asiatic Sociefy, Vol LXH Part l. 


- Venerable Sumangalo (1988) 40 Years oƒ Áppreciation, a 
collection oƒ some oƒ Venerable Sumangalo` s Dharma talÀs with 
biographical notes by Dato Khoo Keat Soo, a free distribufion 
publication oƒ the Penang Buddhist Associaion Dharma Sunday 
School, undated. 


- Buddhism in Malawsia, Volune 2 (1957), Young Buddhist 
Association of Malaysia, Buddhist Digest Publication Board. 


- Paul Croucher (1989), Buddhism in Australia 1848-1988, New 
South Wales University Press. 


- Buddhism in Malaysia, Volume One, published by YBAM in 1954. 


Unpublishedl Notes on the history and contenporary stafis oƒ 
Buddhism in Malaysia compiled by Mr Yeap Tor Hor và Kerry 
Trembath, Malaysia (1999). 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 93 





12 PHẬT GIÁO TẠI MÔNG CỎ 





Mang cổ (Mongolia), một quốc gia Cộng hòa nằm phía Đông 
trung tâm Châu Á, xứ sở này gồm hầu hết các vùng cao nguyên với 
sa mạc Gobi ở phía Nam, một quần hồ lớn phía Tây Bắc và núi 
Altai, Khangai ở phía Tây. Ngôn ngữ: tiếng Mông Cổ (Khalkha). 
Tiền tệ: tugrik. Thủ đô: Ulan Bator. Diện tích: 1.565. 000km”. Dân 
số: 2.190. 000 người. Tuổi thọ trung bình: 62,5 tuổi. Tôn giáo: Phật 
giáo là quốc giáo, hai tôn giáo nhỏ khác là Thiên chúa giáo và Hồi 
giáo. 


Mông Cổ là một quốc gia kế thừa “Wƒương quốc những động cở” 
của Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan, 1162-1227). Độc lập năm 
1911 và theo chế độ cộng sản vào năm 1924, có quan hệ mật thiết 
với Liên Xô (cũ). Từ năm 1989, tiến trình dân chủ hóa đã bắt đầu 
và đưa tới sự cải tổ sâu rộng về các mặt kinh tế và chính trị. Các 
ngành kinh tế chính: công, nông nghiệp. Tài nguyên khoáng sản có: 
than đá, than nâu, dầu mỏ, vàng, bạc, chì, thạch cao.... Ngành chăn 
nuôi: cừu, lừa, lạc đà. Các ngành công nghiệp có: khai thác than, 
chế biến thực phẩm, sản xuất len. Thu nhập bình quân đầu người: 
803 đô la/năm. 


94 Thích Nguyên Tạng 





Theo nhà nghiên cứu sử học người Anh Andrew Skilton!, Phật giáo 
được truyền vào Mông Cổ từ Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa vào 
đầu thế kỷ thứ IV trước TL bằng Con đường tơ lụa (Silk Road) qua 
các nhà buôn người Ấn. Từ đó PG dần dà phát triển đến thế kỷ thứ 
13 TL với nhiều đợt truyền giáo của Phật giáo Tây Tạng và Phật 
giáo Trung Hoa. Tuy nhiên, PG Tây Tạng chiếm ưu thế và ảnh 
hưởng mạnh mẽ vào đời sống của người dân Mông Cổ. Đỉnh cao 

của sự ảnh hưởng này là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 4 là người Mông 
Cổ (1588). Trước khi PG được truyền vào Mông Cổ, tôn giáo bản 
địa là Shamartistic, một tôn giáo chịu ảnh hưởng từ truyền thống 
tâm linh của người Ba Tư. 


Thời kỳ hưng thịnh của Phật Giáo Mông Cổ: 


PG Mông Cổ trải qua nhiều thời kỳ thăng trầm, trôi nổi theo vận 
nước, thời kỳ thứ nhất xảy ra vào thế kỷ thứ XIII theo sau các cuộc 
xâm lăng của Mông Cổ trên khắp Á Châu. Kết quả của sự mở rộng 
bờ cõi này đã mang về Mông Cổ các truyền thông văn hóa và tôn 
giáo từ ngoại quôc, trong sô đó, Phật giáo Tây Tạng (Phái Thích 
Ca - Sakya Order) chiêm phần ưu thê, được người dân Mông Cổ ưa 
chuộng và ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống của người dân. Trong 
số những Hoàng đề Mông Cổ thời bấy giờ có Kublai Khan (Hốt 
Tất Liệt, 1216-94) là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, là người kế 
thừa và hoàn thành việc chinh phục hoàn toàn Trung Hoa bằng 
cách lật đồ triều đại nhà Tống (1279) và lập nên triều Nguyên 
(Yuan, 1279-1368). Kublai Khan là người ngưỡng mộ và quy y 
theo Đạo Phật, đặc biệt ông HỆ tham dự lễ điểm đạo quan trọng 
về pháp tu Mật tông Kalachakra? và ông là người có công lao trong 
việc khuyến khích và bảo trợ công việc phiên dịch kinh điển sang 
tiếng Mông Cổ. 


1. PI93. Andrew Skilon (1994), A4 Concise History oŸ Buddhism, Windhorse 
Publications. 

2. Kalachakra: là một pháp tu luyện thiền định của Phật giáo và được liệt vào 
hàng cao nhất trong cách luyện của Mật giáo Yoga 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 95 








Một ngôi chùa ở Mông Cổ 


Thời kỳ Phật giáo hưng thạnh thứ hai bắt đầu từ triều đại của 
Hoàng để Altan Khan (1507-83), khi Mông Cổ có cuộc tiếp xúc 
mới với Tây Tạng, chính vì thế mà phái Hoàng Giáo (Gelugpa)? 
của Tây Tạng được chính thức truyền vào Mông Cổ và phát triển 
rất nhanh trên đất nước này qua sự bảo trợ của hoàng đế Altan 
Khan, và từ đó trở đi, Hoàng Giáo phái (Gelugpa) đã thay thê vị trí 
của phái Thích Ca để làm công tác truyền giáo ở Mông Cổ. Trong 
thời điểm ấy, một sự kiện quan trọng xảy ra cho Phật giáo Tây 
Tạng là sau cuộc chinh phục hoàn toàn Tây Tạng vào 1614, để lấy 
lòng dân, triều đình Mông Cổ đã ban hành một pháp lệnh rằng Đức 
Đạt Lai Lạt Ma của phái Hoàng Giáo là vị “đề sư”, đứng đầu ở thủ 
đô Lhasa, có quyền quản lý thế quyền và giáo quyền ở Tây Tạng. 





3. Là một trong những tông phái Phật giáo lớn của PG Tây Tạng, các phái khác 
là Phái Hồng giáo (Nyingma); Phải Bạch giáo (Kagyudpa); Phải Thích Ca 
(Sakya); Phải Ca Đương (Kadampa). 


96 Thích Nguyên Tạng 








Tăng sĩ người Mông Cổ 


Cả dân tộc Tây Tạng lẫn Mông Cổ đều tin tưởng rằng Đức Đạt Lai 
Lạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara), nên 
việc điều hành chính trị và tôn giáo ở Tây Tạng được người dân tin 
tưởng vào khả năng của vị tái sinh và được thừa nhận là Đạt Lai 
Lạt Ma. 


Thời kỳ thứ ba, dưới triều đại nhà Thanh (1662-1911), là triều đại 
ủng hộ Phật giáo ở Trung quốc, khi họ xâm chiếm Nội Mông (Inner 
Mongolia) họ có những ưu đãi cho Phật giáo, nhiều tông phái của 
Phật giáo Trung Quốc cũng được truyền vào Mông Cổ. Từ năm 
1622 đến năm 1749, có nhiều kinh điển được dịch từ tiếng Trung 
Hoa sang tiếng Mông CỔ. 


Thời kỳ suy đôi của PG Mông Cổ: 


Thế kỷ 20, Mông Cô chịu nhiều đau khô vì chiến tranh, xung đột 
chính trị từ các cường quốc bên ngoài, sau Trung Quốc (1912), 
Nhật Bản đánh chiếm vào Manchuria vào năm 1931, và sau thế 
chiến thứ 2 vào năm 1945, Hồng quân của Liên Xô bắt đầu cuộc 
giải phóng cho Mông Cổ. Từ đó trở đi, với chính sách không khoan 
nhượng tôn giáo của chính quyền Xô Viết, có 20 ngàn tăng ni và cư 
sĩ Phật tử trí thức bị giết, 40 ngàn người khác bị tống giam, thanh 
thiếu niên đưới 18 tuổi không được xuất gia, hơn 800 tự viện bị phá 
hủy hoàn toàn trên khắp Mông Cổ. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 97 





Từ năm 1989 đến nay, quốc gia Mông Cổ trở nên độc lập, các rào 
cản về sinh hoạt tín ngưỡng được tháo bỏ, các hoạt động của Phật 
giáo đã từng bước trở lại bình thường, có hơn 160 tu viện được xây 
dựng hoặc mở cửa trở lại và rất nhiều người xuất gia tu học và làm 
công tác truyền giáo. 


Hải sự kiện nổi bật trong thế kỷ 20 của Phật Giáo Mông Cổ: 


Điều đáng chú ý trong thế kỷ 20, tại Mông Cổ có hội Phật giáo thế 
giới ra đời là Hội Phật Giáo Châu Á vì Hòa Bình (Asian Buddhist 
Conference for Peace/ ABCP) được thành lập vào năm 1970 và đặt 
trụ sở trung ương tại thủ đô Ulan Bator, các quốc gia thành viên 
của hội này gồm có: Tây Tạng, Mông Cổ, Ấn Độ, Nga, Tích Lan, 
Việt Nam, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, Triều 
Tiên, Hồng Kông, Lào, Nepal, Singapore, Thái Lan, Đài Loan... 
Người đồng sáng lập hội này là vị trụ trì chùa Gandatechebling, HT 
Khambo Lama Gambojav (1901-1980), người Mông Cổ. Ngài sinh 
năm 1901, xuất gia năm 9 tuổi, một người làu thông kinh điển và 
trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo Mông Cổ trong thời hiện đại. Ngài 
là người có công gìn giữ các Tàng Kinh Các của Mông Cổ trong 
thời gian chiến tranh của Mông Cổ. Ngài là giáo sư triết học thuộc 
đại học quốc gia Mông Cổ. Vì hiểu được sự thống khổ của chiến 
tranh, nên ngài đã kêu gọi chính quyền Xô Viết cho thành lập Hội 
ABCP để vận động các cường quôc trên thế giới bãi bỏ vũ khí hạt 
nhân nguyên tử, loại vũ khí giết người hàng loạt, và kết quả Hội 
ABCP đã thành lập và hoạt động như ước nguyện của ngài. Hội 
ABCP cũng cho ra một tờ đặc san Phát giáo vì hỏa bình (Buddhist 
for peace) bằng tiếng Anh, đề phổ biến rộng rãi lời dạy của Phật về 
hòa bình và dân chủ. 


Sự kiện thứ hai là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã viếng thăm Mông 
Cổ vào năm 1982 và ngài đã truyền dạy pháp tu Mật tông 
Yamantakaf cho 140 vị Lạt Ma Mông Cổ tại chùa 
Gandatechebling. Trong dịp này, một buổi thuyết giảng giữa công 
chúng có trên 20 ngàn Phật tử tại gia đến tham dự. Lần _viêng thăm 
gần đây nhất là năm 1995, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã truyền dạy pháp 





4. Yamantaka:Trì Minh Kim Cương, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Tợi, vị 
mình vương hàng phục điệm ma, giải trừ trói buộc của chúng sinh 


98 Thích Nguyên Tạng 





Mật tông Kalachakra cho nhiều ngàn tăng tín đồ, đây là lễ điểm đạo 
đầu tiên xảy ra kế từ năm 1934 tại Mông Cổ. 


Phiên dịch kinh điển ở Mông Cổ: 


Đỉnh cao của nền Phật học Mông Cổ là Tam Tạng Kinh Điển PG 
(Tipitaka) đã được dịch sang tiếng Mông Cổ. Bản dịch Đại Tạng 
Cam Thù (Kanjur)° gồm 108 quyên được phiên dịch từ Tạng ngữ 
(Tibetan) vào năm 1628-1629 và bản sớ giải của bộ Đại Tạng này 
gồm 220 quyền từ các vị học giả Ẩn-Tạng cũng đã hoàn thành việc 
chuyển ngữ. Một vài phần của Cam Thù, như bộ Bodhisaryvatara 
(Nhập Bồ Đề Hạnh Luận) được dịch thắng từ bản tiếng Sanskrit. 


Ngoài bản dịch quan trọng trên, Phật giáo Mông cổ còn có nhiều 
nhà Phật học nổi tiếng khác như Khaikha Zaya Pandit 
Lubsangperenici (1642-1775); Sumbo Khampo Ishbaljr (1794- 
1788); Agvandandar Ikharamba (1758-1830); Lubsangdagva 
DarJaa (1734-1803); Agvankhaidub (1779-1838); Avanbaldan 
(1797-1864); Chakhor Bebshi Lubsang Chultem (1740-1810), 
những tác phẩm của họ được viết bằng cả tiếng Mông Cổ và tiếng 
Tây Tạng vê các lĩnh vực triết học và sử học PG và được phổ biến 
rộng rãi ở Tây Tạng và Mông Cổ. 


Về mặt nghiên cứu Phật học, Phật học viện Gandatechebling được 
xây dựng năm 1838 và được xem là một trường Đại học Phật giáo 
ở Mông Cổ thời bấy giờ, là nơi đào tạo tăng tài cho Mông Cổ. Từ 
thế kỷ thứ 17, trường này đã đào tạo hơn 200 nhà Phật học Mông 
cổ đề nghiên cứu và sáng tác nhiều tác phẩm tiêu biểu bao gôm 93 
học giả về nghi lễ, 53 vị nghiên cứu về triết học, § vị về logic học, 
11 vị về văn học, 12 vị về triết học, 7 vị về sử học, 12 vị về thiên 
văn học PG, và 12 vị về được học và có 40 từ điển Tạng, Mông, Ấn 
ngữ cũng được ấn hành. 


Một số địa chỉ cần thiết để liên lạc với các tổ chức Phật Giáo tại 
Mông Cô hiện nay: 


3. Kanjur: Cam Thù |một trong 2 bộ Đại Tạng Kinh Điển của Táy Tạng: Cam 
Thù & Đan Thù (One oƒ the hvo Great Sufa Canons im Tibet: Kanjur and 
Tanjur)} 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 99 





Asian Buddhist Conference for Peace 

C/o Gandan Thekchenling Monastery 
Ulaanbaatar, Mongolia 

Secretary: Bulgan - Tel: 360 0690 

Dashi Choiling Monastery 

PO Box 363 

Ulaanbaatar 20, Mongolia 

Tel: 97611 350 007, Fax: 97611 352 006 

Trụ Trì: Ven DambalJav 

Deputy Head Abbot: Ch Tsedendamba 

Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa Phật Giáo 
C/o The Research Centre for Buddhist Culture 
Mongolian National UnIversity 

PO Box 46 / 386 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Hội Pháp Luân - Dharma Wheel Association 
Mongolian National UnIversity 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Head: Dr N DorJgotov 

Email: zaanhuu(2magIcnet.mn 

Viện Triết Học Đông Phương 

Institute of Oriental Philosphy 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Head: Dr Sarantuya. Tel: 97611 361 461 

Tugs Bayasgalant Buddhist Centre 
Ulaanbaatar, Mongolia 

Head: Gantamur NatsagdorJ. Tel: 27611 364 II1 
World Fellowship Buddhists Youth 
(Mongolian Regional Center) 

PO Box 233, Ulaanbaatar 20, Mongolia 

Tel: (276 1) 352 006, Fax: (976 1) 352 006 
President: Ven. Tsedendamba 

Email: galsanbat()yahoo.com 

Affilliation: World Fellowship of Buddhists (Youth) 
Zanabazar Buddhist University 
Gandanthekchenling Monastery 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Tel: 97611 360164 


100 Thích Nguyên Tạng 





Zanabazar Mongolian Insfitute of Buddhist Art 
Gandan Thekchenling Monastery 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Head: Ven Purevbat. Tel: 97611 363 831 


Nhìn chung, sau gần một thế kỷ dậm chân tại chỗ, nay Phật giáo 
Mông: Cổ đang dần dà ôn định lại các sinh hoạt truyền thống. Ngày 
nay đất nước Mông Cổ đang ở trong một giai đoạn khó khăn sau 
khi giành lại được quyền độc lập. Họ phải làm lại từ đầu. Mông Cổ 
vẫn phải chịu sự chi phối của Nga (Russia) về kinh tế và hiện còn 
mắc nợ Nga khoảng 6 tỷ đô la. Xứ sở này cũng đang đối diện với 
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và mọi thử thách trong công 
cuộc phục hưng văn hóa và tôn giáo. Tuy nhiên, người Mông Cổ 
vẫn có một cái nhìn lạc quan về tương lai với niềm an ủi vì rằng trí 
tuệ và lòng từ b¡ vô biên đang â ân tàng trong giáo lý của Đạo Phật, 
và chính hai yêu tố này sẽ giúp cho Mông Cổ thoát khỏi cuộc 
khủng hoảng hiện nay. Như người Tây Tạng, Phật giáo là máu, là 
thịt, là hơi thở của người Mông Cô. Sự phục hưng lại sức mạnh của 
Phật giáo là việc làm tất yếu và phải xảy ra để mang lại nền hòa 
bình và thạnh trị cho đất nước này. 


Tài liệu tham khảo: 
- Tibetan Bullerin, October-December 1998 


- George Wehrfritz, Disrupting the ƒaith, Newsweek, January 13, 
1997 


- Andrew Skiton (1994), A4 Concise History oƒ Buddhism, 
Windhorse Publications. 


- Nagendra Kr. Singh (Ed, 1996), InternaHional Encyclopaedia oƒ 
Buddhism, Vol47, Anmol PublicaHions Pvt.Ltd, New Delhi, India. 


hf{p:/www.mongolia-web.com 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 101 





13 PHẬT GIÁO TẠI NA UY 


Na Uy (Norway), một quốc gia quân chủ lập hiến ở mạn Bắc châu 
Âu, nằm trên bán đảo Scandinavi; thủ đô Oslo, diện tích 
386.000km”, dân số 4 „3 triệu người. Na Uy là một nước công 
nghiệp phát triển mạnh về các ngành: năng lượng, đóng tàu và đánh 
cá. Tài nguyên khoáng sản có: dầu mỏ, đồng, kẽm, chì, bạc. Ngôn 
ngữ chính là Na Uy ngữ. 


Hầu hết tín đồ Phật giáo tại đây đều là người Trung Hoa, Việt 
Nam, Triều Tiên, Thái Lan, Tây Tạng, Campuchia, Nhật Bản... và 
cũng có một số ít khác là người bản xứ, những người đã quan tâm 
đến tôn giáo đầy thu hút này và con số đang gia tăng một cách 
chậm chạp trong hai thập niên qua. Thật khó mà biết được tổng số 
tín đồ Phật giáo ở Na Uy là bao nhiêu, bởi vì có nhiều chủng tộc 
khác nhau, lại thành lập những tổ chức riêng biệt. Về phần người 
Na Uy có một số thành lập hội và một số khác thì gia nhập vào các 
nhóm đặc biệt, chính yếu là ở tại thủ đô Oslo. Do chưa có sự thống 
nhất về mặt tổ chức, nên người Phật tử ở đây học tập, nghiên cứu 
và thực hành giáo lý đạo Phật theo cách nhìn của riêng họ. Tuy 
nhiên tại Oslo, có Hội Phật giáo Theravada, các nhóm khác thuộc 
Đại Thừa Phật giáo Tây Tạng. Vì thế, có thể phỏng đoán tổng sỐ 
tín đồ Phật giáo ở Na Uy có lẽ xấp xỉ trên dưới 10.000 người. 

Ca Tô giáo và Tin Lành giáo là hai tôn giáo chính ở Na Uy. Ky Tô 
giáo đã thống trị ở đất nước này từ chín trăm năm qua, tức là từ năm 
1030, sau khi chấm dứt của triều đại Viking và chấm dứt tín ngưỡng 
Đa thần (Polytheism). Một tôn giáo lớn khác ở Na Ủy là Hồi giáo, VỚI 
số lượng khoảng 100.000 tín đồ. Phần lớn họ đều là người đến từ các 
nước ở Bắc Phi. Số người này đến Na Uy vào thập niên bảy mươi như 
là những công dân ngoại quôc và sau đó họ xin định cư luôn. 


102 Thích Nguyên Tạng 





Người đầu tiên có công đưa Phật giáo vào Na Uy là một nhà truyền 
giáo Ky Tô, giáo sĩ Karl Ludvig Reichelt (1877-1952), một trong 
số nhiều tu sĩ Ky Tô giáo được đưa đến làm việc ở Đông Nam Á. 
Trong lớp người của ông, nhiều người đã chống đối lại Lão giáo, 
Phật giáo... nhưng một số khác lại quan tâm đến các tín ngưỡng này 
vì sự bao dung và tính phóng khoáng của nó. Đặc biệt trong số 
những người này phải kê đến giáo sĩ Karl L. Reichelt. 


Karl L. Reichelt được giáo dục để trở thành một thầy giáo dạy tiểu 
học, sau đó ông học một trường truyền giáo ở Stavanger. Khi tốt 
nghiệp, ông được cử đến truyền giáo ở Ninsiang, tỉnh Hồ Nam, 
Trung Quốc vào năm 1902. Ông ở lại nơi đó được tám năm thì 
được đưa đi học ở Leipzeg, Đức quốc, trước khi trở lại Trung Quốc 
như là một giáo viên dạy ở một trường đạo gần Hán Khâu. Trong 
thời gian ở Na Ủy giữa năm 1920 đến năm 1922, ông đã đưa ra một 
số dự án về công việc truyền giáo cho một số tăng sĩ người Hoa. 
Mỗi quan tâm chính của ông là nghiên cứu sự thừa nhận của công 
chúng vệ giá trị tôn giáo được tìm thấy trong đạo Phật, và ông cũng 
muốn thống nhất những giá trị này cùng với lễ nghi và các quan 
điểm tương tự đối với người Hoa. Nhưng ô ông không thành công, vì 
các tăng sĩ người Hoa vẫn truyền giáo theo cách của riêng họ. Do 
vậy, Reichelt đã thành lập một trung tâm truyền đạo dựa trên 
nguyên tắc của ông vào năm 1922, nhưng đến năm 1929 thì trung 
tâm này mới được hoàn thành với danh xưng là Đạo Phong Sơn, 
tọa lạc gần ở Hồng Kông. 


Ngài Reichelt đã sống nhiều năm ở Trung Hoa, ông nói và viết rất 
thông thạo ngôn ngữ của xứ sở này. Trong thời gian lưu trú nơi 
đây, ông đã viết nhiều sách bằng tiếng Trung Quốc vệ đời sống tu 
hành của người phương Đông. Các tác phẩm được quần chúng chú 
ý nhất là “Tôn giáo của Trung Hoa” (The Religions of China) xuất 
bản năm 1913; “Đời sống Tôn giáo ở phương Đông” (Erom the 
Religious life of the East) xuất bản năm 1922; “Tịnh Độ” (The Pure 
Land) xuất bản năm 1928; “Ở#.ớng về biên giới Tây Tạng” 
(Toward the Borders of Tibet) xuất bản năm 1933; “Lỏng Hiểu 
thảo và Thánh thiện ở Đông Nam 4?” (Piety and Holiness in Eastern 
Asia) xuất bản năm 1947. Tất cả tác phẩm của ông đều được phiên 
dịch sang tiếng Na Uy, tiếng. Anh và tiếng Đức. Đến năm 1949, 
một cuốn sách của ông viết về Lão tử bao gồm cả bản dịch quyền 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 105 





Đạo Đức Kinh được ấn hành. Trong phần giới thiệu quyền sách 
này, một giáo sư người Na Uy, ông Henry Henne viết: “#eichel là 
một nhà truyền giáo, nhưng ông là một người có tư tưởng phóng 
khoáng. Trong thời của ông, các đông nghiệp đã chê bai và xem 
thường những truyền thống văn hóa và tôn giáo ở Trung Quốc, 
nhưng chính ông là người thích thú và khâm phục con người, đất 
nước và ngôn ngữ của họ (...), sự nghiên cứu lễ nghỉ và kinh điển 
của các tôn giáo phương Đông đã chiếm mắt nhiều thời giờ của 
ông. Nhưng qua việc nghiên cứu này đã giúp ông có được sự hiểu 
biết sâu sắc về giáo điển và đời sông tu hành của người phương 
Đông (..). Chính nhờ sự hiểu biết sâu sắc đạt được từ trong Phật 
giáo đã giúp ông nhìn thấy được giá trị tôn giáo và triết lý mạnh 
mẽ bên trong tôn giáo này”. 


Vào năm 1947, một người họ hàng của giáo sĩ Reichelt là Gerhard 
M. Reichelt đã phiên dịch và viết lời giới thiệu một cuốn sách của 
ông viết về Lục Tổ Huệ Năng và bản dịch Kinh Pháp Bảo Đàn. 
Cùng với sách thiền của ngài D. T. Suzuki, các tác phẩm của giáo 
sĩ Reichelt đã đóng góp rất nhiều trong phong trào học và tu thiền 
đối với người dân ở vùng Bắc Âu và bán đảo Scandinavia. 


Một số người Scandinavian khác có công phiên dịch và truyền bá 
kinh điển Phật giáo, phải được kế đến là ông Poul Tuxen, một học 
giả người Đan Mạch, đã chuyên ngữ và bình giải nhiều bộ kinh Phật 
giáo. Một bản dịch mới nhất là Kinh Pháp Cú (Dhammapala) vừa 
được ấn hành tại Đan Mạch. Một học giả khác là ông Chr. Lindi, 
một người đã phiên dịch nhiều tác phẩm của ngài Long Thọ 
(NagarJunas), như Bảo Hạnh Vương Chánh Luận (Ratnavall); Lục 
lhập Tụng Như Lý Luận (Yuktsastika) Vô Thí Tán 
(Niraupamyastava); Chân Để Tán (Paramarthastava)... việc làm này 
đã giúp cho giáo điển đạo Phật được tìm thấy trong ngôn ngữ của 
người Bắc Âu (gồm người Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và 
Iceland), vì hầu hết đân chúng ở Bắc Âu đều nói và đọc tiếng Anh 
rất tốt, nên kinh sách Phật giáo được tìm đọc qua các bản dịch này. 
Có thê nói, tiếng Anh đang được khẳng định là một ngôn ngữ của 
Phật giáo ở phương Tây. 


Về kiến thức Phật học ở Na Uy ngày nay thì có phần phần khởi vì 
giáo lý căn bản của Phật giáo được đưa vào dạy ở hệ thông giáo 


104 Thích Nguyên Tạng 





dục trung học. Một số bài giới thiệu về lịch sử và giáo lý Phật giáo 
được phát hành trong giáo trình học cùng với các tôn giáo khác như 
Ky Tô giáo, Hồi giáo, Lão giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Thần 
đạo... Haarvard Lorentzen, một giáo viên của môn học đã cho biết: 
“trong nhiều năm qua, tôi đã để ý đến hai thái độ khác nhau về 
Phật giáo trong số những học trò của tôi. Một nhóm thì cho là quá 
trừu tượng, quá b¡ quan và hơi kỳ cục, trong khi một nhóm khác thì 
say mê và thích thú về lãnh vực triết học của Phật giáo. Gần đây 
tôi có gặp lại một số học trò cũ sau nhiều năm và rất mừng khi biết 
họ đang nghiên cứu Đạo Phật, một số khác thì chọn hẳn môn này 
để học ở trưởng đại học ”. Ở Na Uy, hiện có bốn trường đại học có 
phân khoa Tôn giáo học và sau một khóa căn bản vê các tôn giáo 
thế giới, sinh viên có thể tự chọn một tôn giáo mà họ cảm thấy 
thích và phù hợp với mình đề học. 


Về tình hình Phát giáo Việt Nam tại Na Uy, hiện nay được biết có 
khoảng 10.000 người định cư tại đất nước này, có một ngôi chùa và 
bốn trung tâm tu học. Lãnh đạo tinh thần PGVN hiện nay tại Na Uy 
là Thượng tọa Thích Trí Minh, viện chủ chùa Khuông Việt, ở vùng 
Lovenstad, ngài được xem là một giảng sư tận tụy với công cuộc 
hoằng đương Phật Pháp tại Na Uy nói riêng và khắp Châu Âu nói 
chung. Phật giáo VN tại Na Uy đang từng bước phát triển và hòa 
nhập vào xã hội của đất nước ở miền Bắc Âu châu này. 


Giống như các quốc gia Tây phương khác, Na Uy đã trải qua một 
thời kỳ thay đổi và biến chuyên, mất đi những gì trước kia của nó 
kê từ khi tôn giáo, triết học và các nền văn hóa khác được đưa vào. 
Nhưng sự biến đổi này đã đến lúc chấm dứt. Hay nói khác hơn, sự 
đam mê và tận hưởng vật chất đã dần dần rơi vào lãng quên và hầu 
hết giới trẻ Na Uy ngày nay đang bắt đầu tìm về giá trị tỉnh thần và 
đạo đức của các tôn giáo để làm nên tảng cho cuộc sống của họ. 
Trong sự đổi thay và phát triển mới này, Phật giáo là một tôn giáo 
đóng vai trò chủ đạo. 


(Theo Haarvard Lorentzens Newslefter, Sjovegan, Norway, 
02/1995) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 105 





14 PHẬT GIÁO TẠI NGA 


Nga (Liên Xô cũ), một quốc gia năm giữa ở hai châu: Âu và Á 
châu. Diện tích 22.4 triệu km”; dân số: 287,7 triệu người. Thủ đô 
Moscow. Mật độ dân cư: 8,6 người/kmẺ, Hiện nay, sau khi giải thể, 
15 nước cộng hòa Xô Viết XHCN đã trở thành các nước độc lập 
riêng rẽ. PG tại Nga được xem là tôn giáo lớn thứ ba đứng sau 
Chính Thống giáo và Hồi giáo. 

Nguồn gốc Phật giáo tại Nga 


Theo truyền thuyết, Phật giáo được truyền vào Nga vào khoảng giữa 
thế kỷ thứ nhất TL, trước tiên và chủ yêu là ở vùng Trung Á, những 
nơi nằm trên con đường tơ lụa nối liền giữa Đông và Tây. Lúc ấy PG 
được truyền đến Khoroza, rồi lan ra từ bờ biển LaspIen, biển Aral 
cho đến tận bờ biển Thái Bình Dương. Trong một địa bàn rộng lớn 
này, nhiều TTPG đã được xây dựng. Vào đầu thời kỳ Trung cổ, 
những thành phó lớn ở các vùng Trung Á đều có các tự viện PG. Các 
TTPG ở Koutcha và Khotan đều nồi tiếng từ lúc bấy giờ. Đã từng có 
nhiều cao tăng An Độ đã đến tận Khotan để sưu tầm lại những kinh 
sách PG quí hiếm đã mắt dấu tại Ấn Độ. 


Tuy nhiên, theo các tài liệu hiện có, thì những tăng sĩ truyền giáo 
người Tây Tạng và Mông Cổ đến Nga đầu tiên là vào bán thế kỷ 
thứ XVI, những nơi các ngài dừng chân đầu tiên là phía Đông của 
hồ Baikal, một vùng gần với biên giới Mông Cổ. Về sau, nơi này 
đã trở thành một trong những trung tâm PG lớn nhất ở Nga. 


Sau cuộc cách mạng tháng mười Nga (1917), người ta đã tiến hành 
nhiều công cuộc khai quật khảo cổ quan trọng ở Trung Á, nhờ đó đã 
phát hiện ra nhiều di tích lịch sử PG tại Nga như nhiều chùa chiền, 
tranh tượng.... Chẳng hạn, ở vùng Termez đã tìm thấy nhiều tượng 
Phật bằng đá, thuộc trường phái nghệ thuật Gandhara, những di tích 
của một ngôi chùa với những tượng sư tử bằng đồng đen. Ở thung 
lũng sông Tchou, phía Bắc Kingizie có rất nhiều di tích chùa và 


106 Thích Nguyên Tạng 





tranh tượng Phật. Tại thành phố cô DJoul, đã phát hiện ra một tu viện 
lớn với nhiều thiền thất nhỏ dành cho các thiền sinh tu tập.... Ở phía 
Bắc thành phố Barramalia, thuộc nước cộng hòa Xô Viết 
Turkmenistan, các nhà khảo cô đã khai quật một đền thờ Phật và một 
bình đồ gốm có nhiều hoa văn PG và trong bình có nhiều tượng Phật 
nhỏ bằng đá. 

Những năm gần đây, người ta lại phát hiện thêm nhiều TTPG nằm 
ở Seniretchié tại thành phố cổ Krasnoretchenskoie và miền Nam 
nước cộng hòa Tadjikistan và ở thung lũng Ferghara thuộc miễn 
Nam nước cộng hòa Tadjikistan. Đặc biệt, gân đây, các nhà khảo 
cổ học đã phát hiện trong những vùng này có đến hai mươi văn 
kiện cô PG viết bằng chữ Brahmi và chữ Kharoshiti. 


Tất cả những phát hiện trên chứng tỏ PG đã có mặt tại Nga vào 
giữa thế kỷ thứ nhất TL và đã có một địa bàn hoạt động PG rộng 
lớn ở vùng Trung Á. Mặc dù, PG được truyền vào Nga ở một thời 
điểm xa xưa như vậy, nhưng tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời 
sông tỉnh thần của dân tộc Nga chỉ mới bắt đầu vào khoảng thê kỷ 
thứ XVII. 

Giới trí thức Nga và Phát giáo 

Sự quan tâm đến PG tại Nga sớm hơn các nước phương Tây, vì các 
quôc gia láng giềng ở phía Đông và phía Nam của nước này có một 
truyền thống PG rất thịnh hành. Thật khó xác định được thời điểm 
chính thức là nó bắt đầu từ lúc nào, nhưng người ta biết rằng vào 
năm 1876 Đại Đề Peter đã gởi một phái đoàn tăng sĩ đến Bắc Kinh 
đề nghiên cứu PG Trung Hoa và Tây Tạng. Sau đó, phái đoàn này 
đã viết một cuốn sách nhỏ về cuộc đời của Đức Phật bằng tiếng 
Nga. Nhà sử học nỗi tiếng người Nga G. Miller cũng nghiên cứu vệ 
PG. Trong thời kỳ này người ta thấy có những tác phẩm giá trị về 
vũ trụ quan PG, hình ảnh và lỗi sống ở các tu viện PG, tiêu sử của 
Thái Tử Tất Đạt Đa, cuộc đời tu đạo và hành đạo của Đức Phật 
Thích Ca, tất cả các tài liệu trên được viết bởi viện sĩ hàn lâm Nga 
Palas. 


Nền tảng của việc nghiên cứu PG tại Nga được đặt trên một mô 
hình bởi viện sĩ hàn lâm Vasily Vasiliyey, một trong những đại 
diện xuất sắc nhất của phong trào nghiên cứu tư tưởng Đông 
Phương. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 107 





Ông Vasily Vasiliyey, con của một giáo sĩ, sanh ngày 20 tháng 2 năm 
1818 tại Nizhlm Novgorod. Năm l6 tuổi ông theo học ngành Đông 
Phương thuộc khoa triết tại đại học Kazan; ở đây ông học tiếng Mông 
Cô. Theo lời khuyên của thầy, Kovalevsky, ông chọn môn Ý thức hệ 
Đông Phương, đặc biệt là PG, một môn học mà lúc đó hoàn toàn chưa 
được khai phá. Năm 19 tuổi, ông bảo vệ thành công luận án cao học 
với chủ đề là “Tỉnh thần những tác phẩm PG của Altan Gerala”. 


Làm việc không mệt mỏi, ông Vasiliyey đã sưu tập được nhiều tài 
liệu PG Tây Tạng, Ấn Độ và Trung Hoa. Ông đã mang về Nga toàn 
bộ kinh sách PG bằng tiếng Trung Hoa được dịch rút gọn và tu chỉnh 
cũng như những trích dẫn từ vô số sách về triết học và lịch sử Trung 
Hoa và Tây Tạng. Năm 1855, ông đến St. Petersburg, ông đã bảo vệ 
thành công luận án tiễn sĩ “Nẵn tảng triết học của Phật giáo”. Ông 
được bầu làm viện sĩ thông tấn và không lâu trước khi qua đời ông 
được chọn làm viện sĩ hàn lâm khoa học Nga. Ông mất ngày 27 
tháng 4 năm 1900 tại St. Petersburg, hưởng thọ 82 tuổi. Những tác 
phẩm Phật học nồi tiếng của ông gôm có “Phật giáo, nguyên lý, lịch 
sử và văn chương”, “Tự điển Phật Học Makhavjutpatti”; “Giảng 
luận về các trường phái văn chương Phật giáo”; “Lịch sử Phật giáo 
Tây Tạng”, “Lịch sử Phật giáo Án Độ”, đặc biệt là “Phương pháp 
nghiên cứu PŒ” v.v..., trong tác phẩm này ông đã đưa ra hình thức 
ngắn gọn, về cách nhìn của ông đối với PG và những phương pháp 
nghiên cứu Phật học, chứa đựng những ý tưởng mới, những giả 
thuyết táo bạo, và cách giải thích độc đáo. Nó làm nền tảng cho việc 
nghiên cứu khoa học về Phật giáo tại châu Âu về sau này. 


Ivan Minayev, học trò ông Vasiliyey tiếp tục công việc của thầy 
mình. Ông học tại đại học St. Petersburg, khoa ngôn ngữ Đông 
Phương. Ông rất quan tâm đến hệ thống tôn giáo và triết lý PG. 
Khác với những nhà khoa học trước, ông chỉ chú trọng nghiên cứu 
Phật giáo Nam truyền, ông là học giả đầu tiên người đứng ra được 
gọi là người sáng lập xu hướng mới trong việc nghiên cứu PG Nam 
truyền tại Nga. Ông dành hết thời gian và công sức vào việc nghiên 
cứu tất cả những di tích và văn chương cổ của PG Nam tông trong 
tiếng Pali và cả Sanskrit và những ngôn ngữ Ấn hiện đại. Năm 1862, 
sau khi tốt nghiệp đại học, ông ra nước ngoài để nghiên cứu PG. 
Trong năm năm làm việc tại viện bảo tàng Luân Đôn, thư viện Bá 
Linh (Đức quốc), thư viện Pa-ri để nghiên cứu kinh điển viết bằng 


108 Thích Nguyên Tạng 





tiếng Pali. Ông quan tâm đến lịch sử ngôn ngữ và truyền thuyết dân 
gian PG Ấn độ. Bằng việc nghiên cứu này, ông Minayey có được sự 
nhận định sâu sắc hơn về hệ thống triết lý tôn giáo phức tạp này. 
Ông mất ở tuổi 49 và để lại hơn 130 tác phẩm. Ông được xem là một 
trong những người Nga đầu tiên thu hút sự chú ý của các nhà khoa 
học Nga và phương Tây vào hệ thống triết lý PG. 


Sergei Oldenburg (1863-1934) là một nhà Đông phương học nổi 
tiếng khắp thế giới, đã dành hết cuộc của mình vào việc nghiên cứu 
lịch sử, nghệ thuật và văn học PG. Ông học tiếng Ba Tư và SanskrIt 
tại khoa ngôn ngữ Đông phương thuộc đại học Št. Petersburg. Năm 
1894 ông bảo vệ luận án cao học về đề tài các truyền thuyết Phật 
giáo. Kiến thức rộng về dân ca Ấn giúp ông hiểu rõ ý nghĩa những 
hình ảnh được khắc trên bảo tháp Eharhut và trên các bia đá 
Borobodura tại Java. Năm 1897 ông bắt đầu in một loạt các tác 
phẩm triết lý và Phật học của cả Phật giáo Bắc và Nam truyền với 
sự góp sức của các nhà Phật học nổi tiếng khắp thế giới do chính 
ông đứng đầu, tổng cộng ấn hành được hơn 30 bộ sách. Với thành 
tích đóng góp của ông, Oldenburg được bầu làm hội viên danh dự 
Hội châu Á của hoàng gia Anh, Hội châu Á của Pháp. Chủ tịch 
danh dự hội nghiên cứu văn học Phật giáo tại Heidelberg. Viện sĩ 
thông tấn viện hàn lâm Bá linh và Gottingen và hội viên danh dự 
của viện khảo cô Ấn Độ. Vào những năm cuối đời viện SĨ 
Oldenburg làm giám đốc viện nghiên cứu Đông phương của viện 
hàn lâm khoa học Liên Xô. 


Eyodor Ippolitovich Shcherbatskoy (1866-1942), một nhà Phật học 
Nga lừng danh trên thế giới, sáng lập viên và làm viện trưởng ‹ đầu tiên 
Viện Văn Hóa Phật giáo (Institute of Buddhist Culture). Ông học 
ngành lịch sử triết học tại đại học St. Petersburg. Năm 1910, ông đến 
Ấn Độ để tiếp tục nghiên cứu về PG. Ông viếng thăm Bombay, 
Culcutta, Benares và những thánh tích khác. Một trong những tham 
vọng của ông là khám phá các thư viện Ấn Độ và Tây Tạng, đề lục tìm 
các bản kinh cổ nguyên gôc tiếng Sanskrit đã bị thất lạc. Kết quả, ông 
đã biên soạn một tác phẩm nôi tiếng là Ló-gích học Phật giáo 
(Buddhist Logic, gồm hai quyền, dày hơn 1000 trang, do Viện Hàn 
Lâm Khoa Học Xô Viết xuất bản lần đầu tiên vào năm 1930 và tái bản 
năm 1963, bộ sách này có lưu hành tại VN nhưng chưa được chuyển 
ngữ), nó được xem là đỉnh cao của sự phát triển lâu dài của triết học 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 109 





PG Ấn và độc lập với luận lý Hy Lạp. Người dân Ấn biết ơn ông vÌ sự 
đóng góp to lớn của ông trong việc phát triển tư tưởng triết học Ấn. 
Không một cuốn sách PG hiện tại nào mà không nhắc đến tên tuổi của 
ông. Ông là hội viên danh dự của Hội nghiên cứu PG ở Anh, Pháp, 
Đức.... Và là viện sĩ thông tấn viện hàn lâm Gottingen. Ông tạ thế vào 
năm 1944. 


Một nhà Phật học Nga nỗi tiếng khác và cũng là người học trò thân 
tín và xuất sắc nhất của Giáo sư FE. I. Shcherbatskoy, là tiến sĩ 
Eugene Obermiller (1901-1935), sáng lập viên Trường Ấn Độ học 
và Phật học Nga và có công rất lớn trong việc làm lớn mạnh hạt 
giống bồ đề trên đất nước Nga. Tiếc thay, ông đã bệnh nặng và qua 
đời ở tuổi 46, để lại phía sau mình gần 20 tác phẩm và dịch phâm 
Phật học. 


Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Phật học được 
biết đến ở Nga là ông Yury Roerich, người nhận được sự giáo dục 
tại Nga và hoàn tất tại London, Paris và Mỹ. Ông dành nhiều năm ở 
Mông Cô, Trung Hoa, Tây Tạng, Tích Lan, Nepal, Miễn Điện và 
Ấn Độ đề chiêm bái thánh tích và nghiên cứu PG. Ông thông thạo 
sáu thứ tiếng ở châu Á và bốn ngôn ngữ khác ở châu Âu và sở hữu 
một vốn kiến thức bách khoa về lịch sử, triết học, luận lý học, đạo 
đức học, văn chương và nghệ thuật PG. Ông đã phiên dịch và xuất 
bản quyền kinh Pháp Cú bằng tiếng Nga. Ông đã đột ngột qua đời 
vào năm 1960. 


Các tổ chức hoằng pháp tại Nga 


Năm 1741, hai tu viện PG được xây dựng và được nữ hoàng Nga 
Elizabeth Petrovna chính thức công nhận Giáo Hội Phật giáo Nga 
(Russian Buddhist Church), đây là bước chuyền mình quan trọng 
cuối cùng của PG Nga trong một quốc gia sắp bước qua thời hiện 
đại. 


Năm 1895, Thượng tọa Agvan Dorzhiev, khai sơn một tu viện ở Št. 
Petersburg, ngài là một người có công gìn giữ truyền thống tông 
phái Hoàng Mạo (một tông phái theo truyền thống PG Tây Tạng) 
và nghiên cứu PG nghiêm mật. Ngài sinh năm 1854 trong một gia 
đình theo Đạo Phật tại Khara Shibin. Ngài đã đến Tây Tạng để xuất 
gia tu học và trở thành một tăng sĩ nồi tiếng. Sau khi tốt nghiệp tiễn 
sĩ Phật học tại Đại học Gormang và được chỉ định làm cô vấn việc 


110 Thích Nguyên Tạng 





học cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Sau nhiều năm tu học và làm 
VIỆC tại Tây Tạng, ngài trở về Nga và bắt đầu thực hiện công tác 
truyền giáo của mình, ngài bắt tay cải cách và phát triển PG tại 
Buryatia, Kalmykia và Volga. Đầu thế kỷ 20, TT Dorzhiev nhận 
thấy đời sống tu viện suy thoái nghiêm trọng. Trong nỗ lực nâng 
cao phẩm chất cho hàng xuất gia, ngài đã cho xây dựng thêm nhiều 
tu viện mới, nhận nhiều người vào tu và tô chức lễ truyền giới cho 
họ. Năm 1909, ngài khởi công xây dựng một tu viện lớn với sự 
tham gia tận tụy của hai Phật tử Nga, là Vasilyevich Baranovslay, 
một kiến trúc sư nổi tiếng và họa sĩ Nicholas Roerich. Đến năm 
1915, tu viện đã hoàn thành và nó đã trở thành một tu viện PG tầm 
cỡ đầu tiên tại châu Âu. 

Rồi cuộc cách mạng tháng mười xảy ra, mọi hoạt động Phật sự đều 
bị ngưng lại. Thập niên hai mươi là thời kỳ yên tĩnh của PG Nga. 
Chùa Leningrad chậm chạp phục hồi. Năm 1929, 7ô; Truyền Giáo 
Mông - Tạng (Trbetan - Mongolian Mission) được thành lập. Dưới 
sự lãnh đạo của TT Dorzhiev, nhiều tự viện đã được xây dựng. 
Tháng 1 năm 1927, Hội Nghị Phật giáo Xô Viết (Congress of 
Soviet Buddhists) được tô chức tại Mát-xcơ-va. 


Một người có công lớn phục hồi lại PG Nga là nhà Phật học 
George Nicholas Roerich trở về từ Ấn Độ. Roerich là một chuyên 
gia nghiên cứu về PG Tây Tạng và Mông Cổ, được chỉ định làm 
khoa trưởng Phật học thuộc Viện Đông phương tại Mát-xcơ-va. Tại 
đây ông đã tạo ra làn sóng mới về nghiên cứu Phật học. Từ năm 
1958, Roerich gặp nhà Phật học Dandaron và hai người đã hợp tác, 
các kinh Phật bắt đầu được phiên dịch trở lại và các bài báo lại xuất 
hiện trên các tờ chuyên khảo về nghiên cứu triết học PG. Năm 
1960 ông Roerich còn tổ chức in ấn kinh sách và tổ chức một hội 
nghị họp mặt các nhà Phật học Nga. Đặc biệt, ông kết hợp với tiền 
sĩ G. P. Malalasekera (sáng lập viên /Jô¡ Liên hữu PG Quốc Tế 
(The World Fellowship of Buddhists), là đại sứ Tích Lan tại Liên 
Xô lúc bấy giờ) để ấn hành bản dịch Kinh Pháp Cú tiếng Nga. 
Cuốn sách được tung ra rộng rãi và đó là một thành công lớn của 
Roerich. Ông mất vào ngày 21 tháng 5 năm 1960 ở tuổi 58 vì bệnh 
nhồi máu cơ tim. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới TII 





Cuối thập niên năm mươi, một phong trào truyền bá khác xảy ra ở 
Nga. Đó là các tác phẩm giáo lý tiếng Nga được quay rô-nê-ô và 
phát hành dưới hình thức phổ biến nội bộ. Rồi cuối thập niên 60 
những tác phẩm thiền của tiến sĩ D. T. Suzuki, Alan Watts; những 
sách về PG Tây Tạng W. Y. Evan Wets, Alexandra David Neel và 
Lạt Ma Govinda bắt đầu phố biến ở Nga. Đầu thập niên 70 thì 
phong trào học Phật ở Nga tuy âm thầm nhưng rất mạnh và có một 
số ít tăng sĩ nước ngoài đến Nga để thuyết giảng. 


Đầu năm 1985, với không khí cải cách và đổi mới, một dòng người 
Nga kéo đến Buryatia để nghiên cứu PG. Năm 1987, Đức Đạt Lai 
Lạt Ma ghé sang Leningrad trên đường đến Mông Cổ. Năm 1989, 
TT Bakula Rinpoche là một đại sứ Ân Độ tại Mông Cổ đã đến diễn 
thuyết tại Mátxcơva. Từ năm 1989 đến nay, đã có nhiều cuộc tiếp 
xúc giữa Phật tử Nga và các hội đoàn PG phương Tây và Hoa Kỳ, 
tất cả các pháp sư đã quan tâm và thường xuyên đến hoằng pháp tại 
Nga. Trong số này có cả những tăng sĩ người Việt, đó là thiền sư 
Nhất Hạnh, HT Minh Tâm, TT. Như Điền. 


Hiện nay có khoảng 300 ngàn người Việt định cư tại Nga (di cư 
đến Nga nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng khởi điểm là vào giữa 
những năm năm mươi của thế kỷ này) và một ngôi chùa Việt là 
chùa Phật giáo Thảo Đường, do TT. Như Điền thành lập, địa chỉ 
liên lạc và giúp đỡ là: Mrs. Malkhanova Inna, Thiện Xuân, Thiện 
Mẫn, Leninsky Prospekt 144-4-8, 117526, Moscow, Russia. 
Tel/Fax: 7.096.434 01 13. 


Tháng § năm 1992, Đức Dalai Lama viếng thăm chính thức Nga. 
Tại Buryatia và Kalmykia, ngài đã truyền giới sadi cho 30 người 
Nga và cụ túc giới cho l3 tăng sĩ Nga, tổ chức khóa tu ngắn ngày 
cho hàng ngàn tín đồ Nga và làm lễ đặt đá xây dựng hai tu viện cỡ 
lớn. Đặc biệt cuối chuyến viếng thăm là đã nói chuyện tại Đại học 
Mátxcơva. 


Đến ngày 23 tháng 4 năm 1993, TT. George Churinoff, một thiền 
sư người Mỹ, đã tô chức chuyên hoằng pháp ba tháng tại Nga, kết 
quả có rất nhiều người theo quy y sau khi nghe bài pháp của ngài là 
“Những cơ sở khoa học về PG và sự thích ứng của nó với sự phát 
triển kinh tế xã hội tại Nơa sau thời cộng sản”. 


112 Thích Nguyên Tạng 








Chùa TH Dzong, ngoại ô thủ đô Moscow 


Một thế hệ mới các học giả Phật học Nga xuất hiện ở St. 
Petersburg, trong đó nhiều người đã đi tu và nhiều người khác làm 
công tác nghiên cứu và dịch thuật. Đáng chú ý nhất là bản dịch 
kinh Pháp Hoa ra tiếng Nga của giáo sư Alexander Ignatovich vừa 
hoàn thành năm 1996. 


Sự kiện mới đây có ý nghĩa nhất, năm 1989, chính quyền địa 
phương đã trả lại ngôi chùa Leningrad cho cộng đồng Phật tử thành 
phố. Trong thập niên sáu mươi ngôi chùa này được dùng như cơ sở 
thí nghiệm của Viện Động vật học Leningrad. Tuy nhiên, năm 
1970, nó được công nhận như là một công trình kiến trúc cổ quan 
trọng của thành phố và được chuyên sang sở hữu nhà nước. Tháng 
9 năm 1990, Đại đức Tenzin Khetsun Samayev, một tăng sĩ trẻ 
người Nga được mời làm trụ trì. 


Bước vào ngôi chánh điện thờ Phật, người ta ngạc nhiên bởi những 
cách trang trí mang màu sắc của PG. Những cánh hoa sen bằng kim 
loại ở những bệ cột cầm thạch đỏ sậm ở vòm công, đà cửa gố khắc, 
những hoa văn sặc sỡ cao khó chạm đến ở những đỉnh cột.... Tuy 
nhiên ấn tượng nổi bật nhất là sự bỏ hoang không được sửa chữa. 
Cái giàn thô kệch nhô ra những trần nhà nguy hiểm. Lớp sơn vàng 
và xám của văn phòng, phết đại lên những màu sắc Tây Tạng sống 
động, bị bong tróc đi. Cùng với vị sư trụ trì Samayev và I8 tăng sĩ 
trẻ Nga, trong bộ y đỏ tươi của họ là những dấu hiệu duy nhất của 
sự ấm áp dễ chịu, và hình ảnh đó như nhắc lại cho mọi người nhớ 
đến một nước Nga từng có một truyền thống hào hùng về truyền 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 115 





thống truyền bá và nghiên cứu Phật học ngang hàng với bất cứ nơi 
nào trên thế giới và hôm nay, mọi người lại có quyền lạc quan về 
một tương lai xán lạn cho PG trên toàn cõi đất nước Nga. 


Tổng hợp từ các tài liệu: 
- Buddhist for Peace, Mongolia, tháng 05/1988 
- Mandala.Journal, USA, tháng 07/1993 


- Wakening oƒ the West, USA, 1994 
- Religion im the Soviet Republics, USA, 199] 


114 Thích Nguyên Tạng 





IẤ[L PHẬT GIÁO TẠI NHẬT BẢN 


Nuạt Bản (Japan) một quốc gia nằm phía đông châu Á. Diện tích 
377.688km?. Dân số 123.460.000 người. Mật độ dân cư: 331,7 
người/km”. Dân số dưới 15 tuổi: 18,5%. Tuổi thọ trung bình: 78,5 
tuổi. Trình độ văn hóa cấp ba: 30,1%. Thể chế chính trị: Quân chủ 
đại nghị (Constitutional Monarchy). Nguyên. thủ quốc gia: Vua 
Akihito. Ngôn ngữ chính: tiếng Nhật. Đơn vị tiền tệ: đồng yen. Thu 
nhập bình quân đầu người: 15.260 đô la. PG và Thần Đạo (Shinto) 
là hai tôn giáo chính ở Nhật. Những tôn giáo nhỏ khác là Ky Tô 
giáo, Tin Lành giáo và Chính Thống giáo. 

Phật giáo Nhật, thời kỳ hình thành (538-794): 


Theo biên niên sử của Nhật Bản, PG chính thức được truyền đến 
Nhật từ Triều Tiên (Korea) vào năm 552 TL (có chỗ ghi nhận là năm 
538). Lúc bấy giờ vua nước Bách Tế (Triều Tiên) đã gởi một phái 
đoàn truyền giáo đến Nhật. Phái đoàn này đã được nhà vua Nhật Bản 
tiếp đón một cách nông hậu và phái đoàn đã dâng lên cho đức vua 
một tượng Phật bằng vàng, một vài quyền kinh, cờ lộng, chuông, 
mỖ... 


Tuy nhiên, PG chỉ thực sự cắm rễ và lan tỏa tại Nhật là trong thời 
kỳ nhiếp chánh của Hoàng Thái Hậu Suiko. Người kế vị của bà, 
Thánh Đức Thái Tử (Shotoku, 574-622) được xem là sơ tô (FIrst 
Real Founder) của PGNB. Thánh Đức Thái Tử vâng lời mẫu hậu 
Suiko đã cất công nghiên cứu và tuyên giảng ba bộ Kinh Đại Thừa 
cho dân chúng Nhật, về sau những bài giảng này được viết thành 
một bộ luận rất giá trị. Sau khi lên ngôi Thái tử Shotoku đã ban 
hành ngay một chiếu chỉ rằng: “Toàn dân Nhật Bản phải kính 
ngưỡng và thọ trì Phật Pháp”. Ông đã cho xây chùa chiền trên 
khắp đất nước. Một trong những ngôi chùa nổi tiếng thời ấy, nay 
vẫn còn là chùa Pháp Long (Horyji). Chùa này do chính Thái tử 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 115 





Shotoku đứng ra xây dựng vào năm 607 và được xem là ngôi chùa 
gỗ có tuôi thọ lâu nhất trên thế giới. 


Phật giáo Nhật, thời kỳ phát triển (Heian/Bình An/ 794-1184) 


Trong triều đại Nại Lương (Nara, 710-194) qua sự ủng hộ Phật 
Pháp của Hoàng đề Thánh Võ (Shomu, 701-756, vị vua thứ 45 của 
Nhật) PG đã trở thành quốc giáo của xứ sở này. Năm 741, vua 
Thánh Võ đã ban hành một quốc lệnh rằng mỗi làng và mỗi tỉnh 
phải xây dựng một ngôi chùa và dân chúng phải thành tâm thọ trì 
Phật Pháp. Đề làm gương cho mọi người, chính vua Thánh Võ đã 
đích thân xây chùa Đông Đại (Toda) tại kinh đô vào cuối năm 741, 
đây là ngôi tổ đình của tông phái Hoa Nghiêm với pho tượng Phật 
Tỳ Lô Xá Na (Vairocana) khổng lồ được tôn thờ bên trong chánh 
điện. Cũng trong thời kỳ Nara này, có sáu tông phái PG được 
truyền đến Nhật từ Trung Hoa và phong trào nghiên cứu và tu Phật 
tại Nhật đã bắt đầu. 


Sáu Tông phái PG đến từ Trung Hoa trong thời đại Nại Lương 
(Nara, 710-194): 


1. Luật Tông (Ritsu): là một trong mười ba Tông Phái PG (TPPG) 
chính của Trung Hoa. Tông này theo khuynh hướng bảo thủ giống 
như truyền thống ở các nước ở Nam Á, được ngài Đạo Tuyên (Tao- 
hsuan, 596-667) dựa vào bộ Đại Thừa Luật (Mahayana Vinaya) mà 
thành lập vào thời đại nhà Đường. Chủ trương của tông là nghiêm 
trì giới luật để tiễn đến Phật quả. Tông này được ngài Giám Chân 
(Ganjin) giới thiệu đến Nhật vào năm 754. 


2. Câu Xá Tông (Kusha): Cũng là một tông phái bảo thủ, lấy Luận 
A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma) làm chỗ nương tựa chính. Đó là một 


bộ luận nỗi tiếng của ngài Thế Thân (Vasubandu). 





3. Thành Thật Tông (Jojitsu): Tông này dựa vào giáo lý tánh không 
(non-substantiality) của Luận Thành Thật (Satyasiddhi) mà thành 
lập. 


4. Tam Luận Tông (Sanron): phát xuất từ phái Trung Quán ở Ấn 
Độ, một trường phái phát triển của Đại sư Long Thọ (Nararjuna). 
Giáo lý tông này cũng nhân mạnh đến tự tánh không của vạn pháp. 
Như tên gọi của tông này, Tam Luận, tức là dựa vào ba bộ luận 
chính, Trung Quán Luận (Madhyamika), Thập Nhị Môn Luận 





116 Thích Nguyên Tạng 





(Dvadasamuka Sastra) của ngài Long Thọ, và Bách luận (Shata 
sastra) của ngài Thánh Thiên (Aryadeva). 


5. Pháp Tướng Tông (Hosso): bắt nguồn từ trường phái Yoga của 
An Độ, một TPPG phát triên có mặt từ năm 167 TL tại Án. 


6. Hoa Nghiêm Tông (Kcgon): dựa vào Kinh Hoa Nghiêm 
(Avatamsaka) đê lập tông. Chủ trương của phái tôn thờ và thực 
hành pháp hạnh của đức Phật Tỳ Lô Xá Na. 


Tất cả sáu tông phái trên đều có nhiều hành giả, học giả theo đuôi 
học hỏi và hành trì, nhưng tâm ảnh hưởng của nó chỉ giới hạn trong 
giới xuât gia mà không mở rộng ra bên ngoài. 

Phật giáo Nhật, thời kỳ Kiếm Thương (Kamakural 185-1333) 


Đây là thời kỳ khủng hoảng, vì cả nước bị đe dọa trầm trọng bởi 
tàn phá khốc liệt từ sự phân hóa nội bộ và bạo lực dưới những tổ 
chức quân sự được thành lập năm 1185 của bộ tộc Minamoto, 
ngoại ô Kyoto. Bầu không khí mới này đã làm cho việc tu tập và 
nghiên cứu Phật Đà bị khựng lại một lúc lâu. Tuy nhiên, cuối cùng 
mọi việc cũng đâu vào đấy và PG vẫn tiếp tục công việc của mình. 


Nếu trong triều đại Bình An (Heian, 794-1185) hai tông phái khác 
được vào Nhật Bản là Thiên Thai Tông (Tendai) và Chân Ngôn 
Tông (Shingon). Hai tông phái này có một hệ thống giáo lý sâu 
nhiệm và độc đáo, lập tức chinh phục và được ủng hộ một cách 
nhiệt thành của quần chúng Nhật, nhất là tầng lớp quý tộc, thì đầu 
triều đại Kiếm Thương (Kamukura, 1185-1333), hai phái khác, 
Nhật Liên Tông (Nichiren) và Tịnh Độ Tông (Jodo) cũng lần lượt 
xuất hiện và được truyền bá rộng rãi trên toàn nước Nhật. 


Như vậy, cho đến thế kỷ mười ba, tất cả những tông phái 
(sect/shù/tsung) chính đêu có mặt tại Nhật, bao gôm Thiên Tông, 
Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, Nhật Liên 
Tông. 


*Thiền Tông (Zen Sec£): là một tông phái đặc biệt của PG Nhật. 
Thiền bắt nguồn từ thời Phật Thích Ca, rồi được Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
(Bodhidharma, con của vua Chí Cương, thuộc dòng Sát Đề Lợi, 
nước Quốc Hương, Nam Thiên Trúc, vùng Cao nguyên Dekkan, 
miền Nam Ấn Độ. Ngài là Tổ sư thiền tông đời thứ 2§ của Ấn Ðộ). 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 117 





Năm 480 vâng lời Thầy, ngài đến Trung Hoa để truyền bá pháp 
môn thiền. Ở Trung Hoa lúc đầu thiền bị ảnh hưởng mạnh mẽ của 
đạo Lão và Không. Thiền chỉ độc lập và nổi tiếng từ thế kỷ thứ bảy 
và đã trở thành một tông phái chính cho tới ngày nay tại Trung 
Hoa. 


Thiền được giới thiệu đến Nhật vào khoảng thế kỷ thứ IX từ Trung Hoa 
qua hai thiền phái Lâm Tế và Tào Động, cả hai phái này đều ảnh hưởng 
sâu sắc tư tưởng của Lục Tổ Huệ Năng ở thế kỷ thứ 8. Hiện nay ở Nhật 
có ba Thiền phái như sau: 


*Thiền Lâm Tế (Rinzai Secf): do công khai sáng của thiền sư 
người Nhật Vinh Tây (Eisai, 1141-1215). Ngài xuất gia từ năm 
mười ba tuổi ở chùa An Dưỡng (Annyo) ở Kibitsu. Ngài đã tìm 
đường đến Trung Hoa để học đạo trong hai lần, vào những năm 
1168 và 1187. Lần sau cùng ngài về đến Nhật vào năm 1191 và 
thành lập chùa Shofuku ở Hakata. Ngôi chùa này được xem là thiền 
viện đầu tiên trên đất nước này. Năm 1215, triều đình Nhật xây 
dựng chùa Kiến Nhân (Kemnin-ji) tại Kyoto, ngài được thỉnh về 
làm chứng minh đạo sư cho ngôi già lam này. Ngài cũng được xem 
là người có công trong văn hóa uông trà của Nhật, ngài đã mang 
giông trà từ Trung Hoa về trồng ở Nhật. Vị thiền sư nổi tiếng của 
thiền phái này về sau là ngài Bạch Ân (Hakui Ekaku, 1685-1786) 
với những tác phẩm đề đời. Ngày nay ở Nhật có 14 chi phái thuộc 
dòng thiền này, tuy không hợp nhất về tổ chức, nhưng vẫn theo 
đuôi lý tưởng ban đầu của tổ sư Vinh Tây. 


*Thiền Tào Động (Soto/Tsao-tung): là một trong năm thiền phái 
chính của Trung Hoa và là một trong mười ba tông phái chính của 
PGNB. Đây là một thiền phái kiểu mẫu như để so sánh với thiền 
Lâm Tế, cuối cùng nó dường như phổ biến hơn những thiền phái 
khác ở Nhật. Nếu Lâm tế thích ứng với giới thượng lưu trí thức, thì 
Tào Động lại gần gũi với tầng lớp bình dân. Thiền Tào Động được 
thiền sư Đạo Nguyên (Dogen, 1200-1253) khai sáng. Đạo Nguyên 
vốn là đệ tử của ngài Vinh Tây, sau đó ông sang Trung Hoa du học 
và trở về Nhật Bản xây dựng thiền phái này. Người kế thừa và làm 
lớn mạnh dòng thiền này là thiền sư Suzuki Shosan (1579-1653). 
Hiện nay ngôi già lam chính của thiền phái này là chùa Tổng Trì 


118 Thích Nguyên Tạng 





(Soji-ji) ở Yokohama do thiền sư Hành Cơ (Gyogi, 666-749) tạo 
dựng năm 1321. 


*Thiền Hoàng Bá (Obaku sect): đây là thiền phái thứ ba của 
người Nhật, có tầm ảnh hưởng ít hơn hai thiền phái trên, do thiền 
sư người Trung Hoa Ấn Nguyên (Yin-Yuan, 1592-1673) khai sáng. 
Sau nhiều năm tu học tại quê nhà, ông đến Nhật Bản đề hoằng pháp 
vào năm 1654 và tiến hành thành lập thiền phái này tại chùa Vạn 
Phước (Mampuku-ji) ở tỉnh Yamato. Ông đã được vua Nhật ban 
cho danh hiệu là Quốc sư (Daiko-Fusho-Kokushi), ông đã để lại 
nhiều tác phẩm có giá trị. Hiện tại có hơn 600 ngôi chùa là chi 
nhánh của thiền phái này. 

Nhìn chung cả ba thiền phái trên đã phát triển mạnh ở Nhật và có 
tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống của người dân Nhật. Cả ba 
đều có nhiều trường đại học, nhà xuất bản kinh sách riêng, cơ quan 
từ thiện... Không những thế, thiền đã ăn sâu vào tiềm thức của 
người Nhật, thiền đã đi vào hoa, vào trà, vào nếp sống, nếp nghĩ 
của người dân và cuối cùng nó nâng lên thành Đạo, Trà đạo, Hoa 
đạo... Bản chất khiêm hạ mà sắc bén, từ ái mà quật cường của 
người Nhật được cả thế giới ngưỡng mộ đều là kết quả từ sự thực 
nghiệm thiền định cả. 


*Tịnh Độ Tông (Jodo/Pureland Sec©: đây là một tông phái rất 
phô biến ở các quốc gia Bắc phương PG, có nguồn gốc từ thế kỷ 
thứ II TL tại Ấn Độ. Tông này dựa vào giáo lý của kinh Vô Lượng 
Thọ (Sukhavativyuha) và kinh A Di Đà (Amitabha-sutra). Cả hai 
bộ kinh này đều mô tả về một cõi giới ở phía Tây, nơi những hành 
giả tu tập theo tông này sẽ tái sinh sau khi bỏ báo thân ở cõi Ta Bà 
như là một kết quả từ niềm tín tâm nơi Đức Phật A Di Đà và tu tập 
nhiều thiện nghiệp. Vị tông chủ của phái này là Đức Phật A Di Đà 
hay Đức Phật có ánh sáng vô lượng (unlimited light Buddha). Tịnh 
độ tông được truyền đến Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ sáu với 
sự thiết lập của ngài Pháp Nhiên (Honen, 1133-1212). Ngài Pháp 
Nhiên đã công khai hóa pháp môn tịnh độ vào năm 1175 ở Kyoto. 
Sau đó nó đã phát triên mạnh mẽ và nhanh chóng thích nghỉ với xã 
hội Nhật, kết quả là có năm chỉ phái tịnh độ xuất hiện từ thế kỷ thứ 
X đến thế kỷ thứ XIII, bao gồm Dung Thông Niệm Phật Tông 
(Yùzù-nembutsu) do ngài Lương Nhẫn (Ryonin, 1073-1132) thành 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 119 





lập; ngài Thân Loan (Shimnran, 1173-1263) với Tịnh Độ Chân Tông 
(Jòdo Shin); ngài Nhất Biến (Ippen, 1239-1289) với Thời Tông (1i 
secf)... Ngày nay, ở Nhật chỉ còn hai trong năm chi phái trên còn 
thịnh hành. Những ngôi chùa chính của tông phái này là chùa 
Chion ở Kyoto và chùa ZoJo ở Tokyo. Vào năm 1993, các tông 
phái tịnh độ này đã kết hợp để xây dựng một pho tượng A Di Đà 
cao 120m (xem bài về pho tượng này trên cùng trang web), đây là 
một trong công trình Phật sự vĩ đại của Phật giáo tại Nhật ở cuối 
thế kỷ hai mươi này. 


*Thiên Thai Tông (Tendaiï-shù): còn được gọi là Pháp Hoa Tông, 
được ngài Trí Khải (Chih-l, 538-597, thường được gọi là Thiên 
Thai Đại Sư) dựa vào giáo lý Pháp Hoa Kinh mà lập tông tại núi 
Thiên Thai. Trí Khải Đại sư là tác giả của trên ba mươi luận bản 
nỗi tiếng như Pháp Hoa Huyền Nghĩa (Fa-hua hsuan-tsan), Pháp 
Hoa Văn Cú (Fa-hua Wen Chu), Ma Ha Chỉ Quán (Mo-ho-chih- 
kuan)... Tông này được ngài Tối Trừng (Saicho, 767-822), truyền 
đến Nhật năm 805. Ngài Tối Trừng sinh năm 767 tại Omi (Nhật 
Bản), xuất gia năm 12 tuổi. Năm 804, ngài được triều đình Nhật 
gởi sang Trung Hoa để học Phật. Ngài đã tận dụng cơ hội này để 
học giáo nghĩa Thiên Thai dưới sự dẫn dắt của Dòsui, học thiền với 
Hsiao-jan... một năm sau ngài hồi hương và tiến hành lập tông này. 
Ngài viên tịch năm 822 ở tuổi 56, để lại phía sau mình một công 
trình nghiên cứu đồ sộ với một trăm sáu mươi tác phẩm các loại. 


*Nhật Liên Tông (Nichiren-shù): còn được gọi là Pháp Hoa Tông 
(Hokke-Sect); hay Nhật Liên Pháp Hoa Tông (Nichiren Hokke) 
được ngài Nhật Liên (Nichiren, 1222-1282) thành lập. Tông này 
lấy tư tưởng kinh Pháp Hoa làm chỗ nương tựa chính. Ngài Nhật 
Liên sinh năm 1221, con của một gia đình lao động ở Kaminato. 
Ngài xuất gia vào thuở thiếu thời. Lúc đầu học theo Chân Ngôn 
Tông, rồi Thiên Thai Tông. Cuối cùng ngài kết luận rằng chỉ kinh 
Pháp Hoa (Saddharmapundarika-Sutra/The Lotus of the Good 
Law) mới là cứu cánh và đưa đất nước Nhật bản ra khỏi cảnh khốn 
cùng. Hành giả theo tông này thường thọ trì kinh Pháp Hoa và 
niệm danh hiệu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 


Tông này có bốn ngôi chùa chính là chùa Bản Môn (Hommon-jI) 
xây dựng ở Tokyo năm 1291; chùa Diệu Hiện (Myòken-jI) xây 


120 Thích Nguyên Tạng 





dựng năm 1326 và chùa Bản Quốc (Honkoku-ji) xây dựng năm 
1263 ở Kamakura, đến năm 1345 thì được dời về Kyoto và chùa 
Pháp Hoa Kinh (Hokekyò-J1) xây dựng năm 1260 ở Nakayama. Sau 
thế chiến thứ nhất, tông này đã phát triên thêm nhiều tổ chức như 
Soka Gakkai, Rissho Koseikai, Reiyukai.. đều một lòng xiển 
dương giáo nghĩa của Pháp Hoa kinh. Riêng tổ chức PG Rissho 
Koseikal được đạo hữu Nikkyo Niwano thành lập vào tháng 3 năm 
1938, đến nay vẫn được xem là một trong những tổ chức PG rất 
mạnh tại Nhật với hơn 6 triệu hội viên trên khắp thế giới. Năm 
1997, hội này có mở một trang nhà để phổ biến giáo lý rất phong 
phú, địa chỉ vào xem là: 
http://www.mediagalxy.co.Jp/kose1⁄index1.html. 


*Chân Ngôn Tông (Shingon Secf): còn gọi là Mật Tông (Esoteric 
Sect) là một trong những TPPG chính ở Nhật, được Hoằng Pháp 
Đại Sư (Kobo Daishi, 774-835) thành lập ở Nhật vào năm 806. 
Ngài vốn có tên là Không Hải, sinh năm 774. Năm 15 tuổi ngài đến 
Nara để học chữ Hán, lịch sử, văn học và kinh điển PG. Sau khi so 
sánh Phật, Lão và Không, ngài chọn Phật để theo. Ngài xuất gia 
năm 20 tuổi với Đại sư Gònso. Năm 22 tuổi ngài thọ cụ túc giới ở 
chùa Đông Đại. Năm 31 tuổi (804) ngài được Thầy gởi đi Trung 
Hoa để học với sư Hui-Kuo (746-805). Năm 806 ngài trở về Nhật 
và tu ở núi Mahinoo, trong thời gian này có rất nhiều người tới để 
cầu học, trong đó có cả ngài Tối Trừng. Năm 816 ngài khởi công 
xây dựng chùa Kim Cương (Kongò-jJI) tại núi Koya thuộc tỉnh ly 
Wakayama để hoằng dương pháp tu này. Vị tông chủ của giáo phái 
này là Đức Đại Nhật Như Lai (Mahavairocana/Dainichi-nyoral), 
hành giả của giáo phái tu theo lời dạy trong bộ Đại Nhật Kinh Sớ 
(Dainichi-Kyò-sho). Hiện nay Chân Ngôn Tông vẫn phát triển đều 
đặn và có sáu chi phái nhỏ khác nhau tôn tại ở Nhật. 


Phật giáo Nhật Bản ngày nay: 


Theo thống kê gần đây cho thấy có khoảng 70% dân số là tín đồ 
Phật giáo. PGNB được chia thành mười ba tông phái chính, có 
80.000 ngôi chùa, 200.000 tăng sĩ. Có trên 20 đại học, trung học và 
viện nghiên cứu PG ở khắp đất nước Nhật. PG tu học vẫn được duy 
trì mạnh mẽ nhưng có ý kiến phê bình rằng ngày nay PG chỉ còn 
ảnh hưởng trên mặt tri thức hơn là đi sâu vào mặt thực hành như 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 121 





thuở nào. Triết thuyết của PG đã trở nên khó hiểu đối với đại đa số 
quần chúng và chỉ có số ít quan tâm đến đời sống tôn giáo. Tăng sĩ 
tụng niệm nhiều hơn tăng sĩ thuyết giảng. PG lý tưởng và đời sống 
tâm linh dường như đang trên đà lãng quên, cho dù kinh sách PG 
vẫn ấn hành đều đặn và nhiều hơn trước. 


Tương lai của PG Nhật thật khó mà tiên liệu được. Ngành khoa học 
nghiên cứu PG đã có dấu hiệu phát triển trong những năm gần đây, 
nhưng nó vẫn còn những khoảng cách nhất định với tầm hiểu biết 
của quần chúng Phật tử. Phần lớn những nhà nghiên cứu chỉ chú 
trọng vào chiều sâu của triết thuyết và ngôn từ chuyên môn hơn là 
những ý nghĩa thật sự của nó đối với đời sống của con người. 


Tuy nhiên, có dấu hiệu lạc quan và hy vọng cho sự phục hưng và 
phát triển PG tại Nhật vì có nhiều tổ chức PG thành lập, đặc biệt là 
giới cư sĩ tại gia, để mở rộng nhiều chương trình hướng dẫn quần 
chúng tu học Phật. Nhiều tổ chức tôn giáo xuất hiện sau Thế chiến 
thứ H (1945) đều mang theo sự ảnh hưởng sâu đậm của PG. Những 
hoạt động truyền giáo bên ngoài Nhật Bản cũng gia tăng đáng kê, 
nhiều phái đoàn hoằng pháp liên tục được gởi đi hải ngoại, đặc biệt 
là bắc Mỹ và châu Âu. Nhiều sách báo được ấn hành trong nhiều 
loại ngôn ngữ khác nhau của phương Tây, các học giả Nhật Bản đã 
hợp tác với các nhà nghiên cứu nước ngoài để biên soạn bộ Bách 
Khoa Từ Điển PG (Buddhist Encyclopedias, ấn hành vào năm 
1980). Toàn bộ kinh sách của PG Tây Tạng đã được chuyên ngữ và 
được xuất bản bởi một Viện Nghiên Cứu tại Nhật và một bộ sưu 
tập tất cả những bài nghiên cứu giáo lý Phật Đà được in từ nhiều 
quốc gia khác nhau, đã được chuyển ngữ và In tại Nhật. PG Nhật 
cũng hỗ trợ cho nhiều học giả và nghiên cứu sinh từ Bắc và Nam 
Mỹ, châu Âu và châu Á, đặc biệt các nước Ấn Độ, Trung Hoa, 
Tích Lan, Việt Nam... đến Nhật đề học Phật. Rất nhiều tổ chức từ 
thiện PG được thành lập để giúp người tị nạn và các quốc gia đang 
phát triển ở Á châu và Phi châu. Nhìn chung PG Nhật đang chuyên 
mình đề hòa nhập với trào lưu mới đề đem lại ánh sáng và bình yên 
cho mọi người. 


Tổng hợp từ các tài liệu: 
--Masaharu Anesaki (1930) History oƒ.Japanese Religion, Kyoto. 
--Charles Eliot (1959) Japanese Buddhism, Tokyo. 


122 Thích Nguyên Tạng 





--Yoshiro Tamura (1990) Tokugawa Period Buddhism and the Path 
to Modernization. 


--Masaharu Anesaki (1930) History oƒ.Japanese Religion, Kyoto. 
--Dharma World, Sep/Oct 1990. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 123 





1ó PHẬT GIÁO TẠI THÁI LAN 


Thái Lan (Thailand), tên cũ gọi là Siam (Xiêm-la), một quốc gia 
nằm trong vùng Đông Nam châu Á. Phía Bắc và Tây giáp với Miễn 
Điện, Đông Bắc giáp với Lào, Nam giáp với Mã Lai, và vịnh Siam 
giáp với Campuchia. Thủ đô Bangkok. Diện tích: 514.000km”, dân 
số 60 triệu (thống kê năm 1999), mật độ dân cư: 108,4 người/kmỞ. 
Ngôn ngữ chính là Thái ngữ, nhưng tiếng Anh và tiếng Hoa (Tiều 
châu) cũng rất thông dụng. 


Nguyên thủ quốc gia hiện nay là Vua Bhumibol Adulyadej. Sau khi 
nên quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932, đất nước Thái 
Lan đã lật sang một trang mới. Là một quốc gia Phật giáo được 
xem quốc giáo và là một nước có nhiều nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, nhưng chưa bao giờ biến thành một nước thuộc địa của các 
đề quốc châu Âu như các nước láng giêng khác. Thái Lan đã có 
một nên công nghiệp phát triển vào cuối những năm 80 nhờ những 
nguồn đầu tư từ nước ngoài. Thu nhập bình quân đầu người hiện 
nay ở Thái Lan là trên dưới 2000 đô la. 

Phật giáo là quốc giáo của Thái Lan (những tôn giáo nhỏ khác là Ky 
Tô giáo, Hồi giáo và Ấn giáo). Thái Lan được biết đến như “vùng đát 
tự do”, “quê hương của nụ cười ” „ “đất nước của những chiếc áo cà 
sa”. Tên gọi cuôi cùng này đã mô tả một cách sâu sắc vê một tôn giáo 
lớn mà dân tộc Thái đang tôn thờ. 


Lịch sử Thái Lan được chia thành 4 thời kỳ qua các triều đại: 
Sukhothai, Ayuthayva, Thon Buri và Raftanakosin (Bangkok). Thời kỳ 
đầu của triều đại Sukhothai (1237-1456), PG đã được xem là quốc giáo 
của dân tộc Thái. 


Hiện tại, tổng số 95% dân chúng được ghi nhận là tín đồ PG, hầu hết 
là theo truyền thống Theravada. Theo sự thống kê gần đây (1998) 
cho thấy, có trên 30.000 ngôi chùa ở 75 tỉnh thành của Thái Lan. 
Con số tăng sĩ Thái Lan không có con số nhất định mà tùy thuộc vào 
mùa mỗi năm. Con số cao nhất được ghi nhận là 350.000 tăng sĩ 


124 Thích Nguyên Tạng 





hiện diện trong mùa nhằm vào mùa kiết đông an cư của chư tăng 
Thái Lan, từ tháng 7 đến tháng 9 mỗi năm. Ngoài những vị đã chính 
thức được truyền cự fúc giới (Upasamapada), sô còn lại là những 
tăng sinh tập sự hoặc tu theo những khóa ngăn hạn, tuổi từ 6 cho đến 
19, con số này đông không thể thống kê được. 


Nguồn gốc của Phật giáo Thái Lan. 


Nhiều nguồn tư liệu cho rằng Phật giáo được truyền vào Thái Lan 
vào đầu thế kỷ thứ 3 trước TL (khoảng năm 241 trước TL) theo sau 
cuộc truyền bá Chánh pháp quy mô của nhà vua Phật tử Asoka (A 
Dục) đến Tích Lan và Miễn Điện. PG Thái Lan (PGTL) về sau còn 
tiếp nhận thêm nhiều nhà truyền bá đến từ Miến Điện vào năm 
1044 và các pháp sư khác đến từ Tích Lan vào năm 1155. Hầu hết 
đều là truyền thông PG Theravada. Tuy vậy, PG chỉ thực sự đặt lại 
nên móng, phát triển và ảnh hưởng sâu rộng vào xã hội Thái Lan từ 
triều đại Šu&bo¿hai (1237-1456). Trong thời kỳ này có rất nhiều vị 
vua tín ngưỡng Phật Pháp, xây dựng chùa chiên, ủng hộ việc đào 
tạo tăng tài để phát triên chánh pháp, thậm chí có nhiêu vị xuất gia 
tu học luôn, như Vua Ramkhamheng và Vua LithaI. 


Đặc biệt, Vua L//ha¡ là một ông Vua Phật tử anh minh, từ ái, 
thương dân như con của mình, k cả những kẻ đối đầu với mình, 
những người chống lại Thái Lan. Ông đã có công xây chùa và đúc 
tượng Phật rất nhiêu trong thời ông trị vì. Những tượng đồng thật 
lớn hiện nay vẫn còn tôn thờ ở chùa Buddhajinarai, chùa 
Phrarinatnahadhatu, chùa Sadassana v.v. đều được đúc từ thời của 
ông. 

Tiếp đến là các triều đại 4yuđhya (1350-1766), Thonburi (1766-2) 
và triều đại 8angkok (1782-cho đến nay) do vua Rama I thiết lập, 
PG đã tiếp tục phát triển mạnh trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt các vị 
vua trong triều đại Bangkok, có nhiều vị đã xuất gla tu học và sáng 
tác nhiều tác phẩm văn học PG giá trị để công hiến cho đời. 


Có thê nói triều đại Bangkok là một triều đại ủng hộ cho PG phát triển 
mọi mặt. Nhất là Vua Rama V (Mongkut) đã xuất gia tu học ở chùa 
Bovoranmives, ông đã tổ chức biên tập lại Tam Tạng Thánh Điển PG, 
bằng tiếng Pali vào năm 1888, đến năm 1893 hoàn thành với 39 tập. 
Đây là một bộ Tam Tạng Thánh Điền PG đầu tiên trên thế giới bằng 
tiếng Pàli được in trên giấy (trước đây chỉ viết trên lá bối). Bộ Tam 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 125 





Tạng này sau đó được ấn tống ra rất nhiều để gởi tặng các tổ chức PG 
trên thế giới. Nhà vua cũng cho thành lập hệ phái Dhammayutfika gồm 
các tu sĩ tu theo hạnh đầu đà. Phái này vẫn còn hoạt động cho đến ngày 
nay ở miền đông bắc Thái, song song với hệ phái chính là ahanikaya 
là hệ phái của đa số tu sĩ Thái. 

Đến năm 1934, Vua Rama VII đã cho cải biên lại thành 45 tập. 
biểu trưng cho số năm hoằng pháp của Phật. Bộ Đại Tạng này đến 
năm 1940, dưới triều đại của Vua Rama VIII, vị Tăng thống 
Tissadeva đã tập hợp được hơn 200 vị tăng thông thạo ngôn ngữ 
Pali để phiên dịch ra tiếng Thái. Cuối cùng bộ Đại Tạng Kinh tiếng 
Thái cũng đã hoàn tất vào năm 1952, gồm 70 tập, trong đó có 42 
tập thuộc Tạng Kinh, 13 tập thuộc Tạng Luật và 25 tập thuộc Tạng 
Luận, chi phí in ấn công trình vĩ đại này được sự đóng góp của toàn 
nhân dân và chính phủ Thái lúc bấy giờ. 

Trong triều đại của Vua Bhulmibol Adulyadej (Rama IX) từ 1946 đến 
nay, PG cũng phát triển đều đặn về các lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo 
dục. Đặc biệt, vị vua này đã ủng hộ cho công trình đưa 7m Tạng 
Thánh Điển Phật giáo (Tipitaka) vào cất giữ trong hệ thống điện tử 
CD-ROM, công trình này bắt đầu thực hiện từ năm 1987 để kỷ niệm 
sinh nhật lần thứ 60 của ông. Đến nay đã hoàn thành được bốn đĩa 
CD-ROM, gồm các thứ tiếng Pali, Thái, Miến, Khmer và Tích Lan, 
tổng cộng có I15 quyền, 50.189 trang, 210 tỷ chữ (mỗi đĩa chứa 
khoảng 500 triệu chữ). Địa chỉ vào xem hoặc thỉnh CD-ROM này là: 
http://www.mahidol.ac.th/budsir/budsir-main.html. 


Chùa và tăng sĩ đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội Thái 
trên 700 năm qua. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những vai trò 
này của họ qua các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hóa và xã hội 
sau đây: 


Về giáo dục: 


Tăng sĩ Thái Lan đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực 
này. Ngôi trường đầu tiên được thành lập ở Thái Lan được xây dựng 
ngay trên khu đất của chùa và những giáo viên đầu tiên là tăng sĩ. PG 
đã năm giữ vai trò này trong một thời gian dài cho đến triều đại của 
Vua Chulalonekorn (Rama V) thì ngành giáo dục phô cập chính thức 
ra đời. 


126 Thích Nguyên Tạng 





Các trường công lần lượt được mở bên ngoài tu viện, các trường 
PG dần dần được tiếp quản bởi bộ giáo dục Thái, điều này dẫn tới 
vị trí của tăng sĩ trong lĩnh vực giáo dục bị thu hẹp dần. Các giáo 
viên thê gian cũng được thay thế và tăng sĩ hiện nay chỉ còn dạy 
một ít môn học như giáo lý căn bản, công dân giáo dục... 


Ngày nay, tuy vai trò của PG không còn can thiệp nhiều vào ngành 
giáo dục phố cập, nhưng những di sản của PG để lại, vẫn giữ 
nguyên giá trị và vân đứng vững trong lòng của dân tộc Thái. 
Những tòa biệt thự đồ sộ của bộ giáo dục, những ngôi trường lớn, 
những tổ chức từ thiện... phần lớn vẫn còn nằm trong khuôn viên 
của chùa. Những ngôi trường trung học và đại học có uy tín và 
danh tiếng, có nhiều tiêu chuẩn cao trong việc học và dạy, đều gợi 
lại cho người ta nhớ đến một quá khứ tốt đẹp thông qua sự hoạt 
động của tăng sĩ PG Thái. 


Về kinh tế: 


Phật giáo cũng đóng một vai trò đáng kê trong môi trường kinh tế 
của người dân Thái. Nhiều lời Phật dạy về cách chọn nghề chân 
chính và thực hiện công việc làm ăn chân chính, đã được áp dụng 
rộng rãi trong mọi giai tầng của xã hội Thái, và người dân Thái biết 
làm thế nào để duy trì một gia đình hạnh phúc, ôn định về kinh tế 
qua giáo lý của nhà Phật. 


Theo truyền thống, những tăng sĩ Thái thường đóng vai trò người 
lãnh đạo trong các công trình lớn. Do xuất phát từ trái tim từ bị, vô 
vị kỷ mà họ được xem là những nhà có vấn và giám sát công trình 
thành công nhất, chi phí được giảm xuống, những trục trặc, trở ngại 
trong tiến trình xây dựng cũng ít xảy ra. Mặt khác, những chùa ở 
Thái Lan cũng mở trường huân nghệ cho dân chúng như bào chế 
thuốc nam, thợ mộc, thợ nề và nhiều ngành nghề thủ công khác. 
Nói chung, dân chúng đã nhận được nhiêu sự lợi lạc về kinh tế từ 
nhà chùa và các tăng sĩ cũng luôn ý thức rằng bổn phận của họ 
không chỉ có trách nhiệm giúp đỡ và chăm sóc đời sống tâm linh 
mà còn quan tâm đến đời sông kinh tế cho người dân nữa. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 127 








Chùa Ngọc Phật trong màn đêm 


128 Thích Nguyên Tạng 





Những lễ nghỉ: 


Sinh hoạt tín ngưỡng PG luôn là một phần quan trọng trong đời 
sông của người dân Thái, từ lúc mới chào đời, trưởng thành, lễ 
cưới, ma chay... đêu có liên quan đên chùa chiên và tăng sĩ. 


Lễ Đặt Tên: Khi sanh con, cha mẹ thường thỉnh ý quý thầy đặt tên 
cho con mình, vì họ tin rằng tên được chọn từ các thầy sẽ vừa đẹp 
đẽ về mặt ngôn ngữ lẫn ý nghĩa. Tiếp đó là quý thầy sẽ làm lễ đặt 
tên và tụng một thời kinh câu an cho đứa bé. 


Lễ Thọ Giới: Nghi thức thứ hai này cũng rất quan trọng và bắt 
buộc đối với mọi thanh niên Thái, kế cả các bậc vua chúa, khi họ ở 
vào giai đoạn trưởng thành, mười tám đến hai mươi tuổi. Thông 
thường, họ vào chùa tu tập ba tháng, một năm hoặc ba năm, tùy 
theo sở thích và ước nguyện của môi người. Nhiều bậc cha mẹ 
muốn con cái của họ được dự lễ thọ giới này trước khi lập gia đình 
hoặc khi bắt đầu một nghề nghiệp chính thức. Vì rằng, buổi lễ này 
sẽ giúp cho người ấy có được một tâm hồn rộng lớn hơn được kèm 
với giới luật, những lời phát nguyện trong buổi lễ này sẽ khiến cho 
người ấy phải trân trọng và gìn giữ suốt một đời người. Nó là nền 
tảng vững chắc cho đời sống tâm linh của người dân Thái. 


Theo truyền thống, buổi lễ diễn ra sau một thời gian ngắn người ấy 
thực tập trong chùa. Lễ truyền giới được tổ chức trong suốt tháng 
bảy của môi năm. Vào ngày trước khi thọ giới, vị thanh niên ây 
được cạo đầu và được mặc một bộ y màu trắng. Quý thầy lớn tuôi 
được cung thỉnh về nhà của vị ấy đề tụng kinh cầu an và tiếp nhận 
sự cúng dường. Bạn bè và những người thân cũng được phép tham 
dự buổi lễ đặc biệt này để cho vị ấy tạ từ trước khi bước vào đời 
sống mới. 

Vào ngày lễ truyền giới, vị thầy tương lai này được hướng dẫn đi 
kinh hành vòng quanh tu viện trước khi được đưa vào bên trong 
điện Phật mà chư giới sư đã hiện diện sẵn. Sau khi trải qua một loạt 
kiểm tra về những điều luật cần thiết của một tăng sĩ, vị ấy được 
các bậc trưởng lão giới sư tuyên bố là các vị chính thức trở thành 
tăng sĩ PG, cho phép gia nhập vào tăng đoàn và ngay lập tức được 
trao cho ba chiếc y màu vàng nghệ, một chiếc bình bát và những 
vật dụng cần thiết của một người tăng sĩ. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 129 





Sau khi thọ giới tỳ kheo xong, vị ấy sống tỉnh cần, thanh tịnh và 
luôn được đào tạo một cách nghiêm khắc để có thê kiểm soát thân 
và tâm của mình theo giới luật đã thọ. Vị ấy phải sống nghiêm túc 
theo giới luật như một tăng sĩ thật sự trong thời gian lưu trú trong 
tu viện. Tuy nhiên, vị ấy có thể trở về với thân phận của một người 
thế tục ở bất kỳ thời điểm nào mà vị ấy muốn. 


LỄ Cưới: Phật giáo cũng đóng vai trò quan trọng trong hôn lễ, buổi 
lễ sẽ giúp cho hai người có một sự kết hợp thiêng liêng trong lễ 
CƯỚI. 

Thông thường, các tỳ kheo được cung thỉnh đến tụng kinh cầu an 
trong căn nhà của đôi tân hôn ấy vào buổi chiều trước lễ cưới của 
họ. Buổi sáng hôm sau cặp vợ chồng này đem thức ăn cúng dường 
cho chư Tăng trước khi họ tiến hành hôn lễ. Chư Tăng tiếp đó sẽ 
đọc kinh cầu phúc và rải nước cam lồ sái tịnh lên cô dâu và chú rẻ. 
Những quan khách tham dự lễ cưới đồ nước thánh từ một vỏ sò 
xuống bàn tay của đôi vợ chồng. Những bàn tay khác của quan 
khách được chắp lại thành đóa sen búp đề tỏ lòng tôn kính và chúc 
mừng trong khi đôi tân hôn quỳ xuống trên một chiếc ghế thấp, mỗi 
người được đeo một vòng hoa liên kết với nhau, để tượng trưng 
cho sự thắt chặt cuộc sống tương lai của họ. 


LỄ Tang: Lễ nghỉ này cũng rất quan trọng trong đời sống của 
người dân Thái. Tang lễ được tô chức tùy theo phong tục của từng 
địa phương, nhưng phần lớn vẫn được áp dụng theo nghỉ thức Phật 
giáo. 

Sau khi một người đã qua đời, thông thường một nghi thức tắm và 
thay đồ xảy ra vào buổi trưa đầu tiên. Vị thây chủ lễ đến làm phép 
và rải nước hoa lên nhục thân của người chết, một sợi dây thiêng 
liêng được kéo qua ba lần trên thi thể người quá có, rồi cắt bỏ, 
tượng trưng cho sợi dây ràng buộc của tham ái, sân hận và sĩ mê 
nay không còn nữa. Thi hài được nhập tâm liệm vào buổi chiều và 
được trang hoàng với nhiều vòng hoa tươi xung quanh quan tải. 
Quý thầy và bạn bè thay phiên nhau tụng kinh câu siêu đến lúc lễ 
hỏa táng hay địa táng xảy ra. Vào ngày cuối của tang lễ, một buôi 
lễ cúng dường trai tăng được tổ chức để hồi hướng công đức siêu 
độ vong linh. 


130 Thích Nguyên Tạng 





Sau lễ hỏa táng, tro cốt của người mất được thu nhặt lại, một ít 
được đặt vào bình đựng cốt, thờ tại nhà hoặc chùa và phần còn lại 
được rải xuống biển hay được ném vào trong gió, biểu hiện việc 
làm lợi ích cho môi trường xung quanh. 


Mỗi năm đến ngày giỗ của người mất, quý thầy và bè bạn được 
mời đến nhà để tụng kinh siêu độ, ban phúc lành lên tro cốt của 
người mất và trong dịp này những lễ cúng dường cho Quý thầy 
cũng được tô chức đề tạo phước duyên cho người quá có. 


Phật giáo Thái với công tác từ thiện xã hội 


Được thấm nhuằn từ lời dạy từ bi của Đức Phật, các tăng sĩ PG 
Thái đã trở nên tích cực, để hết tâm trí vào các vấn đề phúc lợi xã 
hội. 

Một trong những vị sư nỗi tiếng về công tác này là HT Chamroon, 
chùa Thamkrabok ở tỉnh Saraburi thuộc miền trung Thái Lan, vị 
này có uy tín trong việc điều trị khỏi chứng nghiện ma túy. Vì nhìn 
thấy cái khổ triền miên của người nghiện mà ngài đã cố công 
nghiên cứu và bào chế ra một loại dược thảo để chữa bệnh và đã 
thành công. Những kết quả gần đây cho thấy rằng sự điều trị của 
Trung tâm ngài có hiệu quả hơn 70%. Hiện tại, nhiều ngàn người 
đã đô xô về Trung tâm cai nghiện ma túy của ngài để tìm sự giúp 
đỡ, trong đó người ta thấy có cả những con nghiện đến từ Mỹ và 
châu Âu. Điều đáng kể là tiền lệ phí chữa bệnh và ở nội trú với giá 
rất thấp. Nhờ thế mà Trung tâm của ngài ngày càng đông thêm. 
Chính quyền Thái Lan đã ủng hộ và tài trợ cho Trung tâm này 
trong nhiều năm qua. Địa chỉ web page là: 
http://www.thamkrabok.org.au/. 


Các tăng sĩ PG không chỉ đóng vai trò điều trị về thân bệnh mà họ 
còn phục vụ xuất sắc trong lĩnh vực chữa khỏi tâm bệnh. Những 
tăng sĩ Thái Lan được xem là những nhà tư vấn về tâm lý hay nhất 
xưa nay ở XỨ SỞ này. 


Ngôi chùa và đời sông của người dân Thái 


Chùa, kho tàng an toàn nhất: Người dân Thái Lan thường cảm thấy 
bât an khi giữ những đô quý giá trong nhà của họ, vì thê họ đã gởi 
vào chùa và xin phép vị trụ trì lưu trữ những vật quý ây trong chùa. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 151 





Chùa cũng là nơi an toàn: để bảo trì bộ Đại Tạng Kinh viết trên lá 
bối bằng tiếng Pàli, những bộ sách lịch sử của các vương triều của 
Thái Lan, những sách có giá trị thời cỗ đại của ngành thương mãi 
của Thái Lan được viết trên lá cau, lá dừa... vẫn còn bảo trì cho đến 
ngày nay. 

Chùa là nơi để bảo tôn: những pho tượng Phật vô giá của dân tộc 
Thái, phần lớn tượng được đúc bằng vàng, đồng và ngọc. Theo tín 
ngưỡng của người dân Thái, những pho tượng lâu đời này có một 
sức mạnh tâm linh vô cùng đặc biệt, đã có thê báo trước những sự 
kiện nguy hiểm và tai họa sắp xảy ra cho người dân Thái. 


Chùa, nơi tạm trú: trong quá khứ, khi chưa có nhà trọ hay khách 
sạn, du khách từ nơi này đến nơi khác, không có nơi tạm trú qua 
đêm, trong hoàn cảnh đó chỉ có chùa là nơi họ hướng về. Cửa chùa 
luôn rộng mở cho những ai cần đến, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho tất 
cả mọi người. Nhiều người nghèo ở nông thôn có con đi học ở 
Bangkok hay ở những thành phố khác, không có tiền trả ký túc xá, 
họ đã gởi con vào tạm trú trong chùa. 


Chùa, nơi hội họp: chùa ở Thái Lan luôn luôn có một phòng hội 
họp rộng lớn và một sân chơi thể thao. Mỗi khi có hội họp trong 
làng xã đó, họ thường tập trung về chùa. Sân thê thao được sử dụng 
vào nhiều mục đích khác nhau, ngoài việc chơi thể thao cho thanh 
thiếu niên trong vùng, còn là nơi để tổ chức bầu cử quốc hội, nơi 
tuyển quân ra trận, nơi chích ngừa, nơi có những cuộc meeting 
lớn... 


Chùa là một trung tâm văn hóa: chùa là nơi bảo tồn những bài hát 
điệu nhảy, những vở kịch truyền thống giá trị của Thái Lan. Chùa 
cũng là nơi duy trì và tồn lại đủ các kiểu kiến trúc, điêu khắc, chạm 
trổ của Thái Lan từ xưa cho đến nay. 


Một trong ngôi chùa nổi tiếng nhất của Thái Lan là ngôi chùa Ngọc 
Phật (The Emerald Buddha Wat) tọa lạc phía đông bờ sông Chao 
Phraya, trong khu dinh thự tráng lệ của hoàng gia Thái. Ngôi chùa 
này được Vua Rama đệ nhất xây dựng vào năm 1782 theo kiến trúc 
của Thái lan, để tôn thờ Đức Phật, và cũng là nơi tu hành, lễ bái 
của vua chúa và quần thần của hoàng gia. 


132 Thích Nguyên Tạng 








Mặt tiền chùa Ngọc Phật, thủ đô Bangkok 


Một số tổ chức Phật giáo tại Thái Lan 


Thái Lan được biết đến như là một vùng đất tự do, do đó có nhiều 
tổ chức phi chính phủ đã được thành lập tại đất nước này, trong đó 
có hai tô chức Phật giáo Thế giới đều được đặt trụ sở chính tại nơi 
đây, đó là World Buddhist Followship (viết tắt: WBE, Hội Liên 
Hữu Phật giáo Thế Giới) và Iernational Network oƒ Engaged 
Buddhists (viết tắt: INEB, tạm dịch: Tổ Chức Quốc Tế Các Phật Tử 
Dấn Thân). 


Về Hội WBF được thành lập vào ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại 
Tích Lan với năm chủ trương như sau: I) Khuyến khích hội viên 
học và tu theo lời Phật dạy; 2) Siết chặt tình hữu nghị, đoàn kết và 
thống nhất giữa các quốc gia Phật giáo; 3) Đây mạnh công tác 
truyền bá giáo lý mầu nhiệm của Phật; 4) Tổ chức và đưa các hoạt 
động Phật sự vào trong các lĩnh vực như xã hội, giáo dục, văn hóa; 
5) Mang lại hòa bình, an lạc và hạnh phúc đến cho hành tinh này và 
sẵn sàng liên kết với những tổ chức khác có cùng đường hướng. 


Đề đạt được mục đích trên, WEB đã cho thành lập nhiều chi nhánh 
trên khắp thế giới và một hội đồng trị sự gồm các ban như: Ban 
Giáo dục, in ấn và nghệ thuật, Ban Hoằng pháp. Ban Từ thiện, Ban 
Đoàn kết, Ban Tài chánh... Trong 30 năm hoạt động, với sự ủng hộ 
nhiệt thành của các chính phủ: Tích Lan, Miễn Điện và Thái Lan, 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 133 





từ 27 chi nhánh ban đầu đã phát triển lên đến 123 chi nhánh, từ 39 
quốc gia trên khắp các châu lục. Về trụ sở trung ương được đặt tại 
Tích Lan từ năm 1950 đến 1958, sau đó được dời qua Miến Điện, 
sau sáu năm (1958-1963) đặt tại Miễn, trụ sở một lần nữa lại 
chuyên qua đến Thái Lan từ năm 1963 đến nay. (Địa chỉ liên lạc 
của hội là: World Fellowship oƒ Buddhists, 616 Benjasiri Park, Soi 
Medhinivet ofƒƑ Soi Sukhumvwit 24, Sukhumvit Road, Bangkok 10110, 
Thailand. Tel: 662.661.128489. Fax: 662.661.0555). Hội WBEF vừa 
tổ chức đại hội định kỳ lần thứ 20 tại Úc châu và theo kế hoạch Đại 
hội lần thứ 21 của WFB sẽ được tổ chức tại Tích Lan vào năm 
2000. (Xin vào địa chỉ sau đây để biết thêm về hiệp hội này: 
http://www.wfb-hq.org 


Về hiệp hội INEB do đạo hữu người Thái Sulak Sivaraksa kết hợp 
với HT người Nhật Bản Teruo Muruyama thành lập vào tháng hai 
năm 1989 tại Bangkok theo sau cuộc Hội nghị khoáng đại gồm 
nhiều đại biểu Phật giáo từ mười ba quốc g1a như Úc, Mỹ, Canada, 
Ý, Đức, Anh, Pháp, Bangladesh, v.v. trên khắp thế giới về dự. Hiệp 
hội đã cung thỉnh Đại lão HT người Thái Buddhadasa, Đức Dalai 
Lama, người Tây Tạng, Thiền sư người Việt Thích Nhất Hạnh và 
HT Maha Ghosananda người Campuchia vào hàng chứng minh và 
có vấn tinh thần cho hội. 


Chủ trương của INEB là kết hợp với nhiều tổ chức tôn giáo trên thế 
giới để tổ chức các cuộc hội thảo về xã hội và tôn giáo, hầu đem lại 
lợi ích thật sự cho xã hội; cung cấp những tin tức mới về PG và hỗ 
trợ cho các nước PG nghèo ở trong vùng Nam Á và Đông Nam 
châu Á; vận động các quôc gia giảm bớt chính sách hà khắc của họ 
đối với tôn giáo và dân chủ; bảo trợ và tổ chức các buổi hội thảo 
xung quanh chủ đề giảm thiểu khổ đau thông qua các sinh hoạt xã 
hội, chính trị, kinh tế, sinh thái v.v. với mục tiêu tốt đẹp trên, từ 36 
hội viên lúc ban đầu, đến nay [NEB đã có hơn 400 hội viên từ 33 
quốc gia trên khắp thế giới. INEB còn cho phát hành Nguyệt san 
Seeds oƒ Peace (Hạt giỗng của Hòa bình) và mở một trang báo điện 
tử khác để phổ biến chủ trương và giáo lý. Địa chỉ truy cập là: 
www.bpf.org/ineb.html. 


Kết luận: 


134 Thích Nguyên Tạng 





Phật giáo đã đóng góp tích cực vào trong đời sống của người dân 
Thái không những về mặt vật chất, kinh tế mà còn đi sâu vào đời 
sống tỉnh thần của họ. Sự hiểu biết và thắm nhuằn giáo lý nhân quả 
nghiệp báo và nhiều giáo lý cốt lõi của PG, đã giúp cho người dân 
Thái biết sống theo khuôn khổ của Chánh pháp. Bản chất hiền hòa, 
từ ái, khiêm cung và nhã nhặn của người dân Thái đã thê hiện một 
phần nào đó từ sự thực hành đạo lý của họ. 

Sự thừa nhận PG và tán dương vai trò của nó trong xã hội Thái là 
một điều cần thiết và không cường điệu để nói lên điều ấy. Thực 
vậy, Phật giáo đã ăn sâu vào lòng của dân tộc Thái, và đã có mặt 
trên khắp mọi ngã đường của xứ sở này. 


Tổng hợp theo các tài liệu: 

- Imsieht Guide Thailand/Singapore/1969 
- tmages oƒ Thailand/Hong Kong/1990 

- Bangkok/Singapore/1994 

- Thailand Handbook/Bangkok/1999 

- loday Magazine, Bangkok⁄January 1999 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 135 





17 PHẬT GIÁO TẠI THỤY ĐIÊN 


Thụy Điển (Sweden), một quốc gia lập hiến nằm trên bán đảo 
Scandinavi, diện tích 450.000 km”, dân số 8,3 triệu người, thủ đô 
Stockholm. Nền kinh tế chính là SồïE5 nông nghiệp phát triển cao. 
Các ngành công nghiệp chủ yêu của Thụy Điên là luyện kim, sản 
xuất thép có chất lượng, chế tạo máy, đệt, công nghiệp rừng và 
công nghiệp thực phẩm. 


Cũng như các quốc gia ở châu Âu khác, Phật giáo được truyền đến 
Thụy Điền vào đầu thế kỷ 20 nhờ có phong trào học hỏi và nghiên 
cứu tâm linh của Hiệp hội Thông thiên học (Theosophical SocIety) 
của ông Henry Steel Olcott và bà Blavastky ở Hoa Kỳ. Lúc ấy 
(1910), tại Thụy Điển có một văn phòng chỉ nhánh của Hội Thông 
thiên học, do đó mà người Thụy Điển mới có cơ hội biết đến Phật 
giáo. Tiếp đó, kiến thức về Đức Phật và giáo pháp của ngài được 
người Thụy Điền biết rộng rãi là nhờ vào bản dịch tiếng Thụy Điển 
quyền “ánh sáng Á Châu” (The Light 0£ Asia) của Edwin Arnold 
(1832-1904), một tác qiàn thi ca nổi tiếng viết về cuộc đời đức 
Phật Thích Ca Mâu NI. 


Theo thống kê mới đây của các hội Phật giáo tại Thụy Điển cho 
thấy tín đồ Phật giáo tại đất nước này có khoảng 20.000 người, 
trong khi tín đồ Thiên Chúa giáo chiếm đến 90% dân số trong cả 
nước. Lý do đơn giản là vì Thiên Chúa giáo đã có mặt ở đây hơn 
một thiên niên kỷ qua, còn Phật giáo chỉ mới bắt đầu từ đầu thế kỷ 
này. 

Người Thụy Điền đầu tiên tự nhận mình là Phật tử là một nhà hoạt 
động xã hội, bà Kata Dalstrom, người đã thành lập một nhóm Phật 
tử vào năm 1920, để cùng giúp đỡ nhau trong việc tu học và học 
tập giáo lý. Tuy nhiên, nhóm này chỉ hoạt động đến năm 1950 thì 
ngưng. Tiếp đó, có hai nhóm Phật tử khác hoạt động ở thủ đô 


136 Thích Nguyên Tạng 





Stockholm và ở thành phố Gothenburgn. Riêng ở Gothenburgn 
nhóm này hoạt động mạnh hơn nhờ có ông Marcel Cerutti Sirander, 
một người Pháp đến lập nghiệp tại Thụy Điển. Ông đã theo học 
Phật với một thiền sư người Trung Hoa và sau đó thành lập tổ chức 
để giúp người Thụy Điền đến với Phật giáo. 

Tại thủ đô Stockholm, một tổ chức Phật giáo khác do một Phật tử 
người Thụy Điền, bà Amita Nisatta làm chủ tịch. Bà đã theo học cả 
truyền thống Phật giáo Theravada lẫn Mahayana. Sau đó bà đã xuất 
gia và trở thành nữ tu người Thụy Điển đầu tiên theo Phật giáo 
Trung Hoa. 


Từ năm 1970 trở đi, số lượng Phật tử ở Thụy Điển dần dân gia tăng 
và đến nay, số lượng đó được đúc kết là 20.000 người. Cũng như 
các quôc gia láng giêng khác, ở Thụy Điển xưa nay vẫn mong có 
một tổ chức Phật giáo trung ương đề điều hành Phật sự trong cả 
nước; nhưng đến nay vẫn chưa thành tựu, vẫn là những tổ chức 
riêng lẻ, hoạt động theo ý muốn của mỗi vùng. Tại thủ đô 
Stockholm, một tu viện thuộc Phật giáo Tây Tạng được xây dựng 
năm 1974, tu viện này đến nay vẫn hoạt động mạnh. Một ngôi chùa 
khác thuộc Phật giáo Thái Lan cũng được tạo dựng vào năm 1984, 
một thiền viện khác của người Tích Lan được khánh thành năm 
1985, cả hai ngôi chùa Theravada này đến nay vẫn sinh hoạt bình 
thường và thu hút nhiều người Thụy Điền đến chiêm ngưỡng và tu 
học. Ngoài ra trên khắp đất nước Thụy Điển còn có nhiều nhóm tu 
thiền khác nhau theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, Trung 
Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan... 

Và người Á châu ở Thụy Điển có người Việt và người Nhật. Cả hai 
sắc dân này đều có xây dựng chùa riêng và hoạt động Phật pháp 
theo truyền thống văn hóa của mình. Người Việt hiện có hai chùa ở 
Thụy Điền, họ có tổ chức Gia đình Phật tử, tu Bát quan trai... Còn 
Phật giáo Nhật Bản nổi bật có tổ chức Phật giáo Soka Gakkal; 
trong những năm gần đây, năm nào họ cũng tổ chức đại lễ Phật 
Đản ở thủ đô Stockholm, gây được sự chú ý và ảnh hưởng trong 
các cộng đồng ở Thụy Điền. 

Tóm lại, so với các nước ở châu Âu, Phật giáo Thụy Điển chỉ mới 
bắt đầu, Phật giáo Thụy Điển cần có sự đoàn kết và thống nhất giữa 
các hội đoàn Phật giáo để có cơ hội giúp đỡ người bản xứ nhiều 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 137 





hơn trong công cuộc hoằng dương chánh pháp. Người Phật tử Thụy 
Điền từng tự hào rằng họ đã có một nhà văn, nhà thơ vĩ đại là ông 
Harry Martinson, người đã đoạt giải Nobel về văn chương vào năm 
1974 và chính ông đã từng khăng định: “Tôi viết được như thế, bởi 
vì tôi là một Phật tử”. Người Thụy Điển ngày nay cũng mong 
muốn truyền thống tốt đẹp này ngày càng được phát huy nhiều hơn 
nữa trên đất nước của họ. 


(Theo tài liệu: Gunnar ŒGallmo, Swedish Buddhist Newslefter 6/97) 


138 Thích Nguyên Tạng 





Í S PHẬT GIÁO TẠI TÔ-CÁCH- 
LAN 


Tô Cách Lan (Scotland) là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên 
hiệp Anh và Bắc Ailen (United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland). Diện tích khoảng 79.000km”, chiếm một phần ba 
đảo Great Britain. Dân số: 5 triệu người. Thủ đô là Edingburgh. 


Phật giáo được hai tăng sĩ người Tây Tạng truyền đến Tô cách Lan 
vào đầu những năm 60 của thế kỷ này. Đến nay đã có hơn 10 tự 
viện Phật giáo được xây dựng rải rác ở đất nước này. Dưới đây là 
bài viết của nữ ký giả Julia Wilkinson, mô tả về sinh hoạt của Tu 
viện Samye Ling năm trên bờ biển phía tây của Tô-Cách-Lan. Bài 
viết khá tỉ mỉ có thể cho chúng ta thấy được toàn cảnh của Phật 
giáo tại Tô Cách Lan. 


Đó là một gốc núi của đảo, giống như bạn đang ở Tây Tạng, cây 
cối bao phủ dày đặc đến nỗi bạn đễ dàng lạc vào con đường quẹo 
đến ngôi tu viện Phật giáo nằm ở trên bờ của một con sông lạnh lẽo 
và chảy xiết. Một ngôi tu viện được trang trí lộng lẫy đứng sừng 
sững giữa một quân thê kiến trúc độc đáo của phương đông, gió 
đưa tiếng chuông leng keng từ mái vàng của tu viện, trong khi từ xa 
đội lại nốt trầm trầm của một loại kèn Tây Tạng. 


Đây là một trong những tu viện sinh động nhất tại Tô Cách Lan. 
Song song với khóa tu thiền mỗi ngày, các vị tăng, ni, cư sĩ và 
người làm công quả đều bận rộn với việc xây dựng mở rộng thêm 
cho tu viện. Ở đây còn có một trại bò sữa, xưởng mộc, phòng khắc 
tượng, vẽ tranh.... Trong vườn luôn có rau quả xanh tươi với những 
luống hoa hướng dương và cúc đại đóa, nơi có những con công 
lông trắng đang thanh thản đùa giỡn. “Failr” hoặc “xin chào” theo 
tiếng địa phương lại càng như cuôn hút bạn khi đối diện với Tu 
viện Samye Ling Tây Tạng, nằm sâu trong rừng thông thuộc biên 
giới Tô-Cách-Lan. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 139 





Tu viện Samye Ling được xây dựng gần 30 năm trước tại một ngôi 
làng Eskdalemuir gần Lockerbie bởi hai vị tăng sĩ trẻ người Tây 
Tạng - Đại đức tiễn sĩ Akong Tulku Rinpoche và Đại đức Trungpa 
Tulku Rinpoche. Hai vị đã lánh nạn khỏi Tây Tạng năm 1959 khi 
Trung quốc tấn công vào đất nước họ. Năm 1964, hai vị đến Anh 
quốc và thực hiện một số buổi diễn thuyết cho một vài nhóm Phật 
tử. Sau đó, họ đã tìm ra một nơi để thành lập trung tâm tu học, họ 
đã mua lại khu nhà trọ (dành cho người đi săn) và đất xung quanh. 


“Tôi có thể chỉ nghĩ rằng đó là do duyên nghiệp đã đưa chúng tôi 
đến đây” Thượng tọa Viện trưởng Along Rinpoche nói, (ngài 
Trunpa Tulku hiện sống ở Hoa Kỳ) “Tại sao chúng tôi không đến 
một nơi khác? Không, vì đáy là nơi thích hợp cho chúng tôi tu tập 
và hành đạo”. 


Tu viện Samye Ling (được đặt theo Sz7wye, tên của Phật học viện 
đầu tiên ở Tây Tạng) đã trở thành Trung tâm Phật giáo đầu tiên ở 
thế giới phương Tây trong sứ mạng truyền bá lời Phật dạy theo tỉnh 
thần Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Nơi đây vẫn là một trung tâm 
lớn nhất với một cộng đồng thường trú khoảng 100 tăng, ni và cư sĩ 
tại gia, với 3,000 người đến tham dự các khóa tu và 30.000 du 
khách mỗi năm. Tu viện cũng có một số hoạt động quốc tế với một 
tổ chức Trung ương ROKP (nghĩa là “cứu giúp” theo tiếng Tây 
Tạng) điều hành 11 trung tâm từ thiện Samye Dzong trên khắp thế 
giới, bảo trợ thực phẩm cho các tu viện ở Châu Âu cũng như chăm 
sóc y tế và giáo dục ở Nepal và các vùng nông thôn Tây Tạng. 
Samye Ling đã trở nên nổi tiếng kể từ khi có cuộc viếng thăm của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 1984 và một dịp khác là năm 1988. 
Samye Ling là ngôi tu viện lớn nhất Tây-Âu, được xây dựng theo 
kiến trúc của Tây Tạng. “Sømye Ling có một 'chính sách" không 
quá căng thắng”, Thom MacCarthy, người quản lý cư sĩ tại gia nói 
“cho đến khi nào nó thực sự được mở rộng”. 


Samye Ling được mở rộng rất nhanh trong mấy năm qua, ngân quĩ 
tăng lên bởi những ủng hộ viên tư nhân và lệ phí thu được từ du 
khách. Một trung tâm bên cạnh tu viện đã được tái tạo vào năm 
1988 để cung cấp chỗ ở cho 50 người. Tu viện đã thành công trong 
việc tô chức hai nhóm tu dưỡng bốn năm. Một phần ba trong nhóm 


140 Thích Nguyên Tạng 





45 người từ 16 nước khác nhau đã bắt đầu khóa tu 4 năm, lần thứ 
ba vào tháng mười một năm 1993, 


Cùng lúc một khu nhà mới vừa được xây dựng xong. Năm ngôi nhà 
nhỏ xếp dài trên bờ sông cùng với ba ngôi nhà khác ở trên triền đồi 
được sử dụng làm nhà ở cho các vị cư sĩ lưu trú lâu năm nơi đây. 
Năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chính thức khởi công xây dựng 
một Trường Cao Đăng Samye Ling, viện bảo tàng, thư viện, giảng 
đường và phòng triển lãm. Nói chung, chúng được sử dụng như 
một trung tâm nghiên cứu Phật giáo ở phương Tây. 


Rồi mới đây Trường Cao đăng y khoa Tara Tây Tạng đã được mở 
cửa với khóa học đâu tiên cho học viên Tây phương và đang tiễn 
hành xây dựng một Bảo Tháp Hòa Bình (Peace Stupa) cao 15 mứt. 
Quả thật vậy, với tất cả những công trình xây dựng ở Samye Ling 
đang được tiến triên tốt, một số Phật tử địa phương đã có công ăn 
việc làm. Ông Bernard Provost, người Pháp, là một nhà thầu chính 
cho các công trình xây dựng ngôi tu viện trong suốt mười hai năm 
qua. Giờ đây, ông đã phát đạt với số thu nhập hàng năm là 500.000 
bảng Anh (khoảng 756.000 đô la). Họ không những có lợi về mặt 
vật chất mà còn đạt được nhiều thành quả về tâm linh qua các khóa 
tu. Bà Rose Laing, người đến tu viện từ năm 1972, được Thượng 
tọa viện trưởng chữa lành bệnh hắc lào và dị ứng da bằng thảo 
dược (herbal remedy). Sau đó bà đã thành lập một công ty sản xuất 
loại thuốc gia truyền của Tây Tạng. Còn nhiều người nữa, những 
người thường trú lâu năm ở đây đã giúp tăng nhanh cư dân và làm 
sông lại một cộng đồng sắp tan rã. “Chúng tôi đang lấp vào những 
khoảng trống”, MsCarthy nói ° 'phân lớn trẻ em ở trường làng là 
đến từ các gia đình trong cộng đồng Samye Ling, nếu không thì 
ngôi trưởng đã đóng cửa”. 
Năm 1990, một hòn đảo khoảng năm cây số vuông không có cư 
dân nằm giữa vùng Arran và bờ biển phía tây Scotland, được bán 
cho tu viện với giá 350.000 bảng Anh, rẻ hơn giá thị trường một 
nửa. Theo truyền thuyết, khoảng 1.400 năm trước Thánh Molaise, 
một ẩn sĩ Thiên Chúa giáo đã từng sống trong một hang động ở 
phía Tây của hòn đảo này. Thượng tọa Yeshe Losal, em ruột của 
ngài viện trưởng, đến Samye Ling năm 1985, ngài có ý muốn mở 
rộng thêm cơ sở tu học cho tu viện, và sau một đêm tĩnh tọa trên 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 141 





đảo, ngài Yeshe tự nhủ rằng. “Thánh đảo” (Holy Island) sẽ thuộc về 
Phật giáo. Những cố gắng về ngân quỹ được gia tăng sau đó và đến 
tháng tư năm 1992, Thánh đảo đã trở thành một phần quan trọng 
của tu viện Samye Ling. 


Ít ra những kế hoạch tạo dựng trên Thánh đảo này cũng là một hoài 
bão lớn lao đối với Phật giáo ở Tô-Cách-Lan. Đây là một đề án lớn 
cả về tái tạo lại hệ sinh thái lẫn phát triển về tâm linh, với mục tiêu 
nhằm tạo sự tôn tại và hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Phía 
nam của đảo dành để xây dựng các thiền thất để cho tăng ni tịch 
cốc tu dưỡng ba tháng hoặc ba năm theo truyền thống. Cuối phía 
bắc của đảo sẽ mang dáng hình của một trung tâm hòa bình, hòa 
giải và tu thân dành cho cư sĩ tại gia và mọi giới trong xã hội cũng 
như những người có tín ngưỡng khác. 

Một cuộc tranh tài về kiến trúc quốc tế cho ngôi chánh điện 
(Buddha°s Shrine) đã thu hút 198 đồ án tham gia trong năm rồi. 
Người thắng cuộc với đồ án có định mức thấp nhất. Nhưng đáng kê 
là nó có nét giống cung điện Potala, nơi sống và làm việc xưa kia 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở thủ đô Lạt Xá, Tây Tạng. 


Suốt trong một tháng, những Phật tử tình nguyện đã xây một bức 
tường bằng đá để ngăn chặn sự phát triển. của cỏ dại và tiễn hành 
việc trồng rừng, đến nay đã có 18.000 gốc đã được trồng xuống 
Thánh đảo. Bốn căn nhà tranh đồ nát cũng được sửa lại để dành 
cho những khóa tu ngắn ngày, đồng thời một khu vườn được cải 
tạo để trồng rau quả cho tu viện và cho cư dân. Khi hoàn tất, Thánh 
đảo sẽ thành một Trung tâm tu học lớn nhất Anh quốc và cả Tô- 
Cách-Lan, với 200 tăng mi và cư sĩ theo tu học. MsCarthy nói đùa 
với tôi “Đây là cửa ngõ để Phật giáo đi vào phương Tây”. 

Những người đã từng sống ở Samye Ling trong máy thập niên qua 
đã thừa nhận rằng sự thay đôi đối với Samye Ling đáng yêu của họ 
là điều không thê tránh được. “1c đâu tôi mới đến đây”, Christine 
Jefferey cho biết “Samye Ling chỉ gâm những nhóm nhỏ, không có 
sứ mạng hay bắt cứ một ý tưởng có định nào về việc khôi phục 
cộng đông. Chỉ có ngài viện trưởng Akong Rinpoche hướng dẫn 
thôi. Rồi dẫn dà các vị Lạt Ma đến, mọi người bắt đầu chú ỷ đến 
dự khóa tu càng đông, nên chúng tôi mới mở rộng để đáp ứng nhu 


142 Thích Nguyên Tạng 





câu đó. Mặc cho sự đổi thay, nhưng SŠamye -- vẫn không bao giờ 
mắt đi giả trị nguyÊn sơ và truyền thống của nó” 


Một điều thú vị nhất là sự cách tân của Thượng tọa Yeshe Losal trong 
việc mở một khóa “áp sự xuất gia một năm” vào hai năm trước đây. 
Có nhiên, đó không phải là một phần theo truyền thống của Phật giáo 
Tây Tạng, vì ngoài một số nước theo truyền thống Theravada như 
Thái, Lào, Campuchia, Miễn Điện... hầu hết các thanh thiếu niên ở các 
nước này tối thiểu phải hoàn tất ba năm xuất gia tu học. Nhưng đối 
với các quốc gia theo truyền thống Mahayana thì đòi hỏi các đối 
tượng phải lập nguyện tu suốt đời. Như vậy thì có gì đặc biệt trong 
trường hợp này? Thượng tọa Yeshe giải thích: “Dù sao ấi nữa thì nên 
tảng của Đạo Phật vân là lòng từ bị. Sứ mệnh của người tăng sĩ 
chúng tôi là phụng sự chúng sanh trong bắt kỳ trường hợp nào họ cần 
đến. Phật giáo phải linh động để thay đổi lúc cân thiết. Lập nguyện íu 
suốt đời quả là một điều khó. Nhưng ở phương Tây phát tâm xuất gia 
một năm thì khả dĩ chấp nhận được”. 


Đa số những người đó đã chụp lấy cơ hội hiếm có này, phần lớn 
đều ở lứa tuổi hai mươi, họ trở về Samye Ling đủ mọi thành phần: 
nghiện rượu, nghiện ma túy và nhiều vấn đề xã hội khác. Thượng 
tọa Yeshe đã trấn an họ: “Không sao, anh chị có thể ở lại đây và 
mặc áo tu. Nếu anh chị đã quyết định thì trong sảu tháng đầu phải 
làm quen với nếp sống ở tu viện và từ bỏ những tật xâu. Sau đó nêu 
thích thú thì cứ tiếp tục”. 


Một số người trong nhóm đầu tiên đã thích ứng lối sống và tu ở đây 
trong một năm. Nội quy cho các hành giả này rất khắt khe: Không 
sát sinh, không nói dối, không nhục dục, không nghiện ngập, không 
ca hát, không trang điểm và không được ra khỏi Thánh đảo. 


“Nhiễu người trong số họ đã chống đối lại gia đình và xã hội”, ngài 
Yeshe cho biết thêm “nhưng họ đã chấp nhận những gì do tôi nói, 
bởi vì họ tin ở tôi. Họ biết rằng tôi không bao giờ yêu câu họ làm 
lợi cho tôi. Vì rằng mọi thứ mà tôi làm cũng chỉ muốn tốt đẹp cho 
họ. Vâng, trong một chừng mực nào đó, tôi giống như một người 
làm công tác xã hội theo hướng đi của Phật giáo”. Tất nhiên, điều 
đó không phải tốt cho tất cả, “nhiều người đã không hoàn tắt một 
năm”, ngài Yeshe cười thừa nhận: “và một số khác đã quay lại lần 
thứ hai và nhiễu hơn nữa”. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 143 





Chú Russel Murdoch, 24 tuổi, trưởng ban Trai soạn, đang ở tháng 
thứ tám trong khóa xuất gia một năm, chú nghĩ rằng việc mặc áo tu 
là một điều tốt mà chính bản thân chú đã trải qua. Chú nhớ lại: “76¡ 
rất đau khổ khi tôi mới đến Samye Ling. Tôi thật tình không biết gì 
về lợi ích của việc tu học, tôi chỉ mong kiếm được một ít tiên, vì tôi 
cảm thấy cuộc đời tôi quá ngắn ngủi. Nhưng khi đến đây tôi thấy 
mọi người đêu vui tươi và hạnh phúc, đó là lần đâu tiên trong đời 
tôi, và đáy cùng là lý do chính đã kéo tôi ở lại Samye Ling. Bạn 
không phải đến đây để trở thành một Phật tử mà là để tự hoàn thiện 
mình. Sđ7ny€ Lĩng là nơi trở về của mọi người. Mẹ tôi có ấn tượng 
rất lớn về những lợi ích đã mang lại cho tôi, bà cũng muốn đến đây 
để trở thành một nỉ cô”. 


Chị Anni Lhamo, 37 tuổi, đến Samye Ling từ năm 1979. Chị từng 
nỗi tiếng là một người soạn thảo phần mềm vi tính ở Glassgow, có 
nhà, có xe, có người yêu và những kỳ nghỉ hè tùy thích. Rồi vào 
một dịp nào đó chị đã gặp một vị sư gốc Tây Tạng với một đạo 
phong khác thường đã khiến cho chị viếng thăm Samye Ling vào 
mỗi cuối tuần và mỗi kỳ nghỉ. Năm 1989, chị bỏ sở làm, bỏ tất cả 
để ghi tên gia nhập khóa tu bốn năm. Ngủ một đêm năm giờ trong 
thiên phòng chật chội, thức dậy vào bốn giờ sáng và chỉ gặp mọi 
người vào các giờ ăn. Suốt trong bảy tháng đầu phải hoàn toàn im 
lặng. “Đó là những năm tháng hoàn hảo và đẹp nhất trong đời của 
tôi”, chị kế lại “Tôi đã vượt qua mọi giới hạn của sự khắt khe. Nó 
thật sự đã giúp tôi có thêm nội lực và ổn định về mặt tỉnh thân. Nói 
chung Samye Ling đã mang lại cho tôi niêm vui rất lớn, giờ đây tôi 
muốn đem nó đề chỉa sẻ cho các bạn”. 


Không phải ai cũng thích mặc áo tu hoặc ở lâu trong tu viện. Một 
số người đến vì muốn tìm kiếm sự bình ôn cho tâm hồn và làm một 
cái gì đó cho Tam Bảo. Chăng hạn David Neviazsky, 27 tuổi, tốt 
nghiệp đại học mỹ thuật, hiện đang vẽ tranh và phụ trách trang trí 
cho tu viện, Sherab Palden Beru, bốn năm trước tìm đến Samye 
Ling trong lúc đang suy sụp về tỉnh thân, anh cho biết “#c đó tồi 
gân như đã ngã quy, tôi không biết gì về Đạo Phật cả. Nhưng khi 
tôi gặp được ngài viện trưởng, ngài thật sự đã ban vui cho tôi. Tôi 
ở lại đây từ ngày ấy. Đạo Phật đã giúp tôi tìm lại chính mình và tin 
vào mình hơn ai cả. Tôi vẫn chưa chắc là mình sẽ trở thành một 
tăng sĩ, nhưng tôi sẽ đợi khi thời điểm thích hợp”. 


144 Thích Nguyên Tạng 





Cậu Shiwa, 24 tuổi, hiện là một người phụ trách chăm sóc vườn rau 
quả, cậu có ba tháng tập chạy bộ quanh đảo để thách thức cái rét 
cắt đa ở đây vào mùa đông, trước khi quyết định khoác áo tu. Cậu 
nói về mình: “Sau sáu năm theo học Trường Nghệ thuật về ngành 
nghệ thuật quảng cáo thương mại, tôi trở nên vỡ mộng và chán 
nản. Tôi sống ở Luân Đôn và nghiện ngập. Nhưng tôi vẫn ý thức 
được là mình cần một hướng đi khác và tôi biết chỉ có cách đó mới 
thay đổi được cuộc đời tôi. Thánh đảo đã giúp tôi làm việc đó. Khi 
ở đây, bạn không thể che dấu bắt cứ điều gì từ chính bản thân bạn. 
Từng bước bạn sẽ tháo bỏ những lớp vỏ giả tạo của mình. Việc đó 
sẽ đến nh một vụ nỗ có điều khiển”. Một ngày khác, trong lúc 
đang trồng củ cải đường, cậu nói: “Vào cuối khóa tu, chúng tôi sẽ 
quyết định xuất gia luôn hoặc không. Đây là một quyết định rất khó 
cho tất cả. Nhưng dù sao đi nữa, thì trong thời gian sống ở đây, 
chung tôi đã có một bóng dáng của một cuộc đời khác”. 


Anh Zangpo, 35 tuổi, trước kia là người phụ trách phát hành sách 
cho nhà xuất bản Malcolm, hiện đã tìm thấy sự ổn định về cuộc 
sống sau khi bỏ rượu và thuốc lá. Trong khi, cô Amni Peta, 29 tuôi, 
tốt nghiệp Đại học Oxford, đang ở thời gian tập sự xuất gia, cô 
đang bận rộn lo cơm nước cho đại chúng. 


Đến thăm Thánh đảo, bạn sẽ tìm thấy sự yên tĩnh và một cái gì đó 
quyến rũ lạ thường. Có phải vì do Samye Ling hay do chính hòn 
đảo này? Anh Perryman Tom Sheldon, 4l tuổi, ở làng Lamlash, nơi 
anh ta đang điều hành một bến phà đưa khách qua Thánh đảo, 
“Không nghỉ ngờ gì nữa, Thánh đảo có một cái gì rất thiêng liêng 
và đặc biệt vô cùng”, anh nói “Không khí ở đây rất thanh bình, 
Phật giáo đã bồ sung thêm giá trị cho đảo”. 


Thánh đảo đã mang lại niềm vui và sức sống cho mọi người. Nơi 
đây không những chăm sóc cho các trẻ em thường lui tới từ ngôi 
làng Lamlash mà còn là viện dưỡng lão cho các cụ giả. Thánh đảo 
có thê ví như một trung tâm huấn luyện đội quân cảm tử cho quân 
đội. Và đặc biệt nó vẫn là một nơi hấp dẫn cho các trường đại học 
gởi sinh viên đến để nghiên cứu về sinh thái và thú vật, vì Thánh 
đảo vẫn là nơi trú của các loài thú hiếm. 

Hơn thể nữa, Thánh đảo đang điều khiển một cộng đồng đa dạng 
và luôn đổi mới. Nơi đây, bạn có thê tìm thấy đủ mọi thành phần: 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 145 





giám đốc công ty, cựu chiến binh Việt Nam, cựu binh, tu sĩ, thợ 
xây dựng, sinh viên, dân nghiện.... 


“Vâng, ở đây, chúng tôi có mọi thứ”, Alex Dunean, 43 tuổi, vị Tri 
khách của tu viện, trước kia anh ta là một giáo viên dạy trồng 
chuyên nghiệp và cũng từng là một công nhân dầu khí, anh tâm sự, 

“ngay cá những người vô đạo, những bà đông cốt cho đến các tay 
anh chị` với vết xăm đây trên cơ bắp... mọi người đêu được đón 
tiếp miễn là họ đừng phá rồi là được. Nói chung tất cả đêu đến đây 
với mục đích tìm học liệu pháp của Phật giáo để tự chữa bệnh cho 
bản thân. Đối với những người ở được một năm hoặc lâu hơn, vì sự 
cách ly có thể tạo ra một cú sốc lớn. Mọi người đễu nghĩ rằng cách 
ly là biện pháp ban đâu tốt nhất để 'tân hành giả' khỏi phải đối 
đâu với những chỉ phối tới tấp" của ngoại cảnh. Nội quy và giới 
luật ở đây rất nghiêm khắc, bất kỳ ai có những vấn đề gì sẽ tự phơi 
bày ngay. Đây là một nơi tốt nhất đề đối mặt với chính mình và sự 
cách ly hoàn toàn đó sẽ tạo ra một hiệu quả rất lớn”. 


Mặt trời chiếu khuất bên kia đỉnh núi và hoàng hôn buông xuống 
Thánh đảo, Samye Ling, mọi vật nơi đây dường như đang quyện 
lẫn vào nhau như sự quan sát của Thượng tọa Yeshe Losal: “7Ö7ên 
nhiên, con người và tôn giáo luôn ở trong sự hải hòa”. Các người 
con Phật đang tụng kinh, trì chú với âm thanh vang rên bên trong 
chánh điện dưới ánh đèn mờ nhạt, các chú bồ câu bay lượn qua cửa 
số và đậu trên nóc tu viện, Shiwa đang tươi cười, ngoài kia chim 
hải âu đang réo gọi, tiếng re ré của gà rừng và các con hàu thì đang 
bò qua lại trước hang động của Thánh Molaise, còn những “tân 
hành giả” thì đang tĩnh lặng thiền định trong thiền phòng. Cảnh vật 
làm mọi người nhớ lại khuyến cáo của vị Tri khách Alex Dunean: 
“Đây không phải là nơi để nghỉ mát, mà là Thánh Địa (Holy Place) 
để mọi người tôn kính và quy ngưỡng”. 


(Theo jJuliaq Wilkinson, DISCOVERY, 11/1997) 


146 Thích Nguyên Tạng 





Í 0 PHẬT GIÁO TẠI NAM TRIÊU 
TIÊN 


TNam Triều Tiên (South Korea, Nam Hàn) là một quốc gia nằm ở 
đông bắc châu Á. Diện tích: 99.484km”, dân số: 45.182.000 người. 
Hàn quốc từng trải qua những chế độ độc tài với những cuộc bạo 
động xã hội và đàn áp mạnh mẽ. Nhưng tiến trình dân chủ hóa đã 
được thiết lập vào năm 1988. Hiện tại Nam Triều Tiên (NTT) đã 
trở thành “một nước công nghiệp hóa mới”, còn được gọi là một 
trong bốn con ròng châu Á, cùng với Đài loan, Hồng Kông và 
Singapore. Phật giáo là một trong ba tôn giáo chính ở Hàn quốc 
(Không giáo và Ki Tô giáo). 

Phật giáo được truyền vào TT vào thế kỷ thứ 4 TL. Vào thời điểm 
này, bán đảo Triều Tiên được chia thành ba nước nhỏ là Cao Ly 
(Koguryo), Bách Tế (Paelje) và Tân La (Shilla). Phật giáo được 
giới thiệu lần đầu tiên ở phía bắc nước Cao Ly (nay là Bắc Triều 
Tiên), và dân dần lan đến Bách Tế, miễn Tây nam và cuối cùng 
được truyền đến nước Tần La, thuộc miền đông nam vào thê kỷ thứ 
S: 


Phật giáo Triều Tiên trong thời Tam Quốc 


Nước Cao Ly (Koguryo): Vào năm 372 TL, một tăng sĩ được thỉnh 
cầu từ Trung Hoa đến nước Cao Ly. Ngài đã mang theo số Kinh và 
một vải tượng Phật. Phật giáo đã được vua chúa và dân chúng tiếp 
nhận rất nhanh. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 147 





Nước Bách Tế (Paekje): 


Phật giáo được truyền vào nước Bách Tế từ Cao Ly vào năm 384 
vào, tại đây vua chúa và quân thần cũng rất mộ đạo. Vua Asin 
(392-450), đã khuyên bảo quần thần và dân chúng rằng: “Nền tin 
trởng vào Pháp Phật để mưu tìm hạnh phúc”. Trong triều đại của 
vua Song (523-554), có một tăng sĩ tên là Kyomik, trở về từ Ấn Độ 
với nhiều bản kinh mới. Ngài được xem là vị tổ khai sơn của một 
trong những tông phái Phật giáo chính tại Triều Tiên. Đầu năm 
530, một số tăng sĩ Triều Tiên đã lên đường đi truyền bá Phật Pháp 
tại Nhật Bản. Trong chuyến đi này có một vài kiến trúc sư và họa sĩ 
tháp tùng. Nhờ những người này mà những ngôi chùa ở Nhật bản 
được xây dựng lên không lâu sau khi họ đặt chân đến Nhật. 


Nước Tần La (Shilla): 


Đối với nước Shilla thì Phật pháp phát triển một cách chậm chạp 
cho đến thời kỳ vua Pháp Hưng (Pophung, 514-540) thì Phật giáo 
mới được thừa nhận là quốc giáo (national religion) của Shilla. Vua 
Chân Hưng (Chihung, 540-575) đặc biệt khuyến khích phát triển 
Đạo Phật. Trong thời gian trị vì, ông đã cho thành lập Trưởng Phái 
giáo Hwarangdo, tuyển chọn những người trẻ tuổi rồi đào tạo theo 
nguyên tắc của Phật giáo để ra phục vụ cho nước nhà. Trong thời 
đại của Shilla, những tác phẩm nghệ thuật Phật giáo có giá trị đã 
bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như tượng đá Phật Thích Ca ở 
KyongJu và chùa Hwangnyong đã được xây dựng trong thời kỳ 
này. 

Phật giáo Hàn quốc từ thời thống nhất của Tân La đến ngày 
nay: 


- Triều đại Tần La (668-935): 


Năm 668, Triều đại Tần La đã có công thống nhất đất nước, và PG 
nhờ vậy mà cũng được thống nhất. Trong suốt triều đại Shilla PG 
đã tiếp tục phát triển cả về mặt học thuật lẫn văn hóa. Trong thời 
đại này, nhiều tác phẩm nghệ thuật PG đã xuất hiện, nhiều chùa, 
tháp, tượng Phật có tính lịch sử cũng đã được tạo dựng. Kinh Hoa 
Nghêm (Avatamsaka Sutra)Ạ và Kính Pháp Hoa 
(Saddharmapundarika Sutra) đã bắt đầu được nghiên cứu, trong khi 
Đức Phật Di Đà (the Buddha of Light) và Bồ Tát Quán Âm (the 


148 Thích Nguyên Tạng 





Bodhisattva of Compassion) được thờ phượng khắp nơi. Đến cuối 
triêu đại Tân La Thiên Tông đã được giới thiệu từ Trung Hoa, và 
chính trường phái này đã giúp cho PGTTT lật qua một trang sử mới. 


- Triều đại Cao Ly (935-1392): 


Sau khi triều đại Tần La suy tàn, nhà Cao Ly tiếp nối vào thế kỷ 
thứ mười. PG tiếp tục là quốc giáo, nhiều vị vua đã phát tâm xây 
dựng chùa tháp và ủng hộ nhiêu mặt cho chánh pháp. Tuy nhiên 
vào thời điểm này có quá nhiều sự tập trung vào lễ nghi và điều này 
đã tạo ra một tình cảnh không thích hợp cho việc phát triển tâm 
linh. Trong nỗ lực gạn lọc và tái tạo lãnh vực tu tập tâm linh, nhiều 
tăng sĩ đã chống lại khuynh hướng lễ nghi này. Một trong ba thiền 
sư là ngài Nghĩa Định (Ui- chon, 1055-1101), con trai của vua 
Minh Tôn (Munjong, 1047-1083), người đã mang về cho Triều 
Tiên 4000 kinh sách các loại khi ngài còn du học ở Trung Hoa, từ 
những bộ kinh này mà bộ Đại Tạng Kinh Tì riêu Tiên (Tripitaka 
Koreana) đã được thành lập vào thế kỷ thứ XI, đây là một trong 
những thành công rực rỡ của PG dưới triều đại của Koryo. Thiên Sư 
Nghĩa Định cũng được xem là người có công mang hạt giống thiền 
của tông Thiên Thai về cho TT và thiền phái này đã tạo ra một 
không khí mới cho PG Triều Tiên thời bấy giờ. 

Tiếp đó, thiền sư Tri Nột (Chi-nul, 1158 - 1210), đã trở thành người 
lãnh đạo cho PG TT. Ngài đã khai sơn chùa Songøwang trên núi Tào 
Khê (Chogye), đây là một ngôi tổ đình của tông phái thiền hơn 300 
năm. Chín tông phái thiền đã được thiền sư Thái Cổ (Tae-go, 1301 - 
1382) thống nhất với tên gọi là thiền phái Tào Khê (Chogye), một 
tông phái chính của PG TT vẫn còn duy trì cho tới ngày hôm nay. 


PG vẫn duy trì và ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới trí thức vào cuối 
triêu đại Cao Ly. Không giáo được truyên đên bán đảo Triêu Tiên 
cùng thời với PG nhưng không đạt được kêt quả như vậy. 


- Triều đại Triều Tiên (Choson, 1392-1910): 


Với sự suy sụp của triều đại Cao Ly vào năm 1392, PG cũng theo 
đó mà đi xuống khi những vị vua của tân triều đại Triều Tiên theo 
Không giáo. Trong thời kỳ này nhiều tăng sĩ PG đã tham gia vào 
chính sự. Các vua của triều đại này từng có những chiến lược đàn 
áp PG một cách thăng tay. Chùa chiền không được xây dựng gần 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 149 





thành phố mà phải xây ở tận nơi rừng sâu núi thăm, nhiều ngôi 
chùa đã bị phá hủy, tăng sĩ bị coi rẻ và không được phép đặt chân 
đến thành phố. Tuy nhiên cũng có một vài vị vua trong triều đại 
này đã bảo hộ PG và một điều quan trọng là dân chúng vẫn giữ 
niêm tin đối với Chánh pháp. 

Đến cuối thế kỷ 16, trong khoảng thời gian Nhật Bản xâm lược 
Triều Tiên, PG đã trở lại cứu hộ cho đất nước. Ở tuổi 72, thiền sư 
Tây Sơn (So- san 1520 -1604) và người đệ tử là Tứ Minh Đường 
(Sa-myong 1544-1610) cùng với 5000 tăng binh (Buddhist monk 
soldiers) đã đồ ra chiến trường. Theo sau cuộc chiến bại của Nhật 
Bản, thiền sư Tứ Minh Đường đã dẫn đầu một phái đoàn tới Nhật 
Bản vào năm 1604 và ngài đã hoàn tất sứ mạng của mình với một 
bản hiệp ước hòa bình giữa Nhật và Triều Tiên. 

- Từ 1910 - đến nay: 


Vào năm 1910 triều đại Triều Tiên đã tàn lụi với sự thôn tính của 
đề quốc Nhật Bản. Trong thời kỳ thuộc địa, PG đã được thừa nhận 
và ủng hộ bởi chính quyền Nhật Bản. Tuy nhiên, các tông phái PG 
bản xứ không được phát triển và tăng sĩ được khuyên khích lấy vợ. 
Vị trù trì của mỗi chùa phải được bố nhiệm từ chính quyên. “Trong 
thời kỳ này, nhiều tác phẩm nghệ thuật PG đã bị mang vê Nhật 
Bản. Gần đây, chính quyền TT đã có những cuộc thương thuyết với 
phía Nhật Bản để đòi lại những bảo vật của Phật giáo. 


Sau cuộc cách mạng 1945, tăng sĩ thanh tịnh của thiền phái Tào 
Khê đã thay thế cho những tăng sĩ có gia đình đề trù trì những ngôi 
chùa từng bị Nhật Bản chiếm đóng. Trong bốn thập niên qua, nhiều 
chùa chiền đã được xây dựng trở lại trong thành phố. Có rất nhiều 
chương trình tu học cho mọi giới trong xã hội. Một nửa dân số TT 
là Phật Tử. Một số lượng lớn nam nữ Phật tử TT đã xuất gia và 
PGTT đã được phục hưng rất nhanh. 

- Về các Tông Phái Phật giáo tại Triều Tiên: 

Hiện tại ở TT có tất cả là 18 tông phái PG khác nhau xuất phát từ 
bốn tông phái chính là Thiền tông, Mật tông, Pháp Hoa tông và 
Hoa Nghiêm tông. Tất cả đều theo truyền thống Phật giáo 
Mahayana và phân lớn được thành lập vào sau năm 1945. 


150 Thích Nguyên Tạng 








Một lễ thọ giới của của chư Tăng Triều Tiên 


Trong 18 tông phái trên, nỗi bật và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất 
là thiền phái Tào Khê (Tào Khê là một tên gọi khác của Lục tổ Huệ 
Năng, 638-713) được thiền sư Thái Cổ (1301 - 1382), một tăng sĩ 
Hàn Quốc nỗi tiếng trở về từ Trung Hoa vào năm 1346 và lập nên 
thiền phái này. Ngài cho rằng thiền là một pháp tu tốt nhất đề đạt 
tới giác ngộ. Những bộ kinh căn bản của thiên phái này là Kinh Bát 
Nhã, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Hoa Nghiêm có 
khoảng 1632 ngôi chùa là chi nhánh ở khắp trong và ngoài TT, và 
có khoảng 18.000 tăng ni và khoảng 6.000.000 tín đồ qui y theo 
phái này. 

Về mặt giáo dục, hầu hết các ngôi chùa hiện nay đều có xây dựng 
nhà trẻ và trường tiểu học. Đây là một truyền thông đẹp, bởi vì xưa 
nay các tăng sĩ TT đều đóng vai trò quan trọng trong lãnh vực giáo 
dục phổ cập. Hiện tại PGTT, có nhiễu trường sơ, trung đẳng Phật 
học và một trường Đại Học PG ở Dong-Guk, trường này có chi 
nhánh ở Seoul và KyongJu, chỉ đặt biệt dành cho tăng ni học mà 
thôi. 

Về bộ Đại Tạng Kinh Triều Tiên khắc trên gỗ: 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 151 





IV Fà 
I4 tì, 


| 1Ï\ til 





Bộ Đại Tạng Kinh Triều Tiên khắc trên gỗ tại thư viện chùa Hải Ấn 


Như đã nói ở trên bộ Đại Tạng Kinh Triều Tiên (ĐTKTT) đã được 
chuyền ngữ, rồi khắc trên bản gỗ và được bảo trì trong Tàng Kinh 
Các tại chùa Kang-Wha vào thế kỷ thứ I1, (chùa này được xây 
dựng vào năm 1488). 


Vào năm 1817, Tàng Kinh Các này đã may mắn thoát khỏi cơn hỏa 
hoạn. Nhưng rủi thay, số phận của bộ ĐTK này đã bị thiêu rụi bởi 
ngọn lửa xâm lăng của Mông Cổ. Đến thế kỷ 13 bộ ĐTK mới được 
khắc trở lại theo chiếu chỉ của vua KoJong (1213-1259) và được 
bảo trì tại chùa Hải Ấn (Haein-sa) cho đến ngày nay. 


Một vài ghi nhận về quá trình chạm khắc bộ Đại Tạng Kinh 
băng gô này: 


Chọn loại gỗ bu-lô trắng rồi đem ngâm dưới nước biển ba năm, sau 
đó vớt lên phơi khô ba năm, rồi mới sử dụng để khắc chữ. Người ta 
ghi nhận rằng công trình vĩ đại này chỉ do một nam Phật tử thực 
hiện ròng rã trong 16 năm để hoàn thành 52.382.960 chữ, gồm 
6791 quyền. 


Lời kết: 


152 Thích Nguyên Tạng 





Nhìn chung từ sau ngày Triều Tiên giành lại nền độc lập, Phật giáo 
đã đối phó với nhiều thách thức của thế giới hiện đại. Từng bị lãng 
quên một thời gian dài nơi rừng sâu, nay đã trở lại sinh hoạt nơi thị 
thành. Thiền phái Tào Khê đã đóng một vai trò trung tâm trong quá 
trình hoằng dương chánh pháp trong suốt chiều dài lịch sử của xứ 
Sở này. 

Ngày nay có rất đông giới trẻ Triều Tiên đã chú ý và tham gia vào 
các sinh hoạt Phật pháp như ghi danh theo học các khóa giáo lý, 
khóa tu thiền ngắn hạn, công tác từ thiện xã hội... Những phát triên 
của ni giới gần đây cũng đáng chú ý, người ta tin tưởng rằng Phật 
giáo Triều Tiên đang trên đà phát triển mạnh và đầy lạc quan ở 
tương lai. 

(Tổng hợp từ tài liệu: Korean Buddhism Magazine (Seoul/1997). 
Tài liệu này do phái đoàn Phát giáo Tì riểu Tiên trao tặng nhân dịp 


các vị đến Úc. tham dự Đại Hội Liên Hữu Phật giáo Thế Giới lần 
thứ 20 được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, 1998) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 153 





20 PHẬT GIÁO TẠI TRUNG HOA 


Tnng Hoa (còn gọi là Trung quốc) là một quốc gia nằm ở vùng 
Trung và Đông Á. Diện tích: 9,6 triệu km2, dân số: 1,139 tỉ người 
(1992). Thủ đô: Bắc Kinh. Thành phố lớn nhất: Thượng Hải. Trung 
Hoa hiện nay là nước đông dân nhất trên thế giới. Là một quốc gia có 
nên văn minh cô đại và có nhiều phát minh khoa học đóng góp cho sự 
tiến bộ của nhân loại. Ngành kinh tế chính: nông công nghiệp. Nguồn 
tài nguyên thiên nhiên rất phong phú: than đá, dầu mỏ, quặng sắt, 
quặng kim... các ngành công nghiệp rất đa dạng, đặc biệt phát triển 
các ngành công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp. PG là một trong ba 
tôn giáo chính ở Trung Hoa (THỊ. 


Con đường và niên đại PG du nhập vào TH (thời Hậu Hán, 25- 
220 TL): 


Theo sử liệu cho thấy PG được giới thiệu đến TH do các nhà buôn hay 
các nhà sư truyền giáo người Ấn qua các ngã đường biển và đường 
bộ. Về đường biên thì xuất phát từ các hải cảng vùng Nam Ấn rồi qua 
ngã Sri Lanka, Nam Dương để vào hải cảng Quảng Đông. Về đường 
bộ, còn gọi là con đường tơ lụa (Silk road) nôi liền Đông Tây, dì 
chuyền băng lạc đà, xuất phát từ miền Đông Bắc Ấn, rồi băng qua các 
sa mạc ở Trung Á để tới Lạc Dương (Loyang, thủ đô của nhà Hán), 
TH. 


Theo biên niên sử thì Phật giáo truyền đến TH vào thế kỷ thứ 2 trước 
TL từ Trung Á nhằm niên hiệu Nguyên Thọ đời vua Ai Đề nhà Tiền 
Hán, nhưng PG không truyền bá rộng rãi cho đến năm 65 TL, dưới 
triều vua Minh Đề (Ming Ti, niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10 nhà Hậu 
Hán, 25-220 TL), thì PG mới bắt đầu cắm rễ và phát triển ở TH. Vì 
muốn thân dân tu học Phật pháp nên vua Minh Đề đã cử một phái 
đoàn gồm 18 người đến. Thiên Trúc để thỉnh cầu hai Thiền sư người 
Ấn là Ca Diếp Ma Đăng (Kàsyapama°tanga) và Trúc Pháp Lan 


154 Thích Nguyên Tạng 





(Dharmaraksa) đến TH hoằng pháp. Hai vị tăng người Ấn này đã 
mang đến TH bộ Kinh Bốn Mươi Hai Chương (Sutra in 42 Sections) 
và trú ngụ tại chùa Bạch Mã (Pai-ma-ssu, ngôi chùa đầu tiên ở TH 
do vua Minh Đề xây dựng, đến nay vẫn còn) ở Lạc Dương đề hoằng 
dương Phật Pháp. 


Tiếp theo sau hai ngài Ca Diếp Ma Đẳng và Trúc Pháp Lan, những 
nhà truyền giáo khác đến TH là ngài An Thế Cao (An Shih-Kao), là 
người An Tức (Parthian, thuộc Bắc Ấn), ngài Chi Lâu Ca Sắm 
(Lokaksema), ngài Trúc Phật Sóc (Sangha Buddha) đến TH vào 
năm 148 TL, mang theo nhiều kinh Đại thừa để phổ biến nơi vùng 
đất mới này. 

Phật giáo Trung Hoa, thời kỳ hình thành: 


PG đã thành hình và đã truyền bá rộng rãi trong dân chúng TH 
dưới triều đại nhà Hán, nhưng PG trong thời kỳ này mang màu sắc 
pha tạp của Nho giáo và các tín ngưỡng dân gian cho dù các tư 
tưởng căn bản PG như Duyên sinh vô ngã, Giới định huệ, Nhân 
quả, nghiệp bảo... đã được truyền dạy ngay từ buổi đầu. Chính 
ngay trong thời nhà Hán, Lão giáo (Taoism) và Phật giáo đã chính 
thức kết hợp hài hòa để mang đến ích lợi thiết thực cho người dân. 
Từ vua chúa đến thần dân đêu tin và phụng thờ Phật Thích Ca và 
Lão Tử trên cùng một bàn thờ. Những bản kinh Phật được chuyển 
dịch ra Hoa ngữ đều dùng những từ ngữ của đạo Lão để giúp cho 
người dân dễ hiểu vào giáo lý Đạo Phật. 


Sau triêu đại nhà Hán, Phật giáo đã bắt đâu ảnh hưởng vào nên văn 
hóa và văn chương của TH. 


Phật giáo trong thời kỳ Tam quốc (220-280 TL): 


Sau khi nhà Hậu Hán sụp đồ, Trung Quốc chia ra thành 3 nước, đó 
là nước Ngụy, Thục và Ngô. PG trong thời đại này chỉ phổ biến ở 
hai nước Ngụy và Ngô. Tại nước Nguy, VỚI Sự xuất hiện của ngài 
Đàm Ma Ca La (Dharmakàla) và ngài Đàm Đề đã giúp cho không 
khí phiên dịch Luật tạng bắt đầu khởi sắc. Hai bộ luật được chuyên 
dịch ra Hán ngữ trong thời kỳ là Tăng Kỳ Giới Bản và Đảm Vô 
Đức Yết Ma. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 155 





Trong khi tại nước Ngô thì có các ngài Khương Tăng Hội (Kang 
Seng Huưi), một thiền sư người nước Khương Cư (Sogdiane, nay 
thuộc nước U-dơ-bếch, Liên xô cũ), ngài từng xuất gia và tu học tại 
Việt Nam trước khi sang TH hoằng pháp. Ngài đến nước Ngô năm 
247 (nhằm vào năm thứ 10, niên hiệu Xích Ô). Tại nơi này ngài đã 
thành lập trung tâm hoằng pháp Kiến Sơ, tổ chức đại giới đàn và độ 
người xuất gia. Tiếp đó ngài được vua Ngô Tôn Quyền ủng hộ để 
xây dựng chùa Kiến Sơ và ngôi chùa này về sau đã trở thành trung 
tâm hoằng pháp nỗi tiếng qua các triều đại như Tây Tắn, Tống, Tẻ, 
Lương, Trần, Tùy. Ngôi chùa đã từng đổi tên như Trường Khánh 
Tự, Phụng Hiến Tự, Thiên Hỷ Tự... 


Phật giáo Trung Hoa, thời Tây Tấn (265-316 TL) 


Khởi đầu nhà Tây Tấn, Tư Mã Viêm lên xưng để và đóng đô ở Lạc 
Dương, nhưng mãi đến năm 280, sau khi đánh tan nhà Ngô, nhà Tấn mới 
thống nhất được đất nước. Trong thời kỳ này, có nhiều bậc danh tăng xuất 
hiện đề phiên dịch kinh điển ra Hán ngữ. Đáng chú ý là ngài Đàm Ma La 
Sát (Dharmaraksa, Trúc Pháp Hộ), người đã chuyên ngữ nhiều bộ kinh 
quan trọng như Kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika Sutra), một bộ kinh 
Đại thừa nồi tiếng mà về sau Tông Thiên Thai lấy làm kim chỉ nam để tu 
tập. Ngài còn dịch thêm bốn bộ kinh khác là Ki: Bát Nhã 
(Prajnaparamita), Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirtidesa, kinh này về sau 
được ngài Cưu Ma La Thập dịch lại), Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Surangama 
Sutra), Kinh 4 Di Đà (Sukhavativyuha Sutra). 


Phật giáo Trung Hoa, thời Đông Tấn (317-420 TL) 


Mở đầu nhà Đông Tấn, Tư Mã Duệ xưng để ở Kiến Xương. PG 
trong thời kỳ này được xem là phát triển trên cả hai phương diện cả 
hình thức tín ngưỡng lẫn tư tưởng triết học. Có nhiều danh tăng đến 
từ Ấn Độ và đặc biệt là ngay tại TH lại xuất hiện nhiều tăng sĩ tài 
ba để đóng góp cho công trình phiên dịch và truyền bá chánh pháp. 
Nổi bật nhất là ngài Cưu Ma La Thập (Kumarajiva, 344-413), được 
người đời tôn xưng là Tam Tạng Pháp sư, người có công phiên 
dịch nhiều bộ kinh đại thừa từ Phạn ra Hán. Các dịch phẩm chính 
của ngài là: Kinh 4 Dị Đà (Amitabha Sutra, dịch năm 402), Kinh 
Pháp Hoa (Lotus Sutra, dịch năm 406), Kinh Duy Ma Cát 
(Vimmalakirtnrdesa dịch năm 406), Kinh Kim Cang 
(Vajracchedka Sutra dịch năm 407), Luận đại Trí Độ 


156 Thích Nguyên Tạng 





(MahapraJnaparamita-Sastra, dịch năm 412), Thập Nhị Môn Luận 
(Dvàdasadvara Sastra, dịch năm 409). 


Trong khi ở miền Nam thì có ngài Pháp Hiển (Fa Hsien, 337-422), 
một nhà chiêm bái Phật tích (399-314) và phiên dịch kinh điển. Ngài 
đã vượt qua sa mạc Gobi và Hy Mã lạp sơn để tới Tây Vực, ngài dành 
6 năm đề học chữ Phạn và chiêm bái, sau đó thỉnh kinh trở về TH. 
Chính sự thành công của ngài đã gợi cảm hứng cho ngài Huyền Trang 
hai trăm năm sau cũng lên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh. Các dịch 
phẩm quan trọng của ngài gồm có: Kinh Đại Niết Bàn 
(Mahaparinirvàna Sutra), và Luật Tạng (Vinaya-Pitaka), đáng kế nhất 
là tác phẩm Phật quốc ký (Fo kuo chỉ/ Record of the Buddhist 
countries) được xem là bộ sách giá trị ghi chép về lịch sử và văn hóa 
của PG Ấn Độ trong thế kỷ thứ IV và V. 

Sau thời đại nhà Đông Tắn, TH lại tiếp tục chia đôi đất nước thành 
Nam và Bắc triều (420-588) cho nên PGTH cũng như vận nước 
thăng trầm theo thời gian. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 157 





Phật giáo ở miền Nam Trung Hoa: 


Nam phần TH [có các nước Tống (420), Tè (479), Lương (502), 
Trần- -Tùy (S89)] do các vua chúa người Hoa thống trị, đang trong 
thời điểm không thỏa mãn với triết học của Nho giáo, nên đã 
chuyển hướng, quan tâm đến giáo lý của đạo Phật. Do đó, chẳng 
bao lâu, PG đã ảnh hưởng sâu rộng từ cung đình cho đến làng xã 
TH. Các bậc danh tăng xuất hiện trong thời kỳ này có các ngài như 
Tăng Già Bạt Đà La (Shanghabhadra), Tăng Tuệ, Huyền Xướng 
(nước Tê), nước Tống có ngài Cầu Na Bạt Đà La (Gunabhadra), 
Cương Lương Da Xá (Kàlayàsas), nước Lương với sự trị vì của 
Lương Võ Đề, một ông vua tín ngưỡng Phật pháp nên trong thời kỳ 
này PG phát triển rất mạnh, nhiều kinh sách được phiên dịch và ấn 
hành, các danh tăng tại nước này có các ngài Bồ Đề Đạt Ma 
(Bodhidharma) Tăng Già Bà La (Sanghapàla), Ba La Mật Đa 
(Paramàntha).... 


Phật giáo ở miền Bắc Trung Hoa: 


Miền Bắc TH [gồm các nước Bắc Ngụy (439), về sau chia thành 
Đông Ngụy (534) và Tây Ngụy (S35) theo sau triều Đông Ngụy là 
Bắc Tề (550), và kế tiếp Tây Ngụy là Bắc Chu (536)], không do 
các vua chúa người Hoa trị vì, họ không theo Nho giáo, nên rất ủng 
hộ PG. Tuy nhiên, PG cũng đã trải qua hai kỳ pháp nạn dưới triều 
vua Thái Võ Đề (thuộc nhà Bắc Ngụy, 466 TL) và vua Võ Để 
(triều đại Bắc Chu, 560 TL) nên PG tưởng có lúc đã tàn lụi nơi 
miền Bắc. Nhưng do có nhiều tăng sĩ đến từ Án Độ đã giúp phục 
hưng Phật pháp tại nơi này. Vào cuối thế kỷ thứ IV TL, 90% dân số 
miền Bắc TH (sát với Trung Á và con đường lụa) là Phật tử. Và từ 
nơi đây, PG đã truyền bá đi Triều Tiên, Nhật Bản và nhiều quốc gia 
láng giềng khác. 

Trong hai thế kỷ V và VI TL, các tông phái PG Ấn độ bắt đầu 
truyền đến TH, đặc biệt trong thời kỳ này các tông phái mới cũng 
được phát sinh tại xứ sở này. PG đã trở nên ảnh hưởng mạnh trong 
giới trí thức và có quyền lực ở TH, chùa chiền được vua chúa và 
nhân dân thi đua xây dựng trên khắp đất nước. Do đó không có gì 
ngạc nhiên, khi triều đại nhà Tùy (581-618) lên ngôi sau khi thống 
nhất đất nước, PG đã trở thành quốc giáo (state religion) của đất 
nước này. 


158 Thích Nguyên Tạng 





Phật giáo Trung Hoa, thời kỳ phát triển: 
Thời đạt nhà Tùy (S81-618,): 


Thời kỳ vàng son của PGTH tập trung vào triều đại nhà Tùy (Sui, 
581-618), đây là thời kỳ kiến thiết PGTH. Dưới triều đại nhà Tùy 
có nhiều vị vua kính ngưỡng và hộ trì PG như vua Tùy Văn Đề và 
vua Tủy Dạng Đề nên PG đã phát triển rất nhanh. Chùa chiền được 
xây dựng khắp mọi nơi, người dân mến mộ đạo và phát tâm xuất 
ø1a ngày càng đông, ngay cả vua Tùy Dạng Đề cũng đến quy y và 
thọ Bồ tát giới với ngài Trí Khải ở núi Thiên Thai và tổ chức cúng 
dường 1.000 vị tăng. Các danh tăng có công hoằng pháp và phiên 
dịch kinh điển trong thời kỳ này là các ngài Đạt Ma cấp Đa 
(Dharmagupta); Na Liên Đề Xá (Nàrendrayasas); ngài Xà La Quật 
Đa (Jnanagupta)..V.V. 


Thời đại nhà Đường (618-907, Mậu dâần- Đinh Mão): 


Mặc dù phần lớn các vua nhà Đường luôn là tín đồ của đạo Lão. 
Nhiều vị vua ủng hộ Phật pháp vì thuận theo lòng dân, nhưng cũng 
có vua thăng tay đàn áp PG, vì cho rằng PG không bao giờ có thê 
thay thế được Nho giáo và Lão giáo, chẳng hạn vào năm 845 TL, 
vua Võ Tôn (Wu-tsung), đã mở chiến dịch khủng bố PG. Theo sử 
liệu ghi nhận có trên 40.000 tự viện bị phá hủy và 260.500 tăng ni 
bị buộc phải hoàn tục. Tuy nhiên, đó chỉ là một khúc quanh của 
lịch sử PGTH, thời gian còn lại của nhà Đường là thời kỳ phục 
hưng và có thê nói PGTH trong thời kỳ này được phát triển toàn 
diện từ kiến thiết hạ tầng đến học thuật tông phái, triết học và nghệ 
thuật. Và những thành công rực rỡ của PGTH trong thời kỳ này đã 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống tu học không những trong phạm 
vi đương đại mà còn kéo dài đến tận các thế kỷ sau, không những 
chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn truyền bá ra các quốc gia PG lân 
cận nữa. 


Các bậc danh tăng thạc đức xuất hiện trong thời kỳ này như ngài 
Pháp Tạng của Hoa Nghiêm tông, ngài Đạo Tuyên của Luật tông, 
ngài Huệ Năng của Thiền đông, ngài Kim Cương Trí của Mật Tông, 
và đặc biệt có ngài Huyền Trang (Hsuan-tsang, 600-664), đã lên 
đường đến Tây Trúc để chiêm bái, học hỏi trong l6 năm và mang 
về cho TH nhiều tài liệu Kinh sách quý giá thời ấy. Tác phẩm Đại 
Đường Tây Vực Ký (Ta-t lang hsiyu chỉ) của ngài đã trở thành tư 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 159 





liệu nghiên cứu lịch sử, văn bản học văn hiến học vô giá cho thời 
đại hôm nay; các công trình nghiên cứu phiên dịch và sáng tác của 
ngài như Kinh Bát Nhã (Prajnaparamita sutra, 600 quyên), 4-£}- 
đạt-ma-câu-xá-luận,(Abhidharma-kosa-sastra), Duy Thức tam 
Thập Tụng Luận (TIrmshika- sastra) Nhị Tháp Tụng Luận 
(Vimsatikakarika-sastra), Du Già Sư Địa Luận (Yogacaryabhùmi- 
sastra) hay Thành Duy Thức Luận (VJinaptimatrata- sastra, tác 
phẩm sáng tác).... đã trở thành một công trình văn hóa của toàn 
nhân loại. 


Một nhà dịch thuật kinh điển khác trong thời kỳ này là ngài Nghĩa 
Tịnh (I-ching, 635-713), là một nhà chiêm bái và phiên dịch kinh 
điển quan trọng của PGTH. Năm 617, ngài lên đường hành hương 
sang Án Độ bằng đường biển và lưu lại nơi ấy 20 năm. Tại đại học 
Nalanda, ngài đã theo học giáo nghĩa của cả hai hệ thống tư tưởng 
Tiểu thừa (Hinayana) và Đại thừa (Mahayana) và tiếp đó ngài bắt 
đầu chuyên ngữ những kinh sách quan trọng ra Hán ngữ. Năm 695, 
ngài trở về TH và mang theo 400 kinh sách các loại. Tại quê nhà 
với sự hợp tác của ngài Thực Xoa Nan Đà (Sikshananda), ngài tiếp 
tục công việc nghiên cứu và dịch thuật của mình. Các dịch phẩm 
quan trọng của ngài là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 
(Buddhavatamsaka sutra) và Luật fạng (Vinaya-pitaka) của phái 
Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tì-nại-da (Mulasarvastivada) và 
trên 50 dịch phẩm quan trọng khác. 


Cũng trong thời điểm này có nhiều tông phái PG ra đời tại TH để 
sánh vai với các trường phái học thuật xứ sở này, để cùng nhau 
mang lại ích lợi và phát triển tâm linh cho người dân. Các tông phái 
đáng chú ý là Tịnh Độ tông, Thiền tông, Thiên Thai tông, Hoa 
Nghiêm tông..v.V... 


Các tông phái Phật giáo Trung Hoa: 


Luật Tông (Lu/Vinaya): là một trong những Tông Phái chính của 
PGTH. Tông này theo khuynh hướng bảo thủ giống như truyền 
thống ở các nước ở Nam Á, được ngài Đạo Tuyên (Tao-hsuan, 
596-667) dựa vào bộ 7T Phân Luật (The Vinaya In Four Parts, bản 
dịch của ngài Buddhayashas) mà thành lập vào thời đại nhà Đường. 
Chủ trương của tông là nghiêm trì giới luật để tiến đến Phật quả. 


160 Thích Nguyên Tạng 





Đây là một tông phái kiểu mẫu nhất đề lập lại trật tự và giữ vững 
quy cũ thiên môn của PGTH. 


Câu xá Tông (Kosha-fsung/Realistic): Tông này phát xuất từ một 
ý tưởng trong luận bản 4 Tỳ Đại Ma Cáu Xá (Abhidharma-kosha 
sastra) của ngài Thế Thân (Vasubandhu, 316-396) là em của đại sư 
Vô Trước (Asanga) và từng là một học giả lừng danh của phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada/ All things exist, một trong 18 tông 
phái của PG Tiểu Thừa). 4 7 Đại Ma Câu Xá luận [được ngài 
Chân Đề dịch (Paramàrtha, 563-567), nhưng về sau được ngài 
Huyền Trang dịch lại| là một luận bản phê bình đại cương về hệ 
thống triết học A Tỳ Đàm (Abhidharma) của Tiêu Thừa. Tông này 
được thành lập không bao lâu thì sát nhập vào Tam Luận Tông. 


Tam Luận Tông (San-lun/Three Treafises): do ngài Cưu Ma La 
Thập thành lập. Tông này phát xuất từ phái Trung Quán ở Ấn Độ, 
một trường phái phát triên của Đại sư Long Thọ (Nararjuna). Giáo 
lý tông này cũng nhân mạnh đến tự tánh không của vạn pháp. Như 
tên gọi của tông này, 7am Luận, tức là dựa vào ba bộ luận chính, 
Trung Quán Luận (Madhyamika) Thập Nhị Môn Luận 
(Dvadasamuka Sastra) của ngài Long Thọ, và Bách luận (Shata 
sastra) của ngài Thánh Thiên (Aryadeva). 


Pháp Tướng Tông (Fa-tsiang/Tdealist): bắt nguồn từ tông phái Du 
Già (Yogacara) của Ân Độ, một tông phái của PG phát triên có mặt 
từ năm 167 TL tại Ấn. Tại TH do ngài Huyền Trang dựa theo bộ 
Nhị Thập Tụng luận (Vimsatikàkàrikà) mà thành lập. 


Mật Tông (Mi-tsung/Tanric: do ngài Thiện Vô  Úy 
(Subhakarasimha, 637-735) thành lập vào năm 716. VỊ tông chủ 
của giáo phái này là Đức Đại Nhật Như Lai (Mahavatrocana), hành 
giả của giáo phái này tu theo lời dạy trong bộ Đại Nhật Kinh 
(Mahavairocana sutra, do ngài Thiện Vô Úy dịch). Người kế thừa 
tông này là ngài Kim Cương Trí (Vajrabodhi, 670-741) người Ấn, 
đến TH vào năm 720 và ngài Bất Không Kim Cương 
(Amoghavajra,705-774, người Ân), hai ngài có công giải thích kinh 
Đại Nhật, lập đàn tràng Mandala và nhiêu lễ nghi khác để hướng 
dẫn đồ chúng thực hành. Tông này chỉ hoạt động gần 100 năm thì 
bị thay thế bởi Lạt Ma giáo của Tây Tạng. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 161 





Hoa Nghiêm Tông (Hua Yen/Flower 4dornmen£): do ngài Tu- 
Shun (557-640) dựa vào Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra) đề 
lập tông. Nhưnng ngài Pháp Tạng (Fa-Ts'ang, 643-712 TL, gốc 
người Soghdian nhưng sinh tại Trường An,TH, là tổ thứ 3 của Hoa 
Nghiêm tông) đã có công xiến dương tông này. Ngài Pháp Tạng 
trước đó từng là thành viên trong ban phiên dịch của pháp sư 
Huyền Trang, ngài đã tâm đắc và dẹp tan mọi ảo mộng về duy tâm 
sau khi đọc Kinh Hoa Nghiêm. Hoàng Hậu Võ Tắc Thiên (trị vì 
năm 690-705) rất sùng mộ tông này nên vào năm 704 đã thỉnh cầu 
ngài Pháp Tạng vào cung đình để thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm. 
Các vị tổ thừa kế tông này là ngài Chih-Yen (602- 668), Cheng- 
Kuan, 738-838) và Kuei-feng Tsung-mi (780-841). Tiếp đó tông 
này phát triển rất mạnh ở TH. Tông này tôn thờ và thực hành pháp 
hạnh của đức Phật Tỳ Lô Xá Na 


Thiên Thai Tông (Tien-T?a/W he Lofus): còn được gọi là Pháp 
Hoa Tông, một trong những tông phái chính của PGTH được ngài 
Trí Khải (Chih-1, 538-597 TL, thường được gọi là Thiên Thai Đại 
Sư) dựa vào giáo lý Kinh Pháp Hoa (Saddharma-pundarika) mà lập 
tông tại núi Thiên Thai vào năm 575, (nơi đây hiện còn ngôi chùa 
Quốc Thanh do chính ngài Trí Khải xây dựng vào năm 601, được 
xem là thánh tích quan trọng của PGTH). Trí Khải đại sư là tác giả 
của trên ba mươi luận bản nỗi tiếng như Pháp Hoa Huyễn Nghĩa 
(Fa-hua hsuan-tsan), Pháp Hoa Văn Cú (Fa-hua Wen Chu), Ma Ha 
Chỉ Quán (Mo-ho-chih-kuan)... các vị tổ trong dòng truyền thừa 
tông này là Kuan-ting, Fa-hua, T”ien-kung, Tso-ch”i, Ch°an-Jan và 
ngài Tao-Sui, người có công giới thiệu tông này đến Nhật bản vào 
thế kỷ thứ IX. 

Tịnh Độ Tông (Ch°ing-f°u/Pureland): đây là một tông phái rất phố 
biến ở các quốc gia bắc phương PG, có nguồn góc từ thế kỷ thứ hai 
TL tại Ấn Độ. Tông này dựa vào giáo lý của Kinh Vô Lượng Thọ 
(Sukhavativyuha) và Kinh 4 Di Đà (Amnitabha-sutra). Cả hai bộ 
Kinh này đều mô tả về một cõi giới ở phía Tây, nơi những hành giả 
tu tập theo tông này sẽ tái sinh sau khi bỏ báo thân ở cõi Ta Bà như 
là một kết quả từ niềm tín tâm nơi Đức Phật Di Đà và tu tập nhiều 
thiện nghiệp. VỊ tông chủ của phái này là Đức Phật 4 Di Đà hay 
Đức Phật có ánh sảng vô lượng (unlhimited light Buddha). Tại TH 
tông này do Tô Huệ Viễn (Hui-Yuan, 334-416) khai sáng vào năm 


162 Thích Nguyên Tạng 





402, nhưng đến khi ngài Đàm Loan (476-542) thời nhà Ngụy mới 
chính thức hình thành và đến đời ngài Đạo Trác (562-645) thời nhà 
Đường mới phát triển toàn điện và truyền bá khắp TH. 


Thiền Tô ông (Ch?an/Zen): là một tông phái đặc biệt và thành tựu 
nhất của PGTH. Thiền bắt nguồn từ thời Phật Thích Ca, rồi được 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma, 470 - 536, là sơ tổ của dòng 
Thiền THỊ), con của vua Chí Cương, thuộc dòng Sát Đề Lợi, nước 
Quốc Hương, Nam Thiên Trúc, vùng Cao nguyên Dekkan, miễn 
Nam Ấn Độ. Ngài là Tổ sư thiền tông đời thứ 2§ của Ân Độ. Năm 
526 vâng lời Thầy Prajnatara (Tổ thứ 27), ngài đến Trung Hoa để 
hoằng pháp. Tại Trung Hoa lúc đầu thiền bị ảnh hưởng mạnh mẽ 
của đạo Lão và Không. Thiên chỉ độc lập và nồi tiếng từ thế kỷ thứ 
bảy, tức phải đợi đến đời tổ Huệ Năng (Hiu Neng, 638-713, tô thứ 
sáu) thì tông này mới được truyền bá rộng rãi và đã trở thành một 
tông phái chính cho tới ngày nay. Các bộ kinh chính của tông này 
là: Kinh Lăng Giả (Lankavatara), Kinh Bát Nhã (Heart sutra), Kinh 
Duy Ma Cát (Vimalaktrtintrdesa), Kinh Kim Cương Bát Nhã 
(Vajracchedika), và về sau có thêm bộ Pháp Bảo Đàn Kinh của lục 
tổ Huệ Năng nữa. 


Phật giáo Trung Hoa, thời kỳ suy vi và chấn hưng: 


Sau cuộc đàn áp dã man dưới triều đại vua Võ Tôn vào năm 845. 
Cả Thiên Thai Tông và Hoa Nghiêm Tông đêu bị tàn lụi vì sự đơn 
độc của hai tông phái này. Thiên và Tịnh Độ tông với nhiêu tín đô, 
được sông sót, phục hôi và tìm lại chỗ đứng trong xã hội Không 
Mạnh. 

Triều đại nhà Nguyên (1215-1368): 

Mật giáo của PG Tây Tạng được giới thiệu đến miền Bắc TH nơi 
được sự đỡ đâu của hoàng gia sau khi Mông cô xâm lăng TH, 
nhưng phân lớn theo khuynh hướng chính trị hơn là tôn giáo. Trong 
thời kỳ này Đại tạng kinh của Tây Tạng được truyện đên TH và 
được chuyên dịch sang Hán ngữ. 

Triều đại nhà Minh (Ming, 1368-1662): 


Khởi đầu từ vua Chu Yuan Chang, một VỊ vua rất kính ngưỡng 
Đức Phật Di Lặc (MaitryaBuddha), nên hệt lòng ủng hộ Thiên và 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 163 





Tịnh Độ tông. Do đó trong thời kỳ này hai tông phái chính trên đã 
phục hưng và phát triển mạnh và truyền bá rộng khắp TH. 


Triều đại nhà Thanh (Ch?ing, 1662-1911): 


PG tiếp tục phát triển, nhất là Mật tông của Tây Tạng được hoàng 
gia bảo trợ nên có nhiều ưu thế hơn. Các hoàng để Thuận Trị, 
Khang Hy, Ung Chính, Càn Long là những ông vua hết lòng hộ trì 
Phật pháp và bảo trợ nhiều công trình Phật sự đề đời như cho khắc 
in ba Đại Tạng Kinh TH. Tuy nhiên cuộc nổi loạn vào các năm 
1851- 1864 ở miền Nam TH do vua Manchu của nhà Thanh cầm 
đầu, đã tạo ra một cuộc khủng bố khốc liệt đối với PG, kết quả 
nhiều tự viện bị hủy diệt và tịch thu. Sau đó, PGTH phải cầu viện 
PG Nhật bản trợ giúp đề phục hồi. 


Đầu thế kỷ 20 là thời điểm chắn hưng PGTH. Sau cuộc cách mạng 
Tân Hợi năm 1911 đã tạo ra một làn sóng mới về dân chủ tự do cho 
nhân dân TH thoát khỏi ách thống trị của chế độ phong kiến. Năm 
1912, Tổng Hội Phật giáo TH (Chinese Buddhist Association) ra 
đời tại Thượng Hải, một năm sau đó một hội khác ra mắt tại Bắc 
Kinh là 7Trung Ương PG Công Hội. Đến năm 1922, công cuộc chấn 
hưng PG đã lên cao với sự lãnh đạo phong trào tích cực của Đại sư 
Thái Hư (T”?ai-Hsu, 1890-1947), người khai sáng Hội PG TH 
(Buddhist Society of China) có hơn 5 triệu thành viên trên khắp đất 
nước. Mở đầu ngài cho thành lập Phật học viện Pháp Tạng (Fa 
t'sang Buddhist School), ngài nhấn mạnh rằng chương trình dạy 
được kết hợp hài hòa giữa Phật học và khoa học để thu hút giới 
thanh niên trí thức, kết quả là học viên theo học rất đông. 


Không những Đại sư Thái Hư chăm lo chấn hưng nền PG trong 
nước mà ngài còn có nhiều đóng góp để chấn hưng PG thế _BIỚI. 
Chăng hạn, năm 1924, ngài tổ chức Hội nghị Phật giáo thể giới 
(World Buddhist Conference) tại Lô Sơn, TH. Năm 1925, ngài tổ 
chức Hội nghị Phật giáo Đông Á (East Asian Buddhist Conference) 
ở Tokyo, Nhật bản. Và từ năm 1928, ngài bắt đầu các chuyến đi 
hoằng pháp ở các nước ở phương Tây. Ngài đã trở thành một trong 
những nhà truyền giáo người châu Á đầu tiên đến diễn thuyết tại 
Pháp, Đức, Anh và Mỹ quôc, riêng tại Pháp, vào 1931, ngài đã cho 
xây dựng một Học viện PG tại Paris để hướng dẫn nhi chúng Tây 
phương học Phật. 


164 Thích Nguyên Tạng 





Nhìn chung với sự góp sức chấn hưng của các Đại sư Thái Sư Và Sự 
ủng hộ của chính phủ TH, PG đã nhanh chóng phục hưng về mọi 
phương diện từ kiến thiết trùng tu cơ sở cho đến văn hóa nghệ 
thuật, in ấn kinh điển. Phong trào chấn hưng PG tại TH lúc ấy đã 
ảnh hưởng và lan tỏa đến các nước làng giềng như Nhật bản, Triều 
tiên và Việt Nam. 


Lời kết: 


Vào đầu thế kỷ 20, PGTH phải chịu trải qua một thời kỳ cải cách 
để có thể thích hợp trào lưu mới của xã hội, những tưởng vận mệnh 
PG đã thoát khỏi tai ách của thời cuộc, nhưng không bao lâu sau 
đó, PGTH lại tiếp tục bị tàn phá trầm trọng qua cuộc chiến Trung- 
Nhật (1940-1945), rồi tiếp đó là cuộc cách mạng văn hóa nội bộ 
(1966-1976), PGTH đã trở thành nạn nhân của các cuộc đàn áp vô 
căn cứ của chính sách đổi mới lạ lùng này. 


Từ năm 1976 đến nay, tuy chính phủ TH có nhiều chính sách cởi 
mở hơn để khôi phục lại PG, nhưng nhìn chung PGTH vẫn chưa 
lấy lại được sinh khí của mình như thuở nào. Tất cả phải đợi chờ 
đến một cuộc đổi mới khác trong một tương lai gần. 


Tham khảo theo các tài liệu: 


-Daisaku Ikeda, 7e Flower oƒ. Chinese Buddhism, Weatherhill, 
New York, 1997 


-Peter Harvey, 4n Infroduction to Buddhism, teachings, history and 
pracfices, Cambridge University Press, London,1997 


-Wilham E. Soothill và Lewis Hodous, 4 Diefionary oƒ Chinese 
Buddhist Terms, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, India, 1997 


-Andrew Skilton, 4 Concise History oƒ Buddhism, Windhorse 
Publications, 1994 


-John Snelling, The Buddhist Handbook, the complete guide to 
Buddhisdtt  Schools Teachings, Practce and  Hisfory, Ilnner 
Traditions, Canada, 1992 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 165 





-Most Ven. Thịch Huyen Ton, Lịch Việt Nam Văn Hiến Năm Ngàn 
Năm, Melbourne, Ủc Châu, 1990 


166 Thích Nguyên Tạng 





21 PHẬT GIÁO TẠI ÚC CHÂU 


Uc (Australia) là một quốc gia nằm ở Nam bán cầu trong vùng 
ranh giới của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là một bộ phận 
nằm trong Khối Thịnh Vượng Chung thuộc Anh. Thủ đô: 
Canberra; diện tích 7,6 triệu km”; dân số: 18 triệu người (thống kê 
năm 1997); mật độ dân cư: 2,2/km”; dân số dưới 15 tuổi: 22.2%; 
tuổi thọ trung bình: 76,6 tuổi; tử suất trẻ em: 7,5%; trình độ văn 
hoá cấp II: 99%; Thẻ chế chính trị: dân chủ đại nghị; thu nhập bình 
quân đầu người: 17.450 đô la. Phật giáo là một trong bốn tôn giáo 
chính ở Úc bao gồm Gia Tô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. 

Phật giáo chính thức được truyền đến Úc vào năm 1848 của thế kỷ 
thứ 19, khi người Trung Hoa đồ xô đi tìm vàng ở một vùng phía 
Đông của nước Úc. Trong nhóm người này có một số là tín đồ của 
đạo Phật nên họ đã dựng một ngôi chùa nhỏ tại đó với những vật 
liệu tạm thời, nay ngôi chùa này tuy không còn nhưng những pho 
tượng còn sót lại giúp ta khẳng định được niên đại PG đã du nhập 
vào đất Úc. 


Đến tháng I1 năm 1882, sỐ lượng Phật tử được gia tăng nhờ có 
nhóm người Tích Lan đến Úc đề làm việc trên những đồn điền mía 
đường ở vùng Mackay, phía Bắc bang Queensland và các sở công 
nghiệp ngọc trai ở trên đảo Thursday (bang Queensland). Đầu 
những năm 1890, dân số Phật tử trên đảo Thursday, lên đến 500 
người Tích Lan. Hai cây bồ đề được cộng đồng này trồng lúc ấy 
đến nay vẫn còn. Một ngôi chùa cũng đã được người Tích Lan xây 
dựng trên đảo Thursday này. 


Cuối thế kỷ thứ XIX, ở phương Tây đột nhiên nổi lên phong trào 
nghiên cứu và học hỏi tôn giáo và văn hóa Á châu. Ở Úc cũng đã ảnh 
hưởng không khí đó. Vào năm 1891, ông Henry Steel Olcott, người có 
công xây dựng nền tảng cho PG tại Hoa Kỳ, đã dành 5 tháng đề đi diễn 
thuyết Phật pháp trên khắp nước Úc. Những bài giảng và cuốn sách 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 167 





“Phật pháp vấn đáp” (Buddhist Catechism) của ông đã gây ảnh hưởng 
rộng lớn trong giới trí thức Úc. Một người trong sô đó là ông Alfred 
Deakin, người về sau ba lần được bầu làm Thủ tướng của nước Úc. 
Ông có viết một cuốn sách về chuyến viêng thăm Ân Độ và Tích Lan 
của ông, trong đó ông dành 3 chương viết về Đức Phật và giáo pháp của 
ngài. Trong thời gian đó tổ chức của ông Olcott đóng vai trò quan trọng 
trong việc truyền bá PG tại Úc, Hội của ông đã cung cấp kinh sách và 
giới thiệu nhiều Pháp sư đến giảng dạy tại Úc. Một trong những người 
này là ông F. L. Woodward, đến Úc vào năm 1919 sau 16 năm làm 
Hiệu trưởng Trường Đại học Mahinda ở Galla, Tích Lan. Ông 
Woodward đã lưu trú tại tiêu bang Tasmania trong 33 năm, ông dành 
thời gian này để đi giảng dạy giáo lý và dịch kinh Phật từ Pali ra Anh 
ngữ cho Hội Dịch Kinh Pali ở Luân Đôn. Một trong những quyền sách 
của ông là tuyển tập “Những lời Phật dạy” ấn hành lần đầu tiên vào 
năm 1925, là quyên sách được nhiều người Úc biết đến. Cũng vào thời 
điểm ấy, Tiền sĩ Worthing đã thành lập nhóm “Những nhà nghiên cứu 
Chân lý" (Studenis oƒ Truths), phần lớn thành viên của nhóm này là tín 
đồ Gia Tô giáo. Nhóm này có chi nhánh ở Melbourne, Sydney và 
Tasmama. 


Đoàn tăng sĩ truyền Pháp đầu tiên đến Úc vào năm 1915 là năm vị 
Tỳ Kheo người Đức, năm vị này được phái đến hoằng pháp từ Tích 
Lan (Sri Lanka). Một trong năm vị này là Đại Đức Nyanatilloka 
(1878-1957), một học giả, dịch giả, tác giả của nhiều tác phẩm Phật 
học quan trọng, và ngài cũng là một người tiên phong trong phong 
trào lìa bỏ thế tục để trở thành tu sĩ PG ở xã hội phương Tây. 


Hội Phật giáo đầu tiên tại Úc là “1/e Circle oƒ Dharmđ` (Tì yêu Pháp 
Luần) do đạo hữu David Maurice khởi xướng cùng với Max Tyler và 
Max Dumn vào năm 1925 tại bang Melbourne. David Maurice sinh 
năm 1899 tại New South Wales (NSW), ông biết đến với đạo Phật 
năm 12 tuổi nhờ đọc được Kinh Trường Bộ (Digha-nikàya) từ bản 
dịch tiếng Anh của giáo sư Rhys Davids. Sau 2 năm học ngành y ở 
Đại học Sydney ông bỏ ngang và trở thành nhà văn. Trong giới văn 
nghệ sĩ Úc, ông phát hiện nhiều người thích nghiên cứu PG và thế là 
họ cùng nhau thành lập hội trên. Hội của ông chịu ảnh hưởng của 
truyền thống PG Nam truyền. Đến năm 1950, ông cho xuất bản tờ 
“The Light oƒ The Dharma” (Ánh sáng của Chánh pháp), đây là tờ báo 
PG tiếng Anh tại Úc được phát hành đi khắp thế giới, và đến năm 


168 Thích Nguyên Tạng 





1962, ông cho in tuyến tập các bài viết của ông, quyên “The Lion 's 
Roar” (Tiếng rỗng của Sư tử). Có thể nói Davids Maurice và các 
thành viên của ông là những người có công lớn trong việc phát triển 
PG tại Úc và cũng chính họ đã làm cho thế giới biết PG tại xứ sở này 
trong thời gian nhóm này còn hoạt động. 





Đạo hữu David Maurice (giữa) người thành lập Hội PG đâu tiên ở Úc 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 169 





Năm 1938, một số Phật tử khác cũng thành lập Nhóm Nghiên cứu 
Phật học (The Buddhist Study Group) do một kiến trúc sư người 
Melbourne, ông Len Bullen làm nhóm trưởng. Tham vọng của 
nhóm này là làm cho mọi người hiểu rằng Đạo Phật như là một 
ngành tâm lý học ứng dụng, có thể giúp cho con người giải quyết 
được mọi bề tắc của thời đại. Tiếc thay, nhóm này hoạt động được 
một năm thì tan rã, vì Thế chiến thứ hai đã bùng nỗ vào năm 1939. 





Ni sư Dhammadinna (1881-1967) với các đệ tử người Úc 


Phụ nữ cũng đóng một vai trò phát triển PG tại Úc. Một trong 
những người phải được kê đến là bà Marie Byles, một nữ luật sư 
đầu tiên ở quốc gia này và bà được nhiều người biết đến lúc đó như 
là một người hòa giải, đối thoại và là người tranh đấu quyền bình 
đẳng cho phụ nữ. Bà đã viết nhiều sách và báo về PG trong những 
năm bốn mươi và năm mươi. Quyền sách nổi tiếng nhất của bà là 
“Những dấu chân của Đức Phật Cô Đàm” (Footprints oƒ Gautama 
Buddha), xuất bản năm 1951, đến nay sách vẫn còn tái bản. Bà đã 
đi diễn thuyết Phật pháp nhiều nơi ở Úc cũng như thường nói 
chuyện trên đài phát thanh ở Sydney. Điểm đặc biệt, trong khuôn 
viên nhà bà ở Sydney, một thời từng là địa điểm tu học cho các 
khóa tu ngắn ngày. Bà đã lập một thư viện PG với hàng ngàn kinh 
sách cho Phật tử Úc đọc. 


170 Thích Nguyên Tạng 





Năm 1952, một nữ tu PG đầu tiên viếng thăm Úc, đó là Ni sư 
Dhammadinna(1IS81-1967), người Mỹ. Sau ba mươi năm tu học tại 
Tích Lan, bà được Tiến sĩ Malasekera @vị chủ tịch đầu tiên của Hội 
Liên Hữu PG thế giới) mời đến Úc để hoằng pháp. Mặc dù đã 70 
tuổi, Ni sư đã đi thuyết giảng nhiều nơi trên khắp nước Úc. Mười 
một tháng hoằng pháp của Ni sư tại Úc đã làm niêm tin chánh pháp 
của tín đồ tại xứ sở này gia tăng không kể xiết 





Hai tu sĩ người Ùc 


Đến năm 1953, #ộ¡ Phật giáo NSW (Buddhist Society oƒ New South 
Wales) ra đời do ông Leo Berkeley, một thương gia người Sydney lãnh 
đạo. Hội đặt trụ sở tại Sydney, nhưng có chi nhánh ở Melbourne, 
Queensland và Tasmania. Kết hợp với với hội này, bà Natasha Jackson, 
một người Úc gốc Nga, là đệ tử của Ni sư Dhammadinna, đã cho xuất 
bản Nguyệt san A⁄e/fa (Từ Bì), là tiếng nói của PG Úc từ năm 1955 đến 
năm 1971. Sau đó tờ báo này được đổi tên là “8uảdhism Today” (Đạo 
Phật ngày nay), đây là tờ báo có tuổi đời lâu nhất của PG Úc. Hiện nay 
hội này hoạt động đều đặn, do ông Graeme Lyall (là một trong những 
đệ tử trẻ tuổi của ni sư Dhammadimna) làm hội trưởng. Hội đã tổ chức 
thời khóa tu học hàng tuần và có mở một trang web (địa 
chỉ:http://www.zip.com.au/~lyallg/) đê phổ biến giáo lý Phật Đà. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 171 








Tác giả và ông Graeme Lyall, Hội trưởng Hội PG NSW 


Năm 1953, Hội Phát giáo Queensland và Hội Phật giáo Vicforia ra 
đời. Đến đầu thập niên 60, PG Nam truyền phát triển mạnh và tập 
trung ở Sydney, trong khi ở Melbourne, Phật giáo Bắc Truyền bắt 
đầu cắm rễ nhờ công của Thiền sư Tuyên Hóa, người Hoa (năm 
1962, ngài đến hoằng pháp ở Hoa Kỳ). Đặc biệt là PG Thiền của 
Nhật Bản, do nỗ lực hoằng pháp của Hội Phật giáo Thiền Tào 
Động (The Soto Zen Buddhist Society). Dòng thiền này đã phát 
triển mạnh và gây ảnh hưởng lớn ở những tiêu bang khác tại Úc. 
Năm 1972, Hội PG Hoa Tông ở Úc ra đời tại Sydney do thương gia 
Eric Liao lãnh đạo, người đến Úc từ năm 1961. 


Năm 1974, giáo sư Jayasuriya cùng một số đạo hữu thành lập /ồi 
Phật giáo Tây Úc (Buddhist Society of Western Australia) tại tiểu 
bang Perth. Ông Jayasuriya là người Tích Lan và là giáo sư tâm lý 
học tại đại học Tây Úc. Thành viên đầu tiên của hội này gồm một 
số người Úc, người Hoa và người Thái Lan theo truyền thống 
Theravada. Năm 1981, hội đã cung thỉnh hai vị sư người Úc là đại 
đức Jagaro và đại đức Purisso, về hoằng pháp từ Thái Lan. Nhờ sự 
xuất hiện của hai vị tăng sĩ này mà nhiều người Úc đã phát tâm 
hướng về đạo. Sự lớn mạnh đã đưa hội đến quyết định mua một 


172 Thích Nguyên Tạng 





thửa đất rộng khoảng 40 hécta trong huyện Serpentine, 70 km về 
phía nam thành phố Perth, để xây dựng thiền viện Bodhinyana 
(Giác Minh) vào năm 1983. Do nhu câu tu học ngày càng đông của 
người bản xứ, đến năm 1987, hội lại xây dựng tiếp một trung tâm 
Phật giáo tại thành phố Perth, lấy tên là Trung Tâm Dhammaloka 
(Pháp Giới), rộng khoảng 5000 mét vuông, bao gồm trụ sở văn 
phòng, thư viện, nhà khách, hội trường, và một điện Phật rộng lớn 
để tụng kinh, thuyết Pháp và ngồi thiền. Hiện tại, Hội PG Tây Úc, 
được xem là một trong những Hội Phật giáo tại Úc phát triển và 
hoạt động hoằng pháp đều đặn. Tăng đoàn tại thiền viện 
Bhodhinyana hiện gôm có 20 vị tỳ kheo. Thêm vào đó, vào năm 
1998, hội cũng có mua một thửa đất rừng khác, rộng khoảng 240 
hecta, đề xúc tiễn thành lập Ni viện Dhammasara do ni cô Vayama, 
người Úc, trụ trì. Hội do Thượng tọa AJahn Brahmavamso, người 
Anh, lãnh đạo tinh thần, và hội trưởng hiện nay (1998-1999) là một 
người Việt, đó là tiễn sĩ Bình Anson, một người đã định cư tại Úc 
hơn hai mươi năm qua. Ông đã tham gia sinh hoạt với hội này từ 
khi mới đặt chân đến Úc. Ông cũng là người chủ trương hai trang 
nhà Phật giáo (tiếng Việt và tiếng Anh) để phổ biến giáo lý Phật 
Đà. Địa chỉ truy cập là: 
http://www.saIgon.com/~anson. 


Thập niên bảy mươi là giai đoạn chuyên mình và phát triển của PG 
Úc, đặc biệt là giới trẻ tìm về với PG. Trong khoảng thời gian này, 
ước lượng có trên 300 người Úc tham gia các khóa tu ở Ân Độ và 
Népal do Thượng tọa Thubten Yeshe và Thượng tọa Zopa 
Rinpoche hướng dẫn. Và có hơn 200 người Úc đến tu học tại Thái 
Lan, Miễn Điện và Tích Lan. Một số ít trong nhóm này về sau đã 
xuất gia ông Paul Boston đạo hiệu là S. Dhammika, xuất gia theo 
PG Tích Lan và đã trở thành một tăng sĩ người Úc nỗi tiếng hiện 
nay, ông đã viết rất nhiều sách và đi giảng nhiều nơi ở Úc. Một vị 
tăng sĩ người Anh khác, Thượng tọa Pannyavaro, hiện được xem là 
một người tiền phong trong phong trào truyền bá lời Phật dạy qua 
hệ thống Internet. Ngài từng đến tu học tại Tích Lan, Thái Lan và 
Miễn Điện. Đầu năm 1992, ngài sang Australia và bắt đầu mở một 
thiền đường tại thành phố Sydney để dạy thiền cho người Úc. Để 
cập nhật hóa với những phát triển của ngành tin học hiện đại, TT. 
Pannayavaro đã mở một tờ báo Phát giáo điện tứ (địa chỉ: 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 173 





http://www.buddhanet.net), để truyền bá lời Phật dạy, một phương 
tiện hoằng pháp nhanh và thu hút rất nhiều độc giả đến với Phật 
giáo, theo ước tính có gần 10.000 người trên khắp thế giới vào xem 
mỗi ngày. 





Tượng Phật Thích Ca trước trụ sở Trung Tâm Pháp Giới, Tây Úc 


Cũng trong thời gian cuối những năm 70, một số lớn di dân và 
người tị nạn đến từ châu Á và phân lớn họ đều là Phật tử, đó là lý 
do ra đời hàng loạt tự viện ở Úc. ĐĐÐ Somaloka, một tăng sĩ đến từ 
Tích Lan năm 1971, ông cùng với Hội PGNSW tiến hành xây dựng 
một ngôi chùa ở Blue Mountain thuộc phía Tây bang Sydney. Năm 
1973, Thượng tọa Phra Khantipalo, một tăng sĩ người Anh đến 
Sydney từ Thái Lan, ông cùng Phật tử địa phương xây dựng chùa 
Buddharangssee... Năm 1978, một sư cô người Đức, Ayya Khema, 
thành lập chùa Budhha Dharma ở phía Bắc Sydney. Hình thức ngôi 
chùa này giống như một trung tâm hành thiền hay một trại tu 
dưỡng hơn là ngôi chùa. 


174 Thích Nguyên Tạng 





Đến năm 1979, 7; rung tâm Thảo luận Phật học (Buddhist 
Discussion Cenfer) ra đời tại Upwey, bang Melbourne, do giáo sư 
người Úc John. D. _Hughes sáng lập và làm Hội trưởng. Đây là một 
tổ chức của một số lớn trí thức Úc muốn nghiên cứu Phật pháp và 
tu Thiền theo hướng kết hợp theo cả hai truyền thống Nam và Bắc 
truyền. Hội này cũng cho xuất bản một tờ báo phát hành hàng 
tháng cho Phật tử Úc đọc. Đến nay tổ chức này vẫn hoạt động 
mạnh. Cuối năm 1998, hội này đã mở một trang nhà để phổ biến 
chủ trương và sinh hoạt của Hội cũng như giáo lý. Địa chỉ vào xem 
là http:/www.bdcu.org.au. 


Đầu năm 1980, nhiều Hội Phật khác như Hội Phật giáo Lãnh Thổ 
Miền Bắc ở bang Darwin, Hội Phật giáo Tasmamia, Hội Phật giáo 
Người Hoa, Hội Phật giáo Tây Tạng... được thành lập và có nhiều 
hoạt động hoằng pháp mạnh mẽ để đưa chánh pháp đi vào cuộc 
đời. 





Hơn 10.000 dân chúng Úc đang nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 thuyết pháp tại 
vận động trường Sydney 


Trong hai thập niên 80 và 90, với chính sách đa văn hóa của chính 
phủ Úc, nên nhiều sắc tộc khác như Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Thái Lan, Trung Hoa, Tây Tạng... đến định cư tại Úc và PG vào thời 
điểm này phát triển mạnh nhất trong lịch sử của PG Úc. Trong đó, 
đáng kế nhất là PG Việt Nam, Trung Hoa, Tây Tạng, Lào, 
Campuchia, Thái lan, Tích Lan...Riêng PG Tích Lan, hiện nay có 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 175 





khoảng 150.000 người Srilanka định cư tại ÚC, có khoảng 15 ngôi 
chùa và 12 tăng sĩ trên toàn Úc châu, đáng chú ý là Thượng tọa Kott 
Santhindriya, viện chủ Thiền Viện Daham Niketanaya (Melbourne), 
có công lớn trong việc phát triên PG Theravada ở Úc. Năm 1997, 
Thượng tọa cũng đã mở một trang nhà (http://techno.net.au/daham) 
để truyền bá giáo lý. Đặc biệt, PG Úc châu đã thật sự chuyển mình 
và dân chúng Úc càng chú ý và nghiên cứu học hỏi giáo lý nhà Phật 
nhiều hơn qua ba lần (1982, 1992 và 1996) viếng thăm nước Úc của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, nhà lãnh đạo thế quyền và giáo quyền 
của dân tộc Tây Tạng. Theo chương trình trù liệu, Đức Đạt Lai Lạt 
Ma sẽ ghé thăm và thuyết pháp tại Úc châu vào tháng 4 hoặc tháng 5 
năm 2002. 





Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và Thủ tróng Úc John Howard 


176 Thích Nguyên Tạng 





Phật giáo Việt Nam tại Úc. 


Người Việt ty nạn đến tại Úc vào cuối những năm bảy mươi, tính 
đến nay có khoảng 200 ngàn người Việt định cư tại xứ sở này. Có 
khoảng 12 tờ tuần báo, 10 chương trình phát thanh tiếng Việt, và 2 
chương trình truyền hình tiếng Việt để phục vụ cho cộng đồng. về 
tình hình PGVN thì có bốn giáo hội khác nhau có mặt tại Úc, bao 
gồm Giáo Hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới (chỉ nhánh của HT, 
Thích Huyền Vi, Pháp quốc); Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới (chỉ 
nháảnh của HT. Thích Tâm Châu, Canada); Giáo Hội Phật giáo 
Tăng Già Khất sĩ (chỉ nhánh của HT. Thích Giác Nhiên, Hoa Kỳ); 
đặc biệt là Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Tị hồng Nhất Úc Đại Lợi 
và Tán Tây Lan, thành lập vào năm 1981 do công của HT. Thích 
Phước Huệ, HT. Thích Huyền Tôn, HT. Thích Như Huệ và TT. 
Thích Bảo Lạc, là những tăng sĩ VN đầu tiên định cư tại Úc Châu. 
- m==B~ ~m. ma. - 








Tụ viện Quảng Đức, Victoria 


Giáo hội này đã trải qua nhiều thăng trầm, lúc thịnh lúc suy và hoạt 
động trong vòng 15 năm trong mục đích thiết lập nền tảng và phát 
triển chánh pháp tại xứ sở nam bán cầu này. Những tưởng giáo hội 
vẫn hòa hợp đề làm việc bên nhau, nhưng đến tháng 12 năm 1995, 
thì do lủng củng nội bộ nên Giáo hội đã ngưng hoạt động. Đến 
tháng 9 năm 1999, phần lớn chư tôn đức của Giáo hội này đã tổ 
chức Đại Hội khoáng đại tại chùa Pháp Bảo, tiểu bang New South 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 177 





Wales, để phục hoạt lại Giáo hội sau ba năm ngưng trệ. Đại hội đã 
tổ chức trong ba ngày mùng 10, 11 và 12 tháng 9 năm 1999, quy tụ 
đa số tăng mị, Phật tử VN và hơn 23 tự viện khắp Úc châu và Tân 
Tây Lan đồng về tham dự. Đại hội đã nhất trí đổi danh xưng của 
giáo hội mới là Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải 
Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân T: ây Lan ( The Unijfed Vietnamese 
Buddhist Congregation oƒ Australia-New Zealand).Theo các giới 
quan sát thì đại hội đã thành công viên mãn với sự ủng hộ nông 
nhiệt của mọi giới đồng hương Phật tử tại Úc và Tân Tây Lan. Hy 
vọng rằng Giáo Hội mới này sẽ có những hoạt động thiết thực để 
đóng góp cho đạo pháp, GOIÊN tộc và hòa bình của thế Khi 





Vườn Lộc Uyển tại Tu Viện Quảng Đức, Victoria 


Nhìn chung, PGVN đang từng bước hòa nhập và phát triển tại Úc. 
Tính đến nay, có khoảng bảy mươi tăng ni người Việt và trên ba 
mươi tự viện VN trên khắp Úc Châu và Tân Tây Lan. Theo cách 
nhìn của người bản xứ là PGVN rất khác biệt và phong phú hơn so 
với các Hội PG Sắc Tộc khác có mặt tại Úc. Đó là sự hòa hợp độc 
đáo giữa ba tông phái khác nhau là Mahayana, Theravada và Khất 
sĩ, cũng như Thiên tông và Tịnh Độ tông. Một nét đặc thù khác của 
PGVN tại Úc, là mỗi chùa đều có tổ chức Gia đình Phật tử, (hiện 
có 13 GDPT, và khoảng 1000 huynh trưởng và đoàn sinh trên khắp 
nước Úc) và mở Trường Bồ Đề dạy Việt ngữ, giúp cho thế hệ trẻ 


178 Thích Nguyên Tạng 





VN sanh tại Uc biết rõ và duy trì ngôn ngữ và nên văn hóa của 
mình. 


Số lượng Tự Viện, Tăng Ni và Phật Tử tại Úc: 


và tự viện, tịnh thất, niệm Phật đường tại Úc hiện có. trên 250 ngôi, 
trong đó PG Băc truyền có 100 chùa, PG Nam truyền có 59 chùa, 
PG Tây Tạng có 37 chùa, PG Úc và các tông phái khác có 34 chùa. 


Về tăng ni, thật khó mà biết con số chính xác về số lượng tăng ni 
hiện nay ở Úc là bao nhiêu, nhưng theo thống kê sơ bộ gần đây của 
Bộ Di Trú Úc cho biết hiện có khoảng 200 tăng nỉ tại Úc. 


Về số lượng tín đồ PG cũng do chính phủ Úc thống kê cho biết có 
khoảng 200.000 Phật tử tại Uc, trong đó phân lớn là người VN, Mã 
Lai, Campuchia, Lào, Trung Hoa, Tích Lan, Nhật Bản, Singapore, 
Miên Điện... 

Ảnh hưởng Phật giáo trong văn học và nghệ thuật tại Úc: 


Có một số thi sĩ và họa sĩ người Úc đã chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi 
tư tưởng và triết lý đạo Phật. Đó là các họa sĩ Godfrey MIller, lan 
Fatrweather, John Olsen, Brett Whiteley và Margaret Preston và 
các thi sĩ như Harold Stewart, Max Dunn, Colin Johnson và Robert 
Gray, các vị này đã có những tác phẩm chịu nhiều ảnh hưởng PG, 
đặc biệt là tư tưởng thiền. Cũng có một số khác vừa làm thơ vừa vẽ 
tranh như Les Oaten, một người từng đến tu thiền ở Nhật Bản, và 
đã cùng với Len Henderson thành lập một hội PG ở Victorla vào 
năm 1953. Và hiện nay có Adrlan Snodgrass, một giảng viên ở 
khoa kiến trúc thuộc Đại học Sydney, thơ và tranh của ông cũng 
ảnh hưởng nhiều về thiền và tịnh độ của PG. Trong những năm gân 
đây đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật của ông được ấn hành. 


Tương lai của Phật giáo tại Úc 


Lịch sử PG Úc đã trải qua nhiều giai đoạn, từ lúc du nhập cho đến 
đầu những năm 60, PG tại Úc tuy không phát triển mạnh nhưng 
vẫn được duy trì trong các cộng đồng của người Á lẫn người Âu 
châu. Nhưng với sự gia tăng của làn sóng người đi dân đến Úc từ 
các quốc gia Á châu vào những năm 79 và 80 của thế kỷ này, PG 
Úc đã lật qua một trang sử mới và phát triển rất nhanh. Số lượng tín 
đồ PG Úc đứng ở hàng thứ ba sau Ky Tô Giáo và Hồi Giáo. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 179 





Trong thực tế, sự có mặt của PG tại xã hội Úc là điều cần thiết. Các 
nhà xã hội học cho rằng hầu hết giới trẻ từ các gia đình theo PG 
đều có nền tảng về đời sống tâm linh và ít phạm pháp. Do đó, rất 
cần thiết để lập một chương trình giáo dục PG cho các cộng đồng 
sắc tộc tại Úc. Đành răng, giáo dục tôn giáo là nhiệm vụ của nên 
giáo dục phổ cập của quốc gia. Tuy nhiên sự hướng dẫn đời sống 
văn hóa và đạo đức này sẽ tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
giới trẻ nêu các tổ chức PG đứng ra đảm trách. 


Số lượng người Úc trở về với PG ngày càng nhiều, đây là một tin 
vui. Tuy nhiên, họ đã gặp khó khăn trong việc học hỏi và thực hành 
giáo lý nhà Phật, do bất đồng về ngôn ngữ và va chạm hàng rào văn 
hóa giữa các sắc tộc. Do vậy, các hội đoàn PG tại Úc, nhất là của 
người Úc, phải chủ động phối hợp với các hội đoàn PG thuộc các 
sắc tộc khác đề cùng nhau giải quyết những khó khăn, bế tắc trong 
quá trình truyền bá. Đó là nỗi trăn trở không phải của riêng ai, mà 
chính các nhà lãnh đạo PG Úc phải suy nghĩ, phải tìm cách để phát 
huy và truyền bá lời Phật dạy rộng rãi cho các cộng đồng khác 
nhiều hơn là chỉ khu biệt trong nội bộ sắc tộc của mình. 


Tổng hợp từ các tài liệu: 
-Paul Croucher, Á Buddhism in Australia 1048-1988, NSH, 1980 


180 Thích Nguyên Tạng 





32 PHẬT GIÁO TẠI VIỆT NAM 


Dẫn Nhập: 


Việt Nam, là một quốc gia nằm trong vùng Đông Nam Châu Á, Bắc 
giáp với Trung Hoa, Đông và Nam giáp với Biển Nam Hải, phía 
Tây giáp với Lào và Campuchia; diện tích: 329.556km?, dân số 72 
triệu người (1998); mật độ dân cư: 224 người/km”; dân số dưới 15 
tuổi: 39, 2%; tuổi thọ trung bình: 62,7 tuổi; tử suất trẻ em: 599%; 
học sinh cấp trung học: 46,9%; tôn giáo chính: Phật giáo (những 
tôn giáo nhỏ khác là Không, Lão, Cao Đài, Hòa Hảo, Ky Tô, Tìn 
Lành...); thể chế chính trị: cộng sản; lao động (nông và ngư 
nghiệp): 73⁄2 dân số; truyền thông đại chúng: 7 triệu máy radio, 3 
triệu máy truyền hình, Nhật báo Nhân Dân phát hành 200.000 tờ 
mỗi ngày; thu nhập bình quân đâu người 113 đô la. 


Việt Nam là một quốc gia nằm ở ngã tư của lưu lộ quốc tế thuộc 
Đông Nam Châu Á, và là nơi dừng chân của các thương buôn của 
vùng Địa Trung Hải. Từ một vị trí địa lý thuận lợi như thế, do đó 
các quốc gia trong vùng này đã thiết lập các môi quan hệ kinh tế, 
thương mại, văn hóa, tôn giáo... qua hai con đường Hồ Tiêu, tức là 
đường biển qua ngã Sri Lanka, Indonesia, Trung Hoa, Việt và 
đường Đồng Cỏ, là đường bộ, xuất phát từ vùng Đông Bắc Ấn rồi 
băng qua miễn Trung Á, Mông Cô, Tây Tạng, Việt Nam, Trung 
Hoa. Vì vậy các tôn giáo lớn, trong đó có Phật giáo gặp nhiễu 
thuận lợi du nhập vào nước ta. 


Ngay khi được truyền vào, từ thể kỷ đâu, đạo Phật đã nhanh chóng 
thích nghỉ với lối sống của người dân Việt và trong quá trình hình 
thành và phát triển trên đất nước này, Đạo Phật đã không gặp một 
trở ngại nảo trong việc hỏa nhập vào mọi giai tầng của xã hội Việt 
Nam. Đạo Phật đã thắm vào nên văn mình Việt Nam tự nhiên và dễ 
dàng như nước thấm vào đất. Đạo Phật đã lan tỏa khắp hang cùng 
ngõ hẻm trên lãnh thổ Việt Nam và đã có một chỗ đứng nhất định 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 181 





từ cung đình cho đến làng xã Việt Nam. Đạo lý của Phật giáo Việt 
Nam cũng đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người dân Việt và 
đã trở thành những giá trị tỉnh thân vô giá cho người dân trên xứ 
sở này. Trong suốt chiêu dài lịch sử mười tám thế kỷ qua, đạo Phật 
đã chứng mình sự hiện hữu của mình trong hâu hết các lãnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... và có những đóng góp, những 
ảnh hưởng tích cực vào các mặt nói trên. 


Bài viết này sẽ được trình bày qua hai phân: 


Phân A: T, ống quan về Phật giáo Việt Nam: quá trình du nhập và 
phát triên của Phật giáo Việt Nam. 


Phân B: Sự ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống người Việt, 
qua góc độ tư tưởng, triệt lý, phong tục, tập quán, nhân văn xã 
hội... 


Hy vọng rằng qua bài viết này sẽ giúp cho độc giả năm bắt được 
những nét đại cương về Phật giáo Việt Nam và tâm ảnh hưởng của 
nó trong đời sông của người Việt. Dù hết sức cô găng, nhưng chắc 
chắn sẽ không sao tránh khỏi những sơ sói, cúi xin các bậc cao 
mình từ b¡ chỉ giáo cho. Nhân đây, cũng xin trân trọng ghi ân các 
tác giả mà người viết đã tham khảo tài liệu để hoàn thành bài 
nghiên cứu này. 


182 Thích Nguyên Tạng 





Phần A 
TÔNG QUAN VÉ PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


L PHẬT GIÁO DU NHẬP VÀO VIỆT NAM: 


Ngày nay, căn cứ các tài liệu (1) và các lập luận khoa học của 
nhiều học giả, giới nghiên cứu hầu hết đều đồng ý ý rằng đạo Phật đã 
được truyền vào Việt Nam rất sớm, nhất là từ cuối thế kỷ thứ H đến 
đầu thế kỷ thứ II TL qua hai con đường Hồ Tiêu và Đồng Cỏ. 


1. Phật giáo du nhập qua con đường Hồ Tiêu: 


Con đường Hồ Tiêu (Chemi des €pIces) tức là đường biến, xuất 
phát từ các hải cảng vùng Nam Ấn rồi qua ngã Srilanka, Indonesia, 
Việt Nam...lợi dụng được luồng gIÓ thôi định kỳ vào hai lần một 
năm phù hợp với hai mùa mưa nắng ở khu vực Đông Nam Á, 
những thương nhân Ấn đã tới các vùng này để buôn bán bằng 
những con thuyền buồm. Trong các chuyến đi viễn dương này, các 
thương nhân thường cung thỉnh một hay hai vị tăng để cầu nguyện 
cho thủy thủ đoàn và các vị tăng này nhờ đó mà đến truyền bá đạo 
Phật vào các dân tộc ở Đông Nam Á. Giao Châu tiêu biểu bấy giờ 
là trung tâm Luy Lâu, là nơi tụ điểm nghỉ chân giao lưu của các 
thương thuyên. Lịch sử chính thức xác nhận năm 240 trước TL, 
Mahoda, con của vua A Dục (Asoka) đã đưa đạo Phật vào Việt 
Nam (2). Tư liệu trong Lĩnh Nam Chính Quái cho biết một đữ kiện 
chứng tỏ sự có mặt của đạo Phật vào đời Hùng Vương thứ 3 (triều 
đại thứ 1§ Vua Hùng kê từ trước TL 2879-258). Đó là câu chuyện 
công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng Vương thứ 3 lấy Đông 
Tử. Chuyện kê rằng Đồng Tử và Tiên Dung lập phố xá buôn bán 
giao thiệp với người nước ngoài. Một hôm Đồng Tử theo một 
khách buôn ngoại quôc đến Quỳnh Viên và tại đây Đồng. Tử đã gặp 
một nhà sư Ấn Độ ở trong một túp lều. Nhờ đó mà Đồng Tử và 
Tiên Dung đã biết đến đạo Phật (3). Qua dữ kiện này ta thấy sự 
hiện diện của Phật giáo do các tăng sĩ Ân Độ truyền vào Việt Nam 
khá lâu trước TL. 


Một bài nghiên cứu của Ngô Đăng Lợi, viện nghiên cứu khoa học 
Hải Phòng việt: “Vùng Đồ Sơn mà có nhà nghiên cứu khăng định 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 183 





chính là thành Nê Lê nơi có bảo tháp của vua Asoka. Nếu quả vậy 
thì từ thế lạ thứ ba trước TL, đạo Phật đã được trực tiếp truyền vào 
nước ía” (4). Và Thiền Uyên Tập Anh cũng ghi nhận cuộc đàm luận 
giữa thiền sư Thông Biện và Thái Hậu Phù Thánh Linh Nhân (Ý 
Lan) (khi bà hỏi về nguồn gốc đạo Phật Việt Nam vào dịp các cao 
tăng trong nước tập hợp tại chùa Khai Quốc (nay là chùa Trấn Quốc 
- Hà Nội) vào ngày răm tháng 2 năm 1096) Thông Biện dẫn chứng 
lời pháp sư Đàm Thiên (542-607 TL) đối thoại với Tùy Cao Đề (2- 
604 TL): “Một phương Giao Cháu, đường sang Thiên Trúc, Phật 
pháp lúc mới tới, thì Giang Đông (Trung Hoa) chưa có, mà Luy Lâu 
lại dựng chùa hơn 20 ngôi, độ tăng hơn 40 người, dịch kinh được 15 
quyền, vì nó có trước vậy, vào lúc ấy thì đã có Khâu Đà La, Ma Ha 
Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chỉ Cương Lương, Mâu Bác tại đó” (S). 
Ma Ha Kỳ vực, Khâu Đà La (188 TL) người Ấn Độ hay Trung Á; 
Mâu Bác (165-170 TL) người Trung Hoa; Khương Tăng Hội (200- 
247 TL) người Ấn Độ; Chi Cương Lương (?-264 TL) người xứ 
Nhục Chi, theo sử chép đó là các vị sư có mặt sớm nhất ở Giao Châu 
vào khoảng thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ ba. Có lẽ đây chỉ là những 
vị được sử ghi lại tên tuổi, kỳ thực đây không phải là phái đoàn 
truyền bá đầu tiên đến Việt Nam, vì từ thế kỷ thứ ba trước TL đến 
thế kỷ thứ hai sau TL chắc chắn đã có nhiều tăng sĩ đặt chân đến 
hoằng pháp tại Việt Nam, cho nên Pháp sư Đàm Thiên chỉ dẫn phần 
giới hạn và căn cứ vào sự có mặt của tác phẩm Lý hoặc Luận của 
Mâu Bác. 


Qua nhiều tài liệu lịch sử và dựa vào địa lý, thiên nhiên, cư dân, lịch 
sử có thê cho chúng ta một kết luận chắn chắc rằng đạo Phật đã được 
truyền trực tiếp vào Việt Nam chứ không thông qua Trung Hoa bằng 
con đường Hồ Tiêu. Tuy nhiên, cũng có nhiều cứ liệu lịch sử chứng 
minh rằng Đạo Phật đồng thời được truyền vào Việt Nam qua con 
đường Đồng Cỏ. 


2. Phật giáo du nhập qua con đường Đồng Cỏ 


Con đường Đông Cỏ (Chemin des Steppes) tức là đường bộ còn 
gọi là con đường tơ lụa (6) con đường này nôi liền Đông Tây, phát 
xuất từ vùng Đông Bắc Ấn Độ, Assam hoặc phía Trung Á, một 
nhánh của đường tơ lụa đi từ Châu Âu qua các vùng thảo nguyên 
và vùng sa mạc ở Trung Á tới Lạc Dương bằng phương tiện lạc đà. 


184 Thích Nguyên Tạng 





Cũng có thể các thương nhân và tăng sĩ qua vùng Tây Tạng và các 
triền sông Mekong, sông Hồng, sông Đà mà vào Việt Nam. Cuốn 
Lịch sử Phật giáo Việt Nam (Hà Nội, 1988) có nói rõ: “Các fương 
nhân xuất phát từ Trung Ấn có thể dùng tuyến đường bộ ngang qua 
đèo Ba chùa và theo sông Kanburi mà xuống Châu Thổ Mênam, 
bằng tuyến đường hiện nay vẫn nối liền cảng Moulmein với thành 
phố, Raheng, nằm trên một nhánh của con sông Mênam (...) chính 
tuyến đường này dẫn tới vùng Bassak ở trung lưu sông Mckong, 
địa bàn của vương quốc Kambijan. Vương quốc này có thể là do 
những di dân Ấn Độ thành lập trước TL. Rất có thể các tăng sĩ ï Ấn 
Độ vào đâu công nguyên đã theo con đường này mà đến đất Lào, 
rồi từ đây vượt Trường Sơn sang Thanh Hóa hay Nghệ An”. 


Những dữ kiện về con đường Hồ Tiêu và con đường Đồng Cỏ có 
liên quan đến sự giao lưu của Việt Nam tuy chưa nhiều chứng minh 
có những chứng tích mà lịch sử còn đề lại, dù lịch sử truyền miệng 
hay thành văn, theo lịch sử Phật giáo Việt Nam thì vào thế kỷ thứ H 
trước TL, vua Ấn Độ Asoka sau cuộc đại hội kết tập kinh điển lần 
thứ ba, vua và trưởng lão Tissa Moggaliputta đã gởi nhiều phái đoàn 
Như Lai sứ giả lên đường truyền bá chánh pháp cho các nước thuộc 
vùng viễn đông, trong đó có đoàn của hai vị cao tăng là Uttara và 
Sona được phái đến Suvana -Bhumi, xứ Kim Địa. Tuy có nhiều ý 
kiến khác nhau về vùng Kim Địa nhưng ý kiến trong quyên lịch sử 
Phật giáo Thế Giới @) thì cho rằng vùng Kim Địa này là bán đảo 
Đông Dương từ Miễn Điện kéo dài đến Việt Nam. Vấn đề này được 
sách Lịch Sử Phật giáo Việt Nam (sđd) viết: “sử liệu Phật giáo Miễn 
Điện chép rằng hai vị cao tăng đó (Utara và Sona) đã đến Miễn 
Điện truyền giáo nhưng sử liệu Phật giáo tại Thái Lan cũng ghi là 
hai cao tăng UHara và Sona có đến Thái Lan truyễn giáo. Có học 
giả dựa vào một tải liệu Trung Hoa nói rằng ở Giao Châu tại thành 
Nề Lê, có bảo tháp của vua Asoka, và học giả đó xác định thành Nề 
Lê chính là Đô Sơn hiện nay (cách Hải Phòng khoảng 12km)”. 


Nói chung căn cứ theo các tư liệu trên thì chúng ta có thể khẳng 
định răng Phật giáo truyền vào Việt Nam khoảng đầu kỷ nguyên 
TL bằng những phương tiện hòa bình và vì thế không một giọt máu 
nào đã chảy, không một giọt lệ nào rơi vì sự truyền bá đạo Phật vào 
Việt Nam. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 185 





H. PHẬT GIÁO VIỆT NAM PHÁT TRIÊN QUA CÁC THỜI ĐẠI: 
1. Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ II đến hết thế kỷ thứ V, 
thời kỳ du nhập và hình thành Phật giáo Việt Nam: 


Không bao lâu khi Phật giáo được truyền vào đất Việt, nhờ sự nỗ 
lực hoạt động truyền giáo của các tăng sĩ Ấn Độ, tại Luy Lâu, thủ 
phủ của Giao Chỉ lúc bấy giờ đã trở thành một trung tâm Phật giáo 
lớn nhất trong vùng. Tại đây, với những sinh hoạt hoằng pháp của 
ngài Khâu Đà La (người Ấn Độ đến Luy Lâu khoảng năm 168- 
169) đã xuất hiện một mô hình Phật giáo Việt Nam hóa đầu tiên 
qua hình tượng Thạch Quang Phật và Man Nương Phật Mẫu (hình 
tượng Phật Nữ). Một chứng liệu lịch sử quan trọng khẳng định Phật 
giáo Việt Nam đã bắt rễ sớm ở Giao Châu là sự việc ngài Mâu Bác 
(sinh cuối thế kỷ thứ II) theo mẹ từ Trung Quốc sang Giao Châu 
khi ngài còn rất trẻ, Tôi lớn lên, tại đây ngài đã viết bài “Lý hoặc 
Luận” và dịch một số kinh sách, chứng tỏ ngài đã học Phật giáo tại 
Giao Châu và như thế Phật giáo Giao Châu đã phát triển khá mạnh, 
ít nhất là vào nửa đầu thế kỷ thứ III TL. 


Sang thế kỷ thứ III, có ba nhà truyền giáo nước ngoài đến hoằng 
pháp tại Giao Châu là các ngài Khương Tăng Hội (gốc người 
Sogdiane, Khương Cư); ngài Chỉ Cương Lương Tiếp (người xứ 
Nhục Chi) và ngài Ma Ha Kỳ Vực (người Ấn Độ). 


Đến thế kỷ thứ V, có hai thiền sư xuất hiện, là Đạt Ma Đề Bà 
(Oharmadeva,) và Huệ Thắng (người Việt). Thiền sư Đạt Ma Đề Bà 
là người Ấn Độ đến Giao Châu vào giữa thê kỷ thứ V để giảng dạy 
về phương pháp thiền học. Thiền sư Huệ Thắng là người địa phương 
là một trong những học trò của ông. 


Cũng do được truyền bá trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt Nam ngay từ 
đầu kỷ nguyên TL, nên danh xưng Buddha (Bậc Giác Ngộ) tiếng 
Phạn đã được phiên âm trực tiếp sang tiếng Việt là Bụt (Trung Hoa 
dịch là Phật). Điều này trùng hợp với danh từ Bụt được xuất hiện 
trong nhiều truyện cổ tích Việt Nam. Theo từ điển Phật học Việt 
Nam, (Minh Châu và Minh Chỉ, Hà Nội 1991) có ghi: “Tiếng Bụt 
phổ biỂi hơn trong văn học dân gian và là dấu hiệu chứng tỏ Đạo 
Phật truyền vào nước ta sớm lắm”. Phật giáo ở Giao Châu lúc ấy 


186 Thích Nguyên Tạng 





mang màu sắc Nam phương, nhưng trong con mất của nền văn 
minh nông nghiệp, người Việt Nam lại hình dung Đức Phật như là 
một vị thần toàn năng có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng xuất hiện để cứu 
độ mọi người. 


2. Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ VI đến hết thế kỷ thứ IX, 
thời kỳ phát triên: 


Bước sang thời kỳ này, Phật tử Việt Nam lại tiếp nhận thêm những 
đoàn truyền giáo của Trung Quốc. Không bao lâu sau đó, Phật giáo 
Bắc phương (Trung Quốc) đã chiếm ưu thế và đã thay đổi chỗ 
đứng của Phật giáo Nam Truyền vốn có từ trước. Từ Buddha được 
dịch thành chữ Phật, và từ đây Phật dần dần thay thế cho chữ Bụt 
và chữ Bụt chỉ còn giới hạn trong ca dao, tục ngữ, truyện cô tích 
mà thôi. 

Trong thời gian này, từ Trung Hoa có ba tông phái được truyền vào 
Việt Nam, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. 


a. Thiền Tông: 


Là tông phái hay đúng hơn là một pháp môn tu tập có từ thời Đức 
Phật Thích Ca tại Ấn Độ (trong hội Linh Sơn) rồi truyền xuống cho 
Tôn giả Ca Diệp, lần lượt cho đến Tổ thứ 28 Ấn Độ là Bồ Đề Đạt 
Ma (Bodhidharma). Đến năm 520 Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vốn là thái tử 
thứ ba của vua Kancipura, Nam Ấn, vâng theo lời thầy là Bát Nhã 
Đa La (Prajnatara), Bộ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa để hoằng dương 
Phật pháp. Tại nơi ấy, Thiền Tông đã được hình thành và nhanh 
chóng hưng thịnh. 


Thiền hay còn gọi là tĩnh lự, chủ trương tập trung trí tuệ để tìm ra 
chân lý. Tu theo pháp môn này đòi hỏi hành giả phải có nhiều công 
phu và khả năng trí tuệ, do vậy chỉ phổ biến ở tầng lớp trí thức và 
giai cấp thượng lưu, và cũng chính nhờ họ ghi chép lại mà chúng ta 
ngày nay mới biết được lịch sử thiền tông ở Việt Nam. 


Dòng thiền thứ nhất: được Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ (Vinitaruci) sáng 
lập. Ngài là người Nam Thiên Trúc, sang Trung Hoa học đạo và 
Tu tô thứ ba thiền tông Trung Hoa là Tổ Tăng Xán khuyên nên 

“mau đi về phương nam mà tiếp xúc với thiên hạ, không nên ở lâu 
tại đây”. Ngài từ biệt và đến Việt Nam vào năm 580, ở tại chùa 
Pháp Vân (nay là Thuận Thành Hà Bắc) để hoằng pháp và truyền 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 187 





cho tổ thứ hai là ngài Pháp Hiền (người Việt Nam). Đây là dòng 
thiền có tích cách dân tộc Việt Nam, vừa biểu lộ được sinh hoạt 
tâm linh siêu việt của Phật giáo vừa biểu lộ được đời sống thực tế 
và đơn giản của quần chúng nghèo khổ Việt Nam. Dòng thiền này 
truyền được 19 thế hệ. 


Đồng thiền thứ hai: là thiền phái Vô Ngôn Thông, do thiền sư Vô 
Ngôn Thông người Trung Hoa sáng lập tại chùa Kiến Sơ (Phù 
Đồng, Hà Bắc) vào năm 280. Người kế nghiệp ngài là thiền sư 
Cảm Thành. Đây là thiền phái chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa 
sâu đậm, tuy nhiên vẫn rất gần gũi với đời sống xã hội, hòa nhập 
vào đời sống người dân trong khi vẫn duy trì được sinh hoạt tâm 
linh độc lập của mình. Thiền phái này truyền được 17 thế hệ. 


Đồng thiền thứ ba: là thiền phái Thảo Đường, do thiền sư Thảo 
Đường (người Trung Hoa) sáng lập, ngài vốn là tù binh bị bắt tại 
Chiêm Thành, được vua Lý Thánh Tông (1054-1072) giải phóng 
khỏi kiếp sống tù đày và vua cho lập đạo tràng tại chùa Khai Quốc 
ở ngay kinh thành Thăng Long (1069) đệ tử theo học rất đông, 
trong đó có cả chính vua Lý Thánh Tông. Thiền phái này có 
khuynh hướng thiền tông trí thức và văn chương, do đó không cắm 
rễ được trong quần chúng mà chỉ ảnh hưởng được tới một số trí 
thức và vua quan có khuynh hướng văn học. Dòng thiền này truyền 
được 6 đời. 


Đồng thiền thứ tư: đó là thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân 
Tông (1258-1368) khai sáng. Vua Trần Nhân Tông học Phật qua Sự 
hướng. dẫn của Tuệ Trung Thượng Sĩ, một thiền sư cư sĩ nỗi tiếng 
đời Trần, sau khi xuất gia vào năm 1299 với đạo hiệu là Trúc Lâm 
Đầu Đà, ngài đã lên tu ở núi Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) và tại đây, 
ngài đã lập ra thiền phái Trúc Lâm, một dòng thiền Việt Nam đầu 
tiên, mang tính chất độc lập Việt Nam với sự kết hợp hài hòa của 
Phật giáo Ẩn-Hoa. Lập ra thiền phái Trúc Lâm này, vua Trần Nhân 
Tông đã thống nhất được các thiền phái tồn tại trước đó và toàn bộ 
Giáo Hội Phật giáo đời Trần về một mối. 


Nhìn chung thiền phái Trúc Lâm là một dòng thiền tổng hợp được 
ba yếu tố đặc thù của xã hội. Trúc Lâm đại diện cho quý tộc, Pháp 
Loa đại diện cho nông dân và Huyền Quang đại diện cho nho sĩ, 
tính cách quý tộc, nông dân và nho sĩ là thể hiện toàn diện trong 


188 Thích Nguyên Tạng 





con người Trúc Lâm. Sự tổng hợp đó, đã tạo nên nét đặc thù của 
thiền phái Trúc Lâm mà các thiền phái trước đó không có được, kê 
từ đó đưa Đạo Phật đi vào xã hội với tinh thần nhập thế cụ thể, giáo 
hội được tổ chức chặt chẽ, cũng có tỉnh thần đạo pháp và dân tộc 
xây dựng phôn vinh cho đất nước. Sau thời đại Lý Trần các dòng 
thiền Việt Nam dường như lu mờ và tàn lụi hắn, đến cuối thế kỷ 
thứ XX, tiếp nối đạo mạch Việt Nam, thiền sư Thích thanh Từ đã 
phục hưng nền thiền tông Việt Nam đó là thời điểm đầu những năm 
70 tại tu viện Chơn Không (1970-1986) rồi đến Thiền Viện 
Thường Chiếu (1974-1994) và hiện nay là thiền viện Trúc Lâm ở 
Đà Lạt. Đây có thê nói là một dòng thiên khác mang tính cách độc 
lập của người Việt Nam. Thiền sư Thanh Từ đã không theo các 
dòng thiền nào truyền thống mà chỉ tổng hợp chỗ thấy, chỗ ngộ và 
sự ứng dụng của ba thiền sư nổi tiếng là thiền sư Huệ Khả (tổ thứ 
2, Trung Hoa) thiền sư Huệ Năng (tô thứ 6, Trung Hoa) và thiền sư 
Trần Nhân Tông (sơ tổ Trúc Lâm, Việt Nam) mà lập thành phương 
pháp tu tập cho thiền sinh Việt Nam trong thời hiện đại. 


b.Tịnh Độ Tông: 


Khác với Thiền Tông, Tịnh Độ Tông chủ trương phải dựa vào tha 
lực tức sự giúp đỡ từ bên ngoài. Thật ra, thiền hay tịnh độ cũng chỉ là 
những pháp môn tu tập thích hợp cho nhiều đối tượng khác nhau do 
Đức Phật truyền giáo ra. Chính Đức Phật Thích Ca đã nhờ vào tự lực 
của mình đề đến giác ngộ thì cần phải giúp đỡ họ, sự trợ lực hay tha 
lực này rất quan trọng. Điều này gợi cho tín đồ liên tưởng đến một 
cõi Niết Bàn cụ thê đó là cõi Tịnh Độ hay thế giới Cực Lạc do Đức 
Phật A Di Đà làm giáo chủ. Sự giúp đỡ đó còn cho thấy bản thân của 
người tín đồ cần thường xuyên đi chùa dâng hương, cúng dường, bố 
thí, làm những điều thiện, tránh các điều ác và thường xuyên niệm 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà để đạt đến nhất tâm bất loạn và muốn 
đạt đến chỗ nhất tâm bắt. loạn này, hành giả trong lúc niệm Phật phải 
hình dung, quán tưởng về thế giới cực lạc đê tâm mình hướng tới. 


Nhờ cách thức tu tập đơn giản như vậy nên Tịnh Độ Tông là tông 
phái phổ biến khắp đất nước Việt Nam. Đâu đâu ta cũng gặp người 
dân tụng Kinh A Di Đà và niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. 
Tượng Phật A Di Đà cũng thuộc loại tượng Phật lâu đời và phổ 
biến ở Việt Nam. Điền hình là pho tượng Phật A Di Đà bằng đá, 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 189 





cao gần 2m, thờ tại chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, 
được tạo tác dưới triêu Lý Thánh Tông năm 1057. Đây là một băng 
chứng đánh dâu sự ảnh hưởng Tịnh Độ Tông đâu tiên ở Việt Nam. 


c. Mật tông: 


Là một tông phái chủ trương sử dụng hình ảnh cụ thê và những mật 
ngữ, mật chú để khai mở trí tuệ giác ngộ. Tương truyền Mật Tông 
do Phật Đại Nhật chủ xướng và có hai bộ kinh chính là Kinh Đại 
Nhật và Kinh Kim Cương. Mật tông truyền vào Việt Nam không 
còn độc lập như một tông phái riêng mà nhanh chóng hòa vào tín 
ngưỡng dân gian, pha trộn với các truyền thống như chân tế, cầu 
đồng, dùng pháp thuật, yếm bùa trị tà ma và trị bệnh. Mật tông 
không có dấu hiệu phát triển rõ ràng ở Việt Nam, chỉ tùy thuộc vào 
sự thọ trì của từng chùa và của môi cá nhân có cơ duyên đến với 
tông phái này. 

3. Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ X đến hết thế kỷ thứ XIH, 
thời kỳ cực thịnh 


Đến thế kỷ thứ X thì Việt Nam đã trải qua 1000 năm Bắc thuộc. 
Như ta đã thấy, Phật giáo Việt Nam của thế kỷ thứ V chỉ còn ghi lại 
hai thiền sư là Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng. Thế kỷ thứ VI ghi lại 
hai thiền sư Việt Nam: Quán Duyên và Pháp Thiên. Chính trong 
thế kỷ này mà thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đến Việt Nam. Ba thế kỷ 
tiếp theo, thế kỷ VII, VII và IX là ba thế kỷ thuộc nhà Đường cai 
trị, đến thê kỷ thứ X thì Việt Nam mới bắt đầu giành được quyền tự 
chủ. Chính trong thế kỷ này Đạo Phật mới thực sự hưng thịnh và có 
những đóng góp tích cực cho đất nước. Năm 971 vua Đinh Tiên 
Hoàng định giai cấp cho tăng sĩ và ban chức tăng thống cho Thiền 
sư Ngô Chân Lưu thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông, và ngài 
Khuông Việt Thái Sư, chính thức tiếp nhận Phật giáo làm nguyên 
tắc chỉ đạo tâm linh cho chính sự. Cũng chính trong thế kỷ này vua 
Lê Đại Hành đã mời thiền sư Pháp Thuận và thiên sư Vạn Hạnh 
của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ làm có vấn chính sự. Các thiền sư 
Khuông Việt, Pháp Thuận và Vạn Hạnh cũng đã tiếp tục trợ giúp 
vua Lý Thái Tổ trong thế kỷ kế tiếp. 

Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ này phát triển tới mức toàn vẹn 
và cực thịnh. Do ảnh hưởng tư tuởng của vua Trần Nhân Tông và 
Tuệ Trung Thượng Sĩ đầu thế kỷ thứ VIII, ba thiền phái Tỳ Ni Đa 


190 Thích Nguyên Tạng 





Lưu Chị, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường sát nhập tạo thành một 
và đưa tới sự phát triển của thiền phái Trúc Lâm là thiền phái duy 
nhất dưới đời Trần. Vì vậy đời Trần có thể gọi là thời đại thống 
nhất của Phật giáo các hệ phái trước đó. Tăng sĩ đời Trần không 
trực tiếp đóng góp vào sự nghiệp chính trị như các thiền sư đời Lý, 
nhưng Phật giáo là một yêu tố quan trọng để liên kết nhân tâm. 
Tinh thần Phật giáo đã khiến cho các nhà chính trị đời Trần áp 
dụng những chính sách bình dân, thân dân và dân chủ. Phật giáo 
trong đời Trần là quốc giáo, mọi người dân trong xã hội đều hướng 
về Phật giáo. Nhà nho Lê Quát, học trò Chu Văn An, đã lấy làm tức 
giận vì thấy toàn dân theo Phật: “Phát chỉ lấy điều họa phúc mà 
động lòng người, sao mà sâu xa và bên chắc đến như vậy? Trên từ 
Vương Công, dưới đến thứ dân, hễ làm việc øì thuộc về việc Phật, 
thì hết cả gia tài cũng không tiếc. Nếu hôm nay đem tiền để làm 
chùa xây tháp thì hớn hở, vui vẻ, như trong tay đã cầm được biên 
lai để ngày sau đi nhận số tiền trả báo lại. Cho nên trong kinh 
thành ngoài đến Châu Phú, đường cùng ngõ hẻm, chẳng khiến đã 
theo, chẳng thê mà tin, hể chỗ nào có nhà thì có chùa Phật; bỏ đi 
thì làm lại, hư đi thì sửa lại”(8). 


Có rất nhiều chùa tháp qui mô to lớn hoặc kiến trúc độc đáo đã 
được xây dựng trong thời Lý Trần như chùa Phật Tích, chùa Đại 
Lãm, chùa Linh Xứng, chùa Một Cột, chùa Phố Minh. Khâm phục 
trước những thành tựu văn hóa của Phật giáo Việt Nam thời Lý 
Trần mà sách vở Trung Hoa truyền tụng nhiều về 4 công trình nghệ 
thuật lớn mà họ gọi là An Nam Tứ Đại Khí (9). Đó là: 


Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm: chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều 
(Quảng Ninh) được xây dựng vào khoảng thế › kỷ XI, có pho tượng 
Di Lặc bằng đồng mà theo văn bia hiện nay vẫn còn giữ được trong 
chùa thì tượng cao 6 trượng (1 trượng bằng khoảng 4m) đặt trong 
một tòa Phật điện cao 7 trượng. Đứng từ bến đò Đông Triều, cách 
xa 10 đặm vẫn còn trông thấy nóc chánh điện. 


Tháp Bảo Thiên: gồm 12 tầng, cao 20 trượng do vua Lý Thánh 
Tông cho xây dựng vào năm 1057 trên khuôn viên chùa Sùng 
Khánh ở phía Tây Hồ Lục Thủy (tức Hồ Gươm Hà Nội ngày nay) 
bằng đá và gạch, riêng tầng thứ 12 đúc bằng đồng. Đây là đệ nhất 
danh thăng để đô một thời. Đến năm 1414 tháp bị quân Vương 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 191 





Thông tàn phá, nền tháp còn lại to như quả đồi, có thời dùng làm 
nơi họp chợ; đến năm 1791 dỡ ra lấy gạch xây thành còn thấy 4 
pho tượng Kim Cương trấn giữ 4 cửa và nhiều tượng chim thú 
khác. Thời Pháp bị phá huỷ hoàn toàn đề xây dựng nhà thờ lớn trên 
mảnh đất ấy. 


Chuông Quy Điền: Năm 1101, vua Lý Nhân Tông cho xuất hàng 
vạn cân đồng để đúc quả chuông này và dự định treo nó tại khuôn 
viên chùa Diên Hựu (10) trong lầu chuông bằng đá xanh cao § 
trượng. Nhưng chuông đúc xong to quá (đường kính 1,5 trượng 
(khoảng óm) cao 3 trượng (khoảng 12 m), nặng đến vài vạn cân) 
không treo nồi lên đành đề ở ngoài ruộng. 


Vạc Phổ Minh: đúc bằng đồng vào thời vua Trần Nhân Tông 
(1279-1293) đặt tại chùa Phổ Minh (làng Tức Mặc, Nam Hà). Vạc 
sâu 6 thước, rộng 10 thước nặng trên 7 tấn (11). Vạc to tới mức có 
thể nâu được cả một con bò mộng, trẻ con có thể chạy nô đùa trên 
thành miệng vạc. Đến nay vẫn còn 3 trụ đá kê chân vạc trước sân 
chùa Phố Minh. 


4. Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX, thời kỳ phục hưng: 


Phật giáo Việt Nam đã trải qua thời cực thịnh nhất dưới hai triều 
đại Lý Trân, sang đên đời Hậu Lê rôi triêu Nguyên thì Phật giáo 
phải nhường bước cho Nho giáo, lúc ây đang chiêm vai trò độc tôn. 


Triều đại nhà Nguyễn truyền đến đời vua Tự Đức thì mất chủ 
quyên, nước ta rơi vào vòng đô hộ của Pháp. Phật giáo Việt Nam 
vốn đã suy vi nay lại điêu tàn hơn. Trong bôi cảnh đó, Ky Tô giáo 
đã du nhập vào Việt Nam và dân tộc Việt Nam lại tiếp nhận thêm 
một tôn giáo mới của phương Tây. Tuy tính thần khai phóng dung 
hợp của Phật giáo suốt máy thế kỷ qua không còn được thể hiện 
trong chính sách quốc gia, văn hóa và xã hội vào thế kỷ XX nhưng 
Phật giáo vẫn là tôn giáo chính của dân tộc, đóng vai trò hòa giải 
giữa các thế lực tranh chấp, góp phần xây dựng tỉnh thần dân tộc, 
bảo vệ nền độc lập của quốc gia. 


Vào khoảng những năm 1920-1930, trong không khí tưng bừng của 
phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới, đặc biệt ở Nhật Bản, 
Trung Hoa, Ấn Độ và Miến Điện, một số tăng sĩ và cư sĩ đã phát 
động phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam, từ đó đưa đến sự 


192 Thích Nguyên Tạng 





thành lập Tổng Hội Phật giáo Việt Nam tại miền Bắc vào năm 1934 
đặt trụ sở tại chùa Quán Sứ, và xuất bản tạp chí Đuốc Tuệ. Ở miền 
Trung, Hội An Nam Phật Học cũng ra mất tại chùa Từ Đàm và cho 
xuất bản tạp chí Viên Âm vào 1934, đặc biệt hội đã mở các Phật Học 
Viện cho tăng chúng tu học như Phật học đường Báo Quốc và Kim 
Sơn, Trúc Lâm và Tây Thiên. Ở Bình Định có hội Phật Học Bình 
Định, ở Đà Nẵng có hội Phật Học Đà Thanh, ra tạp chí Tam Bảo. 
Tại miền Nam, năm 1920, Hội Lục Hòa được thành lập để đoàn kết 
và vận động phong trào chấn hưng Phật giáo. Hội nghiên cứu Phật 
Học Nam Kỳ ra đòi, đặt trụ sở tại chùa Linh Sơn; xuất bản tạp chí 
Từ Bi Âm (1932). Năm 1933 Liên Đoàn Học Xã ra đời. Năm 1034, 
hội Phật Học Lưỡng Xuyên ra đời, xuất bản tạp chí Du Tân Phật học 
và mở Phật Học đường Lưỡng Xuyên. 


Nhờ phong trào chấn hưng Phật giáo này mà đội ngũ tăng ni được 
đào tạo qua nhiều trường lớp và phát triển nhiều ở các tỉnh. Chùa 
chiền được xây dựng khắp nơi, nhất là hệ thống chùa Phật học ở 
các thành thị. Nhiều ngôi chùa ở làng xã được trùng tu và có chư 
tăng ni trụ trì. Bên cạnh đó, trong thời kỳ này, có nhiều hệ phát, 
tông phái Phật giáo ra đời, như giáo phái Khất Sĩ Việt Nam, Thiên 
Thai Giáo Quán Tông, Phật giáo Hoa Tông..Một yêu cầu thống 
nhất Phật giáo được đặt ra tại Huế, đưa đến việc thành lập Tổng 
Hội Phật giáo Việt Nam đặt trụ sở tại chùa Từ Đàm Huế, hội chủ là 
HT Thích Tịnh Khiết, đây là một tổ chức thống nhất Phật giáo ba 
miền Nam, Trung, Bắc, đồng thời vạch ra một con đường dân tộc 
nhân bản, hướng dẫn bước đi Phật giáo vào môi trường tư tưởng và 
văn hóa, tiếp tục xây dựng con người và xã hội Việt Nam. Điểm 
đặc sắc của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ XX là sự kết hợp của 
hai giáo phái Nam Tông và Bắc Tông vào năm 1964 để thành lập 
Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo Hội này hoạt động 
cho đến năm 1981 thì ngưng hoạt động trong nước, nhưng có văn 
phòng hai Viện Hóa Đạo đặt tại tiêu bang California, Hoa Kỳ và 
các văn phòng chỉ nhánh khắp các châu lục trên toàn thê giới, Giáo 
hội vẫn hoạt động đề bảo tồn tổ chức và vận động tự do tôn giáo và 
nhân quyền cho quê nhà. 

Đến tháng mười một năm một nghìn chín trăm tám mốt, sau sáu 
năm đất nước thay đổi thể chế, một hội nghị với 165 đại biểu của 
chín tổ chức giáo hội hệ phái cả nước đã họp tại chùa Quán Sứ Hà 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 195 





Nội đưa đến việc thành lập Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. HT 
Thích Đức Nhuận làm Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Trung 
Ương, HT Thích Trí Thủ làm chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Trung 
Ương. Giáo hội đặt văn phòng I tại chùa Quán Sứ Hà Nội, văn 
phòng II tại chùa Xá Lợi (12) thành phố Hồ Chí Minh. 


HI. THÓNG KÊ MỘT SỐ THÀNH QUÁ CỦA PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM: 


Từ khi du nhập cho đến nay, Phật giáo Việt Nam đã trải qua bao 
thăng trầm, lúc thịnh lúc suy, có lúc thống nhất, có lúc phân tán, do 
nhiều nguyên nhân khác nhau, nhung cuối cùng Phật giáo Việt 
Nam đã được thống nhất từ Bắc chí Nam. Các hệ phái Phật giáo 
vẫn được bảo lưu, nét đặc trưng trong pháp môn tu hành vẫn được 
tôn trọng, hệ thống chùa chiền, tăng ni đã được thống kê, quản lý 
thống nhất. Theo số thống kê được công bố trong hội nghị thường 
niên của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (13) thì sô tự viện Phật giáo 
và số tăng nỉ mà giáo hội đã thông kê được (14) là 14.303 ngôi tự 
viện, trong đó gồm 13.312 tự viện Bắc tông, 469 tự viện Nam tông 
nguyên thủy và Khmer, 142 tịnh xá khất sĩ, 95 tịnh thất và 185 
niệm Phật đường. và tăng mi thì có 26.268 vị, có 3 học viện Phật 
giáo, I trường cao đăng chuyên khoa Phật học, 30 trường cơ bản 
Phật học, một trường đào tạo đội ngũ giảng viên hoằng pháp. 
Ngoài ra giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập được Viện 
Nghiên Cứu Phật Học tại thành phố Hồ Chí Minh và phân viện 
nghiên cứu tại thủ đô Hà Nội. Và đặc biệt là hội đồng phiên dịch và 
ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam cũng đã được thành lập, tính đến 
nay hội đồng đã phiên dịch ấn hành 30 tập kinh được dịch từ chữ 
Hán và chữ Pali, đây là một thành quả đáng kể của Phật giáo Việt 
Nam. Vì đây là lần đầu trong lịch sử Phật giáo Việt Nam người 
Phật tử trong xứ sở này có được một bộ đại tạng kinh bằng tiếng 
Việt. 


194 Thích Nguyên Tạng 





Phần B 


ẢNH HƯỚNG PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI 
SÓNG NGƯỜI VIỆT 


L. Ảnh hưởng Phật giáo về mặt tư tưởng triết học và đạo lý: 
Như đã trình bày ở phần A, ta thấy rằng Đạo Phật đã du nhập vào 
Việt Nam từ những kỷ nguyên TL, rôi tồn tại, phát triển và chan 
hòa với dân tộc này cho đến tận hôm nay. Nếu thời gian là thước 
đo của chân lý thì với bề dày lịch sử đó, Đạo Phật đã khẳng định 
chân giá trị của nó trên mảnh đất này. Trong các lĩnh vực xã hội, 
văn hóa chính trị đặt biệt là xét trên khía cạnh hệ thống tư tưởng, 
thì Đạo Phật đã trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần hình thành một 
quan niệm sống và sinh hoạt cho con người Việt Nam. Trong phần 
này sẽ tìm hiểu về tư tưởng, đạo lý của Phật giáo đã tác động đến 
con người Việt Nam như thế nào và người Việt Nam đã tiếp thu 
những tư tưởng, đạo lý của Phật giáo ra sao. 


1.Về tư tưởng: 


Tư tưởng hay đạo lý căn bản của Phật giáo là đạo lý Duyên Khởi, 
Tứ Diệu Đề và Bát chánh Đạo. Ba đạo lý này là nền tảng cho tất cả 
các tông phái Phật giáo, nguyên thủy cũng như Đại Thừa đã ăn sâu 
vào lòng của người dân Việt. 

Đạo lý Duyên Khởi là một cái nhìn khoa học và khách quan về thế 
giới hiện tại. Duyên khởi nghĩa là sự nương tựa lẫn nhau mà sinh 
tồn và tồn tại. Không những các sự kiện thuộc thế giới con người 
như thành, bại, thịnh, suy mà tất cả những hiện tượng về thế giới tự 
nhiên như cỏ, cây, hoa, lá cũng điều vâng theo luật duyên khởi mà 
sinh thành, tồn tại và tiêu hoại. Có 4 loại duyên cần được phân biệt: 
thứ nhất là Nhân Duyên. Có thê gọi là điều kiện gần gũi nhất, như 
hạt lúa là nhân duyên của cây lúa. Thứ hai là Tăng Thượng Duyên 
tức là những điều kiện có tư liệu cho nhân duyên ví như phân bón 
và nước là tăng thượng duyên cho hạt lúa. Thứ ba là Sở Duyên 
Duyên tức là những điều kiện làm đối tượng nhận thức, thứ tư là 
Đăng Vô Gián Duyên tức là sự liên tục không gián đoạn, cần thiết 
cho sự phát sinh trưởng thành và tồn tại. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 195 





Luật nhân quả cần được quán sát và áp dụng theo nguyên tắc duyên 
sinh mới có thể gọi là luật nhân quả của Đạo Phật, theo đạo lý 
duyên sinh, một nhân đơn độc không bao giờ có khả năng sinh ra 
quả, và một nhân bao giờ cũng đóng vai trò quả, cho một nhân 
khác. Về giáo lý nghiệp báo hay nghiệp nhân quả báo của Đạo Phật 
đã được truyền vào nước ta rất sớm. Giáo lý này đương nhiên đã 
trở thành nêp sống tín ngưỡng hết sức sáng tỏ đối với người Việt 
Nam có hiểu biết, có suy nghĩ. Người ta biết lựa chọn ăn ở hiền 
lành, dù tối thiêu thì đó cũng là kết quả tự nhiên âm thầm của lý 
nghiệp báo, nó chẳng những thích hợp với giới bình dân mà còn 
ảnh huởng đến giới trí thức. Có thể nói mọi người dân Việt điều 
ảnh hưởng ít nhiều qua giáo lý này. Vì thế, lý nghiệp báo luân hồi 
đã in dấu đậm nét trong văn chương bình dân, trong văn học chữ 
Nôm, chữ Hán, từ xưa cho đến nay để dẫn dắt từng thế hệ con 
người biết soi sáng tâm trí mình vào lý nhân quả nghiệp báo mà 
hành động sao cho tốt đẹp đem lại hòa bình an vui cho con người. 
Thậm chí trẻ con mười tuổi cũng tự nhiên biết câu: “ác giả ác báo”. 
Chúng phát biểu câu rất đúng hoàn cảnh sự việc xảy ra cho đối 
phương, hay “chạy trời không khỏi nắng”. Mặt khác họ hiệu rằng 
nghiệp nhân không phải là định nghiệp mà có thê làm thay đổi, do 
đó họ tự biết sửa chữa, tu tập cải ác tùng thiện. Sống ở đời, đột 
nhiên những tai họa, biến cố xảy ra cho họ, thì họ nghĩ rằng kiếp 
trước mình vụng đường tu nên mới gặp khổ nạn này. Không than 
trời trách đất, cam chịu và tự cố gắng tu tỉnh để chuyên hóa dần ác 
nghiệp kia. Nguyễn Du đã thê hiện ý này trong truyện Kiều rằng: 


Ngắm hay muôn sự tại trời 
Trời kia đã bài làm người có thân 
Bắt phong trần phải phong trần 
Cho thanh cao mới được phân thanh cao 
Hoặc: 
Có trời mà cũng có ta 
Tu là cội phúc, tình là dây oan 
Nếu ta năm vững nguyên tắc nhân quả nghiệp báo như trên, thì 
chúng ta có thể chuyển nghiệp ngay trong hiện kiếp. Cái đích của 


VIỆC chuyền nghiệp, tái tạo cá nhân là đến được trí tuệ tối hậu. Khởi 
đầu của việc chuyên nghiệp là bắt đầu thay đổi hành nghiệp thiện 


196 Thích Nguyên Tạng 





và ác từ ba nghiệp Thân, Khẩu và Ý của chính mỗi cá nhân. Chứ 
không ngồi một chỗ tưởng tượng đến những kết quả. tốt đẹp sẽ đến 
với mình. Từ những hành nghiệp thiện, giảm bớt điều ác, dần dần 
ta sẽ chuyển hóa và tạo cho ta có một cuộc sống yên vui cho hiện 
tại và mai sau. 


2. Về đạo lý: 


Đạo lý ảnh hưởng nhất là giáo lý từ bi, tỉnh thần hiếu hòa, hiểu sinh 
của Phật giáo đã ảnh hưởng và thấm nhuần sâu sắc trong tâm hồn 
của người Việt. Điều này ta thấy rõ qua con người và tư tưởng của 
Nguyễn Trãi (1380-1442), một nhà văn, nhà chính trị, nhà tư tưởng 
Việt Nam kiệt xuất, ông đã khéo vận dụng đạo lý từ bi và biến nó 
thành đường lỗi chính trị nhân bản đem lại thành công và rất nỗi 
tiếng trong lịch sử nước Việt. Ông nói điều đó trong Bình Ngô Đại 
Cáo răng: 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điểu phạt trước lo trừ bạo 

Bằng cách: 


Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn 
Đem chí nhán đề thay cường bạo 


Cho nên khi đại thắng quân xâm lược, đối với tù binh nhà Minh, 
chúng ta không những không giết hại mà còn cấp cho thuyền bè, 
lương thực để họ về nước. 


Thân vũ chẳng giết hại 
Thuận lòng trời ta mở đất hiểu sinh. 


Tinh thần thương người như thể thương thân này đã biến thành ca 
dao tục ngữ rất phố biến trong quần chúng Việt Nam như “lá lành 
đùm lá rách”, hay 


Nhiều điều phủ lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng 
Đó là những câu ca dao, tục ngữ mà bất cứ người Việt Nam nào 
cũng đêu thâm nhuân và thuộc năm lòng, nói lên lòng nhân ái vị 
tha của dân tộc Việt Nam. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 197 





Ngoài đạo lý từ bi, người Việt còn chịu ảnh hưởng sâu sắc một đạo 
lý khác của đạo Phật là đạo lý Tứ Ân, gồm ân cha mẹ, ân sư 
trưởng, ân quốc gia và ân chúng sanh. Đạo lý này được xây dựng 
theo một trình tự phù hợp với bước phát triển của tâm lý về tình 
cảm của dân tộc Việt. Tình thương ở mọi người bắt đầu từ thân đến 
xa, từ tình thương cha mẹ, họ hàng lan dần đến tình thương trong 
các mối quan hệ xã hội với thầy bạn, đồng bào quê hương đât nước 
và mở rộng đến quê hương cao cả đối với cuộc sông của nhân loại 
trên vũ trụ này. Đặc biệt trong đạo lý tứ ân, ta thấy â ân cha mẹ là nồi 
bật và ảnh hưởng rất sâu đậm trong tình cảm và đạo lý của người 
Việt. Vì đạo Phật rất chú trọng đến hiếu hạnh, và được Đức Phật đã 
thuyết giảng đề tài này trong nhiều kinh khác nhau như Kinh Báo 
Phụ Mẫu Ân, kinh Thai Cốt, kinh Hiếu Tử, kinh Đại Tập, kinh 
Nhẫn Nhục, kinh Vu Lan.. nhắc đến công lao dưỡng dục của cha 
mẹ, Phật dạy: “muôn việc ở thế gian, không gì hơn công ơn nuôi 
dưỡng lớn lao của cha mẹ” (Kinh Thai Cốt), hay kinh Nhẫn Nhục 
dạy: “cùng tốt điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tốt điều ác không 
gì hơn bắt hiếu ”. Bởi Phật giáo đặc biệt chú trọng chữ hiếu như thế 
nên thích hợp với nếp sống đạo lý truyền thống của dân tộc Việt. 


Nhìn chung, đạo lý hiểu ân trong ý nghĩa mở rộng có cùng một đối 
tượng thực hiện là nhắm vào người thân, cha mẹ, đất nước, nhân 
dân, chúng sanh, vũ trụ, đó là môi trường sống của chúng sanh gồm 
cả mặt tâm linh nữa. Đạo lý Tứ Ấn còn có chung cái động cơ thúc 
đây là Từ Bi, Hỷ Xả khiến cho ta sống hài hòa với xã hội, với thiên 
nhiên để tiến đến hạnh phúc chân thực và miên trường. Từ cơ sở tư 
tưởng triết học và đạo lý trên đã giúp cho Phật giáo Việt Nam hình 
thành được một bản sắc đặc thủ rất riêng biệt của nó tại Việt Nam, 
góp phần làm phong phú và đa dạng hóa nền văn hóa tỉnh thần của 
dân tộc Việt. 


II. Ảnh hưởng Phật giáo qua quá trình hội nhập văn hóa VN 

Phật pháp là bất định pháp, luôn luôn uyền chuyên theo hoàn cảnh 
và căn cơ của chúng sanh để hoàn thành sứ mạng cứu khổ của 
mình. Với tinh thần nhập thế tùy duyên bất biến mà Đạo Phật đã 
tạo cho mình một sức sống vô biên, vượt qua những ngăn cách của 
địa lý, văn hóa, tôn giáo, ý thức hệ, thời gian, không gian.... Tình 


198 Thích Nguyên Tạng 





thần tùy duyên là tự thay đổi với hoàn cảnh để có thể tiếp độ chúng 
sanh, tính bất biến là giải thoát ra khỏi mọi đau khổ, sinh tử luân 
hồi. Tuy nhiên Phật giáo vẫn luôn luôn hòa nhập với tất cả các 
truyền thống văn hóa tín ngưỡng của các nước trên thế giới. Khi du 
nhập vào một quốc gia có một sc thái sống riêng biệt, đặc thù, như 
Trung Hoa, một quốc gia có nền tư tưởng đông phương không lò, 
khi Phật giáo truyền vào thì nền văn minh này đã phát triển tới đỉnh 
cao của nó, mà trong lịch sử triết học gọi là Bách Gia Chu Tử (15), 
hàng trăm nhà tư tưởng đề xướng học thuyết của mình. Nếu lúc đó 
Trung Hoa có 10 nhà tư tưởng tiêu biêu như Âm Dương gia, Nhạc 
gia, Nho gia, Pháp gia, Danh gia, Đạo Đức gia, Nông gia, Tiểu 
Thuyết gia...thì Phật giáo không dừng lại cái bình bát đi khát thực, 
một tắm y vàng mà Phật giáo đã đi vào cuộc đời bằng mười tông 
phái như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thành 
Thật Tông, Câu Xá Tông... Phật giáo với mười tông phái này sánh 
vai với mười dòng tư tưởng của bản địa để đi vào cuộc đời, không 
chỉ đến với những giới bình dân mà Phật giáo còn đã đi thắng vào 
cung đình, vào với những vị nguyên thủ quốc gia (16). Ở Nhật Bản 
thì sao? Nhật Bản là một quốc gia được xem là có nhiều món ăn 
tinh thần nhất trên thế giới. Không phải chỉ là khoái cảm cho vị 
giác, cho thính giác mà nhất là cho cảm giác của tâm linh. Ở trong 
bối cảnh đó, Phật giáo đã nhanh chóng đi vào hoa, vào trả đề rồi 
cuối cùng nâng nó lên thành một tôn giáo: trà đạo và hoa đạo. Còn 
ở Việt Nam của chúng ta thì như thế nào? Trong quá trình hội nhập 
văn hóa sự ảnh hưởng của Phật giáo đã tác động và đã tạo cho Phật 
giáo Việt Nam có những nét đặc thù sau đây: 


1. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tín ngưỡng 
truyên thông: 


Khi được truyền vào Việt Nam, Phật giáo đã tiếp xúc ngay với các 
tín ngưỡng bản địa, do vậy đã kết hợp chặt chẽ với các tín ngưỡng 
này. Biêu tượng chùa Tứ Pháp (I7) thực ra vẫn chỉ là những đền 
miêu dân gian thờ các vị thần tự nhiên Mây, Mưa, Sám, Chớp và thờ 
Đá. Lối kiến trúc của chùa chiền Việt Nam là tiền Phật hậu Thần 
cùng với việc thờ trong chùa các vị thần, các vị thánh, các vị thành 
hoàng thổ địa và vị anh hùng dân tộc.. Chính vì tinh thần khai phóng 
này mà về sau phát sinh những hậu quả mê tín dị đoan bên trong 
Phật giáo như xin xăm, bói quẻ, cầu đồng.. các nhà nghiên cứu nước 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 199 





ngoài rất ngạc nhiên khi thấy Phật giáo Việt Nam dung nạp dễ dàng 
các tín ngưỡng đa thần của bản địa trong khi các quốc gia trong vùng 
thì không có (19). Có nên gạt bỏ loại hình tín ngưỡng truyền thống 
này ra khỏi Phật giáo không? Vẫn là một vấn đề rất tế nhị, tuy nhiên, 
ta phải thừa nhận rằng tỉnh thần dung hòa và khai phóng của Phật 
giáo Việt Nam là một trong những nét đặc trưng đáng chú ý. 


2. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các tôn giáo khác: 


Đó là kết quả của sự phối hợp và kết tinh của Đạo Phật với đạo 
Nho và đạo Lão, được các nhà vua thời Lý công khai hóa và hợp 
pháp hóa. Chính vì đặc tính dung hòa và điều hợp này mà Phật giáo 
Việt Nam đã trở thành tín ngưỡng truyền thống của dân tộc Việt. 
Nó chẳng phải Phật giáo Ấn Độ hay Trung Hoa, Tiểu Thừa hay Đại 
Thừa, mà nó là tất cả những khuynh hướng tâm linh của người dân 
Việt. Nó thực ra là cái “Đồng Qui Nhi Thù Đồ”, cùng về một đích 
mà đường lối khác nhau, chính tỉnh thần khai phóng của Phật giáo 
Việt Nam đã kết tỉnh lấy Chân, Thiện, Mỹ làm cứu cánh để thực 
hiện. Nho giáo thực hiện cứu cánh ấy bằng con đường Thiện, tức là 
hành vi đạo đức để tới chỗ nhất quán với Mỹ và Chân. Đạo giáo 
thực hiện cứu cánh ấy bằng con đường Mỹ, tức là tâm lý nghệ thuật 
để tới chỗ nhất quán với Thiện và Chân. Phật giáo thực hiện cứu 
cánh ấy bằng con đường trí tuệ giác ngộ để đạt tới chỗ nhất quán 
Chân, Thiện, Mỹ. Đó là thực tại Tam Vi Nhất của tỉnh thần tam 
giáo Việt Nam. Trong nhiều thế kỷ hình ảnh tam giáo tổ sư với 
Phật Thích Ca ở giữa, Lão Tử bên trái và Không Tử bên phải đã in 
sâu vào tâm thức của người dân Việt. 


3. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa giữa các tông phái 
Phật giáo: 


Đây là một nét đặc trưng rất riêng biệt của Phật giáo Việt Nam so 
với các quốc gia Phật giáo láng giềng. Chăng hạn như Thái Lan, 
Tích Lan, Lào, Campuchia chỉ có Phật giáo Nam Tông, ở Tây 
Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cô thuần tuý chỉ có Phật giáo 
Bắc Tông. Nhưng ở Việt Nam thì lại dung hòa và điều hợp cả Nam 
Tông và Bắc Tông. Chính vì tinh thần khế lý khế cơ của Phật giáo 
cộng với tỉnh thần khai phóng của Phật giáo Việt Nam mới có được 
kết quả như vậy. Tuy thiền tông chủ trương bắt lập văn tự, song ở 
Việt Nam chính các vị thiền sư xưa lẫn nay đã để lại rất nhiều trước 


200 Thích Nguyên Tạng 





tác có giá trị, đặc biệt các thiền viện ở Việt Nam đều tụng kinh gõ 
mõ như các tự viện Tông Tịnh Độ. Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ 
thì kết hợp với Mật Giáo, có nhiều thiền sư phái này như ngài Vạn 
Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn Minh Không đều nổi tiếng là giỏi 
phép thuật trong việc trừ tà, chữa bệnh. 


Điều đặc sắc ở đây là trong khi khai triển Phật giáo Việt Nam, các 
thiền sư Việt Nam đã không theo thiền kiểu mẫu của các thiền sư 
Ấn Độ và Trung Hoa mà Tở lấy một con đường riêng, phù hợp với 
dân tộc. Và trong khi tiếp nhận với hai luồng ảnh hưởng ây, các 
thiền sư Việt Nam đã khéo léo điều chỉnh tính hai cực, Ấn Độ- 
Trung Hoa: một bên thì quá ham chuộng sự bay bồng, thần bí, một 
bên quá thực tiễn duy lý. Khi Phật giáo vào Trung Hoa đã gây cho 
các nhà Phật học những cuộc tranh luận sôi nổi về giáo pháp. Rồi 
suốt cả quá trình lịch sử của nó là sự phát sinh ra những tôn giáo, là 
những cuộc đấu tranh tư tưởng đữ dội, điển hình là cuộc đấu tranh 
giữa phái Thiền Nam Phương của Huệ Năng với Thiền Phái Miền 
Bắc của Thần Tú vào thời kỳ sơ Đường. Còn ở Việt Nam thì khác, 
trên pháp đàn tư tưởng thời Lý cũng như thời Trần, thời kỳ vàng 
son của Phật giáo Việt Nam và các thời kỳ sau này không có những 
mâu thuẫn đối lập mà tất cả đều quy vê một mục đích chính là tu 
hành giải thoát. Phải chăng sự thống nhất về ý thức tư tưởng, dung 
hòa giữa các tông phái và đoàn kết dân tộc đã uốn nắn Phật giáo 
Việt Nam theo con đường dung hòa thống nhất đó? 

4. Ảnh hưởng Phật giáo qua sự dung hòa với các thế hệ chính 
trị xã hội: 

Phật giáo tuy là một tôn giáo xuất thế, nhưng Phật giáo Việt Nam 
có chủ trương nhập thế, tinh thần nhập thế sinh động này nổi bật 
nhất là các thời Đinh, Lê, TỔ, Trần. Trong các thời này các vị cao 
tăng có học thức, có giới hạnh điều được mời tham gia triều chính 
hoặc làm cố vấn trong những việc quan trọng của quốc gia. Ta thấy 
có nhiều lý do khiến các thiền sư Việt Nam tham gia vào chính sự, 
thứ nhất: họ là những người có học, có ý thức vê quốc gia, sống 
gần gũi nên thấu hiểu được nỗi đau khổ của một dân tộc bị nhiều 
cuộc đô hộ của ngoại bang. Thứ hai: các thiền sư không có ý tranh 
ngôi vị ngoài đời nên được các vua tin tưởng và thứ ba: các thiền 
sư không cô chấp vào thuyết trung quân (chỉ biết giúp vua mà thôi) 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 201 





như các nho gia nên họ có thể cộng tác với bất cứ vị vua nào đem 
lại hạnh phúc cho dân chúng. Thời vua Định Tiên Hoàng đã phong 
cho thiền sư Ngô Chân Lưu làm Tăng Thống, thời Tiền Lê có ngài 
Vạn Hạnh, ngài Đỗ Pháp Thuận, ngài Khuông Việt cũng tham gia 
triều chính. Trong đó đặc biệt thiền sư Vạn Hạnh đã có công xây 
dựng triều đại nhà Lý khi đưa Lý Công Uẩn lên làm vua, chấm dứt 
chế độ tàn bạo của Lê Long Đỉnh, ông vua Ngọa Triều còn có biệt 
danh kẻ róc mía trên đầu sư. Thời nhà Trần có các thiền sư Đa Bảo, 
thiền sư Viên Thông.. điều được các vua tin dùng trong bàn bạc 
quốc sự như những cô vấn triều đình. 


Đến thế kỷ 20, Phật tử Việt Nam rất hăng hái tham gia các hoạt 
động xã hội như cuộc vận động đòi ân xá cho Phan Bội Châu. Đến 
thời Diệm, Thiệu (1959-1975) cũng thế, các tăng sĩ và cư sĩ miền 
Nam tham gia tích cực cho phong trào đấu tranh đòi hòa bình và 
độc lập cho dân tộc, nỗi bật là những cuộc đối thoại chính trị giữa 
các tăng sĩ Phật giáo và chính quyền. Đến cuối thế kỷ 20, ta thấy 
tinh thần nhập thế này cũng không ngừng phát huy, đó là sự có mặt 
của các thiền sư Việt Nam (20) trong quốc hội của nước nhà. 


5. Ảnh hưởng Phật giáo trong đời sống người bình dân và giới 
trí thức Việt Nam: 


Cũng như tất cả dân tộc khác trên thế giới từ Đông sang Tây, từ Nam 
đến Bắc, lúc sơ khởi người Việt Nam tín ngưỡng và tôn thờ tất cả 
những sức mạnh hữu hình hay vô hình mà họ cho là có thể giúp đỡ 
họ hoặc làm hại đến họ như mây, mưa, sắm, sét, lửa, gió.. Trong bối 
cảnh tín ngưỡng đa thần này, Phật giáo đã xuất hiện và nhanh chóng 
quá thân thuộc qua hình ảnh của bộ tượng Tứ Pháp ở chùa Dâu, ngôi 
chùa Phật giáo đầu tiên của Việt Nam ở Luy Lâu (Hà Bắc ngày nay), 
đó là bộ tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điển, một 
hình ảnh sông động và gần gũi với người dân nông thôn trong việc 
cầu xin phước lộc, cầu đảo, cầu siêu, cầu xin tất cả những gì mà cuộc 
sống con người đòi hỏi. Người Phật tử trong thời kỳ sơ khai này 
quan niệm răng Phật là đắng cứu thế, có thê ban cho con người mọi 
điều tốt lành. 

Trong buổi đầu của Phật giáo ở Việt Nam mang dáng dấp của Phật 
giáo Tiểu Thừa và Mật Giáo, vì vậy đã dễ dàng gãn với phù chú, 
câu xin phước lộc hơn là tôi luyện trí tuệ và thiền định. Vả lại, tính 


202 Thích Nguyên Tạng 





đời trội hơn tính đạo, trong quân chúng đa số là phụ nữ đến với 
Phật giáo, đó là hạng người đau khô nhât trong xã hội cũ. 


Đến thời nhà Lý, có nhiều thiền sư từ Trung Quốc sang và thiết lập 
nhiều thiền phái, phong trào học và tu Phật phát triên mạnh ở trong 
giới trí thức, cung đình, đô thị, nhưng trong giới bình dân vẫn tồn 
tại nhất định một Phật giáo dân gian với những ảnh hưởng cảm tính 
vốn có từ trước. Được vua triều Lý, Trần ủng hộ, hoạt động của 
Phật giáo có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm, làng nào cũng có 
chùa có tháp, người ta học chữ, học kinh, hội hè, biểu diễn rối 
nước, họp chợ ngay ở trước chùa. 


Chùa làng đã từng một thời đóng vai trò trung tâm văn hóa tinh 
thần của cộng đồng làng xã Việt Nam, chùa không những là nơi 
giảng đạo cầu kinh, thờ cúng Phật mà còn là nơi hội họp, tu tập tâm 
linh, tham quan vãng cảnh. Bởi vì, kiến trúc của chùa Việt Nam 
thường hòa hợp với cảnh trí thiên nhiên, tạo thành một kiến trúc hài 
hòa với ngoại cảnh. Khung cảnh ấy phù hợp với những giờ phút 
nghỉ ngơi sau giờ lao động nhọc nhăn và dinh dưỡng tỉnh thần của 
tuôi già. 

Đến thế kỷ XV, Nho giáo thay chân Phật giáo trong lãnh vực 
thượng tầng xã hội, Phật giáo từ giã cung đình nhưng vẫn vững 
vàng trong làng xã. Ngôi đình xuất hiện tiếp thu một số kiến trúc và 
nghệ thuật Phật giáo, đồng thời trở thành trung tâm hành chính của 
làng xã. Cửa chùa chỉ còn mở cửa cho đàn bà, con gái kêu van, 
nguyện cầu khi chồng bị bắt phu, con bị bắt nợ, ốm đau bệnh tật, 
mắt mùa đói rét... xin Phật gia hộ. Bồ Tát Quan Âm hay Phật Bà 
được ưa chuộng hơn xưa. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta chiêm 
ngưỡng được pho tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt trong chùa 
Bút Tháp (tỉnh Hà Bắc) tạc vào năm 1656. Tượng rất đẹp nhưng 
được tạo vào thời điểm Phật giáo không còn tôn sùng như quốc 
giáo nữa, chứng tỏ Phật giáo đã ăn sâu vào tâm tư và văn hóa nghệ 
thuật dân gian. 


Nhìn chung không khó khăn gì khi ta phăng tìm dấu ấn Phật giáo 
trong quan niệm dân gian và ta có thê phát hiện rằng nếu không có 
sự hiện diện của Phật giáo ở Việt Nam thì ta sẽ mất đi hơn một nửa 
di tích và danh lam thắng cảnh mà hiện nay ta tự hào, sẽ không có 
chùa Hương rộn ràng, nhộn nhịp sầm uất trong ngày trấy hội đầu 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 203 





xuân, không có chùa Tây Phương vời vợi, không có chùa Yên Tử 
mây mù, không có chùa Keo bè thế, không có chùa Thiên Mụ soi 
mình trên dòng sông Hương.Và cũng không có những chuyện dân 
gian đầy tính nhân bản như truyện Từ Thức, truyện Tấm Cám, 
truyện Quan Âm Thị Kính.... Sẽ không có những lễ hội tưng bừng 
như hội Lim, hội chùa Hương.... và trong tâm tư truyền thống cũng 
vắng tư tưởng bố thí vị tha, lòng hướng thiện và niêm tin vững chắc 
vào một tương lai sáng sủa, vắng tỉnh thần lạc quan hồn nhiên của 
người dân Việt. 

Quả thật vậy, đạo Phật đã có mặt ảnh hưởng khắp mọi giai tầng 
trong xã hội Việt Nam, không những trong giới bình dân mà còn ở 
trong giới trí thức nữa. 


Phật giáo thiền tông ở Việt Nam phát triển mạnh và ảnh hưởng sâu 
rộng trong giới trí thức, cung đình từ Định (968-980), tiền Lê (980- 
1009) đến thời Lý (1010-1225) đã mang được trong mình một tỉnh 
thần Việt Nam, đó là sự ra đời của một thiền phái mới, phái Thảo 
Đường do Lý Thánh Tông một vị vua anh kiệt đứng đầu. Nhưng thiền 
tông Việt Nam phát triển rực sáng nhất là ở giai đoạn nhà Trần (1226- 
1400) với những tư tưởng vừa thăng trầm vừa phóng khoáng của các 
thiền sư thời Trân đã được đúc kết trong các tác phâm Khóa Hư Lục 
của Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang đã làm cho bình diện 
học thuật Việt Nam lúc bây giờ bỗng bừng sáng hắn lên. Đặc biệt sự 
xuất hiện thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, do người Việt Nam sáng lập 
ra, thê hiện được đầy đủ mọi đặc trưng, độc đáo của người Việt và nó 
đã đề lại dấu ấn đặc sắc trong lịch sử văn hóa Việt Nam cho tới ngày 
nay. 

Phật giáo không những ảnh hưởng trong đời sống của người bình 
dân và giới trí thức mà còn ảnh hưởng qua góc độ nhân văn và xã 
hội 

IH. Ảnh hưởng Phật giáo qua góc độ nhân văn và xã hội: 

1. Ảnh hưởng Phật giáo qua ngôn ngữ. 

Trong đời sống thường nhật cũng như trong văn học Việt Nam ta 
thấy có nhiều từ ngữ chịu ảnh hưởng ít nhiều của Phật giáo được 
nhiều người dùng đến kê cả những người ít học. Tuy nhiên không 
phải ai cũng biết những từ ngữ này được phát xuất từ Phật giáo, 


204 Thích Nguyên Tạng 





chăng hạn như khi ta thấy ai bị hoạn nạn, đau khổ, để tỏ lòng 
thương xót, người ta bảo “?ô¡ nghiệp quá”. Hai chữ tội nghiệp là từ 
ngữ chuyên môn của Phật giáo. Theo Đạo Phật tội nghiệp là tội của 
nghiệp, do nghiệp tạo ra từ trước, dẫn tới tai nạn hay sự có hiện 
nay, theo giáo lý nhà Phật thì không có một hiện tượng hay sự cố 
tai nạn nào xảy ra là ngẫu nhiên hay tình cờ, mà chỉ là kết quả tập 
thành của nhiều nguyên nhân tạo ra từ trước. Những nguyên nhân 
đó (theo đạo Phật gọi đó là nhân duyên) khi chín mùi, thì đem lại 
kết quả. Mọi người đều nói tội nghiệp nhưng không phải nhiều 
người biết được đó là một từ ngữ nói lên một chủ thuyết rất căn bản 
của Phật: "thuyết nhân quả báo ứng” thuyết này cũng đi sâu vào 
nhận thức dân gian với những cách như “ở hiền gặp lành, gieo gió 
gặp bão” hay là câu thơ bình dân: 


Người trồng cây hạnh người chơi 
Ta trồng cây đức để đời mai sau 


Hoặc khi muốn diễn tả một vật gì đó quá nhiều, người ta dùng danh 
từ “hằng hà sa số”. Nếu hỏi hằng hà sa số là cái gì chắc chăn ít ai 
hiểu chính xác, họ chỉ biết đó là rất nhiều, bởi khi xưa Đức Phật 
thường thuyết pháp gần lưu vực sông Hằng (Gange) ở Ấn Độ, cho 
nên khi cần mô tả một con số rất nhiêu, ngài thí dụ như số cát sông 
Hằng. Hoặc khi có những tiếng ồn náo, người ta bảo “om sòm bát 
nhã”, do khi đến chùa vào những ngày sám hối, chùa thường 
chuyên những hồi trống Bát Nhã, nhân đó mà phát sanh ra cụm từ 
trên. Lại có những người rày đây mai đó, ít khi dừng chân ở một 
chỗ, khi người ta hỏi anh đi đâu mãi, họ trả lời tôi đi “ta bà thế 
giới”. Ta bà thế giới là thế giới của Đức Phật Thích Ca giáo hóa, 
theo thế giới quan của Phật giáo thì thế giới ta bà 1o gấp mấy lần 
quả địa câu này, hoặc khi các bà mẹ Việt Nam la mắng các con hay 
quậy phá, các bà nói: “chứng bay là đồ lục tặc”, tuy nhiên họ 
không biết từ lục tặc này phát xuất từ đâu? Đó là từ nhà Phật, chỉ 
cho sáu thằng giặc: sức, thanh, hương, vị, xúc và pháp của ngoại 
cảnh luôn luôn quấy nhiễu ta. Một từ ngữ có nguồn gốc sâu xa như 
vậy, nhưng khi Phật giáo truyền bá vào Việt Nam đã bị Việt hóa trở 
thành lời mắng của các bà mẹ Việt Nam. Thiền sư Toàn Nhật đời 
Tây Sơn trong cuốn 7z Giáo Nguyên Lưu Ký có phát biểu rằng: 


Và như sảu giặc trong mình, 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 205 





Chẳng nên đề nó tung hoành khuấy ta (21) 


Còn nhiều từ ngữ khác như từ bị, hỷ xả, giác ngộ, sám hối đã được 
người dân Việt Nam quen dùng như tiếng mẹ đẻ mà không chút 
ngượng ngập lạ lùng. Sự ảnh hưởng Phật giáo không ngừng ở 
phạm vi từ ngữ mà nó còn lan rộng, ăn sâu vào những ca dao dân 
ca và thơ ca của người dân Việt Nam nữa. 


2. Ảnh hưởng Phật giáo qua ca dao và thơ ca 


Ca dao, dân ca là một thể loại văn vần truyền khẩu, đễ hiểu trong 
dân gian, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. "Không ai biết 
rõ xuất xứ của những lời ca hát đó ở đâu, chỉ biết rằng nó thường 
được thê hiện dưới hình thức câu hát ru em, những câu hò đối đáp 
giữa các chàng trai cô gái tuổi đôi mươi hay để kết thúc mỗi câu 
chuyện cổ tích mà các cụ già kế cho con cháu nghe mang tính chất 
khuyên răn dạy bảo. Ca dao, dân ca phổ biến dưới dạng thơ lục bát 
bao gồm nhiều đề tài khác nhau, tư tưởng đạo lý của Phật giáo 
cũng thường được ông cha ta đề cập đến trong ca dao dân ca dưới 
đề tài này hay khía cạnh khác để nhắc nhở, khuyên răn dạy bảo, với 
mục đích xây dựng một cuộc sống an vui phù hợp với truyền thống 
đạo đức của dân tộc Việt Nam. 


Sự ảnh hưởng của ngôi chùa: 


Có thể nói trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam đều có chứa 
đựng ít nhiêu triệt lý nhà Phật và những hình ảnh vê ngôi chùa, về 
Phật, trải qua hàng ngàn năm găn bó mật thiệt với làng xã Việt 
Nam: 


Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt 


Đất vua, chùa làng là một hình ảnh gần gũi với dân, với làng, với 
nước như vậy, nêu ai xúc phạm đến chùa, Phật thì cũng có thê hiểu 
là xúc phạm đến đạo lý, đến quốc gia. Trên tinh thần đó người dân 
Việt Nam quyết một lòng bảo vệ ngôi chùa quê hương của mình: 


Bao giờ cạn nước Đông Nai 
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyên 
Ở đâu có chùa, có Phật, ở đó là thăng cảnh, là niêm tự hào của quê 
hương: 


206 Thích Nguyên Tạng 





Táy Ninh có núi Bà Đen 
Có sông Vàm Cỏ, có tòa Cao Sơn 
Ở cố đô Huế: 
Đông Ba, Gia Hội hai cẩu 
Có chùa Diệu Đề bôn láu hai chuông 
Ở thành cô Thăng Long: - 
_Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ 
Xem câu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn (22) 
Cũng như nhiều dân tộc khác, người Việt có nhiều lễ hội, mà lễ hội 
chùa là chiêm tỷ lệ cao hơn hết: 
Nhớ ngày mùng bảy tháng ba 
T rở về hội Láng, trở ra hội Tháy 
Ay ngày mùng sảu tháng ba 
An cơm với cả đi hội của chùa T: áy (chùa Tây phương). 
: Dù ai đi đâu về đâu : 
Hệ trông tháy tháp chùa Dâu thì về 
Dù ai buôn bán trăm nghề 
Nhớ ngày mông tám thì về hội Dâu 
Dù cho cha mẹ đánh treo : 
Em không bỏ hội chùa Keo hôm răm 
Về sự ảnh hưởng của tiếng chuông chùa: 
Dân gian Việt Nam vốn có cách định thời gian bằng đêm năm 
canh, ngày sáu khăc hoặc băng tiêng gà, tiêng chim nhưng thường 
khi lại là triêng chuông, tiêng trông của chùa: 
Gió đưa cảnh trúc la đà 
Tiêng chuông Linh Mụ canh gà Thọ Xương 
Trên chùa đã động tiêng chuông 
Gà Thọ Xương đã gáy, chim trên nguồn đã kêu 
Hoặc: 
Chiêu chiêu bìm bị) giao canh Ộ 
Trồng chùa đã đánh sao anh chưa về. 


Vê sự ảnh hưởng quan niệm hiệu hạnh: 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 207 





Là người Việt Nam không thể không hiếu kính cha mẹ, niềm tri ân 
và báo ân ấy đã trở thành bản tính tự nhiên, ăn sâu vào tâm khảm 
của người dân Việt. Tinh hoa và tỉnh thần cao đẹp này không phải 
tự nhiên mà có, mà chính là nhờ ảnh hưởng của cả một nên giáo 
dục, một tổ chức văn hóa từ ngàn xưa để lại, tương xứng với tư 
tưởng và phong tục của dân tộc Việt. Trong tất cả những ảnh 
hưởng, lớn nhất và sâu rộng nhất cũng vân là sự ảnh hưởng của 
Đạo Phật, một tôn giáo, một nên giáo dục đã có mặt với dân tộc từ 
buổi đầu của kỷ nguyên TL, mà Đạo Phật là đạo hiếu, lời dạy của 
Phật về việc nhớ ơn và báo ơn cha mẹ là những cảm giác suy tư in 
đậm trong lòng của người Việt, và đã thê hiện linh động ngay trong 
đời sống hằng ngày qua ca dao, dân ca, mà chúng ta thấy tràn ngập 
khắp dân gian Việt Nam: 


208 Thích Nguyên Tạng 





Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiệu mới là đạo con 
Hay 
Núi cao biển rộng mênh mông 
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi 
Mến cảnh chùa chiền, Phật tượng, nhưng hiếu hạnh của người con 
vẫn đặt lên trên vì công ơn trời biển của cha mẹ trong suốt quá 
trình đưỡng dục sinh thành, biết bao nhọc nhằn, gian khổ đối với 
con. Do đó: 
- Vô chùa thấy Phật muốn tu 
Về nhà tháy mẹ công phu chưa đành. 
Cũng vì thương kính cha mẹ, nên người con luôn luôn cầu nguyện 
Phật trời gia hộ cho hai đâng từ thân: 
Đêm đêm khẩn nguyện Phật trời 
Cấu cho cha mẹ sông đời với con 
Thực ra, hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiểu hạnh vô phi Phật hạnh, 
làm tròn bôn phận của người con đôi với cha mẹ chính là một trong 
những pháp tu của nhà Phật: 
Tụ đâu cho bằng tu nhà 
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu 
Hoặc 
Đi về lập miễu thờ vua 
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha 
Về sự ảnh hưởng quan niệm nhân quả: 
Người Việt Nam thường nhắn nhủ nhau chớ có vì danh lợi phù hoa, 
làm ác hại người đê rôi chuôc lây đau khô. Hãy ăn ở cho lương 
thiện rôi thê nào cũng gặp điêu tôt lành, may măn và hạnh phúc: 
Ai ơi hãy ở cho lành 
Kiếp này chăng gặp đề dành kiêp sau. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 209 





Các bậc cha mẹ lại càng tu nhân tích đức cho con cháu về sau được 
nhờ: 
Cây xanh thì lá cũng xanh 
Cha mẹ hiện lành đề đức cho con. 


Qua các câu ca dao của Việt Nam về hình ảnh của ngôi chùa, về 
quan niệm hiếu hạnh, quan niệm nhân quả, ta thấy sự ảnh hưởng 
của Phật giáo đã ăn sâu vào đời sống của dân tộc Việt Nam. Sự ảnh 
hưởng sâu sắc đó không những thể hiện qua ca dao bình dân mà 
còn có mặt trong nhiều loại hình thơ ca, văn vần, văn xuôi, nói 
chung là văn chương bác học trong nên văn học Việt Nam. 


3. Ảnh hưởng Phật giáo qua các tác phẩm văn học: 


Bên cạnh ca dao bình dân, trong các tác phẩm văn học của các nhà 
thơ, nhà văn chúng ta cũng thấy có nhiều bài thơ, tác phẩm. chịu ảnh 
hưởng nhiều hay ít của Phật giáo. Ở đây chúng ta không đề cập đến 
dòng văn học chính thống của Phật giáo, tức là tác phẩm do các thiền 
sư sáng tác trong quá trình tu tập của mình, mà chỉ nói đến các tác 
phẩm thơ văn Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của triết lý Phật giáo mà 
thôi. Sự ảnh hưởng đó có ngay từ khi Phật giáo du nhập vào nước 
Việt, nghĩa là khi chữ Hán còn thịnh hành, nhưng đề thấy rõ ràng 
hơn, ta chỉ đề cập đến sự ảnh hưởng của Phật giáo trong thơ văn từ 
khi người Việt Nam đã viết chữ Nôm, chữ Việt thành thạo nghĩa là 
bắt đầu từ thế kỷ thứ 1§ trở về sau. 


Tác phẩm chữ Nôm nỗi tiếng trong thế kỷ thứ mười tám là Cưng 
Oán Ngâm Khúc của nhà thơ Việt Nam Nguyễn Gia Thiều (1741- 
1798), tác phẩm viết bằng thơ nôm. Thể song thất lục bát, dài 356 
câu, là khúc ngâm của người cung nữ bị vua ruồng bỏ, oán than về 
thân phận mình. Nội dung tác phâm chịu nhiều ảnh hưởng của Phật 
giáo, nhất là triết lý ba pháp ấn Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Khi diễn 
tả thân phận con người vốn khổ đau và mang tính vô thường, ông 
viết: 
Gót danh lợi bùn pha sắc xám 
Mặt phong trần nắng rám mùi dâu 
Nghĩ thân phù thế mà đau 
Bọt trong bề khổ, bèo đầu bến mê. 


210 Thích Nguyên Tạng 





Theo cái nhìn của Phật giáo, khi mô tả nỗi khổ chúng sanh thường 
được dùng â ân dụ như khổ ải (bề khổ). Cái khổ ấy từ đâu mà có, vôn 
từ chỗ lầm chấp, vô minh của con người mà có, từ chỗ mê lầm ấ ấy 
mà được hình dung bằng mê tân (bến mê), Như thế danh từ bể khổ 
của Phật giáo đã giúp ông Nguyễn Gia Thiều diễn tả thấu đáo nỗi 
khổ đau của kiếp người, cái khổ đau ấy, cái vô thường ấy không 
những chỉ phối ở con người mà còn ở cả cây cỏ, hoa, lá, thể giới vô 
tình, tất cả chịu chung qui luật khắc nghiệt ây: 


Tiêu điều nhân sự đã xong 
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng hư 
Câu thệ thủy ngôi trơ cổ độ 
Quản tu phong đứng rũ tà huy 
Phong trần đến cả sơn khê 
Tang thương đến cả hoa kia cỏ này 
Tuông ải hóa đã bày ra đấy 
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau 
Trăm năm còn có gì đây 
Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. 
Con người và vạn vật đã vô thường và đau khổ như thế, còn gì nữa 
để đắm chấp, chạy theo nó mà không tìm một con đường giải thoát 
khỏi vòng lần quân ấy? Ta hãy nghe Ôn Như Hầu đưa ra giải pháp 
cuối cùng và quyết định: 


Thà mượn thủ tiêu dao cửa Phật 
Múi thất tình quyết dứt cho xong, 
Đa mang chỉ nữa đèo bông, 

Vui vì thế sự mà mong nhân tình. 
Lấy gió mát trăng thanh mà kết nghĩa, 
Mượn hoa đàm, đuốc tuệ làm duyên 
Thoát trần một gót thiên nhiên 
Cải thân ngoại vật là tiên trong đời 


Điểm qua một vài đoạn trong Cung Oán Ngâm Khúc, ta thấy Ôn 
Như Hâu đã dùng triết lý 7z Pháp Ấn đề nhắc nhở người đời. Tuy 
lời văn đượm màu tang thương và bị đát của con người và cuộc 
đời, nhưng tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng Cung Oán Ngâm 
Khúc là tác phẩm đầu tiên trong lịch sử văn học dân tộc Việt đã sử 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 211 





dụng lối biểu diễn bằng cảm giác (23) mà trong đó tư tưởng triết lý 
đạo Phật đóng vai trò chủ đạo. 


Qua thế kỷ thứ XIX, với thi hào Nguyễn Du (2765-1820) ta có 
được một áng văn bất hủ là Truyện Kiểu, là một truyện thơ Nôm 
viết bằng thể lục bát dựa theo tác phẩm Kim Vân Kiểu của Thanh 
Tâm Tài Nhân (Trung Quốc), gồm 3254 câu thơ. Đây là một truyện 
thơ chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo, trong đó ta thấy nổi bật 
nhất là thuyết về khổ để, một phần quan trọng của giáo lý Tứ Diệu 
Đề, kế đó là tinh thần về hiếu đạo và thuyết về nhân quả và nghiệp 
báo. Điều đó có lý, vì lẽ chính Nguyễn Du đã tự nhận mình là một 
Phật tử và từng đọc Kinh Kim Cang Bát Nhã đến cả ngàn lần. 


Thật vậy, Đoạn Trường Tân Thanh dường như chỉ là để chứng 
minh cho triết lý nhân quả của Phật giáo. Theo thuyết này, những 
điều họa phúc mà con người phải gánh chịu ở kiếp này điều có 
nghiệp nhân ở kiếp trước, khi mới sinh ra ở đời ta phải mang lấy 
cái nghiệp tức là cái kết quả của những vô minh ái dục mà ta đã 
gây tạo từ trước, và cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc hay đau 
khổ, tai họa hay may mắn đều tùy thuộc vào cái nghiệp thiện hay 
ác, tốt hay xấu, nặng hay nhẹ mà chính mình đã gây tạo: 


Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Thì đừng trách lần trời gân trời xa 


Nhưng theo Phật giáo thì nghiệp không phải là định nghiệp, là bất 
khả chuyên, cho nên ông mới tự tin: 


Sư rằng: - Phúc họa đạo trời 
Cội nguôn cũng ở lòng người mà ra 
Có trời mà cũng tại ta 
Tu là cội phúc, tình là dây oan 
Trong Đoạn Trường Tân Thanh nàng Kiều phải mang một cái 
nghiệp rất nặng. Vì cái nghiệp ấy mà người con gái đầu xanh chưa 
tội tình gì mới bước chân vào cuộc đời đã gặp biết bao khổ lụy: cha 
và em trai bị tù tội, mối tình đầu tan vỡ, và bắt đầu từ đó nàng lăn 
lóc từ nơi này qua nơi khác, có khi tưởng ra khỏi vòng nhưng rồi 
lại bị lôi cuôn đày đọa, mãi cho đến khi tự vẫn ở sông Tiền Đường, 
Đạm Tiên mới cho biết rằng nàng đã qua khỏi bước đoạn trường và 
sắp được sống một cuộc đời vuI tươi xán lạn: 


212 Thích Nguyên Tạng 





Chị sao phận mỏng đức dày, 
Kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ ai? 
Tâm thành đã thấu đến trời 
Bán mình là hiểu, cứu người là nhân. 
Một niềm vì nước vì dân 
Âm công nhắc một đông cân đã già. 
Đoạn trường số rút tên ra 
Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau 
Còn nhiêu hưởng thụ về sau 
Duyên xưa đây đặn, phúc sau dôi dào. 


Qua ý tưởng phước đức, duyên nghiệp trên của Đoạn Trường Tân 
Thanh ta thấy cụ Nguyễn Du rõ ràng đã chịu ảnh hưởng sâu xa của 
Phật giáo. Nàng Kiều bao nhiêu năm chìm nổi điêu đứng vì một chữ 
nghiệp, cứ mỗi lần thất bại là một lần ý nghĩa của chữ ấy càng rõ rệt 
thám thía đối với thân phận của nàng. Sự tin tưởng của nàng cũng là 
sự tin tưởng của Nguyễn Du, người đã từng chịu đau khổ và bao 
phen thất bại nên thức tỉnh và tìm đường trở về với chánh pháp. 


Ngoài Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du còn viết văn tế Thập 
Loại Chúng Sanh còn gọi là Kinh Chiêu Hồn, là một tác phẩm cũng 
chịu ảnh hưởng sâu đậm với triết lý Phật giáo: 
Kiếp phù sinh như bào như ảnh 
Có chữ rằng: vạn cảnh giai không 
Ai hay lấy Phật làm lòng 
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. 


Nếu ở đầu thế kỷ thứ mười chín chúng ta có Nguyễn Du thì cuối 
thế kỷ thứ mười chín chúng ta có Chu Mạnh Trinh (1862-1905) 
một nhà thơ VN người làng Phú Thị, huyện Khoái Châu, tỉnh Hải 
Hưng, ông đậu tiến sĩ năm 1902. Là một người tài hoa về thơ, giỏi 
và thích kiến trúc, ông đã từng vẽ kiểu và trùng tu chùa Thiên Trù 
ở Hương Tích. Cũng trong thời gian (giữa những năm 1891-1892) 
xây dựng chùa này mà ông đã sáng tác nhiều bài thơ độc đáo về 
phong cảnh Hương Tích và tất nhiên thơ của ông cũng chịu ảnh 
hưởng sâu sắc tinh thần của Phật giáo, chẳng hạn như bài: “/#ương 
Sơn Phong Cảnh”: 


Bầu trời cảnh Bụt thú Hương Sơn 
Ao ước bảy lâu nay 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 213 





KÌa HOH HOH, NƯỚC HưỚC, máy mây. 

Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải? 
Thỏ thẻ rừng mai chữn cúng trái, 
Lững lờ khe yến, cá nghe kinh. 
Thoảng bên tai một tiếng chây kình, 
Khách tang hải giật mình trong giắc mộng. 


Thật vậy qua những bài thơ này, ta thấy thơ của Chu Mạnh Trinh 
đã phản chiếu được lòng tin của ông đối với giáo lý nhà Phật và 
qua cách nhìn của ông cảnh vật ở đó thật giải thoát, an lạc, thanh 
vắng, và có thể nói cảnh vật Hương Sơn với ông trở thành một cõi 
riêng của Phật, trong đó không những người tín đồ mà cho đến cả 
chìm, cá, khe, động đều thấm nhuần được ánh sáng của chánh 
pháp. 

Qua đầu thế kỷ thứ hai mươi, chúng ta có một nhà thơ đáng yêu, 
tuy không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng thỉnh thoảng văn thơ của 
ông cũng đã ảnh hưởng ít nhiều từ ngôn ngữ, tư tưởng nhà Phật, đó 
là thi sĩ Hàn Mạc Tử (1912-1940), xin đơn cử một bài thơ của ông: 


Thơ tôi thơm huyền diệu 
Mọc lên Đạo Từ Bi 

Khi xưa ta là chữưn Phượng Hoàng 

Võ cánh bay chín tầng trời cao ngất 
Bay từ Đao Lợi, đến trời Đâu Suất 

Họp tỉnh khí muôn năm thành chánh quả 
Lời nguyện gầm xanh như màu huyền diệu 

Não nề lòng viễn khách giữa lúc mơ 

Trời từ bì cảm động ứa sương mở 

Sao gió lại bay hôn trong kẽ lá 


Những chữ trời fừ bi, chín từng trời, Đao Lợi, Đâu Suất, thành 
chánh quả... đều là danh từ của nhà Phật. Hay với J. Leiba (24) một 
nhà thơ trẻ Việt Nam đầu thế kỷ thứ 20 cũng có những bài ảnh 
hưởng sâu đậm triết lý nhà Phật: 


Phật giáo vô biên độ chúng sanh 
Bè từ thả với kiếp lênh đênh 
Trần ai đã đẫm muôn hồ lệ, 
Xin độ trì đôi lứa tuổi xanh. 


214 Thích Nguyên Tạng 





+ % 


Con dẫu trần tâm đã sạch rồi 
Lòng từ vương một chút không thôi 
Đoöái trông lục hợp sinh tà lụy 
Bao sợi dây oan buộc kiếp người. 


Có thể nói J. Leiba là nhà thơ trẻ nhất thời đó đã quay về với Đạo 
Phật đê tìm lây sự an lạc cho tâm hôn cho những ngày cuôi đời 
mình: 


Phù thể đã nhiễu duyên nghiệp quá 
Lệ lòng mong cạn chỗn am không 
Cửa thiền một đóng duyên trần dứt 

Quên hết người quen chốn bụi hỗng 


Và với Vũ Hoàng Chương (1916-1976) nhà thơ nổi danh khác của 
Việt Nam lại đi xa hơn, mượn ngay những giáo lý của Phật như 
nhân quả, luân thường, khổ đau... để diễn tả nỗi niềm khao khát 
vượt ra khỏi bờ mê, đề trở về bến giác: 


Ta còn để lại gì không? 
Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi 
Lang thang từ độ luân hi 
U mình nẻo trước, xa xôi dặm về 
Trông ra bến hoặc bờ mê 
Nghìn thu cửa chớp, bốn bê một phương. 


Điểm qua một số thơ văn Việt Nam có những ảnh hưởng của Phật 
giáo như trên ta thấy tư tưởng, triết học Phật giáo đã đề lại dấu ấn 
của mình sâu đậm trên diễn đàn tư tưởng của Việt Nam. Không chỉ 
ảnh hưởng trên mặt văn chương xuất bản mà Phật giáo còn có mặt 
trong nhiều phong tục tập quán ở Việt Nam. 


4. Ảnh hưởng Phật giáo qua phong tục, tập quán: 


Phong tục tập quán thê hiện đặc sắc và tính đặc thù về văn hóa của 
mỗi dân tộc. Thông qua việc tìm hiểu phong tục tập quán, người ta 
tìm lại được những giá trị văn hóa mang bản chất truyền thống của 
các dân tộc. Đối với người Việt Nam, những phong tục tập quán 
chịu ảnh hưởng Phật giáo khá nhiều. Song ở đây người viết chỉ đề 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 215 





cập đến những tập tục phổ biến trong đời sống hằng ngày của 
người VIỆt. 

a/ Ảnh hưởng Phật giáo qua tập tục ăn chay, thờ Phật, phóng 
sanh và bô thí: 


Về ăn chay, hầu như tất cả người Việt Nam đều chịu ảnh hưởng 
nếp sống văn hóa này. Ăn chay hay ăn lạt xuất phát từ quan niệm 
từ bi của Phật giáo. Vì khi đã trở về với Phật Pháp, mỗi người Phật 
tử phải thọ giới và trì giới, trong đó giới căn bản là không sát sanh 
hại vật, mà trái lại phải thương yêu mọi loài. Trong hành động lời 
nói và ý nghĩ, người Phật tử phải thê hiện lòng từ bi. Điều không 
thể có được khi con người còn ăn thịt, còn uống máu chúng sanh. 
Để đạt được mục đích đó, người Phật tử phải dùng đến phương 
pháp ăn chay. Cố nhiên người xuất gia ăn chay trường, còn Phật tử 
tại gia còn nhiều trở ngại nên chỉ ăn chay kỳ. Thông thường người 
Việt Nam, cả Phật tử lẫn người không phải Phật tử cũng theo tục lệ 
đặc biệt này, họ ăn chay mỗi tháng hai ngày, là ngày mùng một và 
ngày rằm mỗi tháng, có người ăn mỗi tháng bốn ngày là ngày 01, 
14, 15 và 30, nếu tháng thiếu thì ăn chay ngày 29, có người ăn mỗi 
tháng sáu ngày là những ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30 (nếu 
tháng thiếu thì ăn chay ngày 28, 29), có người phát tâm ăn chay 
mỗi tháng mười ngày là ngày 1, §, 14, 15, 18, 23, 24, 28 và 30 và 
mùng 1 (nếu tháng thiếu thì ăn vào ngày 27, 28, 29) cũng có nhiều 
người phát nguyện ăn chay suốt cả tháng (thường là tháng bảy âm 
lịch) hoặc ba tháng (tháng giêng, tháng bảy và tháng mười) hay cả 
năm, đôi khi có một số người đi phát nguyện ăn trường trai giống 
như những người xuất gia. 

Về mặt ăn uống, ăn chay rất phù hợp với phong cách ăn uống Á 
Đông, chú trọng ăn ngũ cốc nhiều hơn thực phẩm động vật, vả lại 
ăn chay giúp cho cơ thê được nhẹ nhàng, trí óc được minh mẫn 
sáng suốt. Gần đây các bác sĩ Soteylo, và bác sĩ Varia Kiplami cho 
biết trong các thứ thịt có nhiều chất độc, rất nguy hiểm cho sức 
khoẻ con người. Và các nhà khoa học đều cho rằng ăn chay rất hợp 
vệ sinh và không kém phần bổ dưỡng. Trên tinh thần đó, nên người 
Việt Nam dù không phải là Phật tử cũng thích ăn chay, và tập tục 
này đã ảnh hưởng sâu rộng trong mọi giai tầng xã hội Việt Nam từ 
xưa đến nay. 


216 Thích Nguyên Tạng 





Ăn chay và thờ Phật là việc đi đôi với nhau của người Việt Nam. 
Việc thờ Phật trong dân gian cũng có nhiều điều thú vị. Người Phật 
tử, người mộ đạo thờ Phật đã đành, nhiều người không phải là Phật 
tử cũng dùng tượng Phật hay tranh ảnh có yêu tố Phật giáo để 
chiêm ngưỡng và trang trí cho cảnh nhà thêm đẹp và trang nghiêm. 
Theo quan niệm của nhóm người này, Phật giáo là một thành tựu 
về tư tưởng văn hóa của dân tộc và nhân loại. 


Cũng xuất phát từ tinh thần từ bi của đạo Phật tục lệ bố thí và 
phóng sanh đã ăn sâu vào đời sống sinh hoạt của quần chúng. Đến 
ngày rằm và mùng một, người Việt thường hay mua chim, cá, 
rùa...đê đem về chùa chú nguyện - rồi đi phóng sanh. Người Việt 
cũng thích làm phước bố thí và sẵn sàng giúp đỡ kẻ nghèo khó, 
hoạn nạn, vào các ngày lễ hội lớn họ tập trung về chùa. Tuy nhiên, 
trong xã hội hiện đại những biểu hiện mang tính chất hình thức trên 
này càng bị thu hẹp. Thay vào đó mọi người tham gia vào những 
đợt cứu trợ, tương tế cho các đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn, 
hoàn cảnh sống gặp khó khăn đúng với truyền thống đạo lý của dân 
tộc lá lành đùm lá rách. 


b/ Ảnh hưởng Phật giáo qua tập tục cúng rằm, mùng một và lễ chùa. 


Theo đúng truyền thống tập tục cúng rằm, mùng một là tập tục 
cúng sóc vọng, tức là ngày mặt trời mặt trăng thông suốt nhau, cho 
nên thần thánh, tổ tiên có thể liên lạc, thông thương VỚI CON nĐười, 
sự cầu nguyện sẽ đạt tới sự cảm ứng với các cõi giới khác và sự 
cảm thông sẽ được thiết lập là ngày trong sạch để các vị tăng kiểm 
điểm hành vi của mình, gọi là ngày bố tát và ngày sám hối, người 
tín đồ về chùa để tham dự lễ sám hối, cầu nguyện bỏ ác làm lành và 
sửa đôi thân tâm. Quan niệm ngày sóc vọng là những ngày trưởng 
tịnh, sám hối, ăn chay là xuất phát từ ảnh hưởng của Phật giáo Đại 
thừa. Ngoài việc đi chùa sám hối, ở nhà vào ngày rằm và mùng 
một, họ sắm đèn, nhang, hương hoa để dâng cúng Tam Bảo và tổ 
tiên ông bà, thể hiện lòng tôn kính, thương nhớ những người quá cố 
và cụ thể hóa hành vi tu tâm dưỡng tánh của họ. 


Bên cạnh việc đi chùa sám hối vào ngày rằm, mùng một, người 
Việt Nam còn có tập tục khác là đi viêng chùa, lễ Phật vào những 
ngày hội lớn như ngày rằm tháng giêng, răm tháng tư (Phật Đản) và 
rằm tháng bảy (Lễ Vu Lan). Đây là một tập tục, một nhu cầu không 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 217 





thể thiếu được trong đời sống người Việt. Tuy nhiên, đi viếng chùa 
cũng tùy thuộc vào mục đích và quan niệm của mỗi người. Cánh 
cửa chùa bao giờ cũng rộng mở đôi với thập phương bá tánh, nhất 
là các ngày hội lớn của Phật giáo, của dân gian (tết Nguyên Đán) 
hoặc những ngày kỷ niệm lớn của lịch sử dân tộc, (giỗ tổ Hùng 
Vương). Vào những ngày này, đông đảo các tầng lớp nhân dân, các 
giới trong xã hội đều qui tụ về đây. Trước cánh cửa thiền môn, 
những khuôn mặt trang nghiêm, vẻ đẹp thanh thoát của hoa huệ, 
hoa cúc chen lẫn với hương trầm quyện tỏa tạo nên bầu không khí 
ấm cúng, linh thiêng, thể hiện tắm lòng thành kính của họ đối với 
Đức Phật và các bậc thánh hiền. Những hình ảnh đó đã góp phần 
tạo nên bản sắc và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt. Trong dòng 
người tấp nập, đông đảo đó không phải ai cũng đến đây vì lý do tín 
ngưỡng thuần túy. Một số đông người chỉ đơn giản muốn đi xem lễ 
hội hoặc thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chùa chiền nhưng khi đã 
hội nhập vào bầu không khí trang nghiêm họ cũng thấy mình trở 
nên đĩnh đạc và trầm tĩnh hơn, đây là cơ hội giúp họ quay về với 
đạo Phật. 


c/ Ảnh hưởng Phật giáo qua nghỉ thức ma chay, cưới hồi: 


Đây cũng là sinh hoạt thường xảy ra trong đời sống người Việt. Về 
ma chay, theo phong tục của người Việt Nam và Trung Hoa trước 
đây rất là phiền phức và hao tốn. Tuy nhiên nhờ có sự dẫn dắt của 
chư tăng thì tang lễ diễn ra đơn giản và trang nghiêm hơn. Khi 
trong gia đình (theo đạo Phật) có người qua đời, thân quyến đến 
chùa thỉnh chư tăng về nhà để giúp đỡ phần tang lễ (thường gọi là 
làm ma chay). Thông thường các nghi thức trong tang lễ được diễn 
ra tuần tự như sau: (l) Nghỉ thức nhập liệm người chết, (2) lễ phát 
tang: (3) lễ tiễn linh (cúng cơm); (4) khóa lỄ kỳ siêu cho hương 
linh; (5) lễ cáo Triểu Tổ (cáo tổ tiên ông bà trước giờ di quan); (6) 
lễ di quan và hạ huyệt; (7) Đưa lư hương, long vị, hình vong về nhà 
hoặc chùa; (8) lễ an sàng: (9) cúng. thất (iụng kinh câu siêu và cúng 
cơm cho hương linh trong bảy tuân gôm 49 ngày, mỗi tuân cúng 
một lần); (10) lỄ tiểu tường (giáp năm, sau ngày hương linh mắt 
một năm); (11) lễ đại tường (lẾ xả tang, sau ngày hương linh qua 
đời hai năm). 


218 Thích Nguyên Tạng 





Ở những gia đình không theo đạo Phật nhưng do người quá có hoặc 
gia chủ mên chuộng đạo Phật nên họ thính chư tăng, ni đến tụng 
kinh cầu siêu cho hương linh và tổ chức tang lễ giống như những 
tín đồ theo đạo Phật. Nhìn chung, tập tục ma chay tại Việt Nam 
chịu ảnh hưởng sâu đậm từ những nghi thức của Phật giáo. 


Việc cưới hỏi, tầm ảnh hưởng của Phật giáo tỏ ra ít phức tạp hơn so 
với Thiên Chúa giáo, Không giáo hay Hồi giáo. Trước khi tiến tới 
hôn nhân, nhiều đôi bạn trẻ theo tín ngưỡng Phật giáo, thường đến 
chùa khấn nguyện với chư Phật phù hộ cho mối lương duyên của 
họ được thuận buồm xuôi gió. Đến ngày cưới hỏi, họ được hướng 
dẫn về chùa đề chư tăng làm lễ “hằng thuận quy y” trước khi rước 
dâu. Đó là một lễ chúc lành ngắn gọn và được chư tăng khuyên dạy 
một số nguyên tắc đạo đức Phật giáo, để làm kim chỉ nam cho cuộc 
sống mới. 


Ngoài những phong tục của người Việt Nam chịu ảnh hưởng Phật 
giáo đã được kể trên, chúng ta còn thấy một số tập tục khác cũng 
tương đối phô biến và có ít nhiều liên quan đến Phật giáo mà chúng 
ta phải ghi nhận. 


d/ Các phong tục tập quán khác. 
-Tập tục đốt vàng mã: 


Đây là tập tục rất phổ biến ở Việt Nam mà người Việt đã tiếp nhận 
từ Phật giáo Trung Quốc. Nhiều người ngộ nhận rằng tập tục này 
xuất phát từ quan điểm nhân quả luân hồi của Phật giáo, do đó nó 
đã tồn tại trong Phật giáo từ xưa cho tới ngày nay. Nếu đời này ai 
ăn ở hiền lành, tu tâm dưỡng tánh thì đời sau sẽ tái sinh trở lại làm 
người hạnh phúc, sung sướng giàu sang hoặc vãng sanh về thê giới 
cực lạc. Còn nêu kiếp này ăn ở tệ bạc, làm nhiều điều ác, sau khi 
chết sẽ bị đọa xuống địa ngục cõi âm t¡ chịu nhiều đau khổ. Người 
nhiều tội lỗi hay không có ai thờ cúng, cầu siêu thì ở nơi địa ngục 
bị oan ức, đói lạnh, không thê siêu thoát được hoặc đầu thai được. 
Cho nên những người thân ở nơi dương thế phải thờ cúng, tụng 
kinh cầu siêu đề người thân của mình dưới cõi âm ti bớt đi phần tội 
lỗi hoặc được ấm no mà thoát kiếp. Sau khi cúng giỗ, ngày vọng 
người chết sẽ nhận được những vật dụng, tiền bạc đã cúng và đốt 
đó. Trong các đồ mã và giây tiên vàng bạc để cúng thường có hình 
ảnh (Phật Di Lặc hay Bồ Tát Quan Âm) hoặc chữ nghĩa (chú vãng 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 219 





sanh, chữ triện) có yêu tố của Phật giáo với ý đồ mong sự cứu độ 
của chư Phật đối với người đã khuất. 

Ở đây xin nói rõ, tập tục đốt vàng mã là một “hủ tục” mang tính mê 
tín dị đoan và vô lý, người Phật tử chân chính không bao giờ chấp 
nhận. Chính trên thế gian này, đồng tiền của nước này mang sang 
nước khác còn khó được chấp nhận, huống hồ từ nhơn gian, đốt gởi 
xuống âm phủ xài, là chuyện không có cơ sở để tin cậy được. Theo 
Phật dạy chúng sanh tùy nghiệp thiện ác theo đó mà thác sanh nơi 
cõi lành, cõi dữ. Thân nhân chúng ta chết cũng theo nghiệp thiện ác 
mà thọ sanh vào sáu cõi chứ không ngồi chờ việc đốt vàng mã của 
người thân, vừa trái với đạo lý, vừa hao tốn tiền bạc vô ích. Theo 
Phật giáo thì có rất nhiều cách để thể hiện lòng thương và lòng 
chung thủy của người sống đối với người chết bằng cách khi có 
người sắp chết, thân quyên phải phát tâm bố thí, cúng dường, 
phóng sanh và điều quan trọng là phải thông tin cho người đó biết 
việc làm của gia đình mà hướng tâm đến con người thiện, nhờ đó 
mà họ sẽ thọ sanh vào cảnh giới an lành. 


-Tập tục coi ngày giờ: 


Đây là một tập tục ăn sâu vào tập quán của người Việt nói riêng và 
cả Châu Á nói chung. Mỗi khi sắp làm một việc gÌ quan trọng như 
xây dựng nhà cửa, đám chết, đám cưới, xuất hành đầu năm... người 
ta thường về chùa để nhờ các thầy coi giúp giùm ngày nảo tốt thì làm 
ngày nào xấu thì tránh. Thông thường người ta hay tránh ba ngày: 
mùng 05, 14, 23, họ cho ba ngày này là xui xẻo, là bất hạnh, cân 
phải tránh. 

Theo cái nhìn của Phật giáo thì đây cũng là một loại hình mê tín, 
người Phật tử không nên chạy theo. Đức Phật dạy rằng với người 
làm điều lành, ngày nào cũng là ngày tốt với người làm việc tốt, 
ngày nào cũng là ngày lành. Năm tháng đối với người làm thiện 
đều là ngày tốt cả, gieo nhân thiện thì sẽ gặt quả lành. Giáo lý nhân 
quả của đạo Phật là cán cân công bằng với khổ đau và hạnh phúc 
của con người chứ không phải là sự phân định của hên xui. 


-Tập tục cúng sao hạn: 


Tập tục này rất phổ biến và ăn sâu vào tập quán của người Việt và lại 
có sự tham gia của Phật giáo. Nguyên nhân cũng bắt nguôn từ Trung 


220 Thích Nguyên Tạng 





Quốc, sau truyền qua Việt Nam rồi vào trong Phật giáo. Thời xưa ta 
có tam giáo đồng nguyên; Phật, Lão và Khổng giáo, đồng quy về 
mặt nguôn. Chủ trương như nhau, cùng một thiện chí để đóng góp 
cho xã hội, phục hưng đạo đức, đưa đời sống CỦa con người đến ấm 
no hạnh phúc. 


Trong bối cảnh Tam giáo đó, các thầy Phật giáo phải linh động, phải 
tìm hiểu, học hỏi những cái lưu truyền của đạo bạn để có một cái 
nhìn hòa đồng, cảm thông và nhất là để kéo Phật tử trở về. Với bói 
quẻ, xem tướng, thì các thầy cũng cúng sao, bói quẻ, xin xăm, để cho 
người Phật tử quay về chùa, thay vì đề họ lạy thần linh thì lạy Phật 
tốt hơn. Bước thứ hai là giảng đạo lý nhân quả, bát chánh đạo, tạo 
chánh kiến cho người Phật tử xóa bỏ tà kiến trước đây của họ. Trong 
phương tiện này đã có một số người lạm dụng và dần đà nó trở thành 
một loại hình sinh hoạt của Phật giáo. Hiểu rõ điều này, người Phật 
tử nên loại bỏ tập tục mê tín này. 


-Tập tục xin xăm, bói quẻ: 


Xin xăm bói quẻ là một việc cầu may. Cũng bắt nguồn từ Trung 
Quốc, một loại hình sinh hoạt khá rằm rộ tại các chùa, đình, miễu 
vào dịp đầu năm mới hoặc các ngày lễ lớn. Các chùa làng có thờ 
Quan Thánh Đề Quán thường có đi đôi với việc xin xăm. Người 
xin xăm trước hết đến lạy Phật rồi sang bàn thờ Quan Thánh, khấn 
nguyện xin một quẻ xăm, rồi họ lắc ó ông xăm có 100 thẻ đề lấy một 
thẻ rớt ra, sau đó họ cầm quẻ xăm đến nhờ thầy trụ trì giải đáp 
giùm vận mạng của mình. Mỗi thẻ ứng với một lá xăm có ghi sẵn 
trong những điêu tiên đoán về công việc làm ăn, học tập, hôn nhân, 
gia đình... của mỗi người bốc được quẻ xăm đó. Đây là một tập tục 
không lành mạnh do tin tưởng vào sự may rủi của số phận đã được 
sắp đặt, an bài từ trước. Như sách xưa có câu “phước chí tâm linh, 
họa lai thân ám ”. Nghĩa là người gặp lúc phước đến thì ðiở quẻ ra 
đều tốt, khi họa lại thì rút lá xăm nào cũng xấu. Thế là tốt xâu tại 
mình, không phải tại xăm quẻ. Người Phật tử chân chính cần phải 
loại bỏ những loại hình mê tín này. 


Phong tục tập quán tại Việt Nam trong quá trình tồn tại và phát 
triển đã chịu nhiều tác động của trào lưu văn hóa khác nhau. Nhất 
là từ Trung Quốc. Trong đó Phật giáo đã dự phần quan trọng trong 
việc định hình và duy trì không ít các tập tục dân gian mà chúng ta 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 221 





thấy vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Tuy nhiên, không phải các 
tập tục có sự ảnh hưởng của Phật giáo là tốt tất cả, mà trong đó có 
tập tục cần phải. chất lọc lại để phù hợp với chánh pháp. Đó là 
nhiệm vụ nặng nề của các nhà truyền giáo trong thời hiện đại. Bên 
cạnh sự ảnh hưởng trong các phong tục tập quán của dân tộc. PG 
còn ảnh hưởng qua các loại hình nghệ thuật như: nghệ thuật tạo 
hình, nghệ thuật sân khấu cải lương... 


IV. ẢNH HƯỚNG PHẬT GIÁO QUA CÁC LOẠI HÌNH 
NGHỀ THUẬÁT: 


1/ Phật giáo thể hiện qua nghệ thuật sân khấu (hát bội, hát 
chèo, cải lương và kịch nói). 


Nghệ thuật sân khấu cũng là một loại hình văn hóa, nhất là các 
chủng loại này thuộc về di sản mang tính bản sắc của văn hóa dân 
tộc song song với những phần đã nêu ra ở trên. Tính triết lý “nhân 
quả báo ứng” của Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong các bài 
ca tuồng, vở diễn phù hợp với đạo lý phương đông và nếp sống 
truyền thống của dân tộc. 


Trước hết, loại há# chèo xuất hiện ban đầu chủ yếu ở các tỉnh đồng 
bằng Bắc Bộ, thu hút nhiều tinh hoa nghệ thuật dân gian như múa, 
hát và diễn các vở truyện nôm truyền thống. Đáng kế nhất là vở 
“Quan Âm Thị Kính” đã đi vào dạng tuồng tiêu biểu chính thống 
khi nhắc đến môn nghệ thuật này. Còn có các vở “Trương Viên ”, 
“Lưu Bình Dương LỄ”, “Kim Nhan”, “Chu Mãi Thần”... đều 
mang tính thưởng thiện phạt ác và các vở này gọi là tiêu biểu nên 
có tên gọi là “chèo cô”. 


Thứ hai, hát bội ban đầu đi vào nếp sống cung đình, khác với chèo 
cổ, nghệ thuật này trở nên một loại hình giải trí cao cấp dành cho 
vua chúa và giới thượng lưu, một phía khác là nó dành cho những 
ai có trình độ thưởng thức nghệ thuật tương đối thì mới có thể xem 
và cảm nhận được chủng loại độc đáo này. Có thể nói xuyên suốt 
thế kỷ thứ 19 là thời đại hoàng kim của nghệ thuật hát bội. Các vở 
“San Hậu ”; “Tam Nữ Đồ Vương”; “Diễn Võ Đình”, “Nghêu Sò 
Ốc Hiến ”... là những vở mang tính chất dân tộc chính thống và chứa 


222 Thích Nguyên Tạng 





đựng toàn vẹn triết lý “nhân quả báo ứng” và hướng thiện một 
cách cao đẹp. 


Từ nhạc cổ, nhạc tài tử trở thành hình thái “ca ra bộ”, đề từ đó trở 
thành nghệ thuật sân khẩu cải lương từ đầu những năm hai mươi 
(1922) của thế kỷ này ở Nam Bộ. Có thê nói chưa có nghệ thuật dân 
tộc nào phát triển nhanh chóng, có sức cuốn hút mạnh mẽ và dung nạp 
nhiều mảng dân ca như bộ môn cải lương. Chính vì yếu tổ phóng 
khoáng đó, cải lương dễ dàng tiến sâu vào chân lý của Phật giáo, mở 
ra cánh cửa ,S%ự tích Phật Thích Ca và nhiều điền tích khác của Phật 
giáo vào gia sản nghệ thuật của mình. Đây là một loại hình nghệ thuật 
được đông đảo bà con lao động Việt Nam nhất là các vùng ngoại ô 
mến chuộng và ưa thích. Giáo lý “nhân quả báo ứng, thưởng thiện 
phạt ác”... được các soạn giả thể hiện các vở cải lương và đã được 
khán giả say mê thưởng thức và đã đứng vững trên diễn đàn sân khẩu 
trong suốt mấy chục năm qua. Tiêu biểu như các vở “Thích Ca Đắc 
Đạo”, “Quan Ẩm Thị Kinh”, “Quan Âm Diệu Thiện”, “Mục Liên 
Thanh Để”, đặc biệt gần đây (đầu thập niên 90) có hai vở đáng chú ý 
là “Thoát Vòng Tục Lụy” và “Thái Tử A Xà Thế” của soạn giả Giác 
Đạo Dương Kinh Thành, là hai vở tuồng chuyên chính đầu tiên của 
Phật giáo Việt Nam, đã được trình diễn nhiều nơi và đã thực hiện 
băng video và băng cassette phát hành rộng rãi trong và ngoài nước. 
Ngoài ra còn có các vở chịu ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng Phật giáo 
như các vở “Phạm Công Cúc Hoa”, “Tấm Cám”, “Kim Vân Kiểu”... 
do sự ảnh hưởng tỉnh thân từ bi hỷ xả của Phật giáo nên luôn luôn các 
tuồng cải lương ở phần kết thúc đều có hậu. Nhà nghiên cứu Sơn Nam 
từng phát biêu về điều này: “Nước fa từ xưa vẫn theo truyền thông 
Tam giáo, nhất là nhờ ảnh hưởng văn hóa Phật giáo mà tiến lên, nhân 
vát trong vở tuông dù lô lăng (...) điều quan trọng là nhân vật chính, 
nhân vật phụ ấy phải được giải quyết ở màn chót theo tỉnh thần bỉ trí, 
dũng, theo luật nhân quả của Phật giáo (...). Phật giáo là phép mâu 
dung hòa mọi mâu thuân, chỉ nẻo cho con người thoát khỏi những 
cảnh ngộ éo le, khó xử nhất. Nếu thoát khỏi luân lý ấy, cải lương sẽ là 
cái xác không hồn”. (25) 


Sau cùng là Kịch nói, đây là loại hình nghệ thuật được du nhập từ 
phương Tây sau thế chiến thứ hai (1938 - 1945), ban đầu chủ yêu 
biểu diễn các vở phóng tác từ các vở tuồng của nước ngoài để phục 
vụ cho thực dân và quan lại thừa sai. Sau thập niên 60, kịch nói 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 223 





mới có vị trí thật sự trong sân khấu Việt Nam và được người dân 
hưởng ứng bằng các vở diễn do chính người Việt Nam dàn dựng. 
Kịch nói chưa có đóng góp gì đáng kế cho Phật giáo như các loại 
hình nghệ thuật khác. Tuy nhiên nội dung cũng hàm chứa nhiều 
căn bản đạo đức dân tộc trong đó có ảnh hưởng Phật giáo. 


Không chỉ trong nghệ thuật sân khấu, diễn xuất người ta mới thấy sự 
yêu mên của đông đảo quân chúng đối với Đạo Phật mà chúng ta còn 
thấy được điều này qua nghệ thuật tạo hình. 


2/ Ảnh hưởng Phật giáo qua nghệ thuật tạo hình: 


-Về kiến trúc: Khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, cô nhiên đã đem 
theo các kiểu kiến trúc chùa tháp, lầu chuông gác trống theo mô hình 
kiến trúc của Ân Độ, Miến Điện và Trung Hoa. Tuy nhiên theo thời 
gian, tỉnh thần khai phóng của Phật giáo phối hợp cùng với lối tư 
duy tổng hợp của dân tộc Việt đã tạo ra một mô hình kiến trúc rất 
riêng cho Phật giáo ở Việt Nam. Chùa tháp ở Việt Nam thường được 
xây dựng với lối kiến trúc đặc biệt, mái chùa bao giờ cũng ân dấu 
sau lũy tre làng, dưới gốc cây đa hay ở một nơi có cảnh trí thiên 
nhiên đẹp hoặc thanh vắng. Theo Nguyễn Quân và Phan Câm 
Thương thì kiến trúc chùa Tháp ở Việt Nam là “một quân thể kiến 
trúc có quy mô không lớn, tương xứng với tầm vóc con người, phân 
bồ lớp kiến trúc theo một trục dọc kéo dài gây cảm giác đi sâu không 
cùng, đưa tự nhiên xen kẽ trong các thành phân, chú trọng cảnh 
quan sông nước, vườn chùa, làm cho công trình có tính chất cởi mở 
luôn lớn hơn khối thực thể của nó ”. (26) 


Theo mô hình kiến trúc theo kiểu chữ “công”: bái đường và điện 
Phật được nối nhau bằng nhà thiên hương; kiểu chữ “Đinj”: trước; 
kiểu chữ “7ø”: có ba nếp nhà song song với nhau, hay kiểu “Nội 
công ngoại quốc”: phía trước là tiên đường và điện Phật, sau là 
mảnh sân hình vuông trồng cây cảnh, đặt hòn non bộ, phía sau là 
nhà hậu tổ, hai bên là nhà Đông và nhà Tây (27). Phật giáo đề lại 
nhiều quân thê kiến trúc độc đáo và danh lam thắng cảnh cho nước 
Việt, nhiều ngôi chùa nồi tiếng như ở miền Bắc có chùa Một Cột, 
chùa Tây phương, chùa Hương, ở miền Trung có chùa Thiên Mụ, 
chùa Từ Hiếu, chùa Báo Quốc, và ở miền Nam có các chùa Giác 
Lâm, chùa Vĩnh Tràng... 


224 Thích Nguyên Tạng 





-Về điêu khắc: Ngày nay có dịp tham quan các viện bảo tàng lớn ở 
Việt Nam, chúng ta sẽ thấy nhiều cốt tượng, phù điêu của Phật giáo 
được trưng bày, đó không những là một niềm tự hào của nền văn 
hóa dân tộc Việt mà còn là dấu vết chứng minh sự ảnh hưởng của 
Phật giáo có mặt trong lĩnh vực này. Tiêu biểu ta thấy có các tác 
phẩm như tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay (28). Chùa Hạ 
(Vĩnh Phú, Bắc Việt, cao 3,2m), 16 pho tượng tổ gỗ của chùa Tây 
Phương (Hà Tây, Bắc Việt), Bộ tượng Thập Bát La Hán chùa 
Phước Lâm (Hội An, Quảng Nam Đà Nẵng), Bộ tượng Thập Bát ở 
chùa Tràng (Mỹ Tho), tượng Tuyết Sơn chùa Trăm Gian (Hà Tây). 
Tượng Phật Thích Ca, cao 1,07m bằng đồng là hiện vật Bảo tàng 
lịch sử TPHCM... là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo 
của Việt Nam còn có những công trình điêu khắc quy mô và mang 
tính lịch sử như tượng “Phát Nhập Niết Bàn” dài 49m ở núi Trà 
Cú, Phan Thiết được kiến tạo năm 1962, tượng “Đức Phật Thích 
Ca” ngồi kiết già cao IIm tại Vũng Tàu, Khánh Thành ngày 
10/3/963; tượng “Km thân Phật ở” cao 24m ở chùa Long Sơn, 
TP. Nha Trang được thực hiện vào năm 1964. 


-Về hội họa: Mái chùa cổ kính giữa núi non tĩnh mịch hay các lễ hội 
viếng chùa ngày đầu xuân hoặc tư tưởng độc đáo của triết học, của 
thiền học Phật giáo luôn là đề tài gây nhiều cảm hứng cho các nghệ 
nhân và họa sĩ Việt Nam. Nhiều tranh lụa, tranh màu nước, sơn dầu, 
sơn mài đề cập đến Phật giáo đã được các họa sĩ, nghệ nhân tên tuôi ở 
Việt Nam thể hiện một cách sống động và tỉnh tế qua các tác phẩm 
như “cha Thây” của Nguyễn Gia Trí sáng tác năm 193§, “Lễ chùa” 
của Nguyễn Siêu, “ðức 7ăng” của Đỗ Quang Em, “Đi Lễ chùa” của 
Nguyễn Khắc Vịnh. Đặc biệt từ thập K. tám mươi trở lại đây, có 
“Thiển Quán”, “Quan Âm T hị Hiện”; “Bích Nhãn”, “Rừng Tì hiển ” 
của họa sĩ Phượng Hồng, “Hồi Đầu Ti Đụ Ngạn ” của Huỳnh Tuần Bá; 
“Nhất Hoa Vạn Pháp” của Văn Quan... 


Đến đây, chúng ta có thể kết luận rằng những tư tưởng và hình ảnh 
của Phật giáo đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong phong tục tập 
quán, trong văn học và nghệ thuật của người Việt Nam trong lịch 
sử và nó sẽ tiếp tục tỏa sáng cái tỉnh hoa độc đáo của mình cho dân 
tộc Việt nói riêng và cả nhân loại nói chung trong tương lai. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 225 





Phần C 


NHẬN ĐỊNH VÀ KÉT LUẬN 


Phật giáo từ lâu đã thâm nhập vào tâm hồn, nếp nghĩ, lỗi sống của 
dân tộc Việt Nam và đã trở thành bản chất và bản sắc của dân tộc 
Việt Nam. Trong bài xã luận của tạp chí Phật giáo Việt Nam đã 
viết: “7j rong tâm hôn dân tộc Việt Nam thật đã sẵn có mâm móng 
tỉnh thần Phật giáo. Hèn gì mà Đạo Phật với dân tộc Việt Nam 
trong gân hai ngàn năm nay, bao giờ cũng theo nhau như bóng với 
hình trong cuộc sinh hoạt toàn câu. Đã là viên đá nên tảng cho văn 
hóa dân tộc, cỗ nhiên Phật giáo Việt Nam vinh viễn phải là một yếu 
tô bất ly của cuộc sống toàn diện. Ngày nay những hào nhoáng của 
một nên văn mình vật chất đã làm mờ mắt một số đông người, 
nhưng cơ bản của nên văn hóa dân tộc đang còn bên chặt, khiến 
cho người Việt Nam dù có bị lôi cuốỗn phân nào trong một thời 
gian, rồi cũng hôi đầu trở lại với cội nguồn yêu dấu ngàn xưa.. 
(29) 


Thật vậy, Đạo Phật đã ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người Việt 
từ triết lý, tư tưởng, đạo đức, văn học, nghệ thuật cho đến phong tục 
tập quán, nếp sống nếp nghĩ.. tìm hiểu và nghiên cứu về “Sự ảnh 
hưởng của Phật giáo trong đời sống người Việ/”, chúng ta càng thấy 
rõ nhận định trên. Từ nhân sinh quan, thế giới quan, đạo lý, thâm mỹ 
cho đến lời ăn tiếng nói của quảng đại quân chúng ít nhiều đều chịu 
ảnh hưởng của triết lý và tư tưởng Phật giáo. Những câu nói đầu lưỡi 

sở hiển gặp lành”, "tội nghiệp”, “hằng hà sa số”, “ta bà thể 
giới”... là điều phố biến trong quan hệ ứng xử giữa mọi người, các 
ngày đại lễ Phật giáo, ngày răm, mùng một hay lễ tết dân tộc mọi 
người dân dù bận rộn đến mấy cũng vài lần trong đời đến viếng cảnh 
chùa để chiêm bái chư Phật, chung vui lễ hội hoặc để gân gũi, tìm 
hiểu những di tích lịch sử văn hóa của dân tộc, chùa làng một thời đã 
đóng vai trò trung tâm trong sinh hoạt văn hóa tỉnh thần cộng đồng 
làng xã của người Việt và chúng ta không thể phủ nhận ý kiến trong 
quyền “Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1985 - 1995”: “Nếu không có 
những hoạt động Phật giáo lịch đại thì chúng ta sẽ mắt đi hơn nửa 
số di tích và danh lam thắng cảnh mà hiện nay ta tự hào” (30). 


226 Thích Nguyên Tạng 





Tại sao Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn, tình 
cảm, trong phong tục tập quán và cảnh quan của dân tộc Việt Nam 
như vậy? Nhìn lại lịch sử và văn hóa dân tộc, ta thấy rằng ngay từ 
những thế kỷ đầu TL Phật giáo đã truyền vào Việt Nam và tư tưởng, 
triết học Phật giáo có nhiều điểm phù hợp với tâm tư, tình cảm, đạo 
lý dân tộc nên đã được người Việt Nam nhanh chóng tiếp nhận và 
dung hòa. Người Việt vốn hiền lành, hiếu hòa, hiếu sinh, chân thật, 
yêu thương đồng loại. Đạo Phật thì dạy con người biết ăn ở hiền 
lành, thấy rõ lẽ phải trái, bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh trau dồi 
đức hạnh và thăng hoa trí tuệ, cho nên được quảng đại quần chúng 
chấp nhận. Qua quá trình lịch sử, trải qua bao cuộc biến đổi thăng 
trầm của đất nước, Phật giáo đã khẳng. định mình và có một chỗ 
đứng vững chắc trong lòng của dân tộc, tồn tại và phát triển cùng với 
dân tộc. 


Rõ ràng Phật giáo đã đóng góp cho dân tộc Việt nhiều thành tựu 
đáng kê về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Lịch sử đã chứng 
minh những giai đoạn hiểm nghèo của đất nước trước họa xâm 
lăng; nhiều vị thiền sư Phật giáo, đồng bào Phật tử đã chung lưng 
đấu cật với dân tộc, chống giặc, bảo vệ non sông, tranh đấu cho 
công bằng và tự do. Gương sáng của thiền sư Khuông Việt, thiền 
sư Vạn Hạnh còn kia, công lao lớn của vua Trần Nhân Tông đối 
với đất nước và dân tộc còn đó, tiếng chuông thức tỉnh của HT 
Thích Quảng Đức vẫn còn vang vọng đâu đây... Phật giáo đã từng 
đóng một vai trò trong việc củng có tinh thần đoàn kết của toàn dân 
và đấu tranh bảo vệ đất nước. Khi đất nước hòa bình, văn hóa và 
dân tộc có điều kiện phát triển, Phật giáo cũng góp phần không nhỏ 
làm nên những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Những mái chùa cong 
vút gần gũi, duyên dáng, những tượng đài Thích Ca, tượng Quan 
Âm nghìn mất, nghìn tay, các bộ tượng La Hán với những đường 
nét tỉnh xảo, sống động dưới con mắt thán phục và cung kính của 
du khách quốc tế, những lễ hội rộn ràng, những áng văn chương 
trác tuyệt... mãi mãi là niềm tự hào của người Việt Nam. 


Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng chính tinh thần khai 
phóng, dung hòa và phương tiện của Phật giáo VN đã bị một số 
người lợi dụng và cố tình hiểu sai lạc đi, biến Phật giáo, chùa chiền 
thành một nơi xa lánh, tách biệt với xã hội, cúng bái mê tín và bị kẻ 
xấu lợi dụng để xin xăm, bói quẻ, đốt vàng mã.... là những sinh 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 227 





hoạt biến dạng vốn không phải của Đạo Phật. Người viết bài này đã 
hơn một lần cảm thấy hồ thẹn, khi nghe các nhà nghiên cứu tôn 
giáo nước ngoài đề cập đến nhiều loại hình mê tính dị đoan mà họ 
đã mục kích được khi đến thăm các chùa ở Việt Nam. Do đó, người 
viết thiết nghĩ việc đánh giá về tầm ảnh hưởng, về vị trí và vai trò 
Phật giáo trong nền văn hóa và lịch sử dân tộc cần phải dựa trên 
tỉnh thần khoa học và khách quan để nhận rõ những mặt thiểu sót, 
lạc hậu, tệ nạn nhằm hạn chế, loại bỏ; cũng như nhìn thấy mặt tích 
cực, hữu ích để duy trì và phát triển. 


Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình để hòa nhập vào trào 
lưu phát triển với thế giới, Việt Nam cần phải mở cửa để giao lưu 
với bạn bè quốc tế ngõ hầu tiếp thu và học tập những tiễn bộ khoa 
học kỹ thuật hiện đại. Điều đó sẽ dẫn đến sự du nhập nhiều luồng 
văn hóa ngoại lai. Trong đó có cái tốt, có cái xấu, làm sao chúng ta 
có thê phân biệt và tiếp thu cái tốt và giải trừ cái xấu? Đây là một 
câu hỏi lớn cho các nhà giáo dục, đạo đức, xã hội, tôn giáo... và nó 
đã trở thành một vấn đề của quốc gia chứ không phải chỉ là chuyện 
cá nhân hay riêng tư nữa. 

Lời giải đáp rõ ràng nhất là nếu chúng ta có một nền văn hóa lành 
mạnh; đậm đà bản sắc dân tộc với những tư tưởng truyền thống tốt 
đẹp sẽ giúp chúng ta nhận định, chắt lọc và cũng là liều thuốc tốt 
nhất giúp chúng ta hóa giải những cặn bã văn hóa ngoại nhập hoặc 
văn hóa mê tín phát sinh từ bản địa. Những yếu tố tích cực của Phật 
giáo là một phần tư tưởng văn hóa Việt Sẽ cùng với văn hóa dân tộc 
Việt làm nhiệm vụ chọn lọc và phát triển văn hóa Phật giáo và văn 


hóa dân tộc trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết và cấp 
bách. 


Chủ thích: 


(1) Gồm các tài liệu lịch sử giá trị hiện nay là: 

- Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ XIII (nguyên tác chữ Hán của 
Trần Văn Giáp, Tuệ Sỹ dịch ra Việt ngữ, Tu thư Viện Đại Học Vạn Hạnh xb Sài 
Gòn 1967). 

- Việt Nam Phật giáo sử lược. Thích Mật Thể, Minh Đức, Đà Nẵng, 1970. 

- Việt Nam Phật giáo sử luận. Nguyễn Lang, nhà xuất bản văn học, Hà Nội, 
1994. 


228 Thích Nguyên Tạng 





- Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nguyễn Tài Thư (chủ biên) nhà xuất bản khoa học 
xã hội, Hà Nội 1988. 

(2) Sách A Corelated History of the far East của Maria Penkala ghi: “C.240 
Buddist Introduced Imnto Ceylon by Mahendra, Son of Asoka, Kingdom of Au 
Lac, The history of the Black rIver”. 

(3) Lịch sử Bang giao Việt Nam và Đông Nam Á, GSTS Phan Lạc Tuyên, viện 
đào tạo mở rộng khoa Đông Nam Á Học, Thành Phố Hồ Chí Minh, 1993. 

(4) Bài “Phải chăng Đồ Sơn là nơi đầu tiên nước ta tiếp xúc với Đạo Phật” trong sách 
Phật giáo, văn hóa và dân tộc “trang 12, Hà Nội, 1990. 

(5) Thiền Uyên Tập Anh, trang 98. Lê Mạnh Thát, bản Ronéo, 1976. 

(6) “Những con đường tơ lụa” tạp chí Unesco số tháng 3 năm 1989. Ferdinad 
Von Richthojc en, một nhà địa lý, địa chất người Đức, gọi những con đường 
thương mại nối liền Đông Tây ấy là Seidenstrassen. Đó là con đường truyền bá 
tư tưởng, kỹ thuật, tôn giáo, nghệ thuật và đã góp phần vào sự giao phối giữa các 
nên văn minh. 

(7) Lịch sử Phật giáo thế giới, tập II, Tịnh Hải pháp sư, nhà xuất bản Đại Học và 
giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1992. 

(8) Phật giáo với dân tộc, trang 2, Thích Thanh Từ, thành hội Phật giáo TP. 
HCM xuất bản, 1992. 

(9) Theo Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, trang 483, tiến sĩ Trần Ngọc Thêm, 
NXB TP. HCM 1996. 

(10) Tiền thân chùa Một Cột (Hà Nội) sau này, chùa Diên Hựu xây năm 1049 
với quy mô rất to lớn. 

(11) Theo tài liệu mới nhất là sách Nam Hà Di tích và thắng cảnh (Sở VHTT 
Nam Hà, 1994). 

(12) Văn phòng II được dời về Thiền viện Quảng Đức (số 294 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, quận 3, TP. HCM) từ đầu năm 1993. 

(13) Hội nghị tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức, TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 13 - 
16/01/1994. 

(14) Con số có thể cao hơn vì việc thông kê chưa hoàn tắt. 

(15) Theo Bách Gia Chu Tử, NXB TP. HCM, 1992. 

(16) Có các vị như Võ Tắc Thiên, Lương Võ Đề 

(17) Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điền. 

(18) Sự tích Man Nương kế răng: “Khi đếo tới cây, chỗ ngày xưa sư khâu Đà La 
giấu người con gái, thì chỗ ấy đã hóa thành một phiến đá rất cứng. Búa rìu của 
thợ đẽo vào bị sứt mẻ hết. Mới lấy phiến lá ném xuông nước, phiến đá ấy phóng 
ra hào quang... mọi người thấy vậy liền vớt phiến đá lên và rước vào điện Phật 
mà thờ”. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, Hà Nội, 1988, trang 49. 

(19) Xem bài “Đạo Phật Việt Nam qua cái nhìn của hai Phật tử Đan Mạch”. 
Thích Nguyên Tạng phỏng vấn ông Ole Felsby và bác sĩ Pia Jeppesen, Báo Giác 
Ngộ, số 2, tháng 5, 1996. Trang 67 - 96. 

(20) Gồm có Thiền sư Thích Minh Châu, TS Thích Thiện Siêu, TS Kim Cương 
Tử và TS Thích Danh Nhưỡng là Đại biểu Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam khóa VI và IX. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 229 





(21) Theo Văn hóa Việt Nam tông hợp 1989 - 1995 - NXB văn hóa văn nghệ 
Trung ương, Hà Nội 1989. 

(22) Ngọc Sơn, là đền, nhưng dân gian cũng có khi gọi là chùa, vả chăng trong ý 
niệm của người Việt Nam, nhiều khi đền và chùa vừa là hai vừa là một. 

(23) Theo Từ điền văn học tập I, trang 167, NXB KHXH, Hà Nội 1983. 

(24) I. Leiba (1912 - 1941), ông sinh ra tại Yên Bái nên cha mẹ đã đặt tên cho 
ông là Lê Văn Bái, khi lấy bút hiệu ông đã xếp lại các thứ tự chữ trong tên thành 
Leiba và đã thêm chữ J ở đầu. Gọi J. Leiba, chúng ta thấy cái tên chăng Việt 
Nam chút nào nhưng thơ của ông mang lại nhiều màu sắc cô điển của Việt Nam. 
(25) “Các tỉnh miền Nam”, trang 117 Sơn Nam, NXB Đông Phó, Sài Gòn, 1974. 
(26) Mỹ thuật thời nay, NXB Mỹ thuật, Hà Nội 1989. 

(27) Theo “Ngôi chùa và văn hóa làng xã Việt Nam”, luận văn cao học ngữ văn, 
của Võ Văn Tường trường đại học tổng hợp TP. HCM, 1994 trang 60. 

(28) Hiện được tôn trí tại viện Bảo tàng Mỹ thuật, Hà Nội, tượng được dựng từ 
thế kỷ thứ 16, cao 2,90m. 

(29) Tạp chí Phật giáo Việt Nam, quan điểm của Tổng Hội Phật giáo Việt Nam, 
số ra ngày 15/8/1956. 

(30) Văn hóa Việt Nam tổng hợp... 1989 - 1995 - NXB văn hóa văn nghệ Trung 
ương, Hà Nội 1989. 


Tài liệu tham khảo 


1. ĐÀO DUY ANH, (1992), Việt Nam văn hóa sử cương. NXB TP. HCM. 

2. TOAN ÁNH, (1969), Nếp cũ-tín ngưỡng Việt Nam, NXB Hoa Đăng, Sài Gòn. 
3. MINH CHỊ, (1994), Tôn giáo học và tôn giáo vùng Đông Á, trường Đại học 
tổng hợp, TPHCM XB. 

4. MINH CHI, (1995), Các vấn đề Phật học, Viện Nghiên Cứu Phật Học VN, 
XB. 
5. MINH CHỊ, (tháng 12/1995), Về sự hội nhập của Phật giáo vào nền văn hóa 
VN, tạp chí Giao Điểm, Hoa Kỳ. 

6. MINH CHI, (tháng 1/1995), Vai trò của tôn giáo trong sách lược phát triển 
của đất nước, Tập Văn Thành Đạo số 39, ban văn hóa Trung ương XB. 

7. MINH CHÂU VÀ MINH CHỊ, (1991), Từ điển Phật Học Việt Nam, NXB TP. 
HCM khoa học xã hội, Hà Nội. 

§. NGUYÊN HIÊN ĐỨC, (1995), Lịch sử Phật giáo đàng trong, NXB TP. HCM. 
9. THÍCH MÃN GIÁC, (1997), Phật học, thiền học và thi ca... Tu thư đại học 
Vạn Hạnh. 

10. TRÀN VĂN GIÁP, (1968), Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ 
thứ 13 (tiếng Pháp) Tuệ Sỹ dịch, Vạn Hạnh XB. 

11. NGUYÊN LANG, (1994), Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập I, II và II, NXB 
Hà Nội. 

12. NGUYÊN BÁ LĂNG, (1972), Kiến trúc Phật giáo VN, tập I, Vạn Hạnh XB. 

13. TRÂN HỎNG LIÊN, (1996), Phật giáo Nam Bộ từ thế kỷ 17 đến 1975, NXB 
TP. HCM. 

14. THÍCH NHẬT HẠNH, (1965), Đạo Phật Hiện Đại hóa, lá bối XB, Sài Gòn. 














230 Thích Nguyên Tạng 





15. THÍCH THIỆN HOA, (1970), 50 năm chấn hưng Phật giáo, tập I, Viện Hóa 
Đạo XB, Sài Gòn. 
16. THÍCH ĐỨC NHUẬN, (1969), Phật học tỉnh hoa, một tông hợp đạo lý, Vạn 
Hạnh XB, Sài Gòn. 
17. THÍCH ĐỨC NHUẬN, (1969), Trao cho thời đại một nội dung Phật chất, 
Vạn Hạnh XB, Sài Gòn. 
18. NGUYÊN PHAN QUANG, (1993), chùa Việt Nam qua ca dao, bản vi tính 
trong kỷ yếu “Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại”, Viện nghiên cứu Phật học 
VN, TP. HCM. 
19. LÊ VĂN SIÊU, (1964), Văn minh Việt Nam, Nam chỉ tùng thư Sài Gòn. 
20. THÍCH NGUYÊN TẠNG, (tháng 5/1996), Đạo Phật Việt Nam qua cái nhìn 
của hai Phật tử Đan Mạch, Nguyệt San Giác Ngộ, số 2, TP. HCM. 
21. NGUYÊN TÀI THƯ, (chủ biên), (1988), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, NXB 
KHXH, Hà Nội. 
22. THÍCH MẬT THÉ, (1960), Việt Nam Phật giáo sử lược, Minh Đức XB, Sài 
Gòn. 
23. TRÀẦN NGỌC THÊM, (1996), Tìm về bản sắc dân tộc VN, NXB TP. HCM. 
24. THÍCH TÂM THIỆN, (1995), Tư tưởng Mỹ học Phật giáo, Thành hội Phật 
giáo TP. HCM xb. 
25. NGUYÊN ĐĂNG THỤC, (1992), Lịch sử tư tưởng VN, Tập I, NXB TP. 
HCM. 
26. DƯƠNG KINH THÀNH (Giác Đạo), (tháng 01/ /1995), Bàn về nghệ thuật 
sân khấu Phật giáo (cải lương), Tập văn Thành Đạo, số 31, TP. HCM. 
27. THÍCH THANH TỪ, (1992), Thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, Thành 
hội Phật giáo TP. HCM xb. 
28. THÍCH THANH TỪ, (1992), Bước đầu học Phật, Thành hội Phật giáo TP. 
HCM xb. 
29. THÍCH THANH TỪ, (1991), Bước đầu học Phật, Thành hội Phật giáo TP. 
HCM xb. 
30. LÊ MẠNH THÁT, (1982), Nghiên cứu về Mâu Tử, Tập I, Tu thư Đại học 
Vạn Hạnh. 
31. THÍCH MINH TUỆ, (1993.), Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật 
giáo TP. HCM xb, 
32. VÕ VĂN TƯỜNG, (1992), Việt Nam Danh Lam cổ tự, NXB KHXH, Hà 
Hội. 
33. VÕ VĂN TƯỜNG, (1995), Những ngôi chùa nổi tiếng VN, NXB Thông tin, 
Hà Nội. 
34. VŨ TAM LANG, (1991), Kiến trúc cô Việt Nam, NXB KHXH, Hà Hội. 
35. PHAN LẠC TUYÊN, (1993), Lịch sử bang giáo VN và Đông Nam Á, Bộ 
giáo dục đào tạo TP. HCM xb. 

36. TỪ ĐIÊN VĂN HỌC, Tập I và II, NXB KHXH, Hà Nội 1983-1984. 
37. ALMANACH NHỮNG NÊN VĂN MINH THẺ GIỚI, NXB Văn hóa Thông 
tin, HN, 1996. 
38. TẠP CHÍ PHẬT GIÁO VIỆT NAM, (từ năm 1995 đến năm 1996). 
39. TẠP CHÍ VĂN HÓA Á CHÂU, (từ năm 1958 đến năm 1966). 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 231 





40. 
41. 
. TẠP CHÍ HOÀNG PHÁP (từ năm1973 đến năm 1975). 

. TẬP VĂN PHẬT GIÁO (từ năm 1989 đến năm 1975). 

. TẠP CHÍ NGUÔN SÁNG (từ năm 1995 đến năm 1996). 

. TẠP CHÍ VĂN (từ năm 1988 đến năm 1996). 

. TẠP CHÍ UNESCO (từ năm 1988 đến năm 1996). 

. BÁO GIÁC NGỘ (từ năm 1980 đến năm 1996). 

. BÁO TUÔI TRẺ CHỦ NHẬT (từ năm 1988 đến năm 1996). 
. MỸ THUẬT THỜI NAY (từ năm 1988 đến năm 1992). 

. KIÊN THỨC NGÀY NAY (từ năm 1988 đến năm 1996). 


TẠP CHÍ VAN HẠNH (từ năm 1965 đến năm 1966). 
TẠP CHÍ TỪ QUANG (từ năm 1967 đến năm 1973). 


232 Thích Nguyên Tạng 





23 PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


qua cách nhìn của hai Phật tứ Đan Mạch 





Tác giả và hai Phật tử người Đan Mạch tại phòng khách chùa Pháp Ván, 
Gia Định, Sài Gòn 


Anh Ole Felsby, 33 tuổi, một thương gia và chị Pia Jeppesen, 33 
tuổi, một bác sĩ, là hai vợ chồng Phật tử người Đan Mạch (một 
nước thuộc miền Bắc Châu Âu) đã du lịch đến Việt Nam trong kỳ 
nghỉ phép năm nay. Trong dịp này, chúng tôi đã tiếp xúc và họ cho 
biết tại sao họ chọn các quốc gia ở Á Châu đề viếng thăm: 


- Chúng tôi quyết định dành bốn tháng để du lịch sang Á Châu 
(Thái Lan, Miễn Điện, Việt Nam và Indonesia), chúng tôi muốn tìm 
hiểu và học hỏi về đạo Phật và sự ảnh hưởng của tôn giáo này đến 
đời sống con người và văn hóa ở trong các quốc gia này. 


- Anh chị đã thấy Phật giáo như thế nào qua ba quốc gia đã 
viêng thăm 2 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 233 





- Ở Thái Lan và Miến Điện chúng tôi đã tiếp xúc với Phật giáo 
Nam: truyền, trong khi ở Việt Nam, phân lớn là Phật giáo Bắc 
truyền. Điều này có thể giải thích một số khác biệt truyền thống về 
Phật giáo mà chúng tôi đã lưu ÿ. Ở Thái lan, đặc biệt là Miễn điện 
đời sông người tín đồ và đời sống tu viện có một môi quan hệ rất 
chặt chẽ. Đời sống chính của tu viện ở hai quốc gia này là do sự 
cúng dường của người tín đô tại gia. Tăng sĩ đi khất thực vào mỗi 
buổi sáng. Chùa chiên và tu viện cũng do người tu sĩ đứng ra xây 
dựng. 


Phát giáo ở Việt Nam dường như có những nét riêng biệt. Chùa 
chiên nói chung có vẻ nhỏ hơn và thường được xây dựng ở những 
nơi hẻo lánh, cách xa thành phố, hoặc có ở trong thành phố thì lại 
nằm trong những con đường nhỏ, điều này làm cho việc đi lại rất 
khó khăn, nhất là du khách ngoại quốc muốn viễng thăm. Dường 
như có một khoảng cách lớn giữa người dân và Tăng Ni ở Việt Nam, 
người dân không đi chùa nhiễu để cầu nguyện và tu hành như chúng 
tôi đã thấy ở Thái Lan và Miến Điện. Mặt khác, T: ăng Ni ở Việt Nam, 
theo chúng tôi họ rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội và họ 
được ủng hộ để đấy mạnh công việc này. Chúng tôi nghĩ đó là một 
trong những sinh hoạt nổi bật của Phật giáo Việt Nam (PGVN). Lời 
phát nguyện và trách nhiệm xã hội này đôi khi không được quan tâm 
ở Phát giáo Thái Lan và Miến Điện. 

Phát giáo Thái Lan hiện nay đang gặp khủng hoảng vì các vụ tai 
tiếng do các nhà sư gây ra. 


Ở Việt Nam, đời sống của tu sĩ dường như cực nhọc hơn. Họ 
thường phải sản xuất để tự nuôi sống tu viện như làm ruộng, làm 
rây, làm hương, làm nước tương ... Đây cũng là một nét đặc thù 
của Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi được biết nhiều Tăng 
Ni hiện nay đang gặp khó khăn về tài chánh trong đời sống, học 
tập và xây dựng tu viện. Họ cân được quan tâm và giúp đỡ. 


Có một điểu giống nhau giữa ba quốc gia nây cần phải được lưu 
tâm, là có một sự khác biệt rất lớn và giữa Tăng Ni và Phật tử 
trong sự hiểu biết về giáo lý Đạo Phật. Phần lớn người tín đồ tại 
gia chỉ đến chùa để thỏa mãn việc cẩu nguyện, cẩu xin chứ không 
có một nỗ lực nào trong việc học hỏi giáo lý. Chúng tôi thấy người 


234 Thích Nguyên Tạng 





dân ở trong ba nước này đêu có những sinh hoạt mê tín dị đoan, họ 
thờ cúng cả Phật lân các thân linh khác. 


Một điều cuối cùng chúng tôi rất thắc mắc và không hiểu tại sao 
Đức Bỏ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisatva) có một vị 
trí quan trọng ở Phật giáo Việt Nam, trong khi ngài không được 
tôn thờ ở Thái Lan và Miễn điện. Ở Việt Nam, Ni giới được xuất 
gia và tu học rất đông, trong khi ở Thái và Miễn, Ni giới không 
được quan tâm và có một vị trí rất thấp tại các quốc gia Phật giáo 
này. 

Anh chị đến với Đạo Phật vào dịp nào? 


- Ở Đan mạch chúng tôi biết đạo Phật qua sách báo và đặc biệt là 
qua sự hướng dẫn và giới thiệu của bạn bè đến với các khóa tu 
thiên ngắn ngày. Chúng tôi đã đọc rất nhiều sách thiển và triết học 
Phật giáo của các tác giả như Suzuki, Thích Nhất Hạnh, Đạt Lai 
lạt Ma, Hermann Hesse, Nyanatiloka, Rhys Davids... đặc biệt là 
tác giả Neils Bohr, là một nhà vật lý nổi tiếng người Đan Mạch, 
người đã áp dụng triết học tánh không của Phật giáo đề bồ sung và 
giải thích cho lỷ thuyết của mình. 


Đạo Phật đã giúp gì cho anh chị? 


- Đạo Phật đã giúp chúng tôi thay đổi quan niệm về cuộc sống và 
tạo cho chúng tôi có một cuộc sông hoàn toàn mới. Chúng tôi thấy 
rằng đạo Phật Cung cấp cho con người những phương pháp tốt để 
đạt tới một cuộc sông hạnh phúc mới và an lạc. Chúng tôi nhận ra 
rằng chủ nghĩa tôn thờ vật chất và tự ngã không đem đến hạnh 
phúc cho con người và cuộc đời. Cá Đức Phật và Đức Chúa đều 
dạy rằng bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc khi bạn làm những 
điễu tốt và bạn sẽ chuốc lấy một cuộc sống khô đau khi bạn làm 
những điều ác. Tuy nhiên, Đạo Phật thì hấp dẫn chúng tôi hơn, vì 
trong Phật giáo còn hàm tàng nhiều phương pháp khác nhau để 
con người thanh lọc thân tâm của chính mình và tự thăng hoa mình 
trong đời sống tâm linh. Chúng tôi tin rằng pháp môn thiên định có 
thể giúp cho con người đạt được sự hiểu biết sâu sắc về mình, về 
người và thể giới xung quanh. Nó sẽ giúp cho con người có chánh 
niệm và tăng trưởng trí tuệ. Thiếu nó rất khó khăn cho bản thân 
chúng tôi thay đổi cuộc sống. 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 235 





Câu hỏi cuối cùng: Xin cho biết tình hình Phật giáo tại Đan 
Mạch hiện nay thê nào? 


- Chưa có cuộc thống kê chính thức nên chúng tôi không rõ số 
lượng tin đỗ Phật giáo tại Đan Mạch, hiện tại là bao nhiều, có lẽ 
không nhiều như các nước khác ở Châu Âu. Có một số chùa và 
thiên viện của người Thái và Tây Tạng ở Thủ Đô Copenhagen 


Đa số Phật tử người Đan mạch đêu quy y theo Phật giáo Tây Tạng, 
vì tông phải này có mặt tại Đan Mạch sớm hơn các đoàn truyêền 
giáo khác, đó là thời điểm khoảng đáu thập niên sáu mươi 


(Thích Nguyên Tạng thực hiện ngày 03-02-1996) 


236 Thích Nguyên Tạng 





24 PHẬT GIÁO TẠI Ý 


Y (Italy) một quốc gia ở phía Nam châu Âu. Tôn giáo chính: Cơ 
Đốc giáo, các tôn giáo khác gồm có Phật giáo, Do Thái, Hồi Giáo. 
Ngôn ngữ: tiếng Ý, Đức, Pháp, Slovene. Tỷ lệ đọc, viết: từ tuổi 15 
trở lên có thê đọc, viết: toàn dân: 97%, nam giới: 98%, nữ giới: 
96%. Tiền tệ: đồng Lira; Thủ đô Rome (Roma); Dân số: 58 triệu 
(1988). Diện tích: 301.277 km”. Kế từ sau thế chiến thứ II, Ý đã trở 
thành một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp tầm cỡ, với tổng 
sản lượng quốc dân tính theo đầu người: 13.320 đô la. Hàng hóa 
xuất khẩu của Ý gồm có hóa chất, hàng dệt và quần áo, kim loại, xe 
hơi, rau quả và rượu vang. 


Phật giáo lần đầu tiên được nghe đến ở Ý là năm 1295 sau một 
phiên tòa xử tội Mareo Polo khi ông này viết một cuốn sách du lịch 
về Á Châu, trong đó có đề cập đến đạo Phật. Ông bị tống giam sau 
phiên xử. Không có bằng chứng nào cho thấy người ta quan tâm 
đến Phật giáo từ đó cho đến đầu thế kỷ thứ XX. 


Hai nhà học giả Phật giáo người Ý được nhắc đến nhiều nhất hiện 
nay là Giuseppe De Lorenzo và Giuseppe Tucci. Cả hai vị này đều 
đóng góp công sức trong việc chuyển dịch Trung Bộ Kinh 
(Majjhima Nikaya /Middle-length Discourses) sang tiếng Ý. 


Hội Phật Giáo Ý (1alian Buddhist Union) đã nỗ lực vận động trong 
nhiều năm qua để Phật giáo tại Ý được nhà nước công nhận là một 
tôn giáo ở tại đất nước này. 

Sự nỗ lực vận động bởi Hội Phật giáo Ỹ trong các năm qua đã đạt 
được chính thức công nhận là một niềm vui lớn cho Phật tử Ý. Kết 
quả này đã được công bố tại cuộc họp báo do Hội Phật giáo Ý tổ 
chức tại trụ sở của Hội Báo Chí Italy ở Rome vào ngày mùng 8 
tháng 11 năm 1995. Quốc hội đã yêu cầu chính phủ Ý thừa nhận 


Phật Giáo Khắp Thế Giới 237 





Phật giáo và cấp chiếu khán nhập cảnh cũng như tạo mọi điều kiện 
đề dàng cho tât cả tăng tín đô Phật giáo nước ngoài. 


Chủ tịch Hội Phật Giáo Ý, Thượng tọa Thanavaro cho biết rằng 
ngài rất ngạc nhiên và vui mừng về số lượng tín đồ đạo Phật 70.000 
người ở Italy (trong số này có khoảng 20.000 người đến từ Đông và 
Nam châu Á). Ngài nói: "đã đến lúc chúng ta phải làm một cái gì 
đó để cải thiện sự không cân bằng giữa chính phủ và Phật tử Italy 
". Ngài cũng cho biết bước tích cực sắp tới sẽ thiết lập mối quan hệ 
mật thiết giữa chính quyên và Hội Phật giáo Ý. Ông Pethiyagoda, 
đại sứ quán Sri Lanka và cũng là đại diện thường trú thuộc Tổ 
Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đã ủng hộ việc này. 


Trong những năm qua, Hội Phật giáo Ý đã thường Xuyên. có những 
cuộc gặp øỡ cấp cao với các bộ trưởng thuộc bộ nội vụ để làm việc 
với họ về vẫn đề Tôn giáo. 


Công tác vận động này phải kể đến công của ông Aldo Trione, giáo 
sư khoa Triết thuộc Đại học Naples và là một dân biểu quốc hội, 
người đã đệ trình lên quốc hội xem xét điều 3 và điều 8 của hiến 
pháp Italy, những quy định về tính bình đẳng đối với mọi công dân 
Ý mà trong đó không có sự phân biệt nào về màu da, ngôn ngữ 
hoặc tín ngưỡng. 


Trong điều 8 của hiến pháp Ý ghi rõ: “Tát cả các tôn giáo đêu có 
quyên tự tổ chức theo những quy chế của mình (...) và mối quan hệ 
của họ phải được giải quyết qua sự chấp thuận giữa Chính Phú và 
Ban Tôn giáo”. Ông Trione tuyên bố răng sự quan tâm của ông là 
đặt trên nền tảng văn hóa “7i thấy rằng giáo lý đạo Phật là một 
chân lý vĩ đại có thể giúp cho phương Tây vượt qua được những 
khủng hoảng của cuộc sống”. 


Chính phủ Italy đã từng thừa nhận đạo Thiên Chúa, Tin Lành và 
Do Thái. Và đên nay đạo Phật cũng đã được tông thông phê chuân 
như là một tôn giáo chính thức có mặt tại Y vào năm 1991. 


(Theo Dharma World, 12/1992) 


2 
Nhan Ÿ† 


Phát Giáo Thể Ciới 


Phật giáo khắp thế giới 241 





Í PHÁP SƯ TUYÊN HÓA 


Một thiền sư Trung Hoa thời hiện đại 





Tình ảnh Pháp sư 


Tháp sư được xem là nhà truyền bá Phật giáo Trung Hoa 
thành công nhất trên đất Mỹ ở cuối thế kỷ XX này. 

Thân thế và dòng họ: 

Pháp sư thế danh là Bạch Ngọc Thư, Pháp danh An Từ, tự 
Độ Luân, Pháp hiệu Tuyên Hóa. Ngài sinh ngày 
26/04/1918 (nhằm ngày thứ sáu, l6 tháng 3 năm Mậu 
Ngọ) tại làng Kiết Lâm, Mãn Châu thuộc vùng Đông Bắc, 
Trung Hoa, trong một gia đình có tám người con. Thân phụ 
là cụ ông Phú Hải và mẹ là người họ Hồ. 

Ngài là người con út trong một gia đình có truyền thống 
kính tín Tam Bảo. Mẹ của ngài ăn chay trường và tu theo 
pháp môn niệm Phật. Trước khi sanh ngài bà có một giấc mơ 


242 Thích Nguyên Tạng 





kỳ lạ. Một đêm nọ, bà thấy một luồng hào quang của Đức 
Phật A Di Đà chiếu sáng khắp mọi nơi và làm chắn động đất 
trời. Giật mình dậy bà ngửi thấy mùi thơm kỳ diệu lan tỏa 
khắp trong phòng. Không lâu sau đó bà đã hạ sanh ngài. 
Xuất gia và tu học: 


Vào năm I1 tuổi, trong một lần băng qua một cánh đồng 
gần ngôi làng, ngài thấy một tử thi của một đứa trẻ năm 
dưới đống rơm. Ngài chưa từng thấy người chết trước đó, 
nên hỏi mẹ ngài và mới biết đó là cái chết, cái sự hủy hoại 
của một kiếp người. Trong tâm trí non nớt bất giác ngài suy 
nghĩ có cách nào để thoát khỏi sự chết chăng? và ngài được 
một người quen khuyên rằng “ch có một con đường duy nhất 
đề thoát chết là tu tập theo con đường Đạo để giác ngộ được bản 
tâm và biết rõ được bản lai điện mục của mình” (The only way 
to escape death ¡is to practice the Tao/Way so as to 
enliphten one”s mind and understand one”s inner self). Do 
đó ngài muốn xuất gia đầu Phật để có thể thực hành được 
con đường đạo trọn vẹn. 





TIT Tuyên Hóa và hai đệ tử người Mỹ 


Phật giáo khắp thế giới 243 





Ngài đến bày tỏ ý nghĩ cao đẹp này với mẹ và được mẹ 
khuyên rằng: “yuất gia là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là 
chuyện dễ làm. Cân phải có thiện căn, phải có đại nguyện lực, 
phải phát đại Bà đề tâm thì mới có thể thành tựu được Vô 
thượng đạo. Nay con phát tâm như vậy, mẹ ng hộ và điểu này 
cũng khế hợp với giác mơ của mẹ năm xưa. up nhiên, nay mẹ đã 
già, ngày tháng chẳng còn bao lâu nữa, các anh chị của con đêu đã 
tự lập, con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, khi cha mẹ 
mãn phân rồi, con xuất gia cũng không muộn”. 


Ngài vâng lời mẹ và ở lại phụng dưỡng cha mẹ. Ngày ngày 
ngài theo mẹ tu pháp môn niệm Phật và lạy Phật sám hồi 
để tiêu trừ nghiệp chướng. 


Đến năm ngài 19 tuổi, mẹ ngài qua đời. Ngài đến chùa Tam 
Duyên, đảnh lễ và chính thức xuất gia với HT Thường Trí. 
Sau đó ngài trở lại quê nhà để tiếp tục nghiên cứu kinh điển 
Và tu tập trong một thiền thất nhỏ bên cạnh ngôi mộ của mẹ 
trong ba năm để tỏ lòng hiểu đạo. Trong suốt thời gian này, 
ngài tỉnh tấn tọa thiền, tụng kinh và lạy sám hồi. Ngài chỉ 
ăn mỗi ngày một bữa và có lúc nhập định ba ngày liên tục, 
có khi đến một tuần lễ mới xả thiền. 

Một đêm nọ, người dân trong làng hoảng hốt thấy thiền 
thất của ngài bỗng phát hỏa. Hàng trăm người xách nước 
chạy đến để chữa cháy. Tuy nhiên khi tới nơi họ thấy thiền 
thất của ngài vẫn tĩnh mịch lặng yên và ngài vẫn an nhiên 
trong thiền định. 


Năm 1947, sau đệ nhị thế chiến (1940-1945), Pháp sư bắt 
đầu chuyến vân du hoằng hóa. Ngài trải qua hơn ba ngàn 
dặm, cuối cùng ngài đến chùa Hoa Nam để bái kiến Thiền 
sư Hư Vân (Hsu Yun/Empty Clound), lúc ấy Thiền sư Hư 
Vân đã 109 tuổi. Thiền sư Hư Vân vừa nhìn thấy ngài thì 
liền nhận ra hoa trái tu tập của ngài trong thời gian qua. 
Thiền sư Hư Vân nói: “Như thị, như thị”, và ngài cũng đáp 
lại: “Như thị, như thị” (Thus it ¡s). Thiền sư Hư Vân liền ấn 


244 Thích Nguyên Tạng 





chứng sở đắc của ngài và ngài chính thức trở thành tổ thứ 9 
của Thiền phái Quy Ngưỡng (Wei Yang Sect) và là vị tổ thứ 
49 của Thiền tông Ân-Hoa. 


Đạo nghiệp: 
- Tại Hồng Kông: 


Mùa hè năm I949 cuộc cách mạng trong nước bùng nỗ, 
ngài đến tị nạn ở Hồng Kông. Đến nơi không có một đồng 
xu dính túi, ngài đi thắng đến một sơn động và ngồi kiết già 
nhập định trong hai tuần lễ. Lúc bấy giờ đoàn người tị nạn 
kéo sang Hồng Kông ngày càng đông từ Hoa lục. Ngài phải 
rời hang động và tạo ngân quỹ để cứu giúp người dân. 





TIT Tuyên Hóa và hai đệ tử người Mỹ 


Hồng Kông là mảnh đất của Gia Tô giáo từ năm 1842 khi 
thực dân Anh chiếm cứ ở đây. Do đó mọi việc Phật pháp 
phải làm lại từ đầu. Trong 12 năm hoằng pháp tại Hồng 
Kông, ngài đã xây dựng chùa Tây Lạc Viên, chùa Từ Hưng 
Thiền và một giảng đường, ngài đã tổ chức in ấn lại một 
kinh sách và thuyết pháp giảng kinh cho dân chúng. Đặc 
biệt là ngài cho xuất bản tờ báo Tâm Pháp (Mind/Dharma) 


Phật giáo khắp thế giới 245 





để phổ biến giáo lý. Các bộ kinh được ngài thuyết tại Hồng 
Kông gồm có Kinh Hoa Nghiêm (Shurangama Sutra), Kinh 
Địa Tạng (Earth Store Sutra), Kinh Kim Cang (Vajra Sutra) 
và Kinh A Di Đà (Amitabha Sutra)... và chính nhờ các pháp 
hội này mà PG đã nhanh chóng lan tỏa và phát triển mạnh 
Ở Hồng Kông trong một thời gian ngắn. 

Trong thời gian 10 năm lưu trú tại đây, pháp sư cũng tô 
chức các chuyên đi hoằng pháp ở các nước Thái Lan và 
Miền Điện đề thuyết giảng, tìm hiểu và nghiên cứu PG Nam 
Tông. Ngài mong muốn qua các chuyến đi này ngài sẽ thiết 
lập thành một khối thống nhất mạnh mẽ giữa hai truyền 
thống Nam và Bắc truyền của Phật giáo. 


- Tại Úc châu: 


Năm 1959, ngài nhận được tin Thiền sư Hư Vân viên tịch ở 
Trung Hoa, thọ thế 120 tuổi, ngài giã từ Hồng Kông và đến 
hoăng pháp tại Úc châu. Tại đây ngài được mời dạy Hoa ngữ 
tại một đại học ở Sydney và tổ chức thuyết pháp giảng kinh 
cho Phật tử trong cộng đồng người Hoa ở New South Wales. 


Năm 1961, ngài được Hội Phật giáo tại tiêu bang Victorla 
cung thỉnh về chứng minh đại lễ Phật Đản và thuyết pháp 
trong dịp này. Thời gian còn lại ngài hướng dẫn cho một số 
nhóm thiền sinh tu tập, tuy nhiên công việc Phật sự chưa 
đủ nhân duyên để khởi phát tại Úc, và đến cuối năm 1961, 
ngài lên đường đến California, Hoa Kỳ để tiếp tục sứ mạng 
cứu khổ độ sinh của mình. 


- Tại Mỹ châu: 


Tại San Francisco, ngài sống và tu tập trong một căn hộ nhỏ 
ở khu có đông người Hoa. Tại đây ngài ần nhẫn tu tập thiền 
định để chờ đợi cơ duyên thuận lợi đề ra hoằng pháp. Lúc 
bấy giờ ngài tự gọi mình là Nhà sư trong phần mộ (Mộ 
Trung Tăng/The Monk in the Grave). Thời gian đầu ngài 
chỉ được biết đến trong cộng đồng người Hoa, nhưng lần lần 


246 Thích Nguyên Tạng 





giảng đường của ngài có nhiều người Mỹ khác đến nghe 
pháp, đặc biệt nhiều sinh viên người Hoa và Mỹ cũng đến 
nghe pháp. Trong dịp này Pháp sư Tuyên Hóa đã tuyên bố 
với tín đồ về mục đích chính của ngài có mặt ở Mỹ là: “ĐÐem 
giáo ÙỨ Phật đà qua phương Tây và thành lập ở đây một cộng 
đông Tăng già chánh truyễn; tổ chức nà hỗ trợ công tác phiên dịch 
toàn bộ kinh điển Phật giáo sang tiếng Anh mà nhiều thứ tiếng 
khác; quảng bá một nên giáo dục hướng thiện qua việc thành lập 
các trường tiểu, trung 0à đại học Phật giáo”. 


Năm 1968, ngài mở một giảng đường để thuyết pháp tại lầu 
4 của chung cư Waverly, nơi đây từng là một ngôi đền của 
đạo Lão và ngài bắt đầu thuyết giảng Kinh Lăng Nghiêm 
(Suramgama Sutra/ Flower Adornment), pháp hội này kéo 
dài đến 96 ngày. Sau pháp hội này ngài tuyên bó rằng: 
“Năm nay hoa chánh pháp sẽ nở rộ trên đất Mỹ - một đóa hoa 
năm cánh” (This year the Dharma flower will bloom ïn 
America - a five-petalled flower). Đặc biệt trong pháp hội 
Lăng Nghiêm này có 30 sinh viên đến từ Đại học 
Washington ở bang Seattle để nghe pháp. Và sau khóa tu 
này có năm sinh viên người Mỹ phát tâm xuất gia đầu Phật. 


Mùa đông năm 1969, ngài cho trùng tu lại ngôi giảng đường 
và đặt tên là Tu viện Kim Sơn (Gold Mountain Monaster). 
Kim Sơn là danh hiệu của một ngôi chùa ở Trung Hoa và 
sinh hoạt tại đây đều theo quy củ thiền môn truyền thống 
của PGŒTH. Và cũng trong năm này, ngài thành lập Viện Dựh 
Kinh (The Buddhist Text Translation Society), một tổ chức 
chuyên trách việc phiên dịch và in ấn kinh điển và đã xuất 
bản trên 200 dịch phẩm, trong đó phần lớn được dịch sang 
tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. 


Vào ngày Z tháng 7 năm I972, ngài mở đại giới đàn để 
truyền giới cho hơn 200 “Tăng Ni ở Mỹ và các nước lân cận 
về thọ giới trong địp này, đặc biệt trong đó có năm vị tăng sĩ 
người Mỹ, đây là lễ truyền trao giới pháp đầu tiên trên đất 


Phật giáo khắp thế giới 247 





Mỹ, đàn giới kéo dài 108 ngày. Theo Mahavamsa (bộ đại sử 
của Tích Lan, vua Mahanama cho rằng “Phật giáo không thật 
sự cắm rễ trên một đất nước cho tới khi nào một người dân của xứ 
Sở áp được thọ giới nga) tên quê hương của anh” (Buddhism 
could not trulÌy be said to have taken root in a country until 
a native-born son could be ordained in his native land). 
Điều kiện này hôm nay nước Mỹ đã hội đủ. 

Năm 1974, pháp sư đã mua lại một bệnh viện ở California 
đề thành lập Vạn Phật Thánh Thành (City of Ten Thousand 
Buddhas). 


Đây là một cơ sở hoằng pháp vĩ đại nhất từ trước tới nay tại 
Mỹ với diện tích rộng 488 mẫu (rộng gấp 25 lần tòa Bạch 
Ốc). Pháp sư Tuyên Hóa đã nói về nhân duyên thành lập 
Vạn Phật Thánh Thành (VPTT): “Có thể nói rằng nhân 
duyên thành lập VPTTT đã được định trước từ vô lượng kiếp. Làm 
sao chúng ta có thể xập cất được bảy, tám chục tòa nhà như thế?”. 


Thật ra, nơi này là một bệnh viện do chính quyền 
California xây dựng từ năm 1950, tất cả vật liệu kiến trúc và 
các thiết bị bên trong đều thuộc loại thượng hảo hạng. Toàn 
khu bệnh viện có hơn 70 tòa nhà thuộc loại công trình kiến 
trúc lớn, trên 2000 phòng, 3 sân chơi bóng chày, l trạm 
cứu hỏa, I hồ bơi, 1 lò đốt rác, cùng nhiều thiết bị cung cấp 
nước chữa lửa nằm rải rác dọc vệ đường. Một con đường 
tráng nhựa ngoằn ngoèo ăn thông với các ngả, hai bên có trụ 
đèn đường và nhiều cây cổ thụ hơn cả trăm năm. Tắt cả các 
ống dẫn nước, mạng nối các thiết bị điện, hệ thống dẫn điện 
dùng cho máy sưởi và máy điều hòa đều được thiết kế dưới 
mặt đất. Các công trình đều được nghiên cứu một cách cần 
thận về cả mặt thiết kế lẫn vật liệu. 

Toàn khu bệnh viện có đủ chỗ cho hơn 20000 người cư trú. 
Vào giữa năm I970, bang California gặp phải một trận đại 
hạn hán vô tiền khoáng hậu, nạn thiên tai này đã ảnh 


248 Thích Nguyên Tạng 





hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sinh hoạt của bệnh viện 
này. Chính phủ có mời công ty đào giếng nổi tiếng nhất ở 
Mỹ đến đào nhưng không có nước, Chính phủ lâm vào cảnh 
bé tắc, đành phải chuyển bệnh nhân đi nơi khác và bán 
bệnh viện này với giá rẻ. 

Sau khi mua lại bệnh viện này, pháp sư Tuyên Hóa đã tái 
tạo thành VPTT. Nhằm giải quyết nạn khan hiếm nước, 
ngài đã dùng tuệ nhãn để xác định vị trí mạch nước ngầm, 
và công việc này đã thành công. Đây là một sự kiện bất khả 
tư nghì, và cho đến hôm nay, mỗi khi nhắc lại sự kiện này 
mọi người đều thấy vui, xúc động pha lẫn hào hứng. 


Vạn Phật Thánh Thành là nơi hội tụ của những người có 
đạo đức trí tuệ chân chính. Tại đây tuyệt đối không có sự 
phân biệt, chia rẽ, Nam-Bắc tông đều thông giao, văn hóa 
Đông Tây đều hòa hợp, nhân sĩ trên thế giới xem đây là một 
cối để quay vẻ tự tâm. Pháp sư Tuyên Hóa đã khẳng định 
rằng “VILT không phải là một cơ sở của tư nhân, nó thuộc 
quyên sở hữu của tất cả Phật tử trên thể giới, kẻ cả tín đỗ của 


1 


mọi tôn giáo khác”. 


ở Tợ F vếC iu 


rán 





Cổng Tam Quan Vạn Phật Thánh Thành 


Phật giáo khắp thế giới 249 





Đời sống tu học tại VPT được áp dụng cả năm tông phái 
lớn của PGTHH, đó là Luật tông (Vinaya/Disciple), hành giả 
thọ trì 250 giới dành cho tỳ kheo và 348 giới dành cho tỳ 
kheo ni, 5 giới dành cho Phật tử tại gia; Thiên Thai tông 
(Tien Tai), chuyên chú đến việc học kinh và tụng kinh; 
Mật tông (Esoteric), thọ trì thần chú và các môn Đà ra nỉ; 
Tịnh độ tông (Pureland), tụng kinh và niệm danh hiệu Phật 
A Di Đà (Namo-om-i-to-fa) và Thiền tông (Ch'an/Zen) bao 
gồm tọa thiền và tham công án (Kung-an). 


Đặc biệt, Pháp sư Tuyên Hóa khuyên dạy các đệ tử phải 
tỉnh tấn thọ trì sáu nguyên tắc sống (lục đại tông chỉ) mà 
chính nó đã giúp cho ngài thành tựu được đạo nghiệp, Đó 
là: Không tranh, Không tham, Không tìm câu, Không ích-kỷ, 
Không mưu câu tư lợi, nà Không nói dối. (Six great principles: 
do not fight, do not be greedy, do not seek, do not be 
selfish, do not pursue personal advantage, and do not lie- 
bringing benefit to the multitudes). 


Lời kết: 


Pháp sư Tuyên Hóa cũng nổi danh về đức khiêm cung vô 
ngã và lòng từ bi vô biên đối với chúng sanh. Ngài hành đạo 
không biết mệt mỏi cho đến suốt đời. Ngài đã viên tịch vào 
ngày mùng 10 tháng 5 năm Ất Hợi (1995) tại VPTT, Los 
Angeles, California, Hoa Kỳ. 


Sự ra đi của pháp sư giống như mặt trời khuất bóng, khiến 
ai cũng thương cảm thống thiết. Cuộc đời tu tập và hành 
đạo của ngài là một tắm gương sáng ngời cho tất cả chúng 
sanh. Với tinh thần từ bị, trí tuệ và tận tụy với chúng sanh, 
ngài đã cảm hóa được hàng vạn người trở về với chánh 
pháp, đi theo con đường thanh tịnh và giải thoát. Hy vọng 
rằng sự nghiệp giáo hóa của ngài sẽ được duy trì và ngày 
càng phát triển hơn nữa trên đất Mỹ. 


250 Thích Nguyên Tạng 





Tham khảo theo các tài liệu: 


John Snelling, The Buddhist Ilandbook, the complete guide to 
Buddhist Schools, Teachings, Practice, amd Flistorp, Inmer 
Traditions, Rochestdr, Venmnont, I996. 


Nick Ficlds, llow the Swans came to the lake, A Narrative Flistoyp 
0ƒ Buddhism in America, Shambhala, Miassachusetts, ƯSA,I992. 


Paul Croucher, A Hlistorp øƒ Buddhism in Australia I646-1I 986, 
NSVVU Prass, 1989, 


Website: l)harma ReaÙn Buddhist Association 
(http:/1www.drba.0rg/) 


Phật giáo khắp thế giới 251 





2 ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 


Vị sứ giả của hòa bình 


BA» g 
{ đ- v 


+ 





Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 năm 10 tuổi 


Mu đây theo công trình nghiên cứu cá nhân của giáo sư 
Eric Sharp thuộc Đại học Sydney, Australia, trong số những 
thánh nhân của thế kỷ thứ 20 này, có ba thánh nhân người 
châu Á, đó là cố thi hào Án Độ Rabindranath Tagore 
(1861-1941), Thánh Mahatma Ghandi (1869 - 1948) và 
một vị hiện còn sống là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma 14, tên thật là Tenzin Gvatso, là một 
nhà lãnh đạo thế quyền và giáo quyền của nhân dân Tây 
Tạng. Ngài chào đời tại làng Taktser, vùng Đông Bắc Tây 
Tạng vào ngày 6 tháng 7 năm 1935 (Ất Hợi) trong một gia 
đình nông dân. Ngài được thừa nhận là Dalai Lama vào 
năm 2 tuổi theo truyền thống Tây Tạng như là hóa thân của 


252 Thích Nguyên Tạng 





Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, cũng là hiện thân của Đức Quán 
Thế Âm (Avalokitesvara), một vị Bồ tát của lòng từ. 


Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma là 
hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ tát, người chọn con 
đường tái sinh trở lại kiếp người đề cứu giúp chúng sanh. Dalai 
Lama, nghĩa là “Người bảo vệ đức ti” (D@ƒenler 0ƒ the Faith), 
“Biển lớn của trí tuệ” (Ocean øƒ VWisdom), “Vua của Chánh Pháp” 
(King of IDharmma), Viên bảo châu như ý (Wishfulfilling Cem)..... 


Đức Đạt Lai Lạt Ma được tấn phong tước vị Dalai Lama vào 
ngày 22 tháng 2 năm 1940 tại Lhasa, thủ đô của Tây Tạng, 
chính thức là người lãnh đạo chính trị và tôn giáo cho 6 
triệu người Tây Tạng. 

1. Quá trình tìm kiếm Đức Đạt Lai Lạt Ma: 


Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 viên tịch vào năm I933, 
chính phủ Tây Tạng gặp khủng hoảng trong việc tìm kiếm một 
người thừa kế. Năm 1935, vị nhiếp chính đi đến hồ thiêng 
Lhamo Lhatso ở Chokhorgyval, khoảng 90 đặm từ thủ đô 
Lhasa. Theo truyền thống của Tây Tạng, người ta có thể nhìn 
thấy mọi việc ở tương lai từ hồ thiêng (Holy lake) này. Lúc 
bấy giờ VỊ nhiếp chính thấy ba chữ Tây Tạng Ah, Ka và Ma 
hiện lên giữa mặt nước trong vắt của hồ thiêng, theo sau ba 
mẫu tự này là bức tranh của một ngôi chùa ba tầng với mái 
ngói màu xanh lục và một căn nhà có chiếc máng xối kỳ lạ. 


Năm 1937, chính phủ Tây Tạng đã gởi những hình ảnh 
thiêng liêng ấy từ hồ thiêng đến các tỉnh thành của Tây 
Tạng để tìm kiếm nơi tái sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một 
phái đoàn tìm kiếm tái sanh được thành lập và đi về hướng 
Đông Bắc Tây Tạng, vị trưởng phái đoàn là Lạt ma 
Kewtsang Rinpoche, Tu viện trưởng Tu viện Sera. Khi phái 
đoàn đến làng Amdo, họ thấy quang cảnh nơi này giống y 
như hình ảnh đã thấy dưới hồ thiêng. Lobsang Tsewang cải 
trang thành người trưởng đoàn, và Lạt ma Kewtsang cải 


Phật giáo khắp thế giới 253 





trang thành người thị giả và họ vào thăm một căn nhà với 
chiếc máng xối kỳ lạ. Bấy giờ Lạt ma Kewtsang có mang một 
xâu chuỗi (rosary) của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 và chú bé 
trong căn nhà ấy đã nhận ra nó và yêu cầu được cằm xem. 
Lạt Ma Kewtsang hứa sẽ cho nếu chú đoán được ngài là ai. 
Và chú bé liền trả lời ngay bằng một loại tiếng lóng của địa 
phương là “Serz aga", nghĩa là "Lạt ma ở tu viện Sera”. Tiếp 
đó, ngài hỏi chú bé vị trưởng đoàn là ai và chú bé đã trả lời 
đúng; chú cũng cho biết tên chính xác tên của người thị giả. 
Theo sau đó là một loạt trắc nghiệm khác để chú bé chọn 
lựa những đồ dùng thường ngày của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 
13 và chú bé cũng nhận ra tất cả và nói: “của tôi, của tôi”. 
Chú bé ấy chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay. 

Từ những kết quả của cuộc kiểm tra này giúp họ đoán chắc 
rằng họ đã tìm ra hóa thân mới và niềm tin của họ càng 
được vững mạnh thêm bởi những ý nghĩa từ ba mẫu tự Tây 
Tạng đã từng thấy dưới hồ thiêng: Ah là hàm nghĩa cho tỉnh 
ly Amdo, nơi chú bé chào đời, Ka là chỉ cho Tu viện 
Kumbum, một tu viện lớn nhất với ba tầng gần nhà của chú 
bé và Ma là ám chỉ cho tu viện Karma Rolpai DorJe ở trên 
ngọn núi của ngôi làng gần bên. Cuối cùng phái đoàn quyết 
định chú bé ấy là hậu thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. 


2. Tu học tại Tây Tạng: 


Đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu sự nghiệp học vấn của mình vào 
năm 6 tuổi và hoàn tất học vị cao nhất của PG Tây Tạng là 
Geshe Lharampa, tương đương với tiến sĩ triết học Phật giáo 
(Doctorate of Buddhist Philosophy) ở tuổi 25 vào năm 
1959. Năm 24 tuổi, ngài đã tham dự kỳ thi đầu tiên tại các 
đại học Phật giáo Drepung, Sera và Ganden. Kỳ thi cuối 
cùng được tổ chức tại Jokhang, thủ đô Lhasa trong thời gian 
lễ hội Monlam, tháng giêng theo lịch Tây Tạng. 


Trước đó ngài phải học tất cả các môn học chính như Luận lý 
(Logic) văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng (Culture và Tibetan 


254 Thích Nguyên Tạng 





Art), Phạn ngữ (Sanskrit), Y học (Medicine), Triết học Phật 
giáo (Buddhist philosophy). Riêng môn Phật học này là khó 
nhất, được chia ra làm năm phần là Bát nhã (Prajnaparamita), 
Trung quán luận (Madhyamika), Giới luật (Vinaya), Luận A 
Tỳ Đạt Ma (Abidharma) và Nhân minh luận (Pramana). Và 
các môn học phụ khác là: biện luận (dialetics), thơ ca (poetry), 
âm nhạc (music) và kịch nghệ (drama), thiên văn (astrology), 
văn phạm (metre and phraseing). 


3. Vai trò và trách nhiệm lãnh đạo: 


Vào ngày I7 tháng I] năm 1950, Đức Đạt Lai Lạt đã khoác 
lên mình một trọng trách là người lãnh đạo thế quyền của 
người dân Tây Tạng (head of the State and Government) 
sau khi có khoảng 80.000 quân lính của Trung Quốc tấn 
công vào Tây Tạng. 


Năm 1954, ngài đã đến Bắc kinh để thương thuyết hòa 
bình với chủ tịch Mao Trạch Đông (Mao Tse- -tung) V, 
những nhà lãnh đạo Trung Hoa khác, gồm Chu Ân Lai 
(Chou En-lai) và Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping). Tuy 
nhiên, các cuộc đàm phán trong chuyến đi này không mang 
lại kết quả, cuối cùng ngài đã quyết định muốn cứu vãn cho 
Tây Tạng ngài phải ra nước ngoài. 

4. Lánh nạn khỏi Tây Tạng: 

Với nỗ lực mang lại một giải pháp hòa bình của ngài cho 
người dân Tây Tạng đã bị cản trở bởi một chính sách tàn 
bạo của nhà cằm quyền Bắc Kinh, trong khi đó ở miền Đông 
Tây Tạng dân chúng đã đứng lên kháng cự mạnh mẽ đối với 
sự đàn áp của Trung Hoa. Sự kháng cự này đã lan ra trên 
nhiều tỉnh thành của Tây Tạng. Vào ngày I0 tháng 3 năm 
1959, một cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Tây 
Tạng tại thủ đô Lhasa để kêu gọi binh lính Trung Quốc phải 
rút khỏi Tây Tạng và tái xác định rằng Tây Tạng là một 
quốc gia độc lập. Cuộc biểu tình ôn hòa này đã bị bẻ gãy 


Phật giáo khắp thế giới 255 





một cách tàn nhẫn bởi quân đội điên cuồng của Hoa Lục. 
Kết quả của cuộc xâm lăng này đã giết chết hàng triệu người 
Tây Tạng vô tội và phá hủy 6 triệu chùa chiền tại đất nước 
này. Để tìm con đường giải phóng nỗi khổ đau Ấy, 80.000 
người dân Tây Tạng cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma vượt qua 
dãy Hy Mã Lạp Sơn để đến tị nạn tại miền bắc Ấn Độ vào 
năm 1959, 

5. Chính phủ lưu vong tại Dharamsala, miền Bắc Án Độ: 
Ngày nay, với hơn 120.000 người Tây Tạng lưu trú tại vùng 
đất Dharamsala, Ấn Độ, được biết như là một “LJ4sa nho”, 
lập thành một chính quyền lưu vong Tây Tạng với một Hội 
Đồng Dân Cử Tây Tạng (Commission of Tibetan People”s 
Deputies) vào năm 1960. 


Trong những năm đầu lưu vong, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu 
gọi Hoa Kỳ lên tiếng về vấn đề của Tây Tạng, kết quả ba 
quyết nghị đã được thông qua tại Hội Đồng Lập Pháp của 
Hoa Kỳ vào năm 1959, 1961 và năm I965, kêu gọi nhà 
cằm quyền Bắc Kinh phải tôn trọng nhân quyền của người 
Tây Tạng và ước muốn tự trị của họ. Với việc thành lập một 
chính phủ lưu vong Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thấy 
rằng công việc khẩn cấp phải làm là cứu nguy dân tị nạn và 
nên văn hóa của Tây Tạng. Các lĩnh vực nông nghiệp, kinh 
tế, văn hóa, giáo dục đã dần được tái hoạt động tại Ấn Độ. 
Trẻ em Tây Tạng được đi học và một trường đại học Tây 
Tạng được thành lập tại Ấn Độ. Có khoảng 200 tu viện Tây 
Tạng được xây dựng tại Ấn để tăng chúng tu học, duy trì và 
bảo vệ văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng. 


Năm 1963, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban hành một hiến pháp 
dân chủ (democratic constitution) hoàn toàn dựa trên giới 
luật của nhà Phật và bản hiến chương nhân quyền của LHQ 
để biên soạn và chuẩn bị cho một mô hình đất nước Tây 
Tạng tự do ở tương lai. 


256 Thích Nguyên Tạng 





Năm 1965, ngài đến tham dự đại lễ Phật Đản Phật lịch 
2500 tại Ấn Độ, đã gặp được Thủ tướng Ấn ông Nehru và 
ông Chu Ấn Lai, đàm phán vẻ vấn để của Tây Tạng. 


Ngày nay, thành viên của quốc hội Tây Tạng sẽ được bầu cử 
bởi dân chúng. Hội đồng nội các được bầu cử bởi quốc hội. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính của 
chính quyền Tây Tạng là chăm lo cho đời sống người dân và 
ngài cũng nói thêm, khi Tây Tạng giành lại nền độc lập, 
ngài sẽ không còn ngồi ở văn phòng chính phủ nữa. 

Năm 1987, Đức Đạt Lai Lạt Ma tham dự một hội nghị nhân 
quyền tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Ngài đề xuất một 
Chương Trình Hòa Bình Năm Điểm (A Five-Point Peace 
Plan) bao gồm: 1) Biến Tập Tạng thành một khu vực hòa bình; 
2) Chẩm dứt việc di dân Trung Hoa đang dc dọa sự tôn tại của 
dân tộc Tây Tạng; 3) Tôn trọng các quyên dân chủ, tự do và 
quyên làm người của dân Tây Tạng; 4) Phục hôi nà bảo vệ môi 
sinh của Tập Tạng và chấm đứt việc sử dụng đất Tây Tạng để 
sản xuất vũ khí nguyÊn tử và bó đồ phế thải nguyn tử; và 5) 
Khới sự thương thảo ngay vê qup chế tương lai của Tây Tạng và 
bang giao giữa Tây Tạng với Trung Hoa. 


Ngày 15 tháng 6 năm 1988, tại Strasbourg, Pháp quốc, ngài 
nhắc lại Chương Trình Hòa Bình Năm Điểm và yêu câu nhà 
cầm quyên Bắc Kinh trao trả lại nền độc lập cho Tây Tạng. 
Ngày 9 tháng I0 năm 1991, trong khi phát biểu tại đại học 
Yale, Hoa Kỳ, ngài bày tỏ ý định muốn trở về thăm Tây 
Bạc đề đích thân đánh giá tình hình chính trị nơi ấy. Ngài 

“Tôi thật sự lo lắng vì tình cảnh bạo động có lẽ sẽ bùng nó. 
Tô muốn làm cái gì đó đề chận đứng lại... chuyến viễng thăm của 
tôi sẽ là một cơ hội mới để làm tăng thôm sự cảm thông và tạo ra 
một nên tảng để giải quyết”. 


Phật giáo khắp thế giới 25¡ 





6. Các giải thưởng: 

Từ chuyến viếng thăm phương Tây đầu tiên của ngài vào 
năm 1973, một số trường đại học và viện nghiên cứu đã trao 
tặng ngài những giải thưởng về Hòa bình (Peace Award) và 
bằng Tiến sĩ danh dự (honorary Doctorate Degree) để 
tuyên dương những tác phẩm xuất sắc của ngài viết về triết 
học Phật giáo, giải pháp cho những xung đột của quốc tế, 
vấn đề nhân quyền và môi sinh toàn cầu. Trong lần trao giải 
thưởng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Ủy Hội Nhân quyền 
Raoul Wallenberg, dân biểu Mỹ ông Tom Lantos đã nói: 
“Sự đấu tranh đãng cảm của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tạo ra một 
sự chú ý đặc biệt vê nhân quyên tà hòa bình thế giới. Sự kiên trì 
đấu tranh của ngài đề chẳm dứt khổ đau cho dân tộc Tây Tạng 
qua những cuộc đàm phán hòa bình nà hòa giải”. 


7. Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989: 


Ủy ban Hòa Bình Na Uy quyết định trao tặng Giải thưởng 
Nobel Hòa Bình (Peace Prize) cho ngài vào năm 1989 sau 
khi được cả thế giới tán dương và tán thành, ngoại trừ 
Trung Hoa. Trong quyết định ấy có đoạn viết: “Ủy ban 
muốn nhắn mạnh rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma với sự đấu tranh 
cho tự do cho Tây Tạng vẫn kiên quyết không sử dụng bạo 
lực. Ngài đã ủng hộ giải pháp hòa bình dựa trên tỉnh thần 
khoan dung và tôn trọng lẫn nhau để bảo vệ lịch sử và tài 
sản văn hóa của con người”. 





Đức Đạt Lai Lạt Ma lãnh giải thưởng Nobel Llòa bình năm 1969 


258 Thích Nguyên Tạng 





Vào ngày I0 tháng I2 năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tiếp 
nhận giải thưởng hòa bình trên tỉnh thần nhân danh những 
người bị đàn áp ở khắp mọi nơi, tất cả những ai đấu tranh cho 
tự do và hòa bình thế giới và đặc biệt là nhân dân Tây Tạng, 
Trong lời phát biểu tại buổi lễ nhận giải, ngài đã nói: “Giải 
[ưởng đã tái xác nhận một lần nữa lòng quyết tâm của chúng tôi 
răng chân lý, lòng dũng cảm nà quyết tâm của chúng tôi như là những 
vũ khí, lây Tạng sẽ được tự do. Cuộc đấu tranh cửa chúng tôi vẫn 
phái theo đuối Äường hướng bất bạo động và loại bó hận thà” (“The 
prize reaffirms our conviction that with truth, couragøe and 
determination as our weapons, Tibet will be liberated. Our 
struggle must remain nonviolent and free of hatred”). 

§. Tiếp xúc với Đông và Tây: 

Từ năm 1967, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khởi hàng loạt 
chuyến viếng thăm, đến nay đã được 46 quốc gia. Vào mùa 
thu năm 199], ngài đến thăm vùng Baltic khi nhận được lời 
mời của Tổng thống Lithuania, ông Vytautas Landsbergis, 
và ngài đã trở thành vị khách ngoại quốc đầu tiên đọc diễn 
văn tại quốc hội của Lithuania. Ngài đã gặp đức Giáo Hoàng 
Paul đệ lục tại Vatican vào năm 1973 và đức Giáo Hoàng 


John Paul đệ nhị vào năm I980 tại Rome và các năm khác 
là 1980, 1982, 1986, I988 và 1990. 


Sau đây là bản liệt kê danh sách các quốc gia mà Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã viếng thăm: Argentina 1992, 1999; Úc Đại Lợi: 1982, 
1992, 1996; Áo quốc: 1975, 1983, 1986, 1989, 1991,1992, 
1993, 1995, 1998; Bi: 1975, 1990, 1991, 1994, 1999; Bulgaria 
1991; Buryat Autonomous 1991, 1995; Brazil, 1992, 1999; 
Canada I980, 1990, 1995; Chile 1992, 1999; Costa Rica 1989; 
Czechkoslvakia 1990; Đan Mạch: I973, 199I, 1996; Estonia 
1991; Phần Lan: 1988, 1996, 1998; Pháp: 1982, 1986, 1988, 
1989, 1990, 199T, 1992, 1993, 19944, 1996; Đức: 1973, 1982, 
19835, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,1992,1994, 
1995, 1996, 1998, 1999; Creece 1979; Hungary 1962, 1989, 


Phật giáo khắp thế giới 259 





1992, 1993. 1996; Indonesia I982; Israel 1994, 1999; Italy 
1982, 1986, 1986, 1989, 1991, 1994, 1996, 1999: Nhật Bản: 
1967, 1978, 1980, 1984/1994, 1995, 1998; Latvia 199]; 
Liechtenstein [99]; Lithunia 1991; Mã Lai: 1982; Mexico I989; 
Mông Cổ: 1979, 1982, 1991, 1994; Nepal 1981; Tân Tây Lan: 
1992, 1996; Na Uy: 1973, 1989, 1991, 1996; Cộng Hòa Nhân 
Dân Trung Hoa: 19544; Hòa Lan: 1993; Cộng Hòa Ấn Độ: 1956, 
1959 (cũng là nơi ngài trú ngụ hiện nay); Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan: 
1975, 1991; Singapore: 1982; Tây Ban Nha: 1982, 1994; Nam 
Phi: 1996; Thụy Điển: 1973, 1988, 1990, 1991, 1996; Thụy Sĩ 
1973, 1974, 1974, 1983, 1985, 1987, 1988, 1990, 1991,1994, 
1995, 1996, 1996; Thái Lan: I967, 1972, 1993; Hà Lan 19735, 
1986, 1990,1994; Tòa thánh Vatican: 1973, I96I, 1984, 1988, 
1990, 1991, 1996; Thổ Nhĩ Kỳ: 1983; Anh quốc: 1975, 1961, 
1984, 1988, I99I,1993, 1994, 199ó, 1999; Liên Xô cũ: 
1991,1994; Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ: I979, 1980, 1961, 1984, 
1987, 1990, 1991, 1992, 1995, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 


9. Những nhà lãnh đạo mà Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp xúc: 
Năm 1999: 


Ngày 16 tháng 6: ông Josckha Fischer, Bộ trưởng ngoại giao Đức 
Ngày L2 tháng 5: ông Robin Cook, Bộ trưởng ngoại giao Anh 
Ngày 15 tháng 5: ông Tony Blair, Thủ tướng Anh 

Ngày 4 tháng 5: ông Jean Luc Dehaene, Thủ tướng Bỉ 

Ngày 14 tháng 4: ông Edwardo Frel, Tổng thống cộng hòa Chile 
Ngày 7 tháng 4: ông Ferando Henrique Cardoso, Tổng thống 
Brazil 


Năm I998: 


Ngày 8 tháng 12: ông Jacques Chirac, Tổng Thống Pháp 

Ngày 8 tháng 12: ông Lionel Jospin, Thủ tướng Pháp 

Ngày 8 tháng 12: ông Koñ Annan, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc 
Ngày 10 tháng 12: ông William J. Clinton, Tổng thống Mỹ 
Ngày 10 tháng 12: ông Albert Gore, Phó Tổng thống Mỹ 





260 Thích Nguyên Tạng 





Ngày 10 tháng I2: bà Madeleine Albripht, Ngoại trưởng Mỹ 
Ngày 20 tháng I2: ông Claes Anderson, Bộ Trưởng Văn Hóa, 
Phần Lan 

Ngày l6 tháng I2: bà Elisabeth Guigou, Bộ Trưởng Tư Pháp, 
Pháp quốc 

Ngày 9 tháng I2: ông Wolfgang Schuessel, Bộ Trưởng Ngoại 
lao, Áo 


Năm I997: 


Ngày 235 tháng 4: bà Madeleine Albripht, Ngoại trưởng Mỹ 
Ngày 23 tháng 4: ông William J. Clinton, Tổng thống Mỹ 
Ngày 23 tháng 4: ông Albert Gore, Phó Tổng thống Mỹ 
Ngày 24 tháng 3: ông Lin Feng-cheng, Bộ Trưởng Nội Vu, 
Đài Loan 

Ngày 26 tháng 3: ông Lien Chan, Phó Tổng Thống Đài Loan 
Ngày 27 tháng 3: ông Lee Teng-hui, Tổng Thống Đài Loan 
Ngày 26 tháng 9: ông John Howard, Thủ tướng Úc 

Năm 1996: 

Ngày 23 tháng 10: ông Van Mierlo, Ngoại Trưởng Phần Lan 
Ngày 23 tháng I0: Tiến sĩ Klaus Hansch, Chủ tịch Nghị 
Viện Châu Âu 

Ngày 23 tháng 10: ông Jacques Santer, Chủ tịch Liên Minh 
Châu Âu 

Ngày 29 tháng IO: ông Jacues Toubon, Bộ Trưởng Tư 
Pháp, Pháp quốc 

Ngày 26 tháng 9: ông John Howard, Thủ tướng Úc 

Ngày 14 tháng 9: ông Alexander Downer, Ngọai trưởng Úc 
Ngày I1 tháng 9: ông Jim Bolger, Thủ tướng Tân Tây Lan 
Ngày II tháng 9: ông Don McKinnon, Phó Thủ tướng Tân 
Tây Lan 

Ngày 22 tháng 6: ông Nelson Mandela, Tổng thống Nam Phi 
Ngày I7 tháng 7: ông Malcom Rifkind, Ngoại trưởng Anh 
Ngày 28 tháng 5: ông Bjm Tore Godal, Ngoại trưởng Na Ủy 








Phật giáo khắp thế giới 261 





Ngày 27 tháng 5: ông Pekka Haavisto, Bộ Trưởng Môi 
Sinh, Phần Lan 

Ngày 235 tháng 5: bà Lena Hjelm-Walln, Ngoại Trưởng 
Thụy Điển 

Ngày 20 tháng 5: Giáo hoàng Pope John Paul II 

Ngày 15 tháng 5: ông Niels Petersen, Ngoại Trưởng Đan Mạch 
Ngày 30 tháng 4: Hoàng tử Albert, xứ Monaco 

Ngày 26 tháng 9: ông John Howard, Thủ tướng Úc 








Năm 1995: 


Ngày 13 tháng 9: ông William J. Clinton, Tổng Thống Mỹ 
Ngày 13 tháng 9: ông Albert Gore, Phó Tổng Thống Mỹ 
Ngày 4 tháng 5: Tiến sĩ Klaus Kinkel, Ngoại trưởng Đức 
Ngày 23 tháng 6: ông Flavio Cotti, Ngoại Trưởng Thụy Sĩ 


Năm 1994: 


Ngày 6 tháng 10: bà Gro Harlem Brundtland, Thủ Tướng Na Uy 
Ngày 3 tháng 7: bàVioleta Chamorro, Tổng Thống Nicaragua 
Ngày L7 tháng 6: ông Silvio Berlusconi, Thủ Tướng Italy 
Ngày 16 tháng 6: ông Oscar Luigi Scalfaro, Tổng Thống Italy 
Ngày 9 ttháng 6: ông Marin Gonzalez, Phó Chủ Tịch Liên 
Minh Châu Âu 

Ngày 7 tháng 6: ông Jean Luc Dehene, Thủ Tướng Bỉ 

Ngày 6 tháng 6: ông Pleter Kooilmans, Ngoại Trưởng Hà Lan 
Ngày 5 tháng 6: ông Wim Kok, Tổng Trưởng Tài chính Hà Lan 





262 Thích Nguyên Tạng 





Ngày 29 tháng 4: G5 Karl-Hans Laermann, Tổng Trưởng 
Giáo Dục Đức 

Ngày 28 tháng 4: ông William J. Clinton, Tổng Thống Mỹ 
Ngày 28 tháng 4: ông Albert Gore, Phó Tổng Thống Mỹ 
Ngày 2l tháng 3: ông Yossi Sarid, Bộ Trưởng Môi Sinh Israel 


Năm I9953: 


Ngày 16 tháng II: ông Francois Mitterrand, Tổng Thống Pháp 
Ngày 16 tháng II: ông Alain Juppe, Bộ Trưởng Ngoại giao Pháp 
Ngày 14 tháng I1: ông Philppe Douste Blazy, Bộ Trưởng Y Tế Pháp 
Ngày 30 tháng 1O: ông Alain Carignon, Tổng Trưởng Thông Tìn Pháp 
Ngày 26 tháng I0: ông Michel Bamier, Bộ Trưởng Môi Sinh Pháp 
Ngày 14 tháng 6: Tiến sĩ Thomas Klestil, Tổng Thống Áo 
Ngày 14 tháng 6: Tiến sĩ Alois Mock, Bộ Trưởng Ngoại giao Áo 
Ngày 14 tháng 6: Tiến sĩ Nikolaus Michalek, Bộ Trưởng Tư 
Pháp Áo 

Ngày 15 tháng 6: ông Franz Vranitzky, Thủ Tướng Áo 

Ngày 15 tháng 6: Tiến sĩ Erhard Buiek, Phó Thủ Tướng Áo 
Ngày 29 tháng 6: bà Barbara McDousgal, Bộ Trưởng Nội Vụ 
Canada 

Ngày 12 tháng 5: ông Douplas Hurd, Bộ Trưởng Ngoại giao Anh 
Ngày 27 tháng 4: ông William J. Clinton, Tổng Thống Mỹ 
Ngày 27 tháng 4: ông Albert Gore, Phó Tổng Thống Mỹ 
Ngày 26 tháng 4: ông Warren Christopher, Bộ Trưởng 
Ngoại giao Mỹ 


Năm I992: 


Ngày 6 tháng 4: ông Gareth Evan, Bộ Trưởng Ngoại giao Úc 
Ngày 8 tháng 4: ông Paul Keating, Thủ Tướng Úc 

Ngày 14 tháng 4: ông Don MecKinnon, Bộ Trưởng Ngoại 
giao Tân Tây Lan 

Ngày II tháng 4: ông Carlos Menem, Tổng Thống Argentina 
Ngày I7 tháng 5: ông Patiricio Avlwin, Tổng Thống Chile 
Ngày 16 tháng 7: Tiến sĩ Thomas Klestil, Tổng Thống Áo 
Ngày 26 tháng 7: ông Franz Vranitzky, Thủ Tướng Áo 








Phật giáo khắp thế giới 263 





Năm I99]: 


Ngày 22 tháng 3: bà Mary Rohinson, Tổng Thống Ái Nhĩ Lan 
Ngày 16 tháng 4: ông George Bush, Tổng Thống Mỹ 

Ngày 16 tháng 68: His Hiphness Hans Adam, Prince of 
Lichtenstein 

Ngày I9 tháng 8: ông Rene Felber, Bộ Trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ 
Ngày 16 tháng 6: ông Ronald Dumas, Bộ Trưởng N SOạI g]ao Pháp 
Ngày 2 tháng 9: ông Kurt Waldheim, Tổng Thống Áo 

Ngày 2 tháng 9: ông Alois Mock, Bộ Trưởng Ngoại giao Áo 
Ngày 3 tháng 9: ông Franz Vranitzky, Thủ Tướng Áo 

Ngày 29 tháng 9: ông Vvytautas Landsbergis, Tổng Thống 
Lithaunia 

Ngày 30 tháng 9: ông Gediminas Vagnorius, Thủ Tướng 
Lithaunia 

Ngày I tháng I0: ông Kazimieras Motieka, Phó Tổng 
Thống Lithaunia 

Ngày 2 tháng I0: ông Anatolijs Gorbunvos, Tổng Thống Lavtia 
Ngày 3 tháng 10: ông Andregs Krastins, Phó Tổng Thống Lavtia 
Ngày 4tháng 10: ông Bronius Kuzmickas, Phó Tổng Thống 
Estonia 

Ngày 5tháng I0: ông Zhelyn Zhelev, Tổng Thống Bulgaria 
Ngày 2 tháng 12: ông John Major, Thủ Tướng Anh 

Ngày 4 tháng I2: bà Margaretha af Ugslas, Tổng Thống 
Thụy Điển 

Ngày 5 tháng 12: ông Uffe Ellemann-Jensen, Bộ Trưởng 
Ngoại giao Đan Mạch 

Ngày 8 tháng 12: ông Torvald Stoltenberg, Bộ Trưởng 
Ngoại giao Na Ủy 


Năm I990: 


Ngày 2 tháng 2: ông Vaclav Havel, Tổng Thống Czechoslovakia 
Ngày 24 tháng 24: Hon Lizin, Bộ Trưởng thương Mại và 
Hợp Tác Pháp 

Ngày I tháng 6: Đức Giáo hoàng John Paul II 

Ngày 2 tháng 9: ông Gerry Weiner, Ngoại Trưởng Canada 





264 Thích Nguyên Tạng 





Ngày 10 tháng 9: ông H. van den Broek, Bộ Trưởng Ngoại 
giao Hà Lan 

Ngày 7 tháng I0: ông Richard von Weizsacher, Tổng 
Thống Đức 

Năm I989: 

Ngày 27 tháng 6: Tiến sĩ Oscar Arias, Tổng Thống Costa Rica 
Ngày 3 thanlg 7: ông Carlos Salinas de Gortari, Tổng 
Thống Mexico 

Ngày 6 tháng 12: ông Jureen Wohlrabe, Tổng Thống Tây Đức 
Ngày 9 tháng I2: ông Kjell Magne Bondevik, Bộ Trưởng 
Ngoại giao Na Ủy 

Ngày 10 tháng I2: Vua Olav, Na Uy 

Ngày II tháng 12: ông Jan P. Syse, Thủ Tướng Na Ủy 
Năm 1986: 

Ngày I3 tháng 5: Tiến sĩ Rudolf Kirchschlaeger, Tổng Thống Áo 
Ngày 27 tháng 5: ông Jacques Chirac, Thủ Tướng Pháp 
Năm I982: 


Ngày 27 tháng 7: ông Tunku Abdul Rahman, Bộ Trưởng 
Ngoại giao Mã Lai 

Ngày 26 tháng 7: ông A. Ratu Perwiranegasa, Tổng Trưởng 
Tôn giáo Mã Lai 

Ngày 2 tháng 8: Ông Adam Malik, Phó Tổng Thống Nam Dương 
Năm 1980: 

Ông Suzuki Zenko, Thủ Tướng Nhật Bản 


Năm I978: 





Bà J.R. Jayewardene, Phu nhân Tổng Thống Sri Lanka 
Năm 1973: 

Ngày I tháng 9: Đức Giáo Hoàng Paul V : 
Ngày I0 tháng I0Ô: ông Erskine Chidlers, Tổng Thống AI 
Nhĩ Lan 


Phật giáo khắp thế giới 265 





Ngày 10 tháng I0 ông Lien Cosgrade, Thủ Tướng Ái Nhĩ Lan 
Ngày I0 tháng 10: ông Frank Aiken, Bộ Trưởng Ngoại giao 
Ai Nhĩ Lan 

Năm 1967: 

Ngày 13 tháng II: ông Field Marshal T. Kittikachorn, Thủ 
Tướng Thái Lan 

Ngày 14 tháng I1: Vua Bhumibol Adulyadej, Thái Lan 
Năm 1956: 

Tất cả các vị Thủ Tướng, Tổng Thống, Phó Tổng Thống Ấn Độ 
Năm 1954: 

Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình 


10. Một tu sĩ Phật giáo bình thường 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói rằng: “lôi chỉ là một tu sĩ 
Phật giáo bình thường, không hơn, không kớn” (Ï am ]}ust a 
simple Buddhist monk - no more, no less). Sống trong một 
tịnh thất nhỏ ở Dharamsala, ngài thức dậy vào lúc 4 giờ 
sáng, ngồi thiền, rồi tiếp tục làm việc theo thời khóa biểu 
của văn phòng chính phủ, tiếp khách và diễn giảng giáo lý 
cho các khóa tu hoặc chứng minh các đại lễ. 


11. Tác phẩm của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 


Clive krow. 





Chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 


266 Thích Nguyên Tạng 





Mặc dù bận rộn với nhiều công tác của chính phủ và hoằng 
pháp, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng dành những thời 
gian nhất định để viết những tác phẩm Phật học, lịch sử, tự 
truyện... để phổ biến những tinh túy trong giáo lý của Phật 
Đà. Khởi viết cuốn “Đất nước và Con người của Tôi” (My 
Land and My People) vào năm 1964 sau khi ngài đến tị 
nạn tại Ấn Độ, tính đến nay đã có trên dưới 50 tác phẩm 
các loại, do chính ngài tự tay viết hoặc do đệ tử ghi chép 
những bài giảng của ngài hoặc họ viết về ngài. Đáng: chú ý 
trong số tác phẩm này là: “Khai mở con mắt trí tuệ” (The 
opening of the Wisdom eye, xb năm 1972; “Phật giáo của 
Tây Tạng” (The Buddhism of Tibet, xb năm 1975); “lzlai 
Lama: chính sách của lòng từ” (The Dalai Lama: A Policy of 
Kindness, xb năm 1990); “Tự đo rơi lưu đày” (Free in Exile, 
xb năm 1991); “Ý nghĩa của cuộc sống” (The meaning of Life, 
xb năm 1992) “Tia sáng trong bóng đôn” (Flash of Lightning 
in the Dark of Night, xb năm 1994); “Cuộc đối thoại nề trách 
nhiệm chung và giáo dục” (Dialogues on Universal 
Responsibility and Education, xb năm 1995); “Sức mạnh cửa 
lòng từ” (The power of compassion, xb năm 1995); “Cøn 
đường giải thoát” (The path of Enliphtenment, xb năm 
1995); “Bạo lực và Lòng từ bi/ sức mạnh của Phật giáo” 
(Violence and Compassion/ Power of Buddhism, xb năm 
1995); “Bán Chân Lý Mâu Nhiệm” (The Four Noble Truths, 
xb năm 1998); “Nghệ thuật hạnh phúc” (The art of 
Happiness, xb năm 1998), “Mật Tông Kalnchakra” 
(Kalachakra Tantra, xb 1999); là Ó nghĩ cuộc cuộc sống” (The 
Meaning of life, xb 1999); “Khoa học tâm linh, cuộc đối thoại 
của đông 0à tây” (Mind science, An East-West Dialogue, xb 
1999); “Ngủ, mơ và chết, một cuộc khám phá của tâm thức” 
(Sleeping, dreaming and dying, An Exploradion of 
Consciousness, xb 1999) “Thế giới của PG Tây Tạng, khái 
quát vê triết lý nà thực hành” (The World of Tibetan 
Buddhism, An Overview of Its Philosophy and Practice, xb 


Phật giáo khắp thế giới 267 





1999).v.v... (địa chỉ liên lạc để thỉnh sách của ngài là: Snow 
Lion, PO Box 6483. Thaca, NY 14651, USA. Tel: 001-607- 
273-8519. Fax: 001-607-273-8508. e-mail: Snow_ Lion. 
http;/@www.snowlionpub.com. Wisdom Publication, 361 
Newbury Street, Boston, Ma. 02115, USA. Tel: 001-617-5536- 
3356, Fax: 001-617-536-1697.  http;//www.snowlionpub.com; 
Dhama Publishing, 2910 San Pablo Ave, Berkeley, 
CA 94702, USA. Tel: 001-510-548-5407. Fax: 001-510-548- 
2250. Wisdom Books, 402 Hoe Street, London EI7 9AA, UK. 
TỔ: 0044-181-520-5588. Fax: 0044-161-520-0932. 
http:/www.demon.co.uk4wisdom. Địa chỉ liên lạc với tác giả: His 
Holiness the IDalai-Lamas Religous and Cultural Soclety. 
Gangchen Kyishong, Dharamsala I76215, District Kangra, 
Himachal Pradesh INDIA. 





Đức Đạt Lai Lạt Ma đang thuyết pháp tại sân nận động Sydnep, Úc châu 


12. Kết luận: 


Như sự mô tả của giáo sư Eric Sharpe thánh nhân là người 
suốt đời chú trọng đến việc mang lại an lạc cho con người và 
cuộc đời. Trong khi theo đuôi lý tưởng Ấy, họ thường phải 
hứng chịu những trở ngại, đau đớn hoặc nguy hiểm đến sinh 
mạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã hiện thân cho những 


268 Thích Nguyên Tạng 





gì đã được mô tả Ấy. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, sự 
xuất hiện của ngài như là một định mệnh, đã thừa kế tước vị 
Dalai Lama ở trong một giai đoạn bắp bênh nhất trong toàn 
bộ lịch sử cao quý này. Hiện nay, vẫn trong thân phận 
người tỊ nạn lưu vong, tuy nhiên, ngài rất lạc quan và hy 
vọng cho tương lai độc lập và tự do cho thế giới và xứ sở của 
ngài như lời ngài đã nhắc tới trong bức thông điệp 2000: 
“Thế kỷ 20 đây xung đột nà chiến tranh. Từng bước, chúng ta 
bảo đảm thế kỷ tới sẽ có đặc tính bất bạo động và đối thoại, là 
điểm kiện tiên quyết để cùng hiện hữu bên nhau trong hòa bình. 
Xã hội mào cũng có những khác biệt 0à xung đột. Tuy vập, chúng 
ta cân phát triển niềm tin tưởng rằng: đối thoại nà tình bạn là 
một đường lối chín chắn để tránh bạo động. Trước thiên kỷ mới, 
điểu mọi người cân thực hiện là tăng cường tỉnh thân trách nhiệm 
đối với quốc tỂ”. 


Tổng hợp theo các tài liệu: 

- Mary craig (1997) Kumdun, A biographp oƒ the Family 0ƒ the 
Datai Lama, Flarper Collins Publishers, London 

- RÑoger Hicks và Ngakpa Chogpam (1964) Great OĂcean, An 


Authories Biography 0ƒ the Buddhist Monk Tenzin Cyatfso Llis 
Holness The l4th Datlai Lama, Element Books, CGreat Britain. 


- lenzin Œyafso Dalai Lama (1996), Freedom in Evile, S100 
Lion Publications, New York. 


Phật giáo khắp thế giới 269 





3 HÒA THƯỢNG DHAMMANANDA 


Nhà truyên giáo nôi tiêng của Mã Lai 


Sau khi thiết lập ngôi Tam Bảo tại vườn Lộc Uyễn, cô 
thành Ba La Nại, Đức Thế Tôn đã gởi 60 vị Tỳ kheo A La 
Hán đến các tỉnh thành Ấn Độ để giáo hóa chúng sinh, 
mang ánh sáng của chánh pháp để làm an lạc cuộc đời. 
Trước đó, Đức Phật đã khuyên nhủ các đệ tử nên cống hiến 
cuộc đời của mình cho mục đích giáo hóa độ sanh: “Hãy ra 
đi này các Tỳ kheo, vì sự an lạc và hạnh phúc cho số đông, UÌ sự 
tốt đẹp cho đời, vì am lạc 0à hạnh phúc cho chư thiên và loài 
người. Không nên đi hai người cùng một chỗ...” (“Go forth, O© 
monks, for the benefit and happiness of the many, for the 
øood of the world, for the welfare and happiness of øgods 
and menl Let not the two of you go the same way... ”). 


Hơn hai ngàn năm sau, bức thông điệp cao quý ấy vẫn được 
duy trì và thực hiện tốt đẹp bởi các đệ tử của ngài. Trong 
các nhà truyền giáo Tích Lan trong thế kỷ 20 này như Pháp 
sư Anagarika Dharmapala, Narada Maha Thera, Sayadaw 
 Thitila và Piyadassi Maha....Đặc biệt tại Mã Lai, các nhà 
truyền giáo tiên phong có HT A. Pemaratana tổ khai sơn 
chùa Mahindarama tỉnh Penang, HT tiến sĩ Sumanøgala, 
HT K. Gunaratana Nayaka Thera, HI Kim Beng, HT 
Chuk Mor và HT Dhammananda. Cả ba vị đầu đều đã viên 
tịch, nay chỉ còn lại HT. Dhammananda, 61 tuổi, một 
người vẫn hoạt động tích cực đề chấn hưng PG tại Mã Lai và 
cũng được xem là người có công tạo dựng nên tảng cho PG 
Nam Tông tại Mã Lai. 


270 Thích Nguyên Tạng 





Thuở thiếu thời: 


HT Dhammananda, thế danh Martin (vì sanh ra trong thời 
gian đô hộ của Thực dân Anh quốc, nên phải dùng tên tiếng 
Anh), sinh ngày I8 tháng 3 năm I919 trong một gia đình 
trung lưu, cha là cụ ông K. A. Garmage tại làng Kirinde, 
tỉnh Matara, miền Nam nước Tích Lan (Ceylon), ngài là 
người con trưởng trong một gia đình có 6 anh chị em. 


Ngài bắt đầu học tiểu học năm Z7 tuổi tại trường làng 
Kirinde. Không giống như những làng khác ở Tích Lan, 
Kirinde chưa hề bị tác động bởi chiến dịch truyền đạo của 
Ky Tô giáo. Vì vậy PG vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
sinh hoạt của người dân và ngôi chùa của địa phương. Bên 
cạnh người mẹ mộ đạo, ngài được người cậu ruột là một tăng 
sĩ trụ trì ngôi chùa của địa phương này giúp đỡ và hướng 
dẫn ngài học Phật chăng bao lâu ý tưởng xuất gia học đạo 
phát khởi trong tâm hồn của ngài. 


Năm I2 tuổi, ngài xuất gia làm chú tiểu (samanera) với HT 
Dhammaratana Maha Thera ở chùa Kirinda với pháp danh 
là Dhammananda, (Pháp Llỷj, nghĩa là “người chứng nghiệm 
hạnh phúc qua giáo Pháp” (one who experiences happiness 
throueh the Dhamma). Tiếp đó ngài được gởi vào trường để 
học Phật Pháp trong vòng IÔ năm trước khi đăng đàn thọ 
Tỳ kheo giới (Bhikkhu) vào năm ngài 22 tuổi (1940). HT 
đàn đầu trong giới đàn này là Trưởng Lão K. Ratanapala 
Maha Thera tại chùa Kotawlla. 


Tu học tại Tích Lan: 


Tiếp đó ngài đã ghi danh vào học trường I)hammarama 
Pirivena và rồi Học viện Phật giáo Vidyawardhana tại thủ 
đô Colombo, niên khóa 1935-1938. Giáo sư chính thức của 
ngài là HT. Kotawila Deepananda Nayaka Thera. Năm 
19538, ngài tốt nghiệp tại trường này và tiếp tục học tại 
trường Vidyalankara Pirivena, ở Peliyagoda, là một đại học 


Phật giáo khắp thế giới 271 





Phật giáo rất nồi tiếng ở Tích Lan vào thời bấy giờ. Trong 
bảy năm lưu học tại đây, ngài đã học Pàli, Sanskrit, Triết 
học, Tam Tạng Kinh Điển và nhiều môn học xã hội khác để 
trang bị cho chương trình giáo dục phô cập và hoằng dương 
Phật Pháp của ngài về sau. Ở tuổi 26, ngài đã hoàn tất 
chương trình học tại nơi đây. 


Bảy năm được đào tạo trong môi trường Phật học và lối sống 
nghiêm khắc của tu viện tại đây đã mang lại những hữu ích 
về sau trong sứ mạng truyền giáo của ngài. Vị pháp sư tỉnh 
thần của ngài tại đại học này là Trưởng lão Lunupokune Sri 
Dhammananda Nayaka 'Thera, một bậc học giả uyên bác 
của Phật giáo Tích Lan. 


Tu học tại Ấn Độ: 


Tiếp đó, vào năm 1945, HT. Dhammananda được đại học 
Hindu, Ấn Độ cấp học bổng và ngài đã lên đường du học. 
Bạn cùng khóa với ngài lúc ây hiện nay còn HT P. 
Pannananda Nayaka Maha Thera, (đang ở Tích Lan); HT 
Tiến sĩ. H. Saddhatissa Maha Thera (ở Luân đôn); HT Tiến 
sĩ U. Dhammaratana (chủ tịch Hội Đại Bồ Đề, Ấn) và HT 
Tiến sĩ Amritananda Thera (Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già 
Nepal). Sau bốn năm học tại đây, HT. Dhammananda đã 
tốt nghiệp với bằng cấp Cao học về Triết học Ấn Độ vào 
năm 1949. Một trong số những giáo sư nổi tiếng của ngài tại 
đại học này là cô Tiến sĩ S. Radhakrishnan, cũng là vị tông 
thống đầu tiên của Cộng Hòa Ấn Độ. 

Hoằng pháp tại quê nhà: 

Sau khi tốt nghiệp, ngài trở vẻ Tích Lan và mở một trường 
Phật giáo Sudharma tại Kotawila để giúp cho dân chúng 
học Phật. Ngài cũng cho phát hành một tờ báo tiếng Tích 
Lan để phổ biến giáo lý. Những lớp giáo lý, những bài 
thuyết pháp và nhiều hoạt động giáo dục khác của ngài đều 
truyền cảm hứng đẹp đẽ cho dân làng quy hướng về chánh 


272 Thích Nguyên Tạng 





pháp. Trong số những vị phụ giúp ngài lúc đó có ĐĐ 
K.Pemaloka và ĐĐ K. Hemasiri, những người về sau vẫn 
theo ngài đến Mã Lai để tiếp tục công tác truyền giáo tại 
Brickfields. 


Sứ mạng truyền giáo tại Mã Lai: 


Năm 1952, HT K. Sri Pannasara Nayaka Thera, viện 
trưởng tu viện Vidyalanakara Pirivena, đã nhận một lá thư 
từ Hội PG Sasana Abhiwurdhi Wardhana, Mã Lai. Hội này 
có một ngôi chùa ở Brickfields, được xem là một hội PG lâu 
đời nhất trong cộng đồng Tích Lan tại Mã Lai. Hội muốn 
thỉnh cầu một vị tăng Mã Lai để hướng dẫn đời sống tâm 
linh cho cộng đồng Tích Lan tại xứ sở này. 





TIT Dhanmananda với chư Tăng Mã Lai 


Trong số 400 tăng sĩ ở tu viện Vidyalankara Pirivena, Tỳ 
kheo Dhammananda đã được tuyển chọn để gởi đi hoăng 
pháp tại Mã Lai. Ngài đã sẵn lòng tiếp nhận lời thỉnh cầu 
này dù ngài rất muốn ở lại quê nhà để hoằng pháp. Tuy 
nhiên, ngài ý thức được răng tại quê nhà còn nhiều vị tăng 
khác có thể làm công tác hoằng pháp, trong khi ấy tại Mã 
Lai, nhu cầu chấn hưng Phật Pháp là việc khẩn thiết, vì vào 
thời điểm ấy tình hình PG tại Mã Lai, dù có nhiều chùa 


Phật giáo khắp thế giới 273 





người Trung Hoa, nhưng phần lớn không có giảng dạy giáo 
lý và tổ chức tu học mà chỉ nặng phần lễ nghi và cúng kiến. 
Do đó HT. Dhammananda quyết định lên đường trong một 
thời gian ngắn. Ngài đã xuống tàu thủy vào sáng ngày 2 
tháng giêng năm 1952. Ba ngày sau ngài đã đến được cảng 
Penang, miền Bắc của Mã Lai. 


Sự nghiệp hoằng pháp tại Mã Lai: 


Khi đến Penang, ngài lưu trú tại chùa Mahindarama trước 
khi đón máy bay đến chùa Brickfields ở Kuala Lumpur. 
Tháng 3 năm 1952, ngài nhận được một lá thư của Tổng 
Toàn quyền Anh tại Mã Lai, ông Gerald Templer, yêu cầu 
được gặp ngài để tìm hiểu xem Phật pháp có mối liên hệ nào 
với ý thức hệ cộng sản (Communist ideology) chăng. Vì lúc 
bấy giờ có nhiều nguồn tin cho rằng sẽ có những cuộc nổi 
dậy chống chính quyền từ các cộng đồng PG người Hoa. 
Những ý tưởng sai lầm về PG của ông Toàn quyền Gerald 
đã được HT. Dhammananda đả thông và hướng dẫn ông ta 
trở về nghiên cứu đạo Phật. Ngài nói với ông ta rằng “Đạo 
Phật là một tôn giáo từ bi và không bạo động 0ì Đức Phật hướng 
dân con người sống trong hòa hợp và hòa bình với chính mình nà 
người khác” (Buddhism ¡1s a non-violent and compassionate 
religion taupht by the Buddha to show Man to live in peace 
and harmony with oneself and others). HT Dhammananda 
nhắn mạnh thêm rằng Đạo Phật dạy cho con người tu tập 
tâm linh và sống có đạo đức, trong khi cộng sản là một 
phong trào chính trị. Đoán chắc HT. Dhammananda không 
phải là “đơn vị thứ năm” của cộng sản, toàn quyền Gerald 
đã mời HT giúp đỡ chính quyền về mặt tâm lý để trấn an 
quần chúng, nhất là cộng đồng đi dân người Hoa tại Mã Lai, 
vì chính quyền hồ nghi rằng cộng đồng này có khuynh 
hướng theo chủ nghĩa cộng sản. 


274 Thích Nguyên Tạng 








HT Dhannananda & Đức Đạt Lai Lạt Ma 


HT Dhammananda đã nắm lấy cơ hội ấy để mở rộng chương 
trình hoằng pháp của ngài trên khắp Mã Lai. Ngài đã giúp 
cho Hội PG Sasana Abhiwurdhi Wardhana và Trung Tâm 
PG Selangor cũng như Hội Liên Hữu PG Thế giới tại Mã 
Lai đây mạnh công tác truyền giáo. Kết quả cho thấy cộng 
đồng người Hoa đã quy hướng về với đạo Phật rất nhiều. 


Trong hai thập niên 1950 và 1960, PG Mã Lai rất nghèo 
nàn ở trong hầu hết các cộng đồng. PG trong thời kỳ này 
chỉ là một vỏ bọc đầy những sinh hoạt mê tín dị đoan, tràn 
lan trên khắp Mã Lai. Phần lớn người Hoa trí thức đều chán 
ngán và bỏ theo đạo Ky Tô, vì họ nhìn thấy Ky Tô giáo có 
nhiều sinh hoạt tôn giáo tích cực, rõ ràng, hợp lý hơn do các 
nhà truyền giáo nước ngoài mang vào. 


HT. Dhammananda có gắng loại bỏ những quan điểm sai 
lầm về PG trong tâm trí của quần chúng ở Mã Lai. Ngài đã 
phát động một phong trào diễn thuyết PG rằm rộ trên toàn 
Mã Lai, phụ tá của ngài bây giờ có các vị Tỳ kheo như K. 
Gunaratana, Chuk Mor and Tỳ kheo Tiến sĩ người Mỹ 
Sumangalo đã làm cho phong trào ngày càng thêm thu hút 
và nhiều kết quả khả quan. 


Phật giáo khắp thế giới 275 





Sự phát triển của tổ chức hoằng pháp: 


NămLI961, HT. Dhammananda đã thảo luận với các nhà 
lãnh đạo cư sĩ PG Mã Lai để thành lập một tổ chức truyền 
bá lời Phật dạy để đáp ứng lại nhu cầu bức thiết của Mã Lai. 
Năm 1962, Hội Truyền Bá Chánh Pháp (Buddhist 
Missionary Society/BMS) đã được thành lập tại chùa PG 
Brickfields với các mục tiêu: Học hỏi, quảng bá PG và văn 
hóa PG; khuyến khích và cổ võ mọi người học hỏi và hành 
trì Phật pháp; in ấn và phát hành kinh sách PG; cung cấp 
những pháp môn phù hợp để mọi người thực hành; an ủi, 
hướng dẫn, giúp đỡ cho mọi Phật tử trong các trường hợp 
đau bệnh hay chết chóc v.v... 


HT. Dhammananda nghĩ rằng một trong những phương cách để 
truyền bá PG là viết sách về nhiều lĩnh vực khác nhau đê người 
tín đồ có thể nương, theo đó mà hành trì trong ‹ đời sống hăng 
ngày. Vì thế ngài bắt đầu viết những bài báo, rồi những cuôn 
sách nhỏ bỏ túi, nội dung của sách phản ảnh những thắc mắc của 
người Mã Lai. Một trong những tập sách đầu tiên là hướng dẫn 
cách trì tụng kinh tiếng Pali của Đạo Phật sao cho tương hợp với 
thời đại khoa học và tâm lý học. Từ đó ngài tiếp tục viết nhiều 
tác phẩm khác để cung ứng cho nhu cầu học Phật của tín đồ tại 
Mã Lai. Tính đến nay ngài đã viết trên dưới 50 tác phẩm, trong 
số này có nhiều tác phẩm đặc sắc như “Người Phật Tứ phải tin 
gì?” (What Buddhists beliewe); “Làm thế nào để sống khỏi sợ hãi và lo 
lâu” (How to liue without ƒear and worrp); “Bạn có tin tái sinh không?” 
(Do you believe in" Rebirth); “Hlạnh Phúc lứa đôi” (A happy mariedl 
lit); “Thiền Định, con đường duy nhất” (Meditation, the Onlp wap); 
“Kho báu của Chánh Pháp” (Treasures oƒ the IDDluamai )..P.p... các tác 
phẩm đã nhanh chóng thu hút mọi giới Phật tử Mã Lai và đến 
nay những tác phẩm này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên 
thế giới như Án Độ, Nam Dương, Triều Tiên, Mỹ Nam Phị, 
Bangladesh, Hà Lan, Việt Nam v.v... 


276 Thích Nguyên Tạng 





Đây là lần đầu tiên nền giáo dục PG bằng tiếng Anh được 
phổ biến trong giới Phật tử ở Mã Lai, trước đó chỉ có những 
kinh sách được viết chữ Tàu. Sự tác động mạnh này nhanh 
chóng ảnh hưởng đến giới thanh thiếu niên Mã Lai. Kết 
quả, HT. Dhammananda đã nhận hàng núi thư từ mọi giới, 
đặc biệt là học sinh và sinh viên để tìm hiểu về Phật học. 


Mặc dù không phải là một nhà hùng biện, nhưng HT. 
Dhammananda đã làm say đắm giới trẻ với những bài giảng 
mang tính khoa học, trong sáng và rõ ràng của ngài. Điều này 
đã giúp cho nhiều hội đoàn thanh niên Phật tử ra đời trong 
thập niên sáu mươi. Rất nhiều giới trẻ hoặc đã nghe giảng hoặc 
đã đọc sách của ngài mà quy hướng về với chánh pháp. 


Ngoài những ảnh hưởng bên ngoài xã hội, HT. 
Dhammananda cũng có công đưa PG vào trong học đường 
Mã Lai. HT. Dhammananda đã kết hợp với TT tiến sĩ 
Sumanøalo, một tăng sĩ người Mỹ, thành lập một Học viện 
PG để làm việc với Đại học Malaya, Đại học Sains Malaysia, 
Đại học Pertanian, Cao đăng Kỹ thuật Malaysia, Viện Ngôn 
ngữ Mã Lai, Đại Học Sư Phạm Mã Lai, Cao đăng Tunku 
Abdul Rahman, Cao đăng Quân sự Hoàng gia (Royal 
MIlitary college) và gần đây nhất là Đại học Utara Malaysia 
ở Kedah. Tắt cả những sinh viên của các trường trên đều có 
học những giờ căn bản về giáo lý Phật giáo do HT. 
Dhammananda và nhiều Pháp sư khác giảng dạy. 


Đề khuyến khích và cổ động tầng lớp trẻ học và làm việc 
Phật, tổ chức của ngài đã thu nhận giới trẻ vào làm việc cho 
các cơ sở hoăng pháp, học viện, in ấn và phát hành kinh... 
đã có rất nhiều cư sĩ tham gia và đã trở thành những người 
lãnh đạo các hội đoàn cư sĩ Phật tử, nổi bật trong số hiện 
nay có các đạo hữu như Mess Tan Gin Soon, Leong Kok 
Hing, Ang Choo Hong, Charlie Chia và Victor Wee, tât cả 
đều được ảnh hưởng đến đạo đức và tác phong làm việc của 
HT. Dhammananda. 


Phật giáo khắp thế giới 277 





Sự thừa nhận và tán dương về công hạnh hoằng pháp: 

Đề thừa nhận và tuyên dương các công đức hoằng pháp của 
HT. Dhammananda tại Mã Lai, Tăng thống PG Thái Lan, 
Đại lão HI Amunugama Rajaguru Sri Vipassi Maha 
Nayaka Thera ở chùa Răng Phật (Buddha Tooth Relic), đã 
phong ban cho ngài danh hiệu “Đại đạo sư” (Chief Sangha 
Nayaka Thera) của PG Mã Lai vào năm 1965. 


Ngài cũng được cung thỉnh vào Ban chứng minh cho đại hội 
lần thứ 9 của Hội Liên Hữu PG Thế giới (World Buddhist 
Followship) nhóm tại Kuala Lumpur từ ngày 13 đến 20 
tháng 4 năm I969. Trong kỳ đại hội, ngài cũng được tuyên 
dương là một danh tăng của PG Mã Lai. 


Vào năm 1970, HT. Dhammananda khởi xướng và làm có 
vấn tỉnh thần cho Hội Thanh Niên Phật Tử Mã Lai (The 
Young Buddhist Association of Malaysia (YÏBAM) đây là 
một tổ chức đại diện cho tất cả các hội đoàn Phật tử trẻ tuổi 
tại Mã Lai, hiện nay vẫn còn hoạt động rất mạnh. 


Từ năm 1970 đến 1975, HT. Dhammananda khởi đầu những 
chuyến đi hoằng pháp thế giới. Trước hết ngài đến Anh quốc 
giảng tại Lancaster UDniversity, Hull University, Manchester 
Dniversity và Oxford University. Sau đó ngài đến Hoa Kỳ và 
được thỉnh giảng tại Dhamma Realm University và Trường 
Dniversity of Oriental Studies, trong dịp này Trường đại học 
Pháp giới (Dhamma Realm University) đã phong tặng bằng Tiến 
sĩ danh dự (Honorary Doctor of Philosophy degree) để ghi nhận 
và tán thán công hạnh hoằng pháp và những công trình sáng tác 
của ngài. Bằng cấp này cũng được các đại học khác phong tặng cho 
ngài; đại học Đông Phương (University of Oriental Studies) năm 
1975, đại học Nalanda ở Pháp vào năm 1976 và đại học Benares 
Hindu, Ấn Độ năm 1980, và đại học ở Sri Lanka vào năm 1991, 
ban tặng cấp bằng tiến sĩ văn chương (D. Litt.) để thừa nhận 
những tác phẩm Phật học giá trị của ngài đã mang lại nhiều lợi ích 
thiết thực nền giáo dục tôn giáo tại Tích Lan. 


278 Thích Nguyên Tạng 





Thiết lập chương trình đào tạo tăng tài ở Mã Lai: 


Vào tháng I2 năm 1976, HT. Dhammananda đã khởi 
xướng và làm giám đốc chương trình đào tạo tăng tài cho 
PG Mã Lai, chương trình đã được khắp nơi ở Mã Lai áp 
dụng và thành công đáng kẻ, ngay cả ở Singapore cũng làm 
theo mô hình này. Đến nay chương trình vẫn được duy trì 
và số thanh niên Mã Lai phát tâm xuất gia ngắn hạn ngày 
càng đông. 





TIT Dharmananda đang giảng Pháp cho Tăng sinh Mã lai 


Vào ngày 25 tháng 3 năm 1977, HT. Dhammananda đã 
thành lập Viện Phật Học Paramadhamma ở Tích Lan để 
tăng sĩ khắp nơi trên thế giới về tu học. Chương trình đào 
tạo từ ba đến năm năm, hoặc những khóa ngắn hạn cho 
những tăng sĩ hoặc cư sĩ lớn tuổi để đưa đi hoằng pháp ngay 
sau khóa học. 


Phật giáo khắp thế giới 279 








—~“e 


ReSGve sxãi 
ˆ- SA VN 


THIT Dharmananda cùng với chư Tăng và Phật tử Mã Lai 


Những đóng góp cho xã hội: 


Ngoài những hoạt động Phật sự, HT. Dhammananda còn 
có nhiều đóng góp để phát triển cộng đồng. Năm 1960, ngài 
là một trong những vị lãnh đạo PG Mã Lai đứng lên đòi hỏi 
chính phủ Mã Lai tuyên bố ngày lễ Phật Đản là ngày nghỉ 
của toàn dân, lời yêu cầu đã được chấp thuận và vẫn duy trì 
cho đến ngày nay. Giữa những năm 1960, ngài hoạt động 
tích cực với Tổ chức liên tôn giáo Mã Lai (Malaysian Inter- 
Religious Organisation MIRO) để kêu gọi các tôn giáo có 
mặt ở Mã Lai nên sinh hoạt trong sự hài hòa và tương kính 
lẫn nhau. 


Năm 1984, ngài là một trong những thành viên sáng lập của 
Hội đồng Tư Vấn Tôn giáo (Religious Consultative 
Council), bao gồm PG, Hỏi giáo, Ky Tô giáo để giúp cho 
chính quyền có những chính sách đúng đắn đối với các tôn 
giáo. Do những hoạt động tích cực đóng góp cho xã hội này 
mà ngày 7 tháng 6 năm 1991, Hoàng đế của Mã Lai đã 
phong tặng cho ngài tước vị cao quý “Johan Setia 
Mahkota”. 


280 Thích Nguyên Tạng 





Sự nghiệp trước tác: 

Ngoài những thời thuyết giảng giáo lý sâu sắc, rõ ràng và dễ 
hiểu, HT Dhammananda còn cống hiến cho hàng vạn độc 
giả trên khắp thế giới qua những tác phẩm Phật học của 
ngài. Từ những tập sách nhỏ bỏ túi cho đến những tập sách 
dày mấy trăm trang với nội dung phổ cập. cho mọi tầng lớp, 
từ học giả uyên bác cho đến học sinh tiểu học đều có thể 
đọc và tiếp nhận lời dạy của ngài. Qua ngòi bút của ngài, 

giáo lý thâm diệu của đạo Phật trở nên dễ hiều, gần gũi và 
giải quyết thỏa đáng từng vần đề của đời sống hiện tại. ác 
phẩm của ngài đã được chuyên ngữ ra nhiều thứ tiếng trên 
thế giới, không những nó được Phật tử tìm đọc mà những 
người không Phật tử cũng say mê không kém. Sau đây là 
một sô tác phâm của ngài: 

e©- Tại sao phải lo âu (Why worry?) 

e Hạnh phúc lứa đôi (A Happy Married life). 

e©_ Tại sao phải có đạo Phật (Why Buddhism?) 

e©- Tại sao phải có tôn giáo? (Why Religion?) 

e© Người Phật tử tin gì (What Buddhists believe). 

e_ Nhân loại hướng về đâu (Whither Mankind). 

e©_ Tôn giáo này là gì (What is this Religion) 

e Kho báu của chánh pháp (Treasure of the Dhamma) 

e Phật giáo như một tôn giáo (Buddhism as a Religion) 

e© Kinh Nhật Tụng của Phật tử (Daily Buddhist Devotions) 

e©- Bạn có tin tái sinh không? (Do vou believe in Rebirth?) 

e Thiền định, con đường duy nhất (Meditation, the only way) 

e Cẩm nang của Phật tử (Handbook of Buddhists) 


e_ Tôn giáo trong thời đại khoa học (Religion in a Scientific Age) 


Phật giáo khắp thế giới 281 





e._ Những viên ngọc của trí tuệ PG (Gems of Buddhist Wisdom) 
e Tại sao phải có bao dung về tôn giáo (Why Religion tolerance?) 


e© Địa vị của nữ giới trong Phật giáo (Status of Women in 
Buddhism) 


e_ Đời người và những vấn nạn (Human life and Problems) 

e Phật giáo và những nhà tư tưởng tự do (Buddhism and 
the Free Thinkers) 

e Những nhân vật vĩ đại trong Phật giáo (Great 
pe€rsonalities on Buddhism) 

e Làm sao sống mà không sợ hãi và lo âu (How to live 
without fear and worry) 

e Phật giáo dưới con mắt của các nhà trí thức (Buddhism 
in the Eyes of Intellectuals) 

e Nguyên tắc đạo đức của PG đối với phẩm cách của con 
người (Buddhist Principles for Human Dignity). 


e Kinh Pháp Cú với tranh minh họa và truyện tích (The 
Dhammapada with illustrations and stories) 


Z 





Bìa tập sách "Những gì người Phật tử tin" 
xuất bản lần đâu tiên năm 1964, một trong những tác phẩm 
phổ biến của HT. Dhammananda 


282 Thích Nguyên Tạng 





Tắt cả những tác phẩm trên đều được in và phát không cho 
người đọc, xin quý độc giả liên hệ đến địa chỉ sau đây để 
nhận sách miễn phí: The Corporate Body of the Buddha 
Educational Foundation IIth Floor, 55, Hang Chow S.Rd. 
Sec I, Taipei, Taiwan R.O.C. 'Fel: (02) 3951198. 

Fax: (02) 3913415 


Kết luận: 


Không còn nghi ngờ øì nữa, HT Dhammananda đã có 
những đóng góp to lớn trong phong trào phục hưng lại PG 
Mã Lai trong bốn thập niên qua. Nhiều tăng sĩ Theravada 
gốc Mã Lai đã xuất gia tu học và trở thành những vị tăng tài 
giỏi cho PG Mã Lai như ĐĐ Mahinda, ĐĐ K. L. 
Dhammajothi và ĐĐ Sujivo, đều do công đào tạo của ngài. 


Bên cạnh đó ngài còn mời gọi những nhà truyền giáo khác 
như các vị H Pandit P Pemaratana Nayaka Thera, HT 
tiến sĩ H Gunaratana Thera, HT Wimalajothi Thera, HT 
Dhammaratana Thera, và nhiều tăng sĩ khác đến Mã Lai đề 
giúp ngài trong công tác truyền giáo. Ngài cũng đã hợp tác 
và gần gũi với những nhà truyền giáo Đại thừa khác như cô 
Đại lão HT Tuyên Hóa, đến từ Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ 
quốc; HT. Tinh Vân, đến từ Phật Quang Sơn, Đài Loan; 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đến từ Ấn Độ... để đem lại lợi 
ích cho quần chúng Mã Lai. 


Ngài được xem là một tăng sĩ Nam Tông phóng khoáng, cởi 
mở và hợp tác với những tông phái khác của PG. Khi tham 
dự diễn đàn “Hai bậc Thầy một lời dạy” (Iwo Masters One 
Message) tổ chức ở Penang, với sự tham dự của các nhà 
lãnh đạo PG đến từ nhiều tông phái. Ngài đã tuyên bồ răng: 
do như cầu của con người mà PG có Tiểu Thừa và Đại Thừa. 
Đức Phật chỉ nói Pháp, chứ không dạy giáo lý cho Tiểu 
Thừa và Đại Thừa hoặc Kim Cương Thừa. 


Phật giáo khắp thế giới 283 





Dù sinh ra và lớn lên ở Tích Lan, nhưng ngài đã cống hiến 
trọn đời mình cho sự nghiệp giáo hóa tại Mã Lai trong tỉnh 
thần vị tha và vô phân biệt đối với Phật tử thuộc nhiều sắc 
tộc, màu da và truyền thống khác nhau tại xứ sở này. Đó là 
lý do tại sao ngài nhận được nhiều sự ủng hộ, tán ngưỡng và 
kính phục của quần chúng Phật tử và nhiều cộng đồng khác 
ở Mã Lai và trên thế giới. Rõ ràng là ngài có đầy đủ bảy 
phẩm hạnh của một bậc đại nhân (Seven Noble Qualities of 
a Great Man) mà Đức Phật đã nói trong Kinh Sakha Sutta 
(A.N. 4:31) rằng: “Ngài là người đáng yêu, đáng kính trọng, học 
thức, là một có vấn, một người chịu khó lắng nghe, sâu sắc trong 
đàm luận và không bao giờ chủ trương một cách vô căn cứ” (He is 
lovable, respectable, cultured, a counsellor, a patient 
listener, profound ¡in discourse and never exhorting 
øroundlessly). 





Giác Linh Đài HT I)hamunanamida tại Mã Lai 


284 Thích Nguyên Tạng 





Mặc dù đã trên tám mươi tuổi, nhưng HF. Dhammananda 
vẫn không mệt mỏi trong sứ mệnh giáo hóa ở Mã Lai, và đã 
có rất nhiều người đã đạt được an lạc và hạnh phúc qua 
công lao hoằng pháp của ngài. Cách tốt nhất để mọi người 
đền đáp công ơn ây là nghiêm trì Phật hạnh và chia xẻ 
những lợi ích ây cho người khác. 


HT. Dhammananda đã hành đạo không biết mệt mỏi cho 
đến khi viên tịch. Ngài đã thuận thế vô thường an tường xả 
báo thân lúc 12.42 chiều ngày 31-08-2006. Thọ thế 87 
tuổi, Hạ lạp 66 năm. Tang lễ của Có Đại Lão Hòa Thượng 
được tổ chức trọng thể tại Chùa Phật Giáo Maha ở thủ đô 
Kuala Lumpur, sau đó Kim Quan của Ngài được đưa đi trà 
tỳ vào ngày 3-9-2006. Thành kính nguyện cầu Giác Linh 
Cố Đại Lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc và sớm tái 
sanh trở lại thế giới Ta Bà đề tiếp tục công cuộc cứu khổ độ 
sinh. 





Lễ tưởng niệm Giác Linh HT Dhammananda tại Mã Lai 


Phật giáo khắp thế giới 285 








Bảo Tháp Trà Tỳ (hỏa tang) nhục thân của Dhanunananda 


(Theo tài liệu: A Bridƒ Introduection on Hlis Liƒt and Contributions 
to Malapsian Buddhism by Bennp Liow VVoon Khin, 9-2000, và 
nhiều tài liệu khác. ) 


286 Thích Nguyên Tạng 





ẤL| HÒA THƯỢNG GHOSANANDA 


Với những hoạt động vì hòa bình 


j 





KHIT Maha CGhosananda 


Bát cứ ai có dịp gặp và tiếp xúc với HT Tăng Thống 
Campuchia Maha Ghosananda thì có thể tìm thấy được an 
lạc nơi nụ cười hiền hậu và từ ái toát ra từ ánh mắt của ngài. 
“Tôi đã tha thứ cho họ”, ngài nói về những du kích quân 
Khmer Đỏ, những kẻ đã từng giết hại cả gia đình ngài, đem 
đến những khổ đau khôn tả cho nhân dân Campuchia và 
ngài đã đọc lại lời Phật dạy: “Hận thù không bao giờ đập tắt 
được hận thù, chỉ có tình thương mới có thể loại bỏ được hận thù. 
Đó là định luật từ ngàn xưa”. 

Và đó cũng là luật tắc mà HT Ghosananda đã dùng để 
thương thuyết với các nhà lãnh tụ Khmer Đỏ và binh lính 
của họ. “CJng ta phải có lòng từ bí và trí tuệ”, ngài nói “chúng 
ta chỉ lêi án hành động của họ chứ chúng ta không ghét họ. Với 


Phật giáo khắp thế giới 287 





tình thương, chúng ta sẽ thiết lập được nên hòa bình, ngoài tình 
thương và sự tha thứ ra, không có con đường nào khác để chọn”. 


Trong lúc tiếp chuyện với chúng tôi (phóng viên tờ 
Bangkok Post), ngài kể chuyện về Angulimala, một người đã 
từng sát hại hàng ngàn người, rồi chặt ngón tay của nạn 
nhân xâu thành vòng hoa. Sau đó ông được Đức Phật cảm 
hóa và trở thành một tu sĩ. Tuy nhiên, mọi người đều biết 
được quá khứ tội lỗi của ông nên đã ném đá trả thù khi ông 
đi khất thực vào mỗi buổi sáng. Cuối cùng ông đã chết 
nhưng ông đã đắc quả A-La-Hán. 


“Angulimala có thể làm được điểu đó, vì vậy du kích quân Khmer 
Đỏ cũng có thể làm được” HT. Ghosananda nói. Gần đây các 
phương tiện truyền thông phát đi các lời dạy của ngài để mở 
đường cho các lãnh tụ Khmer Đỏ và binh lính của họ sớm ra 
đầu thú. 


Ngày nay, ngài tin chắc rằng PG Campuchia sẽ mang lại sức 
sống, hòa bình và thịnh vượng cho quê hương của ngài. 
“Hòa bình chỉ hiện hữu khi nào chúng ta chấm dứt được xung đột 
với kẻ thù”. Ngài nói. Hiện nay, có khoảng 40.000 tu sĩ và 
3000 ngôi chùa ở trên khắp cả nước Campuchia. Đây là một 
hình ảnh được hồi sinh kể từ cuộc tàn sát của Khmer Đỏ 
(1975-1978), lúc ấy chùa tháp gần như bị phá hủy hay sử 
dụng đề làm nhà giam hoặc nơi để tra tấn và chỉ còn 3000 
tu sĩ sống sót trong số 50.000 vị. 


HT. Ghosananda sinh năm 1929 tại tỉnh Takeo, 14 tuổi 
xuất gia và theo học các trường đại học PG ở tỉnh 
Battambang và Phnom Penh. Sau đó đi du học và đậu bằng 
tiễn sĩ tại Đại học Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ. Ngài tự xem 
mình là đề đệ của HT người Nhật Nichidatsu Fujii, vị tổ 
sáng lập Hội Nipponzan Myohoji, hoạt động vì hòa bình 
theo đường lối bất bạo động của Mahatma Ghandi. Năm 


288 Thích Nguyên Tạng 





1965, ngài phát nguyện ẩn tu I3 năm tại một ngôi chùa 
trong rừng thuộc miên nam nước Thái Lan. 


Đến năm 1978, khi người ty nạn Campuchia đồ xô sang Thái 
Lan, ngài quyết định xuống núi và bắt đầu hoạt động vì hòa 
bình. Ngài phát truyền đơn kêu gọi người ty nạn phát khởi 
lòng từ bi và tha thứ cho kẻ đàn áp. Ngài tiến hành xây dựng 
chùa ở khắp các trại ty nạn ở dọc biên giới Thái - Miên, kế cả 
các trại dưới quyền kiểm soát của Khmer Đỏ. Ngài cũng tổ 
chức những khóa giảng dạy giáo lý cho các cộng đồng này để 
giúp họ giảm bớt sự sợ hãi và suy sụp tinh thần do chiến 
tranh gây ra. Ngài an ủi hòa bình sẽ sớm được thiết lập bởi sự 
giúp đỡ của quân đội Việt Nam vào năm 1979. 

Năm 1980, ngài thành lập Hội Liên Tôn Giáo tại 
Campuchia với sự giúp đỡ của một hội đoàn ở phương Tây. 
Hội này đã xây dựng hàng trăm ngôi chùa trên khắp thế giới 
cho người ty nạn Campuchia ở nước ngoài. Hiện nay, ít 
nhất có khoảng 30 tự viện ở Mỹ và Canada. Cũng trong 
năm 1980, ngài đã làm có vấn cho một tổ chức kinh tế và xã 
hội của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Campuchia, ngài đã đưa 
ra nhiều sáng kiến về các chương trình phát triển kinh tế và 
xã hội giúp cho người dân Campuchia thoát khỏi cảnh đói 
nghèo và khổ đau. 

Năm 1992, ngài tổ chức cuộc đi bộ vì hòa bình 
(Dhammayatra) lần thứ I, từ biên giới Thái Lan về tới 
Phnom Penh. Đi theo ngài là người dân Campuchia trở về 
quê hương sau l2 năm ty nạn. Cũng trong năm này, ngài 
được vua N. Sihanouk ban tặng danh hiệu Tăng Thống Phật 
Giáo Campuchia. Sau đó ngài cũng nhận được một giải 
thưởng nhân quyền do Hội Rafto Na Uy trao tặng. 

Năm 1993, ngài lại dẫn đầu hàng trăm người đi bộ lần thứ 
II băng qua các tỉnh bị chiến tranh tàn phá ở Campuchia. 
Năm 1995, ngài cũng dẫn đầu một phái đoàn đi bộ hòa 


Phật giáo khắp thế giới 289 





bình qua các nước ở châu Á đề vận động cho hòa bình thế 
giới, (phái đoàn này đến Việt Nam vào đầu tháng 6-1995). 


Ngày nay, ngài rất nổi tiếng về các cuộc Dhammayatra hàng 
năm. “Cuộc đi bộ hòa bình của chúng tôi bắt đâu từ hôm 4ÿ Đà 
mỗi gây”, ngài nói, “mỗi bước đi là một lời cầu /IgHJỆN, 1HỘI Sự 
mặc niệm 0à bắc thêm một chiếc câu”. Năm nay, ngài sẽ hướng 
dẫn một đoàn đi bộ qua các tỉnh Takeo, Kampot và 
Kompong Som, đoàn sẽ bắt đầu vào ngày mùng 10 tháng 5. 


HT. Ghosananda rất lạc quan về tương lai của Campuchia: 
“Campuchia đã quá mệt mỏi với chiến tranh, có khổ đau chúng ta 
mới thấy được ánh sáng của chánh pháp”. Năm nay (1996) 
ngài được đề cử trao giải Nobel Hòa bình lần thứ hai (lần 
thứ I năm 1994 do Thượng Nghị Sĩ Mỹ C. Pell đề xuất). 
“Lân đâm Yasser Ardfat đã thắng” ngài nói với một nụ cười 
hiền hậu. Khi hỏi “ngài cảm thấy thế nào khi nghe tin mình 
được đề cử nhận giải lần thứ hai này?”. Ngài cười và nói: 
“Không có gì”. 

(Theo BANGKOK POST, 277 2/ 1996) 


290 Thích Nguyên Tạng 





BỊ HÒA THƯỢNG TINH VẤN 


Và tổ chức Phật Quang Sơn quốc tế 





Chân dung LIT Tĩnh Vân 


Nn 1967, tại Đài Loan, tổ chức Phật Quang Sơn 
(Buddha's Lipht International Association- BLIA/PQS) ra 
đời dưới sự lãnh đạo của HT Tinh Vân. Từ đó đến nay tổ 
chức này không ngừng phát triển về mọi mặt. Bè ngoài, 
PQS là một sự cố gắng khôi phục lại nên kiến trúc cô thẩm 
mỹ, tráng lệ nhằm giới thiệu cho mọi người một giáo lý 
nhiệm màu của đức Phật. PQS là một tổ chức có đủ mọi 
thiết bị, kỹ thuật rất tỉnh vi, một trung tâm viễn thông với 
nhiều thiết bị tốt nhất, một hội trường gồm 2.200 chỗ ngồi 
dành cho các cuộc hội nghị Phật giáo quốc tế với các thiết bị 
nghe nhìn của mỗi chỗ ngồi được trang bị một cách hoàn 
hảo. PQS có thể xem là một tu viện Phật giáo đầu tiên trên 
thế giới có sự quản lý công việc bằng máy điện toán. Khách 


Phật giáo khắp thế giới 291 





tham quan PQS đều được đài thọ ăn ở miễn phí và cảm 
thấy thoải mái như đang ở nhà. Người ta cho răng PQS là 
tài sản quý báu của phương Đông. Quả thật, đây là một 
minh chứng hùng hồn của diện mạo Phật giáo ở cuối thế kỷ 
20 này như là một tôn giáo, một nền văn hóa, giáo dục, từ 
thiện và một cảnh quan hấp dẫn cho mọi người trong xã hội. 
Như vậy, PQS là một tổ chức như thế nào? Trong bài viết 
này, chúng tôi cố gắng giới thiệu một số nét chính của tổ 
chức này và người khai sáng, lãnh đạo PQS. 


Đôi nét về HT Tinh Vân, người khai sáng và lãnh đạo Phật 
Quang Sơn 





Hiòa Thượng Tỉnh Vân 


HT Tỉnh Vân (Ven.Master Hsing Yun) sinh ngày 22-07- 
1927 (Đinh Mão) tại làng Chiangtu, tỉnh Chiangsu, Trung 
Quốc. Thân phụ là cụ Li Kuo Shen và thân mẫu là cụ Liu 
Yu Ying. Ngài là người con thứ ba trong một gia đình có 
bốn anh trai và một chị gái. Năm lên 5 tuổi, ngài đến ở với 
bà nội và bắt đầu ăn chay. Tám tuổi đi học trường làng và 
năm 13 tuổi đi xuất gia với HT Chinh Kai tại chùa Chinh 


292 Thích Nguyên Tạng 





Sia với pháp danh là Wu Che, về sau trở thành đệ tử thứ 48 
của dòng Thiền Lin Chi của Thiền tông Trung Hoa. 


Năm 194/7, ngài theo học Đại học Phật Giáo Chiao Shan. 
Năm 1948, ngài đến trụ trì một ngôi chùa ở Nam Kinh và 
làm chủ bút một tờ báo PG. 


Năm 1949, nội chiến bùng nổ trong nước. HT đến Keelung, 
Đài Loan và đến trú ngụ tại chùa Yuan Kuang. Tại đây ngài 
đã cho xuất bản cuốn sách đầu tay của mình là “Hát Trong 
Thâm Lặng” (Singing ¡n silence). Năm 1950 ngài bắt đầu 
học tiếng Nhật và làm chủ bút tờ nguyệt san “Đời sống” 
(Life). Năm 1953, cho in quyền Kinh Phổ Môn. Năm 
1954, ở chùa Tei Yin và bắt đầu đi thuyết giảng ở các vùng 
nông thôn và trại giam. Năm 1955 đi diễn thuyết khắp Đài 
Loan và cho in quyên “Lịch Sử Đức Phật Thích Ca Mâu Nï”. 
Năm 1956 xây dựng một giảng đường và thành lập trường 
mẫu giáo Phật pháp đầu tiên tại Đài Loan. Năm 1957 thành 


42? 


lập và làm chủ bút tờ tuân san “Giác Thể”. 


* 
vn nh x=——Ÿ.. 
: ˆ 4421014 
4 : _ : 





Một buổi thuyết giảng của HT Tĩnh Vân 


Phật giáo khắp thế giới 293 





Năm 1959 thành lập Hội từ thiện PG ở Sanchung, cho in 
quyển “Đức Phật Thích Ca 0à mười đại đệ tứ”. Năm 1960 in 
“Kinh Giác Ngộ”. Năm 1963, chiêm bái Phật tích Ấn Độ và 
các nước PG ở Á châu, gặp vua Phật tử Thái Lan Bhumibol. 
Năm 1964 ¡in bộ Từ Điển Phật Học Hoa-Anh. Năm 1967 
khởi công xây dựng PQS (Buddhas Light Mountain), xây 
dựng Phật học viện Shou Shan và thành lập Trường Phật 
Pháp Chủ Nhật cho thiếu nhi. Năm 1970, xây dựng Ñi viện 
Tatzu. Năm 1971 khánh thành giảng đường Đại Từ Bi và 
được bầu vào chức Chủ tịch Hội Phật Giáo Sino Nhật Bản. 
Năm 19735, thành lập Viện Nghiên Cứu PG Trung Hoa. 
Năm 1975 tổ chức thuyết giảng ba ngày tại hội trường Nghệ 
Thuật Quốc Gia, trụ sở của Chính phủ Đài Loan. 


Năm 1976, phát hành tờ Phật Quang Học Báo, xây dựng 
Trường Phật Học Phố Môn, in bộ Đại Tạng Phật Quang và 
tổ chức lễ khánh thành tượng đài 10.000 vị Phật tại PQS. 
Năm 1978 được trao văn bằng tiến sĩ danh dự tại Trường 
Đại Học Đông Phương, Hoa Kỳ; được bầu vào chức Chủ tịch 
Hội PG Quốc Tế về xã hội. Năm 1979, cho in tờ tạp chí Phổ 
Môn và phát chương trình Cz Lồ trên Đài Truyền hình Đài 
Loan. Năm 1980 được bầu vào chức Chủ tịch Hội Nghiên 
cứu văn hóa Án Độ tại Đại học Văn hóa Trung Hoa. Năm 
1961, là giáo sư thỉnh giảng khoa triết học PG tại Đại học 
Trung Hoa. Năm 1982, tổ chức Hội nghị PG quốc tế lần 
thứ 5 tại Đài Loan. Năm 1964, xây dựng Đại học Phật giáo 
tại chùa Pháp Hiền, Cao Hùng. Năm 1987, thành lập và 
làm Chủ tịch Hội Thanh niên Phật tử Hoa Kỳ. 


Năm 1988, khánh thành chùa Như Lai tại Mỹ và cho in bộ 
Bách khoa Phật Quang đại từ điển. Năm 1989, tổ chức Đại 
hội Thiền học quốc tế tại PQS. Năm 1990, Phó Tổng thống 
Mỹ AI Gore viếng thăm PQS và sau đó HT tổ chức đi hoằng 
pháp tại châu Mỹ và châu Âu. Năm 1992 thành lập 
Hội PQS Quốc Tế (The Buddha Lipht International 


294 Thích Nguyên Tạng 





Association); tổ chức chuyến hoằng pháp đầu tiên tại châu 
Phi. Năm 1994 được công nhận là công dân danh dự Hoa 
Kỳ và cho in bộ Nhật Ký (20 quyền). Từ năm 1994 đến nay 
HT Tỉnh Vân dành nhiều thời gian để phát triển PG tại các 
quốc gia phương Tây thông qua Hội Phật Quang Sơn quốc 
tế, một tổ chức PG gây ấn tượng rất mạnh mẽ đối với thế 
giới phương Tây (Hội đã tổ chức đại hội thường niên tại 
Canada, Úc, Pháp, Mỹ....). 


Một số nét chính của tô chức Phật Quang Sơn quốc té. 
I. Tổ chức Phật Quang Sơn vì nền giáo dục và văn hóa Phật Giáo: 


Tổ chức PQS được thành lập không chỉ quan tâm đến lãnh 
vực giáo dục mà còn cung cấp những chương trình văn hóa 
đến với con người thông qua lời Phật dạy. Trên cơ sở đó, 
PQS đã đến với hàng vạn người trên khắp thế giới. PQS đã 
khẳng định mình trong việc đem lại lợi ích cho mọi người. 
Kết quả, cả người cho và người nhận đều đạt được sự an lạc 
và giải thoát qua sự mở rộng trong tiền trình hoằng pháp 
của PQS. Công việc chính của Hội về mặt giáo dục gồm có: 
1. Bảo trợ các cuộc mít-ting, hội thảo tê ăn hóa 0à giáo đục cộng 
đông. 2. Bảo trợ các hội thảo, hội nghị giáo dục phổ cập và giáo dục 
Phật giáo trong và ngoài nước. 3. Tuyển chọn 0à đào tạo tăng, nỉ 
tài năng để đại điện cho PQS ấi hoằng pháp trôn khắp thể giới. 4. 
Chip cấp tài chánh để in ấn kinh sách Phật giáo vì mục đích phát 
triển chánh pháp đem lại hạnh phúc, an lạc cho mọi người. 5. Bảo 
trợ các cuộc trao đổi về 0ăn hóa và giáo đục của xã hội. 6. Và 
những hoạt động văn hóa có liên quan đến Phật giáo. 


Tổ Đình Phật Quang Sơn tại Đài Loan 


Phật giáo khắp thế giới 295 





Từ lúc khởi đầu, tổ chức PQS có những phát triển tích cực 
và những ủng hộ khác nhau về hoạt động văn hóa: Năm 
1986, PQS đã bảo trợ các hoạt động như sau: bảo trợ Hội 
Nghệ Sĩ Đài Loan triển lãm thư pháp; tổ chức in bộ “Trung 
Hoa Bách Khoa PG”; bảo trợ hội nghị về triết học lần thứ 18 
được tổ chức tại Anh quốc; bảo trợ Đại Hội Liên hữu PG 
quốc tế lần thứ 16 tổ chức tại Mỹ, và lần thứ 20 tổ chức tại 
Úc (tháng I0 năm 1998). Từ năm 1989 đến nay, PQS đã 
bảo trợ cho các hoạt động như giúp đỡ trao học bồng cho 
các học giả nổi tiếng đến tu nghiệp tại Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ 
và các nước ở châu Âu; bảo trợ cho các trại hè PQS và các 
buổi hội thảo PG; bảo trợ cho báo Chinese Daily trong 
chiến dịch bài trừ ma túy; tổ chức cuộc thi giáo lý cho Phật 
tử thế giới vào năm 1991, bao gồm 65 phòng thi cho 
50.000 Phật tử trên khắp thế giới về dự thi. 


H. Phật Quang Sơn với Đại Tạng Kinh Trung Hoa và Phật 
Quang Hoa Đại Tự Điễn: 


Lời dạy của Phật Thích Ca trước đây được phiên dịch sang 
tiếng Trung Hoa vào thời đại nhà Hán. Đến triều đại nhà 
Tần, bộ tam tạng kinh Trung Hoa đầu tiên được ấn hành. 
Từ đó đến nay đã có nhiều lần duyệt lại và in ấn lại bộ Tam 
Tạng này. 


Bởi vì Phật học là một bộ môn rất sâu sắc và phức tạp với 
nhiều thuật ngữ và định nghĩa khó hiểu. Con người thời nay 
thường gặp khó khăn và tỏ ra chán nản khi gặp những bản 
kinh cổ, vì khó đọc và rất khó hiểu. Nhìn thấy việc này, 
năm 1977, HT Tinh Vân đã thành lập một Ủy ban Biên tu 
Đại Tạng Kinh với sự tham gia của những bậc trưởng lão đủ 
tài đức và những học giả nổi tiếng. Nhiệm vụ của Ủy ban 
này là biên soạn lại bộ Đại tạng trong một dạng ngôn ngữ 
hiện đại, với hy 'VỌng rằng kỳ ấn hành mới này sẽ gSIúP cho 
người đọc dễ hiểu hơn, hiểu rộng hơn và có được niềm tin 
vào chánh pháp mạnh hơn. 


296 Thích Nguyên Tạng 





Ngoài công trình Đại tạng PQS, PQS còn cho phát hành bộ 
Phật Quang Đại Từ Điển (Fo Kuang Enecyclopedia) in năm 
1988 sau mười năm làm việc cực nhọc. Năm I978, HT 
Tỉnh Vân khởi xướng công trình biên soạn bộ Phật Quang 
đại từ điển (PQĐTĐ), ngài đã thành lập một Ủy ban biên tu 
gồm 20 Tỳ kheo ni do Sư bà Từ Di làm trưởng ban. Công 
trình biên soạn này đã quy tụ trên hai trăm người tham øia, 
phần lớn là xuất thân từ PQS Học viện. Bước đầu, Ủy ban 
đem Đại tạng kinh của mọi thời đại ra để chinh lý lại, phân 
đoạn chia thành I6 loại khác nhau. Ủy ban đã tổ chức biên 
tập, hiệu đính, hy vọng đề rút ngắn thời gian. Sau mười năm 
làm việc cực nhọc, đến năm 1988, công trình đã hoàn 
thành. Đây là một bộ từ điển PG tập hợp được hàng trăm 
nghìn tư liệu, gồm 9 quyền, 23.000 mục từ, 7.000.000 
thuật ngữ và 5.000 hình ảnh, biểu đồ nhằm giải thích từ cạn 
đến sâu, bổ túc cho những chỗ văn tự giải thích chưa hết, 
chưa đủ. Về phần thuật ngữ, danh từ Phật học, địa danh, 
nhân danh, tự viện, am thất, tôn phái giáo nghĩa, điển tích, 
từ chương, pháp nghi, nghi quỹ, nghệ thuật kiến thiết, thoại 
đầu công án v.v... Không gì không sưu tập liệt kê ra, không 
gì không giới thiệu tường tận. Đối với người thời nay quả 
thật đây là một bộ Phật giáo Bách khoa toàn thư, không thể 
không có. 

HII. Nhà xuất bản Phật Quang Sơn: 

Với mục đích truyền bá giáo lý, từ năm 1959, nhà Xuất Bản 
Phật Quang Sơn (NXBPQS) đã ấn hành hơn 360 kinh sách, 
các loại băng cassettes và băng video bằng tiếng Hoa, Anh 
và Triều Tiên. Nhiều tác phẩm đã được ghi nhận là làm hài 
lòng độc giả và có sự đóng góp nhất định cho xã hội. Chẳng 
hạn quyền Nước là thây của tôi (Water is my teacher) nhận 
được giải thưởng văn chương của thành phố Cao Hùng vào 
năm 1986 và bộ Phật Quang Đại Từ Điển nhận được giải 
thưởng huy chương vàng quốc gia năm 1989, 


Phật giáo khắp thế giới 297 





Ngoài việc phát hành nhiều ấn phẩm khác nhau như kinh 
điển, lịch sử, văn học, nghĩ lễ, báo chí, nghệ thuật, sách 
tham khảo, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích, truyện tranh 

. NÑXB PQS còn ấn tống hàng trăm nghìn đầu sách và 
băng giảng để phát không cho Phật tử trên khắp thế giỚI. 
Chẳng hạn năm 1992, có 200.000 đầu sách các loại được ấn 
tống; 200.000 băng giảng và 30.000 băng video cũng được 
ấn hành. 


IV. Trung tâm nghe nhìn Phật Quang Sơn: 


Với mục đích truyền bá lời Phật dạy đến khắp tất cả mọi 
người đề họ có được sự an lạc và hạnh phúc từ giáo pháp 
nhà Phật, HT Tinh Vân đã cho thành lập Trung tâm Nghe 
- Nhìn PQS từ năm 1998. Trung tâm có đủ mọi thiết bị 
máy móc hiện đại đề thu, sang và chế tạo các loại băng hình 
để phục vụ cho cộng đồng. Nổi bật nhất là Đài Truyền 
thanh PQS, từ thành thị đến thôn quê, từ miền duyên hải 
đến cao nguyên, mọi người ở Đài Loan đều có thể nghe được 
tiếng nói Phật giáo của Đài phát thanh này. Đặc biệt là Đài 
Truyền hình Phật Quang, từ năm 1962 đến nay PQS đã ký 
hợp đồng với Đài Truyền hình Đài Loan - TTV - để phát đi 
chương trình Phật giáo của tổ chức này vào mỗi buổi tối. 
Bằng phương tiện truyền thông hiện đại như thế, lời Phật 
dạy đã được truyền đi khắp nơi để cho mọi người dân nghe 
thấy và nâng cao đời sống tâm linh của họ. Và về phương 
điện cập nhật với thời đại tin học, PQS là tổ chức Phật giáo 
đầu tiên trên thế giới quản lý công việc bằng máy tính và 
mạng lưới Internet. 

V. Tạp chí Giác Thế và tập chí Phố Môn: 


Tạp chí Giác Thế (Awaken The World) là một trong những 
phần hoạt động văn hóa quan trọng của PQS. Đây là một 
chiếc cầu nối giữa tổ chức PQS và thành viên, tín đồ của tổ 
chức này trên khắp thế giới. Mục đích chính của tờ báo là 
để thăng hoa đời sống tỉnh thần của mọi người, để đánh 


298 Thích Nguyên Tạng 





thức con người và để làm lợi ích cho đời. Trong 30 năm, tờ 
báo là món ăn tỉnh thần của hàng vạn độc giả trên khắp thế 
giới. Trong những năm đầu, tờ báo chỉ phát hành với số 
lượng khiêm tốn là 2.000 bản, đến mùa xuân năm 1986, 
nhờ sự ủng hộ của độc giả, tờ báo tăng rất nhanh và số lượng 
được ghi nhận hiện nay (1999) là 100.000 tờ. Hàng năm có 
hơn 36 triệu tờ được phát đi. Hiện nay tờ báo được phân 
phối cho trên 42 quốc gia và hy vọng răng con số quốc gia 
đặt báo sẽ gia tăng trong một tương lai gân. 


Thứ hai là Tạp chí Phổ Môn (Universal Gate). Tạp chí này 
được phát hành lần đầu tiên vào 1979 cũng do HT Tỉnh 
Vân làm Chủ bút. Hiện nay tờ báo được phát hành đi trên 
30 quốc gia, bao gồm ở châu Âu, châu Mỹ và Đông Nam 
Á... Cả hai tờ báo trên đều ấn hành bằng tiếng Hoa, nhưng 
mỗi số đều có bảng tóm tắt bằng tiếng Anh. 

VI. Nhà sách Phật Quang Sơn: 


Dựa trên bốn mục đích của PQS đề cho người được niềm 
tin, hạnh phúc, hy vọng và thuận lợi, PQS đã xây dựng 
nhiều nhà sách và tiệm bán quà lưu niệm. Điều đó rất thuận 
lợi cho Phật tử đi mua sắm kinh sách, pháp khí, băng giảng, 
tranh tượng... Mục đích chính là giúp cho mọi người có cơ 
hội đọc nhiều kinh sách hơn để họ vun vén Phật tánh, 
thanh lọc thân tâm và mang lợi ích đến cho xã hội. Hiện 
nay ở Đài Loan có bốn nhà sách lớn và ở tiểu bang 
California có một nhà sách được thành lập từ năm 199]. 
VII. Viện bảo tàng văn hóa Phật Giáo Phật Quang Sơn: 

HT Tỉnh Vân xây dựng Viện Bảo Tàng Phật Quang Sơn 
(VBT) này năm 1965 để tái tạo lại thời kỳ phục hưng văn 
hóa PG, để tuyên dương lịch sử PG và bảo vệ các bộ sưu tập 
điêu khắc, chạm trồ PG. 

Trong 30 năm qua, PQS đã sưu tập nhiều cô vật nghệ thuật 
quý hiếm của PG, chia thành nhiều loại, rồi trưng bày trong 


Phật giáo khắp thế giới 299 





VBT với mục đích giúp cho khách tham quan thưởng lãm, 
hiểu đúng và chính xác về nghệ thuật PG cũng như cốt lõi 
của văn hóa PG. 


Được xây dựng từ năm 1973 đến 1983, VBT đã hoàn thành 
với diện tích rộng 4.800 m”. VBT đã trưng bày tượng Phật, 
Bồ Tát, các vị La Hán được điêu khắc, chạm trổ trên nhiều 
vật liệu khác nhau như gỗ, đá, đồng, gốm, sứ, ngọc bích... 
Được sưu tập và đem vẻ từ nhiều quốc gia khác nhau. Thêm 
vào đó có nhiều cổ vật quý hiếm, tranh ảnh, thư pháp... 
VBT PQS là một kho tàng quý báu cho mọi Phật tử trên 
khắp thế giới về thăm viếng và tìm hiểu về nghệ thuật và 
văn hóa PG quốc tế. 


VINH. Thư viện Phật Quang Sơn: 


Phật dạy: “Bằng phương tiện lắng nhe, su) nghĩ nà tH tập, mọi 
người đêu có thể tự giác ngộ và thành Phật”. Học tập kinh điền 
là một trong những Bồ Tát hạnh quan trọng. Đề khuyến 
khích cho tín đồ học tập chăm chỉ, HT Tinh Vân đã xây 
dựng nhiều thư viện và phát hành nhiều loại kinh sách để 
cho Phật tử thuận tiện học hỏi. Vì thế PQS và tất cả mọi chi 
nhánh khác trên thế giới đều có xây dựng thư viện PQS và 
phòng học giáo lý, không phải cho riêng tín đồ PG mà cho 
tất cả mọi người muôn tìm hiểu đạo Phật và thăng hoa trí 
tuệ của họ. Hiện nay có 4 thư viện PG cộng đồng cho dân 
chúng Đài Loan và I2 thư viện khác dành cho sinh viên 
Phật học đọc và nghiên cứu. 


IX. Phật Quang Sơn với công cuộc hoằng pháp: 


PQS rất nỗ lực trong việc truyền bá lời Phật dạy trong mọi 
phương tiện tích cực nhất. Khởi đầu PQS đi diễn thuyết 
khắp Đài Loan, sau đó mở rộng sang các nước Đông Nam Ấ, 
rồi qua châu Âu và châu Mỹ, từ chùa đến trường học, từ tổ 
chức chính phủ đến tổ chức tư nhân, từ nhà tù đến trung 
tâm quân sự... PQS đều quan tâm và đến thuyết giảng. 


300 Thích Nguyên Tạng 





Những năm gần đây, hình thức thuyết giảng của PQS đã 
được cải thiện tối đa và được công chúng khắp nơi thừa 
nhận. Tất cả mọi tổ chức chính quyền và cơ sở tư nhân có 
cảm tình với PQS và cung thỉnh tăng ni của tổ chức này đến 
thuyết giảng. Những cơ sở tự viện, chỉ nhánh của PQS, các 
khóa dạy thiền, tập huấn thuyết giảng, câu lạc bộ Uu-Bà-Di, 
gia đình thanh niên Phật tử, các lớp dạy căm hoa, dạy nấu 
ăn, dạy vẽ tranh, thư pháp... được tổ chức cho tín đề đến tu 
học cùng nhau và tiếp xúc với nhau. 


Trong các năm qua PQS đã có tổ chức nhiều hoạt động 
khác nhau để truyền bá lời Phật dạy vào đời, cụ thể là tổ 
chức thuyết giảng và biểu diễn văn nghệ PG tại Đài Loan và 
gởi các đoàn giảng sư đi thuyết giảng. Trong mỗi dịp như 
vậy thính giả có hơn 10.000 người đến nghe. Vào tháng I0- 
1990, có khoảng 70.000 người đến nghe HT Tinh Vân 
thuyết giảng trong ba đêm liên tiếp tại sân vận động ở Hồng 
Kông. Sự kiện này đã gây chấn động mạnh mẽ và đánh thức 
quần chúng quan tâm đến giáo lý nhà Phật. 

X. Phật Quang Sơn với công tác đào tạo Tăng tài: 

Theo số liệu thống kê từ năm 1994 đến nay, người xuất gia 
tu học tại PQS có trên I.000 vị, trong đó có 300 tăng sinh 
và 900 ni sinh. Trung bình hàng năm con số này được nâng 
lên 100 vị. Phần lớn tuổi từ 21 đến 40; 70% đều tốt nghiệp 
đại học, trong đó có 35 vị có bằng cao học và 3 vị có bằng 
tiến sĩ. Hầu hết là người Đài Loan và có trên 10% là tăng ni 
ngoại quốc đến từ Hông Kông, Indonesia, Malaysia, Nepal, 
Singapore, Thailand, Việt Nam, Pháp, Hoa Kỳ và nhiều 
nước châu Âu khác. 

HT Tỉnh Vân cho rằng “Phật giáo phải là hiện đại, tiến bộ nà 
sinh động, nó không phải là một bức tranh u sâu, đm đạm tà 
buôn chán. Phật giáo cân có giới trẻ và giới trẻ cũng cân đến Phật 
giáo”. Trường Đại Học PQS phần lớn là tăng ni sinh trẻ tuổi, 
yêu đời, tự tin và cống hiến. HT Tinh Vân đã ban tặng cho 


Phật giáo khắp thế giới 301 





các tu viện PG Trung Hoa một không khí sinh hoạt hoàn 
toàn mới mẻ. 

Đỉnh cao của Đại học PQS là nghiên cứu Phật giáo Trung 
Hoa, với chương trình đào tạo 3 năm bao gồm các môn 
nghệ thuật truyền giáo và thuyết giảng, giáo dục tăng nỉ, 
triết học, quản lý tự viện học, trụ trì học, nghi lễ.... Hoàn tất 
chương trình tăng ni sinh sẽ được cấp bằng cử nhân Phật 
học sau khi trình luận văn tốt nghiệp gồm 60.000 từ. Tiếp 
đó, các vị sẽ học lên chương trình cao học và tiến sĩ. 


XI. Chùa Nam Thiên tại Australia, một công trình quy mô 
của PQS ở nước ngoài: 

Từ ngày thành lập Hội PQS đến nay, số lượng người phát 
tâm quy y và hành trì Phật pháp ngày càng đông trên khắp 
thế giới. Với sự lãnh đạo tỉnh thần tài đức của HT. Tinh 
Vân, 120 chi nhánh được dựng lên ở khắp năm châu lục, 
một trong những công trình điển hình, đó là chùa Nam 
Thiên (Nan Tien Temple), một ngôi chùa PG lớn nhất ở 
vùng Nam bán cầu, tọa lạc tại thành phố Wollongong, tiểu 
bang New South VWVale, Úc Đại Lợi. 


Vào 1990, thị trưởng thành phố Wollongong, ông Ald 
Frank Arkell đã hợp tác với ban lãnh đạo của PQS trong 
nhiều buổi họp bàn về mua một thửa đất rộng để xây chùa. 
Cuối cùng, với sự giúp đỡ và chấp thuận của thành viên 
trong thành phố Wollongong, một vùng đất rộng 26 héc-ta 
đã được chính quyền NSW hiến cúng cho PQS đề xây chùa. 
Dưới sự chỉ đạo của H. Tỉnh Vân, quý ĐĐ Hsin Ping, Tzu 
Chuang, Tzu Jung, Tzu Huưi và Hsin Ting được tuyển chọn 
vào Ban Kiến thiết và xây dựng chùa Nam Thiên, trong khi 
quý sư cô Yung Tung, Man Chien và Man Ko phụ trách về 
mặt vận động tài chánh. Cuối cùng lễ đặt đá vào ngày 
28/11/1991 và công trình vĩ đại này đã khởi công vào đầu 
tháng 2 năm 1992. 


302 Thích Nguyên Tạng 








Chùa Nam Thiên tại tiêu bang New South Wales, Úc Châu 


Công trình xây dựng kéo dài năm năm, trong đó phải mắt 
hai năm để trang hoàng bên trong. Chùa chia thành ba phần. 
Phân thứ nhất là nền móng ngôi chùa, hệ thống cấp nước và 
thoát nước ngầm, điện, đường đi bộ, đường xe chạy và chỗ 
đậu xe. Phẩn thứ hai, bao gồm chánh điện (800 người làm lễ 
cùng một lúc), một trai đường (chứa khoảng 200 người), một 
phòng hội nghị, một hội trường, một thiền phòng, một viện 
bảo tàng, phòng khách, phòng ăn cho Phật tử, phòng ngủ tập 
thể, nhà trù.... Phần thứ ba là một khu nhà tập thể dành cho 
khách hành hương với hơn 100 phòng. 

Vào hai ngày 7 và 8 tháng I0 năm 1995, lễ an vị Phật và 
Đại hội PQS lần thứ 4 đã được cử hành tại chùa Nam 
Thiên. Có hơn 50 ngàn người trên khắp thế giới về tham dự 
lễ này. Trong dịp lễ, chức vụ trụ trì chùa Nam Thiên đã 


Phật giáo khắp thế giới 303 





được chuyên giao cho sư cô Man Chien, một người có trách 
nhiệm coi sóc và truyện bá Chánh Pháp tại Uc Châu. 


Chùa Nam Thiên sẽ đóng một vai trò quan trọng như là 
một chiếc cầu nói liền giữa các nền văn hóa Đông-Tây. Chùa 
Nam Thiên được xây dựng theo kiểu phối hợp giữa kiến 
trúc cô truyền. của phương Đông và hiện đại của phương 
Tây, đem truyền thống cô xưa hòa vào với những cái độc 
đáo của thời hiện đại để tạo nên một cái chung nhất. Chùa 
Nam Thiên được nhìn theo 4 đặc điểm sau: 


1. Truyền thông và hiện đại: 


Chánh điện được bài trí với năm pho tượng lớn được tạc 
theo kiểu từ thời đại nhà Đường, mỗi vị đều có màu y khác: 
vị ở giữa y đỏ, 2 vị bên phải y màu trắng và xanh lá cây, 2 vị 
bên trái y màu vàng và xanh dương. Phía sau năm tượng 
này là IÔ ngàn tượng Phật. Khi du khách hành hương bước 
vào chánh điện, mọi cảm giác kích động ào náo của xa lộ 
bên ngoài đều tan biến ngay và chỉ còn lại một sự yên lắng 
của tâm hồn, mọi người đều cảm thấy an lạc và thoải mái 
trước Phật điện này. 


Còn những tiện nghi hiện đại là phòng học, sân khấu văn 
nghệ, phòng ngồi thiền, phòng ăn cho du khách. Đặc biệt, 
phòng hội nghị được thiết đặt những kỹ thuật nghe-nhìn và 
hệ thống phiên dịch tự động một cách rất tối tân. Một sân 
đỗ xe cho hơn 300 chiếc xe dành đề cung cấp cho du khách 
đến viếng thăm chùa. 

2. Ngôi chùa của tắt cả: 

Chùa Nam Thiên không phải chỉ dành cho tín đồ của PG 
mà là dành cho tất cả, cho mọi người khác nhau trong xã 
hội, họ có thể đến thăm viếng, lễ bái và tham dự vào những 
chương trình tu học của chùa để đem lại an lạc cho bản thân 
và gia đình và xã hội. 


304 Thích Nguyên Tạng 





3. Nơi phát triển tâm linh: 


Chùa Nam Thiên là một nơi mà mọi người trở về để thực 
hành Phật Pháp. Những lớp giáo lý được giảng hàng tuần. 
Mọi người có thể về chùa để cầu nguyện, tụng kinh và bày 
tỏ lòng ngưỡng mộ lên chư Phật. Họ cũng có thể ghi danh 
vào các khóa tu ngắn hạn và các khóa giáo lý dài hạn. 


4. Sự phối hợp giữa Đạo Pháp và Nghệ Thuật: 


Đạo Phật và Nghệ thuật không thể tách rời nhau, trên tỉnh 
thần đó chùa Nam Thiên đã cho xây dựng một Viện Bảo 
Tàng và trưng bày nhiều cổ vật quý của Phật giáo, như 
tượng ảnh Phật, kinh sách, thư pháp.... 


Tóm lại, chùa Nam Thiên là một công trình quy mô và có 
tầm vóc của Hội PQS Quốc Tế. Cách đây một vài trăm năm 
các nhà truyền đạo Gia Tô giáo đã một thời có mặt ở mọi 
hang cùng ngõ hẻm của Trung Hoa để rao giảng chân lý 
Chúa, có ai ngờ đâu vào cuối thế kỷ 20 này PG trở thành 
một tôn giáo được truyền bá sang phương Tây và phát triển 
rất nhanh. Hy vọng rằng chùa Nam Thiên sẽ làm tròn 
nhiệm vụ của mình trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh. 


(Tổng hợp từ các tài liệu QUR REPONIT, what has Fo Kuang 
Sham achiewel (1991) và các số báo Buddha*% Light NewsleHer 
từ 1991 đến 1999). 


Phật giáo khắp thế giới 305 





6 HÒA THƯỢNG YTO ZOSIMICHI 


Một nhà sư Nhật Bản làm từ thiện ở nước ngoài 


Đó là HT Yto Zosimichi, viện chủ một ngôi chùa lớn ở gần 
núi Phú Sĩ và cũng là Chủ Tịch Trung Tâm Cứu Trợ Phật 
Giáo BAC, một tổ chức phi chính phủ, giúp đỡ các nước 
đang phát triển ở châu Á theo tỉnh thần từ bi bế thí của 
Phật giáo. Thành viên của hội là những tăng sĩ và Phật tử tại 
gia hoạt động tình nguyện. 


HT Yto Zosimichi đã bắt đầu quan tâm đến châu Á vào 14 
năm trước. “Lức đó, đân ty nạn Campuchia” ngài cho biết “liên 
tục đồ xô qua lãnh thổ Thái Lan, một hôm tôi có đọc một bài phóng 
sự nhỏ về tìm người tình nguyện hoạt động ở các trại tị nạn của 
một đoàn thể Phật giáo chủ xướng. Lúc đó tôi rất băn khoăn khi 
thấy tin tức về người tị nạn đăng tải quá nhiễu mà chỉ có những 
đoàn thể Công giáo và nhiêu tổ chức khác cứu trợ, còn Phật giáo 
Nhật Bản thì không thấp tăm hơi gì cả. Nôn chưa đây một tuần 
san khi đọc bài báo đó, tôi đáp chuyển bay đi thăm Campuchia”. 


Thế là từ đó HT Yto Zosimichi đã tham gia vào hoạt động 
cứu trợ người Campuchia bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ 
của đất nước này. Ngài tặng quà cho các cô nhi viện ở 
Phnom penh, như quần áo, thuốc men... “Có hôm tôi ghé 
thăm một trường cấp đở Phnớmn penh”, ngài nhớ lại “ông hiệu 
trưởng có nhã ý muốn xin hạt giống hoa. Vì dưới thời Pôn Dót 
mọi thứ đêu bị tiêu hủy, nên bắp giờ cái gì cũng cân, "hưng cẩn 
nhất là nụ cười của trẻ em. Ông hiệu trưởng muốn trồng hoa để 
mang lại cho trẻ em những nụ cười hôn nhiên. Thật tình lúc đó, 


306 Thích Nguyên Tạng 





chúng tôi chỉ biết tặng tiên 0à đồ vật, nôn ý kiên của 0ị hiệu 
^.?? 


trưởng đã làm cho tôi sáng mắt lên”. 


Sau khi được ông hiệu trưởng đề nghị tặng hạt giống hoa. 
HT Yto bèn quyết định biến hoạt động cá nhân của mình 
trước đây thành một tổ chức từ thiện lớn hơn. Ngài kết hợp 
với một số tăng ni trẻ đang hoạt động cứu trợ ở các trại ty 
nạn và lập tức thành lập Trung Tâm Cứu Trợ Phật Giáo 
BAC (Buddhist Assistance Centre) vào năm 1982. Hiện 
nay Trung tâm này đã phát triển lên một ngàn hội viên trên 
khắp nước. Nguồn tài chánh dựa vào tiền hội phí, quyên 
góp và tài trợ. Địa bàn hoạt động của Trung Tâm BAC là 
tỉnh Ysang, vùng đông bắc Thái Lan, khu vực này nồi tiếng 
là nghèo khổ, đất đai căn cỗi khó trồng trọt, vì thế dân 
chúng ở đây thường phải đi kiếm việc làm ở các nơi xa xôi 
như thủ đô Bangkok hoặc đến tận Nhật Bản. Khu vực này 
người dân thường bị ung thư gan và ung thư tuyến giáp 
trạng nhiều hơn ở các vùng khác. 


Đề đáp lại nguyện vọng của các bác sĩ ở một bệnh viện trong 
khu vực này. Trung tâm BAC đã đặt văn phòng ở thành 
phố Phongken và cho xe khám bệnh lưu động đi khám 
quanh vùng. Với sự hợp tác của các bác sĩ và y tá của bệnh 
viện này, mỗi tháng văn phòng cho xe đi khám vòng quanh 
một lần. “Ung thư là một bệnh rất /IgIJ hiểm” ngài Yto nói 
“cần phải phát hiện sớm. Vùng này rất nghèo, phân đông không 
có tiền xe đi đến bệnh viện, thì làm sao có tiễn để chữa bệnh. Nếu 
phát hiện trễ thường dân đến tử vong. Cha mẹ chết đi thì con cái 
phải ra Bangkok để kiếm sống, cuối cùng đi đến chỗ bán dâm và 
làm những nghề dùng tay không vào thủy ngân rất có hại. Cho 
nên chúng tôi đã khởi sự từ hoạt động y tế với ước mong là cho 
mọi người đừng chết sớm. Nhiêu người sống lâu chừng nào thì tốt 
chừng áp để họ có thể cứu được cho con cái của mình”. Tính đến 
nay xe khám bệnh lưu động đã hoạt động được sáu năm, 
đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho Trung tâm. Cô 


Phật giáo khắp thế giới 307 





Katahachi Muhito, y tá Nhật Bản, nhân viên của văn phòng 
Trung tâm BAC ở Phongken, từng đi khám bệnh cho biết: 
“Nhờ kiên tì thực hiện khám bệnh lưu động như thế chẳng 
những hữu ích trong việc phát hiện sớm bệmh ung thư, mà còn 
phát hiện Đà điều trị cấp thời các bệnh giun sán, sẩy thai tà 
nhiều bệnh thường đe dọa tính mạng con người. Bây giờ mọi 
gười đêm biết tiếng xe khám bệnh lưu động và rất trông đợi xe 
này đến khám cho họ”. 


Hiện nay, ngài Yto hoàn toàn giao phó mọi hoạt động ở 
Thái Lan cho mười một nhân viên thường trú nơi đó và 
ngài đang chuyển mối quan tâm qua quốc gia Lào. HT Yto 
đã và đang có kế hoạch xây dựng trường cấp I cho Lào. 
Nước Lào có khoảng 7000 trường học, nhưng thực tế chỉ có 
2000 thôi, còn 5000 trường khác thì đang ngưng trệ vì hư 
nát và xuống cấp trằm trọng, không sử dụng được. Ở Lào chỉ 
có 50% trẻ em đi học cấp I. Trung tâm BAC đã hợp tác với 
Bộ Giáo dục Lào để xây dựng trường cấp I. Đến nay đã hoàn 
thành xong Z7 trường và bảy trường khác đang thi công. Mối 
quan tâm của HT Yto khởi đầu từ Kampuchia rồi dần dần 
lan rộng đến Thái Lan và Lào. Điều gì đã khiến ngài Yto 
quan tâm đến như thế? 

Ngài cho biết: “Hồi nhỏ tôi cứ tưởng nước Nhật là một nước 
rất hay. Vì lúc ấp, hầu như nước Nhật chưa có các loại máy móc 
điện gia dụng. Cho nôn mọi người trong nhà đêu chia sẻ nà giúp 
đỡ các việc như nấu com, quét nhà, giặt quân áo... Tỉnh thân giúp 
đỡ nhau như thế được khơi đập từ chỗ hiển hòa và tình thương 
động loại của con người. Ngày nay, đời sống quá tiện nghĩ, môn 
người Nhật đã tỏ ra lãnh đạm 0à ít quan tâm đến người bên 
cạnh. Đó là kết quả của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Tôi 
không thể quên lời nói của một người Việt Nam lúc trước. Hồi đó 
muốn đi thăm Kampuchia phải đi ngang Việt Nam, khi đó có một 
người Việt đang công tác cho cơ quan Unicef (Quỹ bảo trợ nhỉ 
đông của Liên hiệp quốc) giúp đỡ chúng tôi. Một hôm người đó để 


308 Thích Nguyên Tạng 





nghị chúng tôi quan tâm và giúp đỡ cho thiếu nhi Việt Nam nà 
chúng tôi gật đâu tán thành. Nhưng rồi người đó lại nói: “ Lhật 
ra còn có những nơi khác khốn khổ và khó khăn hơn Việt Nam, 
xin các ông nên giúp đỡ những nơi đó trước”. Tôi rất cảm động 
trước tình thương người như thế. Tôi cho rằng: “Nhật Bản là một 
nước có thể nói đây đủ nề tiền bạc, vật chất và tự do mang đi đâu 
cũng được. Nôu chúng tôi đem đi giúp các nước khác. Nhưng 
ngược lại, người dân ở các nước khác còn có những điều quý giá 
hơn mà chúng tôi cần phải học hỏi, đó là tấm lòng thương người 
và đó cũng là ý nghĩa thật sự của Trung tâm BAC”. 

HT cũng cho biết, ngài sẽ trụ trì trong vòng 5 năm nữa, và 
sau đó ngài qua sống ở Thái Lan hoặc sang Lào trong thời 
gian còn lại của đời mình để cống hiến cho sự nghiệp “cứu tế 
độ sinh”. 


(Theo BANGKOK POST, 15/08/1994) 


Phật giáo khắp thế giới 309 





7 CÁC NHÀ SƯ CHÂU Á 
TRÊN ĐÁT MỸ 


Mu đây các nhà khảo cổ Mỹ và Canada đưa ra chứng cứ 
cho rằng Phật giáo đã được truyền vào Mỹ trước khi ông 
Columbus tìm ra châu Mỹ. Tuy nhiên, theo các tài liệu có 
được hiện nay thì Phật giáo chỉ thật sự có mặt tại Mỹ sau kỳ 
Đại hội Tôn giáo Thế giới tổ chức tại bang Chicaøo vào năm 
1893. Nhưng ai là người có công truyền bá và làm lớn mạnh 
“hạt giống Bồ đề” trên đất Mỹ? Trong bài này, chúng tôi sẽ 
giới thiệu một số nhà sư cư sĩ người châu Á, những người 
tiên phong có công đặt nên móng xây dựng ngôi nhà chánh 
pháp trên đất Mỹ. 

1. Người Trung Hoa 

*Pháp sư Hui Shan (Huệ Thân, Hội Thân?) 

Ngài được xem là tăng sĩ Phật giáo đầu tiên đến Mỹ từ châu 
Á. Theo giáo sư John Fryer (Đại học California) và giáo sư 
Edward P.Vining (Đại học San Francisco) thì vào khoảng 
thế kỷ thứ V sau TL có một phái đoàn truyền bá Phật giáo 
do pháp sư Hui Shan dẫn đầu đã đến Mỹ. Những khám phá 
mới này không chỉ được dựa vào biên niên sử Trung Hoa, 
mà còn căn cứ theo những truyền thống và tập quán tôn 
giáo đang có ở Mỹ và Mêxico. Đây là sự thật gây chấn động 
và thêm vào một chương mới của lịch sử Phật giáo thế giới 
trong mối quan hệ văn hóa Ấn - Mỹ cổ đại. 

Pháp sư Hui Shan và bốn người khác gốc Kabul ở 
Afghanistan đã viếng thăm Mỹ và Mêxico vào năm 458 sau 


310 Thích Nguyên Tạng 





TL với mục đích truyền bá giáo lý của Đức Phật. Phái đoàn 
tách ra làm hai nhóm đến Trung Mỹ để tiến hành công việc 
hoằng pháp trên 40 năm. Sau đó, pháp sư Hui Shan đã đơn 
độc trở về Trung Quốc năm 499 (sau TL). Lúc về đến Kinh 
Châu (thủ đô trên bờ sông Dương Tử) thì nội chiến đang 
lan tràn trên đất nước này, ngài phải chờ đợi đến năm 502 
mới được vết kiến vua Võ Đề của tân triều đại nhà Lương và 
trình tâu lên nhà vua tất cả những Phật sự mà giáo đoàn đã 
thực hiện ở Mỹ. Trong địp này Hui Shan đã dâng lên hoàng 
đế những món hàng lạ kỳ mà ngài đã mang về từ Mỹ và 
Mêxico. Vua Võ Đề là một Phật tử thuần thành, một đại thí 
chủ, rất quan tâm đến cuộc Tây du truyền giáo của Hui 
Shan, nên đã đề cử vị thân vương Du Kỳ thấm vấn Hui 
Shan về chỉ tiết của phái đoàn rồi tường trình lại đức vua. 
Vì thế, bản tường trình này đã được đưa vào văn khố của 
nhà Lương rồi lưu truyền đến ngày nay, được sự xác nhận 
đầy đủ của sử gia Trung Hoa lừng danh là Mã Đoan Lâm, 
một sử gia đời Tống, viết “Văn Hiến Thông Khảo”. 

Pháp sư Huưi Shan kể rằng, ngài cùng 5 tăng sĩ khác đã đến 
châu Mỹ dưới thời vua Minh Đề thuộc triều đại nhà Tống 
(420-589) trong khoảng 458 sau TL. Các nhà sư mang theo 
hình tượng Phật, ngọc Xá lợi và kinh sách. Phái đoàn đã đi 
dọc theo quần đảo Kurile và đảo Aleutian rồi đến Alaska. 
Phái đoàn đã dạy dân chúng Mỹ tu học và truyền giới Cụ 
túc cho một số người dân ở đó. Sau 40 năm hoạt động, 
không biết vì lý do nào đó, pháp sư Hui Shan đã bị người 
thể dân ngược đãi, và khi cuộc sống của ngài bị đe dọa, ngài 
liền tìm cách trở về Trung Hoa. Trước đó ngài đã đề lại 
những dòng chữ khắc trên đá. 


Ở Masdalana thuộc Mêxico có một pho tượng được dựng 
nên đề tưởng nhớ đến ngài với tên tuổi khắc vào đó. Theo 
giáo sư Edward Vining, cho biết có trùng hợp nổi bật để 
chứng tỏ sự hiện diện của Phật giáo và văn hóa Ấn ở Mỹ và 


Phật giáo khắp thế giới 311 





Mêxico trong những thế kỷ đầu của TL. Theo ông thì Phật 
giáo và Ấn Độ giáo đã được truyền vào Mỹ trong một thời 
gian dài trước khi người Tây Ban Nha đến đó (do nhà hàng 
hải Christopher Columbus (1451-1506), một nhà thám 
hiểm người Ý, dẫn đầu trong chuyến công du do cho triều 
đình Tây Ban Nha và đã khám phá ra châu Mỹ vào tháng 
10 năm I492). 


Còn hai giáo sư John Murray Gibbos và Tom Mac Innes, 
người Canada, thì công nhận việc khám phá ra châu Mỹ của 
pháp sư Hui Shan. Theo họ thì pháp sư đã băng qua Thái 
Bình Dương trên một chiếc thuyền buồm của Trung Hoa. 
Pháp sư đến Vancouver khoảng 499 sau TL, rồi trải qua 
mùa Đông trên đảo Nootka (Canada) nơi ngài đề lại ba tăng 
sĩ để truyền giáo. Những đồng tiền Trung Hoa thuộc triều 
đại nhà Tấn được tìm thấy ở đó vào năm 1876. Tàn tích 
những ngôi chùa, những pho tượng Phật có khắc chữ Trung 
Hoa cũng tìm thấy ở Mỹ và Mêxico. 


*Pháp sư Tuyên Hóa (Hsuan Hua, 1908-1995) 


Pháp sư được xem là nhà truyền bá Phật giáo Trung Hoa 
thành công nhất trên đất Mỹ ở cuối thế kỷ XX này. Pháp sư 
sinh ngày l6 tháng 4 năm 1916 tại vùng Đông Bắc, Trung 
Hoa, II tuổi xuất gia. Năm 1947, ngài đến cầu pháp với 
Thiền sư Hư Vân (thọ 120 tuổi, viên tịch năm 1959) và được 
phú pháp là Tổ thứ 9 của dòng Quy Ngưỡng, Trung Hoa. 


Năm 1959, ngài lên đường đi Hoa Kỳ để hoằng pháp tại 
San Francisco, ngài xây dựng một thiền đường để giảng 
pháp và hướng dẫn Phật tử tu học. Ngài bày tỏ với tín đồ 
mục đích chính của ngài khi đến Mỹ là: “Đem giáo lý Phật 
đà qua phương Tây và thành lập ở đây một cộng đồng Tăng 
già chánh truyền, tổ chức và hỗ trợ việc phiên dịch toàn bộ 
kinh điển Phật giáo sang tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác; 


312 Thích Nguyên Tạng 





quảng bá một nên giáo dục hướng thiện qua việc thành lập 
các trường tiêu, trung và đại học Phật giáo”. 


Năm 1969, pháp sư Tuyên Hóa đã hoàn bị việc thiết lập một 
cộng đồng tăng lữ tại Tây phương khi ngài nhận 5 vị người 
Mỹ xuất gia tu học. Cũng trong năm này ngài thành lập Hội 
Dịch Kinh, một tổ chức chuyên trách việc phiên dịch và in 
án kinh điển và đã xuất bản trên 200 dịch phẩm. Năm 1970, 
ngài khai sơn tu viện Kim Sơn ở San Francisco gồm ba tầng 
lầu. Năm 1972, ngài là pháp chủ giới đàn truyyền giới đầu 
tiên được tổ chức tại Mỹ có hơn 200 tăng ni ở Mỹ và các 
nước lân cận về thọ giới trong dịp này. Năm I974, pháp sư 
đã mua lại một bệnh viện ở California để thành lập Vạn Phật 
Thánh Thành (City of Ten Thousand Buddhas). Đây là một 
CƠ SỞ hoăng pháp vĩ đại nhất từ trước tới nay tại Mỹ với diện 
tích rộng 488 mẫu (gấp 25 lần tòa Bạch Ốc). 


Pháp sư Tuyên Hoá nói về nhân duyên thành lập Vạn Phật 
Thánh Thành (VPTT): “Có thể nói rằng nhân duyên thành 
lập VPLT đã đuợc định trước từ vô lượng kiếp. Làm sao 
chúng ta có thể xây cất được bảy, tám chục tòa nhà như 
thế?”. Thật ra, nơi này là một bệnh viện do chính quyền 
California xây dựng từ năm 1950, tất cả vật liệu kiến trúc và 
các thiết bị bên trong đều thuộc loại thượng hảo hạng. Toàn 
khu bệnh viện có hơn 70 tòa nhà thuộc loại công trình kiến 
trúc lớn, trên 2000 phòng, 3 sân chơi bóng chày, Ï trạm 
cứu hỏa, I hồ bơi, 1 lò đốt rác, cùng nhiều thiết bị cung cấp 
nước chữa lửa nằm rải rác dọc vệ đường. Một con đường 
tráng nhựa ngoằn ngoèo ăn thông với các ngả, hai bên có trụ 
đèn đường và nhiều cây cô thụ hơn cả trăm năm. Tất cả các 
ống dẫn nước, mạng nối các thiết bị điện, hệ thống dẫn điện 
dùng cho máy sưởi và máy điều hòa đều được thiết kế dưới 
mặt đất. Các công trình đều được nghiên cứu một cách cần 
thận về cả mặt thiết kế lẫn vật liệu. Toàn khu bệnh viện có 
đủ chỗ cho hơn 20000 người cư trú. Vào giữa năm 1970, 


Phật giáo khắp thế giới 313 





bang California gặp phải một trận đại hạn hán chưa từng có, 
nạn thiên tai đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sinh 
hoạt của bệnh viện này. Chính phủ có mời công ty đào 
giếng nổi tiếng nhất ở Mỹ đến đào giếng nhưng không có 
nước, Chính phủ lâm vào cảnh bế tắc, đành phải chuyển 
bệnh nhân đi nơi khác và bán bệnh viện này với giá rẻ. 

Sau khi mua lại bệnh viện này, pháp sư Tuyên Hóa đã tái 
tạo thành VPTT. Nhằm giải quyết nạn khan hiễm nước, 
ngài đã dùng tuệ nhãn đề xác định vị trí mạch nước ngầm, 
và công việc đã thành công. Đây là một sự kiện bất khả 
nghì, và cho đến nay, mỗi khi nhắc lại mọi người đều thấy 
vui, xúc động pha lẫn hào hứng. 


Vạn Phật Thánh Thành là nơi hội tụ của những người có 
đạo đức trí tuệ chân chính. Tại đây tuyệt đối không có sự 
phân biệt, chia rẽ, Nam- Bắc tông đều thông giao, văn hoá 
Đông Tây đều hòa hợp, nhân sĩ trên thế giới xem đây là một 
cõi để quay về tự tâm. Pháp sư Tuyên Hóa đã khẳng định 
rằng “VPTT không phải là một cơ sở của tư nhân, nó thuộc 
quyên sở hữu của tất cả Phật tử trên thế giới, kể cả tín đô của 
mọi tôn giáo khác”. 

Pháp sư Tuyên Hóa cũng nổi danh về đức khiêm cung vô 
ngã và lòng từ bi vô biên đối với chúng sanh. Ngài hành đạo 
không biết mệt mỏi cho đến suốt đời. Ngài đã viên tịch vào 
ngày mùng I0 tháng 5 năm Ất Hợi (7-6-1995) tại VPTT, 
Los Angeles, California, Hoa Kỳ. 

2. Người Tích Lan 

*Pháp sư Anagarika D)harmapala (I864-1933) 

Ngài thế danh là David Hewivi Larne, một pháp sư cư sĩ nồi 
tiếng khắp thế giới như là Chủ tịch Hội Maha Bodhi ở Ấn 
Độ. Ngài sinh ngày I7/09/1864 tại quận Pettah, Colombo, 
Tích Lan, trong một gia đình theo truyền thống Phật giáo 
Theravada, dù gia đình theo đạo Phật, nhưng ông đã trải 


314 Thích Nguyên Tạng 





qua những năm ở tiểu học và trung học thuộc Thiên Chúa 
giáo. Hoàn cảnh lúc ấy không có sự chọn lựa nào khác. Tuy 
phải đọc kinh Cựu ước hằng ngày, nhưng hạt giống bề đề 
không phai nhòa trong ông. Thời gian ở đại học ông đọc 
nhiều sách về Phật, triết, tâm lý, đạo đức, lịch sử, tiểu sử. 





Chân dung pháp sự Anagarika l)harmapala 


Năm 1883, ông gặp ông Olcott và bà Blavatsky, sáng lập 
viên Hội Thông thiên học ở Mỹ đến Tích Lan và Ấn Độ để 
học Phật. Hai vị Phật tử này đã thành lập Hội Thông thiên 
học Phật giáo tại Tích Lan và Dharmapala được mời vào 
làm việc tại văn phòng này. Năm 1885 ông đến Ấn Độ để 
tìm thầy học thiền. Ông cùng với người bạn Nhật Bản 
Kowen Gunaratra tham quan một vòng những thăng tích 
Phật giáo ở Bombay và Calcutta. Dharmapala cảm thấy đau 
đớn vì Phật giáo không còn hiện hữu ở những nơi này nữa, 
còn chăng chỉ là những hình ảnh chết. Ông phát nguyện ở 
lại Bodh Gaya (Bồ đề Đạo tràng) để tu tập và khôi phục lại 
cơ đồ của Phật giáo. Và tại đây, 40 năm sau đã trở thành 
Trung tâm Hoằng Pháp Maha Bodhi do chính ông sáng lập. 
Hội này thành lập vào ngày 31/5/1891 với sự hỗ trợ của 
Phật giáo Nhật Bản, Miến Điện, Tích Lan và Trung Hoa. 


Phật giáo khắp thế giới 315 





Mục tiêu chính của Hội là: Hãy trả Bodh Gaya lại cho Phật 
giáo. Tờ báo tiếng Anh “Maha Bodhi” xuất hiện đầu tiên 
vào tháng 5 năm 1892 do Dharmapala làm chủ bút. Ông 
viết bài “Một thế giới Phật giáo thống nhất” (A united 
Buddhist World). Đại tá Olcott viết bài “Tinh thần từ bi 
của Phật giáo” (Sweet spirit of Buddhism) và nhiều bài đặc 
sắc khác. Ở Chicago, tiến sĩ J. H. Barrows, Chủ tịch Nghị 
viện Tôn giáo thế giới (The World Parliament of Religion) 
đọc được số báo đầu tiên này liền viết thư mời Dharmapala 
tham dự Đại hội Tôn giáo thế giới (ĐHTGTG) tổ chức tại 
Chicago vào tháng 9/1893. 


Ông đến Mỹ với một viên ngọc xá lợi, một ảnh Phật nhỏ và 
20.000 cuốn ngũ giới (five precepts) để tặng Đại hội, 
ĐHTGTG lần đầu tiên này với 4.000 đại biểu từ các châu 
lục phần lớn là tín đồ Thiên Chúa giáo. Ông Dharmapala 
tham dự đại hội với tâm trạng rất phần khởi, ông nói: “Đây 
là một thành quả quý báu nhất, tự hào nhất và là một công 
việc đáng làm nhất của thế kỷ thứ XIX”. Sau ngày bế mạc 
đại hội, ngày 26/9 ông được mời giảng pháp tại hội trường 
Athenaeum với chủ đề “Phật giáo và thông thiên học”. 
Ngày 10/10, ông xuống tàu về lại Án Độ. Trong địp này ông 
đã ghé thăm Nhật Bản, Hawaii và Trung Quốc. 


Ông Dharmapala trở lại Mỹ vào năm I896 do nhận lời mời 
hoằng pháp của tiến sĩ Paul Carus, một Phật tử người Đức 
đang sống ở Mỹ. Lần này ông đã đi thuyết pháp tại các tiểu 
bang New York, Chicago, San Francisco, Grand Rapids, 
Cñncinnati, Duluth, Minneapolis, lowa, Des Moines, Dayton 
và Columbus. Đề tài được thính giả yêu cầu nói lại nhiều lần là 
“Sự hòa giải của Phật giáo và Thiên Chúa giáo”. Báo chí Mỹ 
lúc ấy đã ca ngợi về sự kiện hoằng pháp này của pháp sư 
Dharmapala; ông là một nhà hùng biện Phật giáo, một _ Tgười 
Á châu có giọng nói tiếng Anh rất độc đáo và làm cuốn hút 
người nghe. 


316 Thích Nguyên Tạng 





Một năm sau (1897), tại San Francisco, pháp sư 
Dharmapala đã tổ chức đại lễ Phật Đản đầu tiên trên đất 
Mỹ, 37 ngọn nến được thắp sáng trước lễ đài Phật Đản biểu 
tượng cho 37 Phẩm Trợ đạo và 400 Phật tử Mỹ thành kính 
lắng nghe ngài tụng kinh Mangala từ một bản kinh chép tay 
trên lá bối. 

Chuyến viếng thăm Mỹ lần thứ ba của ngài vào giữa năm 
1902-1904. Lần này, ngài cũng đi đến thuyết nhiều nơi và 
tham quan các trường khoa học - kỹ thuật, ngài cho rằng: 
“Phương Đông cân kỹ thuật của phương Tây, cũng như phương 
Tây cẩn tâm linh của phương Đông”. Sau chuyến viếng thăm 
này, ngài đã xây dựng một trường kỹ thuật ở Sarnath, Ấn 
Độ. Đặc biệt trong lần hoằng pháp này, ngài đã cảm hóa 
được giáo sư người Mỹ-William James thuộc đại học 
Harvard. Ông này nói: “Thập chuẩm bị các bài giảng vê tâm DU 
tốt hơn tôi nhiêu”. Sau khi được pháp sư Dharmapala trình 
bày những nét đại cương về môn Phật học, giáo sư James trở 
về Harvard và thông báo với lớp của ông: “Đây là môn tâm lý 
học mà các em sẽ học trong 2 nă", bắt đầu từ hôm 4ÿ”. 

Năm 1925, pháp sư Dharmapala đi Anh quốc để xây dựng 
chỉ nhánh Maha Bodhi, rồi ngài ghé qua thăm Mỹ lần cuối 
cùng. Bảy năm sau, vào ngày 16/01/1933, ngài qua đời tại 
Ấn Độ vì bệnh tim. Trước đó ngài đã xuất gia và thọ giới Cụ 
túc với các sư Tích Lan. Trước khi tịch, ngài nguyện câu cho 
mình rằng: “Muốn tái sinh trở lại đời này 25 lần để truyễn bá 
giáo lý đạo Phật”. Và ngài cũng muốn tái sinh vào một gia 
đình Bà la môn ở Benares (Án) để tiếp tục cuộc đấu tranh vì 
sự sống của Bodh Gaya. Năm 1949, (60 năm kể từ ngày 
ngài khởi sự đấu tranh giành lại công bằng cho Bodh Gaya) 
Ấn Độ đã giành lại nên độc lập từ chính quyền thực đân 
Anh và Bodh Gaya đã được trả vẻ cho Phật giáo. 


Phật giáo khắp thế giới 31: 





3. Người Nhật Bản 
*Thiền sự Soyen Shaku 


Ngài đến Mỹ trong dịp dự ĐHTGTG tại Chicago năm 1893 
và được xem là vị thiền sư Phật giáo đầu tiên đặt chân lên đất 
Mỹ. Ngài xuất gia năm 20 tuổi (1871) với thiền sư Ekkei 
Zenji. Năm 1887, ngài sang Tích Lan để học tiếng Pàli và bắt 
đầu đời sống khổ hạnh như các tăng sĩ tại nơi đây. 

Trong thời gian lưu học tại Tích Lan, ngài đã gặp và quen 


biết với đại tá Olcott và đã được ông này mời tham dự 
ĐHTGTG vào năm I893. 





Chân dung thiên sư Soyen Shaku 


Thiền sư Soyen Shaku nhận lời mời và ngài cùng với một số 
người Nhật lên đường đến Mỹ, phái đoàn mang theo những 
bộ đồ uống trà, vải lụa, tranh ảnh quạt giấy và sách Phật. 
Riêng bản thân ngài chuẩn bị một bài phát biểu mà trước 
đó đã nhờ D.T Suzuki dịch ra tiếng Anh giùm (Suzuki lúc 
ấy đang là sinh viên đại học và đang học Thiền với ngài). 
Bài tham luận “Luật nhân quả của đạo Phật” mang đến đại 
hội, ngài không đọc được phải nhờ tiến sĩ Barro - đọc hộ. 
Sau đại hội, tiến sĩ Carus mời Soyen và hai tăng ni người 
Nhật khác đến nghỉ nhà ông ở Lasalle, IIinois. Hai người đã 


318 Thích Nguyên Tạng 





thảo luận về tôn giáo và triết học. Họ đồng ý rằng “cuối thế 
kỷ XIX là thời điểm thích hợp để thực hiện công cuộc cải cách tôn 
giáo”. Ngài Soyen nói: “Chúng ta tín rằng cải cách tôn giáo là 
để loại bỏ những ý tưởng điên rổ, bảo thủ, lạc hậu và để nâng cao 
giá trị của chân lý, hãy làm giảm bớt sự cách biệt giữa các chủng 
tộc truyền thống nà ngôn ngữ”. Giỗng như Carus, Soyen có 
một biệt tài là giới thiệu PG như là một tôn giáo hợp lý và 
khoa học. Tiếp đó, Soyen giúp đọc lại bản thảo quyên “Lời 
giáo huấn của Đức Phật” của Carus. 


Vào tháng 6 năm 1905, thiền sư Soyen trở lại Mỹ để hoằng 
pháp theo lời mời của thương gia Alexander Russel ở 
California. Lần này có hai đệ tử đi theo ngài là Nyogen 
Senzaki và D.T Suzuki. Sau chuyến hoằng pháp tại Mỹ, 
ngài đi thăm châu Âu và ghé thăm Ấn Độ, Tích Lan rồi trở 
về Nhật Bản. Đến năm 1919, ngài viên tịch tại chùa 
Engakuji, thọ 68 tuổi. Các đệ tử của ngài vẫn tiếp tục công 
việc hoằng pháp tại Mỹ. 


*Thiền sự Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) 


Ông là tiến sĩ, giáo sư nhiều trường đại học ở Nhật, Mỹ và 
châu Âu; là tác giả, dịch giả của hơn 100 tác phẩm viết bằng 
Nhật và Anh ngữ, được xem là người có công đầu trong việc 
truyền bá Phật giáo Thiền tại Mỹ (Lâm Tế). Ông sinh năm 
1870 tại Kanazawa trong một gia đình theo truyền thống 
thiền Rinzai. Nhưng ngài theo học thiền công án với thiền 
sư Kosen. Năm 1892, sau khi Kosen viên tịch (thọ 81 tuổi), 
ngài tiếp tục học thiền với thiền sư Soyen Shaku, người kế 
thừa sự nghiệp của Kosen ở thiển viện Angaku ở Kamakura. 
Cuối tháng giêng năm 1897, sau khi tốt nghiệp ở khoa triết 
học ở đại học Tokyo, theo lời khích lệ của thiền sư Soyen, 
Suzuki đến Mỹ để du học và phụ giúp tiến sĩ Paul Carus 
(bạn thân của Soyen) hoằng pháp tại Mỹ. Lúc bấy giờ ông 
Carus là chủ bút tờ báo Open Court ở Lasalle, Suzuki đến 
làm việc tại đây. 


Phật øiáo khắp thế giới 319 








Chân dung Thiên sư Daisetz Teitaro Suzuki 


Công việc đầu tiên của ông là giúp Carus chuyển ngữ quyền 
“Đạo đức kinh”, tiếp đó ông dịch quyền “Sự thức tỉnh của 
niềm tin” (Awakening of Faith) của Ashvaghosha. Rồi ông 
bắt đầu viết “Đại cương về Phật giáo Đại thừa” (Outlines of 
Mahayana Buddhism), cuốn sách đầu tay của ông. Trong 
thời gian này ông vừa dịch sách và vừa học Pàli tại Sanskrit. 


Ông đã ở lại Lasalle, bang Ilinois tông cộng lÏ năm đề dịch 
thuật, nghiên cứu, viết sách và thỉnh thoảng đi thông dịch 
cho thiền sư Soyen khi ngài đến hoằng pháp tại Mỹ. 


Ngày 16/4/1900, Suzuki bắt đầu công tác viết bài cho tờ 
nguyệt san “The Lipht of Dharma”. Hai năm sau, ông trở về 
Nhật Bản và kết hôn với Beatrice Erskinelane, một phụ nữ 
theo phái Thông thiên học. Vợ chồng Suzuki sống trong 
một căn nhà nhỏ bên cạnh thiền viện Engaku cho đến khi 
thiền sư Soyen viên tịch vào năm I919. Sau đó ông dọn 
đến Kyoto và đi dạy triết học và tôn giáo học tại đại học 
Otari. Tại đây ông thành lập Hội Nonsectarian Mahayana 
và phát hành tờ báo “Phật giáo phương Đông”. Năm 1927, 
ông xuất bản quyên “Khái luận Phật giáo Thiền” (Essays in 
Zen Buddhism). Năm 1936, ông được mời đi giảng ở Anh 
quốc, tại đó ông gặp Alan Watts, (một Phật tử trẻ tuổi, 


320 Thích Nguyên Tạng 





người về sau viết nhiều sách thiền và chủ biên tờ “Buddhism 
in England”) và hướng dẫn vị này đến học thiền ở Nhật 
Bản. Năm 1949, ông lại đến Honolulu (Mỹ) để dự “Đại hội 
các triết gia Đông và Tây” lần thứ II, tại đây ông đã gặp 
Philip Kapleau và hướng dẫn vị này đến xuất gia tu học tại 
Nhật Bản. (Sau 13 năm tu học tại Tokyo, năm I9ó6 
Kapleau trở về Mỹ và thành lập một trung tâm thiền ở New 
York. Kapleau cũng là tác giả của hai tác phẩm thiền nổi 
tiếng là “Ba Trụ Thiền” và “Thiền, bình minh ở phương 
Tây”). Sau đó, ông đến New York để dự hội thảo về triết 
học và đi giảng ở nhiều nơi khác. 

Năm 19535, ông được mời dạy tại Đại học Columbia, New 
York. Lúc Ấy, Suzuki rất nổi tiếng về những sách thiền, 
những buồi thuyết giảng và cả đời sống hành thiền của ông. 
Phong trào học và tu thiền ở Mỹ bắt đầu được chú ý. Năm 
1957, “Đại hội Thiền và Phân tâm học” ở Mỹ, Suzuki là 
một đại biểu nỗi bật. Cũng trong năm này ông nghỉ dạy ở 
Columbia và được mời đi giảng nhiều đại học khác như 
Massachusetts, Cambridge, Havard. Năm 1959, “Hội Phật 
giáo Cambridge” ra đời, ông được mời giữ chức chủ tịch. Ba 
năm sau ông trở về Nhật Bản và tiếp tục dịch và viết sách, 
ông làm việc không biết mệt mỏi cho đến lúc qua đời, ông 
mất năm 1966, tại thiền viện Kamakura, hưởng thọ 96 tuổi. 
4. Người Triều Tiên 

*Thiền sư Soen Sa Nữn 

Ngài được xem là Thiền sư người Triều Tiên đầu tiên có mặt 
tại Mỹ. Ngài xuất gia năm 1949, từng đi du học 9 năm ở 
Nhật Bản và Hồng Kông. Năm 1972, ngài đến Los Angeles, 
nơi có cộng đồng người Triều Tiên sinh sống. 

Khởi đầu, ngài rất vất vả, phải đi làm ở tiệm giặt ủi để kiếm 
tiền học Anh văn và trả tiền nhà. Sau đó, ngài được giáo sư 
Leo Prudes (thuộc khoa Phật học ở Đại học Brown) mời đến 


Phật giáo khắp thế giới 3421 





giảng cho sinh viên của ông. Nhân địp này ngài được hai 
sinh viên Mỹ thỉnh ngài đến nhà họ để dạy thiền. Không 
bao lâu, ngài đã thành lập Trung tâm Thiền Providence ở 
Rhode Island. 





Chân lung Thiên sự Soen Sa Nữm 


Năm 1974, ngài bắt đầu đi giảng pháp khắp nơi ở Mỹ, ngài 
nói: “Thiển là tin ở mình 100% và các vị nên tin ào phương 
pháp thiên của chính người Mỹ”. Ngoài hướng dẫn ngồi thiền, 
ngài còn dạy đệ tử tụng kinh, lạy Phật và niệm danh hiệu Bồ 
Tát Quan Ẩm. 


Tiếp đó lần lượt ngài xây dựng chùa Tah Mah ở Los Angeles; 
Trung tâm Thiền quốc tế ở New York, Trung tâm Thiền ở 
Cambridge... để có nơi cho người Triều Tiên và Mỹ tu học. 
Nhờ sự hoạt động hoằng pháp này mà Phật giáo Triều Tiên 
được chú ý đến tại Mỹ và họ bắt đầu viếng thăm, tìm hiểu và 
nghiên cứu Phật giáo tại chính quốc gia Triều Tiên. 

5. Người Tây Tạng 

*Lama Thubten Yeshe (I935-1964) 


Ngài là một pháp sư nôi tiêng, người góp sức san băng các 
chướng ngại địa dư và nôi liên những phân cách văn hóa và 


322 Thích Nguyên Tạng 





chủng tộc để dòng tuệ giác mặt trời đầu nguồn Tây Tạng 
chảy xuống vùng đất lạ Tây phương. Ngài sinh vào tháng 5 
năm 1935 tại ngoại ô thủ đô Lhasa, Tây Tạng. Lên 6 tuổi 
ngài xuất gia và trải qua 20 năm tu luyện tại tu viện Sera ở 
Lhasa. Đây là thời gian tuyệt vời, thánh thiện và cao khiết 
nhất trong đời của ngài, ngài nhớ lại: “Iôi và khoảng 
10.000 tăng sĩ khác đã vui vẻ khép mình trong đời sống giới 
luật. Một bông hoa cũng không được phép nở nếu nó làm ta 
xao lãng việc điều tâm định vn 


Năm 1959, ở tuổi 25, ngài ty nạn sang vùng Đông Bắc Ấn 
Độ; tại đây ngài bắt đầu học Anh văn để chuẩn bị cho một 
cuộc sống mới. Năm 1961, ngài thu nhận người đệ tử Tây 
phương đầu tiên là quận chúa Zina Rachevsky, một công 
nương xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, thuộc dòng đõi 
quý tộc Nga. Sau ngày đề chế Nga sụp đồ gia đình của Zina 
sang ty nạn ở California, mẹ cô là người thừa hưởng một gia 
tài không lồ, và là một trong những người đàn bà giàu nhất 
nước Mỹ. Zina lớn lên trong sự giàu có đó và trở nên hư 
hỏng vì tình dục và ma túy. Đầu thập niên 60, Zina rời bỏ 
nước Mỹ để theo sống với nhóm nghệ sĩ ở Hy Lạp, rồi lại 
tìm đến vùng đất thánh Hippy Ấn Độ. Lúc cô gặp được 
Lama Yeshe thì cô đã tàn phai và khô căn vì ma túy, rượu 
mạnh và lối sống buông thả. 


Qua 9 tháng học giáo lý, Zina quyết định xuất gia trở thành 
Sư cô. Sau đó, Zina được Lama Yeshe đưa đến Nepal để tu 
học. Tại đây, Zina đã mua đứt một vùng đất rộng trên ngọn 
đồi nhìn xuống thủ phủ Kathmadu để xây dựng tu viện 
Kopan. Sư cô Zina nhập thất tu học được 3 năm thì qua đời 
ở tuổi 42. 


Phật giáo khắp thế giới 323 





k:Ì 
L3 
„ 

m 
EỊ 

|) 





kh. 
Chân dung Lạt ma Yeshe 


Vào tháng II năm 1971, Lama Yeshe bắt đầu mở khóa tu 
Lam Rim (Tiệm Đạo) cho 250 người Tây phương đến dự tu 
khóa này. Mặc dù vốn liếng Anh văn giới hạn nhưng ngài 
giảng pháp rất hay. Ngài nói: “Tôi tin rằng Phật giáo có những 
điều quý giá để tặng cho người Tây phương những người thiếu 
hiểu biết về chức năng của tâm thức. Xuyên qua tâm thức, ta 
có thể đạt được những trạng thái hạnh phúc không thể ngờ 
được”. Sau khóa tu có cô Max Mathews (người Mỹ) và ông 
Nick Ribush (một bác sĩ người Úc) xin xuất gia. 


Năm 1974, Lama Yeshe cùng với Lama Zopa và sư cô Max 
Mathews đến bang Indiana (Mỹ) để thăm nhóm thiền sinh 
của Lois-.Bod Wood, những người từng đến tu học tại Ấn 
Độ. Sau khi rời Mỹ, đoàn đến Úc đề diễn thuyết và thành 
lập Viện Quan Âm ở bang Queensland, đây là TEPG đầu 
tiên của một chuỗi rất dài những 'TPG mọc lên ở Úc, Âu 
và Mỹ châu sau này. Một năm sau, Lama Yeshe theo lời 
mời nên tổ chức chuyến hoằng pháp vòng quanh thế giới 
thứ hai gồm Mỹ, Úc và bốn nước khác ở châu Âu. 


Đến tháng II năm 1975, tại bang California, Lama Yeshe 
tuyên bố thành lập Hội Bảo tồn Phật giáo Đại thừa 


324 Thích Nguyên Tạng 





(Foundation for The Preservaton of The Mahayana 
teachinøs, viết tắt là FPMT), tổ chức này phát triển rất 
nhanh, đến nay có trên 100 chi nhánh ở 20 quốc gia khác 
nhau bao gồm Nepal, Ấn Độ, Anh, Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Ý, 
Tây Ban Nha, Hà Lan, Brasil, Hy Lạp, Nhật Bản, Đài 
Loan... Ngoài các chỉ nhánh này còn có một nhà xuất bản 
rất thành công là Wisdom Publications ở bang 
Massachusetts và một Phật học viện Nalanda gần Toulouse, 
Pháp quốc, đã có thể cung cấp một chương trình tu học đa 
diện cho tăng sĩ phương Tây mỗi ngày càng đông. 


Đến ngày 3/03/1984, ngài đau nặng vì bệnh tim, và đã viên 
tịch ở tuổi 49 tại Los Angeles, bang California, đề lại phía 
sau mình một tổ chức không lồ do người đệ tử Lama Zopa 
đang gánh vác. Hai năm sau (từ ngày mắt), người ta đã phát 
hiện ra ngài trong một dáng hình khác, đó là Osel Hita 
Torres, sinh ngày 12/02/1985, ngài đã tái sinh trở lại 
Bubion, Tây Ban Nha. Hiện nay, ngài là hóa thân của Lama 
Osel (13 tuổi) đang tu học tại tu viện Sera, miền Nam nước 
Án Độ. 


6. Người Việt Nam 
*HT Thích Thiên Ân 


Ngài được xem là tăng sĩ Việt Nam đầu tiên hoằng pháp tại 
Mỹ. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ Văn chương tại Đại học đường 
Wasada, Nhật Bản, ngài đã được mời đến Hoa Kỳ với tư 
cách giáo sư thỉnh giảng về ngôn ngữ và triết học Đông 
phương vào năm 1966. Ngài dự tính sẽ về Việt Nam vào 
năm 1967, nhưng thiền sinh, sinh viên Mỹ nài nỉ ngài ở lại 
để hướng dẫn tu học. 


Phật giáo khắp thế giới 325 








Chân dung HT Thích Thiên Ân 


Khởi đầu, ngài thuê một căn hộ ở Hollywood để hướng dẫn 
sinh viên Mỹ học và tu thiền. Ngài là một thiền sư được đào 
tạo theo truyền thống Rinzai (Lâm Tế) Nhật Bản.Tiếp đó 
do nhu cầu giới thanh niên Mỹ đến học ngày càng đông, 
ngài thành lập trung tâm Thiền học Quốc tế (International 
Buddhist Meditation Center) tọa lạc ở phía nam của đại lộ 
Vermont, Los Angeles. Láng giềng của ngài là người da màu, 
Mexico, Triều Tiên và Thái Lan. Vì xuất thân từ Việt Nam, 
một quê hương Phật giáo vốn có sự hài hòa phối hợp giữa 
Mahayana và Theravada, nên ngài đã thừa hưởng truyền 
thống tốt đẹp này. Ngay từ những ngày đầu đã có nhiều 
sinh viên Mỹ xin xuất gia tu học; nổi bật trong số đó có sư 

cô Karuna Dharma, một tiễn sĩ Phật học, người kế thừa sự 
nghiệp sau khi ngài viên tịch. Ba năm sau ngài đã tổ chức 
giới đàn để truyền giới Tỷ kheo (250 giới), Tỷ kheo ni (348 
giới), pháp sư (25 giới, pháp sư là nhà truyền giáo cư sĩ được 
nhận một áo vàng có đải đeo cô và một tọa cụ) cho người 
Mỹ đến tu học. Trong quá trình hoằng pháp ở Mỹ, HT 
quan tâm đến việc truyền giới cho nhiều pháp sư, cư sĩ, 


326 Thích Nguyên Tạng 





người có thê đi vào trong mọi tầng lớp xã hội phương Tây để 
truyền dạy chân lý nhà Phật. Tiếp đó, ngài xây dựng chùa 
Phật giáo Việt Nam để có nơi cho đông đảo người Việt ở 
California chiêm ngưỡng và tu học. 


Vào tháng I0 năm 1973, HT Thiên Ân kết hợp với các nhà 
giáo dục Mỹ, Nhật, Triều Tiên, Tây Tạng, Tích Lan để sáng 
lập trường Đại học Đông phương (Ủniversity of Oriental 
Studies), một nơi thu hút đông đảo sinh viên Mỹ ghi danh 
học Phật học, ngôn ngữ và triết học phương Đông. 


Đầu tháng 9 năm 1980, HT Thiên Ân cảm thấy pháp thể 
khiếm an, ngài đi bệnh viện và bác sĩ cho biết ngài có một 
khối u trong não và được giải phẫu; bác sĩ cũng cho biết HT 
mắc phải bệnh ung thư gan, nhưng HT vẫn tiếp tục miệt 
mài với công tác hoăng pháp. Đến ngày 23/11/1980, HT đã 
qua đời. Hàng trăm ngàn người Việt tại Mỹ và hàng ngàn 
người Mỹ đã khóc tiễn đưa người thầy khả kính này. Một 
thiền sinh người Mỹ nói: “Ngài là sức mạnh, là chỗ dựa (rong 
đời sống tu tập của chúng tôi. Ngài đã dạy chúng tôi biết thế nào 
là sự vô thường, biển loạn của vạn vật, nhưng chúng tôi không 
nghĩ là mắt ngài quá sớm như vậy”. Ngôi chùa Phật giáo Việt 
Nam hiện nay do một tăng sĩ người Việt thừa kế trụ trì và 
Trung tâm Thiền học Quốc tế do Ni sư người Mỹ Karuna 
đám trách, sự nghiệp hoằng pháp của HT Thiên Ân vẫn còn 
phát triển mạnh trên đất Mỹ. 

Tổng hợp từ các tài liệu: 

Rick Filds (1992) HOW THE SWANS CAME TO THIE LAKE, 
Narrative Hlistorp 0ƒ Buddhism ím America, Shambhala, Boston, USA. 


Chares SỐ Preblish (1993) PFHISTORICAL DICTIONANRY OF 
BUDDHISM, Inidian Books Centre, Dell, Indlia. 


Stephen Bathchelor (1994) The WAKENNING OE THIE WESI, The 
Encoumtcr 0ƒ Budhdhism and VVestern Culture, Parallay, Berkelep, California, 
USA. 


Phật giáo khắp thế giới 327 





8 PHÁP SƯ ÑIKKYO NIWANO 


Nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới 


jRW R€@V. NiRãyo N 


' 





Tháp sư Nikkyo Niwano (1906-1999), người khai sáng 
Hội Phật giáo Lập Chánh Giảo Thành (Rissho Kosei-kai, 
phát xuất từ phái Pháp Hoa Nhật Liên Tông của Nhật), nhà 
lãnh đạo Hội Tôn Giáo và Hòa Bình Thế Giới, Hiệp Hội Tự 
Do Tôn Giáo, Hiệp Hội Hòa Bình Niwano, Liên Đoàn Tân 
Tôn Giáo Nhật Bản, là tác giả của nhiều tác phẩm Phật học 
quan trọng v.v.. đã qua đời tại Tokyo vào ngày 4 tháng I0 
năm 1999, hưởng thọ 92 đề lại phía sau mình một tổ chức 
không lồ với niềm tiếc thương và kính trọng không nguôi 
đối với nhân dân Nhật bản và Phật tử thế giới. 

Cuộc đời và đạo nghiệp của Pháp sư Nikkyo Niwano: 


Pháp sư Nikkyo Niwano sinh ngày I5 tháng II năm 1906 
trong một gia đình nông dân uy tín ở Suganuma, một ngôi 


328 Thích Nguyên Tạng 





làng nhỏ ở tỉnh Niigata, thuộc miền Bắc Nhật Bản. Lên bảy 
tuổi, ông học trường làng và kết thúc chương trình học vấn 
của ông ở tuổi hai mươi. 


Năm 1923, được cha cho phép, ông lên đường đến Kyoto 
để tìm việc. Nghề đầu tiên của ông là mở tiệm bán gạo, sau 
đó là đại lý bán than củi. Sau ba năm (1926-29) phục vụ 
trong ngành Hải quân Nhật, ông trở lại công việc của mình. 
Một năm sau đó, ông thành hôn. Sau khi đứa con gái đầu 
lòng chào đời năm 1951, ông mở hiệu bán dưa chua, một 
nghề đang phát triển ở Nhật thời bấy giỜ. 


Tháng 8 năm 1934, đứa con gái 9 tuổi của ông, bị chứng 
bệnh mất ngủ, không phương cứu chữa. Trong nỗi thất 
vọng, ông nghe theo lời khuyên từ một người láng giềng và 
nhờ ngài Sukenobu Aral, hội trưởng Hội PG Reiuykai giúp 
đỡ phương pháp điều trị. Không lâu sau đó, bệnh tình của 
con gái được hồi phục. Đối với ông Niwano, đây là công đức 
của Hội Reiyukai và điều gây ấn tượng mạnh mẽ cho ông là 
công đức thọ trì Kinh Pháp Hoa, một trong những bộ kinh 
quan trọng của Phật giáo Mahayana. 


Vì kính tin lời Phật dạy và Kinh Pháp Hoa đã lôi cuốn ông 
vào con đường đạo. Con đường này có thể cứu độ thế giới, 
từ cá nhân đến xã hội, từ thể chất đến tinh thần. Ông hiểu 
rõ những øì ông học được. Càng học và thọ trì Kinh Pháp 
Hoa, ông cảm nhận được sự mầu nhiệm, sâu sắc và tiềm lực 
vô biên của kinh. Lòng từ bi và cứu độ, cả hai ý nghĩa này 
đều phù hợp với lý tưởng của ông. Ông cũng nhận ra răng 
ông phải thay đôi công việc đề có nhiều thời gian đề tham 
gia công tác Phật sự và tu học Phật pháp. 


Tiếp đó, ông quyết định đổi nghề, ông mở một đại lý bán 
sữa, công việc chỉ làm vào lúc sáng sớm để bỏ sữa ở các đại 
lý nhỏ khác, trưa và chiều là thời gian để ông nghiên cứu 
giáo lý và tu tập. Trong những khách hàng của ông có một 


Phật giáo khắp thế giới 329 





phụ nữ, chủ một quán nước nhỏ. Bà bị bệnh và đau khổ 
nhiều năm vì người chồng không chung thủy và người con 
qua đời từ nhỏ. Bác sĩ cho hay là bà không sống được bao 
lâu nữa. 


Tuy nhiên, không lâu sau khi bà nhận được sự giúp đỡ tỉnh 
thần của pháp sư, bà đã phục hồi nhanh và nhờ đó bà đã tin 
tưởng, vào Phật pháp. Sự hồi phục của bà cũng làm cho 
nhiều người ngạc nhiên. Trong một ngày nọ, bà và pháp sư 
Niwano đã đưa 50 người vào. tổ chức này. Bà chính là 
Myoko Naganuma, người mà về sau cùng với pháp sư đứng 
ra thành lập Hội Phật Giáo Lập Chánh Giáo Thành. 


Sau một thời gian học hỏi và nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, 
Pháp sư Nikkyo Niwano và bà Naganuma cùng với 30 
người khác thành lập Hội Rissho Kosei-kai vào ngày 5 
tháng 3 năm 1938, lúc ấy ông 38 tuổi và bà Naganuma, 48 
tuổi. Năm 1941, số thành viên của hội đã lên đến 1000. 
Năm 1942, cả Pháp sư Niwano và bà Naganuma đã từ bỏ 
công việc buôn bán và cống hiến toàn thời gian cho hội. 
Trong thời gian này, một trụ sở mới của hội đã được tạo 
dựng, nhưng quá nhỏ không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt của hội, nhiều lúc thành viên phải đứng bên ngoài 
hành lang và sân cỏ để tụng kinh. 


Vào ngày II tháng 8 năm 1948, Hội đã chính thức gia nhập 
vào một tổ chức tôn giáo lớn ở Nhật là Hội đoàn Tôn giáo 
Nhật bản. Năm 1951, ông được cử làm Chủ tịch thường trực 
của Liên Đoàn Tân Tôn giáo Nhật (Federation of New 
Religion of Japan / Shinshuren) sau khi hội này thành lập. 


Ngày 10 tháng 9 năm 1957, bà Naganuma qua đời. Sau khi 
trở về với chánh pháp, bà phát tâm dành thời gian còn lại 
của đời mình để phổ biến Kinh Pháp Hoa. Do đó bà đã làm 
việc không biết mỏi mệt để hướng dẫn những thành viên 
mới của hội cho đến ngày cuối cùng, bà đau nặng và qua đời 


330 Thích Nguyên Tạng 





trong yên bình vào ngày 10 tháng 9 năm 1957. Hội đã tổ 
chức trọng thể tang lễ của bà trong hai ngày 14 và 15 tháng 
9, có đến 250.000 người trên khắp nước Nhật đến viếng 
linh cữu của bà. Cùng trong năm này, pháp sư cho ra tờ nhị 
nguyệt san Dharma World để phổ biến giáo lý, đến nay tờ 
báo này vẫn phát hành đều đặn. 





Năm 1958, pháp sư Niwano tổ chức chuyến hoằng pháp trên 
khắp nước Nhật. Năm 1959, cho xuất bản cuốn sách “Đạo 
Phật Ngày Nay, một diễn dịch mới của Kinh Pháp Hoa” 
(Buddhism for Today: A modern Interpretation of the 
Threefold Lotus Sutra) in bằng tiếng Nhật. Năm 1963, pháp 
sư lên đường đi châu Âu để tham dự hội nghị vẻ hòa bình và 
bãi bỏ vũ khí hạt nhân tại Italy. Nhân dịp này pháp sư có øặp 
riêng đức Giáo hoàng Paul đệ lục để trình bày những kiến 
nghị về hòa bình. Tháng 3 năm 1964 pháp sư cho in cuốn: 
“Giảng luận mới về Kinh Pháp Hoa” (A Modern Commentary 
on the Threefold Lotus Sutra). Ngày I4 tháng 9 năm 1945, 
pháp sư đi Italy dự Hội nghị tôn giáo lần thứ hai, nhân dịp 
này pháp sư đã gặp và trao đổi với Đức Giáo Hoàng Paul đệ 
lục về các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tháng 7 năm 1965, 
pháp sư được bầu làm Chủ tịch hội Shinshuren. 


Phật giáo khắp thế giới 331 





Tháng giêng năm 1968, pháp sư tham dự Hội nghị đối thoại 
Tôn giáo Nhật- Mỹ vì hòa bình tại Tokyo. Từ ngày 2] đến 
23 tháng hai năm 1969, pháp sư tham dự phiên họp của ủy 
ban tư vẫn lâm thời của Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình thế 
giới (World Conference on Religion and Peace/WCRP) và 
được cử làm ủy viên Ban thường trực. Tháng 4 cùng năm 
này, pháp sư được bầu làm chủ tịch Liên Đoàn các Tôn giáo 
Nhật (Japan Religious League). Đến tháng bảy pháp sư 
tham dự Đại hội lần thứ 20 của Hiệp hội Tự do Tôn giáo 
Quốc Tế (International Association for Religious Freedom / 
[AREF) và được bầu làm ủy viên ban quản trị của hội. 


Ngày 26 tháng tư năm 1970, chánh điện Phố Môn của hội 
xây dựng hoàn thành. Tháng IØ cùng năm, pháp sư bảo trợ 
và tổ chức Hội nghị Tôn giáo và Hòa Bình Thế giới 
(WCRP) lần thứ nhất tại Tokyo, hơn 300 đại biểu đến từ 
39 quốc gia trên thế giới về dự để bàn thảo về các vấn đề 
như giải trừ quân bị, nhân quyền và kêu gọi chấm dứt cuộc 
chiến Việt Nam. Trong kỳ hội nghị này, pháp sư được bầu 
làm Chủ tịch Hội WCRP tại Tokyo và là phó Chủ tịch hội 
WCRP Quốc tế. Cuối hội nghị, pháp sư đã mời tất cả đại 
biểu đại hội tham dự buổi lễ cầu nguyện hòa bình được tổ 
chức tại chánh điện Phổ Môn của hội. Từ ngày l8 đến 23 
tháng 12 cuối năm này, pháp sư đến thăm miền nam Việt 
Nam để tìm giải pháp hòa bình cho vùng Đông Dương. 


Tháng tư năm 1972, pháp sư là người Nhật đầu tiên được bầu 
vào chức vụ chủ tịch Hiệp hội Tôn giáo và Hòa Bình Thế giới 
(WCRP). Tháng 5/1972, xuất bản cuốn “Giải pháp của Phật 
giáo về hòa bình” (A Buddhist Approach to Peace) bằng tiếng 
Nhật. Tháng 6 cùng năm này, pháp sư được bầu làm thành 
viên Ban Cố Vấn Hội Tôn Giáo Nhật- Mỹ (Inter-Religious 
Consultation on Japanese-American Relations) trong kỳ hội 
nghị tại Hawaii. Đến tháng 8/1972, pháp sư đi Tây Đức đề dự 
Hội nghị lần thứ 21 của Hiệp hội Tự do Tôn giáo Quốc Tế. 


332 Thích Nguyên Tạng 





Tháng tư năm 1974, pháp sư nhận lời mời của Hội Thân 
Hữu Nhật-Irung và viếng thăm Hoa lục. Tháng 9 cùng 
năm, pháp sư tham dự hội nghị VWVCRP lần thứ 2 tại 
Leuven, Bỉ quốc và được bầu làm Chủ tịch danh dự của hội 
WCRP quốc tế. 


Tháng 3/1975, pháp sư được Trường đại học Chicago, Hoa 
kỳ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự. Tháng 8, pháp sư tham 
dự Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc Tế lần thứ 22 tại Canada. 
Ngày 15/11, sinh nhật lần thứ 70 của pháp sư và cho xuất 
bản cuốn Đời sống phong phú hơn (The Richer Life) bằng 
tiếng Anh. 


Tháng 2/1976, pháp sư tham dự cuộc họp Ủy ban Thường Trực 
chuẩn bị cho Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình châu Á (Asian 
Conference on Religion and PeaceACRP) tại Singapore. 
Tháng 3, pháp sư cho ấn hành cuốn “Đạo Phật Ngày Nay, một 
diễn dịch mới về ba Kinh Pháp Hoa” (Buddhism for Today: A 
modern Interpretation of the Threefold Lotus Sutra) bằng 
tiếng Anh (cuốn sách này đã được GS Trần Tuấn Mẫn dịch ra 
tiếng Việt và VNCPHVN xuất bản năm 1997). Tháng 8, xuất 
bản cuốn “Nkkyo Niwano Tự Truyện” (Autobiography of 
Nikkyo Niwano) bằng tiếng Nhật. 


Tháng 4/1977, Hội của pháp sư tiếp nhận 102 thuyền nhân 
Việt nam. Tháng 12, cho xuất bản cuốn sách tiếng Anh: 
“Giải pháp của Phật giáo về hòa bình” (A Buddhist 
Approach to Peace). 


Tháng 1/1978, pháp sư được cử làm đại diện cho Hiệp hội 
Tôn giáo và Hòa Bình Thế giới (WCRP) dự hội nghị đặc 
biệt của Liên Hiệp Quốc (UN) vẻ vấn đề giải trừ quân bị. 
Tháng 7, pháp sư được bầu làm Phó Chủ tịch của Hiệp hội 
Tự do Tôn giáo Quốc Tế trong kỳ hội nghị lần thứ 23 tại 
Oxford, Anh quốc. Tháng 11, nhà khách Horin-Kaku của 
hội ở Tokyo xây dựng được hoàn thành. Tháng 12, cho xuất 


Phật giáo khắp thế giới 333 





bản cuốn Suốt Đời Vẫn Là Người Khởi Đầu (Lifetime 
Beginner) bằng tiếng Anh. Tháng 12, Tổ chức Hòa Bình 
Niwano ra đời và pháp sư được bầu làm Chủ tịch. 


Tháng 4/1979, là nhà tôn giáo người Nhật đầu tiên nhận 
giải thưởng Templeton Foundation cho công trạng hợp tác 
các tôn giáo của pháp sư tại Luân Đôn, Anh quốc. Tháng 9, 
pháp sư được bầu làm phó Chủ tịch danh dự của Hiệp hội 
Tôn giáo và Hòa Bình Thế giới (WCRP) tại hội nghị ở New 
Jersey, Hoa kỳ. Tháng 12, pháp sư được Quốc hội và các 
nhà lãnh đạo tôn giáo Mỹ mời tham dự cuộc họp thương 
thảo với các nhà chính trị và tôn giáo lran để giải thoát 
những con tin do lran bắt giữ. 

Tháng 6/1980, Pháp sư được Cộng hòa Hồi giáo Iran mời 
tham dự Hội nghị quốc tế về việc can thiệp của Mỹ ở Iran. 
Tháng 10, Pháp sư cho xuất bản cuốn Lược sử Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni, A Narrative Biography) 
bằng tiếng Anh. 

Tháng 2/1981, pháp sư được mời tham dự cuộc gặp giáo 
hoàng John Paul H cùng với 28 đại điện cho Tôn giáo khác 
ở Tokyo. Tháng 7, pháp sư tham dự hội nghị LARF lần thứ 
24 tại Hòa Lan, và được bầu vào chức chủ tịch của hội này. 
Tháng 10, cho xuất bản cuốn “Kim chỉ nam về ba bộ Kinh 
Pháp Hoa” (A Guide to The Threefold Lotus Sutra) bằng 
tiếng Anh. Tháng 11, pháp sư tham dự hội nghị ACRP lần 
thứ 2 tại New Delhi, Ấn độ. 





Hiệp Quốc 


334 Thích Nguyên Tạng 





Tháng 2/1982, pháp sư xuất bản cuốn “Cuộc sống ý nghĩa” 
(The Meaningful life) và “Đời sống hạnh phúc gia đình 
“(The wholesome Family Life). Tháng 6, với tư cách là Chủ 
tịch Hiệp hội Tự do Tôn giáo Quốc Tế (IARF) pháp sư 
tham dự phiên họp lần thứ 2 tại Liên Hiệp quốc về việc giải 
trừ quân bị. Tháng 9, pháp sư viếng thăm nước Nga theo lời 
mời của Giáo hội Chính Thống giáo Nga (Russia Orthodox 
Church). 


Tháng 11/1983, pháp sư được Youth Mission Service của Ý 
trao giải thưởng hòa bình. Tháng 4/1984, pháp sư nhận 
Giải thưởng Nhân đạo Quốc tế (International 
Humanitarian Award) tại ý, Tháng 7, tham dự hội nghị 
[ARF lần thứ 25 ngay tại trụ sở của hội ở Tokyo. Tháng 6, 
pháp sư tham dự hội nghị VVCRP lần thứ 4 tại Nairobi và 
được bầu làm chủ tịch danh dự của tổ chức này. 


ThángI2/1985, pháp sư là khách đặc biệt được mời phát 
biểu tại Đại hội kỷ niệm lần thứ 40 của Liên Hiệp quốc tổ 
chức tại Geneva. Tháng 6/1986, pháp sư tham dự Hội nghị 
Tôn giáo và Hòa bình châu À (Asian Conference on 
Religion and Peace /ACRP) lần thứ 3 tại Seoul, Hàn quốc. 
Tháng 4/1987, pháp sư đọc diễn văn trong cuộc Hội thảo 
quốc tế tổ chức tại đại học quốc gia Nhật bản về chủ đề 
Tương lai nhân loại và hợp tác Tôn giáo (Future of 
Mankind and Cooperation among Religions). 


Tháng 6/1988, với tư cách là Chủ tịch Hội Rissho Kosei- 
kai, pháp sư được mời phát biểu lần thứ 3 tại hội nghị đặc 
biệt của Liên Hiệp Quốc (UN) về vấn đề giải trừ quân bị. 
Tháng 1/1989, tham dự Hội nghị Tôn giáo và Hòa Bình 
Thế giới (WCRP) lần thứ 5 tại Melbourne, Úc châu. Tháng 
7/1990, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới tham 
dự Hội nghị Thé giới về thiếu nhi (Worlds Children 
Conference) tại Hoa kỳ. 


Phật giáo khắp thế giới 335 





Tháng 1/1991, với tư cách chủ tịch WCRP, pháp sư phát lời 
kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Vùng Vịnh. Tháng 3, pháp 
sư phê chuẩn cho con trai trưởng là Nichiko Niwano, người 
kế thừa pháp sư và là chủ tịch Hội Rissho Kosei-Kai. Tháng 
10, pháp sư tham dự hội nghị Hội nghị Tôn giáo và Hòa 
bình châu Á (ACRP) lần thứ 4 tại Katmandu, Nepal. 


Tháng 10/1992, pháp sư được bầu làm chủ tịch danh dự 
Ban Điều Hành Shinshuren. Tháng II, phát biểu tại hội 
nghị về các quốc gia Trung Đông tổ chức tại Tokyo. Ngày 
15/11, pháp sư được Order of Saint Greory trao tặng Ngôi 
sao bạc trong địp sinh nhật lần thứ 86 của ngài. 


Tháng 8/1993, pháp sư được Ủy Ban Tôn giáo Quốc tế trao 
tặng Giải thưởng Thế kỷ (Centenary Award). Ngày 
13/04/1994, bạn đời của pháp sư, bà Naoko Niwano qua 
đời. Tháng 11, pháp sư tham dự hội nghị WCRP lần thứ 6 
tại Ý, đây là lần đầu tiên có Giáo hoàng Paul II tham dự và 
phát biểu tại hội nghị. Tháng I2, cho xuất bản cuốn Hàng 
mi vô hình (Invisible Eyelashes) bằng tiếng Anh. 


Tháng 3/1996, thôi giữ chức chủ tịch WCRP trong phiên 
họp Ban Điều Hành và pháp sư được bầu làm chủ tịch danh 
dự. Tháng 6, pháp sư tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 50 của Liên 
Đoàn Tôn Giáo Nhật bản. Tháng I0, nhận giải thưởng quốc 
tế do Franciscan Internation Center trao tặng. Tháng 
8/1997, pháp sư tham gia lễ cầu nguyện hòa bình thế giới do 
Hội liên Tôn giáo tổ chức tại Tokyo. Tháng 3/1998, đọc diễn 
văn trong lễ kỷ niệm lần thứ 60 của Hội Rissho Kosei-kai, có 
nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới về dự trong lễ này. 

Ngày 5/3/1999, pháp sư tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 61 của 
Hội Pháp Hoa Rissho Kosei-kai và đến 10 giờ 34 phút sáng 
ngày 4 tháng I0 năm 1999, sau một thời gian pháp thể 
khiếm an, pháp sư đã qua đời tại bệnh viện đa khoa ở 
Tokyo, hưởng thọ 92 tuổi. 


336 Thích Nguyên Tạng 





Tang lễ của có Pháp sư Nikkyo Niwano: 


Tin về sự qua đời của pháp sư Nikkyo Niwano đã nhanh 
chóng loan đi các chi nhánh của Hội Pháp Hoa Rissho 
Kosei-kali trên khắp nước Nhật và thế giới. Tin buồn này đã 
được các hãng truyền hình thông báo ngay trong bản tin tức 
đầu tiên trong ngày và các tờ báo lớn của Nhật đều liên tục 
đưa tin về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động tôn giáo của 
pháp sư. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị ở Nhật và 
nhiều quốc gia trên thế giới đã gởi điện thư chia buồn cho 
sự mất mát này. 


Linh cữu của pháp sư được quàn tại nhà riêng trong 3 
ngày, vào ngày cuối cùng, linh cữu được đưa đến đặt tại 
Đại Thánh Đường (Great Sacred Hall) của hội. Tại nơi đây 
linh cữu được an trí sau tượng đài đức Phật Thích Ca và 
một buổi lễ truy điệu cử hành vào lúc 5 giờ I8 chiều ngày 
6/10. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp phát đi trên khắp 
Nhật Bản. Tiếp đó thành viên của hội thay phiên tụng 
Kinh Pháp Hoa để nguyện cầu và trợ tiến giác linh của 
pháp sư. Khi tụng đến phẩm Như Lai Thọ Lượng 
(Revelation of the Eternal Life of the Tathagata) và phẩm 
Thường Bất Khinh Bồ Tát (The Bodhisattva Never 
Despise), những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên 
những khuôn mặt của thành viên. 





Linh cữu Pháp sư được đưa đến đặt tại Đại Thánh Đường 


Phật giáo khắp thế giới 33/ 





Trong buổi lễ, hai bức điện thư chia buồn của Giám mục 
Ronrad Raiser, Tổng thư ký Ủy hội Gia Tô Thế ĐIỚI Ở 
Geneva, và một của giáo sư Andrea Riccardi, Chủ tịch Hội 
Thánh Egidio ở Ý, được đọc lớn để đại diện cho hàng trăm 
bức điện thư khác trên khắp thế giới. Tiếp đó, 18 người đại 
diện cho các đoàn thể đến trước linh cữu thắp hương để 
tưởng niệm cố giác linh pháp sư Niwano, gồm có các vị như 
HT Kinzo Takemura, cố vấn cho Hội Pháp Hoa Rissho 
Kosei-kai, Thủ tướng Nhật ông Keizo Obuchi.vv. Lễ truy 
điệu kết thúc vào lúc 7 sau khi quan khách dâng hương hoa 
để tưởng niệm giác lĩnh. 

Từ chiều ngày 6 đến sáng ngày 10 tháng 10, các khóa lễ tụng 
kinh Pháp Hoa vẫn liên tục duy trì, có khoảng 30.900 thành 
viên đã phân thành 2 ban (Nhóm ban ngày có 21.700 người, 
chia thành 3 toán khác nhau, và nhóm ban đêm gồm có 
9.200 thanh niên Phật tử tựu về từ tất cả chi nhánh trên 
khắp nước Nhật, dẫn đầu bởi đại đức Keiji Kunitomi, Chủ 
tịch Hội Thanh Niên) đề luân phiên tụng niệm. 


Lễ động quan và hỏa táng được cử hành vào sáng ngày 
10/10, có khoảng 60.000 thành viên và quan khách hiện 
diện đông đủ tại Đại Thánh Đường để tham dự lễ. Tại đây 
tất cả đều thành kính trước linh cữu và bức chân dung luôn 
nở nụ cười của pháp sư. Có khoảng 60.000 hoa cúc trắng và 
16.000 hoa phong lan hồng và trắng được bài trí trước 
tượng đài Phật Thích Ca và xung quanh linh cữu của pháp 
sư. Hoa phong lan trăng cũng được kết thành một vòng tròn 
để gắn lên bức chân dung của pháp sư như để biểu trưng 
cho tính toàn bích của Kinh Pháp Hoa, riêng hoa cúc trăng 
là biểu tượng nơi ra đời của pháp sư ở Suganuma đầy tuyết 
trắng bao phủ. 

Lễ động quan này cũng được truyền hình trực tiếp qua vệ 
tỉnh, mở đầu hai dàn nhạc Tokyo Kosei và Kosei Gagaku đã 
trỗi những bản nhạc tang lễ theo truyền thống của Nhật Bản, 


338 Thích Nguyên Tạng 





rất trang nghiêm và xúc động. Tiếp đó, một lần nữa thành 
viên của hội tụng Kinh Pháp Hoa với các phẩm Như Lai Thọ 
Lượng (Revelation of the Eternal Life of the Tathagata) và 
Như Lai Thần Lực (The Divine Power of the Tathagata). 


Sau nghi thức tụng niệm là phần tuyên đọc tiểu sử, điều văn 
tưởng niệm. Mở đầu là ông Nichiko, là trưởng tử và cũng là 
người kế thừa sự nghiệp của pháp sư. Ông đã đại diện gia 
đình và toàn thể thành viên của hội dâng lời tri ân công đức 
đến pháp sư Niwano, người đã dâng tặng cá cuộc đời và lời 
dạy của mình để đem lại niềm vui sông cho mọi người. Và 
nhiều quan khách khác cũng đọc ai điểu, đó là HT Eshin 
Watanabe, tông chủ của Tông Thiên Thai, HT. Mitsushiro 
Fukata, chủ tịch Liên Đoàn Tân Tôn Giáo Nhật Bản, Tiến 
sĩ WilliamF. Vendley, Tổng thư ký Hội Tôn giáo và Hòa 
bình thế giới..V.V.. 


Tiếp đó linh cữu được đưa đi hỏa táng, trên lĩnh cữu của 
pháp sư được đặt một quyên Kinh Pháp Hoa và một quyên 
giảng luận về kinh Pháp Hoa do chính pháp sư viết. Hàng 
chục ngàn người đứng dọc theo hai bên đường từ Đại Thánh 
Đường đến nơi hỏa táng, người ta nghe được tiếng nhạc tang 
lễ và tiếng khóc vang lên khi xe tang. đi ngang qua. Tất cả 
mọi người đều xúc động và kính tiếc về sự ra đi của một con 
người vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho hạnh phúc 
nhân sinh. 


Linh cữu của pháp sư được hỏa táng vào lúc I giờ 25 chiều 
tại quận Suginami, Tokyo. Và đến 2 giờ 40 cùng ngày, tro 
hỏa táng được thỉnh về tôn thờ ngay trên lầu 7 của Đại 
Thánh Đường, nơi thờ phụng thành viên quá có của hội. 


Phật giáo khắp thế giới 339 








Ông Nichiko, là trưởng tử và cũng là 
người kế thừa sự nghiệp của Pháp sư, đọc điễu văn 





Xe tang đang rời đại sảnh đường 
Rissho Kosei-kai để hướng về nơi hỏa táng 


Cũng trong thời gian tiến hành tang lễ ở Nhật Bản, các chỉ 
nhánh của Rissho Kosei Kai ở nước ngoài như Triều Tiên, Tích 
Lan, Đài Loan, Thái Lan, Bangladesh, Hong Kong, Nepal, Úc 
châu, Anh quốc, Geneva, Brazil, Hoa Kỳ v.v... đều tổ chức các 
khóa lễ truy điệu và trợ tiễn giác linh pháp sư Niwano. 


340 Thích Nguyên Tạng 





Đôi nét về Hội Phật Giáo Lập Chánh Giảo Thành (Rissho 
Kosei-kal): 

Hội do pháp sư N¡iwano thành lập vào năm I938, từ 38 
thành viên lúc ban đầu đến nay đã có hơn 6,5 triệu hội viên 
và đã trở thành một Hiệp hội Phật tử tại gia (Lay Buddhist 
Organisation) lớn nhất ở Nhật Bản và trên thế giới. Cở sở 
sinh hoạt của hội hiện nay gồm CÓ: 

Nhà khách Horin-kaku: dùng cho những hoạt động hợp tác 
tôn giáo và hòa bình thế giới. 

- Đại sảnh Phổ Môn ở Osaka: là một trung tâm hoạt động 
tôn giáo ở miền Tây Nhật Bản. 

- Trường y khoa Kosei: nơi đào tạo sinh viên y khoa đề trở 
thành những y, bác sĩ điều trị bệnh theo tỉnh thần của PG. 

- Bệnh viện đa khoa Kosei: nơi điều trị và chăm sóc sức 
khỏe cho thành viên và mọi người. 

- Nhà khách hành hương: nơi cung cấp nơi ăn chốn ở cho 
du khách đến thăm hội 

- Đại thánh đường: trung tâm chính cho những hoạt động 
tôn giáo của hội. 

- Đại sảnh Phố Môn: sử dụng cho nhiều mục đích của hội 
bao gồm một sân khấu lớn và một hội trường lớn với đầy đủ 
tiện nghi đề tổ chức hội nghị thế gIỚI. 

- Trụ sở Kosei: bao gồm văn phòng chính và các ban ngành 
của hội. 

Nhà xuất bản Kosei-kai: chuyên lo in ấn sách báo của hội và 
nhiều tổ chức PG khác. 

- Trường Trung học Kosei-gakuen. 

- Trường Cao đẳng Hoju-Jogakuin. 


- Thư viện Kosel. 


Phật giáo khắp thế giới 3441 





Lời kết: 


Cuộc đời và đạo nghiệp của pháp sư Niwano là một tấm 
gương sáng ngời trong tỉnh thần hòa hợp hòa giải tôn giáo 
nói chung cũng như hộ trì và phát triển đạo Phật trên thế 
gian này. Sự ra đi của pháp sư Niwano là một mất mát to 
lớn cho tôn giáo thế giới và Phật giáo nói riêng. Hy vọng 
rằng sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của pháp sư sẽ 
được các thành viên của Rissho Kosei-kai kế thừa, duy trì và 
làm lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. 


Tổng hợp theo tạp chí Dharma VVorld, Ƒan/Fcb. 2000, Vol 27 
(Speciadl  Memorial lsuc ƒr Re Niko  Niwamo, 
(http:/1www.kosei-kai.0r.Jp/english/index. ml). 


342 Thích Nguyên Tạng 





9 NHÀ KHOA HỌC ALBERT EINSTEIN 
VÀ ĐẠO PHẬT 





Ông Albert Einstein năm 40 tuổi 


Giàn đây có nhiều độc giả thắc mắc về mối liên hệ giữa nhà 
khoa học thiên tài Albert Einstein (1879-1955) và đạo Phật 
như thế nào? Vì họ thấy đây đó có nhiều trích dẫn lời phát 
biểu của ông về đạo Phật. Bài viết sau đây sẽ đề cập đến mối 
liên hệ ấy. Dù chưa đầy đủ lắm, nhưng hy vọng rằng nó sẽ là 
mấu chốt để chúng ta phăng tìm những tư liệu chỉ tiết về sau. 


Ông AIbert Einstein, sinh ngày 14 tháng 03 năm I879 tại 
thành phố Ulm, Đức quốc, trong một gia đình làm nghề thủ 
công và tiêu thương. Bồ là một người giỏi về hóa học và mẹ 
là người có khiếu về âm nhạc. Năm 1894, gia đình ông di cư 
sang sống tại Ý. Ông được bố gởi đi học ở Thụy Sĩ và đã tốt 
nghiệp tiễn sĩ triết học tại Đại học Zurich. Sau khi ra trường, 
ông được mời dạy toán và vật lý tại một trường bách khoa ở 
Thụy Sĩ, ngoài việc dạy học, ông dành hết thời gian còn lại 


Phật giáo khắp thế giới 343 





để nghiên cứu vật lý học và ông còn làm việc tại văn phòng 
thẩm tra cấp bằng sáng chế ở Berne, Thụy Sĩ. Năm 1905, 
ông gởi đăng bài “Lý thuyết tương đối hẹp” dài 5 trang trên 
tờ Physics. Bài báo nhanh chóng được chú ý và nó là tiếng 
nổ lớn của ngành khoa học về không gian và thời gian, ông 
đã phá vỡ các khái niệm tuyệt đối về không gian và thời 
gian của nhà vật lý học và toán học vĩ đại, Isaac Newton 
(1642-1727). Lập tức tên tuổi của ông được nhiều người 
biết tới và được xem là một khoa học gia nổi tiếng nhất vào 
thời điểm ấy. 

Năm I911, ông là giáo sư vật lý ở Prague. Năm I913, ông 
được mời làm giám đốc Học Viện Vật Lý Hoàng Đề 
Wilhelm tại Berlin. Đến năm 1921, ông được trao giải 
thưởng Nobel về Vật lý học qua đề án nghiên cứu “Lý 
Thuyết Tương đối” (The Theory of Relativity). Trong thế 
chiến thứ nhất (1914-1918), ông từng bị tống giam vì tội 
“chống chiến tranh và ủng hộ hòa bình”. Sau khi Adolf 
Hitler (1889-1945) trở thành quốc trưởng của Đức, ông ra 
sức chống lại chủ nghĩa phát xít và rời bỏ nước Đức sang 
sống tại Hoa Kỳ. 


Từ năm 1933 đến năm 1943, ông là giáo sư toán và lý tại 
Viện cao học Princeton ở bang New Jersey. Phát xuất từ 
lòng căm thù chủ nghĩa phát xít mà ông đã giúp cho Tổng 
thống Mỹ Franklin Roosevelt (1882-1945) chế tạo bom 
nguyên tử và cuối cùng bị xem là “cha đẻ” của thứ vũ khí 
giết người này. Đây cũng là lý do mà về sau năm 1950, ông 
thành lập Viện Kiểm Soát Nguyên tử Quốc tế tại Hoa Kỳ. 
Ba thập niên cuối đời mình, ông dành thời gian để nghiên 
cứu về “Lý thuyết thống nhất giữa lực hấp dẫn và hiện tượng 
điện quang” (The Theory of unify gravitation and eletro- 
magnetism). 


344 Thích Nguyên Tạng 





Mặc dù bận rộn nghiên cứu và giảng dạy khoa học, nhưng 
ông Einstein vẫn dành thời gian nhất định để nghiên cứu 
triết học và tôn giáo, đặc biệt trong đó có đạo Phật. Theo 
tài liệu “Phe World As I See It” (Trần thế khi tôi nhìn thấy 
nó, NXB Philosophical Library, New York, 1949) và quyền 
“Ideas and Opinions” (Những Ý Kiến và Những Quan 
Điểm, NXB Crown, NY, 19435) là hai tuyển tập những bài 
báo, bài tham luận về tôn giáo và khoa học mà ông Einstein 
viết từ đầu những năm ba mươi. Đáng chú ý trong tập này là 
các bài như “Religion and Science” (Tôn giáo và Khoa học), 
viết từ 1930; bài “Science, Philosophy và Religion, A 
Sumposium” (Khoa học, Triết học và Tôn giáo, một buổi 
hội thảo) viết năm 194I1; bài “Religion and Science: 
Irreconcilable?” (Tôn giáo và Khoa học: không thể hòa giải 
được sao?) viết vào năm 1948. 





Ông Albert Einstein năm 63 tuổi 


Theo các tài liệu trên thì chính A. Einstein tự xem mình là 
một người thuộc về tôn giáo. Tôn giáo của ông được người 
ta biết qua lý thuyết khoa học của ông. Ông bác bỏ sự thần 
thánh hóa trong tôn giáo, ông quan tâm đến đời sống con 
người ở hiện tại và ngay cả sau khi chết. Trong các buổi hội 


Phật giáo khắp thế giới 345 





thảo về triết học và tôn giáo, có lúc ông trích dẫn lời của 
Chúa, rồi có khi ông dẫn lời trong kinh Phật. Quan điểm 
của ông về tôn giáo chưa bao giờ có hệ thống và nhất quán. 
Tuy nhiên, với trí tuệ sắc bén và lòng ngưỡng mộ của ông 
đối với các tôn giáo đã giúp cho ông hiểu đúng và chính xác 
về các tôn giáo mà ông đề tâm nghiên cứu. Ông vẫn thường 
nhắc nhở các nhà khoa học nên học hỏi ở các tôn giáo để bồ 
sung cho những khiếm khuyết của khoa học. Ông nói: 
“Khoa học mà thiếu tôn giáo là khập khiông. Tôn giáo mà không 
có khoa học thì mù quáng” (Science without religion is lame. 
Reigion without science is blind). 





Năm 1999, ông được chọn là nhân 0ật của thế kỷ 20 


Cũng theo các tài liệu trên cho thấy, ông đã nghiên cứu đạo 
Phật qua các sách báo của các học giả Phật học của người Âu 
Mỹ viết, đáng kể là triết gia người Đức Schopenhauer 
Arthur (1788-1860), tiến sĩ người Đức Paul Carus (1852- 
1919), viện sĩ hàn lâm người Nga Vasily Vasaliyey (I816- 
1900)... là những nhà Phật học nổi danh ở phương Tây. 
Nhờ nghiên cứu như vậy mà A. Einstein đã nhìn thấy đạo 
Phật như là một triết lý phương Đông cực kỳ sống động và 


346 Thích Nguyên Tạng 





triết lý ấy đã đi vào cuộc đời bằng chân lý thực chứng của 
mình, ngõ hầu cắt ngang sự chậm tiến, lạc hậu, mê tín, 
cuồng tín và kém văn minh của thời đại. Đạo Phật đã đem 
lại cho con người một cái nhìn mới, một lối sống mới, một 
sự hài hòa mới, sống với nhau như ánh sáng trong không 
gian, chan hòa với nhau như nước với sữa. Chính vì thấy rõ 
cái độc đáo đó mà ông Einstein đã phát biểu về Đạo Phật 
như sau: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, 
tượt lên trên mọi thân linh, giáo điều nà thân học. Tôn giáo ấp 
phải bao quát cả phương điện tự nhiên lân siêu nhiên, đặt trên 
căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gôm 
mọi lĩuh 0ực trên trong cái nhất thể đây đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ 
đáp ứng được các điều kiện đó” (The religion of the future will 
be a cosmic religion. lt would transcend a person God and 
avoid dogmas and theology. Covering both the natural and 
the spiritual, it should be based on a religious sence, arising 
from the experience of all things, natural and spiritual, as a 
meaningful unity. Buddhism answers this description). 
Đồng thời, một lần khác ông cũng khẳng định rằng: “Nếu có 
một tôn giáo nào đương đâu với các nhu cầu của khoa học hiện 
đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cẩn xét lại quan điểm của 
mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. 
Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng 
theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt 
qua khoa học” (TÝ there is any religion that would cope with 
modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism 
requires no revision to keep it up to date with recent 
scientific finding. Buddhism need no surrender its view to 
science, becauseit embrances science as well as øoes beyond 
science). (Cả hai câu trên được trích từ Collected famous 
quotes from Albert Einstein. http:/rescomp.stanford.edu/~ 
cheshire/ Einstein quotes.htm). 


Phật giáo khắp thế giới 347 








Tượng đông Albert Einstein 


Dù những lý thuyết khoa học của ông rất phức tạp và khó 
hiểu, nhưng tấm lòng nhân đạo và mến chuộng hòa bình 
của ông đã khiến cho mọi người cảm thấy gần gũi với ông. 
Ông đã cống hiến tất cả trí tuệ và sức lực của mình đối với 
sự phát triển khoa học của nhân loại. Ông làm việc không 
biết mệt mỏi cho đến ngày qua đời. Ông mắt vào lúc lgiờ 
25 phút rạng sáng ngày l9 tháng 04 năm 1955 tại 
Princeton, Hoa Kỳ, hưởng thọ 76 tuổi. Ngày nay, đối với 
mọi tín đồ Phật Giáo trên khắp năm châu đều thành kính 
khi nhắc đến tên tuổi của ông, người đã từng góp phần 
khăẳng định lại giá trị vĩnh cửu đối với Giáo lớ của đạo Phật. 


Tổng hợp tài liệu theo: 
- THE WORLD) I SEE IT (Giáo sự Robert Topmiller tại đại lọc 
Kentucky, USA tháng II/I997) 


-ALBERT EINSTEIN, A Biography/F. Albrccht/ 
ViRing/USA/I997 


348 Thích Nguyên Tạng 





lŨ NHÀ NGÔN NGỮ RHYS DAVIDS 


và Hiệp Hội Thánh Điền Pàli ở Anh Quốc 





1T. W. Rhps Daviäs (1643-1922) 


*Nhân duyên ban đầu: 


Đầu thế kỷ thứ 19, các quốc gia ở châu Âu hùng mạnh lên 
với sự phát triển của kỹ thuật từ cuộc cách mạng công 
nghiệp, họ đây ra bên ngoài hàng loạt cuộc chỉnh phạt thế 
giới dưới sức mạnh của chủ nghĩa thực dân châu Âu, các quốc 
gia ở châu Á là mục tiêu của họ và họ đã thành công. Ngược 
lại, tư tưởng Phật giáo lại có cơ hội để truyền bá sang thế giới 
phương Tây. Hơn thế nữa, sự khám phá ra kho tàng văn hóa 
phong phú của châu Á và triết lý độc đáo của PG đã làm thức 
tỉnh và ảnh hưởng sâu đậm trong giới trí thức châu Âu, các 
cộng đồng tôn giáo và nói chung là các xã hội phía bên Tây 
bán cầu. Thông qua sự nỗ lực của một nhóm chuyên gia về 
ngôn ngữ học, các tác phẩm lớn của PG được truyền bá sang 


Phật giáo khắp thế giới 349 





Âu-Mỹ trong một thời điểm mà nhiều người đang tìm kiếm 
một phương cách đê trật tự hóa những đôi thay rộng lớn giữa 
hai lĩnh vực công nghiệp hóa và đô thị hóa. 


Các học giả phương Tây thường phục vụ trong các chính 
quyền thuộc địa ở châu Á và đây là cơ hội đưa họ đến với 
PG. Đáng kê nhất trong số này là ông William Jones (người 
Iran), ông Charles Wilkens (một dịch giả Sanskrit người 
Anh), ông A.Csoma đe Koros (một nhà ngôn ngữ học người 
Hungary), ông Houphton Hodgson (người Anh), ông Eugene 
Bumouf (một dịch giả Pàli người Pháp); đặc biệt trong sô 
trên có ông T.W.Rhys Davids, một chuyên gia ngôn ngữ 
người Anh, người đã có công sáng lập nên Hiệp hội Thánh 
điển Pàli tại Luân Đôn, Anh quốc vào năm 1881. 


*Đôi nét về ông T. W. Rhys Davids (1843-1922): 


Cũng như nhiều học giả PG châu Âu khác, ông Rhys Davids 
bắt đầu sự nghiệp của mình là một viên chức của Hoàng gia 
Anh làm việc tại các chính quyền thuộc địa ở trong vùng 
Nam Á. Tuy nhiên, khi khám phá ra kho tàng trí tuệ PG 
đang ần tàng phía sau những bộ kinh Pàli đồ sộ ở Tích Lan, 
ông đã quyết định chấm dứt con đường danh vọng của mình 
mà ởi thăng vào lĩnh vực học thuật và nghiên cứu ngôn ngữ 
Pàli. Ông đã đậu được bốn bằng tiến sĩ (gồm triết học, sử 
học, ngôn ngữ học và văn chương) và ông đã cống hiến trọn 
đời mình cho công trình nghiên cứu, phiên dịch và ấn hành 
Tam tạng thánh điển Pàli (Pàli Tipitaka). Năm 1881, ông 
cùng vợ (bà Caroline Augusta Davids) đã thành lập Hiệp 
hội Thánh Điển Pàli (Pàli Text Society- viết tắt là PTS) tại 
Luân Đôn. Đây là một tổ chức PG đầu tiên tại Anh quốc với 
sự tham gia của nhiều học giả nỗi tiếng Âu châu và Á châu, 
để nghiên cứu, biên soạn, chuyển ngữ và in ấn kinh điển PG 
bằng tiếng Pàli và Anh ngữ. 


350 Thích Nguyên Tạng 





Ngoài việc tham gia công tác phiên dịch, biên tập..., ông 
Davids còn biên soạn những sách PG có giá trị như “Từ điển 
Pàii - Anh” gồm 500 trang, in lần thứ nhất vào năm 1921 và 
được tái bản vào các năm I925, 1992 và 1995. “Vua 
Milinda vấn đạo” (xuất bản năm 1890); “Phật giáo, lịch sử và 
văn học” (xb năm I896); “Những pháp thoại của Đức Phật” 
(xb năm 1899); “Phật giáo Ấn Độ” (xb năm 1903)... 

Dù bận rộn điều hành công việc của hội, phiên dịch, biên 
soạn kinh sách, nhưng tiễn sĩ Davids vẫn dành thời giờ nhất 
định để đi diễn thuyết khắp nơi ở nước Anh và ở nước 
ngoài, trong đó Tích Lan và Hoa Kỳ là nơi ông thường 
xuyên lui tới. Từ năm I881 đến 1894, ông đến Hoa Kỳ 
nhiều lần để diễn thuyết bài giảng đầu tiên của ông là 
“Nguồn gốc và sự phát triển của PG Ấn Độ”, các để tài khác 
là về giáo lý PG theo hệ Nikàya, sự hòa hợp giữa PG và Ky- 
tô giáo, lịch sử tôn giáo thế giới... Trong mỗi địp xuất hiện 
trước công chúng Hoa Kỳ, ông không quên giới thiệu về tổ 
chức PTS. Ông làm việc không biết mỏi mệt cho đến cuối 
đời, ông tạ thế vào năm 1922. Lúc Ấy, hiệp hội đã in được 
70 quyền kinh sách các loại (cả bản gốc Pàli và bản dịch). 


*Hiệp hội thánh điển Pàli, quá trình hình thành và phát 
triển: 

Vào tháng 5 năm 1882, trong buổi diễn thuyết thứ hai của 
ông tại Hibbert, tiến sĩ Davids thông báo cho cử tọa biết ý 
định thành lập Hiệp hội Thánh điển Pàli và được mọi giới 
nhiệt tình ủng hộ về tài chánh, nên không lâu sau đó PTS 
đã ra đời tại Luân Đôn và ông giữ chức chủ tịch hội đầu 
tiên. Đến nay, PTS đã trải qua I00 năm và tính đến nay có 
bảy người giữ chức chủ tịch PTS theo thứ tự như sau: ông 
Rhys Davids (sáng lập và làm chủ tịch hội từ năm I661- 
1922); bà Caroline Augusta Davids, tiến sĩ văn chương (từ 


Phật giáo khắp thế giới 351 





1922-1942); ông W.H.Rouse, tiến sĩ văn chương (từ 1942- 
1950); ông W.Stede, tiến sĩ triết (từ 1950-1958); bà 
LB.Horner, tiến sĩ văn chương (từ 1959-1981); ông 
K.R.Norman (từ 1981-1994); từ 1994 đến nay là tiến sĩ 
R.F.Gombrich, trụ sở của PTS hiện nay tọa lạc tại số 73 
Time Walk, Headington, Oxford OX3.7AD. England. 


Với tôn chỉ vô vụ lợi, ngay từ những ngày đầu của hội, ông 
Davids đã nhanh chóng tập hợp được một nhóm học giả, các 
chuyên gia ngôn ngữ học đẻ biên tập lại Kinh, Luật và Luận 
Pàli. Nồi bật trong nhóm này có các vị như R. Momis, E. 
Hardy, M. Hunt, E. Muller, J. Minayeff, E. R. Gooneratne, J. 
E. Carpenter, E. Windisch, W. Trenckner, R. Chalmers, L 
Feer, H. Bode, H. Oldenberg, Wilhelm Geiger, E. B. Cowell, P. 
S. Jaim, E. V. Burlinsgame, James Cray, J. S. Speyer, Pe Paung 
Tin... đồng thời công bố danh sách các mạnh thường quân trên 
khắp thế giới tài trợ cho công trình vĩ đại này, một trong những 
nhà tài trợ chính cho hội lúc bấy giờ là vua của Thái Lan. Công 
việc của hội khởi đầu được chia thành hai phần: ¡in lại toàn bộ 
Tam tạng Đàii đề bảo tồn giá trị nguyên thủy của nó và tiếp đó 
là chuyên ngữ ra tiếng Anh đẻ cho thế giới phương Tây tiện bề 
học hỏi. Đề mọi giới biết rõ mục đích của hội, năm 1882, ông 
Davids đã xuất bản tờ nguyệt san PTS, tờ báo đã nhanh chóng 
thu hút giới trí thức ở châu Âu. Thành quả của hội được ghi 
nhận vào năm I900 là in được 42 quyền kinh, luận Pàili, tổng 
cộng có hơn 15.000 trang sách. Đặc biệt trong số này là các bộ 
“Thẳng pháp tập _ếu luận”; “Tăng Chỉ Bộ kinh” (6 quyền); “Tháp 
Cứ sơ giái” (5 quyền); “Kinh Bồn Sám” (6 quyên), “liều Bộ 
kinh” (Khuddaka Nikàya)... Tiếp đó, các bản dịch kinh Pàli đầu 
tiên xuất hiện như “Những câu chuyện tiền thân của Phật” do E. 
B. Cowell chuyển ngữ in từ năm 1895 đến 1907; “Tương Ưng 
Bộ kinh” (Samyutt Nikàya) gồm 5 quyên, do ông bà R.Davids 
và ông Woodward chuyên ngữ và ấn hành từ năm 1917 đến 
1930; “Tăng Chí Bộ kim” (Angutara Nikàya) do ông E.M.Hare 
và ông Woodward dịch và ấn hành từ năm 1932 đến 1936. 


352 Thích Nguyên Tạng 





Sau thế chiến thứ nhất, dù tài chánh của PTS có eo hẹp 
nhưng hội vẫn giữ mức độ làm việc bình thường, các dịch 
phẩm lần lượt xuất hiện và gây được tiếng tốt trong giới trí 
thức ở châu Âu. Theo sau sự qua đời của người sáng lập hội 
ông Davids năm I922, bà Caroline, vợ ông, được cử làm 
Chủ tịch hội. Bà là học giả và dịch giả Pàli có uy tín. Các 
dịch phẩm của bà gồm có “Tương Ưng Bộ kinh” (quyên I và 
II); “Những pháp thoại của Đức Phật” (3 quyên, dịch cùng với 
chồng); “Đạo đức tâm lý PG” (xb năm 1900)... Đến năm 
1942, bà Davids được thay thế bởi tiến sĩ W.H.Rouse, 
người có công lớn trong việc phiên dịch bộ Jataka (Chuyện 
tiền thân của Đức Phật, gồm 6 quyền). 


Năm 1950, Hội bầu tiến sĩ William Stede làm Chủ tịch, 
một người từng biên tập và chú giải bộ Culla-Niddesa 
(1918); hai quyển sớ giải về “lrường Bộ kinh” (Dìgha 
Nikàya) in năm 1931 và 1932; trước đó ông cũng đã cộng 
tác với Rhys Davids để soạn bộ Từ điển Pàli-Anh. Năm 
1958, tiến sĩ Stede qua đời, bà I.B.Horner được cử vào chức 
chủ tịch, người từng làm thư ký cho bà Davids. Trong 23 
năm lãnh đạo tổ chức này, bà đã làm nhiều việc để phát 
triển hiệp hội. Các dịch phẩm đáng chú ý của bà là “Trung 
Bộ kinh” (Majjhima Nikàya, gồm 3 quyền, xb từ năm 1954 
đến năm 1959 và tất cả được tái bản vào năm 1995); “Vwa 
Milinda vấn đạo” (Malindapanha, gồm 2 quyền, xb từ năm 
1963-1964); “Luật tạng” (Vinaya - Pilaka, gồm 6 quyền, xb 
từ năm 1938-1966, đến năm 1993 đã tái bản lại toàn bộ). 


Bà Horner rất quan tâm đến việc phát triển và mở rộng chỉ 
nhánh của hội ở khắp nơi trên thế giới (hiện nay đã có các 
chi nhánh như ở Mỹ, Tân Tây Lan, Thái Lan, Ấn Độ, Mã 
Lai, Miễn Điện và Nhật Bản. Riêng ở Việt Nam, tuy chưa có 
chi nhánh, nhưng từ đầu thập niên sáu mươi đến nay, HT. 
Thích Minh Châu, nhà phiên dịch Đại tạng kinh Pàii, đã 
thường xuyên liên lạc với PTS đề nhận tài liệu và làm công 


Phật giáo khắp thế giới 353 





tác dịch thuật. Tính đến nay, HT đã chuyển ngữ và ấn hành 
hoàn chỉnh năm bộ kinh thuộc hệ Nikàya. TNT). 


Trong ba thập niên 60, 70 và 80, hội tiếp tục phát triển về 
mọi mặt, đặc biệt là nhân sự, quy tụ nhiều học giả, dịch giả 
nổi tiếng về Pàli ngữ để phiên dịch và biên tập Đại tạng Dàii. 
Đáng kể trong số này là các vị như Ven. Narada, Ven. 
Nànamoli, Ven. Walpola, Rahula J. Jones, P. Masefield, B. 
C. Law, W. B. Bolleé, R. Handurukande, F. I. Woodward, J. 
Kennedy, U Ba Kyaw, N. A. Jayawickrama... Các tác phẩm 
đáng lưu ý trong giai đoạn này là “Sổ tay từ ngữ Pàl trong 
Tam tạng” của ông E.M.Hare; “Trưởng lão Tăng nà Ni kệ” gồm 
2 quyên in từ năm 1969-1971; “Pàili ngữ”, xb năm 1963, một 
cầm nang cho những ai muốn học và đọc tiếng Pàli “Chuyện 
tiền thân của 10 nị Bỏ Tát” của H. Saddhàtissa, xb năm 1975. 


Năm 1981, PTS đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành 
lập hội (1861-1981). Trong dịp này, bà chủ tịch Horner có 
đưa ra 4 điểm cần làm để phát triển hiệp hội. Thứ nhất, giảm 
giá thành tất cả các loại kinh sách, từ điển do PTS phát 
hành. Thứ hai, hội phải cô gắng tái bản lại những kinh sách 
đã phát hành hết để kịp thời cung ứng tài liệu cho học giả. 
Bộ sách “Tự học Pàii ngữ” phải phát hành kèm với băng 
cassette. Các quyền kinh nhật tụng Pàli cũng phải kèm theo 
băng tụng đề SIÚP, cho người sơ cơ dễ dàng tụng niệm. Thứ 
ba, hội phải xúc tiến duyệt lại và thêm thắt từ mới vào bộ Từ 
điển Pàli-Anh (xb lần đầu tiên năm 1921), để cập nhật hóa 
với những thông tin của thời đại (bộ sách này đã được sửa 
chữa cân thận và tái bản vào năm 1992 và 1995). Thứ tư, 
tiếp tục giữ mối liên hệ với khoa Ngôn ngữ học và Đông 
phương học thuộc Đại học Cambridge để khuyến khích ngày 
càng nhiều người quan tâm đến cổ ngữ này và kết hợp với 
Đại học Cambridge cấp phát băng thạc sĩ và tiến sĩ ngôn ngữ 
học cho những nghiên cứu sinh hoàn thành luận án PàÌi ngữ. 


354 Thích Nguyên Tạng 





Bà Horner đã từ giã cõi đời vào tháng 4 năm I98] và ông 
K. R. Norman được cử vào ghế chủ tịch để thay thế bà. 
Công việc phiên dịch và ấn hành kinh tạng Pàli vẫn được 
tiếp tục không gián đoạn. Ông Norman cho tái bản lại dịch 
phẩm của chính ông là “Trưởng lão Tăng kệ nà Trưởng lão Ni 
kệ” (Thera and Thernìgàthà, 2 quyển) và bản dịch mới của 
ông về Đại kinh Nipàta. Trong nhiệm kỳ 14 năm của mình 
(năm 1981-1994) ông đã hoàn thành nhiệm vụ khi phối 
hợp với Hội Truyền bá Chánh pháp ở Thái Lan để thực 
hiện công việc chuyển toàn bộ hệ thống Tam tạng PàÏli vào 
CD-ROM, hầu bảo trì giáo điển trong một phương tiện cất 
giữ thông tin của thời hiện đại. 

Đầu năm 1994, ông Norman không thể tiếp tục đảm nhận 
trọng trách của hội nữa vì già yếu, và giáo sư tiến sĩ Richard 
Gombrich được chọn vào vị trí này. Những thông tin mới 
nhất về hội là trụ sở trung ương ở Luân Đôn vẫn tiếp tục 
công việc cùng kết hợp với các văn phòng đại diện trên thế 
giới đang phiên dịch các bộ “Abhidhammàvatàra”, 
“ltvuttaka-atthakathà” và “Bhesajjamanjùsà”... Hội cũng 
đang biên tập và dịch lại bản dịch “ương Ưng Bộ kinh” và 
một cuốn số tay về thuật ngữ Pàli trong Tạng Luật. Nhìn lại 
thành quả của hội với I95 bộ kinh sách Pàli các loại và hơn 
100 bản dịch ra tiếng Anh từ Tam tạng Đài. Tất cả gồm 
300 quyền trên đều được tái bản lại từ đầu thập niên 90 của 
cuối thế kỷ này. Với kết quả đáng khích lệ như thế nên mọi 
thành viên của Hiệp hội Thánh điển Pàii tại Anh quốc luôn 
nhìn về tương lai với một niềm tin lớn lao trên lộ trình góp 
phần truyền bá lời Phật dạy cho nhân loại. 


Tổng hợp từ các tài liệu: 


- Pàh Text Societp, List 0ƒ lssuer !996-I997- Stephen Batchclor, 
The Awakening 0ƒ the Wsst, USA, 1994 


- C. Humnphres, Eneyclopedia 0ƒ Buddhism, Ceplon, I972. 


Phật øiáo khắp thế giới 399 





ÍÍ EDWIN ARNOLD 


và thi phẩm “Ánh Sáng Á Châu” 





Bá Tước Edwin Arnoldl (1632-1902) 


2ó thẻ nói ngay rằng đại đa số giới trí thức ở phương Tây 
tìm đến với Phật giáo là nhờ đọc qua thi phẩm bất hủ “Ánh 
sáng Á châu” (The Light of Asia, xuất bản lần đầu tiên vào 
năm 1879) của đại thi hào người Anh-Sir Edwin Arnold. 


Đây là một bản trường ca gần năm nghìn câu phô diễn về 
cuộc đời tu tập và hành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Ngay sau khi xuất hiện trên thi đàn Âu châu, tác phẩm 
đã lập tức chinh phục người đọc và đã được các nhà phê 
bình văn học Tây phương hết lời khen ngợi đây là một tác 
phẩm văn chương trác việt của Anh quốc vào cuối thế kỷ thứ 
19. Tác phẩm đã lập tức thịnh hành tại Anh quốc và được 


356 Thích Nguyên Tạng 





chuyên ngữ ra nhiều thứ tiếng trên thế giới (bản dịch Việt 
ngữ có tựa đề là “Ánh sáng Á châu”, dịch từ bản tiếng Pháp, 
do nhà Phật học - cư sĩ Đoàn Trung Còn phiên dịch và Phật 
học Tùng Thư xuất bản lần đầu tiên năm 1965). 


LICHT OF ASIA 


Sir Edwin Arnold 





Bìa tập thơ Ánh Sáng Á Châu, xuất bản tại Anh quốc năm 1915 


Sir Edwin Arnold, sinh ngày 10 tháng 06 năm 1832 tại làng 
Grevessend, Anh quốc. Ông trải qua thời tiểu và trung học ở 
các trường dành cho con cháu giới hoàng tộc và theo học 
Đại học Oxford, nơi đó ông đã được trao giải thưởng 
Newdigate cho tập thơ đầu tay của mình. Sau khi tốt 
nghiệp đại học, ông được cử đến làm hiệu trưởng trường Cao 
đăng Sanskrit thuộc chính quyền thực dân Anh ở Poona, 
Ấn Độ. Sau 5 năm phục vụ trong lĩnh vực giáo dục tại Ấn 
Độ, ông trở về Luân Đôn và trở thành phái viên cho tờ 
Daily Telesraph vào năm 1861, và kể từ đó ông làm việc 
cho tờ báo này đến cuối đời mình. Nhân danh tờ nhật báo 
này, ông Arnold đã kết hợp với tờ Newyork Herald, sắp xếp 
chuyến viếng thăm của ông H. M. Stanley đến châu Phi. 
Trong chuyên viếng thăm này, ông Stanley đã đặt tên cho 
một hòn núi ở phía Đông Bắc nước Congo. Ông Arnold 


Phật giáo khắp thế giới 35/ 





cũng được công nhận là người đâu tiên có ý tưởng về việc 
phóng một con đường xe lửa trên toàn lục địa châu Phi. 


Những năm cuối đời, ông sống một vài năm ở Nhật Bản, nơi 
ông đã cưới người vợ thứ ba, một phụ nữ Nhật Bản. Giống 
như các nhà báo cùng thời ông, Lafcadio Hearne và 
Rudyard Kipling, ông Arnold quan tâm sâu sắc đến con 
người và nên văn hóa của họ, những nơi mà ông có quyền 
sông và viết với sự đồng cảm và nhạy cảm của ông đối với 
vùng đất ấy. Trong cuộc đời làm công tác giáo dục và văn 
hóa của mình, ông đã được hoàng gia Anh và nước Ấn Độ 
trao tặng nhiều huy chương cao quí. Ông cũng được các 
hoàng đề ở Nhật Bản, Ba Tư, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ trao 
tặng nhiều huy chương vì có công trong việc khôi phục lại 
nên văn hóa cô đại. 


Trong thời gian làm việc tại Ấn Độ, ông đã đề tâm nghiên 
cứu và học hỏi những tôn giáo lớn ở châu Á, đặc biệt trong 
đó có đạo Phật. Ông đã nghiên cứu rất kỹ về cuộc đời và sự 
nghiệp truyền bá Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, và cuôi cùng ông đã chuyên những ý tưởng đó trở thành 
thơ ca. Kết quả, thi phẩm “Ánh sáng Á châu” đã ra đời. 
Ngoài tác phẩm độc đáo này, những cuốn sách chính của 
ông là “Ánh sáng thế giới”, ìn năm 1891; “Những bài hát của 
người Ấn Độ”, in năm 1875; “Biển nà đất liễn”, ïn năm 1891; 
và hai cuốn sách cuối cùng của ông là nghiên cứu về đời 
sống và văn hóa của người Nhật Bản. Ông Edwin Arnold đã 
cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp văn hóa của thế 
giới cho đến ngày qua đời, ông mất vào ngày 24 tháng 3 
năm 1904 tại Anh quốc. 


*Tâm ảnh hưởng của “Ánh Sáng Á Châu” trong đời sống 
tỉnh thần của người phương Tây. 

Nếu Phật tử ở nước Pháp thích đạo Phật qua giáo lý nguyên 
thủy, thì ngược lại tín đồ tại Anh thích đạo Phật qua tầm 


358 Thích Nguyên Tạng 





vóc anh hùng của chính Đức Phật Thích Ca, người khai 
sáng ra đạo Phật. Sự khâm phục này được tìm thấy, qua sự 
biểu lộ tột độ của họ khi tác phẩm “Ảnh sáng Á châu” 
(ASAC) ra đời. Đây là một bản trường ca về Đức Phật, nó 
nói lên tiếng nói chung của Phật tử Anh về đắng Cha lành. 
Tác phẩm này được viết trong một văn phong thuộc trường 
phái lãng mạn của thời nữ hoàng Victoria; tuy vậy tác phẩm 
vẫn giữ được phẩm chất đạo đức rốt ráo của một người anh 
hùng theo cái nhìn của người Ảnh: tính ly dục, kết hợp với 
từ bi, trí tuệ, chân thật và nhẫn nại. Phẩm chất đặc thù 
tuyệt đối của Đức Phật đã làm tăng thêm sự cảm nhận rằng 
ngài giống như là một đối thủ của Ấn Độ giáo, vì một người 
đã can đảm đi ngược lại với mọi tục lệ, tập quán lâu đời của 
Ấn Độ giáo. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của Đức Phật qua tác 
phẩm của Arnold lại trùng khớp với thời kỳ phản đối Ky-tô 
giáo tại Anh, đây là một nguyên nhân tạo ra sự quyết định 
trở về với PG của người Anh và PG đã có một chỗ đứng 
vững chắc trong nền văn hóa của dân tộc Anh. 

Vào năm 1690, ông Allan Bennet (1872-1923) nhờ đọc tác 
phẩm ASAC mà lập tức quy y theo PG. Sau đó (1902), ông 
đã đến Tích Lan để xuất gia tu học. Ông là một trong những 
người có công lớn trong việc phát triển PG tại Anh trong 
giai đoạn đầu. Năm 1905, ông R. T. Jackson cũng giác ngộ 
nhờ đọc qua tác phẩm độc đáo này, và ông này đã kết hợp 
với một người bạn mở một nhà phát hành sách PG ở gần 
công viên Regent-Luân Đôn, để phổ biến giáo lý, và hai cư 
sĩ này cũng thường xuyên tổ chức các buổi thuyết giảng về 
giáo lý đạo Phật tại nhà sách của mình. Năm 1910, ông 
Frederic Fletcher cũng trở về với PG cũng qua tác phẩm này. 
Vị này đã đến Tích Lan xuất gia tu học và về sau có nhiều 
đóng góp đáng kể đối với PG tại nước nhà. 

Trong khi đó tại Hoa Kỳ, đại tá Henry Olcott nhận được 
quyền ASAC do bà Fannie Marie Adelaide (vợ của tác giả) 


Phật giáo khắp thế giới 359 





gởi tặng. Ông Olcott (người về sau có công khôi phục PG 
Tích Lan và được xem là người có ý tưởng đầu tiên về lá cờ 
PG thể giới) sau khi đọc xong tác phẩm và đã quyết định cho 
tái bản ngay tại Boston (đến nay tại Mỹ đã có hơn tám mươi 
lần tái bản cuốn sách này và có hơn một triệu bản được phát 
hành rộng rãi trên khắp nước Mỹ) với một lời dự đoán về tác 
phẩm có một không hai này: “Quyền sách sẽ tạo ra một sự kinh 
ngạc lớn lao cho mọi giới tà những câu hỏi tò mò sẽ nảy sinh trong 
tâm trí của các Ky-tô hữu nói chung”. Sau khi quyền sách xuất 
bản, ông F. B. Sanborn đã viết trong phần điểm sách trên tờ 
Republican như sau: “Tính giá trị thơ ca của tác phẩm rất lớn, 
nhưng nó có một giá trị khác lớn hơn là nó đã được phô bàJ trong 
một tỉnh thân cảm thông của chân lý, hâu truyễn cảm hứng lòng 
nhân từ của Á châu cho thế giới...” Ngay cả Oliver W. Holmes 
đã hăng hái một cách điên cuồng đến nỗi viết một mạch hai 
mươi sáu trang trên tờ International Review để nói lên cảm 
nghĩ của ông về tập thơ này, ông viết: “Tác phẩm cao quí đến 
nổi nó không có cái khác để có thể so sánh”. 

Với số lượng phát hành khổng lề như thế, tác phẩm ASAC 
được phổ biến khắp Hoa Kỳ đã minh chứng tài nghệ thơ ca 
của Arnold. Sự khởi đầu của Arnold cũng giống như các học giả 
PG khác như Spencer Hardy, Samuel Beal và Max Muller, 
nhưng ông ta đã thành công, bởi vì ông ta đã viết một câu 
chuyện chứ không phải là một luận án hay một bản chú giải. 
Đức Phật trong tác phẩm của ông là một sự tổng hòa của một 
phần người anh hùng lãng mạn, một phần của con người bình 
thường và một phần khác là một bậc thánh siêu phàm. 


Cùng lúc viết cuốn ASAC, ông Arnold còn cho phát hành 
một tập sách về tư tưởng Phật giáo mà ngày nay các học giả 
phương Tây rất ưa thích. Ông đã chuyên thành thơ các giáo 
lý cơ bản về nghiệp, về Tứ diệu đế, Bát chánh đạo... đồng 
thời, ông cùng với học giá Max Muller và nhiều học giả khác 
nghiên cứu và truyền bá về giáo lý Niết Bàn. 


360 Thích Nguyên Tạng 





Ngoài việc viết sách báo và diễn thuyết, ông Arnold trước 
sau vẫn là một người quan tâm đến sự phát triển của chánh 
pháp ở phương Tây, ông từng khẳng định rằng: “Tôi ẩn 
thường nói 0à sẽ nói mãi 0à nói mãi, rằng Phật giáo và nên khoa 
học hiện đại tôn tại trong một mi quan hệ tri thức chặt chế (” I 
have often said, and shalÏ say again and aøgain, that between 
Buddhism and modermn science there exists a close 
intellectual bond”). Giống như Pháp sư Dharmapala (người 
Tích Lan, người có công phục hưng PG Ấn Độ) và đại tá 
Olcott, ông Arnold rất đau lòng khi thấy những thánh tích 
PG tại Ấn Độ bị lãng quên và bị sử dụng sai mục đích. Ông 
đã viết nhiều bài báo đăng trên tờ Daily Telegraph để kêu 
gọi thế giới quan tâm đến sự hủy diệt này. 


Ánh sáng Á châu xưa nay vẫn được xem là một tác phẩm 
hàng đầu có công trong việc truyền bá PG ở thế giới phương 
Tây, và nó sẽ tiếp tục tỏa sáng như một ngọn hải đăng soi 
đường cho chúng sanh trên khắp thế giới, ngõ hầu giúp họ 
tìm đến được bến bờ yên vui, và đó cũng là mục đích chính 
khi ông Arnold bắt tay thực hiện tác phẩm này. Điều này đã 
được ông đề cập trong phần kết luận của thi phẩm ÁNH 
SÁNG Á CHẦU như sau: 


Kể từ thành đạo Bô để 

Bán mươi chín tuế chợ quê giảng truyền 
Thuyết bằng HgÔI ngữ các miễn 

Chỉ cho mọi lỗi dứt phiên đắc an 

Ánh minh Ấn Độ rọi lan 

Á châu rồi lại khắp tràn năm châu 

Gió lành búa cả hoàn câu 

Sức linh phước huệ đổi sâu hóa vui. 
(Theo bản dịch của Đoàn Trung Còn, Sđd) 


(Theo tài liệu “Biographical Sketch of Sir Edwin Arnold”, 
Buddhist Society, May, 1997 và nhiều tài liệu khác) 


Phật giáo khắp thế giới 361 





I2 ĐẠI TÁ HENRY STEEL OLCOTT 


và phong trào phục hưng Phật Giáo tại Tích Lan 





Chân dung ông [lenrpy Stecl Olcott 
(1632-1907) 


H:; năm vào ngày I7 tháng hai, trên khắp nước Tích 
Lan các tự viện đều long trọng tổ chức lễ ky ông Hlenry 
Steel Olcott, một anh hùng Phật tử người Hoa Kỳ. Trong 
học đường trên khắp quốc gia này cũng tổ chức lễ kỷ niệm 
về Ông. 

Các sử gia vô tư mô tả ông Henry Steel Olcott (1832-1907) 
như là một người khai sáng và làm chủ tịch Hội Linh Trí 
(Theosophical Society), một trong những hội Phật giáo đầu 
tiên ở Hoa Kỳ và ông cũng là một người đóng góp quan 
trọng đối với phong trào phục hưng PG cả ở Ấn Độ lẫn Tích 
Lan vào cuối thế kỷ thứ 19. Thiếu khách quan một chút, 
các nhà quan sát xếp ông vào vị trí trung tâm của lịch sử 


362 Thích Nguyên Tạng 





thiêng liêng. Một vị thủ tướng của Tích Lan từng ca ngợi 
Olcott như sau: “Đó là một trong những vị anh hùng đấu tranh 
cho nên độc lập của chúng ta và là một người tiên phong trong 
phong trào phục hưng nên 0ăn hóa 0à tôn giáo ngày nay”. 

Tại quê hương của mình, Olcott bị đối xử một cách thiếu tử 
tế. Tờ New York Times viết rằng suốt đời ông như là “í 
kẻ nổi loạn, một người mắt hết lý trí, người mắc chứng bệnh điên 
vô hại, không thể chữa khỏi”. 


Xuất thân từ Thanh giáo, Hlenry Steel Olcott sinh năm 
1832 trong một gia đình theo đạo Tin Lành ở Orange, bang 
New Jersey, Hoa Kỳ. Bỏ ngang đại học (nay là Đại học New 
York), Olcott đi lên miền Tây đề lao theo những cuộc phiêu 
lưu tuổi trẻ. Tại Ohio, ở tuổi hai mươi, ông bỏ Tin Lành 
theo Thuyết Duy linh, chăng bao lâu sau đó, ông tổ chức 
chống lại nhiều thứ như chống kỳ thị nô lệ, tổ chức cải cách 
nông nghiệp, đòi quyền phụ nữ, lập hội người kiêng rượu. 
Ông làm việc tại một trang trại thí nghiệm, phục vụ một 
thời gian ngắn trong quân đội, rồi có một lúc ông làm thanh 
tra trong một ủy ban đặc biệt xem xét hồ sơ về vụ ám sát cố 
Tổng thống A. Lincoln (1809 - 1865). Nhưng cuối cùng ông 
đã trở về New York và sống bằng nghề viết báo, rồi làm luật 
sư trong ngành bảo hiểm. Vào năm 1874, trong khi viết 
một loạt bài về tinh thần vật chất hóa tại một trang trại 
thuộc vùng Chittenden, tiểu bang Vermont, ông đã gặp và 
kết hôn với bà Helena Petrovna Blavatsky, một thầy thuốc 
người Nga chuyên khoa về mắt. Một năm sau, ông và bà 
Blavatsky cùng sáng lập Hội Linh Trí (HLT), một tổ chức 
mà về sau đóng một vai trò chính giúp người Hoa Kỳ đến 
với Đạo Phật của phương Đông. 

Năm 1879, ông và bà Blavatsky du lịch đến Ấn Độ. Sau đó 


họ quyết định viếng thăm Tích Lan. Họ đến Colombo vào 
ngày l6 tháng 5 năm I860. Rõ ràng danh tiếng của họ đã 


Phật giáo khắp thế giới 363 





lan đên trước họ, vì họ được tiêp đón mà về sau này Olcott 
miêu tả lại như là một cuộc tiêp đón của hoàng gia. 


“Một đám đông chờ đợi chúng tôi và họ đồng thanh hô to 
“Sadhu, Sadhu” để chào đón chúng tôi. Một tắm vải trăng 
trải dài chờ cho chúng tôi bước tới một chiếc xe ngựa đã đợi 
sẵn và có hàng ngàn lá cờ vẫy chào chúng tôi”. 


Sau cuộc đón rước đó vào ngày 25 tháng 5, tại tu viện 
Wilananda ở Galle, Olcott và Blavatsky đảnh lễ trước một 
pho tượng Phật không lồ và tham dự lễ quy y Tam Bảo. 
Như vậy, hai vị này là người Hoa Kỳ và người Châu Âu đầu 
tiên công khai và trịnh trọng trở thành tín đồ theo Đạo 
Phật. Olcott giải thích tại sao ông theo đạo Phật: “Nếu đạo 
Phật chứa đựng một giáo thuyết độc đoán mà buộc chúng tôi phải 
chấp nhận, thì chúng tôi sẽ không thọ tam quy ngũ giới và theo 
đạo Phật trong mười phút. Đạo Phật của chúng ta do Đức Đạo Sư 
Thích Ca khai sáng, là đạo của trí tuệ, là linh hôn của tất cả 
những tín ngưỡng thể giới”. 


Trong chuyến viễng thăm đầu tiên này đến Tích Lan, 
Olcott đã thành lập được bảy chi nhánh thuộc HLU và một 
Hội Linh Trí Phật giáo (Buddhist Theosophical Society) tại 
Colombo. Ông giải thích rõ ràng về mô hình công việc của 
ông làm ở Á Châu là tương tự như kiêu mẫu của Ky Tô giáo: 
“Người Kỹ Tô có hội truyễn bá lời dạy của Chúa, thì tại sao 
chúng ta không lập hội để truyền bá lời Phật dạy?”. Đứng trên 
lập trường đó, Olcott đã tiến hành xây dựng nhiều trường 
trung học PG và những “Sunday School” cho hội của ông. 
Sự khởi xướng của ông đã trở thành một cuộc vận động lâu 
dài và thành công cho nền giáo dục PG theo kiểu phương 
Tây tại Tích Lan. 


Nhờ những thành tích này, Olcott và Blavatsky đã lưu lại 
Tích Lan danh hiệu như là những vị anh hùng dân tộc. Họ 
đã tiếp xúc và làm việc với một vị trưởng lão Phật giáo cao 
cấp và đạt được sự tin yêu của các ngài. Nhưng điều quan 


364 Thích Nguyên Tạng 





trọng hơn tất cả là Olcott và Blavatsky được hầu hết Phật tử 
Tích Lan kính trọng và biết ơn. 


Olcott lập kế hoạch đến Ấn Độ năm 1879 sống một thời 
gian để nghiên cứu và học hỏi Ấn Độ giáo và PG từ các Đạo 
sư Đông phương rồi trở về Hoa Kỳ, nơi ông cống hiến quãng 
đời còn lại của mình đề phát triển HƯT. Nhưng kết quả và 
danh tiếng mà Olcott đạt được trong chuyến viễng thăm 
đầu tiên đến Tích Lan khiến ông phải đánh giá lại kế hoạch 
của mình. Lần hồi ông nhận ra răng ông là một người thầy 
hơn là một học trò. Do đó ông cần làm nhiều việc để giúp 
đỡ cho Phật tử ở Tích Lan. 


Lần thứ hai, Olcott đã trở lại Tích Lan vào tháng 4 năm 
188I. Sau đó, ông cùng với trưởng lão Mohotivatte 
Gunananda, một người lãnh đạo giai đoạn đầu trong phong 
trào phục hưng PG tại Tích Lan. Họ đi qua các tỉnh phía 
Tây trong tám tháng trên một chiếc xe bò do Olcott thiết 
kế. Người Tích Lan khâm phục sự khéo léo và làm việc 
siêng năng của ông. Ông thành lập một ngân quỹ giáo dục 
quốc gia, viết và phân phát miễn phí kinh sách Phật. 


Tuy nhiên, Olcott nhận ra rằng sự thờ ơ đáng kinh ngạc của 
người Tích Lan đối với PG. Đó là một sự phán đoán kỳ quặc 
của một người mới đổi đạo đến Á châu không phải dạy học 
mà để học hỏi. Nhưng thực tế đã khiến ông phải suy nghĩ về 
con đường phục hồi lại PG ở Tích Lan. 


Chiến lược của ông là truyền bá lời Phật dạy qua ngõ giáo 
dục. Ông tiến hành biên soạn quyển “Bwidhist Cafechism” 
(Phật Pháp vấn đáp) đề làm giáo trình cho các trường học ở 
Tích Lan. Quyền sách nhanh chóng được phổ biến khắp 
Tích Lan và đến nay đã tái bản trên bốn mươi lần và được 
chuyển ngữ ra hai mươi thứ tiếng trên thế giới. Lần đầu tiên, 
sách được in bằng hai thứ tiếng Tích Lan và tiếng Anh vào 
ngày 24 tháng 7 năm 1881. Quyền sách gây được sự ảnh 


Phật giáo khắp thế giới 365 





hưởng rất lớn trong quần chúng Tích Lan, đến nay nó vẫn 
được sử dụng như một giáo trình chính thức của nền giáo 
dục tại quốc gia này. 
Chính ông Olcott đã mô tả Buddhism Catechism như là 
một “loại thuốc giải độc” cho các tín đồ đạo giáo khác. 
Chẳng hạn: 
Hỏi: Đức Phật có phải là Thượng để không? 
Đáp: Không, ngài không phải là Thượng đề. 
Hỏi: Tín đồ Đạo Phật có chấp nhận thuyết tạn Vật được hình 
thành từ hư vô bởi một Đáng tạo hóa không? 
Đáp: Chúng tôi không tin vào phép màu, do đó chúng tôi 
phủ nhận sự tạo hóa và không thể chấp nhận quan điểm vạn 
vật được hình thành từ một Đắng nào đó. 

`. . , _—= 






Ông Olcott và bà Blapatsky 


Trở lại Colombo vào ngày 18 tháng bảy năm I882 trong 
chuyến viếng thăm lần thứ ba. Olcott khám phá ra rằng Hội 
PG Linh Trí và Hội Phục hưng PG ngưng hoạt động. Trong 
nỗ lực khôi phục lại hoạt động của hội. Ông Olcott hiến 


366 Thích Nguyên Tạng 





cúng 13.000 rupees cho hội và thỉnh cầu chư tăng tham gia 
vào hoạt động, nhưng không có vị tăng nào chịu hoạt động. 
Cuối cùng ông quyết định làm việc một mình. 


Phương hướng lần này là phát thuốc trị bệnh cho nhân dân 
Tích Lan. Ông tuyển mộ một số Phật tử người Ấn và Tích 
Lan để làm việc cho đoàn. Từ năm 1882 đến 1883 đoàn 
chữa bệnh từ thiện của ông đã điều trị cho gần ba ngàn 
người. Danh tiếng của đoàn đã lan đi khắp nơi và nó đã trở 
thành là một gánh nặng cho ông. Và ông nhận ra rằng công 
việc này lần hồi đã đi xa mục đích truyền bá Phật pháp của 
mình, nên cuối năm 1883, ông tuyên bố ngưng hoạt động 
chữa bệnh từ thiện. 


Olcott củng cố vai trò của mình như một nhà lãnh đạo 
phong trào phục hưng PG tại Tích Lan theo sau cuộc xung 
đột bi thảm giữa PG và Ky Tô giáo xảy ra vào ngày 25 
tháng 3 năm I883 ở Kotahela, một vùng của người Ky Tô 
giáo. Vào ngày hôm đó một đoàn Phật tử đi điễu hành qua 
vùng này để đến dự lễ khánh thành chùa Deepaduttama. 
Khi đoàn diễu hành xuất hiện trước ngôi nhà thờ Thiên 
Chúa, cách tu viện một vài dặm, thì chuông nhà thờ được 
gióng lên, lập tức chuông của các nhà thờ trong vùng đều 
vang lên. Như để đáp lại dấu hiệu, khoảng một ngàn người 
Ky Tô tràn xuống đường và tấn công đoàn diễu hành, tiếp 
đó là cuộc xô xát đỗ máu. Nhà cầm quyền huy động đến 
hiện trường 60 cảnh sát, nhưng dùi cui của họ không thê 
đẹp nôi gậy gộc và gạch đá của đám đông. Trong ba giờ hỗn 
chiến, một người chết và bốn mươi người khác bị thương. 


Sau vụ này, cả PG và Ky Tô giáo cùng nhau ra tòa. Vô số 
những bằng chứng được đưa ra, nhưng cuối cùng Nhà cằm 
quyền đều bác bỏ tất cả lời buộc tội của đôi bên, vì thiếu 
những chứng cớ đáng tin cậy. Sau đó vụ án không được đưa 
ra xét xử. Hội PG Tích Lan đánh điện khẩn cho Olcott và 
ông đã đến Tích Lan vào ngày 27 tháng giêng năm 1884. 


Phật giáo khắp thế giới 367 





Ông liền thành lập một Ủy Ban Bảo Vệ PG (The Buddhist 
Defense Committee), ông được chọn làm một thành viên 
danh dự và giao nhiệm vụ đến Anh Quốc đại diện cho PG 
Tích Lan để yêu cầu Chính phủ Anh xem xét và giải quyết 
các vấn để còn tồn tại của Chính quyền thuộc địa của họ ở 
Tích Lan. Như vậy vai trò của Olcott là người trung gian 
giữa Đông và Tây đã trở nên rõ ràng, không chỉ cho PG mà 
còn cho chính quyền thuộc địa. 


Tháng tư năm 1884, ông Olcott đến Luân Đôn. Ông đã tiếp 
xúc và làm việc với ông Longden, Toàn quyền Tích Lan về 
vụ xung đột giữa PG và Thiên chúa giáo tại Tích Lan. Sau 
khi xem xét hồ sơ của vụ việc, Toàn quyền Longden cho 
rằng nguyên nhân chính tạo ra cuộc xung đột đó là do sự 
phục hưng của PG. Sau đó ông Longden đã cử một phái 
đoàn đến Tích Lan để giải quyết vụ này. 


Trong dịp này, Olcott đã đệ trình lên chính phủ Anh một 
thỉnh nguyện thư với năm nguyện vọng của PG Tích Lan 
gồm: (1) Vụ xung đột giữa PG và TC giáo phải được đưa ra xét 
xử; (2) Phật giáo phải được tự do trong mọi sinh hoạt tôn giáo; 
(3) Các ngày đại lễ của PG phải là ngày nghỉ của quốc gia; (4) 
Tát cả những hạn chế vẻ nghỉ lễ của PG phải được loại bỏ; (5) 
Hộ khẩu của tăng sĩ phải được thành lập nà vấn đề tôn tại đối 
với PG phải được giải quyÝt. 

Chỉ hai điều trong năm nguyện vọng trên nhanh chóng 
được ban hành, và như vậy nhiệm vụ của ông đã thành công 
viên mãn. Người Tích Lan kết luận rằng việc chính phủ Anh 
tuyên bố các ngày đại lễ của PG là ngày nghỉ của toàn dân, 
chủ yếu là nhờ vào lời thỉnh cầu của Olcott. 


Dù được tuyên bố rằng Olcott đã khởi xướng phong trào 
phục hưng PG tại Tích Lan, mối liên hệ của ông với phong 
trào rất mật thiết như chính ông đã thừa nhận, không là 
người khởi đầu cũng không là người kết thúc, mà là một 
người tổ chức và là một người tiếp nối. Đó chính là Henry 


368 Thích Nguyên Tạng 





Steel Olcott, người đã đem lại quyền công dân cho người 
Phật tử, người tiên phong trong việc phục hưng và phát 
triển văn hóa, giáo dục và PG tại Tích Lan. Ông là một nhà 
hùng biện Phật tử, một nhà truyền bá PG và ông là một 
người môi giới văn hóa, với một chân đặt trong PG và một 
chân khác đặt trong HLT. Chính nhờ sự phối hợp sáng tạo 
từ hai nguồn này, cùng với sự ảnh hưởng nhiều đến lãnh vực 
khác, ông đã tạo ra một hình thức mới cho PG mà chúng 
được thịnh hành không những tại Tích Lan mà còn ở Hoa 
Kỳ nữa. 


(Tổng hợp từ những tài liệu Flow the SWwams came to the Lake, a 
narrative Hlistorpy 0ƒ Buddhism in America (1992) vàTricpcle: 
The Buddhist Review, Fall ø‡ I996) 


Phật giáo khắp thế giới 369 





¡3 TENZIN OSEL RINPOCHE 


hậu thân của Lạt Ma Yesge 


6ó »”“ 


Sa s° 





Lama Oscl 


Vau hai ngày cất cánh từ sân bay Madrid, Tây Ban Nha, 
chuyến bay của Lạt ma Osel đã đáp xuống phi trường New 
Delhi lúc 3 giờ chiều ngày 26/06/1991. Đó là một ngày 
trọng đại của Tu viện Sera với sự hiện diện của hàng ngàn 
tăng sĩ và tín đồ tề tựu cùng với lễ nghi truyền thống, để 
cung nghinh Lạt ma Osel Rinpoche đến tư viện. 





370 Thích Nguyên Tạng 





Tenzin Osel Rinpoche được xem là hậu thân của cố Lạt ma 
Thubten Yeshe, là thầy của Lạt ma Zopa Rinpoche, hai ngài 
đã đến Hoa Kỳ để truyền bá chánh pháp vào đầu những 
năm bảy mươi và xây dựng gần một trăm Trung tâm tu học 
tại các châu Mỹ, Âu, Úc và các nước thuộc Đông Nam Á. 
Lạt ma Thubten Yeshe (tiền thân của Osel) là người sáng 
lập ra Trung tâm Bảo Tồn PG Đại Thừa (Foundation 
Preservation the Mahayana Tradition) và cũng là Chủ bút 
của tờ Mandala. Ngài đã thị tịch tại Los Angeles năm 1984 
và thác sinh đến Madrid, ngoại ô của Tây Ban Nha, trong 
một gia đình Bố là Paco và Mẹ là Maria vào ngày I2 tháng 
2 năm I965. Sau khi phát hiện ngài là một Lạt ma tái sinh, 
đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 (Vị lãnh đạo tối cao của Phật 
giáo Tây Tạng, người có giải thưởng Nobel về Hòa bình 
năm 1989) chỉ định Lạt ma Zopa Rinpoche có trách nhiệm 
trực tiếp chăm nom Osel và đưa vị Lạt Ma tí hon này trở về 
Tu viện Sera để tu học. 


Tu viện Sera là một trong những Phật học viện lớn nhất của 
Phật giáo Tây Tạng, được xây dựng năm I419 do có Lạt ma 
Jamchen Sakva Yeshe (1355-1435) khai sơn. Tu viện gồm 
có l6 dãy Tăng phòng có thể dung chứa 10.000 tăng sĩ 
cùng một lúc, tu viện này đã từng đào tạo hàng trăm ngàn 
tăng sĩ Tây Tạng và Trung Hoa. Năm 1959 chiến tranh 
bùng nổ, nên Tu viện Sera được dời qua miền Nam Ấn Độ, 
xung quanh tu viện là những ngọn đồi, những cánh đồng 
lúa mì và những khu vườn cây ăn trái... 


Phật giáo khắp thế giới 31 








Lama Yeshe 


Khi đến Sera, Lạt ma Osel được dâng cúng một căn phòng 
lớn như một thư viện với đầy đủ những tiện nghi sinh hoạt, 
bên cạnh là Tịnh thất của Lạt ma Zopa Rinpoche, kế là 
phòng dành cho những người khách đặc biệt viếng thăm Lạt 
ma Osel. 


Sau khi được thu nhận vào tư viện này, các vị tân học được 
dạy dỗ bởi những vị thượng tọa cao đức, bước đầu được rèn 
luyện cách phát âm, dần dần đọc và nói cho thông thạo 
ngôn ngữ Tây Tạng và những ngoại ngữ có liên quan đến 
vấn để truyền giáo. Lạt ma Osel là một trường hợp ngoài lệ, 
sau nhiều lần cân nhắc cần thận, Lạt ma Zopa đã chọn Đại 
đức Geshe Gedun Chopel trực tiếp hướng dẫn và dạy dễ Lạt 
ma O©sel Rinpoche. 


Đại đức Geshe Chopel sinh năm 1940, là con trai trưởng 
trong một gia đình gồm 7 anh em ở Karze, miền đông Tây 
Tạng. Năm một tuổi ngài đến Ấn Độ, tu học tại Tu viện 
Sera. Ngài đã hoàn tất những khóa học của tu viện này và 
hiện nay là giáo sư triết học và ngôn ngữ học của tu viện. 


3/2 Thích Nguyên Tạng 





Đại đức Geshe đã bắt đầu hướng dẫn Lạt ma Osel về những 
nghi thức hành lễ và những kinh điển vỡ lòng. Đại đức cũng 
đang quan tâm đến kỹ năng đánh vần và cách phát âm, nói 
và viết ngôn ngữ Tây Tạng của Lạt ma Osel cùng với người 
trợ giáo là Lạt ma Losang Yeshe. Vì Lạt ma Osel vốn là 
người Tây phương nên cần phải thông thạo tiếng Tây Tạng 
đề chuẩn bị cho những khóa học về triết lý Phật giáo Tây 
Tạng. Lạt ma Osel phải học 6 ngày trong ] tuần. 


Trung bình một ngày, Lạt ma thức dậy vào lúc 7 giờ, ngài 
đọc kinh trước khi dùng sáng, sau đó có 2 giờ học về cách 
phát triển kỹ năng đọc, nói và viết tiếng Tây Tạng. lI giờ 
ngài thọ trai, sau đó nghỉ và chơi, đặc biệt ngài thích những 
bạn đồng học kể lại những mẫu chuyện cổ tích trong Phật 
giáo. Buổi chiều 03 giờ, Đại đức Basilil Lorca (người Tây 
Ban Nha) gIúP Lạt ma Osel với những môn học của câp I 
gồm đọc, viết và nói tiếng Tây Ban Nha và Lạt ma cũng tập 
làm quen với toán học, xã hội học và khoa học tự nhiên... 
Sau đó nghỉ dùng tiêu thực, rồi ôn lại bài cũ và đi ngủ Vào 
lúc 09 giờ. 

Lạt ma Osel dường như đã thích với môi trường mới và thật 
sự ngài đã có an lạc và hạnh phúc như ở quê nhà. Đây là 
một điều quan trọng, nếu ngài cần nhiều thì giờ ở tu viện để 
quen thuộc với cuộc sống tu hành và đeo đuổi với những lý 
tưởng cao siêu của ngài. 


Cũng như những tăng sĩ trẻ khác, Lạt ma Osel phải bỏ nhiều 
thời gian trong năm đầu để quen dân với những thanh quy 
của tu viện và sau đó học cách trì chú, học thuộc lòng 
những bộ luật để trau dồi đạo hạnh giải thoát. Dù ở các lứa 
tuổi không đồng nhất nhưng điều quan trọng là tùy thuộc 
vào khả năng của họ và điều kiện đào tạo của tu viện, sau 15 
năm họ có thể tiếp tục bước vào nghiên cứu triết học của 
Phật giáo. 


Phật giáo khắp thế giới 3/3 





Lạt ma Osel với những bước chập chững đầu tiên ở Tu viện, 
chúng tôi hy vọng rằng ngài sẽ dễ dàng trải qua những khóa 
học trong chương trình giảng dạy của Đại đức Geshe, hầu đề 
đạt được khả năng siêu tuyệt và sự thừa nhận cao nhất đề có 
thể truyền dạy lại toàn bộ hệ thống giáo điển sau này. Tuy 
nhiên Lạt ma Osel vốn là người phương Tây, việc ngài sẽ 
phải truyền đạy lại mọi người trên thế giới với những truyền 
thống văn hóa Phật giáo khác nhau. Do đó ngài cần phải 
được đào tạo bởi một nền giáo dục căn bản và đến nơi đến 
chôn. 


Chúng tôi cần cống hiến cho ngài những điều kiện tốt nhất 
để ngài có thể tiếp nhận một cách triệt để nền giáo dục giữa 
Đông và Tây. Hiện tại, tu viện cũng đã chọn cô Norma 
Quesada Wolf, là một giáo sư Anh văn và La Tỉnh, cô sẽ 
được mời đến Sera để hướng dẫn cho Lạt ma với toàn bộ 
chương trình cơ bản của nền giáo dục mẫu mực thuộc 


phương Tây. 


Cho đến nay, Lạt ma Osel đã biểu lộ được sự hiểu biết 
những văn hóa khác nhau và đã từng tiếp xúc với nhiều dân 
tộc trên thế giới, chúng tôi nghĩ đó là một kinh nghiệm 
đáng giá của ngài. Hiện nay Lạt ma Osel đã ôn định được 
cuộc sống trong tu viện. Tuy nhiên ngài sẽ viếng thăm quê 
mẹ vào dịp lễ Giáng sinh, và ngài cũng sẽ ghé qua Trung 
tâm FPMT trong những lễ lớn. 


Chúng ta cũng không nên quên rằng nhiều người trên thế 
giới đã sẵn sàng đầu tư về tài chánh và ủng hộ vẻ tinh thần. 
Hay nói khác hơn là họ hy vọng rằng Lạt ma Osel sẽ là một 
bậc Đạo sư vĩ đại như Cố Lạt ma Thubten Yeshe (tiền thân 
của Osel) và ngài sẽ tiếp tục công việc của ngài, đặc biệt là 
cho thế giới phương Tây. 


Cố Lạt ma Yeshe, một lần nữa với lòng từ bi vô hạn, ngài đã 
cho chúng ta một cơ hội đê hộ tri cái hạnh nguyện của ngài. 


3/4 Thích Nguyên Tạng 





Hiện nay ở vào lứa tuổi của ngài, là một điều kiện tốt nhất 
để khai thị cũng như giảng dạy Phật lý có hiệu quả nhất, 
thêm vào đó trao cho ngài một nền giáo dục của thế giới 
mới, ngõ hầu để giúp cho ngài được hoàn thành sứ mạng 
"thừa Như Lai sứ và hành Như Lai sự" sau này. Thật khó có 
thể bù đắp lại được với lòng từ ái của ngài, đây là cơ hội 
ngàn năm một thuở chúng ta không nên bỏ lỡ. 





Phật giáo khắp thế giới 3/5 





PHÒNG VẤN ĐẠI ĐỨC GESHE GENDUN CHOPEL 
THÂY GIÁO CỦA LẠT MA TENZIN OSEL RINPOCHE 


MANDALA: Đại đức thấy Lạt ma Osel như thế nào? 


GESHE: Tôi cho rằng Lạt ma Osel là một cậu bé có tư chất 
thông minh mà tôi chưa từng thấy ở một đứa bé Tây Tạng 
nào như vậy. 


MANDALA: Lớp học của Đại đức ra sao đối với Lạt ma? 


GESHE: Nói chung là chúng tôi đang tiến hành tốt. Tuy 
nhiên thỉnh thoảng Lạt ma Osel thích vui đùa và cố tình 
làm xao lãng việc học trong lúc tôi đang giảng bài. Nhưng 
tôi cho rằng đó là tính tự nhiên của một đứa trẻ. lôi tin 
rằng những tính tính nghịch đó sẽ biến đổi khi ngài lớn 
thêm tí nữa. 


MANDALA: Mối quan hệ giữa Đại đức và Lạt ma như thế 
nào? 


GESHE: Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. 
Lạt ma, từ phía ngài luôn luôn nương tựa vào tôi như 
Genla. Còn phần tôi thì lúc nào cũng vậy, lo lắng, yêu 
thương và bảo bọc ngài và hy vọng rằng ngài sẽ lớn lên 
thành một người có ích cho Đạo pháp và nhân loại. 


MANDALA: Lạt ma Osel thỉnh thoảng có than phiền về 
việc ngài phải học quá nhiêu khi đên tu viện Sera. Đại đức 
có quan tâm đên vân đê này không? 


GESHE: Như bạn biết đó, Lạt ma Osel vẫn còn quá nhỏ và 
ngài chưa có thể nhận thức được rằng sự học hỏi nghiên cứu 
và với kiến thức đó nó quan trọng đến mức nào về việc 
truyền giáo sau này. Vì thế, khi ngài thấy trong người mỏi 
mệt là phàn nàn ngay. Nhưng tôi tin rằng ngài sẽ không có 
sự bực bội nơi tâm và không còn than phiền gì nữa khi ngài 


3⁄6 Thích Nguyên Tạng 





ý thức được tầm quan trọng của việc học Phật. Lúc đó, tất 
nhiên ngài sẽ thay đôi bê ngoài của mình. 

MANDALA: Mối quan hệ giữa Lạt ma Osel và tăng chúng 
trong tu viện Sera như thế nào? 


GESHE: Tất cả đại chúng trong tu viện Sera đều kính trọng 
và quan tâm đến sinh hoạt của Lạt ma, vì họ tin rằng Osel là 
một vị Lạt ma tái sinh của cố Lạt ma Yeshe, người có những 
kỳ tích và những thành tựu vĩ đại trong công cuộc truyền bá 
chánh pháp ở quá khứ. Nói chung, tất cả đều hy vọng và 
cầu nguyện cho Lạt ma được thành công, trong đó chúng 
tôi là người có trách nhiệm trực tiếp về việc dạy dỗ cho Lạt 
ma. Do đó chúng tôi đã biết phải làm øì với trọng trách này. 
MANDALA: Đại đức có nhận xét gì qua buổi học đầu tiên 
của Lạt ma? 

GESHE: Lúc đầu tôi cho rằng Lạt ma cũng bình thường như 
những Lạt ma cùng lớp, nhưng sau đó thì tôi nhận thấy rằng 
Lạt ma Osel thật sự thông minh và uyên bác khác thường, 
và điều đặc biệt làm cho tôi hết sức ngạc nhiên là tính tập 
trung, tiếp thu nhanh và trí nhớ phi thường của ngài. 


(Tổng hợp theo MANDALA JOURNAL tháng 12/92) 


Phật øiáo khắp thế giới 3Z 





4 NHÀ VĂN LEO TOLSTOY 
VÀ ĐẠO PHẬT 





( 


Nhà văn Leo Tolstop (1826-1910) 


Thời gian gần đây, có nhiều độc giả thắc mắc về mối liên 
hệ giữa Đạo Phật và nhà văn Nga Leo Tolstoy. Vì họ phát 
hiện trong sách truyện của ông có nhiều quan điểm rất 
tương đồng với giáo lý nhà Phật. Trong bài viết này, dù 
chưa đầy đủ lắm, nhưng hy vọng nó sẽ cung cấp cho độc giả 
một ít khám phá mới về mối liên hệ Ấy. 

Leo Tolstoy (1828-1910) là một bá tước, nhà thơ, nhà văn, 
nhà tư tưởng người Nga nổi tiếng và được kính trọng trên 
khắp thế giới qua tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình (War 
and Peace), và học thuyết mang chính tên ông -- Học thuyết 
Tolstoy. Ông ra đời vào ngày 28 tháng 8 năm 1828 trong 


378 Thích Nguyên Tạng 





một gia đình quý tộc lâu đời tại điền trang Yasnaya 
Polyana, tỉnh Tula, Liên Xô (cũ). 


Ông mồ côi cha lẫn mẹ từ lúc lên bảy. Ở tuổi ló, ông bắt 
đầu học ngành luật và ngôn ngữ phương Đông tại đại học 
Kazan. Năm 1847, bất mãn với lối giáo dục bằng cấp tại nơi 
này, ông đã bỏ ngang việc học và trở lại quê nhà để quản lý 
trang trại gia đình với 300 nông nô và sống một cuộc đời xa 
hoa quý tộc. 


Năm 1851, theo lời khuyên của người anh ruột, ông gia 
nhập quân đội, tham gia chiến đấu ở Caucasus và chỉ một 
năm sau được tuyển vào trung đoàn pháo binh. Tại nơi 
đóng quân này đã để lại trong ông nhiều ấn tượng đẹp đẽ và 
chính nó đã thúc đây ông bắt đầu sự nghiệp văn chương của 
mình qua tác phẩm đầu tay: "Câu chuyện hôm qua" (An 
Account of yesterday, xb 1851), tiếp đó ông lại cho ra một 
loạt sách hồi ký văn học về đời mình Thời thơ ấm 
(Childhood, xuất bản 1852), Thời thiểu niên (Boyhood, xb 
1854) và Thời Thanh niên (Youth, xb 1857). Nhà văn chiến 
sĩ này viết rất khỏe, ông viết mọi lúc mọi nơi, từ đó đến suốt 
sáu mươi năm hoạt động văn học, dường như không có ngày 
nào mà ông không viết. Sau khi giải ngũ (năm 1856), ông 
bắt đầu đi một vòng du lịch sang các nước Pháp, Thụy Sỹ, Ỹ 
và Đức. Ông đã viết nhiều truyện ngắn cho chuyến đi này. 
Sau khi trở lại quê hương, ông mở trường dạy cho trẻ em 
nghèo ở làng Yasnaya Polyana. Trong chuyến du lịch châu 
Âu lần hai (1860-61) ông nghiên cứu ngành giáo dục của 
họ, rồi cho xuất bản tạp chí giáo dục và nhiều loại sách giáo 
khoa. Năm 1862, ông kết hôn với Sonya A. Bers, một phụ 
nữ xinh đẹp và có học, nhỏ hơn ông l6 tuổi, hai người đã 
sống rất hạnh phúc và có với nhau l5 người con. 

Leo Tolstoy luôn quan tâm và giúp đỡ những nghèo khổ 


cũng như tìm cách cải thiện đời sông của họ. Ông đưa ra triết 
lý rằng con người đừng cố gắng tỏ ra khôn ngoan hơn cuộc 


Phật giáo khắp thế giới 3/9 





sống và tự nhiên. Lý thuyết này được thê hiện trong suốt 
Chiến Tranh và Hòa Bình (Voyni ï mỉr /War and Peace, viết 
và xb trong khoảng 1865-69), tác phẩm được xem là một bộ 
tiêu thuyết anh hùng ca hiện đại trong lịch sử văn học Nga và 
văn học thế giới. Và sau đó nó đã nhanh chóng được dịch ra 
nhiều thứ tiếng trên thế giới (bản tiếng Việt do học giả Nguyễn 
Hiễn Lê địch và Lá Bối xuất bản lân đầu tiên I 969) 


Leo Tolstoy 0à Đạo Phật: 


Sau cuộc khủng hoảng tỉnh thần cá nhân vào cuối thập niên 
1870, Tolstoy đã cống hiến hết thời giờ của mình cho văn 
học và nhu cầu tâm linh của mình. Những năm cuối đời, 
ông sống một cuộc sống thanh bản, giản đị và thoát tục như 
một thầy tu. Ông đã để lại toàn bộ gia sản cho vợ con, và 
cùng với người con út thực hiện một chuyến đi vô định, 
nhưng vài ngày sau đó, ông bị cảm lạnh và qua đời tại một 
nhà ga nhỏ ở Astapovo, thọ 82 tuổi. Ông đã để lại cho 
chúng ta 160 tác phẩm các loại. Toàn bộ trong số này đều 
đề cập đến đạo đức xã hội, triết học, tôn giáo, nhất là quan 
niệm duy tâm vẻ vấn đề sinh tử, về tình thương yêu đồng 
loại... tất cả đều gần gũi và phản ánh đúng với tâm tư và 
nguyện vọng của hàng vạn con tim trên hành tĩnh này. 


Tolstoy vốn xuất thân từ một gia đình quý tộc và theo 
Chính Thống giáo. Nhưng ông là người có đầu óc phóng 
khoáng, muốn nghiên cứu nhiều đạo giáo khác nhau để có 
lợi cho đời sống tâm linh cũng như làm giàu có thêm vốn 
liếng trong lĩnh vực viết văn của mình. Đặc biệt ông quan 
tâm và nghiên cứu giáo lý đạo Phật trong một thời gian dài 
và kết quả là giáo lý này đã ít nhiều ảnh hưởng đến quan 
niệm nhân sinh quan của ông. 

Trong thư viện riêng của ông, với hơn 20 ngàn cuốn sách đủ 
các thể loại, chủ đề, người ta tìm thấy rất nhiều kinh sách 


380 Thích Nguyên Tạng 





Phật giáo và triết học Ấn. Điển hình trong các số đó như 
Kinh Phật (Buddhist Sacred Text) của Friendrich Max 
Mueller (1623-1900); Đức Phật, cuộc đời, lời dạy và giáo đoàn 
của ngài (Buddha, His life, His Teachings và His Order, xb 
1881) của Hermann Odenberg, Lời dạy của Phật (the 
Gospel of Buddha của Paul Carus, xb tại Mỹ 1896); Niéứ 
bàn, câu chuyện triết học Phật Giáo (Nirvana: A story Of 
Buddhist Philosophy, của Paul Carus, xb tại Chicago 1896), 
quyển này được ông Boulanger dịch sang tiếng Nga và ấn 
hành tại Mátxcơva năm I901), Cuộc đời nà lời dạp của Phật 
(The Life and 'Teachings of Gautama Buddha, xb 1878) của 
nhà Phật học người Anh Rhys Davids, Ánh sáng Á châu (The 
lipht of Asia, xb 1879) của thi sĩ Edwin Arnold, Lời dạy của 
Phát (The Word of the Buddha, của Tỳ kheo người Đức 
Nvanatiloka, xb tại Miến Điện 1907), đặc biệt trong số này 
có quyên Phật giáo: nghiên cứu và tài liệu (Buddhism: Studies 
and Materials, xb tại St.Petersburg, Nga, năm 1887) tác giả 
là một nhà Phật học người Nga lvan P. Minayev và một số 
Kinh Tiểu Thừa (Hinayana sutras) bằng tiếng Nga cũng do 
đạo hữu này chuyển ngữ và in tại Mátxcơva vào năm 1888, 
Người ta cũng tìm thấy nhiều đoạn trích chép tay của 
Toltoy khi đọc qua những quyền kinh hệ Nikaya này. 


Phật giáo khắp thế giới 381 





Ớn G HNNNENŒN- 
5 T1~ TT 


\ 
_—_—_. 1 
° ÔN | 

`. | 
| 





To on the road from Moseow to Yasnaya Polyana. 


Nhà ăn Tolstoy trong một chuyển đi vô định vào cuối đời mình 


Qua những tài liệu trên cho thấy rằng Tolstoy đã biết đến 
Phật giáo từ đầu thập niên tám mươi của thế kỷ thứ 19. 
Như vậy là ông biết và nghiên cứu đạo Phật qua tài liệu và 
sách báo của hầu hết các nhà nghiên cứu Phật học Tây 
Phương. Đặc biệt là các kinh sách Phật giáo theo hệ tư 
tưởng Nam truyền. 

Điều đó cho thấy rằng quan điểm của ông về tôn giáo và sự 
hiểu biết của ông chính yếu về PG chỉ giới hạn trong khuôn 
khổ của giáo lý hệ Nikaya. Điều này đã thể hiện qua tác 


382 Thích Nguyên Tạng 





phẩm Lời Thứ Tội (Ispoved / A confession, xb 1882), bộc lộ 
nỗi khổ tâm, dằn vặt trước những cảnh bắt công trên đường 
ông đi tìm chân lý cho người nông nô nghèo khô. Trong tác 
phẩm này ông đã viết về PG một cách trực tiếp hơn những 
cuốn sách khác. Đặc biệt ông nhắc lại sự kiện xuất trần của 
Thái tử Tất Đạt Đa, người đã nhận ra được cái hư ảo của tiễn 
trình sanh, già, bệnh và chết của kiếp người mà ngài đã 
mạnh đạn từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm chân lý. 
Tolstoy kết luận rằng: “Thích Ca Mlưu  N¡ đã nhận ra được cái 
chân tướng không chắc thật của cuộc đời và ngài đã khẳng định 
rằng cuộc đời là một bề khổ cân phải được thoát ly. Ngài đã minh 
chứng cho tất cả thấy rằng chính nhờ vào sự nỗ lực không ngừng 
của bản thân mà ngài đã thoát ra khỏi cảnh khổ đau của VÒNg 
sinh tử luân hồi, chứng thành đạo quả nà không bao giờ trở lại 
trạng thái khổ đau ấp nữa. Nhiêu nguôn tài liệu của Ấn Độ đã 
đề cập đến sự kiện Hàÿ”. 


Trong quyên "Những gì tôi tin tưởng" (What I believe, xb 
1883) Tolstoy đã nhắn mạnh rằng cái cốt lõi của Đạo Phật 
là giúp cho con người nhận ra cuộc sống luôn ở trong vòng 
khổ đau và cần phải được giải thoát. Trong tác phẩm "Rỏi 
chúng ta phải làm gì?" (What Then Must We Can Do? xb 
1886), trong phần ông đề cập đến những nhà tư tưởng lớn, 
Tolstoy đã tôn vinh Đức Thích Ca Mưu Ni là một nhà tư 
tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. 


Hai bản dịch Kinh Pháp Hoa tiếng Anh: The Loøfs ðƒ the 
True Law (do đạo hữu H.Kern dịch và in 1884) và tiếng 
Pháp: Lø Lotus de la Bonne Loi (do ông Eugene Burnouf dịch 
và in 1840) không tìm thấy trong thư viện của ông. Tuy 
nhiên, vào thời điểm Ấy, rất có thê ông đã biết đến sự hiện 
hữu của hai bản kinh Đại thừa này ở châu Âu. Bởi vì trong 
thư viện của ông có một quyên khác viết bằng tiếng Anh là 
"Các lượm lặt từ những bài nghiên cứu Phật giáo: vê Hành Động 
)à Tâm linh tong khu vực viên Đông" (Gleanings in 


Phật giáo khắp thế giới 383 





Buddhafields Studies of Hand and Soul in the Far East, xb 
1897), quyền sách không được hoàn hảo, vì bị mất một số 
trang. Nhưng ngay đầu chương bốn ta đã thấy có một đoạn 
trích lấy từ Phẩm Thường Bất Khinh Bề Tát của Kinh Pháp 
Hoa, được in nghiêng: “Tôi rất kính trọng các bạn, không dám 
khinh mạn nà xem thường các bạn. Vì sao? vì các bạn đang thực 
hành đạo Bồ tát và sẽ được thành Phật” (I deeply revere you. I 
đare not slight and contemn you. Wherefore? Because you 
all walk ¡in the Bodhisattvaway and are to become 
Buddha). Qua đây, ta thấy rằng, chắc chắn Tolstoy đã từng 
biết qua tư tưởng của Kinh Pháp Hoa, một bộ kinh được 
xem là vua trong các thứ kinh (the king of all sutras) của hệ 
tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. 


Trên tỉnh thần đó, sự tương đồng giữa những quan điểm về 
nhân sinh quan của nhà văn Nga vĩ đại này và Kinh Pháp 
Hoa là điều không thể tránh khỏi, vì quan niệm chính của 
Tolstoy khi viết văn là "Vương quốc của Thượng Đề luôn ở bên 
trong bạn" (God's kingdom is within you). Tolstoy cố găng 
chuyển đạt thông điệp rằng sự hạnh phúc đích thực của con 
người chỉ tùy thuộc vào cái tiềm lực bên trong họ mà thôi, 
ngoài ra không øì khác, điều này đã được Đức Thích Ca 
tuyên bố từ trước trong Kinh Pháp Hoa: "mọi người đêu có 
tánh Phát 0à sẽ thành Phát". 


Sống an vui, không bạo động, thương yêu và giúp đỡ mọi 
người ngay cả những kẻ đối đầu với mình là những nguyên 
tắc cơ bản và đóng vai trò chính trong triết thuyết đạo đức 
nhân sinh của Leo Tolstoy. Ông cũng cho rằng mục đích của 
con người là muốn hạnh phúc và không ai muốn khổ đau là 
điểm tối quan trọng cho đời sống COn người. Nếu có một 
bản phân tích và so sánh rõ ràng giữa Giáo lý nhà Phật và 
quan điểm nhân sinh quan của Leo Tolstoy vào những năm 
cuối đời, nhất là qua các vở kịch sau cùng của ông Sức mạnh 
của bóng tối (the Power of Darkness, 1887), Đạo quả của Giác 


384 Thích Nguyên Tạng 





Ngô (the Fruits of Enliehtenment, 18689), Thập ma sống 
(The Living Corpse, 1910) chắc chắn sẽ cho chúng ta nhiều 
điều lý thú, cũng như giúp ta biết rõ hơn về mối liên hệ giữa 
Leo Tolstoy và Phật giáo. 


Tổng hợp theo các tài liệu: 
- Echoes 0ƒ Lotus Sutra in Tolstoy s Philosophp/ Dharma VVork/ 
}apan/T0-I 998 


- Ñussia và the ƒormer Sowiet Uniowu/ Cambridee Press /Australia/ 
1990. 


- The Macmilillan DicHonary 0ƒ Biography/ Barrp Tones/ 
Australa/ I969 


Phật giáo khắp thế giới 385 





Í5l HAAVARD LORENTZEN 


người đưa Phật Giáo vào học đường 





cùng ông llaavard 0à hai con của ông 


Tác giả (bên phải) 


O; Haavard Lorentzen, hiệu trưởng của một trường trung 
học ở thành phố Sjovegan, thuộc miền Bắc Na Uy. Ông 
được xem là người Na Ủy đầu tiên có công dưa Phật giáo 
vào dạy ở hệ thống giáo dục công lập ở tại quốc gia này. 


Kỳ nghỉ hè năm nay, ông cùng vợ và hai con sang nghỉ mát 
tại Việt Nam. Trong dịp này chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và 
trao đổi ngắn về công việc giáo dục của ông tại Na Uy. 

Xin ông cho biết mục đích chuyến viễng thăm Việt Nam lần 
này? 

Haarnard Lorentzen: Tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn, thực tế 
hơn về Phật giáo VN và Phật giáo Campuchia trong giai 
đoạn gần đây. 


386 Thích Nguyên Tạng 





Ông nghĩ gì về Phật giáo Việt Nam? 


TIaavard Lorentzen: Đây là lần đầu tiên tôi viễng thăm VN, 
trước đây tôi đã từng đến các nước Phật giáo như Ấn Độ, 
Nepal, Thái Lan và Campuchia. Riêng Campuchia, tôi đã ở 
lại làm việc 7 tháng cho tổ chức UNESCO (I). Tôi thấy các 
quốc gia Phật giáo này khác biệt so với VN, hoặc họ theo 
truyền thống Nam tông hoặc Bắc tông. Nhưng đối với Việt 
Nam, lại dung hòa được hai tông phái truyền thống này, 
đặc biệt còn có thêm một tông phái mới là Khát Sĩ 
(Mendicant Sect). Chùa tháp và Phật tượng ở Việt Nam có 
đẹp rất độc đáo và riêng biệt so với các nước trong vùng. Và 
theo cái nhìn của tôi, dường như PGVN đóng vai trò chính 
trong đời sống tỉnh thần của người dân ở đây. 


Ông biết đạo Phật và học Phật khi nào? 


Haavard Lorentzen: Tôi biết đạo Phật từ lúc còn là một sinh 
viên. Lúc đó, tôi theo học ngành xã hội học (Sociology), 
tâm lý học (Psychology) và tôn giáo học (Religious studies) 
trong suốt bảy năm tại đại học Oslo. Riêng tôn giáo học, tôi 
chọn tôn giáo Ấn độ, đặc biệt tôi chú ý Và để tâm nghiên 
cứu kỹ về Phật giáo và Ân Độ giáo. 

Xin cho biết làm thế nào ông có thể đưa Phật học vào trong 
chương trình giáo dục phổ thông ở Na Ủy được? 


Haavard Lorentzen: sau khi tốt nghiệp, tôi được chọn để dạy 
ngành tâm lý, đạo đức, triết học và tôn giáo học cho học 
sinh trung học, tuổi từ 16 đến 18 hoặc 20. Riêng tôn giáo 
học, tôi đã soạn một giáo án về các tôn giáo thế giới, rồi 
trình lên Bộ giáo dục với các đề nghị của tôi, trong đề nghị 
này tôi trình bày quan điểm của mình về những lợi ích thiết 
thực nếu học sinh được truyền trao các kiến thức cơ bản, về 
tôn giáo và đời sống tâm linh, đặc biệt ở đây, đạo Phật là 
một tôn giáo có thể hướng dẫn cho mọi người tìm thấy được 
niềm an lạc thật sự ngay trong đời sống này. Sau đó, Bộ giáo 


Phật giáo khắp thế giới 38/ 





dục đã quyết định chính thức đưa bộ môn này vào dạy ở hệ 
thống trung học. 


Trong tập giáo trình này, học sinh được giới thiệu lược sử và 
giáo lý căn bản của từng tôn giáo trên thế giới như Ca Tô 
giáo (Catholicism), Tin lành giáo (Protestant), Hồi giáo 
(Mohammedanism), các tôn giáo thuộc Ấn độ (Ấn giáo, Bà 
la môn giáo, Phật giáo), tôn giáo ở Trung Hoa (Phật, Lão, 
Không giáo), tôn giáo ở Nhật bản (Phật, Thần đạo, Trà đạo) 


Riêng về Phật giáo, ông dạy những gì? 


THiaavard Lorentzen: Trước tiên tôi giới thiệu sơ lược về Đức 
Phật Thích Ca Mưu Ni, vị khai sáng Phật giáo, kế đó là 
nhiều bài giáo lý căn bản như Bốn chân ÙỨ kỳ điệu (Four 
Noble Truths); Mười hai nhân đuyên (TWwelve factors of the 
conditionality of all physical and psychical phenomena) Ba 
pháp ấn (Three characteristices of life), Năm nguyên tắc đạo 
đức căn bản (Five moral precepts), và một số bài khác như 
lợi ích của sự ăn chay và tu thiền; sự khác nhau giữa hai 
truyền thống Mahayaha và Theravada... 


Học sinh có hiểu ñược những gì ông muốn truyền trao không? 


Hiaanard Lorentzen: Tôi cho rằng các em đều hiểu rõ những 
bài học căn bản trên. Tuy nhiên có một số tỏ ra không chú 
ý, nhưng một số khác lại thích thú về triết học của PG, 
trong số này về sau đã theo đuổi ngành Phật học ở đại học. 
Mặt khác, để giúp các em hiểu rõ thực tế hơn, chúng tôi đã 
tổ chức nhiều chuyên viếng thăm các chùa và tu viện PG 
trong thành phố Sjovegan và các tỉnh thành lân cận. Trong 
các chuyên tham quan như thế, các em học hỏi thêm rất 
nhiều điều như kiến trúc, Phật tượng, nghi lễ.... 


Có đây đủ tài liệu Phật giáo cho học sinh nghiên cứu không? 
THiaavard Lorentzen: Tương đối. Chúng tôi đã chú ý đến điều 
này hơn l5 năm qua. Hiện nay trong thư viện, chúng tôi có 


388 Thích Nguyên Tạng 





một số sách PG do chính người Na Ủy viết hoặc phiên dịch, 
hoặc biên khảo, và còn nhiều tài liệu khác do các tác giả 
ngoại quốc gởi về tặng như Narada Thera, K. 
IDhammananda, Tim HDallis ID.F.Suzuki Thích Nhat 
Hanh, Dalai Lama, Alan Watts, S. Rahula, Lama Yeshe... 


Gia đình và bản thân ông đã áp dụng lời Phật dạy như thế 


nào? 


Haanard Lorentzen: Tô tiên và cha mẹ tôi đều là tín đồ Ca 
Tô giáo (Catholicism), nhưng tôi và vợ con tôi là Phật tử. 
Chúng tôi đã quy y và biết ăn chay, cũng như học và hành 
thiền. Chúng tôi sống ở miền bắc Na Uy, nơi đây vào mùa 
hè, đến nửa đêm mặt trời mới đi ngủ, nên chúng tôi có 
nhiều thời gian để hành thiền trong công viên và những 
khu rừng văng. Nhưng đến mùa đông, chúng tôi cũng tìm 
được niêm vui trong lúc trượt tuyết, tôi cho răng trượt tuyết 
cũng là một phương pháp tốt để tôi hành thiền, giúp cho tôi 
tập trung nhanh chóng và dễ đàng. 

Câu hỏi cuỗi cùng: điều gì đã khiến cho ông để tâm nghiên 
cứu về mối liên hệ giữa PGVN và PG Campuchia, như ông 
ñã đề cập lúc đầu? 


Tlaavard Lorentzen: Như đã nói, cách đây mười hai năm, tôi 
từng sống và làm việc tại Campuchia trong bảy tháng. 
Trong thời gian đó, hầu như tôi đã đi thăm hết tất cả các 
chùa chiền ở xứ sở này và rất mừng khi thấy Phật giáo ở đây 
đã hồi sinh và phát triển sau nhiều năm bị tàn sát dưới chế 
độc tài diệt chủng Khmer. Tôi muốn tìm hiểu điều gì đã 
khiến cho sự hồi sinh này và được biết rằng trong sự khôi 
phục này, Phật giáo VN đã giúp đỡ rất nhiều. Vì thế trong 
chuyến viếng thăm này, tôi đã có dịp đến thăm HT Thích 
Minh Châu và Thượng Tọa Thích Thiện Tâm, (là hai thành 
viên trong đoàn PGVN sang Campuchia làm lễ truyền giới 
cho các sư sãi người bản xứ vào tháng 9 năm 1979, do cố 


Phật giáo khắp thế giới 389 





HT Bửu Chơn làm trưởng đoàn), đề biết thêm nhiều chỉ tiết 
về chuyến đi hoằng pháp đó. Sắp tới tôi sẽ viết một bản 
phúc trình để gởi cho UNESCO ' với nguyện vọng, xin họ 
lưu tâm và giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với PG tại 
Campuchia. 


(Thích Nguyên Tạng thực hiện ngày I5/07/1995) 





Ì UNESCO: Tổ chức Giáo Dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc 
(United Nations Educational, Scientffic, and Cultural Organizafion) 


390 Thích Nguyên Tạng 





l6  BHUMIBOL ADULYADE.J 


Một ông Vua Phật tử 





Chân dung tua Bhuummibol Adulpadcj 


La kỷ niệm 50 năm (1946 - 1996) lên ngôi của Vua 
Bhumibol đã tạo cho vương quốc Thái Lan có cơ hội để tổ 
chức một lễ hội lớn nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử của 
nước này. Vào đúng ngày mùng 9/6/1996, Vua Bhumibol 
Adulyadej (Rama IX) đã trở thành vị vua đầu tiên của Thái 
Lan tại vị được 50 năm và cũng là người ở ngôi lâu nhất 
trong lịch sử của thế giới. 

Các lễ hội của hoàng gia, quốc gia và tôn giáo được tổ chức 
kỷ niệm kéo dài từ đầu năm 1995 đến cuối năm 1996. 
Chính phủ Thái Lan đã thành lập một ủy ban tổ chức lễ kỷ 
niệm này, đứng đầu là Thủ tướng chính phủ, người lập kế 


Phật giáo khắp thế giới 391 





hoạch và giám sát mọi hoạt động khác nhau được tổ chức 
bởi nhiều ban ngành, thành phần trong xã hội vào dịp lễ 
này. Tất cả những chương trình lễ hội phải được thực hiện 
đầy đủ và đúng theo ý của vua để không phung phí tiền bạc 
mà nó có thê mang lại lợi ích và an vui cho nhân dân Thái. 


Chương trình diễn ra trong lễ hội lịch sử này gồm có: treo cờ 
quốc gia ở mọi nhà, mọi đường sá và trang trí đèn ở các 
thành phố chính; các nhà hát kịch diễn lại các vở tuông cổ, 
truyền thống; triển lãm tranh, ảnh về hoàng gia và Phật 
giáo, đặc biệt trong lễ này có thỉnh xá lợi của Phật từ Ấn Độ 
về cho nhân dân chiêm ngưỡng; ấn hành sách vở, tem, tiền 
đồng về hoàng gia; tổ chức thi viết văn và thơ ca về đức vua; 
hoàng gia tiến hành ân xá cho tù nhân; ban cấp bậc và tổ 
chức cúng dường cho tu sĩ PG, tổ chức những đoàn diễu 
hành bằng xà lan trên sông Chao Praya; xây dựng một công 
viên công cộng tại tỉnh Nonthabun; tổ chức trồng rừng, tổ 
chức phát triển những dự án khác v.v... 


ĐÔI NÉT VÈ VUA BHUMIBOL ADULYADE]: 


Vua sinh ngày thứ hai 5/12/1927 tại bệnh viện Mount 
Aubum ở bang Masshachusetts, Hoa Kỳ. Ngài là con út của 
Hoàng tử Mahidol và bà Sanwalya và là cháu trực hệ của 
vua Chulalongkorn (Rama V). Ngài có một chị gái là Công 
chúa Galayani Vadhana và một anh trai là vua Ananda 
Mahidol (Rama VIH). 


Sau khi tốt nghiệp khoa y ở Đại học Harvard, hoàng tử 
Ananda trở về Thái Lan và qua đời sau hai năm làm vua. 
Lúc đó gia đình vua dời từ Hoa Kỳ sang Thụy Sĩ, nơi này 
vưa tiếp tục học trung học và đại học tại trường Ecole 
Nouvelle de la Suisee Romande và tốt nghiệp cử nhân văn 
chương tại trường Gymase Classique Cantonal. Sau đó ông 
tiếp tục theo học khoa luật và khoa học chính trị tại đại học 


392 Thích Nguyên Tạng 





Lausanme. Tuy nhiên cái chết đột ngột của người anh trai, 
tức vua Ananda ở Bangkok đã làm thay đôi cuộc đời của 
ông, vì hoàng gia đã chọn ông là người kê vị. 


Sau khi lên ngôi vào ngày 9/6/1946, ông trở lại Thụy sĩ để 
hoàn tất chương trình học vấn của mình. Năm 1950 ông trở 
về Thái Lan và bắt đầu với cương vị là quốc vương của nhân 
dân Thái Lan. 





Hoàng gia Thái Lan 


Vua Bhumibol kết hôn với Rajawongse Sirikit (con gái của 
một vị bộ trưởng Thái Lan) vào ngày 28/4/1950 và học có 
bốn người con: Công chúa Ubol Ratana sinh năm 1951, 
Hoàng tử Maha Vajiralongkorn (sinh năm 1952, từng đến 
thăm Việt Nam vào năm 1992), Công chúa Chakri 
Sarindhorn (sinh năm 1955, đã từng viếng thăm Việt Nam 
vào năm I993) và Công chúa Chulabhorn, sinh ngày 
4/1/19. Ma 


Phật giáo khắp thế giới 393 





ĐÓI VỚI PHẬT GIÁO 


Hiến pháp của Thái Lan (xưa và nay) quy định rằng quốc 
vương phải là một Phật tử và là người ủng hộ các tôn giáo 
trong nước. Vua Bhumibol đã hoàn thành nghĩa vụ này qua 
việc quan tâm và khuyến khích bảo vệ tất cả những truyền 
thống tín ngưỡng của dân tộc Thái. Riêng bản thân, vào ngày 
22/10/1956 (PL 2500), Bhumidol đã cử hành lễ xuất gia tại 
chùa Benchamabopotr và được vua sãi Thái Lan là Trưởng 
lão Somdech Phra Vanarat truyền giới cụ túc và vua đã trở 
thành một tỳ kheo với đạo hiệu là Bhumibalo. Sau khi thọ 
đại giới, ngài đến trụ trì chùa Emerald Buddha. Hết hạn 15 
ngày, vua xả giới hoàn tục và trở lại với cương vị của mình. 


Trước đó, vì muốn phát triển nền giáo dục PG, sau khi lên 
ngôi vua đã cho xây dựng hai trường Đại học PG dành riêng 
cho giới tu sĩ theo học, một trong hai ngôi trường này là đại 
học Mahachulalongkorn tại Bangkok, quy tựu hàng ngàn tu 
sĩ trên khắp Thái Lan về học và cho đến ngày nay, đức vua 
vẫn là người tài trợ chính cho trường này. Năm I951, vua 
ủng hộ xây dựng bệnh viện PG ở ngoại ô Bangkok dành 
riêng cho tu sĩ Phật giáo đến chữa bệnh miễn phí. Năm 
1952, vua chủ trương và ủng hộ tài chánh để ấn hành Đại 
Tạng Kinh tiếng Thái gồm 250 quyền (bộ Đại Tạng này 
được vua Ananda khởi xướng phiên dịch từ Tạng Pàii ra 
tiếng Thái từ đầu năm 1946). và gần đây (1987) vua cũng 
là nhà tài trợ chính cho Trung tâm tin học của đại học 
Mahidol thực hiện bộ đĩa CD-ROM về Tam Tạng Thánh 
Điển PG, (đã giới thiệu công trình này trên báo GN số 13, 
ra ngày 29/6/1996). 


Nhìn chung, vua Bhumibol là một ông vua hộ pháp, ông 
khởi xướng và ủng hộ cho nhiều công trình lớn của Phật 
giáo Thái. Trong đời sống tâm linh, vua thọ trì pháp môn 
Thập Thiện Nghiệp Đạo và hàng ngày cùng với hoàng hậu 
lễ Phật và tụng kinh trong điện Phật tại hoàng cung. 


394 Thích Nguyên Tạng 





ĐÓI VỚI DÂN TỘC 

Trong ngày lên ngôi, Vua Bhumibol đã long trọng tuyên thệ 
răng "Sẽ trị vì và dẫn dắt nhân dân Thái theo đường lối của 
PG ngõ hầu mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho họ". 'Từ ngày ấy 
đến nay, ông chưa bao giờ xao lãng với lời thê nguyện này. 


Trong cách cư xử, ông xem mọi người đều như nhau, từ giai 
cấp thượng lưu, quan chức nhà nước cho đến thứ dân cũng 
đều như vậy. Mối quan tâm của ông không có sự phân biệt 
giữa người này và người khác, tất cả đều bình đăng. Ông tự 
xem mình là một người phục vụ cho dân tộc Thái, ông 
thường xuyên viếng thăm các tỉnh, thành của Thái Lan, kể 
cả những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Những cuộc viếng 
thăm như thế ông tiếp cận, tìm hiểu thực tế nhắc nhở người 
dân ăn hiền ở lành, nâng cao đời sống qua siêng năng làm 
việc, bảo vệ môi trường và giữ gìn sức khỏe. 

Sức khỏe và an sinh của người dân luôn là mối quan tâm 
hàng đầu của ông. Để đảm bảo được sức khỏe của dân chúng 
ông đã cho xây dựng trạm y tế khắp nơi trên đất Thái. Ông 
cũng thành lập một ngân quỹ để tài trợ cho những nhóm 
nghiên cứu khoa học và y học. 


Nhiều dự án (2000) đã đề xướng và thực hiện hoàn thành 
dưới sự lãnh đạo của ông. Những dự án của ông luôn luôn 
liên quan đến cải cách nông nghiệp, y tế, giáo dục, xã hội, 
văn hóa và tôn giáo. Nơi nào không có ngân quỹ lập tức 
được ngài huy động qua ngân sách của quốc gia hay kêu gọi 
các tổ chức tử thiện hoặc từ nguồn tài chính của riêng ngài. 

Vua Bhumibol luôn duy trì và tiếp xúc với giới thanh niên 
và thường quan tâm đến việc học của họ. Ngài đóng góp 
một ngân quỹ rất lớn để thành lập một tổ chức cấp phát học 
bồng cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Ông cũng 
tổ chức xây dựng trường học ở các vùng ven, vùng sâu để 
cho trẻ em có nơi học hành. Qua sự đóng góp khích lệ của 


Phật giáo khắp thế giới 395 





ông, giới trẻ quốc gia này đã phát triển theo chiều hướng tốt 
và trở thành những công dân gương mẫu sau này. 


Về đời sống riêng tư, Vua Bhumibol được xem là một nhà 
nhiếp ảnh, một thủy thủ, một họa sĩ và một nhà soạn nhạc 
giỏi. Kỹ năng đua thuyền buồm của ông cũng được khăng 
định với huy chương vàng tại kỳ Sea Games năm 1967. 
Trong khi những bài hát được ông soạn đã trở thành những 
bài hát nổi tiếng và phô biến trong nhân dân. Tài năng chơi 
nhạc và soạn nhạc của vua đã được thừa nhận khi viện nhạc 
kịch nổi tiếng của nước Áo thu nhận ông làm hội viên vào 
năm 1964 và đã khắc danh hiệu của ông trên phiến đá kỷ 
niệm của tổ chức này như là một hội viên danh dự thứ 2l, 
ông là người Á châu duy nhất được vinh dự này. Và trong 
một dịp khác, khi viếng thăm Hoa Kỳ, ông đã được mời 
chơi nhạc cùng với nghệ sĩ lừng danh Benny Goodman. 

Mặc dù đức vua đã tìm thấy niềm vui trong thú giải trí của 
mình, nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian đề phục vụ nhân 
dân Thái. Vì ông nghĩ rằng người dân cần ông nhiều hơn và 
họ muốn ông trị vì lâu hơn. Quan điểm sống hy sinh và tận 
tụy với nhân dân của ông đã khiến cho ông trở thành một vị 
vua anh minh của dân tộc Thái. 


1;zo 50 years of Reign rà tạp chí Today (1995-1996). Tài 
liệu này do ông Phó Tổng Lãnh Sự Thái tại TP. HCM cung cấp. 
Nhân đây chúng tôi vi thành thật cảm ơn ông Nimíi 
TDrathomvarl 


396 Thích Nguyên Tạng 





[7 PHILIP KAPLEAU 


(1912-2004) 
Một thiền sư người Mỹ 





Thiên sư Philip Kapleau và các đệ tử 


Ö›; Philip Kapleau, được xem là một trong những thiền 
sư người Mỹ đầu tiên, một thiền sư người phương Tây nồi 
tiếng ở khắp nước Mỹ và các nước ở châu Âu. Ông sinh năm 
1912 trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Ông học 
ngành luật và sau khi ra trường đã làm thư ký nhiều năm ở 
Tòa án Liên bang Mỹ. Trong thế chiến thứ II (1939-1945), 
ông được chỉ định làm báo cáo viên tại hai phiên tòa xử tội 
ác chiến tranh Tòa án Quân sự Quốc tế tại Nuremberg - 
Đức và tại Tokyo - Nhật Bản. Đây cũng là nhân duyên đưa 
đây ông đến với Phật giáo. 

Tháng 3 năm 1947, ông cùng với người bạn trẻ Richarch 
Demartino đến làm việc tại Tòa án Quân sự Quốc tế tại 
Tokyo. Khác với phiên xử những tội phạm khủng bố của 
phe trục phát xít ở Nuremberg, phiên xử ở Tokyo dễ chịu 


Phật giáo khắp thế giới 397 





hơn, ít căng thắng hơn. Vì người Nhật nhìn chung biết chấp 
nhận hậu quả chiến tranh với sự điềm tĩnh và tự kiềm chế 
mình. Qua tìm hiểu, Kapleau biết rằng người Nhật chấp 
nhận quả khổ này là dựa trên "Luật nghiệp quả báo ứng” (The 
law of karmic retribution). Khái niệm về luật nhân quả này 
được hoạt động trên bình diện đạo đức kích thích sự chú ý 
của Kapleau, vì nó ngược lại hoàn toàn với sự tự bào chữa 
rất thường nghe ở Đức. Với sự tò mò về vấn đề nghiệp lực, 
cuối cùng Kapleau được người ta đưa đến gặp đại sư Suzuki. 
Tại Kamakura, ông gặp và tiếp xúc với Suzuki, nghe giảng 
giải về cốt lõi của nghiệp. quả và giáo lý thiền Đại thừa. 
Kapleau rất vui mừng và bắt đầu quan tâm đến PG. 


Tiếp đó, ông tới thăm Trung Hoa rồi trở về Mỹ, ông tiếp 
tục đi làm ở thị trấn Connecticut, nhưng cuộc sống của ông 
không thể trở lại ồn định được sau hai phiên xử tội ác chiến 
tranh, có hàng trăm ấn tượng và suy nghĩ chưa giải quyết 
được, cứ lơ lửng trong đầu ông, giông như có nhiều đồ giặt 
cần phơi khô và xếp lại. Cuộc sống của ông trồng rỗng, 
không còn ý nghĩa nhưng vẫn chưa có gì thay thế được, 
ngoài việc tìm đến New York vào những ngày cuối tuần để 
xem xét những tôn giáo lớn ở châu Á. Không có thầy dạy 
thiền, ông tham gia vào một lớp giáo lý đạo Bahai và những 
cuộc họp của hội Vệ Đà, nhưng rốt cuộc không giúp gì được 
cho ông. Sự quan tâm đến đời sống tâm linh đã héo mòn. 
Năm 1950, tiến sĩ Suzuki đến Mỹ, nhóm ngòi nồ mà sau 
này làm nổ ra "sự bùng nồ thiên" (Zen boom). Philip Kapleau 
liền ghi danh học triết lý Phật giáo thiền cùng với 20 họa sĩ, 
nhà sáng tác, nhà thơ, bác sĩ tâm lý, các giáo sư triết học tại 
Đại học Columbia. Suzuki nhắc nhở các học trò: "T”iển 
không phải là triết học mà là một lối sống. Nếu các vị muốn học 
thiền nên đến thẳng Nhật Bản, các vị phải sống UỚI nó Uà cHỘC 
đời của các vị sẽ thay đổi". 


398 Thích Nguyên Tạng 





Năm 1953, ở tuổi 44, Kapleau bỏ việc làm và đến xin xuất 
gia tu học. Trước tiên ông đã gặp chướng ngại, hai thiền sư 
Nhật Bản không nhận ông làm đệ tử, vì ông không biết nói 
tiếng Nhật. Tuy nhiên, với lòng nhiệt thành cầu đạo, cuối 
cùng Lão sư Soen đã tiếp nhận Kapleau ở tu tại chùa Phát 
Tâm (Hosshinji). Ông tu ở đây được 3 năm, sức khỏe của 
ông ngày càng một tệ đi vì bầu không khí căng thẳng, giới 
luật khắc nghiệt và chế độ ăn uống thiếu thốn. Theo lời giới 
thiệu của Lão sư Soen, Kapleau đến cầu pháp với Thiền sư 
Bạch Vân (Yasutani), người thừa tự pháp của Lão sư Đại 
Vân (Harada), lúc bấy giờ thiền sư Bạch Vân không có tu 
viện, điều kiện tu học rất khó khăn. Thiền sư Bạch Vân 
khuyên Kapleau: "Sứ mệnh của con là đem thiển sang truyễn bá 
ở phương Tây, nên con phải khan nhân đối với mọi thứ ở đây”. 
Nhờ sự nỗ lực thiền tập mà trong khóa tu thứ 20 (mùa Hè 
năm 1958) với thiền sư Bạch Vân, Kapleau đã đạt ngộ, được 
thiền sư Bạch Vân ấn chứng và ban cho danh hiệu “Roshi” - 
Lão sư (một danh hiệu khó đạt được, chỉ được ban cho 
những ai đã đạt ngộ chân lý). 





Thiên Sư Philip Kapleau nà bồn sư của mình Lão sư Soen 


Phật giáo khắp thế giới 399 





Với khả năng ghi tốc ký của người báo cáo viên cộng với khả 
năng thành thạo Nhật ngữ của mình, thiền nhân Philip 
Kapleau được Lão sư Bạch Vân cho phép ghi lại hầu hết các 
bài giảng về thiền, đặc biệt là những bài giảng nhập môn tu 
thiền. Cuối cùng Kapleau đã biên soạn thành cuốn sách với 
tựa đề là “Ba Trụ Tiến” (Three Pillars of Zen), in tại Nhật 
Bản vào năm 1965. Điều đáng chú ý, đây là quyền sách 
tiếng Anh viết chi tiết về cách thức thực tập thiền. Trong 
phần lời nói đầu, Kapleau nói rõ mục tiêu của ông: "Người 
phương Tây thích tu thiên, nhưng gặp một chướng ngại lớn là 
không có tài liệu chỉ dẫn. Sự thiếu thốn này không những hạn chế 
(rong tiếng Anh mà còn cả trong những ngôn ngữ châu Âu khác 
nữa (...). Do đó, họ cần có một bản đô mà tâm trí của họ có thể 
tin tưởng được, đây là một phác họa lộ trình tâm linh mà họ có 
thể tin được trước khi khởi hành". 


Một trăm năm mươi ngàn bản tiếng Anh (quyền Ba Trụ Thiền) 
được phát hành đi khắp thế giới, đến nay nó được dịch ra nhiều 
thứ tiếng như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, 
Ba Lan, Việt Nam (Do Đỗ Đình Hồng dịch)... Rõ ràng đây là 
loại sách kinh điển của thiền và nó sẽ tiếp tục được sử dụng như 
cuốn sách hướng dẫn cho những ai muốn tu thiền trong tương 
lai, năm 1980 tại Mỹ lại tái bản cuốn sách này. 


Sau I3 năm tu học tại Nhật, năm 1965, Kapleau trở về 
nước và bắt đầu sứ mệnh truyền giáo. Khởi đầu ngài được 
thỉnh về Rochester, một vùng thuộc miền Tây tiểu bang 
New York, nơi đã có nhiều tôn giáo phát sinh trong quá 
khứ. Năm I96ó6, ngài cho xây dựng trung tâm thiền 
Rochester và liên tục mở những khóa tu nhiếp tâm cho 
thiền sinh Mỹ đến dự. Bấy giờ cuốn "Ba Trụ Thiên” đã gây 
được tiếng vang lớn. Từ giữa thập niên sáu mươi đến giữa 
thập niên bảy mươi, Lão sư Kapleau đi khắp nước Mỹ để 
thuyết giảng cho mọi tầng lớp trong xã hội Mỹ. Ngài nói 
chuyện ở trường cao đăng, viện đại học, trung tâm phát 


400 Thích Nguyên Tạng 





triển và các hội nghị chuyên đề, ngài xuất hiện trước những 
tổ chức tôn giáo và những nhóm tham vắn. Ngài cũng được 
mời đến Canada, Mexico, Costa Rica, Đức, Pháp và Ba Lan. 
Sự hiện diện của ngài, phong cách bình dị, kinh nghiệm và 
đầy khôi hài, đã khẳng định thêm những giá trị mà ngài đã 
hứa hẹn trong tác phẩm “Ba Trụ Thiên”. Ngài là người 
phương Tây hoàn toàn tự nhiên quen thuộc với thiền. Hơn 
nữa, qua phong thái, hành động, cử chỉ cho thấy ngài đã 
tiến sâu vào lãnh vực của thiền, ngài đã vượt qua và giải 
quyết rất nhiều điều từng làm cản trở và làm thất vọng ở 
nhiều người đang lắng nghe ngài. Kết quả trước tiên là dòng 
chảy, rồi đến một đòng suôi rồi một biển người đỗ về trung 
tâm thiền Rochester đề được ngài hướng dẫn tu học. 


Năm 1968, cơn hỏa hoạn tàn khốc đã thiêu rụi tất cả chỉ 
còn lại cái sườn của trung tâm. Lão sư Kapleau cùng với đệ 
tử tái tạo lại trung tâm tu học và trung tâm đã được mở 
rộng kể từ đó và nhiều sự cải thiện đã được thực hiện. Dù bị 
hỏa hoạn, những đề án xây dựng, những thay đổi liên tục, 
thời khóa tu học, tọa thiền, nhiếp tâm, hội thảo, lễ lạt... vẫn 
được thực hiện. Những buổi lễ truyền thống đã được chọn 
và được điều chỉnh lại để đáp ứng những đòi hỏi phù hợp 
với thời đại và nền văn hóa Mỹ. Tuy vậy, Lão sư Kapleau 
vẫn không ngừng giữ gìn tỉnh thần thiền được các tiền bối 
Đại Vân và Bạch Vân để lại. 





Lão sư Philip Kapleau (hình chụp năm 1975) 


Phật giáo khắp thế giới 401 





Hai mươi năm sau từ ngày ấn hành quyên Ba Trụ Thiếu, năm 
1980, Lão sư Kapleau đã cho in quyền Tiểu, ánh bình minh ở 
phương Tây (Zen, dawn in the West, cuốn này đã có bản Việt 
ngữ). Đây cũng là một quyền sách thiền có giá trị, nó chuyên 
chở một nội dung cũ trong một hình thức mới, nó phản ánh 
sự tác động của thiền ở những người Bắc, Nam Mỹ và châu 
Âu, những phản ứng thân thiện và khác nhau trong chính 
bối cảnh văn hóa Tây phương. Trong phong cách thiền, nó 
trả lời những câu hỏi mà họ háo hức đi tìm và những hoài 
nghỉ thắng thừng của họ. Cũng như quyền Ba Trụ Thiển, 

quyên sách này cũng trình bày những cuộc đối thoại giữa 
thầy và trò, những lá thư mang đến xoáy sâu vào những e dè 
của những người mới tu thiền. Để giúp đỡ các thiền sinh Tây 
phương, lão sư Kapleau đã dịch những bài kệ, kinh thiền 
chính yếu ra tiếng Anh đề cho họ thọ trì hàng ngày. 


Đặc biệt trong phần cuối cuốn sách, tác giả đã đề cập đến 
vẫn đề đạo đức trong xã hội Mỹ. Ngài viết: "Người ta nói rằng 
thiển ở trên đạo Ù nhưng đạo lý không năm dưới thiền. Câu phát 
biểu mâu thuấn này cùng với sự tự do thoát khỏi sự đa cảm và 
những thuyết giảng đạo đức đã nảy siuh khái niệm sai lầm là 
thiên chống lại đạo lý và làm ngơ trách nhiệm xã hội. Thật ra, 
khi độc giả khám phá thì vấn đê sẽ hoàn toàn ngược lại, thiên 
nuôi dưỡng hành 0i đạo đức và có trách nhiệm với xã hội bằng 
cách chế ngự ngọn lửa tham, sân sỉ đang đất cháy con người”. 


Mặc dù được xem là người có tư tưởng tự do, phóng khoáng, 
nhưng Lão sư Kapleau rất khắt khe đối với những ai bước 
vào trung tâm thiển của ngài. Những đòi hỏi của ngài đối 
với người đệ tử cũng lớn như những đòi hỏi được thực hiện ở 
chùa Phát Tâm khi xưa ở Nhật Bản. Ngài không tha thứ 
cho sự buông thả và tự ti, ngài cũng không chấp nhận các 
lời xin lỗi hoặc lời cầu xin đặc biệt, ngài chỉ mong đợi sự 
thành tâm và tinh tấn ở mọi đệ tử. Ngài từng nhắc nhở học 
trò của mình rằng: "Nếu trò không bằng thây hoặc hơn thầy, thì 


402 Thích Nguyên Tạng 





đêu xem là thất bại". Lão sư Philip Kapleau rõ ràng là một 
người Tây phương vừa đạt ngộ, vừa là một pháp sư, một 
thiền sư nổi tiếng tại Mỹ, người biết được những nghỉ ngờ, 
những mối quan tâm và những hy vọng của những người 
thiên về kỹ thuật thời hiện đại. Thật hiếm thấy một con 
người có được sự kết hợp các phẩm chất độc đáo như vậy. 


Vào đầu tháng 5 năm 2004, Lão sư Philip Kapleau cảm 
thấy pháp thể khiếm an, mặc dù được các hàng đệ tử tận 
tình chăm sóc chữa trị, nhưng vì tuổi cao sức yếu, ngài đã 
không qua khỏi. Ngài đã an tường xả báo thân lúc chiều thứ 
năm, ngày 6 tháng 5 năm 2004 (nhằm ngày I8 tháng 3 
năm Giáp Thân, trụ thế 92 tuổi đời, 49 tuổi đạo. 

Suốt cuộc đời, từ khi xuất gia hành đạo cho đến lúc viên 
tịch, Lão sư _Philip Kapleau đã nỗ lực không ngừng trong 
công việc xiên dương đạo pháp. Cuộc đời ngài là một tắm 
gương sáng ngời vê đạo hạnh và sự nghiệp hoằng hóa cho 
tăng ni và Phật tử noi theo. 


Tổng hợp theo các tài liệu: 
- Z2": Dawn im the VVest, Anchor Press, USA, I9S%0 


- How the Swans came to the Lake, a narratiwe historp 0ƒ 
Buddhiim ïn America. UUSA, 1992 


- http:/1www.1zc.0rg/htmljgallery/photo.shtml (5-2004) 


Phật giáo khắp thế giới 403 





l8 PETER KEDGE 


Một thương gia Phật tử người Anh 





Đạo hữm PDeter uà Đức Đạt Lai Lạt Ma 


Cu dĩ Petxr Kedge, 47 tuổi, một kỹ sư người Anh, đã trải 
qua mười sáu năm trong ngành kinh doanh. Hiện nay ông 
là Tổng giám đốc điều hành một công ty đa quốc gia ở 
Hồng Kông, một công việc mà ông bắt đầu với hai bàn tay 
không từ năm 1980. Đến nay, ông đã cúng dường nhiều 
triệu đô la cho các chương trình phát triển PG ở Phương 
Tây như nhà xuất bản Wisdom ở Hoa Kỳ; cơ sở Lưu Trữ 
Tài Liệu Giáo Lý ở Canada; xây dựng những trung tâm Phật 
Giáo mới ở Châu Âu và Châu Mỹ... Sư cô Robina Courtin 
(người Mỹ, biên tập viên tạp chí Mandala) đã viếng thăm 
Peter ở Hồng Kông đề thực hiện bài viết này. 


404 Thích Nguyên Tạng 





Đối với Peter thì không có sự mâu thuẫn giữa PG với việc 
kiếm tiền. Mười sáu năm qua ông đã cố gắng kinh doanh ở 
đất Hồng Kông, một trong những thị trường cạnh tranh 
nhất trên thế giới và dường như ông đã thành công. 


Ngồi trong một căn phòng lớn bao quanh bởi các tủ tài liệu 
và một dàn máy điện toán, thuộc cơ sở lưu trữ tài liệu 
Wisdom, một trong nhiều chương trình phát triển của tổ 
chức FPMT (Foundation ƒor the preservation oƒ the Mahayana 
Tradition, tạm dịch: Hội Bảo Vệ Truyển Thống Phật Giáo Đại 
Thờa) mà Peter đang tài trợ. Rõ ràng ông không sử dụng số 
tiền mình kiếm được cho mục đích trang trí nội thất. Ông 
phác họa cho tôi cái triết lý của mình: 


“Tiên là sức mạnh và bạn đang làm việc với nó trong công việc 
như bạn làm việc với một sức mạnh tích cực trong suốt cuộc đời 
của bạn. Trong khuôn khổ đạo đức nà giúp đõ người khác, bạn nôn 
có găng tận dụng mọi cơ hội để phát triển, bảo vệ, sử dụng và gia 
tăng sức mạnh tích cực nàp. Tiên cũng giống như một loại nghiệp 
tích cực” ông nói tiếp “nó là nhân tô chính để tạo phước qua bồ 
thí và cúng dường”. 


Ông Peter và Nicole (vợ của ông) cùng sống trong một căn 
hộ hai tầng nhìn ra biển Nam Hải trên bán đảo Hồng Kông. 
“Một số người mphĩ rằng thương mại và Phật pháp là hai phạm 
trù riêng biệt”, ông tiếp tục “Tôi không động ý. Ngay cả làm việc 
trong một môi trường thương mại quốc tế, tôi chưa bao giờ thấp 
cân thiết để làm tổn hại đến chế độ ăn chay và không IHIỐng rượu 


^,?? 


của tôi”. 


Con đường đưa Peter đến với đạo Phật bắt đầu từ năm 
1972. Ông rời hãng xe hơi Roll Royce ở Anh quốc, nơi ông 
làm việc như một kỹ sư tốt nghiệp với người bạn thân 
Harvey Horrocks, cả hai cùng đi du lịch khắp nơi cùng hai 
người khác, cuối cùng họ đến Nepal ở Ấn Độ. 


Phật giáo khắp thế giới 405 





Ông nhớ lại lần đầu tiên cố gắng tập ngồi thiền trong một 
khách sạn ở Solu Khumbu, Nepal. “Tôi có trong tay quyền 
“Be Here Now” của Ram Dass, chỉ dẫn phương pháp tọa thiên, 
nên tôi cứ theo đó mà thực tập”. Hai tuần sau, mùa xuân năm 
1973, Peter cùng với l7 người khác tham gia một khóa tu 
thứ hai do thượng tọa Zopa Rinpoche hướng dẫn, được tổ 
chức ở tu viện Kopan, thuộc thủ phủ Kathmandu, nước 
Nepal. Đây cũng dịp đầu tiên ông gặp được Thượng tọa 
Yeshe và quy y với ngài (một pháp sư Tây Tạng nôi tiếng, 
người có công truyền bá Phật Giáo Tây Tạng ở khắp 
Phương Tây, ngài đã viên tịch tại Hoa Kỳ năm I984 và năm 
1985 tái sanh trở lại ở Tây Ban Nha, hiện nay đã II tuổi, 
đang tu học tại Phật Học Viện Sera, miền Nam, Ấn Độ). 


Kế đó, Peter ở lại tu viện Kopan để thay thế cho sư cô Max 
Mathews một nữ tu người Mỹ, đi Ấn Độ để điều hành 
Trung Tâm Phật Giáo (PIPG) Tushita trong vòng một 
năm. Peter phải làm hết mọi việc. Ông kế lại: “Tôi chưa bao 
giờ làm việc cực nhọc. Nhưng lúc Ấy, lúc áp tôi làm đủ các thứ 
như nấu cơm, xách nước, lau chùa, đi chợ, công phư.... mọi việc 
đêu hoàn thành tốt đẹp”. 


Và hiện nay vẫn vậy. Cuộc đời của Peter luôn cống hiến cho 
công việc. Cái gì đã thúc đây ông làm việc như thế? Phải 
chăng một chứng minh từ lúc khởi đầu là lời phát nguyện 
ủng hộ các nhà tu hành? Ông nói về điều đó: “Tôi đã có câu 
trả lời cho tất cả các nghỉ nắn mà tôi từng hỏi các thầy vê cuộc đời 
tà mục đích của nó. Lời dạy của các ngài thật vô cùng quý báu cho 
cuộc đời nếu nhiễu người mehe thấp. Tôi rất hạnh phúc để được 
ủng hộ cho các ngài trong công cuộc truyền bá chánh pháp, đặc 
biệt là thế giới Phương Tây”. 

Cuối năm 1974, ông trở lại Anh quốc, và cùng với cư sĩ Harvey 
(hiện là chủ bút tạp chí Mandala ở Hoa Kỷ) tổ chức chuyến 
hoằng pháp Châu Âu đầu tiên của TT Yeshe và TT Zopa, và tìm 
một nơi thích hợp để xây dựng một TTPG ở Anh quốc. 


406 Thích Nguyên Tạng 





Cuối năm 1975, sau khi Peter trở lại Nepal, TT Yeshe đã 
triệu tập phiên họp đầu tiên để thành lập Hội FPMT. Sau 
đó không lâu tổ chức này được hình thành và văn phòng 
trung ương đặt tại bang California, Hoa Kỳ (hiện nay, hội 
có khoảng 100 chi nhánh ở khắp thế giới). 

Trong những năm 1976 đến 1979 là thời gian Peter theo 
hầu TT Yeshe và TT Zopa đi hoằng pháp khắp thế giới như 
là một thị giả của hai ngài. Công việc này giúp ông nhận 
thức rõ ràng về vai trò hộ pháp của ông vỆ sau này. Trong 
thời điểm này, TFPG Manjushri ở Anh quốc đang xây dựng 
nhưng không phát triển được bao nhiêu, vì thiếu tài chính. 





Đạo hữu Peter và Lama Osel (bên phải) 


Peter cười và nhớ lại lời yêu cầu của TT Yeshe trong một lần 
thầy trò tâm sự “Ông phải kiếm một triệu đô la. Lần ấy tôi 
tưởng là ngài nói đùa”. Ông nói tiếp “Việc mở rộng vành đai 
hoằng pháp và xây dựng những TIPC mới luôn tùy thuộc bào sự 
quyên góp. lôi thường theo dõi việc Sư cô Max bảo trợ tài chính 
cho tu viện Kopam với số tiển lương hàng tháng mà cô nhận được 
từ một ngôi trường của LHQ' tại Nepal. Tôi muốn làm một điều 
gì đó tương tự”. 


Phật giáo khắp thế giới 407 





Chính vì thế mà ông bước vào lĩnh vực thương mại. Bản 
thân ông không có tiền. Ông đến gặp TT Yeshe để xin lời 
khuyên. TT Yeshe đã cho phép ông sử dụng ngân quỹ của 
tu viện Kopan-- lúc đó ông là thủ quỹ của tu viện-- để làm 
vốn kinh doanh. 


Tại sao Peter quyết định bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở 
Hồng Kông? “Vì nó gân với Nepal và Ấn Độ. Singapore rất tốt, 
nhưng tôi chọn Hồng Kông, nì nó nhộn nhịp hơn, nà dường như 
nó là một thị trường có tiền năng phát triển. Tôi dọn đến đây 
nào tháng 3 năm ]980”. Sau đó ông tiễn hành đăng ký mở 
công ty và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới: xuất khẩu hoa 
nhân tạo. 


“Tôi muốn kinh doanh với các TTPG, giúp họ kiếm tiễn, hung 
không thành công. sau đó là hàng điện tử 0à đông hồ, hưng cũng 
không xong. Năm 1982, tôi nghĩ công ty cần phải tiếp tục hoạt 


“19 


động 0à phải chuyển sang lĩuh nực buôn bán khác”. 


Mark và Stephen Freman, hai anh em người Hồng Kông, có 
mặt trong thời điểm này. Họ quy y Tam Bảo ở Úc. Stephen 
từng làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, mua bán vật liệu 
ở Trung Đông. Mark thì xuất sắc trong công tác tiếp thị. Cả 
hai người giúp công ty của Peter hướng tới một lĩnh vực 
buôn bán mới. Đó là cung cấp thiết bị kho hàng, siêu thị và 
phụ tùng xe hơi. 


Hai năm đầu công ty gặp nhiều khó khăn. Nhưng Peter có 
nguyên tắc riêng và sự kiên nhãn. Ông nổi tiếng nhờ vào 
đức tính này “Làm việc trong môi trường kinh doanh mày, áp lực 
rất lớn. Sức ép cạnh tranh rất ác liệt. Tóc độ làm việc là chính. 
Đôi khi chúng tôi phải lên kế hoạch hoạt động cho công ty trước cả 
một năm, ngày mào việc đó. Bạn không thể rời mắt khỏi công việc 
đà trong chỉ một phái. Nếu lơ đồnh, bạn có thể sẽ mắt hàng ngàn 
đô la trong một ngày”. Nhưng lạ lùng thay, chính sức ép đó 
đã giúp cho Peter tiến đến thành công. 


408 Thích Nguyên Tạng 





Những năm cuối thập niên 80, công ty phát triển với thu 
nhập bình quân hàng năm là năm triệu đô la. Số tiền này 
được chia làm hai phần. Một phần thiết kế và cung cấp thiết 
bị tại Hồng Kông, và một phần khác thì đảm nhận thiết kế 
và cung cấp thiết bị cho khách hàng ở Nhật Bản, Triều 
Tiên, Thái Lan, Đài Loan, Philippines... 


Nhưng vì Trung Quốc đang trong thời kỳ mở cửa, Peter nhìn 
thấy công ty của ông phải có một vài sự thay đổi. Ông giải 
thích “Không sớm thì muộn những thiết bị lắp ráp kho hàng sẽ 
được sản xuất ngaJ tại lrung Quốc do vậy tôi muốn mình đi trước 
một bước. Chúng tôi cân phải hợp tác với một nhà sản xuất”. 


Sau bốn năm tìm kiếm một đối tác thích hợp. Năm 1994, 
Peter đã ký hợp đồng với một công ty cung cấp thiết bị kho 
hàng lớn nhất thế giới. Hiện nay, ông là nhà thiết kế hàng đầu 
và người cung cấp thiết bị kho hàng lớn nhất Hồng Kông. 


Peter vẫn tiếp tục công việc của mình tại công ty này, hiện 
nay ông đảm nhận vị trÍ tông giám đốc và điều hành các 
công ty đa quốc gia thuộc mạn Bắc Châu Á. Đây là điều 
mong muốn của TT Yeshe, người khuyến khích các đệ tử 
nghĩ đến cái to lớn, chắc chắn, rồi theo đó mà thực hiện thì 
sẽ có kết quả. 

Còn công việc Phật sự và tu hành của ông như thế nào? 
“Các năm đâu, chúng tôi có cung thỉnh TT Yeshe và TT Zopa đến 
đạy thiền ở đây, 0à chẳng bao lâu chúng tôi có một nhóm qua 
những người bạn của Mlark 0à Stephen. Flọ họp mặt nga tại nhà 
của chúng tôi để thiên định, ăn cơm chay nà nghe pháp”. 


Nhóm Phật tử này sinh hoạt tại nhà của Peter trong sáu 
năm. Sau đó họ thành lập một TTPG có tên là Cham Tse 
Ling, tọa lạc ở Cửu Long, Hồng Kông. Dù bận rộn công việc 
kinh doanh, nhưng Peter vẫn có một thời khóa tu học mỗi 
ngày và ông còn phụ trách một lớp Anh văn Phật pháp vào 
cuối tuần ở Trung Tâm Cham Tsi Ling. 


Phật giáo khắp thế giới 409 





Từ năm 1985 đến nay, Peter đã tài trợ và theo dõi chương 
trình in ấn tất cả các kinh sách Phật Giáo Tây Tạng, trong 
đó đặc biệt là toàn bộ các sách do F Yeshe và TT Zopa 
biên soạn hay phiên dịch. Ông rất quan tâm đến công việc 
này. Một trong những chương trình do ông tài trợ là giúp 
nhà xuất bản Wisdom (do TT Yeshe sáng lập tại bang 
Massachusetts, Hoa Kỳ) in ấn và phổ biến tài liệu giáo lý 
Phật Đà. Đến nay đã có trên 40.000 trang (80 megabytes) 
giáo lý của hai TT Yeshe và 'T Zopa được chép vào đĩa vi 
tính và 2000 băng video và cassette và 2000 băng khác 
đang thực hiện. Cư sĩ Anila Ann MeNeil đang làm việc này 
tại Canada. 


“Mục đích của tôi là muốn có được những tài liệu giáo lý trôn 
mạng Internet mà các LIPG trên khắp thế giới dễ dàng tìm thấp 
khi cần thiết. Mặt khác cũng giúp cho nhà xuất bản Wisdom có 
được một thư mục đây đủ nê kinh sách Phật giáo khi họ cân in ấn 
đê phổ biản”. 

Một trong những dự án gần với tắm lòng của Peter là lo việc 
đào tạo và giáo dục cho chú Osel Rinpoche, hóa thân vị 
thây bổn sư của mình (TT Yeshe). Hiện nay chú đã được 
mười tuổi và đang học tại Phật học viện Sera, miễn Nam Ấn 
Độ. Ông vẫn thường ghé thăm Osel. Chuyên viễng thăm gần 
đây nhất ông có mang cho Osel một máy vi tính. Ông cũng 
đang tài trợ cho cư sĩ Adele Hulse, một nhà báo người Úc 
thành viên của FPMT tìm kiếm tài liệu và viết về cuộc đời 
và sự nghiệp của TT Yeshe, một công việc đã mất bốn năm. 
Một dự án quan trọng khác mà Peter cũng đảm nhận trọng 
trách là công trình xây dựng tượng đài Phật Di Lặc tại Bồ 
Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ. Ông thường xuyên bay qua Ấn Độ 
đề trực tiếp theo dõi tiến trình xây dựng. 


Rõ ràng Peter đang thành tựu hơn những gì ông đã từng 
hứa hẹn với thầy của mình vào mười lăm năm trước đây ủng 
hộ tài chính cho tiến trình hoằng pháp của ngài. Ông đang 


410 Thích Nguyên Tạng 





đảm bảo và làm lớn mạnh “di sản” do người thầy của mình 
để lại - hàng ngàn tín đồ người Tây Phương và hàng trăm 
TTPG ở khắp các châu lục. Thật vậy, ông vẫn tiếp tục theo 
đuổi mục tiêu của mình: “đóng góp một phân khiêm tốn vào 
tiến trình phát triển Phật Giáo trong thời hiện đại” 


(Theo Tạp chí MANDALA, tháng 5 và 6/1995) 


Phật giáo khắp thế giới 411 





(9 NGÔI SAO ĐIỆN ẢNH 
PHẬT TỬ RICHARD GERE 





Chân dung diễn viên Richard Œere 


Bao chí Phương Tây và châu Á đều quan tâm đến ngôi sao 
điện ảnh của Hollywood này, khi anh bỏ ngang việc đóng 
phim và đến Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ tu học 6 tháng 
với các vị Lạt ma Tây Tạng vào đầu năm 1996. Trở lại Hoa 
Kỳ sau nhiều tháng ở Ấn Độ và Mông Cổ, người ta đều 
nhận thấy anh càng trẻ hơn, yêu đời hơn so với cái tuổi 48 
của anh rất nhiều. Phải chăng đó là kết quả của sự thanh lọc 
thân tâm sau một thời gian dài ở phương Đông? Bắt cứ khi 
nào anh xuất hiện trước công chúng, với trang phục bình dị: 
quần Jean đen bóng và áo T-shirt mầu xám tro cùng với nét 
mặt hoan hỷ, tươi tắn và nở nụ cười thật khả ái. Đó là diễn 
viên Richard Gere, một ngôi sao điện ảnh thế giới, một 
trong số 20 người đàn ông hấp dẫn nhất trên thế giới (được 
bình chọn bởi các tạp chí Paris Match, Vital, Jeune et jolie, 
Elle kết hợp với viện BCV trưng cầu trên 500 ý kiến của giới 
phụ nữ 18 tuổi trở lên). 


412 Thích Nguyên Tạng 





Thật ra, việc Richard Gere đến với Phật giáo không phải 
mới đây, mà anh đã nghiên cứu và quy y theo PG từ lúc 
anh 18 tuổi (năm nay anh 48 tuổi) anh nhớ lại thời điểm 
Ấy: “Lúc đó tôi rất mê sách triết học, lúc nào rảnh tôi cũng 
dạo các nhà sách. Hai quyền sách mà tôi thích nhất lúc bấy 
giờ là “Being and Nothingness” (có và không) của Jean Paul 
Sartre, và quyền “Crack in the Cosmie Egg” (Vết rạn trên quả 
cầu vũ trụ). Tiếp đó tôi chú ý đến chủ nghĩa duy tâm 
(Idealism), và tôi cho rằng đây là đòn bấy cuối cùng đưa tôi 
đến với PG. Khởi đầu, tôi tìm sách Phật để đọc, giáo lý Tư 
Thánh Đề (Four Noble Truths) đã lập tức chỉnh phục được 
tôi. Tiếp đó, tôi đến học thiền ở một trung tâm thiền tại 
New York. Nhưng tại đây, tôi không tìm được người thầy 
thực sự và rồi tôi tìm đến lão sư Sasaki, một thiền sư người 
Nhật ở Trung Tâm Thiền ở bang California và đó là người 
thầy đầu tiên của tôi”. 

Richard Gere đã tham gia khóa tu nhiếp tâm đầu tiên kéo 
đài trong 3 ngày, anh được dạy cả thiền chỉ quán và thiền 
công án (Koan) theo truyền thống thiền Nhật Bản. Đặc biệt 
là tọa thiền chỉ quán là một cực hình đối với anh lúc ban 
đầu. Anh nhớ lại, “Tôi đau nhức toàn thân, đau ở lưng và 
hai chân, tôi muốn thét lên vì sự tê nhức. Tôi ngu dốt nghĩ 
rằng mình đã lạc đường và sẽ không đến trung tâm nữa. 
Tuy nhiên nhờ sự khuyên dạy của Lão sư Sasaki mà tôi đã 
vượt qua tiến trình nhọc nhằn đó”. Hiện nay dù bận rộn ở 
phim trường, anh vẫn giữ thói quen tốt đẹp này, tọa thiền 
hai giờ mỗi ngày. 

Cuối thập niên 80 anh du lịch sang Tây Tạng gặp đại sư 
Dudjom Rinpoche, rồi tiếp xúc với Đức Dalai Lama ở 
Dharamsala và anh bắt đầu quay sang nghiên cứu và tu 
theo PG 'Tây Tạng. Được hỏi anh có hòa hợp được giữa lối 
tu Mật giáo và thiền Nhật bản không? Anh nói rằng “Thiền 
và mật đều là những phương pháp tu tập để gạn lọc thân 


Phật giáo khắp thế giới 413 





tâm, cả hai pháp môn này đêu giúp tôi có thêm sức mạnh 
và an lạc ở mọi lúc mọi nơi”. 


Như mọi diễn viên khác, Gere rất quan tâm đến công tác từ 
thiện xã hội, anh đã phát tâm ủng hộ tài chánh dài hạn cho 
nhà xuất bản PG Wisdom ở bang Massachusetts, tài trợ chính 
cho nhiều công trình phiên dịch kinh điển và xây dựng tự viện 
ở Ấn Độ và tại Mỹ. Mới đây anh còn đứng ra tổ chức bữa tiệc 
tại Hollywood để gây quỹ cho PG. Thành phần thực khách 
của buổi tiệc phần lớn là các nhà sản xuất phim, các tài tử gạo 
cội và có cảm tình với PG, chẳng hạn như Steven Seagal, 
Hasrison Ford, Sharon Stone, Meg Ryas, Dennis Quard, 
Shirley Maclaine Oliver Stone, Stephen Dorf, Leonard 
Nimoy, Tim Nabors, Michael, Garry Shandling, Michael 
Tipe, v.v... và kết quả bữa tiệc gây quỹ đã đem lại hơn 
600.000 đô la để giúp xây dựng trường học, bệnh viện và tự 
viện PG tại Ấn Độ. Thành quả này là nhờ sự nỗ lực hoạt động 
của Richard Gere. Chưa hết, hiện nay anh đang thủ vai phụ 
của bộ phim PG “Kundun” của tác giả Martin Scorsese do 
chính Hollywood dàn dựng, cuốn phim nói về PGTT và cuộc 
đời hành đạo của Đức IDalai Lama. 


Có thể nói rằng Richard đã trở nên nổi tiếng hơn, được chú 
ý nhiều hơn từ khi anh để lộ cho mọi giới biết anh là Phật 
tử. Rõ ràng anh một điễn viên điển hình cho những đổi 
thay của một con người từ lúc đang bê tha trụy lạc, một tài 
tử hào hoa lắm tật nhiều tài nhất của Hollywood, đề rồi cuối 
cùng giác ngộ quay về với Đạo Phật và hiện tại anh đã trở 
nên một Phật tử thuần thành và là một nhà hộ pháp đắc lực 
của Phật Giáo. 

Tạp chí Shambhala Sun phỏng vấn Richard Gere về hoạt 
động Phật sự của anh. 


Nichard Cơ, sanh ngày 29-6-1949 tại Philadclphia, Hoa Kỳ, 
trong một gia đình gôm năm anh chị em. Tốt nghiệp Trung học 


414 Thích Nguyên Tạng 





năm I967, được cấp học bồng cho bộ môn thể dục thể thao tại 
Đại học Massachussetts, tuy nhiên anh đã chọn môn triết nà kịch 
nghệ để học. Sau hai năm ở đại học anh đã bỏ 7igany Đà bắt đâu 
sự nghiệp ca nhạc và điện ảnh, đến na) đã đóng được 33 bộ 
phim. Năm I980, anh đoạt được giải thưởng Theatre World 
Award. Năm 1962, anh đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính 
thức trở thành Phật tử. Năm 1966, anh thành lập Tibet Flouse 
tại tiểu bang New York để ủng hộ cho tiến trình dân chủ, độc lập 
tà bảo tôn 0ăn hóa của người Tây Tạng. Năm 199], anh kết 
hôn tới siêu Hgười mâm cô Cimdlp Crawford, nhưng đến năm 
1995, cuộc hôn nhân mày đã tan vỡ. Liiện nap mặc dù rất bận 
rộn đóng phim nhưng anh vấn dành nhiễu thời gian để tu tập và 
đóng góp nhiều mặt để phát triển Phật giáo ở phương Tây. 
Melrin Mcleod, phóng niên Tạp chí Shanbhala Sun" (Hloa Kỳ) đã 
gặp Richard Cere tại văn phòng làm việc của anh tại New York, 
để thực hiện bài phỏng vấn Hà. 


Melrin Mcleod: Điều gì khiến cho anh đến với Đạo Phật? 


Richard Gere: Có hai lý do. Thứ nhất, khi tôi thích Phật 
học, và hai là gặp được Thầy của tôi. Nhưng trước đó tôi 
thích triết học phương Tây. Thực sự lúc ấy tôi rất mê sách 
triết học, lúc nào rảnh tôi cũng dạo các nhà sách. Hai quyền 
sách mà tôi thích nhất lúc bấy giờ là “Being and Nothingness” 
(có và không) của Jean Paul Sartre, và quyền “Crack in the 
Cosmie Egg” (Vết rạn trên quả cầu vũ trụ). 


Melvrin Mcleod: Rất nhiều người thích đọc hai tác phẩm 
này. Anh äã tìm thấy điều gì trong ấp? 

Richard Gere: Cả hai tác phẩm đều có nội dung lãng mạn 
như một quyền tiểu thuyết, vì thế bạn có thể bị nó cuốn 
hút, nhưng đồng thời nó cũng cung cấp cho bạn những kim 
chỉ nam để sống hạnh phúc và an lạc ngay trong giờ phút 
hiện tại. Tôi không biết. Tôi chỉ nói lên ý tưởng của tôi, 


Phật giáo khắp thế giới 415 





răng bạn có thê sông bây giờ và ở đây, vượt ra ngoài sự chi 
phôi của thời gian, đó là một cuộc cách mạng. 


Phật giáo, đặc biệt Phật giáo Tây Tạng, đã hoàn toàn cuốn 
hút tôi, nhưng truyền thống đầu tiên tôi theo là thiền của 
Phật giáo Nhật Bản. Thầy bổn sư của tôi là thiền sư người 
Nhật Sasaki Roshi. Nhớ lại lần Ấy, tôi đến tham dự khóa tu 
thiền ba ngày (Sesshin) ở Los Angeles, tiểu bang California. 
Tôi đã cần thận chuẩn bị tập co giãn đôi chân trước cả tháng. 
Nhờ vậy mà tôi đã vượt qua khóa tu một cách dễ dàng. 


Tôi có một kỷ niệm thật đẹp về thầy Sasaki, đó là kinh 
nghiệm thật sự của đời tôi. Tôi nhận ra rằng Phật Pháp là 
đường đi của đời tôi, nó không phải là pháp thuật hay lãng 
mạn mà là cuộc sống. Đó là một việc không thể xem thường 
cho tâm trí của tôi. Đó là một phần quan trọng trong cuộc 
đời của tôi. 

Thầy Sasaki Roshi có cung cách lạ thường và là một bậc 
thầy gương mẫu. Ngày ấy, tôi hoàn toàn là người sơ cơ và 
không biết gì cả. Tôi là người có tính hay tự mãn, bồng bột 
và thô lỗ. Nhưng tôi thích tìm tòi và học hỏi. Điều này đã 
đưa tôi đến với khóa tu. Tôi đã gặp khó khăn để giải đáp 
một công án (Koan) được phô biến trong khóa tu. “Thây 
Sasaki đã mim cười và bảo răng: “Bây giờ chúng ta bắt đâu 


A_? 


thực tập”. 


Melrin Mcleod: Anh gặp Đúc Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên nào 
dịp nào? 


Richard Gere: Tôi là một thiền sinh khoảng năm hoặc sáu 
năm trước khi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ. Qua một 
vài câu xã giao và rồi ngài nói: “Thì ra anh là điễn viên à?”. 
Ngài suy nghĩ một giây rồi tiếp: “Như vập khi sánh vai, anh 
giận dữ, anh có thật là giận dữ hap không? Khi anh khóc, anh có 
thật sự khóc không?”. Tôi đã giải thích cho ngài những câu trả 
lời của một diễn viên. Ngài đã nhìn sâu vào mắt tôi và rồi 


416 Thích Nguyên Tạng 





cười lớn. Ngài cười lớn trong một ý tưởng mà tôi tin rằng đó 
là tình cảm thật sự, rằng ngài đã hiểu vì vai trò mà tôi đã 
giận dữ và khóc lóc. 

Buổi gặp gỡ đầu tiên ấy ở Dharamsala (miền Bắc Án Độ) 
trong một căn phòng yên tĩnh mà cho đến bây giờ chúng tôi 
vẫn thường gặp. Tôi không thể nói rằng cảm giác đầu tiên 
của tôi khi gặp ngài đã thay đổi nhưng thật sự cuộc sống của 
tôi đã bắt đầu thay đổi từ cuộc gặp gỡ ấy. Điều đó không 
giống như tôi cảm thấy: “Tôi phải từ bỏ tất cả tài sản để vào 
SỐng hẳn trong tu viện”. Nhưng một cách tự nhiên tôi cảm 
thấy răng tôi bị một động cơ nào đó thúc giục tôi phải làm 
việc với các bậc thầy, tham gia các khóa tu, học Phật pháp 
như tôi đã từng, mang chính tôi đến với tất cả những điều 
Ấy. Tuy nhiên tôi không hoàn toàn giữ mình trọn vẹn trong 
con đường này. 





Gere 0à Đức Đạt Lai Lạt Ma 


Phật giáo khắp thế giới 417 





Melrin Mcleod: Mỗi liên hệ giữa anh và Đức Đạt Lai Lạt Ma? 


Richard Gere: Không có vấn đề Đức Đạt Lai Lạt Ma là thầy 
bổn sư (Root Guru) của tôi. Tôi đã phải giải thích với mọi 
người nhiều lần về vẫn đề này. Ngài giống như một tấm 
gương để phản chiếu cái bản lai diện mục của tôi. 


Melrin Mcleod: Tiến trình tu tập của anh là gì? Xin anh đề 
cập trong phạm vi có thể về Kim Cang Thừa? 


Richard Gere: Tôi hơi ngại khi đề cập đến vấn đề này, vì 
vốn hiểu biết của tôi không nhiều, tuy nhiên tôi có thể chia 
Sẻ Với mọi người bất cứ những gì mà thiền tập, và các giáo lý 
khác mà tôi từng học tập và hành trì. 

Về phần Mật giáo thì hơi khô khan đối với tôi. Đó là một 
trạng thái khá lý thú trong tiễn trình khi pháp môn tu tập 
đặc biệt này trở nên bình thường và gần gũi. Tôi không nói 
là nó bình thường và nhạt nhẽo, nhưng tôi có cảm giác nó 
thật bình thường như những gì mà tôi đã áp dụng. Tôi tin 
vào điều ấy. 

Melrin Mcleod: Những cuỗn sách Phật học nào quan trọng 
đối với anh? 


Richard Gere: Nhiều người luôn hỏi tôi về vấn đề này. Tôi 
hay đề nghị mọi người nên đọc các tác phẩm mà tôi thích 
như: “Thiền tâm và Sơ tâm” (Zen Mind, Beginners Mind), 
họ nói: “lôi phải bắt đầu thế nào?”, tôi lại đề nghị họ đọc 
quyền “Từ tế, trong sáng và từ bi” (Kindness, Clarify and 
Compassion) của Đức Đạt Lai Lạt Ma hay quyền “Sự độc 
đáo của Mật giáo” (The Tantric Distincdon) của Jeff 
Hopkimn, rất lợi ích và nhiều đặc thù ở trong đó. Còn nhiều 
quyên khác nữa. 


Melrin Mcleod: Anh thường đến Ấn Độ, một môi trường yên 
tĩnh, anh có nhiều thời gian để học hỏi không? 


418 Thích Nguyên Tạng 





Richard Gere: Rõ ràng là nơi ấy ít quay cuồng hơn ở phim 
trường. Nhưng cũng gặp những khó khăn, vì nhiều người 
đến tôi tìm được sự giúp đỡ và tôi không thể nói lời từ chối. 
Đó không phải là thời gian vên tĩnh của tôi. Tuy nhiên, tôi 
đã sống giữa bầu không khí thiêng liêng, thánh thiện, nơi 
mọi người khắp bến phương trời trở về đề học hỏi và tu tập 
dưới sự dẫn dắt của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Melrin Mcleod: Khi anh ở Dharamsala, anh có cơ hội để 
học Phật Pháp với Đức Đạt Lai Lạt Ma và những vị Thây 
khác không? 


Richard Gere: Tôi đã và đang cố gắng tìm học trực tiếp với 
ngài và các bậc Thầy. Một số vị đang nhập thất tu trên núi, 
nhưng họ sẽ hạ sơn khi Đức Đạt Lai Lạt Ma tổ chức những 
khóa tu. Đó là cơ hội để mọi người tiếp xúc với họ. 

Melrin Mcleod: Ở nước Mỹ, tên tuổi của anh đã gắn liền 
với điện ảnh mà người ta nghĩ rằng điều đó rất thương mại, 
thậm chí những cuốn phim anh đóng với giá cắt cỗ? 
Richard Gere: Đó là sự thật. Cũng giống như cuộc sống của 
bao người khác thôi. 

Melrin Mcleod: Anh có lưu tâm đến việc cỗ gắng ñưa chánh 
pháp vào điện ảnh không? Anh có vượt ra ngoài phạm vỉ 
cho phép không? 

Richard Gere: Ò rất nhiều. Không ít khó khăn, nhưng tôi 
sẽ cô găng. 

Melvrin Mcleod: Đó là sự thật và cũng là những thử thách 
lớn lao mà chúng ta phải đỗi đầu. Tôi tự hỏi nếu anh cô 
găng đưa Phật pháp vào phim trường của thế giới thì tuyệt 
vời biết bao. 

Richard Gere: Trong phim, chúng tôi phải theo đúng kịch 
bản và đạo diễn, không thê làm theo ý của mình được. Phim 
là phản ảnh đời sống thực ở ngoài, nhưng không thực có 


Phật giáo khắp thế giới 419 





trên phim. Không có gì ở đó cả. Chúng tôi phải dùng nhiều 
xảo thuật điện toán hiện đại để có một bộ phim hay. Chúng 
tôi phải làm sao để người xem có cảm giác tất cả những hoạt 
cảnh trên phim đều là thật dưới con mắt của khán giả. Do 
đó phim của Phật giáo rất khó thực hiện theo hướng này. 
Tuy nhiên chúng ta sẽ cô gắng trong tương lai. 


Melrin Mcleod: Anh có cảm thấy thoải mái ở trong vai trò 
của một người giảng giải giáo lý Phật Đà không? 

Richard Gere: Giảng pháp ư? Không bao giờ và chưa bao 
giờ tÔI chấp nhận vị trí này. Đơn giản vì tôi thiêu những kỹ 
năng và kiến thức cần thiết cho lĩnh vực này. 

Melrin Mcleod: Nhưng anh luôn bị chất vấn là một Phật tử 
kia mà? 

Richard Gere: Tôi chỉ có thể nói về những gì mình đã áp 
dụng, những gì mà chánh pháp đã giúp thay đôi và làm mới 
lại cuộc sống của tôi. 


Melrin Mcleod: Khi anh được hỏi về Phật pháp, có nhiều đề 
tài mà anh cảm thấy bản thân mình có lợi ích cho mọi 
người, chẳng hạn như lòng từ bi? 


Richard Gere: Tôi sẽ có thể thảo luận về từ bi và trí tuệ 
trong một vài hình thức, đó là hai địa hạt mà chúng ta đang 
khai phá để mở rộng tâm trí của ta. 


Melrin Mcleod: Tôi vừa đọc một bài viết của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, ngài nói rằng tình thương và lòng từ bi của người 
mẹ là biểu tượng đẹp đế nhất cho mọi thứ tình, vì nó hoàn 
toàn vô tư, không phân biệt. 


Richard Gere: Mật hoa (nectar). Mật hoa chính là nó. Ở 
trong việc thực hành Kim Cương thừa, trạng thái hỷ lạc của 
tâm hành giả được cảm nhận như vị dịu ngọt của mật hoa. 
Tình thương ấy được ví như dòng sữa của người mẹ, đó là 
quyền năng đến từ người mẹ. 


420 Thích Nguyên Tạng 





Melrin Mcleod: Anh rất dè dặt khi nói về giáo lý, nhưng 
anh lại là một phát ngôn viên rất tha thiết nề vấn đề nhân 
quyên và tự do cho Tây Tạng. 


Richard Gere: Tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm về việc 
này. Cơn bực tức của tôi về việc này hai mươi năm trước bây 
giờ đã khác rồi. Tất cả chúng ta đều như nhau, Hitler, người 
Tàu, anh và tôi, những gì chúng ta từng gây ra ở Trung Mỹ. 
Không ai không biết những hậu quả đề lại. Ở đây, người 
Tàu đã gây ra một tương lai tôi tệ cho chính họ và không ai 
có thể thương xót cho kiếp sống của họ ở mai sau. 


Khi tôi nói về người Tây Tạng, những con người bị giam 
hãm trong cô độc hơn hai mươi năm qua, vấn đề ấy còn lớn 
hơn những gì mà họ chịu đựng dưới bàn tay của những kẻ 
tra tấn họ. Họ cảm thấy thương xót và tội nghiệp cho những 
con người này, những người hành xử như thú tính. Một khi 
đã đánh mất loại trí tuệ này của tâm, họ sẽ không bao giờ 
tìm lại được. 


Melrin Mcleod: Vi phạm nhân quyền là một vần đề mà thế 
giới luôn phải đương đầu, ở Tây Tạụng và Nam Phi đang 
khủng hoảng trầm trọng. Anh nghĩ gì về tương lai của Tây 
Tạng? 


Richard Gere: Tôi thấy rằng vấn đề hoạt động chính trị của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma vô cùng phức tạp. Đó là phong trào bắt 
bạo động và Đức Đạt Lai Lạt Ma kiên trì theo đuôi đường 
hướng của Thánh Gandhi. Vì thế chúng ta phải làm gì để 
giải tỏa cuộc khủng hoảng này. Đây không phải là một màn 
kịch. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao giải thưởng Nobel 
vẻ hòa bình, đó là một điểm sáng trên con đường tranh đấu 
cho tự do. Ngài không còn là người Tây Tạng nữa mà là tùy 
thuộc về cả thế giới. Tôi sẽ tiếp tục kêu gọi tự do cho Tây 
Tạng và sẽ không bỏ đở tiến trình này. Chúng ta cứu giúp 
chúng sanh như bảo vệ đôi mắt của chính mình bằng mọi 


Phật giáo khắp thế giới 421 





giá. Tây Tạng rồi sẽ được độc lập. Có nhiên có một số vấn đề 
cần phải được giải quyết cấp thời. Chúng ta phải kiên trì và 
liên tục với công việc này. Dù chúng ta hơi thất vọng về các 
cuộc đàm phán với nhà cằm quyền Trung Hoa được mở ra 
theo sau cuộc viếng thăm Bắc Kinh của tổng thống Mỹ Bill 
Clinton đã không đem lại kết quả như ý. Tuy nhiên, với 
người Tây Tạng và với tiến trình dân chủ hóa của thế hệ trẻ 
Trung Hoa sau cuộc khủng hoảng Thiên An Môn đã cho 
chúng ta nhiều lạc quan và hy vọng. 


Melrin Mcleod: Câu hỏi cuối cùng, hiện nay anh có đóng 
góp gì cho sự phát triển chánh pháp ở phương Tây không? 

Richard Gere: Tôi đang bảo trợ nhiều chương trình khác 
nhau như xây dựng cơ sở tu học, in ấn kinh sách... đây là 
những công tác rất quan trọng đối với tôi. Phiên dịch và in 
ấn kinh điển, để đưa giáo pháp đến cho người tín đồ là cần 
thiết và phải làm thường xuyên. Nhưng cái quan trọng hơn 
là tôi tài trợ để tổ chức những khóa tu ở Mông Cổ, Án độ, 
Mỹ và những nơi khác. Không có gì tạo cho tôi thích thú 
hơn là những Phật sự này. Hiện tại chúng tôi đang tiễn 
hành chương trình trong mùa hè năm nay là khóa tu Mật 
tông Kalachakra mười ngày do Đức Đạt Lai Lạt Ma làm đàn 
chủ, được tổ chức tại thành phố Bloomington, tiểu bang 
Indiana từ ngày từ ngày 17-21/8/1999. Trước đó một khóa 
thuyết giảng bốn ngày cũng được tổ chức tại rạp hát Beacon, 
New York, từ ngày I2 đến 14 tháng 8. Nơi này có thể dung 
chứa 3000 người, nếu ai không lấy vé kịp, có thể đến nghe 
giảng tại Central Park vào ngày I5/8. Chúng tôi dự tính có 
khoảng hai mươi đến bốn mươi ngàn người đến dự, bất cứ 
ai, nếu thích đều có thể tham dự. Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ 
giảng về Tám phép luyện tâm (Eight verses of mind 
training), một giáo lý thâm diệu của LoJong, một trong 
những pháp tu mà tôi thích nhất, rồi ngài sẽ truyền pháp 
Wang, một pháp luyện trường thọ đầy quyền năng của Tara 


422 Thích Nguyên Tạng 





trăng. Tôi từng chứng kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền pháp 
tu này và không có ai tham dự mà không khóc. Ngài đã 
chạm trúng đến con tim của từng người một. Ngài từng 
truyền pháp này tại Bodh Gaya (Ấn Ðộ) với một bài kệ rất 
dài... bây giờ tôi nhớ lại, lúc ấy tôi bắt đầu khóc... quá đẹp 
đi. Khi ngài giảng về “Tán Dương Bề Đề Tâm” (Praise of 
Bodhicitta) của Lạt Ma Khunu, tất cả chúng tôi như thê 
được ở trong tâm của ngài, một điều kỳ diệu quá mà bình 
thường ta không thể cắt nghĩa, không thể đọc, không là gì 
cả, ta chỉ hiện hữu nơi đó với chư Phật mà thôi. Tôi đã được 
nhiều thầy dạy về pháp tu tuyệt vời này, nhưng để thấy mọi 
người xúc động thật sự như thế thì chưa thấy bao giờ. Tôi 
tin lần này Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ truyền dạy pháp này tại 
New York và mọi người sẽ tìm thấy sự an lạc thật sự qua lời 
dạy của ngài. 

Phật tử Việt Nam muốn tham dự hoặc muốn biết thêm chi 
tiết về khóa tu đặc biệt này tại Hoa Kỳ, xin liên lạc trực tiếp 
về số: 212.780.1999 (tại New York) và 812.334-4156 (tại 
Indiana) hay qua email: kala@tibetancc.com 


(Theo Tricpcle Buddhist Remiew, Spring Oƒ 1996; Shambhala 
Sun, Buddhism Culture Meditation Lức, (U.S.A) May 1999 và 
nhiêu tài liệu khác) 


Phật giáo khắp thế giới 423 





20 HARALD ROSENLOEW EEG 


với luận văn cao học về Phật giáo Việt Nam 


H::a\u Rosenloew Eeg, 25 tuổi, là nghiên cứu sinh khoa 
Tôn giáo học Trường Đại học Oslo, Na Ủy. Ngoài thời gian 
học, anh còn làm việc bán thời gian cho một trung tâm 
khuyết tật - tâm thần trẻ em; sáng tác nhạc và viết tiểu 
thuyết (có một quyền đã ấn hành và được bình chọn là tác 
phẩm hay trong năm 1995). Đầu tháng 12-1995, Harald 
đến Việt Nam để nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, chúng tôi 
đã có dịp tiếp xúc và Harald cho biết lý do tại sao anh 
muốn nghiên cứu đạo Phật tại Việt Nam. Anh nói: Năm 
cuối của tôi ở đại học là thời gian dành để nghiên cứu và 
viết luận văn cao học tốt nghiệp. Mỗi sinh viên được quyền 
tự chọn đề tài cho luận văn của mình. Tôi hy vọng, luận văn 
tốt nghiệp của tôi sẽ viết về Phật giáo ở VN. 

*Vì sao bạn chọn đề tài về Phật giáo VN? 


-Ngày nay, sự tiếp xúc giữa các nền văn hóa và tôn giáo là 
điều không thể tránh khỏi. Qua các phương tiện truyền 
thông hiện đại, giúp ta hiểu biết nhiều hơn về các nền văn 
hóa và tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới. Qua hai lần 
viếng thăm VN, cộng với môn đang học, khiến tôi chú ý đến 
PGVN và muốn làm một tiêu luận về tôn giáo này. 


*Xịn nói rõ hơn. 
-Tôi đặc biệt chú ý đến sự hòa nhập của Phật giáo vào lòng 
xã hội VN. Theo tôi, PG là một yêu tô quan trọng không 


424 Thích Nguyên Tạng 





thể thiếu trong đời sống tâm linh của người VN. Tín ngưỡng 
và triết lý đạo Phật thật sự sống động qua sinh hoạt của họ. 
Một điểm khác, giáo lý và tư tưởng của tịnh độ và thiền rất 
thiết thực, gần gũi và phù hợp với mọi Phật tử VN dù họ 
thuộc tông phái nào. Đây là điểm khác biệt giữa PGVN và 
các nước Phật giáo láng giềng. 

*Qua hơn hai tháng nghiên cứu, bạn thu thập được những 
gì? 

-Tôi đã ghi chép được hơn 100 trang bản thảo. Tôi đã khám 
phá ra một điều mà trước đây tôi không hề biết, PGVN 
mang nặng tính tín ngưỡng dân gian, hay nói khác hơn có 
nhiều loại hình văn hóa và tín ngưỡng tồn tại bên trong 
PGVN mà các nước láng giềng không có. Điều đó rất tốt, 
tuy nhiên cần phải loại bỏ những cái không phù hợp (vì còn 
rất nhiều sinh hoạt mê tín dị đoan ở một sô chùa ở nông 
thôn miền Bắc VN) với chánh pháp. Tôi may mắn khi được 
giải thích về điều đó. 

*Việc thu thập tài liệu có gặp khó khăn gì không? 

-Có, vì phần lớn các chùa tôi có dịp ghé thăm, các thầy cô 
không nói được tiếng Anh mà tôi không rành tiếng Việt, vì 
thế tôi đã bỏ lở rất nhiều cơ hội học hỏi. Tuy nhiên, tôi may 
mắn được sự giúp đỡ của giáo sư Minh Chỉ ở Viện Nghiên 
cứu Phật học VN (do Thượng tọa Passadika ở Đức giới 
thiệu) và ĐĐ Tịnh Tuệ (chùa Pháp Vân, Gia Định, đang 
theo học Trường CCPHVN), giúp tôi tìm tài liệu, phiên 
dịch và giải thích những vấn đề khó. Giáo sư Minh Chi 
đang giúp tôi tìm hiểu về Phật giáo thời Lý Trần. Ngoài ra, 
còn một số vị ở chùa Cổ Thạch (tỉnh Bình Thuận) cũng giúp 
đỡ tôi. 

*Biết đạo Phật từ khi nào, vì sao bạn chọn học khoa Tôn 
giáo ở đại học? 


Phật giáo khắp thế giới 425 





-Tôi biết đạo Phật lần đầu tiên qua khoa Tôn giáo học và 
đặc biệt là qua hai lần viếng thăm VN trước đây. Tôi chọn 
học khoa Tôn giáo là để có dịp nghiên cứu rộng các tôn giáo 
khác trên thế giới và có thể đóng góp một cái gì đó cho nền 
văn hóa của chúng tôi. Phần lớn người dân Na Uy đều mù 
tịt về các tôn giáo ở nước ngoài, thậm chí cả tôn giáo gốc 
(Gia Tô giáo) của họ cũng thế. Mặt khác, nhiều vị Phật và 
Bồ tát theo giáo lý Bắc truyền làm bối rối cho nhiều sinh 
viên chúng tôi, vì chúng tôi chỉ được truyền đạt hệ tư tưởng 
duy nhất là Phật giáo Nam truyền. Do vậy, trong dịp này 
tôi cố găng học hỏi và tìm kiếm những tài liệu có liên quan 
để giúp cho khoa Tôn giáo trường chúng tôi ngày càng 
phong phú hơn. 

*Sau khi tốt nghiệp bạn sẽ làm gì? 

-Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và viết về các tôn giáo và có thê 
tôi sẽ dạy môn này ở đại học. 

*Câu hỏi cuỗi cùng: Nhiều người cho rằng phương Đông có 
những chân lý quan trọng đáng kế cho người Tây phương 
nghiên cứu, học hỏi. Đã đến lúc người Tây phương phải 
quay về Đông phương để trở về với quê hương tỉnh thân. 
Bạn nghĩ gì nề lời phát biểu đó? 


-Không còn chối cãi gì nữa nếu nói người Tây phương đang 
hướng về phương Đông. Ở Na Ủy và một sô quốc gia ở 
phương Tây, tôn giáo đã trở nên rất phổ biến, đặc biệt là 
đạo Phật, đang lan tỏa khắp đó đây, và mọi người đang đồ 
xô tìm kiếm một con đường tâm linh, một niềm tin thích 
hợp với mình. Tôi cho rằng đây là một biến cố lớn cho thế 
giới phương Tây, một biến cố mà nó sẽ giúp cho phương 
Tây quân bình đời sống giữa vật chất và tâm linh của họ. 


(Thích Nguyên Tạng thực hiện ngày I0 tháng 3 năm I996) 


426 Thích Nguyên Tạng 





2Í HOUN JIYU KENNETT 


Một nữ tu người Anh 


ÑNi¡ sư Houn Jiyu Kennett, người khai sơn và làm Ni trưởng 
ni viện Shasta ở bang California, Hoa Kỳ, là một trong 
những nữ tu theo PG đầu tiên ở phương Tây. Trong 30 năm 
hoằng pháp tại Hoa Kỳ, bà đã đem lại lợi lạc cho người dân 
ở xứ sở này qua việc thuyết giảng, viết sách báo... Các tác 
phẩm đáng chú ý nhất của bà là “Con ngông trắng hoang đã” 
(The wild white Goose), xuất bản năm 1977 và tái bản năm 
1978; và “Dòng sông bán nước” (Selling water by the river) in 
năm 1972, đến năm 1978, quyền sách này được tái bản với 
tựa đề mới là “Tiểu là đời sống vĩnh hằng” (Zen is Eternal 
life). Đây là những cuốn sách rất được các thiền sinh phương 
Tây ưa chuộng. Tuy nhiên, trong thời gian hoằng pháp tại 
các nước phương Tây, bà đã tự mình tách khỏi các tông 
phái thiền khác ở Mỹ và cả ở Nhật Bản. 

Ni sư chào đời vào ngày 24 tháng giêng năm I924 tại thị 
trấn Pegg Kennett, Anh quốc, con gái của một người thợ 
may. Khi còn trẻ, bà phục vụ trong quân đội Hải quân 
Hoàng gia Anh. Sau Thế chiến II (1939-1945), bà theo học 
khoa Âm nhạc thời Trung cô ở Đại học Durham thuộc miền 
Bắc nước Anh; trong thời gian này, bà chơi đàn organ cho 
một nhà thờ và bắt đầu nghiên cứu kinh điển theo truyền 
thống Phật giáo Theravada. Tiếp đó, bà đã đọc được các 
sách thiền của tiễn sĩ D. T. Suzuki và liền xin gia nhập Hội 
Phật giáo Anh quốc. 


Phật giáo khắp thế giới 1427 





Tại tổ chức này, vào năm I960, bà gặp thiền sư Keido 
Chisan từ Yokohama (Nhật) đến thuyết pháp tại Anh và trở 
thành đệ tử của ngài. Một năm sau, bà du lịch sang Mã Lai, 
rồi đến Nhật xin xuất gia tu học với thiền sư Keido Chisan ở 
chùa Tổng Trì (Soji-ji); đây là một trong hai ngôi chùa lớn 
nhất thuộc tông phái thiền Tào Động. Năm 1963, bà được 
phép thọ đại giới và được trao quyền truyền giáo. 


Ni sư Jiyu Kennett tiếp tục nghiên cứu và tu học tại Nhật 
Bản cho đến khi thầy bốn sư Keido viên tịch vào năm 1968. 
Năm 1969, bà lên đường đi hoằng đạo, bà đến thăng bang 
San Francisco (Mỹ) và thành lập Hội Truyền bá Thiền học 
(Zen Mission Society). Năm 1971, hội đã mua một vùng 
đất ở gần núi Shasta, nằm ở phía Bắc bang California và xây 
dựng ni viện Shasta, một thiền viện dựa trên mô hình của 
Phật giáo Nhật mà Ni sư đã được truyền thọ. Tuy nhiên, 
trên góc độ sáng tạo, mọi sinh hoạt trong ni viện đều được 
kế thừa từ di sản văn hóa phương Tây cộng với pháp môn tu 
tập và tỉnh thần độc lập của riêng Ni sư. 


Theo cái nhìn của Ni sư Kennett thì việc truyền bá thiền 
học Phật giáo tại Hoa Kỳ không khó khăn như Ni sư đã 
từng lo lắng. Rõ ràng thiền sinh Hoa Kỳ đã nhanh chóng 
tiếp thu pháp môn này một cách đễ dàng, thông qua sự dẫn 
dắt của Ni sư. 


Ni sư Kennett đã hướng dẫn đệ tử Mỹ tụng kinh theo nhịp 
điệu của trường phái âm nhạc Gregorian thời trung cô, một 
kiểu mẫu vẫn thường thấy trong các nhà thờ ở Anh quốc. Ni 
sư cũng dùng các loại trà cao cấp của Anh để thay thế cho trà 
của Nhật Bản khi hướng dẫn thiền sinh trong các buổi trà đạo. 
Ni sư vẫn được xem là một dịch giả có công rất lớn trong việc 
chuyên ngữ kinh sách của phái Tào Động sang Anh ngữ. 


Trong cuộc đời hành đạo của Ni sư tại Mỹ, Ni sư luôn nhắc 
nhở các đệ tử phải nghiêm trì giới luật và phải tiếp xúc cho 


428 Thích Nguyên Tạng 





kỳ được những giáo lý nguyên thủy mà Phật đã dạy. Mặt 
khác, Ni sư cũng rất nghiêm khắc với mọi đệ tử. Ni sư đã 
truyền giới cho hơn 150 đệ tử xuất gia và rất đông đệ tử tại 
gia. Một trong những đệ tử lớn tuổi của Ni sư nhớ lại lời 
nhắc nhở của người: “Công việc của tôi không phải là làm nhẹ đi 
các món nợ của người đệ tử, mà phải chất nặng để khiến cho họ 
tự đặt nó xuÔng”. 


Ni sư Jiyu Kennett đã cống hiến hết sức mình cho công 
cuộc bảo tồn và hoằng truyền chánh pháp cho đến ngày qua 
đời. Ni sư đã viên tịch vào ngày mùng 6 tháng mười năm 
1996, hưởng thọ 72 tuổi. Sự nghiệp của Ni sư hiện tại được 
các đệ tử kế thừa và phát triển ở tại Hoa Kỳ cũng như các 
chi nhánh ở tại quê nhà của Ni sư. 


(Theo Tricpcle, the Buddhist Reniew, Spring !997) 


Phật giáo khắp thế giới 429 





22 ALAN MOLLOY 


Một bác sĩ Phật tử người Úc 


XkLàm thế nào bạn có thể áp dụng việc tu tập trong đời sỗng 
bận rộn hằng ngày? 


Đây là một trong những câu hỏi mà phóng viên tờ Mandala 
đã phỏng vấn bác sĩ Alan Molloy, một thành viên lâu năm 
của Viện Phật học Tara ở tiểu bang Victoria, Úc. BS Alan là 
đã chứng kiến sự phát triển của đạo Phật tại quốc gia này từ 
cuối thập niên bảy mươi đến nay. Trong bài nói chuyện 
này, ông chia sẻ với độc giả những kinh nghiệm tu học của 
mình trong đời sống hằng ngày. 


Bác sĩ Alan Molloy đang làm việc toàn thời gian ở một bệnh 
viện ung thư lớn nhất tại thành phố Melbourne, và Khoa 
Lão ở một viện dưỡng lão. Gần đây, ông còn là giảng viên 
thỉnh giảng về môn “Tâw giáo Tỷ giáo” ở các đại học 
Australia. 

Công việc vẫn không ngừng khi bác sĩ Alan về nhà. Nhà ở 
đây là Viện Phật học Tara (VPH Tara), nơi ông đã cư trú 
chín năm qua với một nhóm ba mươi lăm thành viên khác. 
Ở VPH Tara, Alan là một trong những giáo viên Phật học 
đứng lớp hằng tuần và ông cũng phụ trách giảng dạy giáo lý 
ở nhiều trung tâm khác. Và như một học trò, Alan đang 
theo học lớp Phật học cao cấp hằng tuần do TT Geshe Doga 
và HT Tsong Khapa hướng dẫn. Năm rồi, Alan đã thành lập 
và điều hành một cơ sở in ấn tài liệu cho viện. Năm tới, 


430 Thích Nguyên Tạng 





Alan là một trưởng ban, tổ chức chuyến viếng thăm Úc của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 5 năm 2002 tại Úc châu. 


Lần đầu tiên, BS Alan tiếp xúc với Phật giáo vào năm 1975. 
Lúc đó, ông thấy tờ áp-phích quảng cáo dán ở Đại học 
Melbourne về một buổi diễn thuyết của một tăng sĩ Tây 
Tạng. Ông đã đến nghe và liền xin theo học giáo lý ở một 
ngôi nhà nhỏ ở ngoại vi Melbourne, đó là tiền thân của 
VPH Tara bây giờ. Năm I979 trong kỳ nghỉ phép, Alan 
cùng với ba người bạn sang thăm Nepal và kết thúc chuyên 
đi này bằng một lễ quy y. Alan trở thành một tín đồ Phật 
giáo và lời phát nguyện giữ năm giới. 

Trở lại Melbourne, ông tiếp tục học giáo lý với TF Dawo và 
năm 1985 TT Dawo thuyên chuyển về Ấn Độ và TT Geshe 
Doga thay thế. Nói về vị thầy này, Alan cho biết “TT Doga 
là giáo sư thuộc phái lloàng Mạo, xuất thân từ Phật học viện 
Sera, có công đào tạo nhiễu thế hệ tăng sĩ Tập Tạng. Ngài rất 
thông hiểu tập tục nà ngôn ngữ của người Tây phương. - Sera, 
ngài là thây của chúng tôi, chúng tôi thực sự rất may mắn”. 

Năm 1985, BS Alan đi Thụy Sĩ dự khóa tu Mật tông 
Kalachakra do đức Đạt Lai Lạt Ma làm đàn chủ và sau đó 
theo hầu TT Zopa Rinpoche trong một chuyến đi hoằng 
pháp thế giới. Tiếp đó, Alan làm việc năm tháng trong một 
bệnh viện nhi đồng ở Dharamsala, Ấn Độ. Sau đó, Alan đi 
Anh quốc để tu nghiệp về một khóa học đặc biệt thuộc 
ngành y. 


Hoàn tất khóa tu nghiệp ở Luân Đôn, Alan trở lại 
Melbourne và đi làm ở bệnh viện. Sau đó ông được cử làm 
trưởng ban điều hành công trình xây dựng VPH Tara. Ông 
bắt đầu tìm kiếm, vận động và mua một miếng đất đề xây 
dựng VPH Tara. Vì lúc Ấy, Tara quá nhỏ không thể làm nơi 
sinh hoạt cho số lượng Phật tử đang gia tăng. 


Phật giáo khắp thế giới 431 





Lúc đầu công việc gần như bề tắc, vì không có nơi thích hợp 
và không đủ kinh phí. Nhưng cuối cùng BS Alan cũng tìm 
và mưa được một nơi đàng hoàng, đó là một dinh thự được 
xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 19 trên một mẫu đất ở thành 
phố Melbourne. BS Alan nhớ lại việc mua lúc đó: “Mua 
được VPHI Tara, theo tôi, đó là một bước nhảy vọt phi thường 
ngoài khả năng của chúng tôi. Viện đã cung cấp cho chúng tôi 
thêm sức mạnh trong công tác truyền bá PG vào thể giới phương 
lập. Lúc đó chúng tôi không có một đại thí chủ nào ủng hộ. 
Nhưng với tấm lòng thành, nỗ lực và kết hợp của hàng ngàn Phật 
tử, họ đã làm việc đều đặn, cặm cụi (T0ng nhiều năm để đóng góp 
kinh phí cho Tara. Chính tính cẩn cù nà đều đặn này của Phật tử 
đã giúp cho VPH Tara thành công”. 


Thật vậy, trong khoảng mười năm qua, VPH Tara ở Úc là 
một trong những Trung tâm PG lớn nhất thuộc PG Tây 
Tạng ở phương Tây. Chương trình học giáo lý hàng tuần 
vẫn diễn ra đều đặn gồm tối thứ hai giới thiệu các lớp, tối 
thứ ba môn triết học PG, tối thứ tư thảo luận những gì đã 
học, cuối tuần là thời gian để tụng niệm và thiền định. Tuần 
lễ đông nhất là có trên 300 Phật tử vẻ dự. 


VPH Tara cũng điều hành các khóa học thiền cho người 
bệnh kinh niên và các khóa học cho những người tình 
nguyện giúp đỡ người lớn tuổi và người bệnh. Viện cũng ủng 
hộ cho các tổ chức cộng đồng địa phương và điều hành một 
ngân quỹ từ thiện. Đặc biệt, VPH Tara đã cung cấp nhiều 
giảng viên Phật học để làm công tác giảng dạy cho nhiều 
cộng đồng ở Úc. 


Về công tác chuyên môn ở bệnh viện, BS Alan đối diện với 
cái chết hằng tuần thậm chí hằng ngày. Theo kinh nghiệm 
ông cho rằng người già trong xã hội phương Tây luôn đối 
điện, cô đơn và sợ hãi trước cơn vô thường của bệnh tật và 
chết chóc. Đó là một nhu cầu rất lớn cho các trung tâm ở 
thành phố như Tara phải cung cấp và hướng dẫn họ về đời 


432 Thích Nguyên Tạng 





sống tâm linh. BS Alan nói “đổi già là cái mắt mát kéo theo 
những thứ khác như sức khỏe, tính năng động, nhục dục, cha mẹ, 
vợ con, tài sản... chết chóc, uô thường nà nghiệp lực là cái đáng sợ 
hãi của tuổi già. Điểu quan trọng là người ta có được giải thích 
tại sao họ chết và cái gì xảy ra sau khi chết? Cái chết thường theo 
sau các cơn bệnh hoạn, có nghĩa là chúng ta không thể tu tập 
được. Vì thế quan trọng biết bao để ta nghĩ rằng hiện tại chúng 
ta đang khỏe mạnh, ta đang có cơ hội để tu tập, chuẩn bị con 
đường tâm linh cho mình. Tôi may mắn fT0ng nghề nghiệp chuyên 
môn của tôi, tôi nhận ra điều này trong mọi lúc nà tôi không 
ngừng được nhắc nhở về điêu đó. Chính nó đã tạo cho tôi có một 
sức mạnh đề tu tập. Người Tây phương cần được hiểu về cái chết 
nà giáo lý vô thường để họ có thể vượt qua khổ đau trong giai 
đoạn cuối của cuộc đời”. Hiện nay, BS Alan đang chờ đợi sự 
tái sinh của vị thầy bổn sư ông, đó là HT Geshe Dhargyey 
vừa viên tịch vào năm rồi ở Tân Tây Lan. 

Năm 1996, BS Alan bận rộn cho công tác chuẩn bị chuyến 
viếng thăm và truyền pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma ở Úc (từ 
16/9 đến 1/10/1996). Ông cũng là người tổ chức hai chuyến 
viếng thăm trước đây (năm 1982 và 1992) của Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. Năm 1992 BS Alan muốn cho mọi người tận mắt 
thấy đức ngài, nên ông đã tổ chức buổi diễn thuyết tại tung 
tâm quần vợt quốc gia, có trên 20.000 người về dự trong dịp 
đó. Đặc biệt, năm 2002, bác sĩ Alan được cử làm trưởng ban 
tổ chức chuyến viễng thăm và làm việc của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma tại Úc từ ngày l6 đến 31 tháng 5 năm 2002. 


BS Alan rất hồ hởi và nói về chuyên viếng thăm lần này của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. “Lần này chắc sẽ vui lắm. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 14 rất thương mến và quan tâm đến Phật tử ở 
Úc châu. Lần này ngài trở lại Australia sau 6 năm giống như 
ghé thăm một người bạn cũ. Nhiều người sẽ đến nghe ngài 
giảng và cuộc sống của họ sẽ thay đổi. Sau hơn 40 năm, các 
quốc gia phương Tây vẫn tiếp tục ngưỡng mộ Đức Đạt-Lai 


Phật giáo khắp thế giới 433 





Lạt Ma vì lòng từ bị, trí tuệ, tính khiêm tốn và hài hước của 
ngài. Những bài giảng của ngài về sự an lạc và hạnh phúc, 
những nguyên tắc về trách nhiệm đối với tất cả chúng sinh, 
về hòa bình và bất hại cùng sự dẫn thân hoạt động cho Tây 
Tạng của ngài đã khiến bắt cứ nơi nào ngài tới cũng đều tạo 
được sự quan tâm rộng lớn trong quần chúng. Chúng tôi rất 
vui mừng là sau 6 năm ngài lại quay trở lại thăm Úc.” 
Những chỉ tiết về chuyến viếng thăm Úc sẽ được thường 
xuyên cập nhật trên trang nhà ww.dalailama.org.au. Tioặc 
liên lạc trực tiếp với Bác sĩ Alan: Suite 122, Shop 210, 300 
Londale St, Melbourne, Vic 3000. Tel: 03. 9663 2953; 
Email: admin@2dalailama.org.au 


(Theo Tạp chí Mandala, tháng 4/1996 và tháng 06/2001) 


434 Thích Nguyên Tạng 





23| NI SƯ DHAMMADINNA 


Một nữ tu người Mỹ 


Người phụ nữ cũng đóng một vai trò phát triển PG tại Úc. 
Một trong những người phải được kê đến là bà Marie Bvles, 
một nữ luật sư đầu tiên ở quốc gia này và bà được nhiều 
người biết đến lúc đó như là một người hòa giải, đối thoại và 
là người tranh đấu quyền bình đắng cho phụ nữ. Bà đã viết 
nhiều sách và báo về PG trong những năm bốn mươi và năm 
mươi. Quyền sách nổi tiếng nhất của bà là "Những đấu chân 
của Đức Phật Cô Đàm" (Footprits oƒ Gautama Buddha), xuất 
bản năm 1951, đến nay sách vẫn còn tái bản. Bà đã đi diễn 
thuyết Phật pháp nhiều nơi ở Úc cũng như thường nói 
chuyện trên đài phát thanh ở Sydney. Điểm đặc biệt, trong 
khuôn viên nhà bà ở Sydney, một thời từng là địa điêm tu 
học cho các khóa tu ngắn ngày. Bà đã lập một thư viện PG, 
thư viện có đầy đủ bộ Đại Tạng Kinh PG bằng tiếng Anh và 
hằng ngàn kinh sách khác cho Phật tử Úc đọc. 


Năm 1952, một nữ tu PG đầu tiên viếng thăm Úc, đó là Ni 
sư Dhammadinna (I88I-I1967), người Mỹ. Sau ba mươi 
năm tu học tại Tích Lan, bà được Tiến sĩ Malasekera (vị chủ 
tịch đầu tiên của Hội Liên Hữu PG thế giới) mời đến Úc để 
hoằng pháp. Mặc dù đã 70 tuổi, Ni sư đã đi thuyết giảng 
nhiều nơi trên khắp nước Úc. Mười một tháng hoằng pháp 
của Ni sư tại Úc đã làm niềm tin chánh pháp của tín đồ tại 
xứ sở này gia tăng không kê xiết. 


Phật giáo khắp thế giới 435 





Đến năm 1953, Hội Phật Giáo NSW (Buddluist Sociefp 0ƒ New 
Sowuth VValzs) ra đời do ông Leo Berkeley, một thương gia 
người Sydney lãnh đạo. Hội đặt trụ sở tại Sydney, nhưng có 
chi nhánh ở Victoria, Queensland và Tasmania. Kết hợp với 
với hội này, bà Natasha Jackson, một người Úc gốc Nga, là 
đệ tử của Ni sư Dhammadinna, đã cho xuất bản tờ Nguyệt 
san ÁMetta (Từ Bi), là tiếng nói của PG Úc từ năm 1955 đến 
năm 1971. Sau đó tờ báo này được đổi tên là "Buddlism 
Today" (Đạo Phật ngày nay), đến nay vẫn còn phát hành và 
là tờ báo có tuổi đời lâu nhất của PG Úc. Hiện nay Hội này 
hoạt động đều đặn, do ông Graeme Lyvall (là một trong 
những đệ tử trẻ tuổi của ni sư Dhammadinna) làm hội 
trưởng. Hội đã tổ chức thời khóa tu học hàng tuần và có mở 
một trang nhà để phổ biến giáo lý Phật Đà. Địa chỉ: 
http:/www.zIip.com.au/~lyallg 


436 Thích Nguyên Tạng 





24 PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG 


Người truyền bá giáo lý Tịnh Độ 
qua con đường giáo dục 





Pháp Sư Tịnh Không 


Pháp sư Tịnh Không (Master Chin Kung) thế danh là Từ 
Nghiệp Hồng (Yae Hong Hsu), sinh năm 1927 tại huyện Lô 
Giang (Lujiang County), tỉnh An Huy (Anhui province), 
Trung Hoa. Ngài đã theo học tại trường Trung Học Đệ Tam 
Cấp Quốc Gia Quê Châu (Guizhow) và Trường Trung Học 
Đệ Nhấát cấp Thành Phố Nam Kinh. Năm 1949, ngài đến 
Đài Loan và làm việc ở Viện Thạch Kiến (Shijian). Trong 
mười ba năm sau đó, Pháp sư Tịnh Không đã dùng thời 
gian rảnh rỗi để nghiên cứu kinh điển, lịch sử và triết học 
Phật Giáo dưới sự hướng dẫn của giáo sư Đông Mỹ Phương 


Phật giáo khắp thế giới 437 





(Dong Mei Fang), Lạt Ma Tây Tạng, Trương Gia Đại Sư 
(Zhang Jia) và pháp sư nổi tiếng Lý Binh Nam (Bing Nan 
Lee), đệ tử chân truyền của đại sư Ấn Quang (Yin-Guang). 
Pháp sư Tịnh Không là người thông thạo nhiều kinh điển 
Đại Thừa và các bộ luận của nhiều tông phái Phật giáo cũng 
như triết lý của Đạo Không, Đạo Lão, Đạo Gia Tô, Đạo Hồi 
và các Tôn giáo khác. Pháp sư Tịnh Không được xem là 
người có công phục hưng Tông Tịnh Độ trong hiện đại, ngài 
đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu, thực 
hành và truyền bá pháp môn Tịnh Độ, là một pháp môn 
mà ngài đã đạt được những thành tựu lớn nhất. 


Pháp sư Tịnh Không xuất gia năm 1959 (32 tuổi) tại chùa 
Lâm Tế (Linji), thuộc tỉnh Ngọc Án Sơn (Yuanshan), Đài 
Bắc và được HT Bồn sư ban cho pháp danh là Tịnh Giác, 
pháp tự là Tịnh Không. Sau khi thọ cụ túc giới, ngài bắt đầu 
công việc hoằng pháp và truyền bá giáo lý tại Đài Loan và ở 
nước ngoài. Trong hơn bốn mươi năm, ngài đã liên tục 
thuyết giảng năm bộ Kinh Tịnh Độ, và các bộ kinh Đại 
Thừa như: 


1. Kinh Hoa Nghiêm 
2. Kinh Pháp Hoa 

3. Kinh Lăng Nghiêm 
4. Kinh Viên Giác 

5. Kính Kim Cang 

6. Kinh Địa Tạng 


May mắn thay các cuộc thuyết giảng của ngài đã được ghi 
lại trên hàng ngàn các loại băng cassette, video, DVD, 
VCD, v.v... để phổ biến cho những ai không có duyên trực 
tiếp đến dự các pháp hội của ngài. Cho đến nay, ngài vẫn 
hoan hỷ đi đó đây để thuyết pháp giảng kinh một cách 
không mệt mỏi. 


438 Thích Nguyên Tạng 





Trong sự nghiệp giảng dạy lâu dài của ngài, pháp sư Tịnh 
Không đã giữ những chức vụ như: 

-Giảng viên tại Viện Tam Tạng ở chùa Thập Phố (Shipu) 
năm 1960 

- hành viên Ủy ban Truyền Bá Giáo Lý năm 196] 

- Thành viên Ủy Ban Kế Hoạch của Hội PH Đài Loan năm 
1965 

-Giảng viên trưởng khóa học Phật pháp cho sinh viên đại 
học thuộc Hội PH Đài Loan năm 1972 

-Nghiên cứu gia Phật học tại Học Viện Trung Hoa 

-Giáo sư và biên tập viên Hội Phiên dịch Kinh Luận Phật 
Học Đài Loan năm 19735 

-Giáo sư ban Triết Học tại Đại Học Văn Hóa 

-Giáo sư Khóa Học Sống Đạo cho Gia Tô Đông Á thuộc 
Đại Học Gia Tô Phụ Nhân (Fu Ren) năm 1975 

-Hiệu trưởng Trường Trung Đăng PH Trung Hoa năm 1977 
-Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Tu Tập Tịnh Độ Trung Hoa 
năm 1979. 

Tất cả những học viện nói trên đều ở Đài Loan. 


Năm 2002, pháp sư Tịnh Không đã được thành phố 
Toowomba, thuộc tiểu bang Queensland, Úc châu, trao 
tặng danh hiệu “Công Dân lanh Dự” về những đóng góp 
của ngài cho chính sách đa văn hóa của Úc. 


Cũng trong năm 2002, pháp sư Tịnh Không đã được Đại 
Học Griffith, tiểu bang Queensland, Úc châu, đã trao bằng 
“Tiến Sĩ Danh Dự” để đánh dẫu những thành công và đóng 
góp của ngài về văn hóa và giáo dục đạo đức cho xã hội Úc 
trong nhiều năm qua. 


Phật giáo khắp thế giới 439 





Ngoài ra ngài còn sáng lập Hội Pháp Thí Hloa Tạng (Elwa 
Dzan), Tư Viện Thính Thị Phật Giáo Hoa lạng; lội Giáo 
Dực Phật Giáo PG; Trung Tâm Tịnh Độ Ilọc loa Tạng và các 
Trung Tâm Phật Học và Tịnh Độ Học khác trên khắp thế 
giới. 

Pháp sư Tịnh Không là người tiên phong trong việc sử dụng 
hệ thống truyền thanh, truyền hình vệ tỉnh, mạng lưới 
thông tin toàn cầu (http//www.amtb.orgtw hoặc 
http//www.amitabha.com) và những phương tiện truyền 
thông hiện đại khác trong việc truyền bá chánh pháp ở Đài 
Loan và khắp thế giới. Ngài cũng bảo trợ cho công tác ấn 
loát và phát hành miễn phí khắp thế giới Đại Tạng Kinh 
Phật Giáo (chữ Tàu), Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng giáo, 
cũng như các sách và băng từ về PG, luân lý, đạo đức và văn 
hóa Trung Hoa, cùng với hơn một triệu bản in vẻ hình ảnh 
của chư Phật và Bồ Tát. 


Năm 1977, Pháp Sư Tịnh Không bắt đầu thuyết giảng ở hải 
ngoại. Ngài đã chú trọng đến những nguyên lý của Đại 
Thừa PG như giải trừ mê tín, tà kiến, giúp mọi người phân 
biệt rõ phải và trái, đúng và sai và giải quyết hoàn hảo mọi 
vấn đề. Trong nỗ lực thực hiện cộng việc này ngài hỗ trợ 
thành lập hơn năm mươi Trung Tâm Tịnh Độ Học và Hội 
Phật Đà trên khắp thế giới, bao gồm những trung tâm và 
hiệp hội ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai, Bắc 
Mỹ, Úc, Tây Ban Nha và Anh quốc. Suốt mấy thập niên 
qua, ngài đã có vấn cho vô số tô chức PG và xã hội. 


Pháp Sư Tịnh Không đã quảng bá cho người Trung Hoa 
trên khắp thế giới ý thức về việc thiết lập bàn thờ tổ tiên 
nhằm giáo dục mọi người về lòng thành kính và danh dự, 
cũng như khuyến khích thực hành đạo hiếu, thành kính và 
báo ân đối với tổ tiên; bảo tồn đạo đức, phát huy những giá 
trị cổ truyền, giúp quốc gia phát triển và thịnh Vượng. 


440 Thích Nguyên Tạng 





Năm 1985, pháp sư Tịnh Không đã nhập cư Hoa Kỳ. Trong 
thời gian sống ở đó, do những thành quả xuất sắc về liên hệ 
sắc tộc, công cuộc vận động hòa bình và đạo đức, vào năm 
1995, ngài đã được thành phố Dallas lẫn tiểu bang Texas 
phong tặng danh hiệu là Công Dân Danh Dự (Honorary 
Citizen). 


Những năm gần đây, ngài đã đi thuyết giảng ở nhiều trường 
đại học như Đại học Quốc Gia Singapore, Đại học Kỹ thuật 
Nanyang ở Singapore, Đại học Minnesota, Đại học Texas 
và Đại học Hawaii ở Hoa Kỳ, Đại học Melbourne, Đại học 
Bond, Đại học Kỹ Thuật Curtin, Đại học Monash ở Úc 
châu; Đại học Fu Ren Gia Tô Giáo, Đại học Văn Hóa 
Trung Hoa, Đại học Cheng Gong và Đại học Chong Shan ở 
Đài Loan và nhiều học viện cao cấp khác. Ngài cũng nói 
chuyện trên các đài truyền hình, truyền thanh ở nhiều quốc 
gia khác. 


Từ tháng 5 năm 1995, pháp sư Tịnh Không dạy các khóa 
huấn luyện giảng sư do các Hội Phật Học Singapore và Hội 
Phật Đà ở Singapore bảo trợ và ngài cũng là giám đốc giáo 
dục của những hội này. Trong thời gian này, ngài đang lưu 
trú tại Singapore để thực hiện một loạt bài giảng về Kinh 
Hoa Nghiên (Flower Adornment Sutra), Kinh Vô Lượng Thọ 
(Infinite Life Sutra) và Kinh Địa Tạng (Earth Treasure 
Sutra). Hiện ngài đang thành lập Trường Cao Đăng Giáo 
Dục Phật Giáo, đây là trường đầu tiên thuộc loại hình này ở 
Singapore để đào tạo những người kế thừa công việc bảo tồn 
Phật giáo. 

Hội Giáo Dục Phật Đà ở Đài Loan 

Pháp sư Tịnh Không đã thành lập Hội Giáo Dục Phát Đà 
(The Corporate Body Oƒ The Buddha Educational Foundation, 
TIEL, No. 55, lang Chow S. Ra, Sec. l, Taipei, Taijwan, T?Ì: 
(02) 395-1198, Fax: (02) 391-3415) đề ấn tống kinh sách 


Phật giáo khắp thế giới 441 





miễn phí cho PG thế giới. Ước nguyện thật sự của ngài là hỗ 
trợ thiết lập các Hội Phật Đà độc lập trên khắp thế gIỚI. 
Ngài kỳ vọng những tổ chức này sẽ cô động một nên giáo 
dục chân chính, giảng giải luật nhân quả, phát bồ đề tâm và 
khuyến khích mọi người niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà 
và nguyện cầu vãng sinh tịnh độ. 


Với hơn bốn mươi năm kinh nghiệm truyền bá PG, pháp sư 
Tịnh Không đã hiểu rõ rằng Tịnh Độ là pháp môn tốt nhất 
để giúp đỡ chúng sinh giải thoát. Trong những năm gần 
đây, ngài đã thuyết giảng không, mệt mỏi vê giáo lý này 
khắp thế giới, phần lớn ở Á châu, Úc châu và Bắc Mỹ. 


Tôn chỉ của Pháp Sư Tịnh Không là Phật tử đồng tu của các 
Hội Phật Đà nên tu tập theo năm bộ Kinh Tịnh Độ: 1. 
Kinh Vô Lượng Thọ (Infimitc Liƒt Sutra,), 2. Kinh A Di Đà 
(The Amitabha Sutra,), 3. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 
(The Sưuftra ơn (Obsœming Amitabhha Buddha and HIis Pure 
Lamd,); 4. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Bồ Tát (Kinh 
Hoa Nghiêm) (Universal Worty Bodhisattrds Conduct amd 
Vows,); 5. Phẩm Đại Thế Chí Bà Tát Niệm Phật Viên 
Thông (Kinh Lăng Nghiêm) (the Forenost Attaiuuent 0ƒ CGreat 
SUecngth Bodhisattra through Buddha Recitafion). Và một bộ 
luận: là Luận Vãng Sanh (Vasubandhu Bodhisattras 
Commmentary ơn the Wap to Reaching Pure Land) của Bồ Tát 
Thiên Thân 

Pháp Sư Tịnh Không, cũng nhấn mạnh sự quan trọng trong 
việc tu tập và phát triển chánh kiến và thực hành giới hạnh 
của mọi hành giả ngang qua việc áp dụng Năm cửa công đức 
bao gồm sáu pháp hòa hợp, ba vô lậu học, sáu ba la mật và 
mười đại nguyện. 

Cửa công đức thứ nhất là hiếu kính đối với cha mẹ, thầy tổ 
và các bậc sư trưởng, từ bi không sát sinh và thực hành 
mười điều thiện lành; quy y Tam Bảo, trì giới và có oai 


442 Thích Nguyên Tạng 





nghi, tế hạnh; phát tâm Bồ đề, tin sâu giáo lý nhân quả, 
tụng đọc kinh điển Đại thừa và khuyên khích người khác 
tỉnh tấn tu tập đề đạt được giải thoát. 


Cửa công đức thứ hai là lục hòa, tức là sáu pháp hòa kính, 
bao gồm chia sẻ cùng quan điểm và mục tiêu, giữ cùng 
những giới luật, cùng sống và tu hành với nhau trong hòa 
hợp, không tranh chấp, cùng chứng nghiệm sự an lạc trong 
thực hành và chia đều cho nhau phúc lợi có được. 


Cửa công đức thứ ba là thực hành và phát triển ba môn vô 
lậu học bao gồm trì giới, thiên định và trí tuệ. 


Cửa công đức thứ tư là áp dụng sáu Ba La Mật bao gồm Bồ 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tân, thiền định và trí tuệ vào 
trong đời sống hằng ngày. 


Cửa công đức thứ năm là mười đại nguyện (Ten Great 
Vows): I/Tôn trọng mọi người và xử sự một cách cần trọng. 
2/Khen ngợi đức hạnh của người. 3/Thực hành bố thí một 
cách vô úy. 4/ Biết hối hận những lỗi lầm của mình, vốn là 
những chướng ngại cản trở chúng ta thấy được chân tâm của 
mình và phát nguyện không tái phạm. 5⁄ Hoan hỷ với đức 
hạnh của người, tuyệt đối không ganh tị. 6/ Thỉnh cầu các 
bậc thiện tri thức truyền bá chánh pháp. 7/ Thỉnh cầu các 
bậc minh sư ở bên cạnh mình để hướng dẫn mình tu tập. 8/ 
Mãi mãi giữ những lời dạy của Đức Phật ở trong tâm thức 
mình. 9/ Sống hòa hợp với mọi hoàn cảnh và mọi người 
xung quanh. I0/ Hồi hướng công đức có được từ những việc 
trên cho chúng sanh, cầu mong chúng sanh đạt được giác 
ngộ vô thượng. 


Chúng ta nên nhất tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, 
không nghi ngờ, không pha trộn với các pháp khác hay 
những ý nghĩ khác và không gián đoạn, mong siêu sinh về 
Tây Phương Tịnh Độ, rồi tái sinh ở thế gian để giúp đỡ 
người khác. 


Phật giáo khắp thế giới 443 





Chúng ta thành tâm cầu mong cho mọi người sẽ nhận ra 
rằng nguồn gốc của những nguyên nhân gây ra đau khổ là ở 
ngay trong tâm nhiễm ô của chính mình. Chúng ta sẽ tỉnh 
tấn tu tập để giải trừ những phiền não mê lầm và tà kiến 
theo lời dạy trong Kinh Vô Lượng Thụ: 

“Người đời phân đông phước mỏng, cùng tranh giành nhau những 
sự không cân thiết, ở tại trong chỗ cực ác tột khổ mà nhọc nhẫn 
làm ăn để tự cung cấp. Không luận là người tôn, kẻ ti, người 
"ighèo, kẻ giàu, trẻ già, nưUn nữ đêu lo nghĩ 0ề tiển tài, nất 0ả sâu 
khổ, mãi nghĩ mãi lo, không lúc nào yôn. Có ruộng lo ruộng, có 
nhà lo nhà, có trâu ngựa, lục súc, nô tỳ, tiển của, thực trăm 
ngàn thứ, lại lo trăm ngàn thứ. Toan tính, câu lợi, lo nghi, buôn 
SỢ, bông chốc bị trộm CƯỚP, HưỚC cuốn, hửa cháy, sung công, tài 
sản tiêu tan, thân mang tai họa, lại sâu khổ phân uất. Nếu tài 
sản không bị tiêu tan, nhưng cuối cùng vô thường kéo đến, thân 
chết mạng chung, tap không ra di, không mang được món gì. Do 
những việc như thế nên không thể đắc đạo. Các nị phải sup nghĩ 
chín chắn, nên xa lìa những điểu ác, chọn những điều lành rồi 
siông năng thực hành. Ái dục pinh hoa là những thứ không thể bảo 
tôn mãi mãi, rồi sẽ ly tan, không có gì đáng để vui thích. May 
mắn gặp Phật tại thế, phải cân kíp tu hành, người nào có chí 
nguÿỆ1 Sanh vê cõi nước An Lạc thì được trí tuệ sáng suốt, công 
đức thì thăng. Không nên buông lung theo đục "ọng mà quôn mắt 
lời dạy trong kinh pháp, giới luật, để rồi phải rơi lại ở phía sa”. 


Nếu đọc và làm theo lời dạy của kinh này, công đức và trí tuệ 
của chúng ta sẽ phát sinh, giải trừ được ác nghiệp, sống lâu, 
mạnh khỏe và hạnh phúc. Thêm nữa, nếu kinh này đã phân 
phát rộng rãi và được đón nhận thì mọi người sẽ trở nên hiền 
lành và tử tế hơn. Kinh này là chìa khóa giải quyết mọi vấn 
đề của chúng ta và thiết lập cho nền hòa bình thể giới. 

Chúng ta thành lập các hội Phật Đà để các hành giả tu 
theo năm cửa công đức và hợp với lời dạy của pháp sư Tịnh 
Không để tu theo pháp môn tịnh độ và học Kinh Vô 


444 Thích Nguyên Tạng 





Lượng Thọ. Làm như vậy chúng ta có thể báo Phật ân đức, 
trả ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và chúng sinh. 
Chúng ta sẽ có khả năng giúp những người nào còn chịu 
đau khổ. Chúng ta đang có ở trước mặt một cơ hội hiếm có 
và quý báu chỉ có thể gặp một lần trong vô số đại kiếp. Hỡi 
các bạn đồng tu, chúng ta nên trưởng dưỡng đạo tâm, 
thanh tịnh, bình đăng, hiểu biết và từ bi để thông suốt, xả 
ly, đạt được giải thoát, hợp với hoàn cảnh và quán tưởng 
Phật A Di Đà, làm theo lời dạy của ngài và nguyện cầu 
vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. 


Lời kết: 

Ngày nay nhiều người đang tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại 
sao chúng ta sinh ra, tại sao chúng ta sống và chết. Dù ở 
Đông Phương hay Tây Phương, đời sống của chúng ta trở 
nên loạn động hơn, vì vậy chúng ta đễ bị căng thăng và thất 
vọng. Đức Phật dạy chúng ta dùng sự thành thực, thanh 
tịnh, bình đăng, tỉnh thức và từ bi để giải quyết những vẫn 
đề tâm linh của mình vốn do nhiều phiền não gây ra. Ngài 
dạy rằng cốt yếu không có gì khác biệt giữa Phật và phàm 
phu và tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả đều bình 
đăng, nếu tỉnh tấn tu tập chúng ta sẽ đạt được giác ngộ và 
giải thoát. 

Phật giáo có nhiều pháp môn thâm diệu và khó thấu triệt, 
do đó khó thực hành. Ở Tây Phương hiện nay, pháp môn 
thiền và Phật Giáo Tây Tạng đã được chấp nhận rộng rãi, 
nhưng khó đạt thành tựu viên mãn, vì do thiếu những vị 
thầy có khả năng, và có nhiều chướng ngại mà hành giả có 
thể gặp phải. 

Trong khi, pháp môn tịnh độ thì vừa dễ vừa an toàn để thực 
hành. Người ta có thể thực hành pháp môn này ở bất cứ nơi 
đâu và bát cứ lúc nào. Hành giả tu theo tịnh độ chỉ cần có 


Phật giáo khắp thế giới 445 





niềm tin vững chắc, có ý nguyện thành thực và siêng năng 
tu tập. Chúng ta có thể niệm thầm hay niệm lớn tiếng bốn 
chữ “A Di Đà Phật” (Amituofo/ Amitabha) hay sáu chữ 
“Nưnu Mô A Di Đà Phật” trong khi đi, đứng, nằm, hay 
ngồi. 

Trong thời đại luôn biến chuyển này, nếu chúng ta giữ lòng 
thành thực, từ bi, ý nguyện kiên cố giải thoát luân hồi sinh 
tử, nhẫn nhục thực hành nhiều năm, và tỉnh tấn nhìn thấu 
chân lý cũng như buông bỏ mọi ái dục thì chắn chắn chúng 
ta sẽ thành tựu. 


Mặc dù hiện nay, tuổi đời đã gần tám mươi, nhưng pháp sư 
Tịnh Không vẫn không cảm thấy mệt mỏi trên bước đường 
hoăng truyền chánh pháp, ngài vẫn tiếp tục công việc của 
mình, du hóa khắp nơi trên thế giới, từ Châu Á sang Âu rồi 
châu Mỹ đề thuyết giảng kinh điển Đại Thừa và truyền bá 
pháp môn tịnh độ. Những hoa trái tu tập của ngài đã và 
đang nở rộ, cho thấy ngài đã có một phần nào chứng ngộ 
trong pháp môn này, và chính điều này đã gây cảm hứng và 
thu hút hàng vạn Phật tử theo tu pháp môn này. 


Thật vậy, một đời chính mình niệm Phật và khuyên người 
niệm Phật, HT Tịnh Không đã mang lại an lạc và hạnh 
phúc cho mọi người trên thế gian này. Cuộc đời tu tập và 
hành đạo của HT là một tắm gương sáng ngời cho hàng hậu 
học noi theo. Cuộc đời của ngài cũng là một chứng tích cực 
kỳ sống động cho tiến trình trở về cội nguồn tâm linh, tự tại, 
an lạc, giải thoát và giác ngộ. Bất cứ hành giả nào có dịp 
tiếp xúc trực tiếp với ngài sẽ thể nghiệm được những øì của 
ngài đạt được, qua phong thái, giọng nói và diện mạo của 
ngài, hành giả có thể nhận ra được chánh báo và y báo của 
ngài đã thành tựu một cách viên mãn. 


Không ai khác hơn, chính ngài đã thúc giục chúng ta hãy 
siêng năng, tỉnh tấn niệm Phật đề cải đổi nận mạng, đê xả bỏ 


446 Thích Nguyên Tạng 





tắm thân phàm phu ngũ trược này để được pháp thân Phật. 
Chúng ta hãy nhất tâm trì niệm hồng danh “A Di Đà 
Phật”, một cách không hoài nghi, không pha trộn với 
những pháp môn khác và những tạp niệm, không gián 
đoạn, liên tục, quán niệm và trì niệm Phật A Di Đà, chắc 
chắn chúng ta sẽ đạt được an lạc và hạnh phúc thật sự ngay 
trong kiếp sống này và sẽ vãng sanh vào thế giới Tây 
Phương Cực Lạc ở mai sau. 


(Tổng hợp theo nhiều tài liệu khác nhau do Hội Giáo Dục Phật 
Đà, Đài Loan, cung cấp vào tháng 3 năm 2003. (A Li? øƒ 
Sincerity and Respect, The Liƒc 0ƒ Venerable Master Chin Kung: 
Dropagating the Buddhas Teachimgs through Education. lFlwa 
Dzan Pure Land Learning Center) 


Phật øiáo khắp thế giới 447 





25 FRIEDRICH MAX MULLER 


Nhà phiên dịch kinh điển Phật giáo 
tại Anh Quốc 





Sinh ra là người Đức, Friedrich Max Muller (1823-1900) 
đã đóng góp rất nhiều cho Phật Giáo trong thời gian ông 
sống ở Anh quốc. Có thể xem ông là “một người Anh tiêu 
biểu, nhân cách sống của ông đã làm cho những tác phẩm 
của ông có đặc tính dành cho giới trí thức ở Anh. Ông là 
thần dân của Vương quốc Anh. 

Ông đã chủ biên một loạt kinh sách Đông Phương gồm năm 
mươi cuốn, là thành viên dịch tiếng Anh của hai mươi học 
giả hàng đầu thế giới, kể cả bản dịch Kinh Pháp Cú 
(Dhammnapada) của ông. Sau loạt sách này, ông tiếp tục biên 
tập một loạt kinh sách Phật Giáo với sự bảo trợ của Hội 
Phiên Dịch Kinh Điền Pali (Pali Text Society). Khi ông qua 
đời vào năm 1900, Rhys Davids kế tục công việc biên tập 


448 Thích Nguyên Tạng 





loạt sách này và hai mươi bản dịch của loạt sách ấy đã được 
xuất bản. Những tác phẩm Phật học tiêu biểu của ông bao 
gồm: Kinh Pháp Cú Thí Dụ của ngài Phật Âm, một bản dịch 
Miếu Điện (Buddhaghosas IDDhammapada Parables A 
Burmese Translation); Thuật Ngữ Phật Học: một bản kinh 
Phật thời cổ đại bị gán cho ngài Long Thọ (Buddhist Technical 
Terms. An Ancient Buddhist Text Ascribed To Nagarjuna); 
Bộ sưu tập các bài kệ Kinh Pháp Cú (Collecdon Of Verses. 
Dhammapada); Kinh Điển PG Đại Thừa (Buddhist 
Mahavana Texts); Những Văn Bản vê Giới Luật (Vinaya 
texts). Ngoài việc biên tập hai loạt sách này, Max Muller đã 
viết rất nhiều tiểu luận và những bài báo về các đề tài khác 
nhau về giáo lớ nhà Phật. 


Bác bỏ thuyết đoạn diệt. 

Ông là một trong những học giả đầu tiên bác bỏ quan điểm 
cho răng PG là thuyết đoạn diệt. Trong số những người có 
quan điểm này có thầy của ông, nhà Đông phương học 
người Pháp Eugene Burnouf. Ông viết: “Xét theo nhân tính 
của tất cả các thời đại ở tất cả những xứ sở, phải nói rằng chúng 
ta không thể nào tin rằng nhà cải cách của Ấn Độ, vị thây của 
những nguyên tắc đạo đức hoàn hảo, vị thái tử trẻ tuổi đã bỏ tất 
cả những gì mình có để giúp những người mà ngài thấp đan khổ 
từ thân, tâm nà hoàn cảnh, lại có thể nghĩ tới thuyết đoạn diệt 
uà ngài biết rằng những người mà mình muốn giúp sẽ hiểu lầm, 
hoặc không hiểu đØì cả. Ngài sẽ không bỏ công sức của mình hay 
bảo các đệ tử của mình hụ sinh để quăng bỏ một trong những võ 
khí mạnh nhất trong tay của bất cứ một vị giáo chủ nào, tức là 
không có niễm tin nào một đời sống tương lai sau kiếp hiện tại”. 
Ra đời ngày 6 tháng l2 năm 1823, ở Anhalt- Dessau, Đức 
Quốc, Max Muller là con trai của Willelm Muller, một thi sĩ 
nổi tiếng trong thời của ông. Là nhà ngữ văn cổ ở tuổi 28, 
Wilhelm cũng là hiệu trưởng một trường trung học. Sau đó 


Phật giáo khắp thế giới 449 





ông trở thành giám đốc thư viện công quốc Anhalt- Dessau 
tại thành phố quê hương của mình. 


Các thi sĩ, họa sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ làm bạn với ông và với 
người vợ có tài năng và học thức của ông, thường tới viếng 
thăm nhà của ông. Ông đặt tên cho con trai của mình là 
Friederich theo tên của Friederich Leopold, Công tước 
Anhalt-Dessau, một người bạn của gia đình ông. 


Tiến sĩ Ngữ văn 20 tuổi 

Gia đình Muller có hạnh phúc nhưng không lâu dài, vì vào 
năm I827, Wilhelm qua đời ở tuổi 33, để lại người vợ trẻ, 
một con gái 8 tuổi và Max, 4 tuổi, trong một hoàn cảnh khó 
khăn. Nhưng đã có những người bạn giúp đỡ họ, tiến sĩ 
Carus, một người bạn của Wilhelm, đưa Max vẻ nhà của ông 
ở Leipzig và cho Max đi học ở đó. 


Nhà của tiến sĩ Carus cũng là nơi gặp gỡ của các thi sĩ, họa 
sĩ, văn sĩ và nhạc sĩ. Họ thấy Max Muller là một cậu bé có 
nhiều tài năng. Max cũng muốn học nhạc, nhưng nhạc sĩ nồi 
tiếng Felix Mendelssohn khuyên ông đừng theo nghiệp âm 
nhạc, vì vậy ông quyết định nghiên cứu ngữ văn. 


Được coi là một thần đồng, Max nhập học Đại học Lelpzig ở 
tuổi l7, và lấy bằng tiến sĩ ngữ văn ở tuổi 20, vào năm 
1843. Lúc còn trẻ tuổi ông đã tiếp xúc với những nhà đại trí 
thức như Lotze, Georg FOrsters, Herder, và Goethe, là người 
ca tụng thi ca và văn hóa Ấn Độ cổ đại. Những vị này gây ân 
tượng nhiều cho ông. Ông thảo luận những vấn đề sâu xa 
của tư tưởng Ấn Độ với Schopenhauer (triết gia Đức). Nỗ lực 
văn học đầu tiên của ông là bản dịch tiếng Đức 
“Hitopadesa”, một bản kinh tiếng Sanskrit, được xuất bản 
năm 1844. 


450 Thích Nguyên Tạng 





Sau đó ông đến Berlin, nơi Frans Bopp giới thiệu cho ông 
khoa học Ấn Đức mà ông này đã đặt ra. Frederich Ruchert 
cho Max tham dự những hoạt động văn học của mình và 
dạy ông nghệ thuật phiên dịch. Ông rất thích những bài 
diễn thuyết của Schelling, và ông thuộc nhóm bạn của 
Theodor Fontane, là người khen ngợi Max rất nhiều. Dần 
dần và một cách vững chắc ông đã vượt qua một SỐ VỊ thầy 
của mình. 


Thế giới mới của Vệ Đà và Phật Đà: 

Tháng ba năm 1846, Max đến Paris, thành phố có sức thu 
hút đặc biệt đặc biệt đối với các nhà Án Độ Học và là nơi 
Antoine Leonard De Chezy và sau đó là Eugnene Burnouf 
đã sống. Nhờ có Burnouf mà ông biết đến giáo lý Vệ Đà 
(Veda) và PG. Những bài diễn thuyết của Burnouf về những 
bài thánh ca của Vệ Đà mở ra một “thế giới mới” cho Max, 
như ông đã viết trong tiểu sử tự thuật của mình. Được 
Burnouf gây cảm hứng, ông quyết định biên tập kinh 
“Rigveda” và để làm việc này ông đã đến London nơi có văn 
bản chép tay của cuốn kinh. Đây là một công việc lớn lao và 
tốn kém. Christian Karl Josias, Nam tước Von Bunson, đại 
sứ nước Phổ ở triều đình Anh Quốc và công ty Đông Ấn Độ 
đã tài trợ cho công trình này của ông. 


Ở thư viện Bodleian, Max Muller tiếp xúc với giáo sư 
Wilson thuộc Đại Học Oxford, dịch giả của bản anh hùng ca 
“Ramayana” và là người thuyết phục ông sống ở Anh Quốc. 
Năm 1848 ông định cư ở Oxford, và năm 1849 sau khi xuất 
bản tập đầu tiên của “Rigveda” ông được Đại Học Oxford 
mời diễn thuyết về môn triết học đối chiếu. Từ đó trở đi 
Max Muller nỗi tiếng dần dần. Ông trở thành giáo sư ngôn 
ngữ Âu Châu Hiện Đại năm 1854, thành viên của ban giám 
đốc trường All Soul College năm 1858, và quản thủ thư viện 


Phật giáo khắp thế giới 451 





Bodleian năm 1856. Trước đó ông được trao tặng bằng M.A 
danh dự và là một thành viên của Giáo Hội Christ. 


Năm 1868, chức giáo sư ngữ văn được đặt ra tại Đại Học 
Oxford và theo quy chế, Max Muller trở thành giáo sư đầu 
tiên của môn này. Ông tiếp tục giữ chức vụ này cho đến khi 
qua đời. 


"Rigveda trong sáu cuôn” 


Sau 25 năm biên soạn, Muller cho xuất bản cuốn 
“Rigveda” một trong sáu tập sách lớn khác, và đây là đóng 
góp lớn nhất của ông cho Ấn Độ Học. Đến nay cuốn sách 
vẫn này còn là bản đáng tin cậy nhất. Đối với Max Muller 
thì điều khó tin là “Rigveda”, vốn được xem là một sự thần 
khải có thẩm quyên tôn giáo cao nhất, lại chưa bao giờ được 
ấn hành trước đây, và vẫn nằm ở trong tay giai câp tu sĩ. 
Chỉ có một ít người chống lại việc xuất bản cuốn sách này. 
Đại đa số chấp nhận cuốn này với lòng biết ơn. Ngay cả các 
tu sĩ Ấn Giáo cũng dùng cuốn kinh này trong việc sửa chữa 
những bản chép tay của họ. Một trong những tác phẩm hay 
nhất của Max Muller là “án Độ có thể cho ta những gì?" 
(India, what can it teach us?). Mục đích của cuốn này là giải 
trừ thành kiến chống lại Ân Độ, mà ông gọi là một sự suy 
thoái đạo đức và những lời nói dối. Khi đọc cuốn sách này 
người ta sẽ ngạc nhiên vì tác giả không có kiến thức trực 
tiếp mà lại có thể viết về xứ Ân Độ và người dân Ấn Độ với 
những chỉ tiết sống động như vậy. Khi còn trẻ ông. không có 
đủ tiền để viếng thăm Ấn Độ và về sau khi đã có tiền thì ông 
lại không có thời giờ. Ông viết: “Giống nh những học giá cô 
đại trước đây muốn đi thăm La Mã hay Athens, tôi cũng muốn 
tới thành phó Beuares 0à tắm trong dòng nước thiêng của sông 
Hằng” (Just as a scholars of the ancient classical days 
longed to see Rome or Athens, so do I long to see Benares 
and to bathe in the holy waters of the Ganges). Thái độ của 


452 Thích Nguyên Tạng 





ông đối với những vấn đề của Ấn Độ là thái độ của một 
người Ấn yêu nước. Người Ấn Độ kính trọng ông như một 
người bạn quý của đất nước họ. 


Cuốn “Cabinet Portrait Gallery”(1893) viết “Giáo thuyết 
của ông có thể được mô tả là một sự phản đối lâu dài chống lại 
chủ nghĩa duy 0ật trong mọi hình thức của chủ nghĩa này. Ông 
mang thông điệp của mọi chủng tộc Aryan cô đại đến cho thể giới 
ngày nay” (His teaching may be described as a long protest 
against materialism in all its forms. He brought the message 
Of Aryan antiquity before the modern world). 


Anh quốc công nhận ông là một công dân xứng đáng và đối 
xử với Ông rất tốt, nhưng Max Muller không cảm thấy hoàn 
toàn thân thuộc với xứ sở này cho tới khi ông kết hôn với 
Georgina Grenfell vào năm 1859. 

Ở nước Anh, ông nổi tiếng đến mức Nhật báo “The Times” 
ở Luân Đôn luôn luôn dành những cột báo cho những bài 
viết của ông. Ông là người cổ võ mạnh mẽ cho sự hợp tác 
mật thiết hơn giữa Anh Quốc và Đức Quốc. Nữ hoàng 
Victoria rất coi trọng ông. 


Diễn văn về tôn giáo ở Westminter 


Năm 1873, theo lời mời của khoa trưởng Stanley, Max 
Muller đọc một bài diễn văn về tôn giáo ở nhà thờ 
Westminter Abbey, người thế tục đầu tiên làm điều này. Tờ 
“The Times” mô tả đây là “một sự kiện độc nhất vô nhị”. 


Có lần ông viết “só thể nói rằng tắt cả những người thực sự vĩ 
đại có ba đời sống, một đời sống được thế giới bên ngoài trông 
thấp Đà chấp nhận; đời sống thứ lai chỉ được thấp bởi những 
người bạn thân, đó là đời sống tại gia; và đời sống thứ ba chỉ 
được nhìn thấp bởi chính đương sự và bởi Đáng biết lòng 
gười”(AlI really sreat men, may be said to live three lives — 


Phật giáo khắp thế giới 453 





there is one life which ¡s seen and accepted by the world at 
large, a man”s outward life; there is a second life, which ¡is 
seen by a man”s intimate friends, his household life; and 
there is a third life, seen only by man himself and by Him 
who searches the heart). 


Cuốn “The Cabinet Portrait Gallerv” nói rằng từ những tác 
phẩm của Max Muller, người đọc có thể nhận thấy trong tất 
cả ba đời sống của ông, ông thực sự là một con người vĩ đại”. 
Ông hạnh phúc trong đời sống gia đình và là bạn thân của 
Bunsen, vì hai người có cùng sở thích công việc nghiên cứu 
và có cùng một niềm tin tôn giáo đơn giản mà phóng 
khoáng. Trong số những người bạn thân nhất của ông là 
Charles Kingsley và Dean Stanley. 


Tổng hợp theo tài liệu: 


- he Vestern Contribution to Buddhism.VVilliam Peiris (1973). 
Motilal Banarsidass Publications, lelli, Inilia 


- htp:/wwWw.yrec.iƒ0/contentid-78.html 
- p:/Ien.wikipedia.orelwikiMain_Pagc 


- htp:/Iwww.Wordtrade.com/society/mullermax.hữmn 


454 Thích Nguyên Tạng 





26L FRANEK LEE WOODWARD 


Nhà phiên dịch kinh điển Phật giáo 
tại Ủc châu 





Tin tuổi của Frank Lee Woodward nỗi bật trong số các học 
giả Pali, người đã biên tập và chuyển ngữ kinh Phật thuộc 
Hội Phiên Dịch Kinh Điển Pali (Luân Đôn), tuy nhiên, 
Woodward được tôn kính và ghi nhớ công ơn mà ông đã 
phục vụ trong ngành giáo dục tại Tích Lan hơn là những øì 
ông đã cống hiến cho công tác phiên dịch kinh Phật. 

Frank Lee Woodward sinh năm 1871 ở Norfolk, Anh Quốc, 
con trai thứ ba của một giáo sĩ Anh giáo. Ở trung học, và sau 
đó ở Sydney Sussex Colleøe, Cambridge, ông là một tay chơi 
thể thao nổi tiếng, nhưng vào khoảng năm mười chín tuổi, 


Phật giáo khắp thế giới 455 





ông trải qua một thời kỳ “u trầm” về tâm lý (psychological 
distress), đưa ông đến triết lý khắc kỷ của Marcus Aurelius, là 
người mà ông gọi là “cột trụ vững chắc cho những người sống 
nội tâm” (a pillar of strength to those who live inwardly). Từ 
năm 1898 ông dạy học ở Stamford trong 5 năm, nhận bằng 
tiến sĩ ở Đại Học Cambridge vào năm 1901. Trong khoảng 
thời gian này ông khám phá ra Thông Thiên Học 
(Theosophy), lúc đầu là qua thuyết luân hồi (reincarnation) 
của Plato. Ông gia nhập hội Thông Thiên Học (TH) năm 
1902, và rất tin vào Đại Tá Olcott và loại hình PG của ông 
này. Dù ngay từ lúc đó đã là một điều lỗi thời, nhưng như 
một người theo PG Thông Thiên Học, Woodward vẫn tuyệt 
đối tin vào các vị Mahatmas vùng Hy Mã Lạp Sơn mà bà 
Blavatsky đã nói đến. Về sau ông viết cho một người bạn: 
“Đừng chê giáo lý Thông Thiên llọc chỉ vì mình không nắm được 
hap vì có sự thiên vê một mặt, tức là thiên nề Ấn Giáo. Đức Bỏ Tát 
Di Lặc đang quán sát thế giới nàp” (Do not repulse Theosophy 
S0cietJ $ teachings Decause pou camöt grasp thêm ðr Decause 01 side 
is prominent i.e Ilindmism... the Bodhisatava MlaitreJa is watching 
o0V6ể this worli). 


Là một người TH thuộc phái cũ, ông sẵn sàng làm theo ý 
đại tá Olcott. Năm 1903, Olcott công cử cho ông chức vụ 
hiệu trưởng trường Makinda của Hội TTH Phật Giáo ở 
Galle, Tích Lan. 


Ở đây ông làm việc không mệt mỏi trong mười sáu năm, đạt 
một địa vị huyền thoại gần ngang với đại tá Olcott. Không 
nhận tiền lương, ông dùng nhiều tài sản của mình để xây 
dựng những cơ sở mới và nghĩa cử này làm cho ông phải 
sống nghèo khó vào cuối đời. Tuy là một thầy giáo nghiêm 
khắc, ông vẫn được 350 nam sinh của trường này xem là 
thần tượng. 


Ngoài công việc điều hành trường, ông đích thân giảng dạy 
với nhiêu lớp khác nhau. Ông biêt rõ tên của từng học sinh 


456 Thích Nguyên Tạng 





và nhớ cả tên lóng mà chính ông đặt cho từng người theo 
tên của nhân vật trong các vở kịch của Shakespeare. 
Woodard cũng dạy những lớp Phật học cao cấp. Ông thường 
mặc áo sơ mi trăng và thọ trì tám giới cắm vào ngày trăng 
tròn, ông cũng thường đích thân rửa chân cho nhiều vị tăng 
khi họ đến trường khất thực. Trong một thời gian ông làm 
chủ bút tờ “Buddhist”, tạp chí PG hàng đầu của Tích Lan, 
và năm nào cũng đi Madras, Ấn Độ, để tham dự hôi nghị 
hàng năm của Hội TH. Tuy nhiên, khí hậu nhiệt đới bắt 
đầu có ánh hưởng rõ rệt đến sức khỏe của ông, vì thế năm 
1919, trang bị với trọn một tấn sách và những “xá lợi”, tặng 
phẩm của các tăng sĩ ở quận Galle, ông về hưu ở Tasmania 
(Úc châu) và sống phần đời ba mươi năm còn lại của mình 
và dịch kinh sách tiếng Pali. 


Wooward mua một vườn táo nhỏ cùng với ngôi nhà tranh 
của một hội viện TH. Tọa lạc ở bờ sông Tamar cách 
Launceston bốn mươi cây số, ngôi nhà của ông nhìn ra 
phong cảnh hùng vĩ của núi Ben Lemond, một trong những 
đỉnh núi cao nhất ở Tasmania, cách đó 65 cây số. Trong 
khung cảnh thơ mộng này, ông bắt đầu thực hiện công trình 
thực sự của đời mình, ở tuổi gần năm mươi. Ngoài việc 
thỉnh thoảng đóng góp bài vở cho tạp chí “lJøsophy im 
Australasia”, công việc chính của Woodward là dịch thuật 
cho Hội Kinh Điền Pali (Pali Text Society), do Tiến sĩ Rhys 
Davids thành lập năm I86I ở Luân Đôn. Tính từ năm 1916 
trở đi, số kinh sách đóng góp của ông không dưới mười sáu 
cuốn, trong đó có các kinh như Trường Bộ Kinh (Te Dipha 
Nihapa, or Collection ðƒ Long Discourses), Trung Bộ Kinh (The 
Majjhiima Nikaya, or Midile-length Discourses), Tương Ưng Bộ 
Kinh (The Samyutta Nikaya or The Grouped Discourses), 
Tăng Chi Bộ Kinh (1e Angwttara Nikapa, The Further- 
ƒactored Discourses). Đáng kể nhất là tuyển tập “Lời Dạy của 
Đức Phật” (Søme Sapings Oƒ The Buddha), có lẽ là cuốn này 
làn cho ông được nhớ đến nhiều nhất. Chirstmas 


Phật giáo khắp thế giới 457 





Humphreys, một tín đồ PG TH nổi tiếng ngang VỚI 
Woodward, viết vào năm I972 rằng ông xem cuôn này vẫn 
là tuyển tập về kinh điển Pali hay nhất đã được xuất bản. 
Cuốn này cũng được đưa vào loạt sách “Cổ Thư Của Thế 
Giới” (Worlds Classis Series) với lời giới thiệu của Sir 
Francis Younghusband. Đối với nhiều người Tây Phương, kể 
cả những tín đề PG Úc nổi tiếng sau này, thì cuốn “Lời Dạy 
của Đức Phật” vẫn là ngưỡng cửa đề bước vào PG, và dù ngày 
nay văn phong của cuốn này có vẻ hào nhoáng, nó vẫn làm 
cho Wooward được đặt ngang hàng với Rhys Davids và 
Nyanatiloka như một học giả kinh điển Pali. 


Đời sống của F. L. Wooward ở Tasmania có tính cách đơn 
sơ và thôn dã. Ông sống cho những tác phẩm dịch thuật của 
mình và Tasmania cung cấp sự tịch tĩnh cần thiết cho ông. 
Tuy những người trong làng này xem ông là có phần lập dị, 
ông vẫn g1ao tiếp thân mật với những người láng giêng gần 
nhất và được trẻ em địa phương yêu mên. Mỗi khi đến tiệm 
tạp hóa ông lại mua kẹo phân phát cho chúng. Ông cũng lập 
những lá số tử vi (astrological charts) cho các em, và đây là 
một thú giải trí TH. Là người ăn chay trường và yêu súc 
vật, ông làm cho hàng xóm ngạc nhiên khi họ thấy ông 
thích loài rắn trong vùng, trong đó có những con rắn được 
ông đặt tên riêng. 

Trong những năm cuối đời của ông, khu vườn không được 
chăm sóc, và lối sống “thiểu dục tri túc” của ông không tiện 
nghi gì hơn đời sống của một tu sĩ PG, với số tiền trợ cấp 
khoảng 70 bảng một năm, nhưng ông vẫn xem là luôn luôn 
khá “vui vẻ và sôi nổi” rồi. Ông hành thiền mỗi đêm, và trở 
nên xao lãng với vẻ bên ngoài của mình đến mức trong 
những địp ít có rời khỏi “bán kính đạo viện”, ông thường 
chỉ mặc “một cái quần pyJamas, một cái bao giấy thay cho 
áo sơ mi, và cái khăn đội đầu màu trăng”, theo lời kể của 
ông. Những người láng giềng nói rằng trong một chuyến đi 


458 Thích Nguyên Tạng 





đạo, ông tình cờ gặp Sir Robert Menzies lúc đó đang đi 
thăm người bạn trong vùng, và đã mời ông đến nhà mình 
uống trà. Woodward chỉ đi thành phố Launceston hai hay 
ba lần mỗi năm, thường là đề tham dự những hoạt động của 
chi hội TH địa phương. Ông tuyên bố răng mình luôn 
kiệt tin tưởng nào phương điện tốt đẹp của bắt cứ sự việc gì xảp 

” Có lẽ sự nhiệt thành này đã giảm bớt phần nào khi ông 
vn tiếp với những Phật tử Úc mỗi lúc mỗi đông hơn trong 
mấy năm trước khi ông qua đời vào năm 1952. 


Tổng hợp theo tài liệu: 
- The WVestern Contribution to Buddhism. VVIliam Peiris (I 973). 
Motilal Banarsidass PublicatHons, Dell, Inilia. 


- Hitory dƒ Buddhism in Australia I846-I966. Paul CTroucher 
(1969) Nœw South WWales Universitp Press. Australia. 


Phật giáo khắp thế giới 459 





27 WILLIAM FRIDERICH STEDE 


Người biên soạn từ điển Pali-Anh 


La người cộng tác và bạn thân của Rhys Davids, tiễn sĩ 
William Friderich Stede, người Đức, nhưng được xem như 
một người Ảnh, và đã sống phần lớn cuộc đời của mình ở 
Anh Quốc. Các học giả Pali người Tây Phương coi trọng ông 
đến mức công cử ông làm người kế tục bà Rhys Davids giữ 
chức chủ tịch Hội Phiên Dịch Kinh Điển Pali (Pali Text 
Society) sau khi bà qua đời. 


Trong Thế chiến thứ I (1914-1918) Stede bị giam ở Anh 
Quốc, nhưng vào năm 1915 Rhys Davids giúp ông có đủ tự 
do đề biên soạn cuốn Từ Điển Pali - Anh mà Rhys Davids 
đã bắt đầu làm cho Hội Phiên Dịch Kinh Điển Pali. 


Ông Stede đến trú ngụ ở gần nhà của Rhys Davids ở 
Chipstead, và mỗi buồi chiều thứ ba trong tuần lại đi bộ đến 
thảo luận với ông. Rhys Davids lớn hơn ông ba mươi chín 
tuôi nhưng giữa hai người nảy nở một tình bạn không chỉ vì 
Ne quan tâm đến cỗ ngữ Pali mà còn vì lòng từ bi. Stede 

“Rhs Darids đã cư xử như thế nào với tôi thì không ai 
na ông 0à tôi biết. Khi tôi trình bày những vấn đê của mình 
với ông thì chắc chắn Ông hiểu tôi nghĩ gì vê Ông. Ông nhự thế nào 
với tôi thì tôi cũng hiểu mỗi lần nhìn nào cặp mắt trong sáng của 
ông nà cảm nhận bàn tay của ông. Tử tế, thông cảm, điểm đạm nà 
nói tóm lại “metta” (lòng từ bi) mà ông thích trích dân trong “lti- 
tuttaka” (Như Thị Ngữ Kinh) là đặc tính của ông. Tôi uẫn giữ 
hình ảnh ông trong tâm trí nà sẽ luôn luôn ghỉ nhớ ông là 
“Kalpyanamitta” ( Lhiện tri thức) của mình". 


460 Thích Nguyên Tạng 





Từ điển Pali-Anh được hoàn thành 


Sinh ngày 9 tháng sáu năm I882 ở Đức, William Friderich 
Stede học ở Đại học Gottingen, Leipzig và Đại học Jena. 
Ông tốt nghiệp ở Leipzig về tiếng Sanskrit, Pali, và ngữ văn 
đối chiếu. Từ 1908 đến 1911 ông là giảng viên phụ môn 
ngữ văn Đức, Sanskrit, và Gothic ở Đại học Liverpool. Luận 
án tiến sĩ năm 1913 của ông được xuất bản ở Leipzig năm 
1914 với nhan đề “Dic Gespensterge chichton des Peta 


Vatthu”. 
bi 
 —C.-<= - - = Ự_ Em... -EmSEEE—. PHAN. 


E>-w„ 


TWV.RHYS DAVIDS®WILUAM STEDE 





Bìa bộ Từ Điển Pali-Anh 


Khi tác phẩm lớn Từ Điển Pali - Anh ngữ (Pali-English 
Dictionary) của ông được hoàn thành mười năm sau đó, 
Stede bắt đầu việc cộng tác lâu đài với Trường Nghiên Cứu 


Phật giáo khắp thế giới 461 





Đông Phương và Phi Châu (the London School of Oriental 
and African Studies), trở thành giảng viên phụ tiếng Pali 
năm 1926, giảng viên Pali và Sanskrit năm 1926, giảng viên 
trưởng năm 1933, và phó giáo sư năm 1945, thời gian ông 
bị bệnh kéo dài nhưng không bao giờ nghỉ dạy một ngày 
cho đến khi về hưu vào năm 1949. Ông được người con gái 
duy nhất của mình kế thừa sự nghiệp là D.A. L. Maskell, 
người biên soạn bản tiếng Pali của “Kankhavitarani”. Bà 
qua đời sớm vào năm 1956, và tất nhiên đây là nỗi đau 
thương lớn đối với ông. 

Ông là giám khảo môn Pali cho những tỳ kheo của Đại học 
London từ năm 1925 đến năm 1958, môn Pali và văn minh 
Phật giáo cho Sở Dân Sự Vụ Miến Điện và Tích Lan từ năm 
1930 đến năm 1939, và môn Pali cho Đại học Tích Lan từ 
năm 1944 đến năm 1958. 


Ngoài việc dạy học và làm giám khảo, viết báo và biên soạn 
Từ Điển Pali-Anh Ngữ, Stede còn dành thời gian biên tập 
bộ sách “Cullaniddesa” cho Hội PFS vào năm I918, 
“Sumangavilasini”, cuốn II và cuốn III, năm 1931 và 1932. 
Ông soạn một danh sách các “Pada” của “Thera-therigatha” 
(Trưởng Lão Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ) cho tạp chí của hội 
năm 1927, và giúp con gái ông biên tập cuốn: 
“Kankhavitarani”, được xuất bản vài tháng sau khi bà qua 
đời năm 1956. Ông lập gia đình năm 1952, và vợ ông vẫn 
còn sống khi ông qua đời ngày 5 tháng 7 năm 1958. 


Tổng hợp theo tài liệu: 
- The VWestern Contribution to Buddhism. Villiam Peiris (I 973). 
Motilal Banarsidass Publications, lelli, Inilia 


- Historp 0ƒ Buddhism in Australia I846-I966. Paul Croucher 
(1969) Nœw South WWales University Press. Australia 


462 Thích Nguyên Tạng 





28 EDWARD CONZ⁄E 


Một dịch giả Phật giáo vĩ đại 
ở Phương Tây 





Tiến sĩ Edward Conze (1904-1979) là một trong những 
học giả, dịch giả PG vĩ đại nhất ở Tây Phương. Là nhà 
nghiên cứu đứng đầu trong tất cả các tông phái PG, ông 
thông thạo những ngôn ngữ Pali, Sanskrit, Trung Hoa, Tây 
Tạng, Mông Cổ và Nhật Bản. Trong hơn ba mươi năm, ông 
là giảng viên tâm lý học ở đại học. 

Edward Conze (đọc theo tiếng Đức là Eberhart Julius 
Dietrich Conze) sinh năm 1904 tại thủ đô Luân Đôn trong 
một gia đình được hòa lẫn nhiều dòng máu khác nhau giữa 
Đức, Pháp và Hà Lan. Cha của ông thuộc tầng lớp quý tộc 
Đức và mẹ của ông thuộc giới “tài phiệt” của Đức. Edward 
Conze xuất thân từ gia đình theo Đạo Tïn Lành (Protestant) 
mặc dù về sau mẹ của ông tin theo Ky Tô Giáo. 


Phật giáo khắp thế giới 463 





Edward Conze chào đời tại Anh quốc do vì thời gian đó cha 
của ông làm việc như là một phó đại sứ của Đức tại xứ sở 
này, cũng chính điều này mà ông được mang quốc tịch Anh, 
một phương tiện cần thiết về sau khi ông quay lại Anh quốc 
vào năm 1933. 


Thuở thiếu thời của ông trải qua rất êm đềm và được giáo 
dưỡng trong môi trường tốt. Ông được học ở nhiều trường 
đại học khác nhau ở Đức và đặc biệt ông chọn khoa ngôn 
ngữ để theo đuôi gồm 14 thứ tiếng khác nhau, bao gồm cổ 
ngữ Sanskrit. Giống như nhiều người trẻ Âu Châu khác, ông 
đã tìm đến Hội Thông Thiên Học (Theosophy) rất sớm. Ông 
cũng thích nghiên cứu về thuật chiêm tinh (Astrology) và 
trở thành một chiêm tỉnh gia sắc sảo trong đời ông. Và khi 
đang độ tuổi thanh niên, ông đã viết một tập sách với tựa đề 
là “Nguyên lý Phú định” (The Principle of Contradiction). 


Trong thời điểm quyền lực của Hitler đang tăng lên, Conze 
nhận ra mình có quan điểm đối lập với chủ nghĩa Quốc Xã 
nên ông đã gia nhập Đáng Cộng Sản (Commuwnist Party) và 
bắt đầu nghiên cứu chủ nghĩa Marx, và về sau ông từng làm 
thủ lãnh cho phong trào cộng sản ở Bonn. Năm 1933, ở 
tuổi 29, ông đến Anh Quốc với hai bàn tay trăng. Ông tự 
nuôi sống bằng cách mở lớp dạy Đức Ngữ và gia nhập Đảng 
Lao Động (Labour Part). Ông quen biết được nhiều nhân vật 
nỗi tiếng và giới trí thức trong đảng phái này. Ông trở nên 
một người tích cực hoạt động cho phong trào xã hội tại Anh. 
Ở tuổi 335, ông nhận ra mình đang ở trong tình trạng rối 
loạn tri thức và vỡ mộng về chính trị. Đời sống hôn nhân 
của ông cũng thất bại. Trong lúc quá mỏi mệt cuộc sống như 
thế ông đã khám phá ra đạo Phật khi ông bất ngờ đọc được 
tập sách “Những hạt thóc còn sót lại trên Những Cánh Đông 
Phật” ( Gileariiigs i„ Buddha Fielis) của Lafcadio Hearn. Tuy 
nhiên sự tiếp xúc ý nghĩa đầu tiên của Conze đối với đạo 
Phật vẫn là ở tuổi trung niên, tức là đầu Thế chiến thứ II và 


464 Thích Nguyên Tạng 





nhất là khi ông đọc các tác phẩm của thiền Sư D.T Suzuki. 
Và từ đó, Edward Conze đã cống hiến trọn đời mình cho 
PG, nổi bật nhất là phiên dịch và chú giải Kinh Bát Nhã 
(Prajnaparamita or Perfection øƒ Wisdom sutras), bộ kinh nền 
tảng của Phật Giáo Đại Thừa. Nhưng Edward Conze không 
chỉ là một học giả theo chủ nghĩa kinh viện, lý thuyết suông, 
mà trong thời gian chiến tranh, ông đã sống và tu tập thiền 
định trong một chiếc xe lưu động caravan tại khu rừng New 
Forest. Thật vậy, ông đã áp dụng phương pháp thiền tập 
theo sự hướng dẫn của ngài Phật Âm (Buddhaghosa) trong 
bộ sách Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhimagea) và ít nhiều 
ông đã đạt được một vài trình độ khả quan trong kinh 
nghiệm hành thiền. 





Sau chiến tranh ông đến định cư ở Oxford và tái hôn với 
một phụ nữ thứ hai. Năm 1951, ông khởi sự viết cuốn “Tï»wh 
Hoa nà sự phát triển của Đạo Phật” (Buddhism: Its Essence and 
Dewelopment, ấn hành năm 1957), quyên sách làm nỗi bật đạo 


Phật giáo khắp thế giới 465 





Phật như một tia sáng tỏa chiếu từ Phương Đông. Tập sách 
rất thành công vì được sự tiếp nhận rộng rãi và hiện nay tác 
phẩm này vẫn được liên tục tái bản. Trong sách này, 
Edward Conze đã viết “một người nghiên cứu muốn biết 
chắc giáo lý đích thực của Đức Phật là gì sẽ thấy mình đụng 
phải hàng ngàn kinh sách, tất cả đều tự nhận là lời của Đức 
Phật, nhưng lại chứa đầy những giáo thuyết khác biệt và 
mâu thuẫn với nhau. Một số tác giả CÓ nhiều ảnh hưởng 
thuộc phái không theo truyền thống mới đây đã tranh luận 
rằng người ta phải tìm giáo lý PG đích thực chỉ trong những 
øì mà Phật Thích Ca đã giảng dạy khoảng năm 500 trước 
TL. Ý kiến này đã gây ra những phản ứng gay gắt. Sự thật là 
đối với tầng xưa nhất của những kinh sách hiện đang có, 
người ta chỉ có thể đạt đến bằng suy luận và võ đoán một 
cách không chắc chắn. Tất cả những nỗ lực tái tạo một nền 
PG Nguyên Thỉ (original Buddhien) này chỉ có một điềm 
chung là đều đồng ý rằng giáo lý của Đức Phật chắc chắn 
không phải là những gì mà các tín đồ PG vẫn hiểu. Thí dụ, 
bà Rhys David loại bỏ thuyết nô øgã (zøí-selƒ) và tổ chức tu 
viện của PG. Đối với bà, một sự tôn thờ “Người” (Ihe Man) 
là giáo lý nguyên thỉ của Phật giáo. H. J. Jenning thì thắng 
thừng bác bỏ tất cả những đoạn nói đến luân hổi 
(reinearnation) trong kinh sách, và ông nói rằng như vậy là 
để phục hồi ý nghĩa nguyên thi của kinh sách. Tiến sĩ Paul 
Dahlke cũng không cần biết đến những điều huyễn bí 
(mythologp) có đầy trong PG truyền thống, và giảm giáo lý 
của Đức Phật xuống thành một thứ lý thuyết bất khả trị, 
duy lý. Trong cuôn sách này tôi mô tả truyền thống sống 
động của PG qua những thế kỷ, và tôi thú nhận răng tôi 
không biết giáo lý nguyên thỉ của PG là cái gì. Nếu xem tất 
cả lịch sử PG sau thời kỳ đầu là lịch sử của sự thoái hóa trừ 
một số giáo lý nguyên thỉ thì như vậy giống như xem một 
cây sồi là sự thoái hóa của một hạt sồi. Trong cuốn sách này 
tôi xem lời dạy của Đức Phật, là bao gồm tất cả những giáo 


466 Thích Nguyên Tạng 





lớ được gắn liền vào giáo lý nguyên thi bởi sự liên tục của 
lịch sử, và những giáo lý này trình bày những phương pháp 
đưa đến sự tu sửa của cá nhân bằng việc giải trừ ngã chấp”. 


Nhận xét Phật giáo bằng kết quả của tôn giáo này: 

Một người cộng tác của ông là Tiến sĩ Arthurn Waley nói 
một cách súc tích về sự hiểu biết sâu xa của ông về PG như 
sau: “Đối với Tiến sĩ Conze, những câu hỏi mà PG đặt ra 0à trả 
lời là những câu hỏi sống thực và ông luôn luôn liên kết những câu 
hỏi nàp với lịch sử và với thực tại” 


LÀM.l 20409) 19 (.^ˆ 


TRANSLATED AND EDITED 8Y 





Edward Conze tổng kết PG một cách ngắn gọn như sau: “lúc 
đầu người ta có thể bị PG thu hút một cách xa xôi, nhưng họ chỉ 
có thể cảm nhận được giá trị đích thực của PG khi nhận định PG 
bằng những kết quả mà tôn giáo này sản sinh trong đời sống hằng 
ngày của chính mình”. (Although one may originally be attracted 
by i{s rẻmotcness, one can appreciate the real value 0ƒ Buddhism 
ønlp when one jWdges it b the resulfs it produees i1 one' 0wn liƒ 


Jrom day to daJ). 


Phật giáo khắp thế giới 467 





Khi nói về “PG Âu Châu” (European Buddhism), Edward 
Conze viết “các nhà truyền giáo Dòng Tên của Ky Tô Giáo 
trong thế kỷ XVII và thế kỷ XVIII đã biết khá chính xác về 
PG Trung Hoa và Nhật Bản, nhưng một triết gia người Đức, 
Athur Schopenhauer, là người đầu tiên làm cho Âu Châu 
biết về PG như một tín ngưỡng sống thực. Không biết gì về 
kinh sách PG, chỉ được hướng dẫn bởi triết lý của Kant, một 
bản dịch tiếng La Tỉnh từ một bản dịch tiếng Ba Tư của Áo 
Nghĩa Thư (Upanishad) của Ấn Giáo và sự thất vọng với 
cuộc đời, đến năm 1819, Schopenhauer đã lập một hệ thống 
triết lý với chủ trương “Plưi nhận ý chí sống”(Negation oƒ the 
WiI to lire) và xem sự cảm thông là hạnh cứu rỗi độc nhất, 
và do đó có khuynh hướng rất giống tỉnh thần từ bi của Đạo 
Phật. Những ý tưởng của Schopenhauer được trình bày một 
cách sống động và dễ đọc đã có ảnh hưởng lớn ở Lục địa Âu 
Châu. Richard Wagner đã có ấn tượng mạnh mẽ với giáo lý 
PG và trong những năm gần đây Albert Schweitzer sống 
một cuộc đời giếng Schopenhauer đã đề ra”. 


Công trình của bốn thế hệ: 


Trong thế kỷ 19, cuộc xâm chiếm Á Châu của các thương 
gia, các quân nhân, và các nhà truyền giáo Âu Châu được đi 
kèm bởi sự xâm nhập dần dần của những tư tưởng Á Châu 
vào Âu Châu. Sự xâm nhập này có hai hình thức là nghiên 
cứu một cách khoa học và tuyên truyền phổ thông. Việc 
nghiên cứu văn học và mỹ thuật PG đã liên tục trong 120 
năm nay không gián đoạn. Trong mỗi thế hệ, lịch sử PG đã 
thu hút một số đáng kế những học giả có khả năng. Nhiều 
người trong số họ, đặc biệt là trong thời kỳ đầu, đã nghiên 
cứu PG giống như một người quan sát địch thủ của mình, 
chỉ muốn chứng minh sự vượt trội của Ky Tô Giáo. Một số 
ít nghĩ rằng họ phải tìm hiểu một số fíw JIgWỐWg rất tỉnh thuần 
(With oƒ supreme purifp) mà Âu Châu có thê học hỏi được. Đa 
số học giả nghiên cứu tài liệu PG với sự vô tư của một người 


468 Thích Nguyên Tạng 





đang giải một ô chữ. Công trình của bốn thế hệ có kết quả là 
việc nghiên cứu PG đạt được tiến bộ lớn, dù vẫn còn nhiều 
việc phải làm. Về mặt xã hội, môn nghiên cứu Đông Phương 
ở Âu Châu gắn liền với chủ nghĩa đế quốc. Với sự suy tàn 
của chủ nghĩa đế quốc Âu Châu, môn Đông Phương Học 
hiện đang gặp khó khăn, và không biết sẽ ra sao trong tương 
lai. Ở Liên Xô, việc nghiên cứu PG có lẽ đã không còn, dù 
trong quá khứ người Nga đã đóng góp rất nhiều cho ngành 
này. Có thể là huyền học PG không thích hợp với những 
người theo biện chứng pháp duy vật. 


Năm 1875 diễn ra một sự kiện có tầm quan trọng rất lớn, bà 
Blavatsky và Đại tá Olcott thành lập Hiội 1hông Thiên Học 
( Theosophical S0Ci¿E). Những hoạt động của hội này làm gia 
tăng kiến thức về các tôn giáo Á Châu và phục hồi sự tự tin 
trong tâm trí đang lay động của chính những người Á Châu. 
Lúc đó nền văn minh Âu Châu gồm một sự phối hợp của 
khoa học và thương mại của Ky Tô Giáo và chủ nghĩa quân 
phiệt, có vẻ rất hùng mạnh. Chỉ có một ít người nhận thấy 
nguy cơ diễn ra chiến tranh quốc 81a Và đấu tranh giai cấp. 
Một số người có học mỗi lúc mỗi nhiều hơn ở Ấn Độ và Tích 
Lan, cũng như những người Nhật cùng thời, cảm thấy rằng 
họ không còn có cách nào khác hơn là chấp nhận nền văn 
minh Âu Châu với tất cả những chỉ tiết của nó. Các nhà 
truyền giáo Ky Tô Giáo trông đợi một sự theo đạo, cải đạo 
hàng loạt và mau chóng của người Á Châu, nhưng trào lưu 
này đã bất ngờ đảo ngược. Một số ít người nam nữ thuộc 
chủng tộc da trắng chiếm ưu thế ở Nga, Mỹ và Anh quốc, 
những người TH, đã xuất hiện giữa những người dân Ấn 
Độ và Tích Lan để bày tỏ sự cảm phục của họ đối với nền 
minh triết cô truyền của Đông Phương. Bà Blavastky nói về 
G với những lời ca tụng cao nhất, Đại tá Olcott viết một tập 
sách “Phật Pháp Vấn Đá p(Buddhist Catechsm) và A.P. 
Sinnett xuất bản một cuốn sách rất thành công trong đó tất 
cả những loại ý tưởng huyền bí và hấp dẫn được giới thiệu là 


Phật giáo khắp thế giới 469 





“Phật Giáo Bí Truyền” (Esoteric Buddhism). Huyền thoại về 
các vị Mahatma nói rằng các vị lãnh đạo thông thái và bán 
thiêng liêng của loài người đang sống trong rặng núi Hy Mã 
Lạp Sơn ở Tây Tạng và Án Độ, và là những nơi được bao 
phủ bởi hào quang trí tuệ siêu nhân. Với sự can thiệp đúng 
lúc của mình, Hội Thông Thiên Học đã làm được rất nhiều 
cho PG. Sau đó hội này như một tổ chức đã suy thoái vì vật 
chất và những hoạt động mờ ám, nhưng vẫn tiếp tục là động 
lực cho việc nghiên cứu PG và đã gây cảm hứng cho nhiều 
người tìm hiểu xa hơn. Một người ở trong Hội Thông Thiên 
Học là Sir Edwin Arnold, có tác phẩm trường ca về Phật 
Thích Ca với nhan đề “Ánh Sáng Á Châu” (The Light øƒ 
Asi2), làm cho nhiều người kính phục Đức Phật về cuộc đời 
thanh tịnh và đầy lòng từ bi của ngài đối với hết thảy chúng 
sinh. 


Đánh trồng pháp: 


Edward Conze viết tiếp: “Sau năm 1900 một số nhà truyền 
giáo PG từ Á Châu đến hoạt động ở Luân Đôn và những nơi 
khác, nhưng không đạt được nhiều thành công. Ở những 
thủ đô của Âu Châu như Paris, London và Berlin, những tổ 
chức tuyên truyền nhỏ được thành lập. Ở Anh Quốc, với sự 
lãnh đạo tài năng của Christmas Humphreys, Hội Phật Giáo 
đã cho thấy nhiều sáng kiến trong việc “đánh trồng pháp” 
(beating the drum øƒ the Dharma). Tuy nhiên cho đến lúc này 
PG Âu Châu đã không tìm được chỗ đứng. Tổ chức tăng 
đoàn là một thành phần thường trực và ồn định trong lịch 
sử PG. Tăng sĩ và tự viện là một nên móng không thể thiếu 
của một phong trào PG, có mục tiêu là trở thành một thực 
tế xã hội sinh động cụ thể. Một số tín đồ PG Âu Châu muốn 
xuất gia tu học đã đến Tích Lan, Trung Hoa và Nhật Bản. 

Việc thiết lập những tu viện PG ở Âu Châu gặp những 
chướng ngại lớn, nhưng có lẽ không lớn hơn ở Trung Hoa 
trước kia. Khi sự phá sản nền văn minh của chúng ta trở 


470 Thích Nguyên Tạng 





nên rõ rệt hơn, sẽ có thêm nhiều người tìm về nền minh 
triết quá khứ, và một số họ sẽ tìm đến hình thức PG của nền 
minh triết này. Chúng ta chưa biết những người Âu Châu 
mặc áo vàng sẽ xuất hiện lần đầu tiên ở đâu và khi nào”. 
Edward Conze là người biên tập chính của một bộ hợp 
tuyển kinh văn PG bao quát và là tác phẩm độc nhất thuộc 
loại này, “Ki? Điển Phật Giáo qua các thời đại” (Buddhist 
Texts Through the Ages). Đây là phần tiếp theo tác phẩm của 
ông Tỉnh hoa và sự Phát triển của Phật Giáo, và được chia 
thành bốn phản. Bà I.B. Horner biên tập phần thứ nhất về 
Phật Giáo Pali, phần thứ hai do chính Edward Conze viết về 
Phật Giáo Đại Thừa, phần thứ ba về Mật Giáo do Tiễn sĩ 
David Suellgrove đảm trách và phần thứ tư gồm øững văn 
bản kinh sách Trung loa gà Nhật Bản do Tiến sĩ Arthur 
VWValey biên tập. Tất cả những văn bản đã được dịch lại từ 
nguyên văn tiếng Pali, Sanskrit, Tây Tạng, Trung Hoa và 
Nhật Bản. 


Ba thời kỳ triết học của Phật Giáo 


Trong cuốn sách “liều Định Phật Giáo” (Buddhit 
Meditation), Edward Conze đã trình bày cả pháp môn thiền 
của Nguyên Thi lẫn pháp môn thiền của Đại Thừa. Nhưng 
phần lớn nội dung của tập sách này được trích dẫn từ 
“Thanh Tịnh Đạo Luận” (Visudhimagga) tác phẩm tiếng Pali 
của luận sư Buddhaghosa (Phật Âm) mà ông mô tả là “cuốn 
sách tuyệt vời gồm 616 trang được viết trong thế kỷ thứ V”, 

Ông nói rằng “giống như tắt cả những tác giả ở thế gian này, 
Buddhaghosa cũng có những khuyết điểm. Nhưng đó chỉ là những 
lỗi nhỏ, nà ông đã soạn một trong những tác phẩm đạo học vĩ đại 
nhất của loài người. Nếu phải chọn một cuốn sách độc nhất để 
mang theo với mình ra một hoang đảo thì đây sẽ là cuốn sách của 
tôi” (ke all human authors, Buddhaphosa has hís ƒanlts. Đut 
these are minor iritanis, aml he has composedl one oƒ the greatest 


Phật giáo khắp thế giới 41 





spiritual classics 0ƒ mankil. ]ƒ Ì had to choose jMst one book to 
take with 1e on a desert islamd, thís Would be 1p choice) 


“Tư Tưởng Phật Giáo Ấm Độ” (Buddhist Thought in India) là 
một tác phẩm xuất sắc khác của ông, nói về ba thời kỳ phát 
triển của triết học PG trong hơn II00 năm, từ khoảng năm 
500 trước TL đến năm 600 TL. Phần thứ nhất được gọi là 
“Phật Giáo Cổ Đại” (Archaic Buddhisn), tức là những giáo lý 
chung cho tất các tăng sĩ trong khoảng triều đại hoàng đề 
Asoka, phần thứ hai và phần thứ ba nói về sự phân phái của 
PG vào khoảng đầu TL thành hai phái Nguyên Thử (Hinayana 
hay Theravada) với Luận Tạng của phái này và Đại Thừa Phát 
Triển (Mahapama) với siêu hình học xuất thế gian. 


Edward Conze là người có thấm quyền hàng đầu về Kinh 
Bát Nhã (Mahaprajanapara Suữa). Trong tác phẩm 

“Wisdom Books” ông nói về những kinh sách dung chứa tất 
cả những giáo lý cốt tủy của Đại Thừa mà trong nhiều thế kỷ 
đã được phố biến ở Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cổ và Tây 
Tạng. Ông làm cho những giáo lý này dễ hiểu bằng cách giải 
thích tất cả những từ ngữ và đa sô những luận điểm trong 
Kinh Kin Cương (Diamond Sufa) và lâm Kinh Bát Nhã 
(Heart Sufra). Các nhà nghiên cứu PG nói rằng “đây là chiếc 
chìa khóa vô giá đưa đến trí huệ hoàn hảo uốn là điều quan tâm 
của tất cả những nhà tư tưởng sáng tạo ”(this is an inyaluable kẹp 
to that pelfectiow 0ƒ wisdom wihich was once the c0nc€£rH 0ƒ eĐ€TJ 
creatie thinker). 


Là tín đồ PG trong ba mươi năm qua, Edward Conze là một 
trong những học giả PG vĩ đại nhất thế giới. Ông là giáo sư 
Ấn Độ học ở Đại Học WVashington. Ông có công trong việc 
thiết lập một chương trình Tiến sĩ Phật Học. Dù thế nào đi 
nữa, thành quả thực sự của ông trên hai mươi năm sau đó là 
phiên dịch và sớ giải hoàn tất 30 kinh sách các loại thuộc hệ 
tư tưởng Bát Nhã, kể cả hai bản kinh quan trọng nhất của 
Đại Thừa PG là Tâm Kinh Bát Nhã và Kinh Kim Cang. 


472 Thích Nguyên Tạng 





Trong hai thập niên sáu mươi và bảy mươi, ông đã đi diễn 
thuyết ở nhiều trường đại học ở Mỹ, và ông đã được các 
sinh viên nhiệt liệt tán dương công đức, nhưng ông lại bị 
ban giám hiệu các trường đại học và một số đồng nghiệp 
phản đối, do vì ông từng hoạt động chính trị cho Đảng Cộng 
Sản trước kia cũng như sự chỉ trích thăng thừng của ông vê 
việc người Mỹ tham chiến tại Việt Nam. 


Tiến Sĩ Edward Conze là một con người phức tạp, khó hiểu, 
không dễ cho ta có thể đánh giá được toàn bộ những việc 
làm ý nghĩa của đời ông. Cũng giống như bao nhiêu người 
Trung Âu khác, ông là một người trí thức tị nạn từ Đức 
quốc, nhưng ông không phải là hạng người đại diện cho tầng 
lớp trí thức ưu thế trong thế kỷ 20, vì chính ông đã phê 
phán mạnh mẽ về khuynh hướng này. Ông tự thú nhận là 
ông theo Chủ Nghĩa Tĩnh Hoa (Elitism). 


Trong cuốn tự truyện của ông với tựa đề là “Hồi Ký vẻ sự 
Ngô Đạo Hiện Đại” (Memoir 0ƒ Modern Gnostic) ông tín rằng 
mọi sự mà ông đã làm được như thuyết ngộ đạo của một 
người theo theo chủ nghĩa tính hoa. Ong không chấp nhận 
chế độ dân chủ (democracy) lại càng không đồng ý về nữ 
quyền (feminism), ông nhất định là người đại diện cho một 
thế hệ tiền chiến ở phương Tây để rồi trở thành người thất 
chí, mộng vỡ tan tành với chủ nghĩa Marx theo mô thức của 
Xô Viết, nhưng ông không đơn giản là bị tan biến đi cái ảo 
tưởng khi tham dự các sinh hoạt xã hội. Cuối cùng ở trong 
ngõ cụt của đời sống, ông đã khôn ngoan chuyên hóa cái 
chủ nghĩa duy tâm không thỏa hiệp từ chính trị sang đạo 
Phật, một lối thoát, một con đường đưa ông đến an lạc và 
tỉnh thức. 


Tiến sĩ Edward Conze được xem là một trong những dịch 
giả Phật học vĩ đại ở Phương Tây có thể so sánh với các đại 
dịch giả ở Trung Hoa như Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La 
Thập (Kumarajiava) hoặc Pháp Sư Huyền Trang (Hsuan 


Phật giáo khắp thế giới 473 





Tsang). Như đã nói, ông không là một học giả PG trên sách 
vở mà là một Phật tử thuần thành có tu hành thật sự. Ông 
là một con người tiên phong, người mở đường, và là một 
tấm gương sáng ngời cho thế hệ Phật tử Tây Phương sau 
ông trong việc học hỏi, nghiên cứu, dịch thuật và tu tập 
theo PG. Ông đã làm việc không mệt mỏi và cống hiến hết 
tài năng của mình cho nên Phật Học Tây Phương cho đến 
hơi thở cuối cùng, ông qua đời ngày 24 tháng 9 năm 1979 
tại nhà riêng của ông ở Sherborne, thành phố Dorset, phía 
tây nam Ảnh Quốc, thọ thế 75 tuổi. 


Trong số những tác phẩm khác để lại cho đời của ông là bản 
dịch “Hiện Quán Trang Nghiên Luận” (Abhisamayabankara) 
xuất bản 1954; “Tuyển tập Giáo lý Bát Nhã” (Selected 
Savings) xuất bản năm I955; “Kinh Kim Cương” 
(Vajracchedika Prajnaparamita) biên tập và chuyển ngữ 
năm 1957; “Tiểu Phẩm Bát Nhã” (Astasahasrika 
Prajnaparamita), bản dịch năm 1956; “Kinh Điển Phật Giáo” 
(Buddhist Scriptures) biên tập năm 1959; “Văn Học Bát 
Nhã” (The Prajnaparamita Literature) xuất bản năm 1960; 
“Lược sử Phật Giáo” (A Short History) xuất bản năm 1961; 
“Đại Bát Nhã” (The Large Sutra on Perfect Wisdom) xuất 
bản 1961; “Thủ bản Gilgit Tiểu Phẩm Bát Nhã” (The Gilgit 
Manuscript of the Astadasasahasika Prajnaparamita) biên 
tập và dịch năm 1962. 


Tổng hợp theo tài liệu: 
- Williamm Peiris (I973) The VVestern Contribution to 
Buddhism.(I973). MotHlal Banarsidass Publications, l)elhi, Inilia 


- Sanpharakshita (I996) Great Buddhists 0ƒ the Twentieth 
CentuJ. VVimdhorse 
- Retrieverl trom "hftp://en.wikipedlia.orgfwiki/Edward_ Conze ”. 


474 Thích Nguyên Tạng 





2 9 Bà CARONLINE ÄAUGUSTA 
FOLEY RHYS DAVIDS 


Người kế thừa và phát triển 
Hội Phiên Dịch Kinh Điên Pàli 
tại Anh Quốc 





Đàu quan trọng nhất về bà Caronline Augusta Foley Rhys 
Davids (1858-1942) là bà là một nhà phê bình. Bà không 
chấp nhận tất cả những øì ở trong kinh điển Pali là lời của 
Đức Phật. Bà tin rằng những đệ tử thừa hưởng giáo lý của 
Đức Phật đã truyền lại với những giáo lý mà trong đó có 
“hình thức xuyên tạc”. Bà có cách diễn dịch giáo pháp theo 
cách riêng của mình mà bà trình bày một cách can đảm. 
Mặt khác bà biểu tỏ tỉnh thần khoan dung và tiến bộ của 
PG, và sau hết là bà đã cống hiến tài năng về học thuật của 
mình cho lý tưởng PG. 


Phật giáo khắp thế giới 475 





Vào năm 36 tuổi, cô Caroline Augusta Foley kết hôn với 
Thomas William Rhys Davids, 52 tuổi. Bà là một người chín 
chắn và độc lập với căn bản xuất sắc về học thuật. Rhys 
Davids cũng vậy. Hai người cùng quan tâm đến kinh sách 
PG hệ Pali. Một người bạn chung của hai người đã trông thấy 
những tiềm năng của một cuộc kết hợp giữa hai nhà trí thức 
lớn, vì vậy đã khuyên họ kết hôn với nhau. Cuộc hôn nhân 
đã cho thấy một kết quả hoàn háo. Ông bà Rhys Davids có 3 
người con, đó là Davids Vivien Brynhilda (1895), Nesta 
Enid (1900) và Arthur Rhys Davids (1897), là một phi công 
chiến đấu đã tử trận trong Thế chiến thứ nhất. 


Sinh năm 1856, Caronline Augusta Foley là một sinh viên 
xuất sắc ở University College, Luân Đôn, nơi mà sau này bà 
được bầu vào ban giám đốc. Là thạc sĩ và tiễn sĩ văn chương, 
trong một thời gian đài bà là giảng viên tiếng Pali ở Trường 
Đông Phương và Phi Châu Học Luân Đôn (London School 
of Oriental and African Studies) và trong một thời gian 
cũng là giảng viên Triết Học Ấn Độ ở Đại học Manchester. 


Năm 1881, bà cùng với chồng là tiến Sĩ Rhys Davids thành 
lập Hiệp hội Thánh Điển Pàli (Pàli Text Society) tại Luân 
Đôn, và đây có thể xem là một tổ chức PG đầu tiên tại Anh 
quốc với sự tham gia của nhiều học giả nổi tiếng Âu châu và 
Á châu, đề nghiên cứu, biên soạn, chuyển ngữ và in ấn kinh 
điển PG bằng tiếng Pàli và Anh ngữ. Bà Rhys Davids đã trở 
thành người kế thừa xứng đáng với vai trò chủ tịch hội (từ 
1922 đến 1942) sau khi chồng bà qua đời vào năm 1922. 


Một học giả hàng đầu với tài năng đa dạng 


À « 


Trong tiểu sử tự thuật nhan đề “Đốt cả hai đầu cây nến” 
(Both Ends of the Candle), Sir Denison Ross, giám đốc đầu 
tiên của Trường Đông Phương và Phi Châu Học Luân Đôn, 
viết như sau “Lúc còn trẻ đã đánh bại đa số người trong môn 
quân vợt nà môn bỉ da, bà đã nhiều năm là một học giả Pali 


476 Thích Nguyên Tạng 





hàng đâu, là giảng viên môn Pali, bà là một bảo vật của trường 
tà đã thu hút được những sinh viên đến từ nhiễu quốc gia khác. 
Bà đã phải chịu một sự mắt mát kinh khủng khi người c0" trai 
của bà tử trận, anh ta là một phi công chiến đấu xuất sắc của 
chúng ta và đã được chính phủ tặng lluân Chương Thập Tự 
Victoria”. 


Bà đã xuất bản rất nhiều kinh sách PG Pali với các bản dịch 
tiếng Anh bằng văn xuôi hay văn vần, đó là những tác phẩm 
của bà và các học giả khác, cùng với những tác phẩm do bà 
sáng tác. 

Bà có công diễn giảng như cuốn sách khó hiểu của Luận 
Tạng (Abhidharma Pitaka). Tài năng của bà càng nổi bật 
qua việc biên tập những tác phẩm khó hiểu như Phân Biệt 
Luận (Vibhanga); Phát Thú Luận (Patthana); Song Yếu 
(Yamaka); Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhamagsa). Bà cũng 
dịch sang tiếng Anh một cách trong sáng những tác phẩm 
nổi tiếng khác của Luận Tạng như Pháp Tập Luận 
(Dhammasangvui); Tống Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha) và Luận Sự Luận (Kathavattha), 
hai cuốn sau bà hợp tác với Swee Zan Aung, người Miến 
Điện. Về kinh tạng (Sutta Pitaka), hai bản dịch chính của là 
Tương Ung Bộ Kinh (The Samyutta Nikaya/ The Grouped 
Discourses); và Chuyện Tiểu Thân Đức Phật (The ]Jataka) 
thuộc Tiêu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya).Các bản dịch tiếng 
Anh văn vần của bà là Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha) và 
Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha). Hai cuốn này được xem là 
những tuyệt phẩm về văn vần của bà. 


Ngoài những kinh sách do bà dịch và biên tập, bà còn viết 
những cuốn sách riêng của mình như “Gøfzma thẻ Man” 
(Đức Phật, một con người), và Thích Ca hay nguồn gốc PG 
(Sakya or Buddhist Origins), cả hai cuốn sách gợi ý rất 
nhiều cho giới học giả Tây phương tìm về con người đích 
thực của Đức Thế Tôn. Các tác phẩm đáng chú ý khác của 


Phật giáo khắp thế giới 477 





bà là 1n lý học Phật Giáo (Buddhist Psychologp); Sự khởi 
nguyên và phát triển của tâm lý học Ấn Độ trong PG (The 
Bith Of Indian Psychology And Its Development In 
Buddhism). Ngoài ra, còn có nhiều bài nghiên cứu khác của 
bà viết về PG đã được sưu tập lại và xuất bản sau khi bà qua 
đời qua tuyên tập Lời Người Đi Đường (Wayfarer's Words). 
Diễn dịch giáo lý 

Một trong những lời diễn dịch giáo lý của bà như sau “Ít 
nhất là ba lần kinh sách Pali viết rằng ngài Xá Lợi Phất 
(Sariputta), đại đệ tử của Phật Thích Ca, thường nói về “ta 
và tâm của ta” với một tỉ dụ. Ngài nói rằng chúng ta nên 
kiểm soát tâm của mình, chứ không để cho mình chịu sự 
điều khiến của tâm. Cũng giống như một vị vua có nhiều bộ 
áo trong tủ, sẽ lấy ra bộ nào cần mặc vào buổi sáng, bộ nào 
vào buổi trưa và bộ nào cho buổi tối, rồi khoác lên người với 
bộ áo thích hợp, và bộ áo đó không có gì để nói trong việc 
này. (Những đoạn này trích từ Majjhuna Nihapa Sutta, 32 
(Trung Bộ Kinh, Kinh số 32); Samyutta Nikya (Tương Ung Bộ 
Kinh); Mahavagga vê Bojjhanga (Đại Phẩm về Bỏ Đề Phân), 
“Datisamblhida magga”, “Bojjhanga Katha” ( Bê Đê Phân Kệ). 


Đây là sự một sự phân biệt rõ ràng giữa con người và công 
cụ của y. Những công cụ phải được giữ ở chỗ của chúng. 
Chúng ta lại thấy sự phân biệt này trong một thí dụ khác, 
lần này là do Đức Phật nói “Ở trong rừng Jeta, xung quanh 
tịnh xá (nơi ngài cư trú trong những năm cuôi đời) có 
những người đang kiếm củi. Đức Phật nói các ông không gọi 
những thanh củi này là rừng chứ? Vậy hãy xem thân và tâm 
không phải là các ông, không phải là chính mình”. Củi được 
mang đi để đốt, rừng vẫn còn và lại nở hoa. 


“Một lân nữa, trong hai câu đầu của phẩm S0ng Yếu 
( Yamakayagea) của Kinh Pháp Cú (Dluaummapada), chúng ta 
đọc thập “Nếu một người nói hay hành động với tâm ô nhiễm, 
quả xấu sẽ đi theo người đó như bánh xe đi theo chân con bò. Nếu 


478 Thích Nguyên Tạng 





người đó nói lay hành động với tâm thanh tịnh, niềm phúc lạc sẽ 
đi theo người đó như bóng câp không rời khởi cây”(Once more, 
in the first two verses of the 'wins (Yamaka) chapter of the 
Dhammapada, you read: “If with corrupted mind he speaks 
or acts, ilÏ follows him as the wheel the foot of drawing 
beast; if with mind serene he speaks or acts, bliss follows 
him as shadows øgoes not from the tree) 


Nhưng đến lúc có sự thay đổi trong giáo lý. VỊ thầy và đệ tử 
của ngài tịch diệt. Các vị thầy khác xuất hiện và giống như 
toàn thể đạo học Án Độ, đã chịu nhiều ảnh hưởng của một 
phái mới nhiều nghiên cứu về tâm lúc đó đang chiếm ưu thế 
và được gọi là Số Luận (Sankhya), trong tiếng Pali là 
Sankha hoặc Sankhana. Trong phái này, tâm trí con người 
được phân tích, cứ như tâm là một thê vô hình, hay một 
loạt tiễn trình theo một trật tự nào đó, giống như tiến trình 
của cơ thể con người. Đó là khởi đầu của một loại nghiên 
cứu mà ngày nay chúng ta cũng đã làm và gọi là tâm lý học. 
Dần dần phái này ảnh hưởng đến Phật học nhiều như nó đã 
ảnh hưởng đến chúng ta. “Người” được giảm xuống chỉ còn 
là tâm trí của v. Giống như trong một cuôn sách ngày nay 
tôi đọc thấy những chữ “tự ngã hay tâm trí”. Các vị thầy PG 
đã đi đến chỗ dùng tâm thay cho tự ngã hay người. Vì vậy 
một cuốn kinh (Majjhima Nikaya 43) viết rằng tâm trí là 
cái hưởng tất cả những cảm giác, chứ không phải con người 
hay tự ngã như giáo lý ban đầu đã nói. 


Có đường đi nhưng không có người đi Äường 


“Trong Kinh Pháp Cú, chúng ta thấy mỗi về gồm hai câu 
văn vần đã được cho thêm vào một dòng để nói lên sự quan 
trọng mới được gán cho tâm: “sự vật là do tâm định trước, là 
đo tâm tạo ra” . Chúng ta có thê thấy nếu bỏ dòng này đi thì 
những câu văn vân vân có ý nghĩa, và những về hai câu sẽ 
cân hơn. 


Phật giáo khắp thế giới 479 





Trong những câu này rõ ràng tâm không phải là người nói 
hay người làm, trong những câu này bộ áo không làm nên 
con người, và củi không phải là rừng, Nhưng dòng chữ được 
cho thêm vào nói ngược lại. Điều này có vẻ xa cách với 
những pháp ngữ đầu tiên của Đức Thế Tôn dành cho các cư 
sĩ “hãy tìm tự ngã” người. Nhưng ngày nay tất cả chúng ta, 
ở Đông phương cũng như Tây phương, bị trói buộc vào sự 
áp đặt đường lối của người hay ý thức vào chỗ “người ý 
thức”. Tôi luôn luôn thấy điều này trong lời viết và lời nói 
của người Âu Châu, và tôi thấy trong các sách PG. Điều này 
nói nhiều đến mức đường đạo của VỊ thầy được nói đến như 
là không có người đi trên con ẩưởwg đạo đó, mà chỉ có ý 
tưởng sự đi trên đường mà thôi. Thực sự giáo lý của các tăng 
sĩ thời sau này là “có đường nhưng không có người đi đường” (“a 
WVay is there, but no wayfarerl”) Như vậy nghĩa là thế nào? 
Con người chỉ có vì có đường đạo, hay đường đạo chỉ có vì 
có con người? Một con đường được làm ra để không có ai đi 
cả thì quả là vô ích. Chúng ta hãy trở về với giáo lý tốt hơn 
nói về cái tủ áo và rừng cây. Chúng ta hãy làm chủ của 
những bộ áo, chúng ta hãy bỏ những thanh củi ởđi. Rồi 
chúng ta sẽ giống như khu rừng mùa xuân bừng nở những 
bông hoa mới. 

Người theo truyền thống Theravada không chấp nhận lối 
diễn dịch này, mà vẫn giữ quan điểm của luận sư Phật Âm 
(Buddhaghosa) cho rằng đưởng đạo là để cho sắc tướng lăn ở 
trên đó. 

Tỉnh thân tiến bộ của Phật Giáo 

Bà Rhys Davids nói về tỉnh thần khoan dung và tiến bộ của 
Phật Giáo như sau: 

“Giáo lý PG đưa chúng ta trở lại tận thời kỳ đầu tiên của 
khoa học Hy Lạp. Giáo lý PG không thể được dùng đề kiểm 
soát hay làm lơ những khám phá của Copernicus và Bruno, 


480 Thích Nguyên Tạng 





Galleo và Newton, Darwin và Spenser mà có thể được 
dùng đề kích thích và gây cảm hứng cho những khám phá. 
Không phải là giáo điều để người ta chấp thủ, chỉ có quy 
ước, hay đề thỉnh thoảng lại cầu viện để hòa giải với thế gian 
với những khám phá, và những kết luận của họ, mà giáo lý 
nhà Phật phải là một sự tiên tri thúc đầy họ trong công việc 
tìm chân lý của họ. 


Nói về những thành quả của khoa học và tư tưởng hiện đại 
là một chuyện, còn tuyên bó rằng thế hệ này đầy tỉnh thần 
khoa học và rằng quan điểm và hành vi của người trung 
bình được quy định bởi tỉnh thần khoa học lại là một 
chuyện khác. Tình trạng sự việc như vậy chỉ đang ở thời kỳ 
ấu trĩ của nó, nhưng nó đã sinh ra và đang lớn lên. Vì vậy 
mỗi phong trào tư tưởng đối phó mỗi lúc mỗi nhiều hơn với 
tỉnh thần khoa học này, và sẽ đứng vững được hay sụp đỗ 
phần lớn là theo ý muốn của nó. Và vì vậy tất cả những 
người nào tự gọi mình là tín đồ PG, hay những người nào 
muôn truyền bá kiến thức PG, hay ít nhất, tỉnh thần của 
giáo lý PG, nên nhìn vào lời tuyên bố cho tỉnh thần khoa 
học đó. Thêm nữa, những người nào muốn theo dõi sự phát 
triển của tư tưởng nhân loại không thể nào vô tâm với mức 
độ mà tâm trí của người Ấn Độ cô đại đã nói trước về một 
quan điểm được mà giới tri thức Âu Châu đạt đến một cách 
chậm chạp và đau đớn.... 


Hàm ý một sự biến động về tâm lý 


PG thời kỳ đầu và khoa học hiện đại biểu lộ niềm tin vào 
luật nhân quả phổ quát với những từ ngữ rất giống nhau. 
Điều này làm cho chúng ta phải nghiên cứu thêm để biết có 
bao nhiêu bằng chứng lịch sử cho thấy sự tiến hóa của niềm 
tin luật nhân quả trong PG thời kỳ đầu đi song song với 
niềm tin luật nhân quả ở Âu Châu. Sự thiếu liên tục và 
thiếu ghi nhận thứ tự thời gian trong kinh sách Ấn Độ cô 
đại gây nhiều khó khăn cho việc nghiên cứu này. Nhưng vẫn 


Phật giáo khắp thế giới 481 





có một khối lượng kinh sách Ấn Giáo, một sự tích tụ những 
mốc thời gian, được gọi là sáu mươi kinh Upanisad (Áo 
Nghĩa Thư) của giáo lý Vệ Đà, trong đó một hình thức 
phiếm thần giáo gọi là “Atmanism” hay “Vedantism” được 
đặt ra, với chính yếu là những quan điểm cổ xưa về cái mà 
chúng ta gọi là Nguyên nhân đầu tiên, Cuối cùng và Cơ hội 
(First, Final and Occasional Cause). Và chúng ta có kinh 
điển PG Pali, được xem là có niên đại trùng với thời kỳ giữa 
của sáu mươi bản kinh Ấn Giáo đó, và bác bỏ lý thuyết 
“Atman”, dù là đại ngã hay tiểu ngã. 


“Chúng ta không thể nói đến mức độ nào PG như một 
phong trào chồng Ấn Giáo, chống giáo quyên, đã nảy sinh 
sự bác bỏ thuyết Atman, tự ngã hay tiếp tục một truyền 
thống bác bỏ xưa hơn và rộng hơn. Nhưng sự kiện các nhà 
thành lập PG trong đời sống xuất gia tu hành đã một mặt 
đứng ở quan điểm chống Ấn Giáo, và mặt khác lấy luật 
nhân quả tự nhiên làm giáo lý chính yếu của mình, gợi lên ý 


“22 


tưởng đây là một sự biến động tâm lý”. 


Trong những đoạn văn trên, chúng ta thấy bà Caroline 
Rhys Davids ở đỉnh cao năng lực của bà, khi bà dành những 
øì tốt đẹp nhất trong sở học của mình cho lý tưởng PG. Bà 
làm việc không mỏi mệt cho đến giờ phút cuối cùng của 
cuộc đời, bà từ trần ngày 26 tháng 6 năm 1942, hưởng thọ 
85 tuổi, để lại phía sau mình một tổ chức phiên dịch kinh 
điển Pali vững mạnh và có nhiều đóng góp cho PG thế giới 
đến tận hôm nay. 


Tổng hợp theo tài liệu: 


- The WVestern Contribution to Buddhism. Viliam Peris (I973). 
Motilal Banarsidass Publications, lelli, Inilia 


- hHip://en.Wikipedia.0rglWiRiCaroline_RhJs_l)amids 


482 Thích Nguyên Tạng 





30L  PHÁP SƯ HUI SHEN 


Và phái đoàn truyền bá Phật giáo 
đên Châu Mỹ 


Những thế kỷ đầu của TL đã được đánh dấu bằng hoạt 
động truyền bá PG mạnh mẽ vượt quá biên giới Ấn Độ. Tiếp 
tục truyền thống hoằng pháp của thời vua A-Dục, các nhà sư 
PG từ Tích Lan, Nam Ấn, đặc biệt là Kanchipuram, miền 
Trung và Bắc Ấn đã tham gia từ thiên niên kỷ đầu TL vào 
việc truyền bá lời Phật dạy đến những miền đất xa xôi như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ, Miến Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và một số quốc gia 
khác. Những vị sư này mang theo họ những hình tượng, 
ngọc xá lợi và một vài bản kinh chép tay. 


Trong nhiều trường hợp, các vị này thông thạo những ngôn 
ngữ của những quốc gia họ đến lưu trú và chuyển dịch nhiều 
kinh Phật từ tiếng Pali và Sanskrit ra những tiếng ấy. 
Những kỳ tích, những thử thách và gian truân của các nhà 
truyền giáo tiên phong này đã được ghi nhận trong những 
bia ký và văn học của các quốc gia mà họ truyền bá. Sứ 
mệnh của họ ở nước ngoài đã đề lại dấu ấn trên nền văn hóa 
của những nước họ đã từng sống. 


Dù Ấn Độ là nơi phát sinh ra PG và chúng ta đã có một nền 
văn học PG vĩ đại được tích lãy qua nhiều thế kỷ và đã lưu 
truyền đến ngày nay, chúng ta vẫn không tìm thấy trong đó 
bất cứ lời ám chỉ nào về những hoạt động truyền bá PG ở 
ngoài vùng Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Nhưng kỳ 


Phật giáo khắp thế giới 483 





thực, dường như những nhà sư PG đã đến những hòn đảo 
Thái Bình Dương và Châu Mỹ. 


Chaman Lan và một số học giả Hoa Kỳ cho răng không phải 
ông Columbus đầu tiên tìm ra Châu Mỹ mà chính những 
người di dân Hindu từ Ấn Độ. Lý luận mới lạ này được dựa 
vào một số truyền thống thịnh hành ở Trung Mỹ và 
Mexico. Nhưng giả thiết này thiếu sự ủng hộ của bằng chứng 
văn học. Tuy nhiên chúng ta cũng có ít nhất là một điểm 
được phi lại trong lịch sử Trung Hoa nói đến một đoàn tu sĩ 
PG đến Châu Mỹ vào thế kỷ thứ V sau TL và đã đưa PG 
vào dạy cho những người dân ở đó. Mặt khác, hai học giả 
Mỹ và học giả người Canada đưa ra ánh sáng những hoạt 
động của phái đoàn PG đến Trung Mỹ và Mexico khoảng 
thế kỷ thứ V sau TL. Những khám phá của các học giả này 
không chỉ được dựa vào biên niên sử của Trung Hoa mà còn 
căn cứ theo những truyền thống và tập quán tôn giáo đang 
hiện hữu ở Trung Mỹ và Mexico. Đó là một câu chuyện gây 
chấn động: nó thêm một chương mới vào lịch sử PG và 
những mối quan hệ văn hoá Ân-Mỹ cô đại. 


Theo giáo sư John Fryer thuộc Đại học đường California, một 
nhà sư PG tên là Hui Shen trong tiếng Trung Hoa và bốn vị 
khác người gốc Kabul ở Afeghanistan đã viếng thăm Trung 
Mỹ và Mexico vào năm 458 sau TL với mục đích truyền dạy 
giáo lý của Đức Phật. Phái đoàn tách ra làm hai chi bộ riêng 
biệt đến Trung Mỹ tiến hành công việc hoằng pháp trên 40 
năm. Sau khoảng thời gian 40 năm, pháp sư Hui Shen, vị 
trưởng đoàn và cũng là một thành viên của giáo đoàn ấy, đã 
đơn độc trở về Trung Quốc năm 499 (sau TL). 

Người ta không biết phái đoàn khởi hành từ Kabul vượt đất 
liền đến Trung Hoa và từ đó đến Trung Mỹ bằng đường 
biển hay là đến một trong những hải cảng Ấn độ từ Kabul 
và rồi sau đó giong buồm đi đến bờ biển Thái Bình Dương. 
Người ta đặt giả thuyết rằng đoàn trước tiên đến Trung 


484 Thích Nguyên Tạng 





Quốc, từ đó họ ølong buồm để tới Trung Mỹ. Vào thời điểm 
đó Trung Hoa là trung tâm nổi tiếng về những hoạt động 
truyền bá PG ở châu Á. Cho dù thời ấy phái đoàn đã theo 
lộ trình nào đi nữa, thì pháp sư Hui Shen trong chuyến trở 
về cũng đã đến Kinh Châu, thủ đô nhà Tẻ, nằm trên bờ 
sông Dương Tử. Ngài phải chờ đến ba năm để xin yết kiến 
vị hoàng để và tâu trình về những hoạt động của mình ở 
Trung Mỹ, nhưng ngài không thể nào diện kiến với vua 
được, vì nội chiến đang lan tràn ở đất nước này. Mãi đến 
năm 502 sau TL, pháp sư Hui Shen mới được yết kiến vua 
Võ Đề của tân triều đại nhà Lương và trình lên nhà vua tất 
cả những Phật sự của giáo đoàn đã thực hiện ở Trung Mỹ. 


Các câu chuyện được ghi lại trong lịch sử 


Theo sử ký Trung Quốc, hình như pháp sư Hui Shen không 
phải người Trung Hoa nên không nói được tiếng Hoa thông 
thạo, và vua Võ Đề đã tiếp ngài như một vị sứ thần từ Trung 
Mỹ đến, vì rõ ràng quốc tịch của ngài là ở nước ngoài. Pháp 
sư Hui Shen đã dâng lên hoàng đề những món hàng lạ mắt, 
những thứ ngài đã mang về từ Trung Mỹ và xứ Mexico. Vua 
Võ Đề là một người mộ đạo Phật, lại là một thí chủ hộ pháp, 
đã quan tâm đặc biệt đến cuộc hành trình của pháp sư Hui 
Shen và đề cử vị thân vương Du Kỳ tiếp chuyện với pháp sư 
Hui Shen để biết chỉ tiết về phái đoàn của ngài ở châu Mỹ, 
rồi sau đó tường trình đầy đủ về những hoạt động của ngài ở 
xứ lạ kia. Vì thế bản tường trình của pháp sư Hui Shen đã 
được thực hiện và đưa vào văn khố của nhà Lương rồi lưu 
truyền đến ngày nay. Tất cả những sự kiện trên được sự xác 
nhận đầy đủ bởi sử gia Trung Hoa lừng danh là Mã Đoan 
Lâm (sử gia đời Tổng, viết “Văn Hiến Thông Khảo” TNT). 


Trong khi tiếp chuyện với vị thân vương Du Kỳ. Pháp sư 
Hui Shen đã cho biết rằng giáo đoàn gồm năm tăng sĩ Phật 
giáo trong đó có ngài, đã đến châu Mỹ dưới thời vua Minh 
Để của triều đại nhà Tống (420 - 589) trong khoảng 458 


Phật giáo khắp thế giới 485 





sau TL. Các nhà sư mang theo hình tượng, ngọc xá-lợi và 
kinh sách. Thời ấy đất Mỹ chưa biết đến đạo Phật, phái 
đoàn đã thành công và họ đã truyền cụ túc giới cho một số 
người dân bản xứ ở nơi đó. Phái đoàn đi dọc theo quần đảo 
Kurile và đảo Aleutian đến Alaska. Họ khởi hành từ vùng 
Kamchatka, vùng này đã được người Trung Hoa thời ấy biết 
đến. Pháp sư Hui Shen miêu tả rất sinh động cái xứ sở đã 
được vùng Viễn Đông biết đến với tên Fusan Ấy, những tập 
quán và phong cách của người bản xứ và nói rằng xứ ấy cách 
khoảng 2000 dặm đến 6500 dặm về miền đông Kamchatka 
và cũng là phía đông của Trung Hoa, rõ ràng nhóm người Ấy 
đã thực hiện một chuyên hải trình trên một chiếc thuyền 
không mưi hoặc một chiếc xuồng nhỏ. 


Sau khoảng 40 năm, không biết vì lý do nào đó, pháp sư 
Hưi Shen đã bị người thổ dân ngược đãi và khi cuộc sống 
của ngài bị đe dọa, ngài biến mắt khỏi đất nước này. Nhưng 
ngài đã để lại vài dòng chữ khắc trên vách đá. Ở Masdalana 
thuộc Mexico, có một pho tượng được dựng lên để tưởng 
nhớ ngài với tên tuổi được khắc vào đó. Ở Trung Mỹ có 
bằng cớ về truyền thống lẫn khảo cỗ chứng tỏ rằng những 
thành viên kia của phái đoàn đã đi theo một tuyến đường 
khác đến Trung Mỹ và tiến hành việc hoằng pháp ở đó. 
Pháp sư Hui Shen quay lại Trung Hoa một mình và không 
ai biết gì về những thành viên còn lại của phái đoàn ấy nữa. 
Bằng chứng này từ văn học PG “Trung Hoa được hỗ trợ với 
những phong tục tập quán, những nghi lễ, những cổ vật 
được tìm thấy ở Trung Mỹ mở rộng suốt hướng đi xuống tận 
những bờ biển Thái Bình Dương từ Alaska đến Mexico và 
cả những địa phương khác nằm trên đất liền, để lộ những 
ảnh hưởng của Phật Giáo tại đó. 


486 Thích Nguyên Tạng 





*Những tập quán Tôn Giáo: 
Khi nói về tầm ảnh hưởng lan rộng của văn hóa Ấn Độ đến 
tận Trung Mỹ và Mexico, giáo sư John Fryer cho biết: 
“Những tập quán tôn giáo 0à tín ngưỡng của xứ Mexico, Yucafan 
Đà Trung Mỹ, cùng với lối kiến trúc, niên lịch, nghệ thuật nà 
nhiều thứ khác được người Tây Ban Nha khám phá khi họ chính 
phục Châu Mỹ, chứng tỏ cho thấy có sự trùng hợp hết sức kỳ lạ về 
những nét đặc biệt giữa phong tục tín ngưỡng Châu MIỹ với phong 
tục tín ngưỡng Châu Á, khiến người ta ngạc nhiên 0à nghĩ rằng 
ảnh hưởng Đạo Phật đã lan đến Châu Mỹ thời áp. Những sự 
trùng hợp như 0ậy nhiều đến nỗi những nhà nghiên cứu độc lập 
chưa từng biết gì đến câu chuyện Pháp sư [lui Shen cũng tin rằng 
ắt hăn đã có mối liên hệ nào đó giữa Mỹ nà Châu Á từ đâu kỷ 
nguyên LL ”. 
Giáo sư Edward P. Vining ở San Francisco, người nghiên 
cứu về vấn đề này đã nêu ra ba mươi lăm sự trùng hợp nổi 
bật để chứng tỏ sự hiện điện của PG và văn hoá Ấn ở Trung 
Mỹ và Mexico trong những thế kỷ đầu của TL. Theo ông 
những sự trùng hợp rõ ràng như vậy cho thấy cả PG và Ấn 
Độ giáo đã được truyền vào Trung Mỹ trong một thời gian 
dài trước khi người Tây Ban Nha đến đó. (Do nhà hàng hải 
Columbus dẫn đâu chuyến công du cho triều đình Tây Ban Nha 
đã khám phá ra Châu Mỹ ào tháng TÔ năm 1492.) 


Một nguồn thông tin giá trị nữa liên quan đến việc pháp sư 
Huưi Shen và đoàn truyền giáo của ngài đến châu Mỹ, đó là 
hai học giả Canada, giáo sư John Murray Gibbon và Tom 
Mac Innes đã công nhận việc khám phá Châu Mỹ của pháp 
sư Hui Shen. Theo họ thì pháp sư Hui Shen đã băng qua 
Thái Bình Dương trong một chiếc thuyền Trung Hoa. Ngài 
đến Vancouver (Canada) khoảng năm 499 sau TL. Giáo sư 
Gibbon trích lời của một nhà địa lý thời đại Geogre H, 
người nghiên cứu vấn đề đóng góp của Trung Hoa đối với 
hải trình xuyên Thái Bình Dương. Giáo sư Mac Innes nói 


Phật giáo khắp thế giới 487 





rằng pháp sư Hui Shen đã trải qua mùa đông ở đảo Nootka, 
Canada, nơi ngài để lại ba tăng sĩ truyền giáo. Những đồng 
tiền Trung Hoa thuộc triều đại nhà Tấn được tìm thấy ở đó 
vào năm I876. Tàn tích những ngôi chùa PG được khám 
phá ở Mexico, trong tiểu bang Somara nằm trên bờ biển 
Thái Bình Dương và gần thành phố Ures, cũng trong tiểu 
bang Ấy, cùng với một pho tượng Phật có khắc những hàng 
chữ Trung Hoa. 


Sự kiện Pháp sư Hui Shen và đoàn truyền giáo của ngài đến 
từ Kabul và việc ngài không thông thạo tiếng Trung Hoa, 
cho ta giả thuyết rằng ngài có thể là tu sĩ người Ấn Độ hoặc 
người gốc Kabul, vốn là một phần của Án Độ vào thời đó. 
Kabul cũng được gọi là Cophen Kiplin, Kandahar hay Balk 
trong vùng Gandhara bây giờ được sát nhập với Afghanistan 
và thời ấy đã là một trung tâm truyền bá PG. Một tăng sĩ 
nồi tiếng của Kabul, người đến Trung Hoa trong khoảng thế 
kỷ thứ IV sau TL và phiên dịch nhiều kinh Phật ra tiếng 
Trung Hoa là ngài Chúng Thiên (Sanghadeva). Mặc dù 
ngày nay Pháp sư Hui-Shen được biết với cái tên Trung 
Hoa, rất có thê ngài đã là người Ấn gốc Ấn Độ hay Kabul 
đến vậy. 


* 1hco tài liệu: V.G. NAIR, Realist Buddluist, Malaysia, I992 


488 Thích Nguyên Tạng 





3 LUẬT SƯ 
CHRISTMAS HUMPHREYS 


Người thiết lập nền táng cho 
Phật Giáo Anh Quôc 





La tín đồ Phật giáo từ năm mười bảy tuổi, đạo hữu luật sư 
Christmas Humphreys (1901-1983) không thuộc về bất cứ 
một giáo phái riêng biệt nào của Phật giáo. Ông tin vào Phật 
giáo thế giới, và ông nghĩ rằng: “chí trong sự phối hợp của tất cả 
các tông phái người ta mới có thể thấy trọn vẹn sự vĩ đại của tư 
tưởng Phật Giáo” (only in a combination of all schools can the 
full grandeur of Buddhist thought be found). Để làm cho 
quan điểm của mình được Phật tử trên thế giới chấp nhận, ông 
đã trình bày Mười Hai Nguyên Tắc của Phật Giáo (Tel 


Phật giáo khắp thế giới 489 





Principles oƒ Buddhism) nổi tiếng của mình vào năm 1945, được 
dịch ra I4 thứ tiếng và được nhiều tông phái Phật Giáo trên 
thế giới chấp nhận. Mười hai nguyên tắc ấy có điều giống với 
Mười Bốn Nguyôn Tắc của Đại Tá Olcott giới thiệu trong tác 
phẩm Phật Pháp Vấn Đáp (Buddhist Catechism) của ông, 
được xuất bản vào cuối thế kỷ thứ 19. 


Xét theo những tác phẩm của Humphreys, kiến thức uyên 
bác về Phật giáo của ông được dựa trên những bản dịch kinh 
sách tiếng Pali, Sanskrit, Trung Hoa, Tây Tạng và Nhật 
Bản. Christmas Humphreys là tác giả của hơn hai mươi đầu 
sách viết về Phật Giáo viết với lối văn phố thông, dễ đọc dễ 
hiểu, những công trình Phật học chính của ông là: I. Phật 
Giáo là gì? (What is Buddhism?) xuất bản năm 1928; 2. Sự 
Tập Trung và Thiền Định (Concentration and Meditation) 
xuất bán 1935; 3. Nghiên cứu về Trung Đạo (Studies in the 
Middle Way) xuất bản năm 1940; 4. Nghiệp báo và Tái 
Sinh ( Karma & Rebirth) xuất bản năm 1943; 5. Thiền 
Phật Giáo (Zen Buddhist) xuất bản năm 1949; 6. Đạo Phật 
(Buddhism) in năm 1951; 7. Con đường tu tập (The way of 
Action) xuất bản năm 1960. 8. Thiền đến Tây Phương (Zen 
comes West) xuất bản năm 1960; 9. Trí Tuệ của Phật Giáo 
(The Wisdom of Buddhism) xuất bản 1960; 10. Tự Điển 
Phật Giáo Phố Thông (A Popular Dictionary of Buddhism) 
xuất bản năm 1963; “Lối sống Phật Giáo” (Buddhist Way 
of Life) xuất bản năm 1969, trong tác phẩm “Lối sống Phật 
Giáo” này, ông đã phát họa ra một tương lai không xa của 
nền Phật Giáo sẽ nở rộ ở Phương Tây, và đó là một sự thật. 

Vào năm 1923, ở tuổi 22, cùng với một vài người bạn, ông đã 
thành lập Cư Xá Thanh Niên Thông Thiên Học (Youth Lodge 
of Theosophical Society), để có nơi quy tụ của giới thanh niên 
yêu mến nghiên cứu Thông Thiên Học và Phật Giáo tại Luân 
Đôn. Một năm sau đó, hội này đã đổi tên là Niệm Phật Đường 
Luân Đôn (London Buddhist Lodge), và chính thức thành lập 


490 Thích Nguyên Tạng 





Hải Thật Giáo Luân Đôn (Buddhist Society of London), mà ngày 
nay là một trong những tổ chức Phật Giáo uy tín nhất ở Âu 
Châu (xem thêm ở đây: 


http:/www.thebuddhistsociety.org/aboutus/index.html. 


Ngày 19 tháng I] năm 1924, ông Humphreys được cử làm Hội 
Trưởng; ông Jinarajadasa, người Tích Lan, làm Hội Phó và cô 
Aileen Faulkner, là Tổng thư ký. Cô Aileen Faulkner về sau đã 
trở thành vợ của Humphreys và hỗ trợ cho chồng rất nhiều trong 
công việc Phật sự tại Anh Quốc. Một năm sau khi thành lập, 
Hội đã cho xuất bản tờ báo “Nguyệt San Niệm Phật Đường” (The 
Buddhist Lodge Monthly Bulletin), và sau 6 số báo được đổi 
thành đặc san “Phật Giáo Anh Quốc” (Buddhism in England). 
Đến năm 1943, đạo hữu Humphreys tạo mãi được một cơ sở 
mới trên đường Great Russell, nằm gần Viện Bảo Tàng Anh 
quốc và ông đã di chuyên văn phòng của hội đến nơi này, đây là 
một biệt thự được xây dựng từ thế kỷ thứ 18, có nhiều phòng ốc 
để hội sinh hoạt, trong 20 năm trước đó, ông bà Humphreys đã 
dùng căn hộ của mình để làm nơi sinh hoạt cho hội. Tại cơ sở 
mới này, tờ báo của hội lại một lần nữa đổi thành tam nguyệt 
san “Hung Đạo” (Middle Way), ấn hành 3 tháng 1 kỳ và được 
duy trì cho đến tận ngày nay (2006). 





Thâm phám Christmas Tiumphreps Christmnas Flumphreps Đà Đợ 


Phật giáo khắp thế giới 491 





Những công trình Phật học của Luật Sư Christmas Humphreys 


Clự 


Buddhism NUnTTAY 


AN AHRILX?EMENT (®% 


LOCTRINE 


Á À.› (À1 ^/ 





Sau Thế chiến thứ 2 (1939-1945), tháng I năm 1946 
Christmas Humphreys được mời làm việc trong phái đoàn 
luật sư của Anh quốc sang Nhật để tham dự phiên tòa quốc 
tế xét xử tội phạm chiến tranh. Trong chuyến đi này đã giúp 
cho ông Humphreys quen biết với Thiền Sư người Nhật 
D.T. Suzuki ở Kamakura, và từ đó hai vị đã làm việc với 
nhau để đưa ánh sáng của thiền học đến với quân chúng 
Phật tử tại Vương Quốc Anh. Cũng trong chuyến viếng 
thăm và làm việc tại Nhật này, đạo hữu Humphreys được 
mời nói chuyện về “Phật Giáo tại Anh Quốc” tại Đại Học 
Otani qua sự thông dịch của Tiến Sĩ Suzuki, tiếp đó là các 
buổi nói chuyện tại các thiền viện thuộc dòng phái Lâm Tế 
(Rinzai) trên khắp Nhật Bản xoay quanh chủ đề “Phát Giáo 
Tây Phương 0à khả năng đóng góp của P trong tương lai của 
nhân loại (Buddhism in the WWest ai the potential pÌácc 0ƒ 
Buddhism in the future 0ƒ Mankind). 


Năm 1959, khi Tây Tạng bị Trung Hoa chiếm đóng, Đức 
Đạt Lai Lạt Ma cùng với gần một trăm ngàn người dân của 
ngài vượt qua Hy Mã Lạp Sơn để đến tị nạn tại 
Dharamsala, Ấn Độ. Tại Anh Quốc, đạo hữu Humphreys 
cùng với các Lạt Ma Tây Tạng đã thành lập Hội Phật Giáo 
Tây Tạng tại Luân Đôn. Năm 1961, với tư cách là Phó Hội 
Trưởng của Tibet Society, Humphreys viếng thăm Ấn Độ và 


492 Thích Nguyên Tạng 





vết kiến Tổng Thống Ấn Độ, tiễn sĩ Radhakrishnan, và 
thỉnh cầu đương kim tổng thống giúp đỡ và hỗ trợ cho Đức 
Đạt Lai Lạt Ma và dân tộc Tây Tạng 


Không có gì để sợ khoa học Tây phương 


Sinh ngày l5 tháng 2 năm I90I ở Luân Đôn, ông 
Christmas  Humphreys là con trai của Sïr Trevor 
Humphreys, một luật sư nổi tiếng, ông vốn là phó có vấn 
công tố trong vụ xét xử nhà văn Oscar Wilde. Sau khi lấy 
bằng Tiến Sĩ Luật khoa ở Đại Học Cambridge, ông hành 
nghề luật sư và trở thành Trưởng cố vấn công tố ở tòa án 
Old Bailey giống như cha mình trước kia. Sau đó ông là 
thấm phán ở Old Bailey, và là một cố vấn của Hoàng Gia 
Anh. Bà Humphreys cũng là một tín đồ Phật giáo và hết 
lòng hỗ trợ những hoạt động Phật sự của chồng mình cho 
đến khi bà qua đời vào năm 1975. 


Christmas Humphreys vốn xuất thân từ một gia đình Ky Tô 
Giáo ngoan đạo, nhưng khi người anh trai của ông bị giết 
trong Thế chiến thứ nhất (1914-1918) trong một cuộc 
chiến tại Bi, ông đã đau đớn và tìm hiểu xem anh trai của 
ông sau khi chết đi về đâu, ông không tìm thấy câu trả lời 
trong giáo lý của Ky Tô, rằng con người ở trần gian này chết 
đi là ý muốn của Thượng Đế hoặc được Chúa gọi vẻ, 
Humphreys không thể chấp nhận lối giải thích dễ dãi này, 
ông sinh ra hồ nghi về lời dạy của Chúa và quyết tâm đi tìm 
lời giải đáp. Lần đầu tiên ông tiếp xúc với Phật giáo là đọc 
được tác phẩm “Đức Phật và Giáo Pháp” (Buddha and the 
Gospel øƒ Buddhism, xuất bản năm I916 tại Anh quốc) của 
Ananda Coomaraswamy, trong một tiệm sách trên đường 
Great Russel ở Luân Đôn. Humphreys say sưa đọc tác phẩm 
này vì đó là cuốn sách so sánh những điều trọng yếu của 
Phật Giáo, Bà La Môn Giáo và Ky Tô Giáo. Tập sách thứ 
hai giúp ông hiểu giáo lý Phật Đà là “Giáo Pháp Huyễn Bí” 


Phật giáo khắp thế giới 493 





(The Secret Doctrine) của bà H. P. Blavatsky. Cuốn sách giúp 
ông liễu đạt được chân lý duyên sinh vô ngã, nhất là giáo lý 
về nhân quả, về nghiệp báo, ông hiểu rõ rằng đem niềm vui 
đến cho người, mình sẽ được hạnh phúc, tạo sự bất hạnh 
cho người, mình sẽ chịu sự khổ lụy vẻ sau. Từ đó, ông phát 
nguyện cống hiến hết sức mình để phổ biến giáo lý này cho 
thế giới Phương Tây. 

Christmas Humphreys trình bày quan điểm của mình như 
sau “Trừ một vài quôc gia ở Á Châu, sức mạnh của giáo lý 
Phật giáo đang phát triển ở hầu hết các quốc gia Phương 
Tây. Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, chỉ có Phật giáo 
là không có gì để sợ những hoạt động của tâm trí Tây 
Phương hiện đại, tức là sự phê phán tri thức, những tư 
tưởng có từ xưa và những thắm quyền được xem là có giá trị 
(chăng hạn như quyền lực của một giáo hội), và cũng không 
có gì để sợ khoa học, theo nghĩa rộng nhất của từ ngữ này. 
Đôi với sự phê phán nói trên thì thái độ của người Phật tử 
đối với tất cả những hiện tượng và tất cả những kiến thức về 
hiện tượng giống như thái độ của nhà khoa học Tây Phương. 
Hãy để cho mọi vật được tìm hiểu một cách vô tư, khách 
quan, không chấp nhận một điều gì mà không suy xét, trắc 
nghiệm tất cả, vì đó chính là lời khuyên của Đức Phật dành 
cho các tín đồ của ngài. Khoa học Tây Phương ngày nay 
đang tiến nhanh đến ý niệm duy tâm, và điểm đáng chú ý 
của sự thay đổi mới đây về căn bản của ngành vật lý là chính 
thuật ngữ của những khám phá mới của ngành này có thê 
giống như trong những kinh sách được nói đến từ khoảng 
hai ngàn năm trước. Thật vậy, Phật giáo không có gì để sợ 
khoa học Tây Phương, và trong thế giới tâm trí, gồm cả môn 
tâm lý học, Tây Phương có nhiều điều để học ở Phật giáo 
hơn là người Tây Phương đã biết. (Truy, Buddhiơn has 
nothing to ƒear [on VWestern science, and in the world oƑ mìnd, 
including that Cinderella oƒ mental scienee, psychology, the VWest 
has more to learn from Buddhism than as yet it Knows). 


494 Thích Nguyên Tạng 








Luật sư Christmas Humphreys làm việc không mệt mỏi để 
mang ánh sáng của chánh pháp tỏa chiếu khắp Anh quốc và 
các quốc gia ở Châu Âu, ông đã qua đời vào ngày I3 tháng 
4 năm 1983, thọ thế 82 tuổi, bỏ lại phía sau mình những 
tiếc thương khôn nguôi của hàng thức giả và Phật tử Anh 
quốc. Lạt Ma người Đức Anagarika Govinda (1898-1985) 
đã tán dương công đức của Christmas Humphreys trong 
tang lễ rằng “Đạo hữu Cñhristmas llumplhreps là một trong 
những người đâu tiên truyễn bá Phật giáo ở thế giới Tây Phương, 
không ai làm được việc này có kết quả 0à thành tựu hơn người 
bạn đạo vừa mãn phân này. Nhờ công đức tu tập của ông mà ngôi 
nhà Phật giáo đã được tạo dựng trôn thế giới mày Ha ngôn ngữ 
tiếng Anh. Tôi cảm thấp tiếc cho PG Anh khi đạo hữu Christmas 
Humphreps từ giã thế gian này, nhưng hụ vọng tắm gương chói 
ngời của ông sẽ soi sáng cho những người ở lại sẽ tích cực phụng 
sự cho lý tưởng của Phật giáo” (Mr Christmas FlunphreJps was 
one 0ƒ the first people to propagate Buddhism ¡in the VWestzrn 
World and nobody dedicated himselƒ to this task more thoroughly 
and succuessflly than our departed friend. Ìt was maimnlp due to 
him that Buddhisn has found a hơme in the English speaking 
World. I deeplp regret his passing awap, but Ì hope that hs exatmple 


Phật giáo khắp thế giới 495 





will inspire all those who he leapes behimd with a new zeal for thẻ 
ideal 0ƒ Buddhisn). 





Lama Anagarika CGovinda 


Chết không phải là hết, nhưng sự ra đi vĩnh viễn của đạo 
hữu luật sư Christmas Humphreys là một mắt mát lớn lao 
đối với Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Anh Quốc 
nói riêng, hy vọng những Phật tử Anh quốc sẽ tiếp tục duy 
trì và kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của ông để 
ngọn đuốc của Phật Đà ngày càng tỏa chiếu ở thế giới 
Phương Tây. 


Thích Nguyên Tạng 
Meclbourne, 2006 


Tổng hợp theo tài liệu: 

-Lhe VVestern Contribution to Buddhism. VVilliam Peiris (I 973). 
Motilal Banarsidass Publications, l)elu, Inidia 
-htp:/www.thebudllhistsocicty.orglaboutus/index. lun] 
-htp:/Ien.wikipedia.orglwikiChristmas_FlumpÌeJs 





5 


Sự Kiện 


Phát Giáo Thể Ciới 


Phật giáo khắp thế giới 499 





Í ROBERT TOPMILLER 


với luận án tiến sĩ về Phật giáo 
Việt Nam (1996) 





Robert Topmiller và tác giả 
(hình chụp trước chùa Xá Lợi - I996) 


Ong Robert Topmiller, 49 tuổi, một giảng viên khoa Sử 
thuộc đại học Kentucky, Hoa Kỳ. Ông cũng là người từng 
phục vụ trong quân đội Mỹ tại Việt Nam (đóng tại Khe 
Sanh, Huế từ tháng 4 đến tháng 8/1968). Trong chuyến 
sang thăm Việt Nam lần này, ông thu thập tư liệu để hoàn 
tất luận án tiến sĩ sử học của mình về đề tài “Cuộc tranh đấu 
Phật Giáo VN từ 1961 đến 1966” chúng tôi đã có dịp tiếp 


xúc và có cuộc trao đôi ngắn vê công việc nghiên cứu của ông. 


500 Thích Nguyên Tạng 





Xim ông cho biết mục đích của ông đến VN lần này? 


~ Tôi đến VN lần này đề thu thập tư liệu cho luận án tiễn sĩ sử 
học về đề tài “Cuộc tranh đấu PGVN từ 1961 đến 1966”. Tại 
Hoa Kỳ tôi có tiếp xúc với vị hòa thượng, thượng tọa để lấy tư 
liệu nhưng chưa đủ. Vì thế tôi phải sang đây. Tôi hy vọng sẽ 
tìm được nhiều thông tin hơn. Như thầy biết, có quá ít sách 
báo tiếng Anh viết về PG ở VN, do đó công tác nghiên cứu 
gặp rất nhiều khó khăn. 


Tại sao ông chọn viêt yê PGVN? Đặc biệt là giai đoạn của 
những năm sáu mươi? 


— Vì để thực hiện một tâm niệm, một lời hứa trước kia mà tôi 
đã chọn đề tài này. Đó là vụ tự thiêu của HT Thích Quảng 
Đức vào năm 1963, đã làm chấn động cả thế giới và tôi biết 
rõ vụ này hơn trong thời gian tôi phục vụ trong quân đội Mỹ 
tại miền Trung VN (suýt chết trong hai lần bị thương nặng 
và sau đó được đưa về Mỹ). Lúc đó tôi thực sự bị sốc về cái 
chết của HT Quảng Đức và tôi hứa với lòng là sẽ viết một cái 
gì đó về vụ này. Ngày nay, “ngọn đuốc sống” của ngài vẫn 
được nhiều người Mỹ quan tâm và nghiên cứu. Đó là một đề 
tài bất tận đối với giới khoa học phương Tây. 


Được biết ông chỉ lưu lại VN trong ba tuân lễ, một thời gian 
ngắn như thế làm sao có thể thu thập được những tài liệu 
cần thiết? 

— Đó là cái khó khăn của tôi. Tuy nhiên lần này qua sự giúp 
đỡ và hướng dẫn của ĐĐ Thích Tịnh Tuệ (chùa Pháp Vân, 
Gia Định) và ĐĐ Thích Tâm Thiện (Báo Giác Ngộ), tôi đã 
đến thăm một số vị như HT Thích Minh Châu, HT. Thích 
Quảng Liên; HT. Thích Thanh Kiểm; TT. Thích Trí Quảng, 
đặc biệt là làm việc với giáo sư Minh Chi (Phụ trách môn lịch 
sử PGVN ở Trường CCPH) và cô PTS Trần Hồng Liên (Viện 
Khoa Học Xã Hội). Tôi có đến phỏng vấn HT. Thích Trí 
Quang tại Tổ đình Ấn Quang, nhưng đã không được gặp. 


Phật giáo khắp thế giới 501 





Qua các cuộc tiếp xúc trên tôi đã thu thập được nhiều tư 
liệu quý báu cho luận án của tôi, và qua đó tôi đã có một 
cái nhìn thật chính xác về bối cảnh lịch sử của PGVN trong 
những năm sáu mươi. Giờ đây tôi nhận ra rằng đạo Phật 
VN là một chất liệu thiết yếu góp phần vào nền văn minh 
và văn hóa VN. Đạo Phật VN còn là một trong những 
nguyên nhân chính của cuộc cách mạng tự chủ tự do của 
VN vào thế kỷ thứ IX và X. Đặc biệt là những biến động lịch 
sử trong thập niên sáu mươi. 


Theo tôi, PGVN và sự nỗ lực của nó nhằm chấm dứt chiến 
tranh và xoa dịu nỗi đau chiến tranh của con người. Cuộc 
đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo của PGVN ở những năm 60 
có thê xem là một trong những cuộc tranh đấu cho nhân 
quyên lớn nhất của thế kỷ XX này. 


Ai là người hướng dẫn ông thực hiện luận án tiến sĩ này? 


- Tôi may mắn được sự giúp đỡ và hướng dẫn của hai vị giáo 
sư tiến sĩ đó là GSTS Daniel Ramsdel (Đại Học 
Washington), một chuyên gia về lịch sử các quốc gia Đông 
Nam Á, người từng hướng dẫn tôi thực hiện luận văn cao 
học năm I990; và GSTS Jeoree Hening (Đại Học 
Kentucky), một người được xem là có uy tín trong giới 
nghiên cứu về lịch sử chiến tranh của VN tại Hoa Kỳ. 


Đạo Phật đã giúp gì cho bản thân ông? 


— Qua học hỏi, nghiên cứu và thực hành giáo lý nhà Phật, tôi 
từng bước khắc phục và loại bỏ hăn cái tự tỉ mặc cảm về thân 
phận của cựu chiến binh VN của mình. Trước kia những cơn 
ác mộng vẫn thường xuyên đến với tôi. Nhưng nay thì không 
còn nữa. Tôi có nhiều người bạn cũng là cựu chiến binh, hiện 
nay họ sống an lạc và hạnh phúc là nhờ sự trở về với đạo Phật. 
Nói chung, đạo Phật đã chuyền hóa và làm thay đổi cuộc sống 
của tôi. Hiện nay tôi vẫn thường xuyên tham gia các khóa tu 
ngắn ngày được tổ chức tại quê nhà của tôi. 


502 Thích Nguyên Tạng 





Câu hỏi cuối cùng, xin ông cho biết tình hình Phật giáo hiện 
nay tại Hoa Kỳ như thế nào? 

— Nhìn chung, PG hiện nay đang phát triển mạnh mẽ ở Hoa 
Kỳ, đặc biệt là tập trung ở các miền duyên hải của đất nước 
này, vì nơi đó có nhiều cư dân đến từ châu Á. Theo thống kê 
của đài truyền hình Mỹ (SBS và NBC) cho biết hiện tại có 
trên hai triệu người Mỹ theo đạo Phật hoặc chịu ảnh hưởng 
đạo Phật. Ở bang California có gần 300 TPG, bang Boston 
có 50 TTPG và ở bang Seattle cũng có khoảng 50 “TP... Lại 
có các nhà xuất bản PG thuộc người Mỹ, người Việt, người 
Tây Tạng... chuyên ấn hành sách báo để cung ứng cho Phật tử 
Mỹ. PG cũng đã có mặt trong các đại học Mỹ đề đáp ứng nhu 
cầu học hỏi và nghiên cứu của mọi giới, nhất là sinh viên Mỹ. 
Nói chung, PG đang phát triển tại Mỹ. 


Phật giáo khắp thế giới 903 





2 ROBERT TOPMILLER 


với luận án tiến sĩ về Phật giáo 
Việt Nam (2002) 


Tién sĩ Robert Topmiller hiện là giảng viên khoa lịch sử 
thuộc Đại học Kenctucky, Hoa Kỳ. Độc giả từng biết đến 
ông ta từ năm 1996, qua bài phỏng vấn “Một người Mỹ làm 
luận án tiến sĩ về Phật giáo VN”. Sau nhiều năm nghiên cứu 
và viết, cuối cùng ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
sử học “Hoa sen bất nhiễm, Phong trào hòa bình Phật giáo 
ở miền Nam trong giai đoạn 1964-1966”(Lotus unleashed, 
The Buddhist Peace Movement in South Vietnam I964- 
1966). Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Robert để tìm 
hiểu thêm về tập luận án này. 





Tiến sĩ Robert Topmiller (bên phải) và tác giả (hình chụp tháng 12-2002) 


504 Thích Nguyên Tạng 





*Xin ông có thể tóm tắt nội dung luận án tiến sĩ mà ông vừa 
hoàn thành? 

— Trước hết tôi muốn nói rằng Viện đại học và bản thân tôi 
quyết định giới hạn đề tài nghiên cứu của chúng tôi trong 
khoảng thời gian 1964-1966, bởi vì chúng tôi cảm thấy rằng 
1963 đã có nhiều sử gia khác thảo luận rồi. Tuy nhiên, từ 
năm 1964 đến 1966 phong trào PG chưa bao giờ được khảo 
sát một cách sâu sắc bởi bất cứ sử gia người Mỹ nào. 

Phần chính của tập sách, tôi đã nghiên cứu cơ sở tôn giáo và 
triết lý của phong trào tranh đấu PG và sự nỗ lực liên kết 
với chính quyền miền Nam. Trong tiến trình đó, tôi cố gắng 
chứng minh rằng phong trào tranh đấu PG là một cuộc vận 
động hòa bình chính đáng, nó phản ánh được sự kỳ vọng 
của PG cũng như ý muốn của đông đảo quần chúng miền 
Nam. Từ tập sách đầu tiên của tôi viết năm 1996 xoay 
quanh chủ đề “Cuộc khủng hoảng của Phật giáo năm ]966”, tôi 
đã tiên liệu trước sẽ có nhiều lời phê bình và tranh cãi qua 
lý luận của tôi. 

*Luận án của ông đã được ấn hành chưa? 


— Vâng, tập luận án đã được xuất bản hồi tháng II-2002 do 
nhà xuất bản thuộc Đại học Kentucky ãn hành, bìa bốn 
màu, gồm 213 trang, giá 35 Mỹ Kim, quý độc giả có thể tìm 
mua qua công ty phát hành sách Amazon.com. 


*Tập sách được đón nhận như thế nào? 


— Nhìn chung sách được đón nhận một cách rất tích cực và 
có lời khen v lý lẽ của tôi mà các sử gia trước đây đã phớt 
lờ đi những hành động và quan điểm của chính quyền miền 
Nam trong thời chiến. Tuy nhiên, một số người khác đã 
không đồng ý với quan điểm của tôi rằng tín đồ PG có thể 
đã cản ngăn chiến thăng của cộng sản vào năm 1975. 


Phật giáo khắp thế giới 905 








0401.123085 
I9) 2//1005152.- 


P 


THE BUDDHIST 


PEACE MOVEMENT 


. 
\N SOUTH VIETNAM, 





*Ý kiến của cộng đồng người Việt ở Mỹ như thế nào? 


— Một số người đọc được tác phẩm của tôi nói chung họ cho 
rằng họ thực sự đã năm bắt được cục diện của cuộc tranh 
đấu PG trong thập niên 1960. Tuy nhiên, tôi biết trước khi 
tác phẩm được đông đảo cộng đồng người ở Mỹ đọc qua sẽ 
có một vài người chống lại quan điểm của tôi vì định hướng 
chống cộng quá mạnh mẽ của cộng đồng người Việt ở Mỹ. 


506 Thích Nguyên Tạng 





*Thông điệp của ông muốn nói cho chính quyền Mỹ với tư 
cách là họ có dính líu trực tiệp đên cuộc chiên ở VN trong 
thời điểm ấy? 

— Tôi nghĩ phần rõ ràng nhất về những gì mà tôi muốn nói, 
rằng chính quyền Mỹ đã làm một việc thật vô nghĩa đề theo 
đuôi một cuộc chiến trong khi người dân Việt Nam lại 
muốn hòa bình. Trong một bình diện rộng lớn hơn, tôi 
muốn nói rằng chính quyền Mỹ đã làm ngơ trước dân chúng 
địa phương trong vấn đề hoạch định chính sách đối ngoại. 


*Ông đã nói gì về sự kiện tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng 
Đức hồi năm 1963? 

- Trước và trên hết, tôi xem vấn đề tự thiêu là một hành 
động chống chiến tranh, không phải riêng cho Bồ Tát 
Quảng Đức mà cho tất cả những Phật giáo đồ đã tự thiêu 
trong thời điểm đó. Trong thời gian nghiên cứu đề viết sách 
này, tôi đã cố găng loại bỏ suy nghĩ rằng tự thiêu là một 
hình thức của chủ thuyết cấp tiến cực đoan, mà nó được 
phát sinh từ niềm tin và giáo lý bất bạo động của nhà Phật. 
Vì lý do đó, trong sách của tôi, trong phạm vi lớn hơn, tôi 
cô gắng xem tất cả sự chống đối của người Phật tử trong 
chiến tranh chỉ là những hành vi phản kháng không bạo lực 
của Phật giáo. 

*Ông nói gì về những người Việt Nam phải chịu đau khổ 
trong những năm tháng hỗn loạn ấy? 

- Về cơ bản, tôi tin rằng phía PG đã đưa ra giải pháp đối với 
nỗi đau khổ của người dân miền Nam. Tôi biết rằng sau 
chiến tranh nhiều người đã đồ lỗi cho PG vì sự thất bại của 
miền Nam, nhưng tôi chứng minh rằng người Phật tử có thể 
đã cản ngăn một cuộc chiến hoàn toàn không cần thiết vì 
biết nó chỉ tạo ra khổ đau tràn ngập cho con người mà thôi. 
Tôi tin rằng PG có thể đã tạo ra một chính phủ liên minh 
bao gồm Mặt trận giải phóng quốc gia (NLF), nhưng ít nhất 
chính quyền đã có thể phản ảnh được ý kiến của người dân 


Phật giáo khắp thế giới 907 





miền Nam. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là 
chính quyền Mỹ trong thời gian chiến tranh đã chưa bao 
giờ tin tưởng ở người miền Nam về những gì mà họ tự lựa 
chọn. Mia mai thay, nếu chúng ta nghĩ về nó, rằng một nền 
dân chủ lớn nhất thế giới lại không tin tưởng ở nước dân chủ 
nhỏ ở miền Nam. Tôi thật sự tin rằng các nhà lãnh đạo 
phong trào tranh đấu PG chỉ là những cá nhân ở miền 
Nam, là những người đã hiểu được tầm ảnh hưởng của cuộc 
chiến và đưa ra một lối giải quyết hợp tình hợp lý đối với 
cuộc xung đột ấy. 


*Ý kiến của người Mỹ như thế nào về việc tự thiêu của chư 
tăng ni PG trong thời điểm ấy? 

- Năm 1963, tất cả người dân Mỹ đều cảm thông sâu xa đối 
với những người tăng ni, Phật tử tự thiêu, đặc biệt là cô HT. 
Thích Quảng Đức, vì nhiều người Mỹ tin rằng người Phật tử 
đang hành động vì mang lại quyền tự do sinh hoạt cho PG. 
Tuy nhiên, sau năm 1963, chính quyền Mỹ và chính quyền 
miền Nam đã cố gắng thuyết phục người dân Mỹ rằng VIỆC 
tự thiêu là một hình thức phản kháng chính quyền theo 
kiểu cực đoan, vì thế dân chúng Mỹ không còn cảm thông 
đối với tăng ni và Phật tử miền Nam nữa. 

Tuy nhiên khi tôi giảng bài vẻ chiến tranh VN hoặc khi tôi 
có địp nói chuyện với công chúng Mỹ về VN, tất cả mọi 
người đều bị sốc khi tôi cho họ biết bao nhiêu người đã tự 
thiêu trong thời chiến. Đặc biệt tôi đã nói về nhiều phụ nữ 
trẻ đã tự thiêu cho hòa bình. 

*Ông có thật sự hài lòng về tác phẩm của ông không? ông có 
nghĩ là ông đã hoàn tắt công việc như mình muốn không? 

- Tôi không hoàn toàn hài lòng với tác phẩm và tôi muốn 
mở rộng nó để trình bày một vài khía cạnh khác về PG 
trong thời chiến. Hiện tại, Tạp chí Lịch sử Phụ Nữ (Journal 
of Women's History) đã yêu cầu tôi thực hiện một bài báo 


508 Thích Nguyên Tạng 





về “phụ nữ trong phong trào tranh đấu PG ở VN, tôi đang 
nghiên cứu để viết bài báo này. 

*Dự án nghiên cứu tương lai của ông sẽ là gì? 

- Sau khi tôi hoàn tất bài nghiên cứu khoảng 50 trang của 
tôi về “Vzi trò người phụ nữ trong phong trào tranh đấu cho hòa 
bình ở VN”, tôi dự tính sẽ viết một bài khác về “sự ảnh 
hướng của chất độc màu da cam đối với người VN trong thế kỷ 
2I”. Tháng 12 vừa qua, tôi có dịp viêng thăm một cô nhi 
viện PG ở Huế, viện này đang nuôi dưỡng khoảng 50 trẻ 
em, trong đó có bốn em từ một gia đình bị ảnh hưởng từ 
độc tố màu da cam. Tôi vô cùng xúc động trước lòng từ bị 
của PG trong việc cứu giúp trẻ em, tôi sẽ lên tiếng với quần 
chúng Mỹ về tình trạng này và sẽ cố găng gây quỹ từ thiện 
để giúp cho cô nhi viện này. 


Hiện tại tôi cũng đang viết một tập sách về lịch sử VN cho 
học sinh Mỹ. Tôi hy vọng sách sẽ hoàn tất và xuất bản vào 
năm 2004. 

Chân thành cảm ơn ông. 

(Thích Nguyên Tạng thực hiện tháng 1/2003, Mlclbourne, Australia) 


Phật giáo khắp thế giới 909 





9 KINH PHÁP HOA ĐƯỢC DỊCH 
SANG TIÉNG NGA 


K., Pháp Hloa (Sadharma Pundarlka SuWam/lhe Lotus 
Sutra) một bộ kinh theo tư tưởng Bắc Truyễền được nhiều dân tộc 
trên thế giới tín ngưỡng. Tính đến naJ bộ kinh nàp đã được địch 
ra nhiều thứ tiếng trên thế giới như: lrung lloa, lây Tạng, 
Mông Cổ, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Anh, Pháp, Đúc, 
Thổ Nhĩ Kỳ và hiện tại bộ kinh nổi tiếng này được chuyển ngữ 
Sang tiếng Nga. 


Người đang làm công niệc phiên dịch này là giáo sư Alexander 
lgmuatonich, người dang phụ trách kho lịch sử Đông Nam Á châu 
thuộc Viện Nghiên cứu Á-Phi, trực thuộc Đại Học Moscow. Ông 
đã niết nhiều sách mê Phật học nà Sử học về văn hóa và tôn giáo 
ở Trung Hoa và Nhật Bản bằng tiếng Nga. Ông đọc Kinh Pháp 
Hoa từ năm I97]Ï và quyết định đưa vào công trình nghiên cứu 
của mình. Sau đó ông để tâm nghiên cứu các bản dịch Kinh Pháp 
Hoa của ngài Chỉh-¡ tà ngài Nichiren (Nhật Liên Thánh Nhân) 
tà một số sớ giải bằng tiếng. Nhật liệt đại và phát nguyện 
chuyển ngữ bộ kinh mày sang tiếng Nga. Trong chuyến viỄng thăm 
Nhật Bản gân đây, ông đã cho phóng niên tờ |Dharma World 
biết vê công việc phiên dịch kinh điển của mình. 

Khi dịch Kính Pháp Hoa (KPH) ra tiếng Nga ông có 
nghiên cứu các tài liệu liên quan không? 

Có chứ. Tôi đặc biệt chú ý đến các KPH trong ngôn ngữ 
Châu Âu và tiếng Nhật hiện đại. Nói như vậy không có 
nghĩa là tôi không quan tâm đến các bản dịch và các bản sớ 
giải cô điển khác, tiếc thay những bản dịch và sớ giải như 


510 Thích Nguyên Tạng 





thế có quá ít ở Nga. Từ khi đến Nhật Bản tôi có địp nghiên 
cứu thêm sáu bộ sớ giải cổ điển và tôi sẽ trích dẫn từ những 
tác phẩm này cho bản dịch tiếng Nga của tôi như bộ của 
Chih-¡ và bộ “Pháp Hoa Nghĩa Sớ” của Thái tử Shòtoku. 


Các bộ kinh sớ giải Kinh Pháp Hoa của các học giả Nhật 
Bản ở thế kỷ XX rất hữu ích. Chẳng hạn như các bộ “Những 
Bài Giảng Nổi Tiếng Về KPH”, I2 quyển của Ichiro 
Kobayashi Yoshiro, Kinh Pháp Hoa, 3 quyển của Yukio 
Shamoto và Kinh Pháp Hoa, 2 quyển của Yoshiro Tamura 
và Kyòkò Fujii. Tôi chắc chắn rằng với sự giúp đỡ của những 
bộ sớ giải này tôi sẽ có thể tạo ra được một bản dịch tiếng 
Nga chính xác. Ví dụ, đầu phẩm Tín Giải (Faith 
Discernment) thứ tư, có nói đến các tôn giả Tu Bồ Đề, Ca 
Chiên Diên, Đại Ca Diếp và Mục Kiền Liên. Bản dịch này 
cho rằng từ “wisdom-destined” (Huệ Mạng) áp dụng cho cả 
bốn vị. Tuy nhiên theo ngài Ichiro Kobayashi thì “wisdom- 
destined” chỉ liên quan đến Tu Bồ Đề và “Maha” (Đại) là từ 
dùng cho các vị kia. Tôi sẽ theo cách đọc này. 

Cái gì äã đặc biệt gây sự chú ý của ông khi ông dịch KPHI 
và đọc các bản dịch cỗ cũng như các bản dịch của các học giả 
Nhật Bản ở thế kỷ hai mươi này? 


Tôi tình cờ đọc được một quyền sách có tựa là “Kinh Pháp 
Hoa và Vật Lý Nguyên Tử” (The Lotus Sutra and nuclear 
Physics) của một nhà vật lý học người Nhật Bản. Ông ta viết 
rằng một số vị Phật được kể trong KPH là tương tự như 
những nguyên tố được khám phá ra bởi các nhà vật lý học 
hiện đại và ông kết luận rằng mỗi vị Phật này phải phù hợp 
với một nguyên tố đặc biệt. Chính điều này làm cho tôi để ý 
đến các bản dịch hiện đại của KPH. Theo kinh nghiệm của 
tôi thì họ thường đi xa và xem nhẹ những điểm quan trọng 
của kinh. Vì thế tôi thích tạo ra một bản dịch nặng ký hơn 
các bản dịch cổ điển và truyền thống. Tôi cũng chú ý đến 
một số xu hướng hiện đại hóa trong các bản dịch khác nhau 


Phật giáo khắp thế giới S11 





về KPH mà chúng có thể tiếp tục được dịch sang các ngôn 
ngữ Châu Âu. Khi tôi nghĩ về lời phát biểu rằng mỗi nguyên 
tố là đại diện cho mỗi vị Phật, tôi cho rằng những khuynh 
hướng như vậy là không cần thiết cho người Nhật. 


Thông thường, người ta đồng ý rằng KPH được viết tại miền 
Tây Bắc nước Ấn độ trong khoảng thế kỷ thứ I và thứ H, sau 
đó kinh được truyền bá sang Trung Hoa, Triều Tiên rồi đến 
Nhật Bản. Trong lễ ký niệm lần thứ hai mươi của Hội Phật 
Giáo Rissho Kosei-Kai, khi một thành viên lãnh đạo phát 
biểu rằng đó là thời gian để tuyên bày một giáo lý mới cho 
tổ chức. Ông Nikkyo Niwano (chủ tịch hội) liền trả lời: “Đó 
là sự phỏng đoán thêm vào lời dạy của KPH, một bộ kinh 
đã tồn tại một thiên niên kỷ, tự nó đã có trọng lượng rồi cần 
thêm chi nữa”, 

Ý kiến ông thì sao? 


Tôi vinh hạnh được đọc bộ sớ giải KPH bằng tiếng Anh của 
ông Nikkyo Niwano. Tôi cảm thấy rằng ông ta không tạo ra 
một bộ luận mới mà đưa ra nhiều lời diễn giải trong những 
thuật ngữ mới và cô gắng giải thích bộ kinh bằng một 
phương cách mà con người trong thế kỷ hai mươi có thể 
hiểu được. Tôi thấy không có lý do gì đề đọc lại hoặc sửa lại 
bản góc. 


Người Tây phương có thể chia sẻ những hiểu biết thông 
thường về giáo lý cơ bản của KPH như “Phật, Pháp, Tánh 
không, Thật tướng của các pháp” không? 


Bản dịch của tôi sẽ được chia thành năm phân, bao gồm một 
phần khá lớn về bản chú giải thuật ngữ Phật học. Tôi muốn 
giải thích các thuật ngữ liên hệ đến PG và KPH được sử 
dụng trong bản dịch của tôi. Khi giải thích về “pháp” và 
“tánh không” tôi dựa vào các phẩm của Otto Rosenberg và 
Theodore Stcherbatsky (sáng lập viên Hội Thư Mục Phật 
Học). Chăng hạn, khi gặp các từ pháp (law/Dharma), tùy 


512 Thích Nguyên Tạng 





theo trường hợp mà tôi dịch theo hai cách. Thứ nhất, pháp 
là “pháp môn”, thứ hai, pháp là “các pháp” nói chung. Để 
phân biệt hai nghĩa này trong bản dịch tiếng Nga, tôi viết 


`" ( 


hoa từ “Pháp môn”, còn chữ không viết hoa là “các pháp”. 


Người Nhật hiểu giáo lý vô thường của vạn hữu như là một 
chuyện bình thường, còn người Nga sẽ như thế nào? 


Trong tiễn trình lịch sử lâu dài của người Nhật Bản, PG đã đi 
sâu vào trong cuộc sống của người dân Nhật và KPH vẫn tiếp 
tục ảnh hưởng sâu rộng trên nên văn hóa Nhật Bản. Kết quả 
là người dân Nhật có những quan niệm, có những hiểu biết 
về Pháp Hoa Kinh trong máu của họ. Còn đối với người Nga, 
tiếc thay, ở Nga chỉ có một vài người đọc được KPH qua bản 
dịch tiếng Anh hay tiếng Trung Hoa. Do đó, thật quan trọng 
và hết sức bức thiết cho tôi hoàn thành tốt đẹp và chính xác 
bộ KPH bằng tiếng Nga cho người dân của chúng tôi. 


Hầu hết mọi người đều cho rằng nước, không khí và ánh 
sáng là chuyện tự nhiên. Tôi e rằng nhiều người cho rằng 
KPH và đạo Phật cũng thế. Tôi nghĩ sự quan sát của ông sẽ 
khách quan hơn? 


Tôi nhìn thấy sự nguy hiểm cho chính bản thân tôi. Tôi 
được lớn lên và học hành trong xã hội nói tiếng Nga và văn 
hóa phương Tây, những cái tương tự như thế đã ảnh hưởng 
tôi. Như Goethe đã nói, để hiểu ngôn ngữ của bạn một cách 
chính xác, bạn nên học một ngoại ngữ. Trong thời gian này, 
tôi đang trải qua kinh nghiệm đó. Tuy nhiên, nhiều người 
không phải học ngoại ngữ để hiểu văn hóa và truyền thống 
của họ. Khi tôi tiếp xúc một cái gì đó khác với truyền thống 
của tôi, tôi có thê nhận ra một lãnh vực mới ngay chính 
trong tôi. 


Kinh Pháp Hoa đã hấp dẫn ông điều gì? 


Hai điều. Thứ nhất, lời dạy của KPH dường như ứng dụng 
một cách bình đăng cho tất cả mọi người. Cái hấp dẫn tôi 


Phật giáo khắp thế giới 913 





nhất là nội dung của phẩm “Bồ Tát Thường Bắt Khinh” 
(The Bodhisattva Never Despise). Chúng ta biết rằng một 
vị Bồ Tát cuối cùng sẽ thành Phật, chúng ta phải nhận ra 
rằng chính chúng ta là người phải đạt được Phật quả. VỊ Bồ 
Tát Thường Bắt Khinh nói với bất cứ ai khi ngài gặp: “Tôi 
không dám khinh quý vị, quý vị đều sẽ thành Phật”. Mặc 
cho họ ném đá và chế nhạo ngài, ngài vẫn giữ một khoảng 
cách an toàn và lập lại lời chúc tụng những kẻ khinh rẻ, 
hành hạ ngài như là những vị Phật tương lai. 


Thứ hai, là chín ân dụ của KPH. Dụ nhà lửa, dụ dược thảo, 
dụ hóa thành, dụ cùng tử, dụ hạt châu chéo áo, dụ hạt châu 
búi tóc, dụ ông thầy thuốc, dụ cha trẻ con già và dụ đào 
giếng, đó là những ấn dụ độc đáo của KPH đã thu hút tôi. 


Tôi đọc kinh lần đầu tiên vào năm 1971 bằng bản dịch 
tiếng Anh do nhà xuất bản Kosei ấn hành. Tôi đọc kinh và 
liền nghĩ đến việc phiên dịch bộ kinh này ra tiếng Nga. Đó 
là thời điểm Liên Xô còn mạnh, sách ngoại quốc khó tìm 
thấy ở tiệm sách. Bộ kinh tôi đọc chỉ là một bản photocopy 
có nhiều vẫn đề nảy sinh bởi vì đó là một bộ sách tôn giáo. 
Tôi chưa hề đọc thánh kinh. Cuối cùng tôi mới kiếm được 
một bản gốc của KPH và tôi bắt đầu nghiên cứu. Tôi viết 
luận án tốt nghiệp của tôi về ba tác phẩm chính của ngài 
Nichiren. Khi tôi đọc những tác phẩm của ngài, tôi thích 
nhất là bộ KPH. Tiếc thay, tôi không có bản chính văn mà 
chỉ là bản chú giải và một bản dịch hiện đại. Rồi một vài 
năm trước đây, tôi nhận một bản gốc và một lần nữa tôi lại 
bị thu hút bởi KPH. 


Khi tôi hoàn tất bản dịch KPH tôi hy vọng sẽ chuyển ngữ 
thêm năm tác phẩm chính của ngài Nichiren. Thực tế, cách 
đây hai năm tôi đã in một phần sách dịch của tôi về quyền 
Kaimokusho (Khai nhãn) của ngài Nichiren. Nhưng đó là 
một quyển sách in vội vã và tôi phải đính chính lại rất nhiều 
chỗ. Tôi rất biết ơn sự nghiên cứu và các bộ sớ giải của các 


514 Thích Nguyên Tạng 





giáo sư thuộc Đại Học Rissho, những yếu tố đã giúp cho sự 
hiểu biết của tôi về di sản tỉnh thần của thánh nhơn 
Nichiren, cũng như vô số những lời phê bình, đánh giá hữu 
ích mà tôi nhận được. 


Ông có quan tâm đến ý kiến cho rằng nhà văn Tolstey 
(1828 - 1910) rất gân gũi với kinh điển PG không? 

Tôi nghĩ mọi người ở Nhật Bản đánh giá cao và hiểu biết 
nhiều về Tolstoy (Nhà văn nổi tiếng người Nga). Điều đó 
chứng tỏ răng người Nga và người Nhật chia sẻ cho nhau 
nhiều đức tin về đời sông nội tâm. Chính Tolstoy có một sự 
quan tâm sâu sắc đối với tôn giáo và triết học Phương Đông, 
đặc biệt là đạo Phật và Lão. Lúc bấy giờ, những hiểu biết về 
đạo Lão rất hạn chế ở Châu Âu, nhưng đã có một số sách 
viết về Đức Thích Ca bằng tiếng Châu Âu rồi. Tolstoy biết 
thông thạo nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức, Anh, Ý.... do đó 
ông đã đọc nhiều bản dịch từ Kinh Tạng Pàli và Kinh 
Tạng Đại Thừa do các học giả Anh và Đức phiên dịch. KPH 
được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh trong khoảng thời 
gian ông còn sông và rất có thể ông đã đọc được bộ kinh 
này. PG Đại Thừa được biết đến ở Nga, nhưng chỉ có một số 
ít người nghiên cứu. Do đó rất khó xác định được mức độ 
ảnh hưởng của Tolstoy đối với KPH và kinh Phật nói chung. 
Tôi nghĩ rằng rất có thể là ông ta đọc được nhiều kinh điển 
PG. Điều đó hoàn toàn có lý, vì trước năm ông mất 1910, 
ông đã đọc một số kinh Phật được phiên dịch bởi học giả 
người Nga I. E. Minayev. 


Chứng tôi mong muốn nhìn thấp thành quả dịch phẩm KPH 
của Ông. 


Theo DEHUARMA WONRLD), tháng I10/1996. 


Phật giáo khắp thế giới 915 





4. RINH PHÁP HOA ĐƯỢC DỊCH 
SANG TIÉNG PHÁP 


Tháng chín vừa qua, Nhà xuất bản Fayvard, thủ đô Paris, 
Pháp quốc, đã cho ấn hành bộ Kinh Pháp Hoa (Le Sutra 
Du Lotus). Đây là bộ Kinh Pháp Hoa (KPH) bằng tiếng 
Pháp thứ hai được giáo sư người Pháp Jean - Noel Robert 
chuyển ngữ từ bộ KPH chữ Hán của ngài Tam Tạng Pháp 
Sư Cưu Ma La Thập. Mặc dù, vào năm 1840, nhà ngôn ngữ 
học người Pháp Eugène Burnouf đã phiên dịch Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa (Le Lotus De La Bonne Loi/The Lotus of 
the Good Law) này ra tiếng Pháp từ bản kinh Sankrit được 
tìm thấy ở Tây Tạng. Tuy nhiên, bản dịch đầu tiên đó 
không được phổ biến vì lối văn cổ khó đọc, nên hành giả 
Pháp Hoa phần đông tại Pháp khó lòng lĩnh hội được ý 
nghĩa của Kính. 





Giáo sư Jean Noel Robcrt 


516 Thích Nguyên Tạng 





Đứng trên tỉnh thần đó, GS Jean Noel Robert (hiện là hiệu 
trưởng một trường cao đăng), trước đây, từng là tác giả 
quyển sách “Giáo lý của tông phái Thiên Thai Nhật Bản 
vào đầu thế kỷ thứ 19” (Les Doctrines de [ecole Japonaise 
Tendai au đébut du IXe siècle) đã phát tâm chuyên ngữ bộ 
kinh này ra một loại tiếng Pháp hiện đại để đáp ứng nhu 
cầu trên. 


Tạp chí PG Dharma World (Nhật Bản) đã phỏng vấn dịch giả 
bộ KPH mới này để tìm hiểu vê công tác dịch thuật của ông. 

Ông biết Phật giáo khi nào và điều gì khiến cho ông làm 
công tác nghiên cứu và dịch thuật kinh điển PG? 

Tôi biết PG từ lúc còn là sinh viên đại học. Nhờ người thầy 
của tôi, giáo sư Bernard Frank (1927-1996) mà tôi để tâm 
đến việc học ngoại ngữ và nghiên cứu kinh điển PG. Trong 
thời gian đó tôi đọc được quyền sách “Con mắt thứ ba” 
(The Third Eyes) của Lobrang Rampa, một tăng sĩ nỗi tiếng 
PG Tây Tạng. Cuốn sách nói rõ chi tiết về cách khai mở 
con mắt thứ ba, con mắt trí tuệ, giúp cho hành giả thấy rÕ 
được túc nghiệp quá khứ và vị lai. Từ lúc ấy, trở đi tôi muốn 
đọc và muốn biết rõ về giáo lý của đạo Phật càng sớm càng 
tốt. Như là một thanh niên, tôi bị quyến rũ bởi ngôn ngữ và 
muốn học nhiều thứ tiếng khác nhau trong cùng một lúc. 
Tuy nhiên, giờ đây tôi khuyên học trò của tôi nên học 
chuyên sâu vào một ngôn ngữ nào đó mà mình có kế hoạch 
nghiên cứu sau này. Để biết thực sự một ngôn ngữ, điều 
chính yếu là biết rõ nền văn hóa của ngôn ngữ đó. Điều này 
buộc tôi nghĩ rằng hai hay ba ngôn ngữ là tối đa để một 
người có thể học và thực sự hiểu rõ về chúng. Từ đó tôi bắt 
đầu học tiếng Trung Hoa và Nhật Bản, đồng thời, tôi cũng 
nghiên cứu giáo lý của tông phái Thiên Thai Nhật Bản. Và 
trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận ra rằng KPH là một bộ 
kinh giá trị của PG Đại Thừa. Cho nên tôi quyết định bắt 


Phật giáo khắp thế giới S17 





tay thực hiện công việc phiên dịch bộ kinh này ra Pháp ngữ 
để đem lại sự lợi lạc cho dân chúng Pháp. 


Bây giờ cảm giác của ông như thế nào khi bản dịch KPH đã 
hoàn thành? 

Khi tôi bắt đầu dịch bài kệ đầu tiên của kinh, tôi có cảm 
giác rất sung sướng từ công việc này và điều đó làm cho tôi 
có cảm giác răng mình đã từng thâm nhập vào thế giới của 
Pháp Hoa. Bước đầu tôi dịch nhiều phần khác nhau, sau đó 
tôi mới tập hợp lại. Tuy nhiên, tôi luôn luôn cảm thấy có 
một cái gì đó không bằng lòng, và tôi nghĩ rằng tôi phải giải 
quyết toàn bộ bản dịch vào một ngày nào đó. Giờ đây, tôi 
có cảm thấy rất hạnh phúc là tôi đã hoàn thành bản dịch 
mà tôi có thê được đánh giá cao là một bản dịch chính xác 
và gần gũi với lời Phật dạy. Tôi cũng chú ý đến lỗi văn tao 
nhã chữ Hán của ngài Cưu Ma La Thập và cố gắng chuyển 
ngữ làm sao cho khớp với âm vận của bản kinh gốc. 


Ông đặc biệt quan tâm đến điều gì khi hoàn tất xong bản 
dịch KPH? 


Người Pháp rất ghét sự sao chép. Như những học sinh, 
chúng ta được dạy rằng không được lặp đi lặp lại những từ 
giống nhau trong một đoạn văn. Trong khi đó, nhiều từ 
giống nhau lại xuất hiện thường xuyên trong KPH đã tạo ra 
một số vấn đề cho tôi. Cố nhiên, tôi đã chuyển ngữ những 
đoạn giống nhau như vậy theo lối cũ, nhưng tôi cô găng 
tránh dùng những từ trùng lặp trong những đoạn trên. Tôi 
đặc biệt quan tâm đến lối dùng từ bình dân trong tiếng 
Pháp để cho người đọc dễ dàng lĩnh hội được ý nghĩa của 
kinh. Tôi nghĩ rằng mọi người đều có thể đọc và hiểu được 
KPH mà trước đó người đọc không hắn là những nhà 
nghiên cứu Phật học. 


518 Thích Nguyên Tạng 





Xin ông cho biết ý nghĩa về lần in ấn bộ KPH này được 
chuyển ngữ từ tiếng Trung Hoa của ngài Cưu Ma La Thập? 


Bản dịch KPH bằng tiếng Sankrit của ông Burnouf là một 
tác phẩm có giá trị hàn lâm, nhưng vì một số lượng lớn từ 
ngữ chuyên môn và phức tạp khiến cho việc đọc và học khó 
hiểu cho những ai chưa có kiến thức về Phật học. Có nhiều 
học trò và bạn bè của tôi ở Pháp tu theo KPH, họ muốn 
hiểu sâu sắc về tỉnh nghĩa của KPH, nhưng đã gặp khó khăn 
về mặt ngôn ngữ. Vì thế, điều này đã thúc giục tôi phải thực 
hiện cho kỳ được một bản dịch KPH trong tiếng Pháp hiện 
đại hoàn hảo để đáp ứng lại như cầu trên. Ý nghĩa. quan 
trọng nhất đối với tôi trong lần in ấn này là mong muốn của 
tôi đã được mãn nguyện thông qua việc hoàn thành bản 
dịch của tôi. 

M4 nghĩa thứ hai là về mặt văn hóa, tôi biết rằng đây có thể là 
lần đầu tiên người Pháp tiếp xúc với một bộ kinh mà phần 
lớn người châu Á tụng đọc một cách rộng rãi và có sự ảnh 
hưởng rất sâu đậm trong đời sống tỉnh thần ở nơi đó. 


\4 nghĩa cuối cùng, tôi cho rằng cũng là một điều thú vị, bởi 
vì phần lớn dân chúng Pháp đều học và tu theo PG Tây 
Tạng mọi người chỉ biết rõ về hình thức cũng như nội dung 
về một PG Tây Tạng mà thôi. Tôi rất sung sướng để nói 
rằng dịch phẩm KPH này sẽ cho phép mọi người biết rõ 
rằng có một thế giới PG khác rất phong phú ngoài PG Tây 
Tạng. 


Xim chân thành cảm ơn ông 


(Theo tạp chí DHARMA VWONRLÙ), tháng LÌ và 12 năm I997) 


Phật giáo khắp thế giới 919 





b LÀM THẺ NÀO ĐẺ PHẬT GIÁO 
PHÁT TRIÊN Ở PHƯƠNG TÂY? 


ÑNsaày 10, II, I2 và I3 tháng 04 vừa qua tại Dharamsala, 
miền Bắc Ấn Độ, đã diễn ra cuộc hội nghị của các hội đoàn 
PG phương tây trực thuộc dưới quyền lãnh đạo của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, người lãnh đạo thế và giáo quyền của nước Tây 
Tạng. Cư sĩ Svlivia Wetzel, một thành viên trong Hội PG 
Đức quốc, lược ghi một số nét chính của Hội nghị. 





Chư Tôn Đức và Phật tử người Tây phương 


Sau 07 giờ bay từ Đức, phái đoàn chúng tôi đến Tân Đề Li 
vào chiều tối, chúng tôi phải nghỉ tạm ở một khách sạn tại 
Connaught Phace. Sáng hôm sau, chuyến xe lửa đầu tiên 
đưa chúng tôi đến Pathankot đón taxi để đến Mcleod Ganj, 
nơi đầu tiên tổ chức hội nghị. Thật vui mừng và hân hoan 
biết bao đề gặp lại bè bạn cũ và biết thêm nhiều thiện hữu 
tri thức mới. 


520 Thích Nguyên Tạng 





Vai trò của người thây 


Hội nghị đã nhất trí thảo luận một cách cởi mở và thắng thắn 
vào vấn đề tế nhị này. Những câu hỏi được đặt ra như thế 
nào là vai trò thích hợp của người thây, khi vị ấy phải sống và 
làm việc ở phương Tây và sẽ làm gì nếu có sự xung đột của 
lòng tin nảy sinh với người thầy Á- đông chưa hiểu rõ những 
đặc tính tâm lý và nhu cầu tín ngưỡng của người đệ tử 
phương tây. ĐĐ Thubten Pende đã giới thiệu hai mô hình 
khác nhau của một bậc mô phạm ở phương Tây đang được 
huấn luyện cho các nhà truyền bá PG tại Tu viện Nalanda ở 
Pháp quốc. Cư sĩ Jack Kornfield, thành viên của Hội Thiền 
Định ở Bi, phát biểu một số vấn để về tâm lý học ứng dụng. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lắng nghe và vui vẻ thảo luận với hội 
nghị. Phần kế là tập trung chính vào quyển hạn của người 
thầy. Ngài phát biểu một cách ân cần: “Quyên hạn thật sự 
của một người thây có được là từ phía người học trò, thật khó mà 
trao cho một người khác cái quyên hạn của bậc thây tỉnh thân. Vì 
rất khó biết được mức độ nhận thức về tâm linh của người ấy”. 


Buổi chiều, cư sĩ Bodhi Kjolhede, một giáo viên dạy thiền, 
người kế thừa ông Roshi Kapleau, mô tả một số trường hợp 
lạm dụng tình dục và quyên hạn, sử dụng rượu, ma túy cũng 
như cắt xén ngân quỹ và các tệ nạn khác đã xảy ra ở một số 
cộng đồng tu học tại Hoa Kỳ. Sư cô Tenzil Palmo, người 
Anh, nói đến hành vi ứng xử và tư cách đạo đức của một số 
người thầy tỉnh thần (cả tu sĩ lẫn cư sĩ) đã và đang đầu đề 
bàn tán không ngừng trong quân chúng và họ được xem như 
những người “uyên bác quá đỗi” trong PG. Thượng tọa 
Ajahn Amaro, trụ trì chùa Amaravati ở Anh Quốc, mô tả 
phương hướng đào tạo và thụ phong cho tăng sĩ và một số cư 
sĩ có năng lực đề ra lãnh đạo theo truyền thống Theravada. 
Ni sư Martine Batchelor, thọ giới theo PG Triều Tiên, yêu 
cầu hội nghị nên có một đường hướng rõ ràng và phương 
pháp giáo dục PG cụ thể để áp dụng ở xã hội phương Tây. 


Phật giáo khắp thế giới 521 





Tính kinh viện và vẫn đề hội nhập 

Ngày thứ hai hội nghị tiếp tục thảo luận về vấn đề làm thế 
nào đề PG hòa nhập và thích ứng trong mọi lãnh vực sinh 
hoạt ở xã hội phương Tây, trong khi vẫn giữ được tính xác 
thực và sự trong sáng trong lời Phật dạy. Cư sĩ Stephen 
Batchelor, dịch giả và tác giả của nhiều sách và báo về PG, đã 
nói đến sự truyền bá và hội nhập PG một cách nhanh chóng 
ở các nước Châu Á. ĐĐ Olande Ananda, vị sư Nam tông 
người Hòa Lan, từng sống và tu học ở Miễn Điện, đề cập đến 
việc tôn trọng truyền thông văn hóa của các nhà sư châu Á. 
Cư sĩ Dharmachari Kulananda, giới thiệu Hội Liên Hữu Phật 
Giáo Thế Giới (The World Fellowship øƑ Buddhist) là một điền 
hình cụ thể cho việc hội nhập văn hóa PG ở phương Tây. 


Buổi chiều, cư sĩ Alex Berzin, giải thích một số vấn đề khó 
trong việc giảng thuyết, viết lách và phiên dịch kinh điển 
PG. Cư sĩ Fred Von Allmen nói về sự hiện hữu của sự hội 
nhập có giá trị hơn là cứ ôm giữ truyền thống, điều đó làm 
cho các nhà truyền bá PG châu Á không ủng hộ, thậm chí 
có lúc chống đối ra mặt. Cư sĩ Edie Irwin, người Scotland, 
phản đối việc phương tiện thái quá trong lý do để thích hợp 
với xã hội hỗn loạn ở phương Tây có thể làm phương hại 
đến chánh pháp. 


Lời phê bình của Đức Đạt Lai Lạt Ma về ngày hôm đó là khá 
tốt, tuy nhiên hội nghị không phản ảnh được những vấn đề 
cần thiết hoặc đưa ra một hướng giải. quyết nào cụ thẻ. Chúng 
tôi cũng cảm nhận như vậy và quyết định ngày kế tiếp làm 
VIỆC thắng thắn và có hiệu quả. hơn. Theo những nghỉ vẫn về 
việc đi “quá đà” trong khi tryền giáo, thì ngài nói: “không có 
thiệt hại chút mào trong việc sử dụng lời Phật dạp ngoài phạm vi 
của PG. Lòng từ bị không phải là tài sản riêng của đạo Phật. Tuy 
nhiên, thật sai lầm nà không thể tha thứ cho những ai lạm dụng 
chân lý đề mưu câu lợi dưỡng cho cá nhân hoặc đưa những phương 
pháp, phong tục tập quán, những năn hóa mê tín mang tính phi PG 


522 Thích Nguyên Tạng 





vào trong chánh pháp. Đây là một điều đau buôn cho PG Tây 
Tạng nói riêng 0à cả các nước ở châu A nói chung, đã vướng phải 
những sai lầm trầm trọng này mà trong tương lai đòi hỏi chúng ta 
phải làm việc thật nhiêu đề loại bỏ chúng”. 

Tâm lý và định kiến giới tính trong PG 


Ngày thứ ba, hội nghị bàn đến những lĩnh vực tâm lý biến 
đổi trong lúc tu tập. Cư sĩ ]unpo Sensei hỏi về những phương 
pháp loại trừ những ý nghĩ vụn vặt của tâm lý trong lúc ngồi 
thiền và làm thế nào để tiếp xúc và phát triển nhiều hơn 
những phút giây thanh thản và an bình có được trong một 
ngày. “Nhận thức có được là nhờ vượt qua được những vung đột 
của cảm giác 0à đớn đau. Yếu tổ quan trọng đối với việc phát triển 
tâm linh trước hết là sự ân cẩn nà quan tâm đến những người khác 
cũng nÌuw biết hồ thẹn nà khắc phục với những hành vi sai trái của 
mình”. Đức Đạt Lai Lạt Ma ân cần nhắc nhở hội nghị. 


Buổi chiều chúng tôi tiếp tục nói đến những nền tảng cơ bản 
của chủ nghĩa giới tính trong PG, đó là âm thầm ám chỉ đến 
một định kiến nặng nề về nữ giới. Cư sĩ Sylvia Wetzel, đã 
trình bày những khó khăn và những mặc cảm tự ti của phụ nữ 
Tây phương. khi đối đầu với vấn đề TY, Cô đặt ra một giả 
thiết răng, nếu một người đàn ông sống và tu học trong một 
thế giới PG do nữ giới lãnh đạo, thì y có thê ngoan ngoãn cúi 
đầu làm theo và tinh tấn trong tu học mà không có một chút 
tự tỉ nào về vị trí của mình hay chỉ sống gượng ép một đời với 
kỳ vọng kiếp sau sẽ trở thành người nữ để có những ưu đãi 
hơn trong cái thế giới mà người nữ là những bậc thầy tinh 
thần Ấy. Syvlvia Wetzel còn nói đến những kết quả không may, 
hoặc những phiền toái về định kiến giới tính một cách vô ý 
thức và phản khoa học đối với phụ nữ nói chung và riêng cho 
hàng nữ tu. Điều đó đã phản ánh trên mức độ ngôn ngữ của 
từng dân tộc, chăng hạn một từ dành đề gọi phụ nữ Tây Tạng 
là Kye Men, nghĩa là tái sinh trong đăng cấp thấp hèn!! Sự 
lầm lẫn giữa nam và nữ trong nhiều ngôn ngữ, trong nhiều 


Phật giáo khắp thế giới 923 





truyền thống văn hóa như vậy là yếu tố mạnh mẽ trong việc 
xem nam giới là một kiểu mẫu tâm lý phù hợp duy nhất đối 
với đời sống chính trị, tâm lý, triết học và tôn giáo. Trong thế 
giới PG ít nhiều đã ảnh hưởng về định kiến đó và kết quả là 
xem rẻ phụ nữ, không quan tâm hoặc giúp. đỡ ni giới, nói 
chung là quên đi những nhu cầu cần thiết để phát triển tâm 
linh, tâm lý và những điều kiện vật chất cho người phụ nữ. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nói “Hiện thời tôi đang có nhiều iệc phải 
làm, tôi chưa bao giờ nhìn nữ giới theo cách đó. Tuy nhiên, thẻo 
tôi thì nắn đề chính là người phụ nữ phải biết nỗ lực nà phát 
triển những tiền năng của mình để minh chứng rằng mìh cũng 
nh nam giới. Mặt khác, nếu có ấn đê khó khăn gì thì phải nói 
lên, để cùng nhau tìm biện pháp khắc phục. Vấn đề khinh nữ 
trọng nam, có thể người ta căn cứ trên nên tảng thể chất của 
người phụ ữ 0à truyền thống ăn hóa. lNếu tập quán và ăn hóa 
thay đổi thì cục diện hoàn toàn khác hắn”. 

Vấn đề tông phái và điều kiện văn hóa 

Cư sĩ Fred Von Allmen, tông kết những hậu quả xấu bắt 
nguồn từ chỗ phân biệt và bảo thủ của những tông phái PG 
(Buddhist sects) khác nhau ở phương Tây, và Đức Đạt Lai 
Lạt Ma hoàn toàn đồng ý cũng như hy vọng sẽ có nhiều 
cuộc tiếp xúc hơn trong tương lai giữa các giáo phái Thiền, 
Tịnh và Mật của Nam và Bắc Tông. “Thật hy hữu và tốt biết 
bao nếu tất cả tăng sĩ PG có thể thấu triệt và truyên dạy những 
văn hóa khác nhau”, ngài nói “Nhưng làm sao để thực hiện mô 
hình đó thì tôi chưa biết”. Cư sĩ Martine Batchelor cho rằng 
tầm nhận thức sâu sắc và kết quả của sự khám phá về tâm 
linh sẽ giúp cho người thầy vượt qua những điều kiện văn 
hóa khắc nghiệt khi truyền giáo. 


Vấn đề đời sống tu học của người phương Tây 
Buổi sáng cuối cùng dành hết thời giờ để thảo luận và giải 
quyết những khó khăn cho Giáo hội Tăng Già Phương Tây. 


524 Thích Nguyên Tạng 





Thượng tọa Tenzil Rinpoche, mô tả những tình cảnh khó 
khăn của tăng đoàn và đặc biệt là ni giới gặp không ít rắc rối 
ở xã hội phương Tây. “Nếu không khéo” ngài nói “tiên ngọc 
Tăng bảo (Jewcl 0ƒ Sangha) Phương tập sẽ bị ném nào vũng bùn 
của sự dưng dưng nà khinh rể”. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xúc động 
thật sự trước bài báo cáo này và ngài đã khóc công khai. 


ĐĐ Thubten Chodron, đến từ Seattle (Hoa Kỳ), nói lên 
một đề nghị chỉ tiết về việc tuyển chọn và đào tạo một cách 
cần thận cho thế hệ trẻ tăng ni phương tây. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma cũng nhìn nhận việc thụ phong cho tăng ni phương Tây 
là quá nhanh trong khi chưa có một nơi đề huấn luyện trước 
đó, và ngài hứa sẽ mở một trung tâm đào tạo cho tăng ni và 
đặc biệt chuẩn bị tốt hơn cho lễ truyền giới. Sau đó, ĐĐ 
Thubten Pende thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma sửa đổi và bỏ 
bớt một số nghỉ thức trong lễ truyền giới. Vì buổi lễ kéo quá 
đài và hầu hết người phương Tây đều phản ảnh việc một ni 
cô nói những lời tùng phục và cung kính với hàng tỳ kheo 
suốt đời, trong lễ thọ cụ túc giới. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma: “tôi cảm thấp hơi bối rối uê nắn đề này, 
một mình tôi không có đủ thẩm quyên để sửa đổi những nghỉ thức 
và những qup định trong Đàn giới, chúng tôi cân phải có ý kiến 
của Hội đông Tăng già (Sangha Council)”. Ngài hứa sẽ triệu 
tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo PG của các tông phái 
khác trong vòng 6 tháng tới để giải quyết vấn đề này và hy 
vọng sẽ có những thay đổi cần thiết. 


Buổi chiều, hội nghị nghe đọc bản dự thảo về chương trình 
hoạt động trong thời gian tới. Năm mươi đại biểu của hội 
nghị đều đồng nhất trí và cung thỉnh Đức Đạt Lai Lạt Ma 
ban đạo từ để kết thúc hội nghị. “... Thế là hội nghị của chúng 
ta đã thành công tốt đẹp, ngài nói, những gì cẩn nói, chúng ta đã 
nói đủ. Vấn đề thành công 4ÿ thất bại, hạnh phúc hap đau khổ 
luôn bao quanh chúng ta, đó là việc bình thường của cuộc đời, thì 
công tác Phật sự của chúng ta cũng như thế. Nên nhớ, quá khứ là 


Phật giáo khắp thế giới 929 





quá khứ, tương lai trong tay của chúng ta. Xã hội phương tâp 
đang hướng vê PG để tìm sự an lạc cho tâm hôn, nhưng họ có 
thành công hay không là còn tp vào sự tu học và làm việc của quý 
rị....”. Hội nghị bế mạc sau một lễ cầu nguyện ngắn và các 
đại biểu được trao tặng cho khăn trăng katag đề lưu niệm. 


Hội nghị cũng nhất trí lấy Dharamsara làm nơi tổ chức hội 
nghị hàng năm, còn các đại hội địa phương thì tổ chức ở 
Châu Âu và Hoa Kỳ. Muốn thỉnh băng ghi âm và video của 
hội nghị xin liên hệ ở địa chỉ: 4725 E. Sunrise Drive, Suite 
137, Tuscon, Arizona 85718, USA. 


Theo MANDALA Journal 04/1994 


526 Thích Nguyên Tạng 





6 PHẬT TỪ Ở NGA VỚI CÔNG 
TÁC XÂY DỰNG CHÙA 


Q.: một thời gian dài cố găng khôi phục lại nền PG tại 
Liên Xô (cũ), các Phật tử Nga đã nhanh chóng tập hợp được 
một lực lượng Phật tử khá đông. Kết quả của sự nỗ lực đó là 
sự ra đời của tạp chí Nytb Kcebe (tạm dịch: Con đường 
hướng nội) được ấn hành bằng tiếng Nga vào năm 1990, do 
đạo hữu Sasha lakovleva, một nhà báo Nga, khởi xướng và 
làm chủ bút. Tờ báo này cung cấp tin tức Phật sự và giáo lý 
của mọi tông phái PG trong và ngoài nước. Đến nay đã có 
hơn 10.000 người đặt mua báo. 


Một điều đáng kể khác, trong những năm gần đây, nhiều 
pháp sư PG nỗi tiếng đã thường xuyên viếng thăm và thuyết 
giảng ở Matxcơva. Năm tới đây (1997) Đức Đạt Lai Lạt Ma 
cũng sẽ sang thăm và thuyết pháp cho Phật tử Nga. Mặc dù 
đất nước này đã tiếp xúc với PG từ nhiều thế kỷ qua, nhưng 
hạt giống bồ đề đến nay mới thật sự bám rễ và đâm chồi. 


Công việc trước mắt của Hội PG Nga là xây dựng một ngôi 
chùa để có nơi cho tín đồ tu niệm và sinh hoạt hàng tuần. 
Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm được một 
nơi lý tưởng và thích hợp đề xây dựng chùa. Đó là tòa nhà 
công nghiệp cỡ lớn thuộc một công ty cung cấp thiết bị 
quân sự, bị bỏ trống từ sau thời chiến tranh lạnh. Đó là một 
nơi yên tĩnh năm ở trung tâm thủ đô Miatxcova, cách điện 
Kremlin khoảng vài Ki-lô-mét. 


Phật giáo khắp thế giới 927 





Kinh phí xây dựng dự trù sẽ là 200.000 đô la, đến nay Phật 
tử Nga đã đóng góp được 50.000 đô la. Hiện tại hội đang 
tiến hành xây dựng và vận động các tổ chức PG thế giới 
quan tâm và giúp đỡ. 


(Theo Tricpcle, the Buddhist repiew, 6/Ï 996. ) 


528 Thích Nguyên Tạng 





7 TÔ CHỨC PHẬT GIÁO QUỐC 
TÉ CÁC PHẬT TỬ DÁN THÂN 


Giàn 150 người từ mười tám quốc gia khác nhau đến Thái 
Lan vào cuối tháng hai vừa qua (1995) để dự hội nghị 
thường niên lần thứ bảy thuộc Tổ Chức PG Iufernational 
Ngtwork Oƒ Eneagel Buddhists (LNEB, tạm dịch: Tổ chức quốc tế 
các Phật tử dẫn thân). 


Đây là một hội PG quốc tế thành lập vào năm 1989 tại Thái 
Lan, do đạo hữu by Sulak 5ivaraksa (người Thái) và TT 
Teruo Maruyama (người Nhật) đồng sáng lập. Hội được sự cố 
vấn chứng minh của HT Maha Ghosananda, Tăng Thống PG 
Campuchia, Đức Đạt lai Lạt Ma thứ 14 (Phật giáo Tây Tạng) 
và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Phật giáo Việt Nam). Từ 36 
thành viên của II quốc gia ban đầu, đến nay đã lên đến 200 
thành viên của 33 quốc gia. Địa chủ liên lạc của hội là: 


SIAM INEB Seccrctariat, 

P.O. Boy 19, Mahadthai Post Of, 

Bangkok, 10206, Thailamu. 

Tel/Fax: 662-433-7169 c-mail: ineb(@ipierl tu.ac.th; 
Websitc: hftp:/www.bUƒ.orgJineb.ltunl 


Mục tiêu của hội nghị năm nay là để phát triển mạng lưới 
hoạt động của tổ chức. Hội nghị chú ý vào những cuộc hội 
thảo từng nhóm nhỏ và chia sẻ những công tác phật sự đang 
gặp những khó khăn của từng thành viên mà họ đang đương 
đầu ở quốc gia của họ. 


Phật giáo khắp thế giới 929 





Hội nghị khai mạc vào sáng thứ hai với bài diễn văn khai 
mạc của vị đông chủ tịch hội, HI người Nhật Teruo 
Maruyama và sau đó là phân đọc tham luận của các đại biêu. 


Buổi chiều, hội nghị nghe các đại biểu báo cáo về những 
hoạt động phật sự trong năm vừa qua của các quốc gia như 
Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Bangladesh, Srilanka, 
Hoa kỳ, Đức, Canada.... Ngày thứ ba và thứ tư, các đại biểu 
gặp nhau trong từng nhóm nhỏ để thảo luận và chia sẻ 
những hoạt động đã qua và sắp tới, cũng như nghe báo cáo 
của các nước còn lại. 





LVEB Conference, Thailand 


Đại biểu của đại hội tại Thái Lan, chụp hình lưu niệm 


Các buổi chiều là thời gian dành để tĩnh tọa và sau đó là 
phần thưởng thức các tiết mục giải trí về đặc trưng văn hoá 
của các nước có mặt trong hội nghị. 

Ngày cuối cùng, hội nghị bàn thảo và đưa ra một chương 
trình hoạt động Phật sự cho năm 1995. 

Giải phóng cho Bồ Đề Đạo Tràng: Thánh địa Buddhagaya, 
nơi Đức Phật thành đạo, sẽ được quản lý dưới sự lãnh đạo 
của giới PG. Hội nghị này tiến hành các thủ tục để nhanh 


530 Thích Nguyên Tạng 





chóng thuyết phục Thủ tướng Ấn Độ có những hành động 
cần thiết để giao quyền quản lý trở lại cho PG. 


Về kinh tế PG: khuyên người cư sĩ chọn một nghề nghiệp 
chân chánh. Số thu nhập có thể chia thành ba phần: dùng 
cho gia đình, đưa vào quỹ tiết kiệm và làm từ thiện. Trong 
phần từ thiện có thể cúng dường vào việc xây dựng chùa 
tháp, nhà dưỡng lão, gây quỹ giáo dục tăng ni, cấp học bồng 
cho người nghèo.... 


Về dịch vụ thông tin: Tờ “Seeds of peace” và “The INEB 
Reader” sẽ giúp phản ánh nhanh chóng và kịp thời về thông 
tin Phật sự cho các quốc gia PG. Trong một tương lai gần, 
phòng thông tin có thể nhận tất cả những tin tức, bài viết, 
truyện ngắn thuộc bất cứ một ngôn ngữ nào mà chúng sẽ 
được chuyền ngữ tại Bangkok, Thái Lan. 

Phụ nữ và gia đình: chú ý đến vị trí và giúp phát triển ni giới 
ở Nhật Bản và Thái Lan, vì đời sống tu học của họ chưa được 
sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Kêu gọi sự giúp đỡ cho 
phụ nữ Campuchia, kết hợp với những hội phụ nữ ở quốc gia 
này để chăm sóc sức khỏe và dạy nghề cho các bà mẹ độc 
thân và nhiều người phụ nữ khổ đau khác vì chiến tranh. 


Cùng nhiều vấn đề khác nhau: Giáo dục PG, Nhân quyền 
nhìn từ quan điểm của PG, Môi trường và Sinh thái, tổ chức 
những cuộc đối thoại giữa PG và các tôn giáo khác, Vấn đề 
giải trừ quân bị... tất cả đều được hội nghị đưa ra những 
chương trình hoạt động cụ thể cho năm 1995, 


Đặc biệt hội nghị năm nay có một chương trình mới đáng chú 
ý là Lễ Sám Hối được cử hành vào tối thứ hai. Mục đích của 
buổi lễ là thừa nhận những sai lầm về chiến tranh trong 50 
năm qua kể từ khi chấm dứt Thế chiến thứ II. Buổi lễ bắt đầu 
bằng lễ rước đèn trông rất đẹp mắt với sự chứng minh của HT 
Samdech Preah Maha Ghosananda (người Campuchia). Đoàn 
diễn hành đến thiền đường Ashram giữa tiếng trống và tiếng 


Phật giáo khắp thế giới 5Ó] 





kinh cầu của các tăng sĩ Nhật Bản. Các thành viên thuộc tổ 
chức INEB Nhật Bản đã đọc lời xin lỗi, tiếp đó đạo hữu 
Robert Aitken Roshi thuộc Hội PG Hoa Kỳ, HT Samdech P. 
Maha Ghosananda và nhiều vị đại diện thuộc các quốc gia 
khác đã đọc lời xin lỗi về những sai lầm trong chiến tranh mà 
chính phủ của họ đã mắc phải. Bầu không khí thật sự thiêng 
liêng và khiến cho mọi người xúc động nói ra một cách thành 
thực và cởi mở. Buổi lễ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ và được 
kết thúc với một thời cầu nguyện ngăn. 





Ông Sulak Siparaksa, chủ tịch hội 


Ông Sulak Sivaraksa, năm nay đúng 60 tuổi, là một Phật tử 
thuần thành người Thái Lan, nhưng có hơn 30 năm hoạt 
động cho hòa bình thế giới và công cuộc bảo vệ môi sinh, 
nhiều lần ông đã bị kết án và bỏ tù vì mục đích trên. Ông là 
người được các tổ chức bảo vệ nhân quyền đề cử lãnh giải 
Nobel hòa bình hai năm 1995 và 1994. Năm 1989, đứng 
trước tình thế hỗn loạn của cuộc thế do chiến tranh và nạn 
hủy diệt môi sinh xảy ra khắp nơi, nhất là ở tại quê hương 
Thái Lan, nên ông đã kêu gọi và thành lập tổ chức hội PG 
này. Ngoài công việc tổ chức, điều hành hiệp hội, ông còn 
dành thời gian để viết nhiều sách để trình bày quan điểm 
hoạt động của mình. Tác phẩm chính của ông gồm có: “Sự 


532 Thích Nguyên Tạng 





hồi sinh: tiếng nói của Thái Lan ở Á châu trong thế giới đổi 
thay” (Siamese RÑesurgence: A Thai Voice on Asia in a VVorll oƒ 
Change, I9&5), “Tôn giáo và sự phát triển” (Ñeligion and 
Devwclopmuem, I966), “Một Đạo Phật dấn thân” (A S0cial]p 
Engagel Buddhism,I96®8), “lhái Lan trong cơn khủng hoảng” 
(Siam in Crisis, I 990; “Hạt giống của hòa bình” (Seeds øƒ Peaee, 
Parallax, 1992). 


(Theo SEEDS OF PEACE, ThaiLand, 6/1995.) 


Phật giáo khắp thế giới B55) 





CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
TƯỢNG DI LẶC TẠI ẤN ĐỘ 





Đúc Phật Di Lặc (Maitreyva, The Future Buddha) sẽ giáng 
trần và truyền Pháp độ sanh sau khi chánh Pháp của Đức 
Phật Thích Ca không còn trên thế gian này. Trong Khế 
Kinh ghi rằng đức Phật Di Lặc sẽ giáng sanh và chứng đạo 
tại thánh địa Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Ấn Độ nơi đức 
Thích Ca Mưu Ni đã chứng quả hơn 2500 năm về trước. 
Hàng năm có hàng ngàn khách hành hương trên khắp thế 
giới về thăm thánh tích này. Để cho mọi Phật tử trong mười 
phương "gieo duyên" với đức Phật Di Lặc, cách đây khoảng 
10 năm, cố Đại sư Thubten Yeshe, sáng lập viên "Hội Bảo 
Vệ Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa" (FPMT) thuộc Phật 
giáo Tây Tạng đã phác thảo một kế hoạch xây dựng tượng 
Di Lặc tại Bodhgaya. Kế hoạch đó nay sắp trở thành hiện 
thực. 


534 Thích Nguyên Tạng 





Vào ngày 20, 2l và 23 tháng 3 năm 1996 tại Bodhgaya (về 
sau công trình này đã dời về địa điểm Kushinagar, Uttar 
Pradesh), giới Phật giáo Tây Tạng và Ấn Độ đã long trọng tổ 
chức lễ đặt đá và khởi công xây dựng tượng Di Lặc, một vị 
Phật sẽ đản sanh ở cõi Ta-bà trong tương lai. 


Đến tham dự lễ có Phó Tổng thống Ấn ông K. R. Narayanan 
và Thống đốc bang Bihar ông A. R. Kidwai cùng khoảng 1000 
tăng ni và Phật tử tại gia trên khắp Thế giới về dự lễ. 


Sau phần diễn văn khai mạc của thượng tọa Zopa Rinpoche, 
vị kế nhiệm đại sư Thubtenyeshe và giám đốc công trình 
lịch sử này, là lời phát biểu của các đại diện tham dự và sau 
cùng là nghi lễ động thổ đặt đá rất trang trọng. 


Buổi lễ còn hân hạnh nhận bức thông điệp chúc mừng của 
tổng thống Ấn, thủ tướng Ấn và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Các 
hãng thông tấn báo chí và truyền hình quốc tế tại Ấn Độ 
đều đến dự và đưa tin sự kiện này. 


Sau đây là một số nét chính của công trình xây dựng này: 
1) Về pho tượng: 


Tượng cao 152 mét sẽ được tôn trí tại tâm điểm của một 
công viên rộng 48 mẫu (xem hình của bản phác thảo). Dự 
án này sẽ ngốn nhiều chục triệu đô la và sẽ hoàn thành sau 
10 năm. Khi hoàn tất đây sẽ là pho tượng cao nhất trên thế 
giới. Hai nghệ sĩ Phật giáo Denise Griffin và Peter Griffin 
đã thiết kế pho tượng Di Lặc lớn bằng người thật dưới sự 
chứng minh và chỉ đạo trực tiếp của Lạt ma Zopa Rinpoche 
và nhiều nhà điêu khắc nỗi tiếng khác. Hình dạng và kích 
thước của pho tượng do các nghệ nhân Phật giáo thiết kế và 
lưu truyền trải qua các thế kỷ cũng được đặc biệt lưu ý khi 
kiến tạo pho tượng này. 


Chi phí chính thức chưa biết rõ bao nhiêu (dự kiến là 50 
triệu đô la) nhưng tượng Phật A Di Đà cao 120m ở ngoại ô 


Phật giáo khắp thế giới b5) 





Tokyo, Nhật Bản, cao nhất thế giới hiện nay, chi phí tông 
cộng là 30 triệu đô la. 


Tượng Di lặc sẽ được đặt trên một cái ngai cao 6I mét, hình 
dáng kiến trúc theo lối cổ truyền cao l7 tầng. Bên trong 
pho tượng sẽ có: một ngôi chùa, một tắm pa-nô điện tử lớn 
trình bày lịch sử thánh địa Bodhgaya, cuộc đời và lời dạy 
của Đức Thích Ca và một số nét lớn về sự đóng góp của nên 
văn minh, tôn giáo và triết học của Ấn Độ đối với thế ĐIỚI -- 
tắm pa-nô này được trình bày qua tiếng Hindi, tiếng Anh và 
nhiều ngôn ngữ khác-- một thư viện và một giảng đường. 


2) Vê công viên: 
Pho tượng sẽ được xây trên công viên rực rỡ với: 


e©. Một khu vườn hoa và cây ăn trái. 

e Những thánh tượng, ao sen và vòi nước 

e_ Nhiều giàn đèn trang trí. 

e© Một sân chơi cho thiếu nhi. 

e Một số nhà thiền. 

e©. Một xe lửa nhỏ chở du khách chạy vòng quanh công viên. 
e Một nhà khách. 

e Một nhà hàng và một khu bán đồ lưu niệm 

e© Một trung tâm thông tin. 

e© Một tu viện và giảng đường lớn. 

e© Một khu tăng phòng cho chư tăng thường trú tại đây. 
e© Một bức tường đá bao bọc công viên. 


3) Về kinh tế: 


Pho tượng sẽ được tọa lạc ở Kushinagar, Uttar Pradesh, bắc 
Ấn Độ gần nơi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Uttar 
Pradesh, một trong những vùng nghèo khổ và chưa phát 
triển của Ấn Độ. Chính quyền địa phương và bang Bihar đã 
nhiệt tình ủng hộ cho dự án này và mong rằng thánh địa 
này sẽ mang đến những lợi lạc vẻ kinh tế cho vùng này. 


536 Thích Nguyên Tạng 





Có hàng trăm công ăn việc làm chuyên và không chuyên 
cho dân chúng địa phương trong thời gian xây dựng sau 
này. Và một điều chắc chắn là sẽ gia tăng đáng kế về du lịch. 
Thánh địa này sẽ cung cấp cho Bihar một số lượng du khách 
khổng lồ trong và ngoài nước. 

4) Về môi trường: 

Dự án Di Lặc sẽ giúp chuyển hóa từ một vùng đất không 
được canh tác sẽ trở thành một công viên đẹp nhất từ trước 
đến nay ở Ấn quốc, và chương trình trồng rừng sẽ được huy 
động trong một tương lai gần để tái tạo cảnh quan và môi 
sinh ở vùng này. 

5) Về tôn giáo: 

Nơi đây là một vùng có nhiều bạo lực, chiến tranh, nghèo 
đói, bệnh tật và môi sinh bị phá hủy... vì thế nó cần có một 
nhu cầu thiết thực để phát triển lòng từ hầu xua tan đi 
những tệ nạn trên, đem đến sự an lạc và hạnh phúc cho con 
người. Đức Phật Di Lặc đặc biệt biểu lộ tánh hạnh của từ bi, 
hỷ xả và luôn mong rằng kẻ khác cũng được hạnh phúc như 
mình. Thượng tọa Lạt Ma Zopa Rinpoche, giám đốc công 
trình đã tuyên bô: "Đức Dị Lặc là hiện thân vẻ lòng từ của tất 
cả chư Phật, nì thế pho tượng nàJ sẽ giúp cho chúng sanh luôn 
nghĩ đến tình thương, hạnh phúc cho mình 0à người. Công trình 
nàp sẽ tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi tín đô mọi tôn giáo. Oai 
lực nà chiều kích của pho tượng cũng như các pháp khí khác là 
biểu hiện từ tâm ý của Đức Phật, xuất phát từ những phúc đức, 
trí tuệ và hạnh nguyện không thể nghĩ bàn của Đức Phật". 


Phật giáo khắp thế giới bhXÍ 





` CN 


4 , Ệ le —3z^ Ề 


- 
' 





Đồ án công trình xây dựng tượng đài Phật Di Lặc tại Ấn Độ 


Du khách đến với pho tượng sẽ phát triển lòng tôn kính và 
luôn nghĩ đến hạnh nguyện của Đức Phật Di Lặc. Qua đó họ 
cố găng phát triển mặt tích cực của bản thân họ. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma nói "Tôi cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu 
viên mãn và tượng đài này trở thành một niềm cảm hứng 
cho hòa bình, hạnh phúc của nhân loại hiện tại và mai sau". 
Các nghệ sĩ và nghệ nhân tài giỏi nhất của mỗi ngành đang 
được sử dụng để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật, khi 
hoàn tất sẽ có công dụng tạo nguồn cảm hứng cũng như thu 
hút sự chú ý cho bất cứ ai viếng thăm. Các công trình mỹ 
thuật của dự án xây dựng tượng đài này sẽ mang đến cho 
khách hành hương một kinh nghiệm đầy tính giáo dục, thiền 
vị, hứng thú và qua đó người tham quan chiêm bái có thẻ liễu 
đạt được tất cả ý nghĩa của dự án cũng như lời dạy của Đức 
Phật về lòng từ bi bao dung, an lạc, giác ngộ và giải thoát. 


538 Thích Nguyên Tạng 





Đây không phải là lần đầu tiên tượng đài Di Lặc được tôn 
tạo tại Ấn Độ. Hình ảnh của ngài xuất hiện rất sớm trên các 
tác phẩm nghệ thuật chạm trổ và điêu khắc Phật giáo từ 
cuối thế kỷ thứ I và đầu thế kỷ thứ II sau Tây lịch. Hình 
ảnh này đã được tìm thấy khắp nơi trên tiểu lục địa Ấn Độ 
này. Hai nhà chiêm bái và học giả nổi tiếng người Trung 
Hoa pháp sư Huyền Trang và ngài Pháp Hiến (thế kỷ thứ 
IV đến thế kỷ thứ VII) đã nhìn thấy và mô tả lại những 
tượng Di Lặc rất lớn ở nhiều nơi trên đất Ấn. Các ngài ghi 
nhận rằng có các tượng Di Lặc ở Ghazipur, ở Bodhgaya và ở 
phía Nam thị trấn Chola, đặc biệt là một tượng Di Lặc nổi 
tiếng được tôn trí dưới chân núi cao ở Darel thuộc phía Bắc 
bang Kashmir. 


(Tổng hợp theo tài liệu tập chí Mlanudala tháng 7, l996 và cập 
nhật tháng 9/2006) 


Phật giáo khắp thế giới 900 





9 TRÁCH NHIỆM CHUNG VE 
VIỆC BẢO VỆ MÔI SINH 


(Bài nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của PG 
Tây Tạng tại Lliội Nghị Thượng đính tê tiệc bảo uệ môi 
trường và phát triển, do Liên Hợp Quốc tô chức tại Riode 
}eneiro, Brazin ào ngày 07/07 / 1992). 


ánh cửa của thế kỷ 20 sắp khép lại, tất cả chúng ta đều 
nhận thấy rằng thế giới đã trở nên nhỏ hơn, loài người trên 
hành tỉnh đã trở thành một cộng đồng lớn, các liên minh về 
chính trị và quân sự đã tạo ra những khối đa quốc gia, làn 
sóng của thương mại và công nghiệp thế giới đã cho ra nền 
kinh tế toàn cầu, những phương tiện thông tin của thế giới đã 
loại bỏ những chướng ngại về ngôn ngữ và chủng tộc.... Chúng 
ta phải ngồi lại gần nhau để giải quyết những vấn để nghiêm 
trọng mà chúng ta sắp đương đầu là nạn nhân mãn, sự bùng 
nổ của vũ khí hạt nhân, nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị 
tiêu diệt dần và sự khủng hoảng về môi trường đang ậpP đến, 
chúng đang đe dọa bầu không khí của chúng ta, nước uông và 
cỏ cây cùng với cuộc sống bình yên của loài người. Có ý thức 
và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường là một nền tảng 
sống còn của tất cả trên hành tỉnh nhỏ bé này. 


Tôi cho rằng chúng ta đang đối phó với những thách thức 
của thời đại, do đó mỗi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ 
môi trường sống của chúng ta và công việc đó phải được 
thực hiện ngay từ bây giờ. Vì nó không những đem lại sự an 
lành và hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, 
cho quốc gia mình mà còn cho cả hành tinh này. Có trách 
nhiệm chung ở đây tức là bớt lạm dụng nguồn tài nguyên 


540 Thích Nguyên Tạng 





thiên nhiên, phá bỏ những lò hạt nhân nguyên tử, đó là cái 
mẫu chốt cho sự sống còn của loài người, cũng là một nền 
tảng vững chãi cho nên hòa bình thế giới. 

Tôi đến với hội nghị quốc tế kỳ này cùng với các nhà lãnh đạo 
trong tỉnh thần lạc quan và hy vọng. Cuộc họp mặt hôm nay 
là đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử, một 
cánh cửa mới được mở ra cho lòng nhân đạo, một cơ hội để 
cho cộng đồng nhân loại hợp tác với nhau, là một việc chưa hề 
có trước đây. Mặc dù hội nghị này nó không đem lại những øì 
cần thiết trước mắt, nhưng trên thực tế nó rất quan trọng cho 
sự bình yên của muôn loài trong tương lai. Đó cũng là lý do tại 
sao chúng ta có mặt tại đây, vai trò của chúng ta là phải kiến 
tạo một tương lai tốt đẹp và vai trò này phải được mở rộng mà 
Liên Hợp Quốc phải đứng ra đảm trách. 


Hiện nay có nhiều tổ chức phi chính phủ được thành lập bởi 
các nhà tiền phong có lòng nhiệt thành xuất phát từ sự 
quan tâm đến loài người. Họ đã làm nhiều việc để phát 
triển xã hội và bảo vệ môi trường. Tắt cả các tổ chức có mặt 
ở đây, ai cũng muốn có sự công bằng và thực tế như cá nhân 
mình đã từng làm. Tuy nhiên, nếu không có sự hợp tác của 
tập thể thì mọi sự đạt được đều trở nên vô nghĩa và không 
đi đến đâu cả. 

Không biết chúng ta có đồng ý điều đó hay là không, vì tất 
cả chúng ta hiện hữu trên hành tỉnh này như là một đại gia 
đình, dù giàu Sang hay nghèo nàn, trí thức hay thất học, tùy 
thuộc vào quốc gia, một tôn giáo hay là một ý thức hệ, cuối 
cùng mỗi chúng ta cũng chỉ là con người bình thường như 
bao con người khác mà thôi. Tất cả chúng ta đều ao ước có 
một cuộc sống bình yên và hạnh phúc chứ không một ai 
muốn mình chuốc lấy khổ đau. Hơn thế nữa, mỗi chúng ta 
đều có quyền như nhau trong việc mưu cầu hạnh phúc và 
vứt bỏ mọi đau khổ. Tại sao chúng ta muốn có một cuộc 
sống an vui, thanh bình và thạnh trị mà lại gây ra bao chiến 


Phật giáo khắp thế giới 541 





tranh, bao đau đớn quăn quại và khổ đau cho kẻ khác. Một 
khi chúng ta nhận thức được điều đó, thì chúng ta phải biết 
tôn trọng và thương yêu lẫn nhau, chia sẻ và cảm thông cho 
nhau về những nỗi khổ đau, từ điều này tiến đến một nhận 
thức là chúng ta phải có trách nhiệm chung và phát nguyện 
luôn giúp đỡ người khác vượt qua mọi chướng ngại của họ. 
Tất nhiên, lòng từ bi này nó phải được phát khởi từ lòng 
cao thượng và biết thương yêu muôn loài một cách tự 
nhiên, không nguyên tắc và ép buộc. Đó là một cái gì vô giá 
đang tiềm ẩn nơi nội tâm của chúng ta. Chúng ta không cần 
trở nên một thành viên của một tôn giáo, cũng càng không 
cần tin vào một ý thức hệ nào cả, điều quan trọng ở đây là 
chúng ta có toàn hảo được chơn, thiện, mỹ trong nhân cách 
của con người mình hay là chưa. 


Sự cần thiết cho một ý thức và trách nhiệm chung có ảnh 
hưởng đến mọi phương điện của đời sống hiện tại. Ngày nay, 
những sự kiện bất an xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới, 
nhưng cuối cùng rồi nó sẽ bị ảnh hưởng đến toàn hành tinh. 
Do vậy, chúng ta phải giải quyết những vấn đề nghiêm 
trọng này từ ngay địa phương của mình và hãy quan tâm 
đến chúng từ lúc chúng chưa phát khởi. Thật vô ích, nếu 
chúng ta kêu gọi dựng lên những hàng rào ý thức cảnh giác 
cũng như sự phân biệt giữa các chủng tộc ngõ hầu không bị 
ảnh hưởng và liên lụy đến những tiếng vang của sự phá hủy 
của chiến tranh và sự ô nhiễm của môi trường. Chúng ta 
hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc đặc trách về 
bảo vệ môi trường và phát triển là chúng ta phải quan tâm 
nhiều hơn nữa đến các quốc gia nghèo đói và mối đe dọa 
của môi trường sống. Quả thật đây là một hình thức rất độc 
đáo mà chúng ta phải thảo luận kỹ trong hội nghị này. 

Dĩ nhiên sự phụ thuộc cũng như tương trợ vào nhau đề tồn 
tại là chúng được đặt trên một nền tảng của quy luật tự 
nhiên. Không chỉ có loài người với những hình thái trong 


542 Thích Nguyên Tạng 





đời sống mà còn có vô lượng những hiện tượng vật chất 
đang lệ thuộc vào nhau để phát triển. Tất cả những gì chúng 
ta đang có là đại dương, bầu trời, núi rừng và cỏ cây hoa lá 
và những hiện tượng vật chất đang hiện hữu xung quanh ta, 
chúng đã và đang vươn lên trong các dạng năng lượng hoàn 
hảo, nếu chúng thiếu sự tương tác với nhau thì chúng sẽ tan 
rã và vữa nát. 

Chúng ta hãy xem xét lại những việc làm mà chúng ta đã gây 
tạo trong quá khứ. Sự thờ ơ không quan tâm đến môi trường 
là một hậu quả nghiêm trọng mà hiện tại chúng ta phải 
đương đầu, chăng hạn như sử dụng nguồn tài nguyên thiên 
nhiên một cách vô ý thức, vả lại còn sử dụng chúng vào mục 
đích của chiến tranh, chế tạo vũ khí để tàn sát lẫn nhau. Điều 
này, nếu tiếp tục không được kiểm soát, cuối cùng tất cả sẽ 
gánh lấy mọi khổ đau mà do chính chúng ta tạo nên. Phát 
ngôn viên đặc trách về môi trường của Liên Hợp Quốc đã 
báo động rằng chúng ta đang đối phó với một làn sóng tuyệt 
chủng lớn nhất trong sáu mươi lăm triệu năm (65.000.000 
năm), quả thật tin này là nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất, 
rõ ràng nó đã làm cho trí óc của chúng ta phải mở ra để tiếp 
nhận một tỷ lệ khủng hoảng đáng quan ngại. 


Sự thờ ơ, không chịu nương vào nhau để phát triển và tồn 
tại, nó không những tàn phá đến thiên nhiên mà còn là một 
mối đe dọa cho xã hội loài người. Thay vì chúng ta quan 
tâm và giúp đỡ những người khác, thì ngược lại chúng ta chỉ 
đặt hầu hết những nỗ lực vốn có vào việc mưu cầu vật chất 
và lợi dưỡng cho cá nhân. Chúng ta đã trở nên quá đầy đủ 
trong việc theo đuổi mục đích này, mà chính bản thân 
không hề hay biết hoặc lãng quên đi những gì mà loài người 
đang cần là: sự hiểu biết, tình yêu thương lẫn nhau và cần 
hợp tác với nhau. Đó là một sự thật đáng buồn. Chúng ta 
hãy quan tâm đến những nhu cầu mà con người thật sự cần 
có. Quả thật, chúng ta không phải là một chủ thể được bóp 


Phật giáo khắp thế giới 943 





nặn từ máy móc, nhưng nếu chúng ta chỉ là một thực thể 
của máy móc thì nó chỉ tăng thêm cho chúng ta mọi khổ 
đau mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta không phải là máy móc 
và thật là lầm lẫn để đi tìm kiếm những nhu cầu thỏa mãn ở 
bên ngoài. 

Để theo đuôi mục đích bảo vệ môi trường và phát triển cho 
đúng hướng, chúng ta cần phải làm mới lại những công việc 
của chúng ta đối với giá trị của con người trong nhiều lĩnh 
vực. Hệ thống của chính trị và quân sự, dĩ nhiên phải được 
đặt trên nền tảng của đạo đức; khoa học và tôn giáo cũng từ 
cơ bản này mà ra. Nếu không có nó, khoa học sẽ không 
phân biệt được những bước vũ bão của khoa học và những 
lợi ích của nó để đem ra phục vụ cho loài người. Môi trường 
xung quanh ta bị phá hủy, bị ô nhiễm là kết quả đáng buồn 
vì sự lầm lẫn này. Trong trường hợp đó, các tôn giáo, đặc 
biệt rất cần thiết. 


Mục đích của các tôn giáo không phải kiến tạo chùa cao, 
Phật lớn, thánh đường nguy nga và tăng thêm số lượng tín 
đồ... mà tôn giáo chỉ đến với loài người và hướng dẫn họ đi 
ra khỏi chốn tối tăm cùng mạt mà chính họ đã gây tạo. Mỗi 
tôn giáo trên thế giới, dù có nhiều quan điểm khác nhau về 
triết thuyết của họ, nhưng trước và trên hết vẫn là những lời 
dạy làm giảm bớt lòng ích kỷ và hãy thương yêu lẫn nhau. 
Nhưng không may, có nhiều người đã nhân danh tôn giáo 
mà đã gây ra những cuộc đấu tranh hơn là giải quyết chúng. 


Có một vần thơ tuyệt đỉnh ở trong Thánh kinh là hãy biến 
những thanh gươm thành những cái cày và hãy chuyển 
những vũ khí thành những công cụ để phục vụ loài người. 
Đó là những hình ảnh tuyệt vời và độc đáo năm trong một 
bức thông điệp cổ xưa. Đó là một hình ảnh biểu hiện cho sự 
giải trừ quân bị và khí giới mà tôi cho rằng điều đó rất quan 
trọng để chúng ta lưu tâm trong kỳ hội nghị này. Vì rằng, 
nó sẽ thúc giục chúng ta trong chính sách giải trừ quân bị, 


544 Thích Nguyên Tạng 





đập phá những lò vũ khí hạt nhân trên toàn cầu mà bấy lâu 
nay chúng ta chưa hoàn tắt. 

Giải trừ quân bị là một sức mạnh để giải phóng và bảo vệ 
loài người cũng như môi trường, là giảm bớt sự nghèo đói và 
duy trì sự phát triển của vạn hữu trên hành tinh này. Đó là 
cái hoài bão, và hy vọng của Liên Hợp Quốc mà tôi tin chắc 
rằng nó sẽ trở thành sự thật. 


Tôi luôn luôn có cái nhìn về tương lai cho dân tộc và đất 
nước của tôi, một quốc gia Tây Tạng hùng vĩ, sẽ được xây 
dựng trên nên tảng căn bản này. Tây Tạng sẽ là một thánh 
địa, một quốc gia trung lập và phi quân sự. Nơi đó có những 
vũ khí bị cắm mang vào và con người sẽ sinh hoạt hài hòa 
với thiên nhiên. Điều này không phải là một giác mơ, mà 
chính Tây Tạng đã thực hiện mô hình đó trải qua hơn một 
ngàn năm trước khi Tây Tạng bị xâm chiếm để làm thuộc 
địa một cách bi thảm. Ở Tây Tạng các loài đã thú đều được 
bảo vệ theo giới luật của PG. Vào đầu thế kỷ thứ 17, chúng 
tôi đã ban hành một đạo luật về bảo vệ môi trường và phát 
triển. Vì thế, Tây Tạng có thể là một trong những quốc gia 
đầu tiên trên thế giới có những kế hoạch về bảo vệ môi 
trường. Tuy nhiên, phần lớn môi trường của chúng tôi được 
bảo vệ tốt đẹp là đều tùy thuộc vào bốn phận, trách nhiệm 
và đức tin đã thấm nhuẳần và ăn sâu vào tâm tư của mỗi 
người dân chúng tôi từ thuở thiếu thời. Ít nhất chúng tôi 
cũng đã trải qua hơn 300 năm với nên hòa bình và thịnh trị, 
chúng tôi hoàn toàn không có vũ khí và quân sự. Tây Tạng 
đã từ bỏ ý thức hệ gây chiến tranh như là một công dụ của 
quốc sách từ những thế kỷ VI và VI. 


Tôi thường nói đùa rằng cung trăng và những đải ngân hà 
trông rất đẹp, nhưng giả dụ chúng ta thử sống trên đó vài 
ngày có lẽ chúng ta sẽ buồn chán ngay. Duy chỉ có hành 
tỉnh xanh này là một cư trú tuyệt vời nhất của chúng ta. Đời 
sống của nó cũng chính là đời sống của ta, tương lai của nó 


Phật giáo khắp thế giới 945 





cũng chính là tương lai của ta. Thật vậy, trái đất đóng một 
vai trò như một bà mẹ đối với tất cả chúng ta. Cũng như 
những đứa con chúng ta phải tùy thuộc vào mọi sinh hoạt 
của bà mẹ. Quả địa cầu của chúng ta đang đương đầu với 

“hiệu ứng nhà kính”, chúng đã ảnh hưởng và phá hủy đến 
tầng ozone của địa cầu. Các tổ chức cá nhân và những quốc 
gia đơn lẻ đã phải bất lực trước cơn lốc này. 


Tôi muốn kết luận rằng bà mẹ trái đất đang dạy cho chúng 
ta một bài học về việc bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Đó 
là một bài học mà chúng ta phải học lại từ đầu, thế kỷ tới 
chúng ta phải hợp tác với nhau, thương yêu lẫn nhau, chúng 
ta tuyệt đối không gây ra chiến tranh mà ngược lại phải 
sống trong an lạc và hạnh phúc. Lòng từ bi là hạt giống của 
nên hòa bình nếu mỗi chúng ta biết ứng dụng nó, tôi luôn 
hy vọng điều đó. Để bảo hộ những sự kiện trọng đại này, 
Liên Hợp Quốc phải tìm ra những giải pháp để ngăn chặn 
những cuộc xung đột về quân sự và kinh tế mậu dịch. Tôi 
rất đau lòng vì những cuộc chiến tranh vẫn còn diễn ra ác 
liệt trên khắp năm châu, trong lúc chúng ta đang ngồi tại 
hội nghị này thì tiếng súng của những cuộc giao tranh nội 
chiến vẫn hãy còn ¡nh ỏi ở Nam Tư, nạn chết đói vẫn còn 
đe dọa hàng triệu người ở Nam Phi... Tôi luôn hy vọng và 
cầu nguyện cho những ngày sắp tới, tÔi tin tưởng vào tỉnh 
thần từ bi và trí tuệ của chúng ta, nó sẽ sáng suốt giải quyết 
và hoàn tất mọi vấn đề nghiêm trọng, ai ai cũng có ý thức và 
trách nhiệm chung trong việc bảo vệ môi trường, chúng ta 
sẽ sống trong một thế giới hòa bình, trong niềm tin yêu 
thương và hợp tác. 


(Theo MANDALA tháng 10/1992) 


546 Thích Nguyên Tạng 





l0 TƯỢNG PHẬT CAO NHẬT 
THÊ GIỚI 


Tượng Phật không lồ này (Tượng Phật A Di Đà) được tôn 
trí ở giữa một ngọn đổi thuộc vùng Ushiku cách thủ đô 
Tokyo chừng 90 phút xe lửa hoặc buýt. Pho tượng do tông 
phái Tịnh Độ (Pure Land Sect) Nhật Bản kiến tạo vào năm 
1993 và công trình này đã được đưa vào sách Guiness như 
là một pho tượng cao nhất thế giới hiện nay. 





Tượng đài Phật A Di Đà, cao 120 mát 


Phật giáo khắp thế giới S47 





Tôi thật sự kinh ngạc khi nhìn thấy quang cảnh đầu tiên 
qua cửa sô xe buýt với chiêu cao của pho tượng nôi bật trên 
cánh rừng, quang cảnh giông như một cảnh ở trên phim. 


Sau khi trả lệ phí vào công (1000 yên), tôi lại ngạc nhiên một 
lần nữa khi đến gần tượng đài. Đã có một số người đang chiêm 
ngưỡng, họ ngước cô nhìn lên một cách không bình thường. 


Pho tượng cao 100 mét được đặt trên một cái bệ lớn cao 20 
mét, tổng cộng cao I20 mét. (Trước đây tượng Nữ Thân Tự 
Do được xem là cao nhất thế giới cũng chỉ cao 93 mét). 
Cánh tay trái của Đức Phật dài 18 mét, khuôn mặt dài 20 
mét, hai tai dài 20 mét và miệng rộng 4 mét. Tổng cộng 
tượng nặng 4000 tấn. 


Bên trong pho tượng có một chiếc thang máy cao 85 mét. 
Con người ở dưới tượng đài được nhìn thấy như những hạt 
đậu nhỏ. Có bốn tầng dùng làm nơi quan sát, các tầng còn 
lại là nơi để các tăng sĩ viết kinh, dịch kinh, tụng kinh... đặc 
biệt có một phòng lớn dùng đề tôn trí 3000 tượng Phật. 


Các phòng bên trong không được rộng rãi như hình ảnh người 
ta trông thấy ở bên ngoài vì phần lớn của khoảng không gian 
bên trong đã bị choáng hết bởi các khung kiềng sắt thép. 


Công trình tạo tượng này được khánh thành sau 5 năm thi 
công. Nói về mục đích kiến tạo pho tượng lớn nhất thế giới 
này, HT Yoshiyuki đã giải thích và nhân mạnh đến chiều 
kích lớn của Đức Phật như sau: 


“Thật ra Đức Phật vĩ đại hơn nhiều so với pho tượng này, sự to 
lớn đó chúng ta không có đủ khả năng để giải thích hoặc làm gì cho 
xứng đáng. Thực tế, tôn giáo không tùy thuộc vào phạm vỉ ở bê 
"goài để tương hợp với sự hiểu đạo. Tuy nhiên, tôn giáo ngà) nay 
có khupnh hướng coi trọng tê hình thức bên ngoài. Vì thế, mục 
đích của chúng tôi là để cho mọi người cảm thấp Đà nhận ra được 
sự qMý báu trong lời dạp của Đức Phật và cả một khói lượng 
không lỗ của giáo pháp nhà Phật”. 


548 Thích Nguyên Tạng 





Nhiều người bị gây ấn tượng bởi chiều kích của pho tượng 
có lẽ sẽ quan tâm đến giáo lý Đạo Phật. Có khoảng 500.000 
người đến viếng mỗi năm, phân nửa con số này không phải 
là Phật tử. Phần lớn du khách đến đây từ nhiều quốc gia ở 
Đông Nam Châu Á, nơi Phật Giáo được xem là tôn giáo 
chính của họ. 


Theo VV. Mukai, Pacific Friend, 05/95 
(Tài liệu do Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Sài gòn cung cấp). 


Phật giáo khắp thế giới 949 





ÍÍÍ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN 


Tô chức đi bộ vì hòa bình và cuộc sông 


Go hội PG Nhật Bản đang tiến hành các thủ tục cần 
thiết để chuẩn bị cho cuộc hành hương vì hòa bình và cuộc 
sống. Đoàn sẽ khởi hành vào ngày 08 tháng l2 năm 1994, 
đi bộ qua quốc gia thuộc Đông Âu, Trung Đông, Ấn Độ và 
các nước ở Đông Nam Châu Á, và sau cùng sẽ về đến 
Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 - 9/8/1995 để dự lễ kỷ 
niệm lần thứ 50 năm ngày chấm dứt Thé chiến thứ II. 


“Văn minh thế giới không phải là đời điện, máy bay hoặc sản xuất 
ra bom nguyên tử. Nên văn minh ấp cũng không tạo ra sự chết chóc 
cho nhân loại, nó cũng không gây ra mọi sự hủy điệt nào đối với sự 
sống của thiên nhiên. Nổi ăn minh áp cũng nhự sự phát triển của 
nó chỉ với một mục đích duy nhất là làm cho nhân loại trên hành 
tinh mày gân gũi nhau hơn, chia sẻ những hiểu biết cho nham, 
thương yêu nhau và kính trọng nhau...” đó là lời phát biểu của 
HT Nichidatsu Fujii, trưởng ban tổ chức chuyến hành hương. 


Nhân loại sau khi đã tạo ra mười triệu nạn nhân trong Thế 
chiến thứ II, lẽ ra phải biết được sự điên rồ của chiến tranh, 
hiểu được giá trị của hòa bình và đã cam kết với nhau là sẽ 
không bao giờ gây ra một cuộc chiến nào tàn khốc như thế 
nữa. Nhưng trong thực tế, từ đó đến nay đã có hơn 167 khu 
vực bùng nỗ chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới. Theo 
thống kê thì nạn nhân của những cuộc xung đột này cộng lại 
còn nhiều hơn số người tử vong trong các cuộc thảm sát 
trong Thế chiến thứ II (1938-1945). 


550 Thích Nguyên Tạng 





Hơn thế nữa, những cuộc chiến này thường bắt đầu từ ý 
định tóm thâu lợi ích của hai khối Đông Âu và Tây Âu, và 
kết quả cho thấy những bãi chiến trường thường nô ra ở một 
nước thứ ba. Hầu hết các loại vũ khí được sử dụng trong 
những cuộc chiến đó đều được nhập khẩu từ những cường 
quốc mà chính họ là những thành viên của Hội đồng bảo an 
LHQ (năm quốc gia thành viên này đã cung ứng 80% vũ 
khí cho các cuộc chiến). 


Một phần ba dân số thế giới trên hành tỉnh vẫn còn bị ám 
ảnh nỗi kinh hoàng của chiến tranh, trong khi hai phần ba số 
khác đang chịu đựng nạn đói triỀền miên; 35% dân số thế giới 
không có cơm ăn áo mặc và có đến bốn mươi ngàn trẻ em đã 
chết mỗi ngày vì đói khát; 50% phải sống trong cảnh màn 
trời chiếu đất... Những căn bệnh xã hội này bắt rễ từ nguyên 
nhân thiếu tính khoan dung ở các tôn giáo và lòng thương 
của tình đồng loại, chính nó là một tường thành cản trở nền 
hòa bình của nhân loại từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay. 


Để xoa dịu tất cả những nỗi đớn đau, khổ sở và tuyệt vọng 
của nhân loại vì chiến tranh đã gây ra. Hội PG Nhật Bản tổ 
chức chuyến hành hương vì hòa bình và cuộc sống để thừa 
nhận và phản ánh sâu sắc về lịch sử bành trướng quân sự, 
cam kết không bao giờ dám nghĩ đến chiến tranh nữa, đánh 
thức cơn mê ngủ của thế giới bằng nguyên tắc sống của PG là 
không được chém giết và không được tán thành sự chém giết; 
phải tìm mọi cách có thể bảo vệ sinh mạng. Phải chọn một 
nghề nghiệp không gây tốn thương cho con người và thiên 
nhiên. Từ nguyên tắc cơ bản này nhân loại có thê tự tạo ra 
một nền hòa bình cho thế giới qua đường lối bát bạo động. 


Mục ấích của chuyến hành hương này là: 


1) Đề tô chức cáu nguyện đem lại sự an lành cho tất cả những 
nạn nhân của chiên tranh. 


Phật giáo khắp thế giới 5D] 





2) Thừa nhận nà phản ánh sâu sắc về việc xâm lược quân sự Đà 
tâm Dị kịch của Thê chiên thứ hai. 


3) Động niên tà khuyến khích mọi người tình nguyện giúp đỡ vì 
nên hòa bình của thể giới. 

4) Học bài học lịch sử nà cam kết tuyệt đối tránh giải quyết 
những cuộc xung đột bằng nũ lực. 


Điều kiện cho người tham gia chuyến hành hương: 

1) Mọi người đêu có thể tham gia, không phân biệt tôn giáo và 
chủng tộc. Lhành viên của đoàn phải tham dự lễ câu /IgHJỆN Đào 
mỗi buổi Sáng. 

2)Tự giữ gìn thân thể khỏe mạnh để đi bộ (mỗi ngày trung bình 
khoảng 30k). Mặt khác, người hành hương phải tự chịu trách 
nhiệm 0ê an ninh cho mình khi đoàn đi qua các quốc gia có một số 
nơi đang xung đột vê quân sự. 


3) Không uống rượu, hút thuốc tà dùng các chất ma túy. 
4) Mọi chỉ phí cho chuyến hành hương đêu do Ban tổ chức tài trợ. 


Muốn biết thêm chỉ tiết xin liên hệ Đạo hữu Sasamory, 
Nipponzan M[phoji, Shinxen-cho 6-7, Shibuya, Tokyo 150, 
Japan. Tel: 03-3461-9363; Fax: 03-3461-9367. 


Tin tức từ cuộc hành hương 
Vì hòa bình và cuộc sống 


Như Báo Giác Ngộ (số 86, ra ngày 15/7/1994) đã đưa tin về 
cuộc hành hương vì hòa bình và cuộc sống do PG Nhật Bản 
tổ chức. Đúng như kế hoạch, đoàn đã khởi hành vào ngày 
mùng bốn tháng mười hai năm 1994 tại thành phố 
Auschwitz (Ba Lan), và từ nơi đây đoàn sẽ lần lượt đi qua 
hai mươi bốn thành phố thuộc mười bảy quốc gia ở Đông 
Âu, Trung Đông và các nước Nam Châu Á. Cuối cùng, đoàn 
sẽ đến Nhật Bản vào ngày 6 tháng 8 năm 1995 để dự lễ kỷ 
niệm 50 năm ngày chấm dứt Thé chiến thứ II. 


552 Thích Nguyên Tạng 





Cậu Tatsuro Hirota, một sinh viên Nhật trẻ tuổi, là một 
trong 55 thành viên của đoàn. Trong ngày khởi đầu tại Ba 
Lan có hơn ba trăm người địa phương tham dự với đoàn. Từ 
đây đoàn đi đến Crech, đoàn phải mất một tháng đề đi qua 
quốc gia này. Đoàn “ăn tết” ở Vienna, Áo Quốc, rồi tiếp tục 
đi đến Zagreb, Croatia băng xe lửa. 


Mỗi ngày, đoàn bắt đầu với một lễ cầu nguyện. Buổi sáng, 
đoàn đi bộ khoảng một giờ rưỡi, nghỉ chân mười phút, rồi 
tiếp tục đi. Trưa đoàn có một giờ đề thọ trai. Buổi chiều, 
đoàn được nghỉ chân sau mỗi giờ đi bộ. 


Trong khi đi, đoàn có niệm kinh và đánh trồng. Người thuộc 
các địa phương thường đi tham gia với đoàn khoảng một giờ 
vào buổi sáng rồi họ trở về nhà. Đến chiều tối, đoàn nghỉ 
chân ở bất cứ nơi nào thuận tiện, hoặc chùa, tu viện, hoặc 
nhà thờ (Thiên Chúa và Hồi giáo) hay nhà của tín đà... 


Tháng giêng vừa qua, đoàn đã đến Bosnia, dừng chân tại 
Mostar và chuẩn bị đi Sarajevo. Có nhiều nơi trong đất 
nước này không thể đi qua được, vì chiến sự đang xảy ra ở 
đó. Vả lại đoàn không được huấn luyện về kỹ thuật bất bạo 
động nào, vì thế đoàn sẽ gặp những rắc rối nếu họ đi qua 
những vùng có nô súng. Tuy nhiên, khi đoàn mới đến 
Bosnia, đã có hai cựu chiến binh Việt Nam giúp đỡ hướng 
dẫn cho đoàn, họ đã nhắc nhở với đoàn rằng “chiến tranh 
không phải là trò chơi, nôn cẩu thận thì hơn”. Đạo hữu 
SasamOri cũng nói rằng tất cả các thành viên trong đoàn có 
quyền quyết định tham gia hoặc không tham gia cuộc đi bộ 
ở trong quôc gia nguy hiểm này. Cuối cùng đã có mười 
người ở lại và họ đến Irag để chờ đoàn. 


Quả thật “chiến tranh không phải là một trò chơi”, khi 
đoàn đi ngang một bệnh viện cũ ở Mostar, tường thành đã 
đồ nát, thuốc men văng ra dưới nền, các bác sĩ đang kêu gào 
và khóc lóc... Vì nơi đây, bệnh viện là nơi duy nhất để cho 


Phật giáo khắp thế giới Đ9Ó 





phụ nữ và trẻ em có thể tránh được binh lính và lửa đạn, 
nhưng bây giờ thì không còn là nơi ẩn núp nữa. Từ Mostar, 
đoàn tiếp tục cuộc hành trình dài với 130 cây số để đến 
Sarajevo, nhưng vì thời tiết quá lạnh và có nhiều tuyết, nên 
đoàn phải ở lại Mostar hai ngày. 


Thị trấn Mostar được chia làm hai bởi một con sông, bên 
này là Thiên Chúa giáo và bên kia là Hồi giáo. Mối quan hệ 
hiện nay của hai bên rất căng thăng. Đoàn đã thiết lập một 
bàn thờ bên sông (bên Hồi giáo), trên bàn thờ được bài trí 
tượng Phật, cây Thánh giá và một quyên kinh Koran, tất cả 
thành viên trong đoàn và nhiều người địa phương đến tham 
dự cầu nguyện. 


Đoàn đã bị từ chối không được đi vào Sarajevo từ chính 
quyền địa phương, vì họ e rằng đoàn sẽ gặp nguy hiểm. Đạo 
hữu Sasamori nói: “#ếu như không có chiến tranh, thì chúng tôi 
đâu cần phải đi”. Tuy nhiên, đoàn đã quay lại đường cũ bằng 
xe buýt, rồi xe lửa và đến nước Hungary, sau đó đến lrag, 
Pakistan và Ấn Độ. Tháng tư và tháng năm đoàn sẽ đến 
Singapore, Malaysia, Thái Lan và Campuchia. Đầu tháng 
sáu, đoàn sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sau 
đó, đoàn bay sang Philippines và cuối cùng sẽ về đến 
Tokyo, Nhật Bản vào đầu tháng tám năm 1995. 


Mặc dầu đoàn đã trải qua những vùng lạnh lẽo nhất ở Đông 
Âu cho đến các nơi nóng khủng khiếp ở Trung Đông và 
Đông Nam Á, nhưng đoàn vẫn tiếp tục hướng về phía trước: 
đi bộ và cầu nguyện cho hòa bình. Theo đạo hữu Sasamorl, 
cuộc đi bộ lần này sẽ đánh động được dư luận quốc tế về ước 
vọng hòa bình của nhân loại. Ông nói: “Hiroshimna không phải 
nơi đến cuối cùng thật sự của đoàn, chúng tôi phải đi cho đến khi 
nào hòa bình thật sự được thiết lập trên hành tỉnh”. 


(Tổng hợp theo tạp chí SEEDS OF PEACE 5/1994 và SEEDS OF 
PEACE, tháng 5/1995) 


554 Thích Nguyên Tạng 





(2| .„ CD-ROM TAM TẠNG THÁNH 
ĐIÉN ĐẢU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI 


M.: đây, Trung tâm tin học thuộc Đại Học Mahidol, Thái 
Lan đã cho phát hành một đĩa CD-ROM về Tam Tạng 
Thánh Điển (Tipitaka) của PG (song ngữ: Pàli và Thái). 
Đây là “cuốn sách điện tử” đầu tiên trên thế giới về kinh 
điển của đạo Phật. Đó là một “bản ghi chép” về lời đạy, tôn 
giáo, truyền thống và những sự kiện trọng đại của PG trong 
nhiều thế kỷ qua, một nguồn tư liệu vô giá để tham khảo 
liên quan đến nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau. 


Tam Tạng Thánh Điển PG có hơn 2500 năm về trước và 
được các bậc tiền bối nỗ lực không ngừng để bảo tồn và duy 
trì đến ngày nay, vì thế nó vẫn được gìn giữ như một di sản 
của PG cho những thế hệ mai sau. Những phương tiện lưu 
trữ thông tin khác nhau tùy thuộc vào kỹ thuật của từng 
thời đại đều được đưa vào để giữ gìn nội dung của Tam 
Tạng. Chẳng hạn, trong thời kỳ đầu, phương pháp phổ biến 
là gỉ nhớ và đọc lại (truyền khẩu), về sau Tam Tạng được 
khắc trên đá, trên lá cây, vải, giấy... Ngày nay với sự phát 
triển của kỹ thuật phức tạp hơn, những thiết bị cất giữ khác 
nhau của máy tính cũng đã được sử dụng để lưu trữ nội 
dung của thánh điển như đĩa cứng, đĩa tự chọn và sau cùng 
là đĩa CD-ROM (rộng 120mm và dày I.25mm). BUDSIR 
(The Buddhist Sriptures Information Retrieval) (tên gọi của 
CD-ROM Tam Tạng Thánh Điền) chỉ nằm gọn trên một đĩa 
CD-ROM với toàn bộ nội dung của Tam Tạng, gồm 45 
quyền kinh, luật và luận; 55 quyền sớ giải và I5 quyền đặc 
biệt khác, tổng cộng có 450 triệu ký tự và 50.000 trang. 


Phật giáo khắp thế giới bbb) 





Mới đây, tổ chức này cũng vừa hoàn thành được ba CD- 
ROM khác về Tam Tạng Thánh Điển gồm nhiều thứ tiếng 
khác nhau như Pali, Thái, Miến, Khmer và Tích Lan, tông 
cộng có II5 quyền, 50.189 trang, 210 tỷ chữ (mỗi đĩa chứa 
khoảng 500 triệu chữ). 

CD-ROM có chiều kích nhỏ nhẹ, giá cả tương đối rẻ và như 


cầu bảo quản rất ít tốn kém. Mặt khác, dữ liệu trên CD- 
ROM không bị đe dọa bởi các loại virus. 





BUDSIR là CD-ROM đầu tiên của PG sẽ có thể tìm thấy 
trên khắp hoàn cầu để làm cho việc học hỏi và nghiên cứu 
đạo Phật một cách phổ biến và tiện lợi hơn. 


Công trình Phật sự này được bắt đầu thực hiện từ năm 1987 
và được Vua Thái Lan Bhumibhol Adulyades quan tâm tài 
trợ. Đặc biệt là sự hướng dẫn và theo dõi công việc của giáo 
sư Supachai Tangwongsan, giám đốc trung tâm tin học ở 
Đại Học Mahidol và HƑ Dhammapitika, cố vấn chính cho 
công việc từ Hội Phật Giáo Thái Lan. Địa chỉ vào xem hoặc 
thỉnh CD-ROM này là: 


http:/www.mahidol.ac.th/budsir/budsir-main.html 


556 Thích Nguyên Tạng 





13 ĐẠI HỘI PHẬT GIÁO 
ĐÔNG Á TẠI NHẬT BẢN 


Vu ngày 27 tháng I0 năm 1997, Đại Hội Phật Giáo Hữu 
Nghị ba nước Trung Hoa, Nam Hàn và Nhật Bản Lần Thứ 
IH được nhóm tại Kyoto. Đại hội quy tụ khoảng gần 1000 
đại biểu từ nhiều tông phái PG khác nhau đến từ Trung 
Hoa, Nam Hàn và nước chủ nhà Nhật Bản. 


Đại hội thường niên này bắt nguồn từ sự khởi xướng của HT 
Zhao Puchu, chủ tịch Giáo Hội PG Trung Hoa (The 
Buddhist Association of China), người đã gợi ý và chia sẻ 
hoài bão của mình với những nhà lãnh đạo PG khác trong 
quốc gia láng giềng ở Đông Á với hy vọng phát triển PG và 
tiến đến sự thống nhất PG giữa các nước theo truyền thống 
Mahayana với kêu gọi, vận động và kiến tạo một thế giới 
hòa bình và bảo vệ môi sinh. Đại hội lần đầu tiên tổ chức tại 
Bắc Kinh vào năm 1995, lần thứ II nhóm tại Seoul năm 
1996 với khoảng 1000 đại biểu về tham dự mỗi kỳ. 


Đại hội lần thứ I ở Trung Hoa kêu gọi tất cả mọi Phật tử 
trong ba nước tại Bắc Kinh vào năm 1995, lần thứ II nhóm 
tại Seoul năm 1996 với khoảng I000 đại biểu về tham dự 
mỗi kỳ. 

Đại hội lần thứ I ở Trung Hoa kêu gọi tất cả mọi Phật tử 
trong ba nước phải quan tâm đến tiễn trình hòa bình thế 
giới. Đại hội lần II, phát triển những dự án hoạt động từ đại 
hội I. Đại hội được nhiều cao tăng và nhiều đại diện chính 
thức cho hàng trăm tổ chức PG trở về đề trao đôi trong tình 


Phật giáo khắp thế giới 99 





hữu nghị và phục vụ cho nên hòa bình thế giới Và tất cả đều 
tin rằng đó là một sự kiện lớn trong lịch sử PG ở Đông A. 


Năm 1997, đại hội bắt đầu với khóa lễ cầu nguyện. Trong 
bài diễn văn khai mạc. HT Koryu Nakamura, Hội chủ Tông 
Tịnh Độ (Jodo/Pure Land) Nhật Bản, nói rằng Trung Hoa 
và Hàn Quốc là thủy tổ của văn hóa và PG Nhật Bản, và 
mỗi tông phái PG tại Nhật đều có sự thừa hưởng những giáo 
lý vi diệu từ hai quốc gia này. Trong bài khai mạc cũng 
nhấn mạnh đến lời sám hối cho những hành động độc ác mà 
người Nhật đã gây ra cho người Hoa và Triều Tiên trong 
chiến tranh. HT. Nakamura cũng phát nguyện rằng sẽ quyết 
tâm làm việc để mở rộng và làm lớn mạnh môi quan hệ giữa 
PG Nhật và hai quốc gia nói trên. 


Lời phát nguyện của H Nakamura là lập lại lời của HT 
Song Hlyunsub, trưởng đoàn PG Nam Hàn, người từng 
nhấn mạnh rằng điều kiện ban đầu của ba nước phải có 
những bước can đảm để vượt qua những rào cản của chính 
trị và ý thức hệ bằng những di sản vô giá của PG Đại Thừa; 
đây mạnh tỉnh thần tương thân và hợp tác giữa ba nước. Tất 
cả mọi Phật tử phải nỗ lực đề trở thành những người có khả 
năng lắp bằng những hồ sâu bắt công của xã hội. Ngài cũng 
khuyên người Phật tử nên quán sát mọi sự vật hiện tượng 
qua ánh sáng của duyên khởi và hành xử mọi việc ở đời qua 
Bồ Tát hạnh (Bodhisattva activitties). 

M4 nghĩa duyên khởi cũng được nhắc đến trong bài tham 
luận của HT Ryushu Takai, chủ tịch Liên Đoàn PG Nhật 
Bản (The Japan Buddhist Federation) và bài phát biểu của 
HT Bang Jee Ha, Hiệu trưởng đại học PG Chung Ang 
Sangha ở Seoul. HT Takai đã gởi đến đại hội lòng tự tin 
rằng giáo lý duyên khởi sẽ là nguyên tắc dẫn đường cho 
những hoạt động hòa bình và bảo vệ môi sinh. Có chín bài 
tham luận được đọc sau diễn văn khai mạc. Đặc biệt có bài 
phát biểu của sư cô Shih Dazhi, phó chủ tịch Hội PG tỉnh 


558 Thích Nguyên Tạng 





Hồ Nam, Trung Hoa. Sư cô cho rằng phát triển tâm linh 
phụ nữ qua tín ngưỡng PG là yếu tố quan trọng trong tiễn 
trình phát triển xã hội. 

Ngày thứ hai, đại hội dời đến Nara (Kyoto và Nara là hai 
thành phố lịch sử có mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Hoa 
và Hàn quốc), các đại biểu tham gia một đại lễ cầu nguyện 
hòa bình cho thế giới tại chánh điện chùa Đông Đại (Todai- 
ji). Mở đầu là nhạc lễ PG truyền thống của ba quốc gia, tiếp 
đó, đại diện PG ba nước đọc to những bài cầu nguyện theo 
tiếng mẹ đẻ. Sau cùng, tất cả các đại biểu đồng tụng bài Bát 
Nhã Tâm Kinh (The Heart of Wisdom Sutra) và bài hồi 
hướng công đức. 


Trong ngày bế mạc đại hội tại một sảnh đường gần chùa 
Đông Đại, các đại biêu đồng nhất trí với bản nghị quyết đại 
hội. Bản nghị quyết thừa nhận rằng nhu cầu học hỏi kinh 
nghiệm buôn bã từ chiến tranh giữa Nhật-Hoa và Hàn quốc 
là cần thiết để Phật tử trong ba nước Đông Á này có trách 
nhiệm hàn gắn lại sự đỗ vỡ, chia rẽ trong quá khứ, để mang 
lại sự bình yên và ồn định cho khu vực và thế giới. 


(Theo DHUARMA WONRLD) tháng T nà 2 năm 1996) 


Phật giáo khắp thế giới 999 





tú. NIÊM VUI CHO NI GIỚI 
TÂY TẠNG 


Mộc học giá Phật giáo, dịch giả và tác giá người Hoa Kỳ, cô 
Besty Napper đã từ bỏ công việc dạy học của mình ở Đại học 
đường Stanford vào năm I990 để đến làm việc tại 
Dharamsala - Án Độ, giúp đỡ sư bà Rinchen Khadro, điều 
hành một kế hoạch xây dựng một ni viện và một trường Phật 
học cho nỉ giới Tây Tạng. “Tôi có cái may mắn mà người phụ 
nữ Tây Tạng không có được”, cô đã trả lời phỏng vân với sư 
cô Robina Courtin vào tháng sáu trong chuyến đi ngắn trở 
lại Hoa Kỳ để in lịch Tây Tạng năm 1996. “Tôi thật sự muốn 
làm một công việc øì đó để giúp cải thiện hoàn cảnh sống của 
ni giới Tây Tạng, như là một phương cách đề đền đáp lại”. 
Cô Besty đậu bằng Tiến sĩ Phật học (Ph.D ¡in Buddhist 
Studies) tại trường đại học Virginia vào năm 1985. Sau đó cô 
lưu lại dạy Tạng ngữ cho đại học này và có một năm làm 
giảng viên cho khoa tôn giáo học ở trường đại học Stanford. 


Tại sao cô bỏ nghề dạy học của mình? 


Tôi thật sự không thích thú đời sống học viện ở Stanford. Họ 
yêu cầu tôi dạy về Không giáo và Lão giáo và một số môn 
khác. Nhưng tôi thì không biết gì về các đề tài này. Trên 
thực tế, tôi đang làm một công việc mà nhiều người khác 
cũng có thê làm được. Điều tôi mong mỏi là đem sự hiểu biết 
và tài năng của mình để giúp đỡ cho nỉ giới Tây Tạng. 

Tôi cho rằng tôi đã thực sự may mắn, vì lúc đó có nhiều học 
giả nổi tiếng từ truyền thống Phật giáo phái Gelugpa (phái 
Hoàng Mao thuộc PG Tây Tạng) đến đại học Virginia trong 


560 Thích Nguyên Tạng 





lúc tôi đang làm việc ở đó và tôi đã có cơ hội để học Phật từ 
các vị Ấy, vì thế tôi đã được sự giáo dục PG hoàn hảo. 

Mặt khác tôi nhận ra rằng mình có nhiều ưu thế hơn những 
phụ nữ Tây Tạng. Vì vậy tôi thật sự muốn làm một công 
việc gì đó để giúp thay đổi hoàn cảnh sống của nỉ giới Tây 
Tạng như là một phương cách để đền đáp. Thêm vào đó tôi 
lại đạt được một nền học vấn của một tăng sĩ PG và đã chịu 
ảnh hưởng sâu sắc bởi truyền thống này. Nên tôi quan tâm 
tìm hiểu nhiều hơn về nỉ giới, vì thế tôi bắt đầu nghiên cứu 
xem những gì đang xảy ra đối VỚI họ. Tôi đã nhanh chóng 
khám phá rằng có nhiều nhu cầu không được đáp ứng và có 
nhiều việc mà tôi có thể góp sức để đáp ứng lại nhu cầu kia. 


Vào mùa xuân năm I990, sau khi rời đại học Stanford, tôi 
đã đến Án Độ và lưu trú ở Ni viện Ganden Choling ở 
Dharamsala (Bắc Án). Tôi quan sát điều kiện sống của chư 
ni ở đây và khám phá ra dự án phát triển tu viện của chư nỉ 
ở đây hầu như không hoạt động. Một nhóm chúng tôi tập 
hợp lại và quyết định làm việc cật lực để nó hoạt động trở 
lại. Chúng tôi hình thành ngay một kế hoạch là xây dựng 
một tu viện và một ngôi trường Phật học. 


Chúng tôi thực sự tập trung nhiều vào việc xây dựng ngôi 
trường, chúng tôi đã xuất chỉ một số tiền để mua miếng đất. 
Khi việc mua đất còn đang xúc tiến, thì thình lình có một 
số đông ni sinh kéo đến từ Tây Tạng vào đầu năm 1991. Họ 
dựng lều ở tạm bên ngoài tu viện. Vì vậy chúng tôi phải lập 
tức ngưng công việc dài lâu kia để tập trung vào việc lo ăn ở 
cho tất cả những người này. 

Có quá nhiều công việc phải làm lại từ đầu. Phần lớn trong 
số họ đều mù chữ và chúng tôi phải phổ cập cho họ một 
chương trình giáo dục cơ bản. 


Phật giáo khắp thế giới 561 





Curơng trình có đào tạo cho nỉ sinh trở thành giáo viên không? 


Có chứ, mục tiêu được tập trung nhiều vào việc Ấy: có 
chương trình dạy về Trụ trì Ni viện, có lớp dạy về phương 
pháp phục vụ cộng đồng với những vai trò khác nhau như 
giáo viên, nhân viên y tế, cũng có lớp đào tạo cho họ hoạt 
động tích cực hơn trong hội chúng của họ. Nói chung không 
có việc gì cản trở vấn đề đào tạo ni sinh trở thành giáo viên 
ngoại trừ chính họ thiểu tự tin mà thôi. 

Còn các thói quen cũ và quan điểm bảo thủ thì sao? 


Cũng có, tuy nhiên điều đó có thể khắc phục được nhờ việc 
học. Nếu chúng ta suy nghĩ về việc 30 năm trước phụ nữ 
không được ởi học và bây giờ đã thay đổi hắn, nam nữ đều 
bình đăng trong học hành, thậm chí có thể 50% phụ nữ là 
giáo viên. Nói chung không có gì ngăn cản được họ. Tuy 
vậy, một số tu viện vẫn còn giữ quan niệm bảo thủ, họ 
chuyên biệt đào tạo cho tăng giới, vì thế điều này dẫn đến 
việc cải tổ rất chậm. Nhưng tôi nghĩ đó là xu thế tất yếu. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn ủng hộ việc này, do đó tôi 
tin chắc là sẽ có cải cách. 

Cô là đồng chủ nhiệm dự án với Sư bà Rinchen Khadro? 


Đúng vậy, tuy nhiên Sư bà là người lãnh đạo chung và là 
người gây quỹ chính cho công trình này. Tôi có ân tượng 
thật sâu sắc từ nơi bà. Bà là người cống hiến hết sức mình 
cho đạo pháp. 


Khi Sư bà được bầu làm Bộ trưởng giáo dục trong chính 
quyền lưu vong (tại Ấn Ðộ). Bà buộc phải bãi nhiệm các 
chức vụ ở các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, chư nỉ 
thương kính bà, nên đã thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma cho 
phép bà được ở lại trong dự án này và ngài đã chấp thuận. 


562 Thích Nguyên Tạng 





Chắc hẳn chư ni sinh xem cô là một tắm gương tốt? 


Ò, Về phương điện nào đó họ xem tôi như một tấm gương 
của một con người năng nỗ. Tuy nhiên tât cả những kinh 
nghiệm học vấn của tôi thì không có nghĩa gì đôi với họ. 


Chư nỉ ở đó trẻ hay già? họ đến từ Tây Tựụng hay là người 
địa phương (Ấn Độ)? 


Có người đã lớn tuổi, nhưng đa phần đều còn trẻ; từ mười 
tám đến hai mươi lăm tuổi. Họ đến từ Tây Tạng, vì lý do 
chính trị, hoặc lánh nạn hay chỉ vì không chịu nổi áp lực 
của điều kiện sống ở Tây Tạng mà họ tìm đến. 


Đề đến được đất Ấn, chứng tỏ sức mạnh và lòng đũng cảm 
của họ thật đáng khâm phục. Họ không được học hành cũng 
như không biết bất cứ một ngành nghề nào. Do vậy có 
nhiều điều, nhiều việc họ cần phải được huấn luyện, cần 
phải học cấp tốc. 


Nhiều người trong số họ lộ rõ vẻ quyết tâm trở thành nữ tu. 
Tôi không biết rằng tất cả họ có hình dung những øì sẽ diễn 
ra khi họ trở thành nữ tu hay không, nhưng tôi thấy họ 
thực sự cố găng. Họ cho rằng người Tây phương nhanh 
chóng phát nguyện đi tu rồi cũng nhanh chóng từ bỏ, và họ 
không có sự chọn lựa tương tự. - một phương điện nào đó, 
điều này giúp cho họ kiên tâm hơn trên đường tu của mình. 


Có một sự nhận thức nào giữa các nữ tu Tây Tụng vê việc 


thọ đại giới không? 


Không, không nhiều, chắc chắn là không có đối với chư ni ở 
ni viện Dolma Ling. Họ có nhiều vấn đề khác để đối phó 
hơn, họ đang vật lộn với việc ăn, ở và học hành. Do vậy vấn 
đề thọ giới cũng không khác mấy. 

Điều đó được quan tâm nhiều hơn đối với chư nỉ ở ni viện 
Ganden Choling, vì các vị tu lâu hơn và có hiểu biết nhiều 
hơn. Trong thực tế thì họ không thể hoàn tất việc học nếu 


Phật giáo khắp thế giới 963 





họ không thọ đại giới, và họ không thể trở thành một Geshe 
(học vị Tiến sĩ trong PG Tây Tạng) được. Đó là điều mà tôi 
không được biết từ trước. 


Kính phí cho dự án xây dựng có lớn không? 


Cho đến nay có lẽ chúng tôi đã chi khoảng 250.000 đô la 
cho công tác xây dựng, và chúng tôi đang cần thêm khoảng 
500.000 đô la nữa. 


Ngân quỹ này lấy từ đâu? 
Khắp mọi nơi, mỗi người một ít. 
Dự án có được ủng hộ nhiều không? 


Có rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ. Nhiều phụ nữ Tây 
phương đang để tâm giúp đỡ ni chúng Tây Tạng. Chúng tôi 
cũng nhận được sự ủng hộ từ bên trong cộng đồng Tây Tạng, 
mặc dù mức độ ủng hộ dành cho phụ nữ có phần ít hơn mức 
độ dành cho nam giới. Nhưng đó vẫn là niềm vui cho ni giới 


Tây Tạng. 


Nhiều phụ nữ Tây phương đến thỉnh ý Đức Đạt Lai Lạt Ma 
là tại sao các nhà lãnh đạo PG 'Tây Tạng không tạo những 
điều kiện tốt hơn cho ni giới? Và họ nghĩ rằng ngài sẽ tung 
“chiếc gậy thần” để hóa phép cho tình hình được tốt hơn. 
Lễ ra phải được như vậy, nhưng thực tế điều đó đã không 
xảy ra. Về cơ bản thì có vài quan điểm cho rằng người phụ 
nữ phải tự lo liệu lấy. 


(Theo Tạp chí MANDALA, tháng 10/1995) 


564 Thích Nguyên Tạng 





{5 HỘI HOA ĐĂNG CÚNG DƯỜNG 
LẺ PHẬT ĐẢN TẠI ÂN ĐỘ 


Tu ngày mùng 10 đến ngày 3l tháng 5, suốt tháng Saka 
Dawa, lễ kỷ niệm mùa Phật Đản hàng năm, trong địp này, 
một lễ hội hoa đăng tuyệt vời nhất được Hội PG Tây Tạng 
dâng cúng tại Bảo Tháp Bồ Đề Đạo Tràng, nước Ấn Độ. 


Ý tưởng thực hiện lễ hội này bắt đầu từ cuộc họp của Ban 
lãnh đạo FPMT (Hội bảo vệ truyền thống Đại thừa, thuộc 
PG Tây Tạng (Foundation for the Preservation of the 
Mahavana Traditon) được nhóm tại Bodhgaya vào tháng 
Giêng năm 1994. Chúng tôi thảo luận với nhiều ý kiến khác 
nhau để nhất trí làm một việc gì đó trong địp lễ Phật Đản. 
Bốn vị trưởng trung tâm ở Bodhasaya nhận thấy rằng cách 
đóng góp thích hợp nhất là tổ chức cúng đèn trong ngày lễ 
truyền thống này. 


Vào giữa tháng tư, chúng tôi nhận thấy cần làm nhanh mọi 
việc để cho kịp ngày lễ. Một cuộc họp suốt ngày với sự có 
mặt của Gabriel, Holly, Colony và một vị khác. Cuối cùng 
chúng tôi đã đi đến quyết định thực hiện. Các bức thư ngỏ 
được gởi cho tất cả các Trung tâm FPMT (hiện có trên 70 
trung tâm) và các cá nhân đã từng viếng thăm Thánh tích 
Bồ Đề Đạo Tràng và những dự án của FPMT. Trong khi chờ 
đợi, chúng tôi đã chuẩn bị được 100.000 bóng đèn màu để 
trang trí dưới sân tháp. 

Đến ngày mùng một tháng 5, công tác chuẩn bị gần hoàn 
tất thì có chút trục trặc, chúng tôi phải “chạy đua” với một 
đám cưới ở địa phương, vì họ cũng muốn trang trí đèn trong 


Phật giáo khắp thế giới 965 





nhà của họ. Sau nhiều lần ngược xuôi đến Gaya và Varanasl, 
chúng tôi chỉ kiếm được 48.000 bóng để trang trí trên tầng 
tháp. Với sự cho phép của Ban Quản lý 'Tháp và Sở Điện lực 
địa phương, chúng tôi đã câu điện trực tiếp từ nhà máy điện 
của thành phó, đây là một điều tối cần thiết để không gây 
tiếng ồn và khói ô nhiễm từ máy phát điện đặt gần tháp. 
Vào ngày 10 tháng 5, văn phòng trung ương FPMT tại bang 
California, Hoa Kỳ, đã fax cho chúng tôi danh sách những 
Phật tử đã phát tâm ủng hộ Phật sự toàn cầu này, danh sách 
với 160 người từ mười bảy quốc gia, tất cả đều hoan hỷ 
đóng góp cho lễ hội lịch sử này. 


Đây là một cảnh quang trang nghiêm đáng ‹ được chiêm bái. 
Đi vào con đường vòng đến cổng tháp mỗi đêm bạn như 
đang bước vào cõi ánh sáng huyển ảo và thiêng liêng lạ 
thường. Mỗi tối, chúng tôi đều có khóa lễ cầu nguyện dưới 
chân tháp với sự chủ lễ của chư tôn đức trong lãnh đạo 
FPMT. Đến ngày trăng tròn, đại lễ Phật Đản được chính 
thức cử hành tại lễ đài dưới chân tháp. Sau buổi lễ, danh 
tánh và quốc gia của các Phật tử đã phát tâm cúng dường 
đèn được đọc lớn trước đại lễ, tất cả chúng tôi đều cảm thấy 
hân hoan và cảm động vô cùng. 


Sau lễ Phật Đản, ban tổ chức chúng tôi có một cuộc họp với 
ban lãnh đạo FPMT, cuối cùng tất cả đều đồng nhất trí rằng 
sẽ đưa giàn đèn điện dâng cúng cho lễ Phật Đản mỗi năm. 
Vì sử dụng đèn điện sẽ có những điều lợi sau: 


1. Không gây ô nhiễm không khí, vì với số lượng đèn cây tà đèn 
bơ tương đương sẽ tạo ra một đám khói không lô làm cho người 
khó thở và có hại cho cây cối. 

2. Côn trùng không bị chết. 

3. Cảnh q11 luôn được chiếu Sáng bất kể với gió hạy Mưa. 

4. Nó không “mời mọc” các trẻ ¿mi tạo nghiệp ăn cắp. 

5. Không để lại sáp đờn làm hư hại thánh tượng trôn tầng tháp. 
6. Đèn điện ít tỏa nhiệt. 


566 Thích Nguyên Tạng 





Đề đánh giá được điều lợi ích cuối cùng này, bạn phải viếng 
thăm chúng tôi trong thời gian đại lễ khi nhiệt độ lên đến 
48oC (120oF). Chúng tôi chân thành tri ân cùng tất cả quý 
Phật tử ở khắp bốn phương đã giúp cho chúng tôi tạo nên 
một Phật sự có tính lịch sử này. Báo Mandala sẽ cung cấp 
cho bạn những thông tin cần thiết về việc phát triển ngân 
quỹ để tổ chức hội lễ hoa đăng trong các năm tới. Địa chỉ 
liên lạc với tạp chí Mandala là: 


PO Box 800, Soquel, Ca 950735. USA 
Telephone (831) 476 8435. 
Email 73410.740(@compuserve.com 


(Theo M. Colonwy, MANDALA) 


Phật giáo khắp thế giới 96/ 





{ 6 BÔ TÁT QUAN ÂM TRONG TÍN 
NGƯỠNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN 


Ba Tát Quan Âm (Avalokitesvara) tại Nhật Bản được biết 
qua danh hiệu là Kannou. Theo giáo nghĩa của PG Bắc 
truyền thì Bồ Tát Quan Âm là một vị Bề Tát có oai thần lực 
bất khả tư nghì, trong vô lượng kiếp thời quá khứ đã chứng 
quả Phật rồi, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, nhưng vì 
lòng thương tưởng muốn cho chúng sanh an lạc mà thị hiện 
làm Bồ Tát. Tại Nhật Bản, tín đồ tôn kính và thờ Bồ Tát 
Quan Âm qua 33 hình tượng khác nhau được mô phỏng 
theo trong kinh Pháp Hoa. Ngài được tin tưởng là một người 
có thê giải quyết hết tất cá mọi khúc mắc, chướng ngại và 
đem lại sự lợi lạc cho chúng sanh. Ngài được tin tưởng là một 
người có lòng từ quảng đại, có sức mạnh và thần lực vô biên 
để cứu giúp tất cả mọi loài. Trong phẩm thứ 25 của kinh 
Pháp Hoa đã mô tả về phép thuật của ngài như sau: “Hoặc bị 
khổ nạn vua, khi sắp bị hành hình, do tưởng niệm Quan Âm, 
đao liền gãy từng đoạn; hoặc tù cắm xiềng xích: tay chân bị 
gông cùm, do sức niệm Quan Âm, tháo mở được giải thoát”. 


Một niềm tin tưởng như vậy đã ăn sâu vào lòng người dân 
Nhật từ lúc Phật giáo mới truyền vào. Chúng ta sẽ không 
ngạc nhiên; bởi vì thời ấy, cái hạnh phúc, an lạc và tự do 
không nằm trong tay của người dân thường mà thuộc. về 
thiên nhiên và người có quyền thế. Mọi người đều tin rằng 
Bồ Tát Quan Âm có thể vô hiệu hóa hết tất cả mọi rắc rối và 
thiên tai do con người và trời đất gây ra. Điều này giải thích 
tại sao các loại tượng Quan Âm được tôn thờ một cách phổ 
biến trên khắp đất nước Nhật Bản. Ngay cả đến thế kỷ XI, 


568 Thích Nguyên Tạng 





đã có những bài hát về Bề Tát Quan Âm mà đến nay nó 
được liệt kê vào những bộ sưu tập dân ca của nước Nhật. 
Chăng hạn như bài: “Lòng từ bi quảng đại của Bồ Tát Quan 
Âm, là chiếc bè nổi lên trên biển Fudaraku, những ai tìm 
đến được chiếc bè, sẽ được đưa đến nơi yên vui... ”. 


Một vị thần PG được để cập trong truyện cổ của Nachi 
Gongen (một trong ba thần theo tín ngưỡng của Nhật Bản), 
đó chính là Bồ Tát Quan Âm (BTQÄ). Vị Bồ Tát này đã 
kết hợp một cách độc đáo với tín ngưỡng dân gian ở 
Fudaraku từ ngày xưa. Múi liên hệ mật thiết giữa BTQÂ và 
biển Fudaraku đã khiến cho danh hiệu của vị Bồ Tát gắn 
liền với những danh thắng về biển và ao hồ tại Nhật. Nồi 
tiếng trong số đó là tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn 
tại chùa Hogon ở đảo Chikubu và tượng Quan Âm ở chùa 
Chuzen năm trên bờ hồ Chuzenji gần Nikkò. Gần vách đá ở 
Shikoku là ngôi chùa Kongofuku, ngôi chùa thứ 88 trên 
tuyến đường du lịch đường biển Shilkoku, có thờ một tượng 
Quan Âm thiên thủ thiên nhãn rất lớn. Hơn mười trong số 
88 ngôi chùa đều có thờ tượng Quan Âm ngàn mắt ngàn 
tay, số chùa còn lại đều thờ tượng Quan Âm với nhiều hình 
tượng khác nhau. Tương tự, có I5 trong số 53 ngôi chùa ở 
tuyến đường tham quan Saigoku ở miên Trung Nhật Bản, 
đều có tượng Quan Âm ngàn mắt ngàn tay, trong khi đó II 
trong sô 33 ngôi chùa ở Kanto, phía Đông Nhật Bản cũng 
thờ tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn. 


Nếu hình ảnh Quan Âm thiên thủ thiên nhãn rất quen 
thuộc với hầu hết các chùa miền duyên hải thì tất cả các 
chùa ở miền cao nguyên cũng dễ dàng tìm thấy pho tượng 
đặc biệt của vị Bồ Tát này. Tuy nhiên, đó là tượng Quan 
Âm thập nhất diện. Chúng ta sẽ tìm thấy l6 trong 33 ngôi 
chùa ở Saigoku và 9 trong 88 ngôi chùa ở Bando, 6 trong 
33 chùa ở Shikoku đều có thờ tượng Quan Âm mười một 
khuôn mặt, gồm mười mặt Bồ Tát và một mặt Phật, mỗi 


Phật giáo khắp thế giới 969 





khuôn mặt biểu lộ sự giận dữ và hoan hỷ khác nhau, hoan 
hỷ trước cái thiện và phẫn nộ trước cái ác. Những pho tượng 
cô PG ở miền Bắc Nhật Bản từ thế kỷ XIII trở về trước, thực 
Sự phần lớn là tượng Quan Âm thập nhất diện, số ít còn lại 
là tượng Quan Âm thiên thú thiên nhãn. Nếu ta gạt bỏ yếu 
tố này thì rõ ràng ta rất khó khăn khi muốn tìm hiểu về tín 
ngưỡng Quan Âm tại Nhật Bản. 


Ở Nhật Bản, mọi người đều tin rằng Fudaraku là vùng. đất 
làm phương tiện để truyền bá, gây ảnh hưởng rộng rãi về sự 
tín cân và sùng bái Đức Bồ Tát Quan Âm tại Nhật. Theo 
truyền thuyết, Fudaraku (Potalaka) là tịnh độ của Bồ Tát 
Quan Âm, là một hải đảo ở phía Nam Ấn. Tổ tiên người 
Nhật tin rằng bán đảo theo truyền thuyết ấy có tên là 
Tokoyo, vùng biển nằm cuối hải phận của Nhật Bản. Tokoyo 
là một cõi giới vượt ra ngoài sự hủy diệt của vô thường và 
chính vì thế nó được kết hợp với ý tưởng vĩnh hằng và bất 
diệt của người Ấn. Điều này cũng tương đồng với quan điểm 
của người Trung Hoa về bán đảo Peng-Lai của họ. 


Fudaraku tiêu biểu cho sự pha trộn tín ngưỡng của người 
Nhật ở Tokoyo, người Trung Quốc ở Peng-Lai và những tư 
tưởng của người Ấn. Sự tôn kính và thờ phượng Bồ Tát 
Quan Âm tại Nhật Bản là kết quả của sự pha trộn, ảnh 
hưởng từ Ấn Độ và Trung Hoa. 


Thật khó mà biết được thời điểm chính xác sự sùng bái Bồ 
Tát Quan Âm được truyền vào Nhật Bản từ khi nào, nhưng 
điều đó không quan trọng, điều đáng chú ý là tầm ảnh hưởng 
của tín ngưỡng này trong đời sống của người Nhật ra sao. 


Theo sử gia PG, ông Koen (II-I2-1169), thì vào năm thứ 
ba của triều đại vua Suiko (595), được ghi nhận rằng tượng 
Quan Âm thờ ở chùa Hiso ở Yoshino đã phát ra hào quang. 
Pho tượng này bắt nguồn từ một khúc gỗ trằm hương xuất 
hiện trên bờ biển của đảo AwaljJ, người ta cho rằng nó trôi 


570 Thích Nguyên Tạng 





đến đây từ Ấn Độ. Hoàng hậu bấy giờ đã ra lệnh đem đi 


điêu khắc thành pho tượng Quan Am, để đánh dấu sự 
truyền bá PG đến Nhật Bản. 


Ở Nhật Bản, Bồ Tát Quan Âm được tôn thờ theo ba đạng: 
tượng Quan Âm đứng trên bệ hoa sen, Quan Âm thờ chung 
với Bồ Tát Thế Chí bên cạnh đức Phật A Di Đà và Quan 
Âm được thờ như một vị thần trong tín ngưỡng nhân gian 
của Nhật Bản. Mặc dù đại đa số quần chúng Nhật Bản đều 
chấp nhận quan điểm rằng tượng Quan Âm phải được tạc 
với khuôn mặt đẹp và hiền từ, có dáng vẻ như một người nữ; 
nhưng bên cạnh đó, cũng có một số lớn tượng Quan Âm có 
hình dáng rất dữ dăn, với tay cầm chuỗi hạt và nhiều loại 
khí giới khác nhau, hầu để hàng phục những kẻ ác độc 
muốn phá hoại già lam. Loại tượng đặc biệt này được điêu 
khắc lần đầu tiên ở Nhật Bản vào giữa thế kỷ VIH, đến nay 
các nhà tạc tượng vẫn giữ được vẻ chân phương ấy. 


Phẩm Phổ Môn, phẩm 25 trong kinh Pháp Hoa và danh 
hiệu của vị Bồ Tát này được Phật tử Nhật Bản thọ trì hàng 
ngày. Đặc biệt là thần chú Đại bi, Tâm chú của Bồ Tát Quan 
Âm mà tất cả mọi Phật tử thuộc Bắc tông PG đều thuộc 
năm lòng. Họ tin rằng tất cả những ai nghe được thần chú 
này sẽ có thể loại bỏ những ác nghiệp và mọi phiền não của 
chính mình. Ở Nhật Bản, bài thần chú này cũng được sử 
dụng một cách phổ biến. 


Tóm lại, tín ngưỡng Bồ Tát Quan Âm được hội nhập vào 
Nhật Bản qua nhiều cách khác nhau. Trước hết, tầng lớp 
quý tộc và giới thượng lưu tôn thờ ngài như một vị Phật của 
lòng từ, trong khi những người dân thường thờ cúng ngài 
qua phép mẫu điệu dụng. Qua hình thức tín ngưỡng này, 
chúng ta thấy rằng mọi tầng lớp Phật tử xứ Hoa Anh Đào 
mong đợi ở Bồ Tát Quan: Âm một điều gì đó và dường như 
họ đã tìm thấy được điều ấ ấy. 

(Theo S.Qorai - l)harma VVorlil, 0I1-02/1999) 


Phật giáo khắp thế giới 5/1 


(7 HẾT BỆNH UNG THƯ 
NHỞ TU THIÊN 





Co Sue Dixon, một Phật tử người Úc, vướng phải căn bệnh 
hiểm nghèo, ung thư ngực, trong lúc dường như phải bó tay 
và hoàn toàn tuyệt vọng thì các tăng sĩ Tây Tạng đã hướng 
dẫn phương pháp thiền quán. Tuyệt vời thay, không lâu sau 
đó, cô bình phục và khỏe mạnh như xưa. Bài viết dưới đây, 
cô sẽ kế cho độc giả biết quá trình loại bỏ bệnh ung thư như 
thế nào. 





Sue Taylor và tác giả (I999) 


Tôi quyết định viết về chuyện ung thư ngực (breast cancer) 
của tôi với hy vọng răng nó có thẻ là lợi ích cho quý độc giả 
là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đó là một kinh nghiệm thâm thúy 


5/2 Thích Nguyên Tạng 





của bản thân vì nó giúp tôi chính thức chuyển đổi hướng đi 
của tôi trong cuộc sống và Phật pháp đã đóng một vai trò 
quan trọng dẫn dắt tôi trong hướng đi mới này. 

Lần đầu tiên tôi phát hiện mình có một khối u ở bên ngực 
trái vào đầu tháng 7 năm I990. Cuộc khám nghiệm cho 
thấy đó là loại ác tính. Tôi đau khổ vô cùng vì tôi chưa bao 
giờ nghĩ mình sẽ bị ung thư, vả lại gia đình tôi không có tiền 
sử về căn bệnh nan y này và tôi chỉ ở cái tuổi bốn mươi hai. 
Lúc đó, tôi chợt nhớ đến một bài báo đã đọc trên tờ 
MANDALA (báo của hội PG Tây Tạng, ấn hành ở Hoa Kỳ 
bằng tiếng Anh từ năm 1975) nói về một phụ nữ mang bệnh 
ung thư, được Lạt Ma Zopa dạy rằng đó là dịp tốt để làm lợi 
ích cho người khác vì căn bệnh của mình. Nhờ đó mà tôi 
được an ủi và cảm thấy rằng mình cũng như một người có 
ích cho kẻ khác. Tôi có một cảm giác tràn ngập với những 
tội lỗi và tin rằng bằng một lý do một nào đó mà có lẽ tôi đã 
phải chịu một hình phạt ở ngày hôm nay vì những hành vi 
bất thiện vốn từng gây trong quá khứ. 


Tôi có một cuộc phẫu thuật vào ngày 4 tháng 7. Năm tuần 
sau tôi trở về nhà và đi làm bốn ngày trong một tuần, đó là 
một công việc căng thăng của một chuyên viên liệu pháp gia 
đình tại một trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng. Một 
tháng sau chồng tôi lại mỗ ruột thừa và sau một tháng thì 
anh ây bị liệt. Tất cả những căng thăng á ấy đã vây lấy tôi. Đó 
là không kể đến làm một bà mẹ và ba đứa con ở tuổi thiếu 
niên. Năm kế đó, tôi vừa đi làm một tuần năm ngày và vừa 
đi học để lấy bằng cao học. 


Ngày 25 tháng 5 năm 1992, lần đi khám thường lệ ở bệnh 
viện. Bác sĩ phẫu thuật cho hay lá gan có nguy cơ lớn hơn 
trước và rồi chiếu X-quang lại khám phá ra ngực thứ hai 
cũng bị ung thư. Tôi rất giận dữ và gần như tuyệt vọng. Tát 
cả những đau đớn đã ập đến và tôi lại bệnh nặng thêm. Tôi 
bị căng thăng ở nơi làm việc, không có hạnh phúc trong gia 


Phật giáo khắp thế giới bŸÉ) 





đình, tôi đã đầu hàng và cứ để bệnh ung thư này nghiền 
nát tôi. 

Rồi vào một buổi chiều, tôi viết cho Thượng tọa Zopa (ngài 
đang ở Hoa Kỳ) một lá thư với nội dung đầy tuyệt vọng. Sau 
ngày đó tôi có một nội tâm rất mãnh liệt và biết là việc làm 
đó đúng như mong đợi của tôi, một tuần sau tôi nhận được 
thư hồi âm từ ngài. Ngài “opa có lời an ủi tôi, chỉ dạy tôi 
những phương pháp tập thiền cần thiết và ngài cũng nhắc lại 
răng tôi đang có cơ hội tốt để có lợi ích cho người khác. 


Thầy của tôi là TT Khensur Rinpoche ở Adelaide (Úc), cũng 
dạy cho tôi một số phương pháp đặc biệt trong việc sử dụng 
V học PG. Ngài cũng nhắc nhở tôi phải cần thận trong việc 
ăn uống, tập thiền, niệm hơi thở hàng ngày. Ngài cũng 
khuyên tôi đừng quá bi quan và buôn rầu mà hãy nghĩ rằng 
mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và tôi sẽ sớm bình phục. 


Tôi nghỉ làm việc ở trung tâm liệu pháp và nhận ra rằng 
điều đó làm cho tôi khó chịu vì cá tính nghề nghiệp đã buộc 
chặt tôi trong nhiều năm qua. Vào tháng 12 năm 1992 tôi 
nhận thấy rằng nếu tôi hết bệnh ung thư và khỏe mạnh bình 
thường thì có lẽ tôi đã chấm dứt cuộc hôn nhân hai mươi 
bốn năm của mình rồi. Đây là một vấn đề bế tắc, một quyết 
định đau khổ và cũng là nguyên nhân làm cho cha mẹ tôi 
phải đau buôn. 


Cũng trong thời gian đó, tôi theo học một chương trình nội 
trú ở trung tâm Gawler gần bang Melbourne. Anh lan 
Gawler là sáng lập viên của trung tâm, một người tự khôi 
phục lại từ bên lề của cái chết vì bệnh ung thư xương (bone 
cancer) trong mười bảy năm trước khi nhờ phương pháp 
thiền và ăn chay theo đạo Phật. Trung tâm đã cống hiến 
một cơ hội ngàn vàng cho những người bệnh ung thư đến đề 
chỉnh đốn cuộc sống của mình và bắt đầu thay đổi thói quen 
của lối sống theo “động cơ” trong quá khứ, học và hành 


574 Thích Nguyên Tạng 





thiền niệm hơi thở, dùng những thức ăn bổ, khỏe và cố 
nhiên là thức ăn dành cho người bệnh. 


Ở nơi đó, tôi nhận ra rằng tôi có được thuận lợi và tiến bộ 
đáng kế trong công việc chữa lành bệnh. Tôi thấy mình trở 
nên trằm lặng hơn, dễ chịu hơn, và chấm dứt những thói 
quen theo động cơ và tạo ra những khả năng thực sự để tự 
chữa bệnh cho mình. 


Tôi trở về nhà và vẫn tiếp tục hành thiền nhiều hơn nữa, từ 
một cho đến hai giờ mỗi ngày theo phương pháp thở, uống 
vitamin và nhiều loại thuốc bổ tổng hợp khác. Chồng tôi và 
tôi đã có sự giúp đỡ lẫn nhau thay Vì sông ly thân. Tôi cũng có 
đi châm cứu và đến phòng tập thê dục ba lần trong mỗi tuần. 


Đến đầu tháng 7 năm 1993, tôi đi siêu âm và kết quả cho 
thấy không có sự bất thường trong gan của tôi nữa, các khối 
u cũng đều biến mất. Tôi sung sướng như đã vứt bỏ một gánh 
nặng. Tôi liền tổ chức một bữa tiệc ăn mừng để cám ơn quý 
thầy, quý bạn bè và gia đình đã an ủi và giúp đỡ tôi trong lúc 
bệnh. TT Khensue Rinpoche đã nói với tôi thật là một điều 
kỳ diệu rằng tôi đã khỏi bệnh, một căn bệnh trầm trọng 
nhưng chỉ đối trị với những phương pháp đơn giản. Tôi cảm 
ơn ngài về sự chỉ dạy của ngài cũng như những người bạn đạo 
khác. Sau đó chúng tôi đi bách bộ ra ngoài, tôi nhìn thấy 
một cầu vòng sáng choang ở phía trước chúng tôi. Tôi đã 
nhận ra rằng cuộc hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu. 


Đạo Phật ãã giúp tôi chữa bệnh bằng cách nào? 


Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các vị thầy đạo hạnh của tôi, 
cũng như các phương pháp thiền của Phật pháp một cách 
tuyệt đối. Tôi tin rằng căn bệnh này là sự chín muỗi của 
nghiệp có liên quan từ đời sống quá khứ và tôi chỉ nhìn nó 
như một sự thanh lọc hoàn toàn. Tôi cũng cho rằng đây 
cũng là một dịp may để loại bỏ chu kỳ của nghiệp vì nếu 
không thì nó sẽ được lập đi lập lại bằng chính nó. Một cách 


Phật giáo khắp thế giới 9/9 





kỳ lạ, tôi cảm thấy bệnh ung thư của tôi lại làm cho tôi khỏe 
hơn lên. 


Ấp dụng y học PG đề chữa bệnh, trong đó vấn đề nhịn ăn, 
kiêng ăn và tập thở là những điều quan trọng hàng đầu đối 
với tôi. Tôi quán chiếu một tia sáng theo phương pháp 
thiền Kim cang để gột rửa đi những tế bào ung thư ở bên 
cửa miệng của tử thần, rồi tôi thấy mật hoa màu vàng phủ 
trùm cả cơ thể tôi, và như thế mà lá gan của tôi đã phục hồi 
trở lại. Tuy nhiên phải mất một vài tháng trước khi những 
khối u trong tôi có thể bị tây sạch. 


Một phép quán khác quan trọng nữa là nhìn thấy ai đó 
đang bị đau đớn, hít vào một hơi thật sâu để xua tan đi 
những u tối trong tâm hồn và làm rộ ra viên kim Cương, cái 
chính thực của mình. Và rồi thở ra với một luồng ánh sáng 
trắng từ viên kim cương ấy để đem vào cái mát mẻ và an lạc 
từ những nỗi đau đớn. Tôi cũng nguyện cầu cho tất cả mọi 
người bị vướng phải căn bệnh này sớm biết được phương 
pháp thiền quán này để họ bớt khổ đau. 


Tôi có một niềm vui nhất định khi tập thiền. Qua giáo lý và 
thiền, tôi nhìn thấy rõ cách tồn tại hoàn toàn của tôi được 
quyết định bởi sự tỉnh thức và sự tự giữ lấy mình. Tôi bắt 
đầu thấy rõ mình lúc thức, lúc ngủ, cũng như lúc thoải mái 
hay lúc bực mình. Tôi bắt đầu nắm bắt được sự thật là nếu 
tôi khỏe lên thì có lẽ tôi lại phóng túng, phá vỡ mọi trật tự 
những cái sẽ đưa đến sự hoàn thiện, sự hạnh phúc. Thật khó 
cho chúng ta đạt được như ý trong khi vẫn cứ chạy theo cái 
lề thói cũ của mình. Điều đó đã liên quan đến cả cuộc sống 
lẫn trong mọi sinh hoạt hàng ngày của tÔi. Chăng hạn như 
việc sử dụng đồ đạc, trong tiếp xúc, những cái mà tôi không 
thích thì nay được thay đổi, bước đi với những bước chân 
thanh thản, nhẹ nhàng thay vì chạy rằm rằm... cũng như 
những việc lớn giống như tình trạng hôn nhân thoải mái 


576 Thích Nguyên Tạng 





nhưng không hạnh phúc nơi mà tôi đã dần dần bị xói mòn 
bởi sự giận dữ và xung đột. 


Thật là điên cuồng để chạy theo những cái mỏng manh và 
huyền ảo của lợi danh và vật chất, để rồi lúc đối đầu với cái 
chết, chúng ta mới nhận ra rằng mình cũng giống như bao 
người khác, chỉ là sự sợ hãi, thất vọng và “ra đi” với hai bàn 
tay trắng trong nỗi niềm luyến tiếc những người mình 
thương, với những gì mình sở hữu. Tại sao chúng ta không 
biết chuẩn bị cho mình một cái gì đó cho ngày ấy? Là một 
người bằng Xương bằng thịt, tôi đã tuyệt vọng khi đối đầu với 
cái chết để trở nên một người biết thức tỉnh và biết lo tu học. 
Tôi rất mong quý độc giả không giống như tình trạng của tôi. 


Thế thì tương lai của tôi sẽ ra sao? Tôi cho rằng đang chờ 
xem thử những øì sẽ xảy ra. Nhưng tôi dám chắc là căn bệnh 
ung thư kia đã bị loại bỏ hoàn toàn nhờ “phương thuốc” 
thiền thần diệu của đạo Phật. 

Hiện nay tôi dang bận rộn viết cho xong cuốn sách về 
phương pháp thiền trị bệnh của PG, nhưng tôi muốn nghe ý 
kiến cũng như muốn đối thoại với bất cứ những ai thắc mắc 


và quan tâm đến vấn đề này. Hoặc gởi thư cho tôi qua địa 
chỉ: 


Sue Taplo, P.O.Box 576, Kingscote, SA 5223, Australia. 


Tel: 06.6559 3260 
Mobile phone: 04356 192 326 
Email: susam.tayÌlor(@tassie.nef.au 


(Theo MANIALA Journal, 10/ 09/1993) 


Phật giáo khắp thế giới bYẾi 





GIÁO THÉ GIỚI LÀN VII 
Tổ chức tại Đài Loan (11/2000) 


ĐẠI HỘI TĂNG GIA PHẬT 
I8 AI HỆ 


Ha; ngàn tăng ni và Phật tử từ 39 quốc gia khác nhau đã 
vân tập vẻ thành phố Cao Hùng, (miền Nam), Đài Loan để 
tham dự Đại Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World 
Buddhist Sangha Council - WBSC) lần thứ bảy được nhóm 
tại Trường Đại Học Huyền Trang (Husen Chung) tại thành 
phố Tân Trúc, Đài Loan, từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2000. 


Đại hội lần này lấy chủ đề là “Hướng đến một kỷ nguyên mới 
về việc truyền bá lời Phật dạy qua phương tiện truyền thông 
điện tử” (Heading towards a new era for the propagation of 
Buddha'”s teachings through electronic media). 


Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới (The World Buddhist 
Sangha Council, WBSC) được thành lập vào tháng 5 năm 
1966 tại thủ đô Colombo, Tích Lan (do công của HT Trưởng 
lão Sri Prajnasekara Mahanayaka, người Tích Lan, khởi 
xướng và làm chủ tịch đầu tiên) với 4 chủ trương như sau: 
-Khuyến khích siết chặt tình hữu nghị giữa Tăng già (Promoting 
better relationship amongst the Sangha) 

-Đậy mạnh các hoạt động hoằng dương chánh pháp (Promoting 
Dhùammadutha acHirities) 

- lăng thêm tình hữu nghị giữa hàng tăng sĩ xuất gia và Phật tử 
tại gia (Promoting a cordial relationship between the lailp and 
Sangha) 


578 Thích Nguyên Tạng 





- Lần thành, ủng hộ mọi hoạt động tê tự do nà hòa bình cho thế 
giới qua đóng góp của Tăng già (Upholdling oƒ ƒeedlom and peace 
in the VVorld throuph the Sangha) 

Đề đạt được mục đích trên, WBSC đã thành lập hội đồng trị 
sự gồm các tiểu ban như: Ban Giáo dục, in ấn và nghệ thuật, 
Ban Hoằng Pháp, Ban Từ Thiện, Ban Đoàn Kết, Ban tài 
chánh... Trong 30 năm hoạt động, với sự ủng hộ nhiệt thành 
của các chính phủ Tích Lan, Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan, từ 
10 quốc gia thành viên chỉ nhánh ban đầu đã phát triển lên 
đến 123 chi nhánh từ 39 quốc gia trên khắp các châu lục. 
Trụ sở trung ương hiện nay đặt tại Đài Loan (1). 


Theo hiến chế của hiệp hội là 5 năm tổ chức đại hội một lần. 
Tính đến nay hội đã tổ chức được 7 lần đại hội, bao gồm: 
lần thứ nhất tổ chức đại hội khoáng đại thành lập hội tại 
Colombo, Tích Lan vào tháng 5⁄/ 1966, do công của HT 
Trưởng lão Sri Prajnasekara Mahanayaka khởi xướng; lần 
thứ hai vào tháng 06/1969 tại Sài gòn, Việt Nam; lần thứ 
ba vào ngày 01/07-12-1981 tại Đài Loan; lần thứ tư vào 
ngày 08/10-01-1986 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan; lần thứ 
năm vào ngày 28/10 - 02/11/1969 tại Đài Loan; và lần thứ 
sáu vào ngày 08-12-1995 tại thành phố Penang, Malaysia. 


Mở đầu là diễn văn khai mạc của HT Liao Chung (Liễu 
Trung, Đài Loan), Chủ tịch Hội Phật Giáo Tăng Già Thế 
Giới, ngài đã gởi lời chào mừng đến toàn thể đại biểu đến từ 
khắp nơi trên thế giới. HT đã ngỏ lời kêu gọi Tăng già nên 
cô găng để tự trang bị cho mình một hành trang mới cho 
công cuộc truyền bá lời Phật dạy trong thời đại mới này: 
“chủ đê của đại hội nàp là “Hướng đến một kỷ nguyôI mới vê 
việc truyền bá lời Phật dạy qua phương tiện truyền thông điện 
tử”. Chúng ta biết rằng chánh pháp đã tôn tại đến na) đã hơn 
2500 năm, tại sao lời Phật dạy lại có thể được truyễền bá qua 
nhiều thời đại khác nhau và nhiêu quốc gia khác nhau như vậy? 
Vì chúng ta có nhiễu phương tiện khác nhau để truyễn bá, tùy 


Phật giáo khắp thế giới 9/9 





theo nhụ cầu, căn cơ của từng thời đại và của từng địa phương mà 
PG có thể thích ứng. Một kỷ nguyên mới đã đến, nên khoa học kỹ 
thuật phát triển rất nhanh. Trong một thời đại bùng nồ về kiến 
thức như vậy, mạng lưới điện toán toàn câu (imternet) đã trở 
thành một nhụ cầu thiết thực cho mỗi cá nhân trong đời sống 
hằng ngày. Chính rì thế, từ hôm H4, tổ chức Tăng già chúng ta 
phải có đây đủ những kỹ năng tê loại kiến thức nà kỹ thuật mới 
này, chúng ta mới mong hoàn thành được sử mạng hoằng pháp 
trong thế giới hiện đại”. 


Tiếp đó, Đại hội lắng nghe thông điệp của HT Wu Ming 
(Ngộ Minh, Đài Loan), Chủ tịch danh dự Hội Phật Giáo 
Tăng Già Thế Giới, ngài đã nhắc nhở tăng ni và tín đồ về 
mục tiêu của hiệp hội: “Thế giới "gà 4p, ánh sáng của Đạo 
Phật, giống như ánh mặt trời chiếu khắp mọi nơi. Bất cứ nơi đâu 
có người sinh hoạt là có Tăng già, ở nơi mào có Tăng già, là có sự 
hoằng pháp. Đó là một hoài bão của tất cả chúng ta trong sứ Iạng 
hoằng pháp lợi sinh. Và đó cũng chính là mục đích ban đâm của 
Hiệp hội Tăng Già Thế Giới trong việc giải cứu nổi khổ đau của 
chúng sanh, thanh lọc tâm trí của con người và cải thiện tình cảnh 
rồi loạn hiện 4ÿ của thế giới và giúp thế giới kiến tạo một nến 
hòa bình cho nhân loại”. 


Đại hội cũng hân hạnh được đón tiếp ông Trần Thủy Biên, 
Tổng thống Đài Loan và nhiều vị Bộ trưởng, Thị trưởng 
thuộc chính quyền Đài Loan về tham dự lễ khai mạc đại hội. 
Tại đại hội, Tổng thống Đài Loan đã gởi lởi chào mừng đến 
chư tăng ni và có lời tán thán tổ chức Tăng Già Thế Giới: 
“Thật là vui mừng để biết rằng Tiệp Llội Tăng Già Thế Giới đã 
thành lập và hoạt động tích cực từ năm I966, không phải chỉ liên 
quan đến giáo dục nà ăn hóa PG mà còn khuyến tấn hàng xuất 
gia nỗ lực đóng góp khả năng của họ vào sự phát triển của xã hội. 
Chứng tôi jy vọng rằng hiệp hội sẽ tiếp tục đóng một 0ai trò tích 
Cực {T01 tiến trình cải thiện, phát triển xã hội uà có nhiễu đóng 
góp thiết thực cho nên hòa bình nà phôn vinh của thế giới”. 


580 Thích Nguyên Tạng 





Chương trình nghị sự của đại hội còn lại là phần đại điện các 
phái đoàn đọc báo cáo và tham luận cũng như bàn thảo 
chương trình hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ 5 năm của 
Hội. Đại hội đã lắng nghe các bài tham luận của các đại biểu 
từ Hoa kỳ, Pháp, Anh, Úc, Tân Tây Lan, Hồng Kông, 
Nepal, Thái Lan..... trong đó đặc biệt có bài tham luận của 
HT Ching Hsin (Tịnh Tâm, phó chủ tịch hội, Đài Loan), 
với chủ đề: “lăng Già trong thế kỷ thứ 2I” (The Sangha of 
the 2lIst Century). HT đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho 
sự phát triển của PG trong thế kỷ thứ 2l, như các vấn đề di 
truyền học, vô tính hóa loài người, đặc biệt là truyền bá PG 
qua phương tiện truyền thông điện tử. HT đã phát biểu: 
“Ngày nay mạng lưới internet đã trở thành một nguôn thuận lợi 
nhất để tìm kiếm thông tin 0à cũng là một phương tiện nhanh 
nhất để truyền bá Phật pháp. Do đó, việc sử dụng hệ thông 
Internet để phổ biến giáo lý là một sức mạnh to lớn đối với sự 
phát triển của Phật giáo. Những pháp sư nôn biết sử dụng email 
trong việc liên lạc thông tin. Bôn cạnh đó, nếu có thể, vị ấy có thể 
chuyển tải những tài liệu giảng dạy của họ vào mạng Internet. 
Điễu này cho pháp việc truyễn dạp Phật pháp nhanh hơn nà 
thuận lợi hơn. Vì vậy, những hiểu biết mà cách sử dụng Intnet 
đã trở thành một đòi hỏi cần thiết ở những người có trách nhiệm 
truyền bá giáo lý Phật Đà. 

Việc sử dụng hệ thống Internet để truyền bá Phật pháp có thể đạt 
đến tốc độ nà hiệu quả ở phạm n¡ toàn cẩu. Tuy nhiên, qua hệ 
thông thự điện tử (e-mail) cũng có thể đạt được một cách dễ dàng 
đề chuyển tải giáo lý mà học trò không cân phải ở gân ghi pháp sư 
tà lãng phí thời gian để đi tới một địa điểm xa xôi để bọn giảng. 
Tuy răng Internet 0à email có thể giúp truyền bá giáo lý, nhưng 
lại không thể nuôi dưỡng lòng tôn kính của tín đô đối với pháp sư 
và hết lòng hộ trì Phật pháp. Đó là vấn đề quan trọng cho chúng 
ta quan tâm, hoặc thế hệ dùng email sẽ lại xa lánh chùa chiền nà 
vì thể loại truyễền thông này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của 


PG2” 


Phật giáo khắp thế giới S6] 





Nhân dịp này, đại hội đã nhận được nhiều điện thư chúc 
mừng từ vua Thái Lan, vua Nepal, các thủ tướng Thái, 
Bangladesh, Srilanka, đặc biệt có thư chúc mừng của HT 
Tăng Thống Mã Lai Dhammananda. Trong thư chúc mừng 
HT đã đề cập: “Là người tu sĩ PG, chúng ta phải hoàn thành 
trách nhiệm của mình trong sứ mạng kế thừa và truyền bá lời 
Phật dạy. Đã đến lúc chúng ta phải xem lại chỗ đứng tà quan 
điểm hiện có của mình đối với nên khoa học kỹ thuật của thời đại, 
để có thể thích ứng và tránh được cái nhìn chế nhạo của giới trí 
thức nà các nhà tôn giáo bạn (..) Một vấn nạn khác mà chúng ta 
đang đối mặt, đó là có quá nhiễu pháp môn 0à cách thực hành 
giữa các tông phái PC, tất cả nên được xem lại, kiển tra lại một 
cách cẩn thận để có lợi cho sự tu học của tín đồ cũng như loại bỏ 
các quan điểm tiêu cực của người ngoài, luôn là điều bất lợi nà 
gây chướng ngại cho sự phát triển của PG”. 


Đại hội đã bế mạc sau 5 ngày làm việc trong bầu không khí 
hoan hỷ với buổi đại tiệc do các Hội đoàn Phật giáo Đài 
Loan chiêu đãi. Được biết, kỳ hội nghị đầu tiên của Ban 
Thường Trực Hội Tăng Già Thế Giới nhiệm kỳ 2000-2005 
(2), sẽ nhóm họp tại chùa Phước Huệ, thành phố Syndey, 
Úc Đại Lợi, vào tháng II năm 2001. 





Đại biểu Đại Hội Tăng Già lân thứ 7 năm 2000 chụp hình lưu niệm trước 
Đại Học Huyễn Trang, thành phố Tân Trúc, Đài Loan 


582 Thích Nguyên Tạng 





Ghi chú: 
(1) Đựa chỉ Hiên lạc của Hội: 


World Buddhist Sangha Council 

6 Shaoshing N. street, 

Taipei, Taiwan, 100, R.O.C 

Tel: 2396 5564; Fax: 2321 4516 

(2) Thành phân Ban lãnh đạo hiện nay của Hiệp Hội: 
Hội đông Trưởng Lão: 

HT Thích Tâm Châu (Canada) 

HT Sri Chandananda Mahayana (Tích lan) 
HT Rahula Mahathera (Tích lan) 

HT Dhammananda Mahathera (Mã lai) 
HT Yin Shuen (Đài loan) 

HT Lin Ken (Đài loan) 

HT Chur Mor (Mã lai) 

HT Somedej Phra Puddhacarya (Thái lan) 
HT Sui Kim (Philippines) 

HT Yen Pei (Singapore) 

HT Po Ding (Hồng Kông) 

HT Shou Yeh (Hoa Kỳ) 

HT Ming Chi (Hoa Kỳ) 

HT Fat Chung (Úc) 

HT Thích Phước Huệ (Úc) 

HT Wu Yi (Đài Loan) 

HT Chen Ly (Đài Loan) 

HT Ming Chih (Mã Lai) 

HT Seo Am (Triều Tiên) 

HT Woll Hwa (Triều Tiên) 

HT Dek Am (Triều Tiên) 

HT Shing Yuen (Hoa Kỳ) 

HT Yanalika mahathero (Bangladesh) 


Phật giáo khắp thế giới ble5) 





Chủ tịch danh đự: HT Wu Ming (Đài Loan) 
Chủ tịch: HT Liao Chung (Đài Loan) 
Phó Chủ tịch: 


HT Phra Dhampannabordee (Thái lan) 
HT Rewa Dhamma (Miến Điện) 

HTM. Vajriagnana Mahathera (Anh quốc) 
HTK. Anuruddha Mahathera (Tích lan) 
HT Kok Kwong (Hồng Kông) 

HT Chiu Chan (Hồng Kông) 

HT Au Ling (Hồng Kông) 

HT Ching Hsin (Đài Loan) 

HT Chin Liang (Đài Loan) 

HT Kuang Fen (Philippines) 

HT Woo Fong (Singapore) 

HT Lung Kun (Singapore) 

HT Eui Hyun Seo (Triều Tiên) 

HT Chik Huang (Mã Lai) 

HT Visulti Silakhun (Mã Lai) 

HT Ta Neng (Mã Lai) 

HT Tsang Hui (Úc) 

HT Thích Huyền Vi (Pháp) 

HT Thích Mãn Giác (Hoa Kỳ) 

HTK. Piyatissa (Hoa Kỳ) 

HT Sheng Ying (Tân Tây Lan) 

HT Lobzang (Ấn Ðộ) 

HT Ashin Jinarakkhita (Indonesia/Nam Dương) 


Tổng thư ký: 


-(Tiếng Hoa): HT Ming Chen (Đài Loan) 
-(Tiếng Anh): HT Tiến sĩ Wipulasara Mahathera (Tích Lan) 


Thủ quỹ: HT Chin Neng (Đài Loan) 


584 Thích Nguyên Tạng 





Ủy viên Hoằng Pháp: Ven. Yuen Quing (Hồng Kông) và 
nhiều thành viên khác 

Ủy viên Giáo Dục: Ven. Amara Medhacharma (Thái Lan) và 
nhiều thành viên khác 

Ủy viên Từ Thiện: Ven. Fa Chih (Đài Loan) và nhiều thành 
viên khác 

Ủy viên Thanh Niên: Ven. Ming Kwong (Đài Loan) và nhiều 
thành viên khác 

Ủy viên Tài Chánh: Ven. Chin Neng (Đài Loan) và nhiều 
thành viên khác 

Ủy viên Văn Hoá: Ven. N. Sumana Mahathera (Tích Lan) 
và nhiều thành viên khác 

Ủy niên Nghỉ Lễ: Ven. Kuang Yuen (Đài Loan) và nhiều 
thành viên khác 

Ủy viên Tăng Sự: Ven. Hsing Kuang (Đài Loan) và nhiều 
thành viên khác 


(Tổng hợp tài liệu theo htfp:/wbsc886.org/) 


Phật giáo khắp thế giới 969 





I9 ĐẠI HỘI LIÊN HỮU 
PHẬT GIÁO THỂ GIỚI 


Lần thứ 20 tổ chức tại Australia 


H:; ngàn tăng nỉ và Phật tử từ 39 quốc gia khác nhau đã 
đến tiêu bang Sydney đề tham dự Đại Hội Liên Hữu Phật 
Giáo Thế Giới (The World Fellowship of Buddhists - WFB) 
lần thứ hai mươi được nhóm tại chùa Nam Thiên, vùng 
Wollongong, Svdney, Úc Châu, từ ngày 29/10 đến ngày 
2/11/1998. Đại hội lần này lấy chủ đề là “Phát giáo và những 
thách thức trong Thế Kỷ 2I” (Buddhism và Challenges in the 
2lst Century). Đại hội kỳ này do Hội Phật Quang Sơn 
Quốc Tế (Buddha's Lipht International Association) bảo trợ 
cùng kết hợp với ba thành viên địa phương thuộc WEB là 
Hội Phật Giáo New South Wales (The Buddhist Council of 
New South Wales), Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống 
Nhất Úc và Tân Tây Lan (The United Vietnamese 
Buddhist Congregation of Australia and New Zealand) và 
Trung Tâm Thảo Luận Phật Học (Buddhist Discussion 
Centre) cùng đứng ra tổ chức. 


Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (WEFB) được thành lập vào 
ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại Tích Lan với 5 chủ trương như 
sau: Ï) Khuyến khích hội uiên học và tu theo lời Phật dạp. 2) Siết 
chặt tình hữu nghị, đoàn kết và thông nhất giữa các quốc gia Phật 
giáo. 3) Đẩy mạnh công tác truyền bá giáo lý mâu nhiệm của Phật. 
4) Tổ chức và đưa các hoạt động Phật sự vào trong các lĩnh vực như 
xã hội, giáo dục, ăn hóa. 3) Mang lại hòa bình, an lạc nà hạnh 


586 Thích Nguyên Tạng 





phúc đến cho hành tinh này nà sẵn sàng liên kết với những tổ chức 
khác có cùng đường lướng. (1. To Promote among the members 
strict observance and practice of the teachings of the Buddha; 
2. To secure unity, solidarity and brotherhood among 
Buddhists; 3. To propagate the sublime doctrine of the 
Buddha; 4. To organize and carry on activities in the field of 
social, educational and cultural; 4. To work for happiness, 
harmony and peace on earth and to collaborate with other 
Organizations working for the same ends.) 


Đề đạt được mục đích trên, WFB đã cho thành lập nhiều chi 
nhánh trên khắp thế giới và một hội đồng trị sự gồm các tiểu 
ban như: Ban Giáo dục, in ấn và nghệ thuật, Ban Hoằng 
Pháp, Ban Từ Thiện, Ban Đoàn Kết, Ban Tài Chánh.... Trong 
30 năm hoạt động, với sự ủng hộ nhiệt thành của các chính 
phủ Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan, từ 27 chi nhánh ban 
đầu đã phát triển lên đến 123 chi nhánh từ 39 quốc gia trên 
khắp các châu lục. Về trụ sở trung ương được đặt tại Tích Lan 
từ năm 1950 đến 1958, sau đó được dời qua Miễn Điện, sau 
sáu năm (1958-1963) đặt tại Miễn, trụ sở một lần nữa lại 
chuyên qua Thái Lan từ năm 1963 đến nay. (Đặt chỉ liên lạc 
của hội là: WWorldl Fellowship oƒ Buddhists, 616 Benjasii Park, Soi 
Medhinivet 9d) Soi Sukhumwit 24, Sukhumwit Road, Bangkok 
10110, ThaiLand. TeL: 662.661.128469. Fax: 662.661.0555). 
Chủ trương của hiệp hội là hai năm tổ chức đại hội một lần. 
Đại hội lần thứ 19 được tổ chức tại Thái Lan vào năm 1994. 
Đại hội lần thứ 20 lúc ấy dự tính nhóm tại Tích Lan vào 1996, 
sau đó được đời qua Nam Triều Tiên, nhưng do biến cố chính 
trị của hai quốc gia này, nên đến năm 1998 này đại hội mới 
được triệu tập tại Úc châu. 

Mở đầu, HT Tinh Vân, chủ tịch Hội Phật Quang Sơn Quốc 
Tế, trưởng ban tổ chức đại hội, tuyên đọc diễn văn khai 
mạc, tiếp đó là diễn văn chào mừng đại biểu của ông Phan 
Wannamithee, người Thái Lan, là người vừa được bầu vào 


Phật giáo khắp thế giới 98/ 





chức chủ tịch của hội này, các vị chủ tịch tiền nhiệm là Tiến 
sĩ G. P. Malalasekera, người Tích Lan (1950-1958); Ông U 
Chan Htoon, người Miễn Điện (1958-1963); Công chúa 
P.P.Diskul, người Thái Lan (1963-1983); Giáo sư Sanya 
Dharmasakti, người Thái (1983-1998). 


Chương trình nghị sự của đại hội tiếp đó là đại diện phái 
đoàn đọc báo cáo và tham luận cũng như bàn thảo chương 
trình hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ hai năm của hội. Đại 
hội đã lắng nghe các bài tham luận của các đại biểu từ 
Nepal, Thái Lan, Đài Loan, trong đó đặc biệt có bài của ông 
John David Hughes, chủ tịch Trung Tâm Thảo Luận Phật 
Học (Buddhist Discussion Centre), ở bang Melbourne (Úc), 
Ông John Hughes đã đưa ra nhiều ý kiến về những thách 
thức của thời hiện đại đối với Phật Giáo. 

Nhân dịp này, đại hội đã nhận được nhiều điện thư chúc 
mừng từ vua Thái Lan, vua Nepal, các thủ tướng Thái, 
Bangladesh, Sri Lanka, đặc biệt có thư chúc mừng của thủ 
tướng Úc John Howard, trong thư có đoạn viết: “Quan điển 
vẻ hòa bình và hòa họp của Đạo Phật rất tương xứng với những 
giá trị nên tảng không phân biệt chủng tộc và tính bao dung của 
Úc châu. Những giá trị ập của Đạo Phật đã 0à lang làm phong 
phú thôn cho Austalia. Những ngôi chùa PG trên đất nước nàJ 
là một yếu tố, là một điển Sáng cẩn thiết cho bức tranh ẩa văn 
hóa của Australia. Lịch sử của PG đã chứng mình tự mình là một 
chiếc cầu nổi giữa các nên văn hóa và cộng đông khác nhau. Tôi 
tim rằng đại hội ]99S mày sẽ là cơ hội cho các đại biểu từ nhiễu 
nơi trên thế giới ngôi lại mới nhau để chia sẻ những kinh nghiệm, 
những quan điểm nề sức mạnh thông nhất và đoàn kết của PG”. 
Đại hội đã bế mạc trong bầu không khí hoan hỷ với buổi đại 
tiệc do Tổng lãnh sự Đài Loan tại Úc chiêu đãi. Được biết, 
kỳ đại hội lần thứ 21 của Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới sẽ 
được tô chức tại Thái Lan vào năm 2000. 


588 Thích Nguyên Tạng 





20 ĐẠI HỘI LIÊN HỮU 
PHẬT GIÁO THÊ GIỚI 


Lần thứ 21, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan 


Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội. 

Hàng ngàn tăng ni và Phật tử thuộc nhiều tông phái Nam 
và Bắc Tông của 40 quốc gia khác nhau trên thế giới đã đến 
thủ đô Bangkok, Thái Lan để tham dự Đại Hội Liên Hữu 
Phật Giáo Thế Giới (The World Fellowship of Buddhists - 
WEB) lần thứ hai mươi mốt, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 
12 năm 2000. Đại hội lần này lấy chủ đề là “Phát giáo và 
toàn câu hóa” (Buddhism and Globalization). Đại hội kỳ này 
do hoàng gia Thái và chính quyền Thái Lan bảo trợ. 





Bàn chủ tọa Đại Hội 


Phật giáo khắp thế giới 989 





Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (WFB) được thành lập 
vào ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại Tích Lan với 5 chủ 
trương như sau: I) Khuyến khích hội viên học và tu theo lời 
Phật dạy. 2) Siết chặt tình hữu nghị, đoàn kết và thống nhất 
giữa các quốc gia Phật giáo. 3) Đây mạnh công tác truyền bá 
giáo lớ mầu nhiệm của Phật. 4) Tổ chức và đưa các hoạt 
động Phật sự vào trong các lĩnh vực như xã hội, giáo dục, 
văn hóa. 5) Mang lại hòa bình, an lạc và hạnh phúc đến cho 
hành tỉnh này và sẵn sàng liên kết với những tổ chức khác 
có cùng đường hướng. (I. To Promote among the members 
strict observance and practice of the teachings of the 
Buddha; 2. To secure unity, solidarity and brotherhood 
among Buddhists; 3. To propagate the sublime doctrine of 
the Buddha; 4. To organize and carry on activities in the 
field of social, educational and cultural; 5. To work for 
happiness, harmony and peace on earth and to collaborate 
with other organizations working for the same ends.) 





The 50th XD. 
of The WFB 
2994 - 2544 
(1950 - 2000) 


“ 


= 


Logo kỷ niệm 50 tuổi của Hội 


Đề đạt được mục đích trên, WFB đã cho thành lập nhiều chỉ 
nhánh trên khắp thế giới và một Hội đồng trị sự gồm các 
tiểu bang như: Ban Giáo dục, In ấn và Nghệ thuật, Ban 
Hoằng pháp, Ban Từ thiện, Ban Đoàn kết, Ban Tài chánh... 


590 Thích Nguyên Tạng 





Trong 30 năm hoạt động, với sự bảo trợ và ủng hộ nhiệt thành 
của các chính phủ Tích Lan, Miến Điện,Thái Lan, Nepan, Ấn 
Độ, Nhật Bản, Lào, Campuchia... từ 27 chi nhánh ban đầu đã 
phát triển lên đến 135 chi nhánh của 40 quốc gia trên khắp 
các châu lục. Năm I970, hội đã được UNESCO (1) thừa nhận 
là một tổ chức phi chính phủ, từ đó hội là thành viên thường 
trực trong ban có vấn cho UNESCO trong vẫn đề giáo dục, 
văn hóa, xã hội theo quan điểm của PG. 


Về trụ sở trung ương được đặt tại Tích Lan từ năm 1950 đến 
1958, sau đó được dời qua Miễn Điện, sau sáu năm (1958- 
1963) đặt tại Miễn Điện, trụ sở một lần nữa lại chuyển qua 
thủ đô Bangkok, Thái Lan cho đến ngày hôm nay (2). 


Chủ trương của tiệp hội là hai năm tổ chức đại hội một lần. Đại 
hội lần thứ nhất tổ chức tại Colombo, Tích Lan (1950), lần 
thứ 2 tại Tokyo, Nhật Bản (1952); lần thứ 3 tại Yangon, Miễn 
Điện; lần thứ 4 tại Kathmandu, Nepan (1956); lần thứ 4 tại 
Bangkok, Thái Lan (1958); lần thứ 6 tại Phnom Penh, 
Campuchia (1961); lần thứ 7 tại Sarnath, Ấn Độ (1993); lần 
thứ 8 tại Chiangmai, Thái Lan (1966); lần thứ 9 tại Kuala 
Lumpur, Mã Lai (1969); lần thứ 10 tại Colombo, Tích Lan 
(1972); lần thứ II tại Bangkok, Thái Lan (1976); lần thứ 12 
tại Tokyo, Nhật Bản (1976); lần thứ 13 tại Bangkok, Thái 
Lan (1980); lần thứ 14 tại Colombo, Tích Lan (1984); lần thứ 
15 tại Kathmandu, Nepan (1986); lần thứ 16 tại Los Angeles, 
Hoa Kỳ (1988); lần thứ 17 tại Seoul, Triều Tiên (1990); lần 
thứ 18 tại Taipei Kaoshiung, Đài loan (1992); lần thứ 19 tại 
Bangkok, Thái Lan (1994); Đại hội lần thứ 20 lúc ấy dự tính 
nhóm tại Tích Lan vào 1996, sau đó được dời qua Nam Triều 
Tiên, nhưng do biến cố chính trị của hai quốc gia này, nên đến 
năm 1998 đại hội mới được triệu tập tại VVollongong, New 
South Wales, Úc Đại Lợi (1998). 

Vị khai sáng và làm chủ tịch đầu tiên của hội này là Tiền sĩ G. 
P. Malalasekera, người Tích Lan (1950-1958); Các vị kế 


Phật giáo khắp thế giới 99] 





nhiệm là Cư sĩ U Chan Hitoon, người Miến Điện (1958- 
1963); Công chúa P. P. Diskul, người Thái Lan (1963-1983); 
Giáo sư Sanya Dharmasakti, người Thái (1983-1998) và Cư sĩ 
Phan Wannamithee (I998- hiện tại (3)). 





Tiến sĩ GP Malalasekera Công chúa Cự sĩ 
P.P Diskul U Chan Fltoon 


Mở đầu, ông Phan Wannamithee, chủ tịch Hội Liên Hữu 
Phật Giáo Thế giới đã tuyên đọc diễn văn khai mạc đại hội. 
Ông đã ngỏ lời chào mừng tất cả đại biểu và cho biết lý do 
tại sao lấy chủ đề cho đại hội lần này là “Phát giáo và Toần 
câu hóa” (Buddhism and Globalization): “Đây là đề tài mà 
thể giới đang quan tâm, sự tác động trực tiếp của thể giới đã 
nhanh chóng thay đổi những khupnh hướng mới của thời đại. 
Trong kỳ đại hội nàp, chúng ta sẽ tập trung đến cách thức làm thế 
nào để giáo lý ni diệu của Đạo Phật có thể được thiết lập một cách 
tự nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới, để đáp ứng được những 
nhụ câu cấp bách của thời đại, để mang niềm an lạc, hạnh phúc 
đến cho nhân loại”. 


Chương trình nghị sự của đại hội tiếp đó là đại diện phái đoàn 
đọc báo cáo và tham luận cũng như bàn thảo chương trình 
hoạt động Phật sự cho nhiệm kỳ hai năm của hội. Đại hội đã 
lắng nghe các bài tham luận của các đại biểu từ Nepal, Thái 


592 Thích Nguyên Tạng 





Lan, Đài Loan, trong đó đặc biệt có bài “Irường Đại học Phật 
giáo thế giới: một nhu cầu cho hôm nay và ngày mai” (The World 
Buddhist University: A challenge of Today and Tomorrow) 
của Tiến sĩ Ananda W. P. Guruse, “Năm mươi năm của Liên 
Hữm Phật giáo thế giới” (Fifty Years of the World Fellowship of 
Buddh¡ists) của HT Phra Dhammavisudhikavi. 





Ỉ 


GS Samya Dhiarmasakti Cự sĩ Phan VVannamithee 


Nhân dịp này, đại hội đã nhận được nhiều điện thư chúc 
mừng từ vua Nepal, các thủ tướng Thái, Bangladesh, 
Srilanka, đặc biệt có thư chúc mừng của vua Thái Lan, ngài 
Bhumibol Adulyadej, trong thư có đoạn viết: “Hội của chúng 
ta hiện có nhiêu quyết tâm để phần đấu duy trì và truyền bá lời 
Phật dạy cho tất cả chúng sanh trên thể giới. Niễm tin và trí tuệ 
mà chúng ta đang có là một yêu tổ quan trọng cho công việc cao 
quý của chúng ta. Xin hãy gìn giữ. niêm tin đp. Đừng để nó SMJ 
thoái mà phải wun bôi gày càng tốt hơn, qua Việc học hỏi, phân 
tích nà áp dụng giáo lý của PGo vào tong đời sống của mình, 
cũng như giúp đỡ và hướng dẫn người khác học 0à hiểu đúng đắn 
vê giáo lý. Một khi mọi người hiểu mà áp dụng đúng lời Phật dạy, 
Phật giáo sẽ trở nôn phổ biến nà chấp nhận rộng rãi hơn. Cuối 
cùng PG sẽ có thể dẫn dắt cho nhân loại sống trong sự an lạc, hài 
hòa 0à hạnh phúc”. 


Phật giáo khắp thế giới 993 





Đại hội đã bê mạc trong bầu không khí hoan hỷ với buổi đại 
tiệc do hoàng gia Thái chiêu đãi. Được biết, kỳ đại Hội lần 
thứ 22 của Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới sẽ được tổ chức tại 
Mã Lai vào năm 2002. 

Được biết ngoài kỳ đại hội này, hội còn tổ chức lễ kỷ niệm 
chu niên 50 năm thành lập hội (1950-2000). Để đánh dấu 
sự kiện quan trọng này, hội có tổ chức triển lãm, trưng bày 
nhiều dữ kiện lịch sử trong 50 năm hoạt động của hội, ấn 
hành sách kỷ yếu, và đặc biệt là khánh thành một trường 
Đại học Phật giáo Thế giới (World Buddhist University)(4) 
vào ngày cuối cùng của đại hội. 





Trụ sở Trung ương của Hiội tại Thái Lan 


Ghi chú: 

(1 UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của 
Liên hiệp quốc (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization). 

(2) Địa chỉ liên lạc của Hội: 


World Fellowship of Buddhists, 
616 Benjasiri Park, Soi Medhinivet of Soi Sukhumvit 24, 


594 Thích Nguyên Tạng 





Sukhumvit Road, 

Bangkok 10110, ThaiLand. 

Tel: 662.661.128489; Fax: 662.661.0555 
Email: wfb_hq@asianet.co.th 

Website http:/www.wfb-hq.org 


(3) Thành phần Ban lãnh đạo hiện nay của Hội: 
Chủ tịch danh dự 

I1. HT Hsing Yun (Đài Loan) 

2. Giáo sư Sanya Dharmasakti (Thái Lan) 
Chủ tịch: Mr. Phan Wannamethee (Thái Lan) 
Phó Chủ tịch: 


- Cư sĩ John D. Hughes (Úc) 

- HT Suddhananda Mahathero (Bangladesh) 
- Ông Sangay Wangchug (Bhutan) 

- HT T. Dhammaratana (Pháp) 

- Cư sĩ Friedrich Anton Reg (Đức) 

- Cư sĩ R. S. Gavai (Ấn Độ) 

- Cư sĩ Jang Woon Yang (Triều Tiên) 

- Cư sĩ Dato' Khoo Leong Hun (Mã Lai) 
- HT Choijiljav Dambajav (Mông Cổ) 

- Cư sĩ Loke Darshan (Nepan) 

- Cư sĩ Ananda W. P. Guruge (Tích Lan) 
- Cư sĩ Steven S5. W. Huang (Đài Loan) 

- Cư sĩ Gen. Chalom Wismol (Thái Lan) 
- Cư sĩ Sunao Miyabara (Hoa Kỳ) 


Tổng Thư Ký: Tiến sĩ Nantasarn Seesalab (Thái Lan) 

Thủ Quỹ: Cư sĩ Ambhorn Arunrangsi (Thái Lan) 

Ủy viên tài chánh: Phật giáo Nhật Bản 

Ủy viên đối ngoại: Tiến sĩ Ananda W.P. Guruge (Sri Lanka) 


Phật giáo khắp thế giới 995 





Ủy viên giáo dục, xuất bản, văn hóa và nghệ thuật: Tiến sĩ 
Pataraporn Sirkanchara (Thái lan) Thượng Tọa 
Pannyavaro (Úc) 


Ban Hoằng Pháp: Cư sĩ Nensiri Mutukuma (Tích Lan) 
Ủy viên Nhân đạo: Cư sĩ Khoo Kwan Hock (Mã Lai) 


Ủy viên đoàn kết và thống nhất: Giáo sư Cheng Chen- 
huang (Đài Loan) 


Ủy viên thanh niên: Cư sĩ Sommai Kornsakoo (Thái Lan) 


Ủy viên phát triển kinh tế: Cư sĩ Framcis Wanigasekere 
(Tích Lan) 


Ủy viên phụ nữ: Giáo sư tiễn sĩ Sritaptim Panipan (Thái Lan) 


(4) Địa chỉ liên lạc Trường Đại Học Phật Giáo Thế Giới: 





Tiến sĩ Nantasarn Seesilab 

World Buddhist University 

616 Benjasiri Park, 

Sukhumvit 24 off Soi Medhinnivet 

Bangkok 10110, Thailand. 

Mobile phone (¡in Thailand): 01 806 0678 
Tel: (662) 661 1284-87; Fax: (662) 661 0555 
Email: secretariatŒ@wb-unIversity.Org 

Website: http:/Awww.wb-university.Org/ 


596 Thích Nguyên Tạng 





ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA TRUYÊN DẠY 
2Í PHÁP MẬT TÔNG KALACHAKRA 
TẠI TÂY BAN NHA 


Vị. trung tuần tháng l2 (từ ngày II đến 19/12) năm 
1994, tại sân vận động Olympic, thuộc bang Barcelona, nước 
Tây Ban Nha, đã diễn ra tuần lễ thuyết pháp và truyền pháp 
Mật tông KALACHAKRA theo truyền thống của PG Tây 
Tạng, do Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 chủ trì. Trong dịp này 
đã có trên 3000 tăng ni và Phật tử tại gia trên khắp các nước 
thuộc châu Âu và châu Mỹ về dự. Sau đây là bài viết tóm tắt 
nội dung bài pháp thoại đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma giới 
thiệu về Mật tông Kalachakra cho khóa tu này. 





Đức Đạt Lai Lạt Ma trên pháp tòa 


Phật giáo khắp thế giới 997 





Kalachakra là một cách luyện thiền định của PG và được liệt 
vào hàng cao nhất trong cách luyện về Mật giáo Yoga. Theo 
lịch sử của Mật giáo, một năm sau khi Đức thích Ca Mâu Ni 
thành đạo, ngài được vua Da Wa Zang Po của vương quốc 
Shambhala (một lãnh thổ được mô tả nằm cạnh sông Tarim 
thuộc trung tâm Á châu) thỉnh cầu ngài chỉ dạy bộ môn Mật 
tông Kalachakra. Thật vậy, chính Đức Phật đã tuyên bố như 
vậy trong một buổi thiền định thần tính Kalachakra được 
hình thành tại miền Nam Ấn Độ. Nơi đây ngài đã truyền 
toàn bộ bí quyết và diễn thuyết về bộ môn Mật Tông này. 
Cũng trong thời gian đó tại núi Linh Thứu (Grohrarakùta) 
ngài giảng về Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Mahaprajnaparamita sutra). Hoàng để cũng đặc biệt thân 
chinh từ kinh đô của ngài từ miền Bắc Kashmir để tiếp nhận 
những giáo huấn này và ghi nhớ rõ ràng trước khi ngài đem 
đạo lý trở về vương quốc Shambhala. Tại nơi đây ngài cho 
kiến trúc một tòa cung điện Mandala ba chiều khống lề và 
ngài liên tục tỉnh tấn thiền định theo Mật tông, và ngài phổ 
biến cách tập luyện cho toàn dân trong vương quốc của ngài. 


Theo truyền thống của Mật tông Kalachakra đầu tiên được 
truyền liên tục qua bảy vị hoàng để của vương quốc 
Shambhala, rồi kế đến hai mươi lăm vị danh sư. Những vị 
danh sư này được giao phó truyền bá rộng rãi cách luyện 
tập Mật tông càng phổ biến càng tốt. Đúng vào thời điểm 
mà vị danh sư thứ mười hai làm truyền nhân, thì Mật tông 
Kalachakra được truyền từ Shambhala sang Ấn Độ. Sự kiện 
này xảy ra nhờ sự viếng thăm của hai thương gia người Ấn, 
sau khi họ đã học hỏi được, vội truyền bá nó vào nước của 
họ. Về sau chính nhờ sự nỗ lực thành công của hai mươi lăm 
vị thông dịch viên mà pháp môn thiền định vô thượng này 
đã được truyền bá từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Vào khoảng thế 
kỷ thứ VI, thời đại của Bu-Tion, sự tu tập đã trở nên thịnh 
hành một cách phổ biến tại nơi đây. 


598 Thích Nguyên Tạng 





Trong bộ Bách Khoa Toàn Thư của sư tổ Bu-Ton có viết rõ 
những điều chú thích rộng rãi nhất của Mật tông 
Kalachakra và thông qua môn đệ của ngài là Cho-Kyi Pal- 
Wa và kế tiếp là Je Tzong-Ka-Pa. Sau khi lĩnh hội những gì 
đã được truyền thụ, Je Tzong-Ka-Pa bắt đầu ân dật và tỉnh 
tấn thiền định, ngài đã đạt tới mức cao nhất của sáu bậc 
năng lực. Kết quả của sự ấn dật đã đem đến cho ngài một 
thành công lớn. Về sau Je Tzong-Ka-Pa truyền xuống cho 
đệ tử của ngài là Ka-Drub Je, từ đó về sau sợi dây truyền và 
thụ không đứt quãng, được tiếp nối từ đời này sang đời khác 
của các bậc danh sư bất khả tư nghì của Tây Tạng, và được 
Sự tiếp nhận bằng thần thức của đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 
qua người thầy của mình là ngài Kvabje Yongdzin Ling 
Rinpoche, là vị thứ chín mươi bảy được thừa tự ngôi vị của 
ngài Je Tzong-Ka-Pa. Sợi dây liên kết không bị gián đoạn 
của Mật giáo Kalachakra được truyền đến ngày hôm nay 
quả là một ý nghĩa phi thường. 


Cũng như Je Tzong-Ka-Pa và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm 
vẫn thường nhân mạnh, điều quan trọng trước khi bước vào 
sự tập luyện Đại thừa Mật tông là phải có căn bản vững chắc 
về nền tảng phổ thông của Đại thừa, là sự đoạn tuyệt và 
phát b đề tâm, cùng sự thấu triệt pháp khổ hạnh. Thiếu 
những yếu tố kể trên hành giả không thể tiếp nhận chắc 
chắn những kinh nghiệm cụ thê về các sự tập luyện của Mật 
giáo (Tantric). Tuy nhiên, việc thiết yếu nhất là sự phát tâm 
của hành giả nhằm tiếp nhận sự truyền pháp Mật tông. Một 
số người hy vọng được sự gia bị để tránh khỏi những tai ách, 
bệnh tật và những trắc trở trong cuộc đời họ. Một số khác 
đeo đuổi với mục đích là muốn được tái sinh (Rebirth) 
trong một đời sống sung sướng hơn. Cũng có một số người 
mong muôn răng chính họ sẽ đạt được tái sanh để tiếp tục 
tu học. Vì thế muốn tiếp nhận đầy đủ sự điểm đạo 
(Initiation) tỉnh khiết, hành giả phải từ bỏ những ước vọng 
ở trên, vì chúng chăng qua là những ước vọng ích kỷ. Hành 


Phật giáo khắp thế giới 999 





giả phải đến nơi truyền giới với một thái độ mong muốn đạt 
được sự giác ngộ càng sớm càng tốt qua sự tu luyện Mật 
tông trong một khuôn khổ với khả năng mang hạnh phúc 
cao cả đến cho chúng sanh. 


Có tất cả ba cấp để tập luyện Mật tông, dựa theo đó là nội 
công, ngoại công và Kalachakra. Ngoại công gồm có: ngành 
thiên văn học, chiêm tỉnh học và toán học. Nội công gồm có 
các cách dạy liên quan đến sự cấu trúc thân thể con người 
và luôn cả hệ thống năng lực và phương cách khác của 
Kalachakra là học hỏi và luyện tập thiền định theo vị thần 
Kalachakra thật sự và cung điện tròn Mandala của người 
đang ngự ở trên. Cung điện Mandala thường được vẽ bằng 
bột màu, có lúc được đắp thành mô hình bằng bột và dùng 
sơn hoặc bột cát muôn màu đề vẽ cung điện Mandala. 


Sự hiện hữu của cung điện Mandala rất quan trọng trong 
thời gian và phạm vi truyền pháp. Vì nó là mục tiêu để cho 
các hành giả quán tưởng và vị giáo chủ Mật tông phải đích 
thân diễn thuyết buổi truyền pháp. Vị thần thiền định 
Kalachakra có bốn mặt, hai mươi lăm cánh tay và bốn chân. 
Khuôn mặt chính của ngài là màu xanh dương, hẳn lên nét 
phẫn nộ và nhe nanh. Khuôn mặt phải màu đỏ, khuôn mặt 
trái mầu trăng và khuôn mặt phía sau là màu vàng, mỗi 
khuôn mặt có ba mắt. Tám cánh tay bên dưới màu xanh 
dương, nhóm tay ở giữa màu đỏ và nhóm tay trên cùng là 
màu trắng. Toàn thân của ngài màu xanh dương, chân phải 
màu đỏ, chân trái màu trắng, ngài ôm choàng một người vợ 
màu vàng với bốn mặt và tám tay. 


Buổi lễ truyền pháp Kalachakra kéo dài ba ngày. Ngày đầu 
tiên chuẩn bị cho nghi thức, trong suốt khoảng thời gian 
này dùng để giải thích những điều cần làm trước khi tập 
luyện Mật tông. Đoạn trừ là cách giác ngộ của bồ đề tâm và 
phải hiểu đúng nghĩa của vô tri. Trong suốt ngày đầu tiên 
tất cả Phật tử chưa được phép bước vào Mandala. Trong 


600 Thích Nguyên Tạng 





thời gian chuẩn bị nghỉ lễ, một người đại diện cho toàn thể 
các môn sinh, sẽ tung đũa trên một cái khay đặc biệt, nếu 
chiếc đũa rơi khỏi khay ba lần, toàn bộ đệ tử sẽ không được 
truyền pháp vào lúc đó. 


Buổi truyền pháp thứ nhì và ngày kế tiếp là lễ truyền pháp 
chánh thức. Gồm có tất cả bảy phần, được bắt đầu khi toàn 
bộ đệ tử được phép vào cung điện Mandala xuyên qua vị 
thần Kalachakra và sự hiện hữu của vị thần nữ. Lúc đó hành 
giả là đứa trẻ ra đời trong cung điện Kalachakra, vị Lạt Ma 
nâng niu mình như một người mẹ, sẽ chuẩn bị cho sự tỉnh 
thức chín mùi của mình. Đầu tiên nước sẽ được chú nguyện 
và chúng ta sẽ được tăm rửa như tắm rửa cho trẻ sơ sinh. 
Việc thứ hai là chú nguyện cho các vật trang sức trên đầu, 
gieo những hạt giống vô giòng trí tuệ của chúng ta để phát 
triển hiển lộ hào quang của Đức Phật, nghi lễ này giống như 
lần đầu tiên cạo tóc cho hài nhi. Việc thứ ba là chú nguyện 
vào khăn bịt mắt, việc này giống như gieo hạt giống cho 
vùng hào quang trên đầu, và cũng giống như xâu tai và đeo 
nữ trang lần đầu tiên cho hài nhi. Việc thứ tư là chú nguyện 
trong chuông và sau đó sẽ phát Phật ngôn (Buddha's 
speech). Tiếng chuông ngân giống như những lời bập bẹ đầu 
tiên của trẻ. Việc thứ năm là truyền thụ bằng hành động, ủy 
thác cho hành giả những gì cần thiết để tự luyện tập. Nếu 
chỉ vài môn đệ thì lúc này mọi người sẽ được trang phục với 
y phục bằng xương, cầm đỉnh ba, nếu không có thì họ phải 
tưởng tượng là đang cằm vật đó. Vào lúc này giống như đứa 
trẻ bắt đầu chập chững hành động. Việc thứ sáu, trong số 
các việc truyền thụ là chọn mật danh, trong thời gian này 
hành giả sẽ nhận tên của một trong số năm vị Phật thiền 
định. Giống như tên gọi của một hài nhi, hành giả sẽ đạt 
được sự giác ngộ nhân danh một vị Phật làm phương tiện. 
Việc cuối cùng là phép truyền thụ gồm hai phần: lễ truyền 
thụ chính thức và nghi thức liên quan đến buổi lễ, việc này 
giống như bài vỡ lòng tập đọc của thiếu nhỉ. 


Phật giáo khắp thế giới 601 





Mặc dù không cần hiểu rõ hết toàn bộ những chỉ tiết trong 
ba ngày lễ, tuy nhiên hành giả phải có nền tảng vững chắc 
về phép quán tưởng và sự phát tâm dũng mãnh, thì chắc 
chắn hành giả sẽ tiếp nhận được toàn bộ sự gia truyền của 
Mật tông Kalachakra. 


(Theo MANIDALA Newsletter, 02/1995) 


602 Thích Nguyên Tạng 





22|_ PHẬT ĐÀI DHAMMAKAYA 


Một kỳ quan của Phật giáo thế giới 
trong thời hiện đại 





ách thủ đo Bangkok I6 cây số về phía bắc là Trung Tâm 
Phật Giáo Dhammakaya, nổi tiếng khắp thế giới với kiến 
trúc đồ sộ chưa từng có, gồm một Phật đài 300.000 pho 
tượng và một thiền đường dung chứa 100.000 người. Có thể 
nói rằng đây là một trong những kỳ quan của PG thế giới 
trong thời hiện đại. Dhammaka là tổ chức như thế nào? Bài 
viết này sẽ trình bày một đôi nét về tổ chức PG này. 

Truyền thống Dhammakaya bắt đầu thành lập từ năm 1916 
khi đại sư Phra Monkolthempmuni (1884-1959), người khai 
sơn chùa Paknam, người đắc pháp thiền định và ngài quyết 
định phục nguyên truyền thống thiền định của Phật Thích 
Ca từ hơn 2500 năm trước. Thiền định là một pháp tu rèn 
luyện tâm trí và đã trở thành pháp tu phổ biến ở Thái Lan 


Phật giáo khắp thế giới 605 





nhờ sự dẫn dắt tín đồ của vị đại sư này. Một trong những vị 
đệ tử nỗi tiêng của đại sư là Sư bà Khun Yay Ubasika 
Chandra Khonnokyoong, người thừa kế sự nghiệp của tô sư. 


F 





Sư bà Khun Yay Upasia Tổ sư Monkolthempmuni TT. Dhauunajayo 


(1909-2000) (1884-1959) Lãnh ñạo [)hammakgya 
hiện n4J 


Chùa Phra Dhammakaya được Sư bà Khun Yay (1909- 
2000) thành lập vào năm 1970 để đáp ứng số lượng đông 
đảo tín đồ đến tham dự các khóa tu thiền ngày càng tăng so 
với ngôi tổ đình chật hẹp ở Bangkok. Sư bà Khun Yay cùng 
hai người đệ tử là ĐĐ Dhammajayo và ĐĐ Dattajivo đã tiến 
hành tìm kiếm một khu đất đề tạo lập một thiền trang lớn 
hơn nhằm tiếp nối truyền thống thiền Dhammakaya đồng 
thời nơi đó cũng trở thành một ngôi chùa với hình ảnh tôn 
nghiêm cho mọi chúng sinh trở về an trú trong thế giới đầy 
hỗn loạn, phiền lụy và khổ đau này. 


Do đó chùa Phra Dhammakaya được khởi công xây dựng vào 
ngày 20/02/1970 trên một khu đất rộng 80 mẫu do nữ thí chủ 
Prayat Phaetayapongsa hiến cúng. Chùa cách thủ đô Bangkok 
khoảng 16 cây số về phía bắc của phi trường quốc tế Bangkok. 
Lễ đặt đá chính thức xây dựng chùa được tổ chức trọng thê với 
sự tham dự của công chúa Maha Chakri Sirindhorn, đánh dấu 
sự kiện trọng đại cho sự phát triển của thiền phái 
Dhammakaya này. Chánh điện thờ Phật được hoàn tất năm 
1982. Trong thời gian xây chùa, một giới đàn đã được tổ chức 


604 Thích Nguyên Tạng 





với hàng trăm tăng ni và Phật tử tham dự. Con số được ghi 
nhận là: 88L tỳ kheo, 300 sa đi, 105 nam cư sĩ và 479 nữ cư 
sĩ. Cũng trong thời gian này đã diễn ra lễ đặt đá xây dựng đại 
sảnh đường IDhammakaya với 100.000 người tham dự. Trong 
20 năm qua Trung Tâm Dhammakaya là nơi thu hút Phật tử 
ở Thái Lan và khắp nơi trên thế giới trở về tu học. Hiện tại tổ 
chức Dhammakaya có 6 chi nhánh trong nước và l] trung 
tâm chi nhánh ở nước ngoài. 

Đến năm 1985, khuôn viên của chùa được mở rộng đến 
1000 mẫu để chuẩn bị cho dự án xây dựng Phật đài 
Dhammakaya ngõ hầu tiếp ứng được các nhu cầu cho cộng 
đồng thế gIỚI. 

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tân tiến để đưa giáo lý 
truyền thống vào xã hội hiện đại là niềm mơ ước của 
Thượng tọa chủ trì Dhammajayo. Từ khi truyền thống thiền 
định Dhammakaya được truyền dạy, mục tiêu của trung 
tâm là kiến tạo sự an lạc tự tâm của pháp thiền này đã phản 
ánh một niềm khát vọng lớn lao cho nên hòa bình của thế 
giới. Rõ ràng công việc tạo dựng trung tâm này phức tạp 
hơn việc xây dựng một ngôi chùa bình thường theo truyền 
thống. Vì lý do này, Trung Tâm Dhammakaya đã phát 
triển rất nhanh với sự ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo quần 
chúng và đã gặp nhiều thuận duyên trong các hoạt động bởi 
sự tham gia của quần chúng Phật tử và không Phật tử. 

Phật đài Dhammakaya: 

Công trình khởi công xây dựng từ năm 1995 và hoàn thành 
cuối năm 1999, Lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 


22/04/2000. Phật đài Dhammakaya có diện tích I cây số 
vuông và được chia thành làm 4 khu vực như sau: 


Phân 1: Phật bảo rộng 108 mét, vòm tròn trên đỉnh tháp, 
tôn trí 300.000 tượng Phật. 


605 
áp của 
ỗ ngồi 


Z 
Ẩ 


áo ph 


~ 


Phân 4: Vòng tròn bao quanh Tăng bảo là chỗ ngồi của thập 


` 


Z 


úc mà gi 
hoặc thuyết pháp. 


~ 
Ẩ 


ề 
nợ trùuh I)hanznakaya nặng khoảng 250.000 


tấn. Sức chịu đựng kéo dài 1000 năm. 


êt lập. 
t Đề cô 


g quá 


2 
^ 


lổi 





Phân 3: Tăng bảo rộng 75.6 mét, là pháp tòa cho khoảng 


Phân 2: Pháp bảo rộng I0.8 mét, được nối liền với phần 1, 


Phật giáo khắp thế giới 

biểu trưng cho sự yên bình và hạnh ph 

Đạo Phật mang đến cho chúng sinh. 

10.000 vị tăng hành I 

phương Phật tử, có khoảng 1.000.000 (một triệu) ch 
được thi 

1 


» 

LH HĐPĐEM) NXYYNNHN-NPRM MT ID M LỢI HP 
V2 210110 1H0H0813010806) HỆ HỢP ĐC VT V AC MT Ợ AC VI XI 

ST s00 10400355XS0Y.XĐSNANARDDLI D101, DIDI ID D-U 
E ^^  055)0)0H1100H14 9H11 ND DỊ D , D SỐ VỐ VIỆC VÀ li 
C52550 {1144414915991 9 DI 2) DỊ DI ỌI Di vì lì ÚÍ Úì Ì lý 
Na n0 nnnini PC ST XẾY TP sI MT VÌ MT MT j 
_——‡,M2nMBP MS „teLeLefeeLeLeƑ NT xsmco VY ÐƯUOUIING 
max aaa MA hổ VI P TM 8 jy, UV AIUIIND 
aHeeehderdetef*LeLetLorEeLel-s2*elefal-e4 «) 4-4 s4 sỹ „à. 





Z 


a€C 


Một góc của Phật đài DÌhamunakapa 
bản phác thảo Phật đài IDDhammakaya này cho c 


kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng, những chuyên gia này được 


tuyển chọn từ Thái Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ. 


T 


` 


niệm và 
động thổ xây dựng được tổ chức ngày 8/9/1995 


^ 
~ 
Ẩ 


-Tháng 2/1994: Thượng tọa Dhammajayo đã trình bày khái 
ễ 


Kế hoạch xây dựng Phật đài: 


606 Thích Nguyên Tạng 





-Lễ đỗ bê tông Phật đài Dhammakaya ngày 26/09/1996 
-Ngày 22/04/1998, hoàn tất phần đúc bê tông Phật đài 


-Ngày 31/12/1999, hoàn tất công việc an vị 300.000 tượng 
Phật trên phần l1 Phật bảo 


Tổ chức Dhammakaya dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa 
Dhammajayo (sinh năm 1944) thiết lập công trình này để 
kiến tạo nền hòa bình thật sự cho thế giới loài người qua sự 
phát triển niềm an lạc của tự thân. Thật vậy, nền hòa bình 
của thế giới chỉ thật sự được thiết lập khi mỗi người và mọi 
người có sự an lạc và hạnh phúc nơi chính bản thân họ, tâm 
bình thế giới bình là mục tiêu tối hậu của tổ chức này. 
Thượng tọa Dhammajayo đã khẳng định “chính vì thế, chúng 
tôi cần có một trung tâm đề phát triển sức mạnh của tâm linh cho 
mọi người để họ có cơ hội tự mình thực hành và phát triển niềm 
an lạc của chính họ. Bên cạnh sự phát triển sức mạnh của tâm 
qua pháp tu thiển định, chúng tôi cũng trau dôi đạo đức qua các 
hoạt động từ thiện xã hội để giúp đỡ mọi người". 





Một góc của Phật đài Dhanunakaya 


Phật giáo khắp thế giới 607 





Một triệu tượng Phật tại Phật đài Dhanmunakaya: 





300.000 tượng Phật được an vị, 
hình chụp trong lễ khánh thành ngày 20-04-2000 


Phật đài Dhammakaya được kiến tạo theo hình tháp tròn 
theo truyền thống của Phật giáo Theravada, vòm đỉnh tròn ở 
trên gồm có 300.000 tượng, (và 700.000 tượng còn lại sẽ được 
tôn trí bên trong Tháp) mỗi tượng Phật cao I8 cm, nặng 
khoảng 2,5 kg, được đúc bằng loại đồng pha vàng được nung 
nóng từ 1.200°C.. Công việc đúc tượng Phật này rất kỳ công 
được kết hợp từ kiến thức rút tỉa được từ thời văn minh đồ 
đồng Ban Chiang ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Các nhà 
khảo cổ đã tìm thấy một pho tượng đồng mà người ta tỉn rằng 


608 Thích Nguyên Tạng 





đã đúc từ hơn 5000 năm trước. Với khí hậu của Thái Lan, một 
xứ sở âm ướt với lượng mưa acid khá nhiều trong năm, ban kỹ 
sư đã quyết định sử dụng kim loại titanium và phủ một lớp 
vàng bên ngoài đề bảo vệ pho tượng chịu đựng được thời tiết 
khắc nghiệt tại xứ sở này trên dưới 1000 năm. 


Biểu tượng của lá cò Dhanưnakaya: 


Phật đài màu vàng Dhammakaya ở chính giữa biểu trưng 
cho Tam Bảo (Triple Gems) là nơi an trú của nhân loại. 


Hình vuông màu đỏ bao quanh điện Phật màu vàng biểu 
trưng mặt trời vào lúc bình minh như thê chân lý tối thượng 
của PG sẽ mang đên hòa bình và an lạc cho loài người. 


Lá cờ Dhammakapa 


Hình vuông màu trắng bên ngoài cùng là biểu tượng cho 
thê giới hòa bình xuât hiện sau khi con người đạt được trạng 
thái tâm yên tĩnh thật sự qua niêm an lạc của tự thân. 


Thiền đường Dhanunakaya: 


Số lượng Phật tử tham dự các ngày lễ lớn, các khóa tu ngày 
càng đông đến hàng trăm hàng ngàn người, thiền đường 
trước đây sức chứa chỉ khoảng 20.000 người không thể đáp 
ứng được nhu cầu bức thiết hiện thời. Năm 1997, trung tâm 
quyết định xây dựng một thiền đường có sức chứa lớn hơn, 
do đó thiền đường Dhammakaya được xây dựng phía trước 
Phật đài Dhammakaya gồm hai tầng, tầng trên dung chứa 
100.000 người cùng một lúc, tầng dưới dùng làm chỗ đậu 


Phật giáo khắp thế giới 609 





xe. Thiền đường này được xây dựng trên khu đất rộng 40 
mẫu, được xem là tòa nhà lớn nhất trên thế giới. 


ve ?7Áá- '.«'. lMé..`⁄ \ 


me 7x vax4ý4 






NAY AY, 


Nghe giảng pháp tại Thiên Đường Dhamumakapa 


610 Thích Nguyên Tạng 





.~< 


F .zZ =“=== i 





Hình ảnh sinh hoạt tại Thiển Đường Dhannakapa 


Các hoạt động Phật sự của ID)hammakaya 

Với mục tiêu giúp đỡ mọi người hướng đến đời sống tâm 
linh, tổ chức Dhammakaya đã thiết lập nhiều hoạt động để 
truyền dẫn đời sống đạo đức vào xã hội hiện đại nhằm nâng 
cao giá trị tâm linh của con người, hướng đến một nền hòa 
bình, hòa hợp cho thế giới mà tất cả mọi người đang tìm 
cầu. Trong một phần tư thế kỷ qua, hoạt động của 
Dhammakaya đã thu hút người mộ đạo từ Thái lan đến 
khắp nơi trên thế giới. 

Rèn luyện đạo đức và khuyến tu thiền định là những hoạt 
động ưu tiên hàng đầu của tổ chức Dhammakaya. Trung 
tâm luôn duy trì những hoạt động này, vì chính nó đã có 
thể giúp đỡ con người tăng trưởng nhân tâm và phát triển 
xã hội. Cho đến nay các khóa tu của trung tâm đã thu hút 
số người tham dự từ vài trăm đến hơn một trăm ngàn người 
tham dự. 


Phật giáo khắp thế giới 611 





Pháp tu thiền định Dhammakaya: 


Thiền định là pháp tu bắt buộc áp dụng mỗi ngày của thành 
viên hoặc đệ tử quy y theo trung tâm IDhammakaya. Những 
duyên trần quanh ta đã tước mất đi tính trầm tĩnh và thanh 
tịnh vốn có của ta. Tâm trí ta dong ruỗi theo ngoại cảnh 
trong khi thân thể ta phải chịu đựng nhiều loại hình khổ 
đau. Bằng cách thực tập và đi sâu vào pháp tu thiền định 
này cho đến khi nào tâm ta yên ồn thì lúc đó chúng ta mới 
có thể mở cửa được các tiềm năng vốn có trong ta. Từ đó, ta 
có thể duy trì được sự cân bằng tâm trí và niềm phúc lạc 
này cho chính mình và mang nó đến cho người. 





Chư Tăng ngôi thiền trước điện thờ Phật của Dhammnakaya 


Từng bước chúng ta tìm hiểu về pháp tu thiền định này: 


1. Tư thế ngồi: ngồi sao cho thoải mái, ngồi bán già hay kiết 
già tùy theo thói quen. Ngôi thăng lưng, chân phải đặt tréo 


612 Thích Nguyên Tạng 





qua trên chân trái. Bạn có thể ngồi trên một tấm đệm hay 
một cái gối giữ cho tư thế ngồi của mình được dễ chịu, 
không có gì làm ngăn trở hơi thở của bạn. Lòng bàn tay 
được xếp lên nhau và đặt trên hai chân. Bạn cảm thấy bạn 
và mặt đất là một và cảm thấy an lạc khi ngồi được bao lâu 
mình có thẻ. 


2. Mắt nhắm lại nhẹ nhàng, cơ thể phải cảm thấy thư thái; 
cơ trên mặt và các cơ bắp khác phải được thư giãn. Cổ, vai, 
cánh tay, ngực, thân mình và chân phải được thư giãn, bạn 
phải chắc chắn là không có dấu hiệu nào căng thăng trên 
trán hoặc trên toàn thân. 


_—“ 


7 To %4 + 
K...l,.........la=e=- 


Á/ 4ý / 


' lí: [hờn — = 85⁄4 HH1! 094 v 


Đồ hình chỉ pị trí 7 Luân xa theo Thiên phái Dhanunakapa 


3. Mắt vẫn nhắm và cắt đứt mọi suy nghĩ về chuyện bên 
ngoài. Cảm thấy như thê bạn đang ngôi một mình, xung 
quanh bạn không có gì cả hoặc không có ai cả. Tạo ra một 


Phật giáo khắp thế giới 615 





cảm giác an lạc và yên tĩnh nơi tâm bạn. Trước khi bắt đầu, 
điều cần thiết là làm quen với những tụ điểm hệ thần kinh 
đang bị bế tắc trong cơ thể của bạn. Luân xa là các trung 
tâm điểm của thần kinh hệ, là điểm dừng nghỉ của tâm. 
Luân xa thứ nhất là vành của lỗ mũi, người nam ở bên phải, 
người nữ ở phía bên trái. Luân xa thứ hai là sống mũi, bên 
phải là người nam, bên trái của người nữ. Luân xa thứ ba 
nằm giữa đỉnh đầu. Luân xa thứ tư ở trong vòm miệng. 
Luân xa thứ năm nằm ở cổ, (phía trên "trái táo"). Luân xa 
thứ sáu ở giữa thân mình, phía trên lỗ rốn một chút. Luân 
xa thứ bảy cách phía trên luân xa thứ sáu bằng bề ngang của 
hai ngón, đây là luân xa quan trọng nhất của toàn thân, đó 
là trung tâm điểm của thân và chính là điểm hội tụ của tâm. 


4. Cảm thấy rằng cơ thể bạn ở dạng trống rỗng. Quán tưởng 
một cách nhẹ nhàng từ luân xa thứ nhất đến luân xa thứ 
bảy. Bất cứ tâm niệm nào dấy khởi trong tâm, bạn chỉ quan 
sát chứ không can thiệp. Bằng cách thực tập này tâm bạn sẽ 
dần dần đạt đến trạng thái thanh tịnh hơn và nội tâm sẽ 
được bừng sáng. 





Phật tử tại gia ngôi thiên trong khóa tu mùa xuân năm I995 


614 Thích Nguyên Tạng 





5. Nếu bạn cảm thấy rằng mình không thể chặn đứng luồng 
tư tưởng vọng động, tâm của bạn cần có một đối tượng để dễ 
đàng tập trung. Ta hãy tưởng tượng có một điểm sáng trắng 
tròn (crystal ball) như quả cầu, cỡ bằng đầu ngón tay, đang 
nằm ở trung tâm của cơ thể bạn. Có thể bạn sẽ tưởng tượng 
là không có gì cả, tuy nhiên sau đó bạn sẽ có thể thấy một 
tỉnh thể tròn sáng lớn dần lên. Nó khiến cho tâm bạn tiến 
vào luân xa mà bạn đang tập trung. Bạn nỗ lực tập trung tư 
tưởng quán niệm nhiều hơn thì tỉnh thể sáng sẽ lớn hơn và 
rõ ràng hơn, tuy nhiên bạn không nên cố gắng quá sức, vì lẽ 
bạn sẽ cảm thấy căng thăng và nhức đầu. 


6. Nếu tâm bạn tiếp tục đao động từ những điểm sáng, bạn 
có thê kéo tâm bạn trở về bằng cách trì chú thầm lặng 
"Samma-araham", như thể âm thanh của bài chú này đang 
đến từ tâm điểm của tỉnh thể sáng. Bạn tiếp tục trì bài chú 
mà không cần để tâm đến số lượng. 


Z. Không nên tận hưởng những gì xuất hiện nơi tâm bạn. 
Không phân tích những gì diễn biến trong lúc thiền định. 
Hãy để cho tâm bạn dừng nghị, lắng yên - đó là tất cả 
những øì bạn cần. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn vị trí 
trung tâm của thân, bạn hãy tiếp tục trì bài chú "Samma- 
araham” và quán tưởng ngay vào luân xa thứ 7 của mình. 
Hãy kiên trì để thực hành cho thành tựu. Tâm vọng động 
hôm nay là tâm thanh tịnh ngày mai, vô minh hôm nay là 
giác ngộ ngày mai, sự bền chí hôm nay là sự thành tựu ngày 
mai. Không nên thất VỌng nếu tâm bạn vẫn chưa tập trung. 
Đó chỉ là sự tự nhiên của người mới bắt đầu. Hãy tiếp tục nỗ 
lực, giữ tâm an tịnh và tỉnh giác và cuối cùng bạn sẽ đạt 
được kết quả. 


Phật giáo khắp thế giới 615 








Hàng trăm ngàn Phật tử ngôi thiên xung quanh Phật đài Dhammakaya trong 
khóa tu nhân đại lễ khánh thành của trung tâm này ngày 20-4-2000 


8. Bạn hãy tiếp tục trì niệm thần chú và cuối cùng âm thanh 
của lời trì niệm sẽ tan mất. Trong điểm sáng mới, một tỉnh 
thể tròn sáng sẽ xuất hiện nơi tâm, tỉnh thể sáng này lóe lên 
những tỉa sáng như kim cương. Trạng thái này được gọi là 
pathama magga (cái vốn có của riêng mình). Trong giai 
đoạn này tỉnh thể tròn sáng gắn chặt với tâm và chiếm vị trí 
trung ương của thân. Bạn sẽ cảm thấy an lạc, với sự tiếp tục 
quan sát tâm điểm của tỉnh thể sáng tròn, nó tạo cho ta có 
một chuỗi dài gia tăng về sự thuần khiết thanh tịnh của 
thân cho đến khi ta đạt được mục tiêu tối hậu được gọi là 
Dhammakayva, một cấp độ cao nhất của sự đạt được niềm 
hạnh phúc tối thượng (supreme happiness). 


Rèn luyện đạo đức và thiền định: 


Từ một trung tâm đơn lẻ ban đầu, Trung Tâm đã được 
chính phủ Thái trao quyền đào tạo và rèn luyện đạo đức 
cũng như giảng dạy thiền định cho quần chúng. Các khóa 
đào tạo đều nhấn mạnh đến đời sống tâm linh, trách nhiệm 
và chủ nghĩa vị tha. Từ 1991 đến nay, Trung tâm đã tổ 
chức I0 khóa đào tạo cho mọi giới, trong đó Sở Kiểm Lâm 
Thái Lan đã gởi nhiều đợt người đến học. 


616 Thích Nguyên Tạng 





Huấn luyện đạo đức cho cảnh sát Thái: 


Đã có 9 khóa đào tạo được thực hiện, mỗi khóa có hơn 200 
người tham dự. Thêm vào đó, phân khoa giáo dục cảnh sát 
quốc gia Thái đã kết hợp cùng với Trung tâm Dhammakaya 
để thành lập chương trình phát huy đạo đức (Ethics 
Development Prosramme) cho hàng ngũ cảnh sát Thái. 


Đào tạo nhân viên tòa án: 


Trung tâm Dhammakaya đã thực hiện khóa huấn luyện 7 
ngày tại Chiangmai để huấn luyện phẩm hạnh đạo đức 
trong nghề nghiệp của những người làm công tác chuyên 
môn này. Hơn nữa nhiều bộ ngành khác của chính phủ 
cũng gởi nhân viên của họ đến Trung tâm để được huấn 
luyện như Bộ Giao Thông, Hải quan, Sư phạm, Y tế, Huấn 
nghệ, Hàng Không... 





Hình ảnh giáo dục đạo đức và thiên của Dhannakapa 


Về mặt giáo dục: 


Trung Tâm Dhammakaya đã thiết lập chương trình đào tạo 
tăng ni (Pali và giáo lý), và cấp học bổng hai triệu Baht 


Phật giáo khắp thế giới 61: 





(khoảng 50.000 đô la Mỹ) mỗi năm cho các tăng sĩ theo học 
ngành Pali. Từ năm 1995 đến 1999, Trung Tâm 
Dhammakaya đã tổ chức khóa khảo hạch riêng về môn Pali 
cao cấp. Trường cao đăng của tổ chức đã đào tạo hàng ngàn 
tăng sĩ Thái và cư sĩ Phật tử về cổ ngữ này. Hằng năm, trung 
tâm phải chỉ ra ba triệu Babt (US$ 75.000) để chu toàn 
trọng trách này. 


Cấp học bổng cho nghiên cứu sinh Phật học: 


Tổ chức Dhammakaya đã cấp dưỡng cho những thành viên 
xuất sắc trong quá trình tu học đề họ tiếp tục học và lấy 
bằng cao học và tiến sĩ về Pali, Sanskrit, Phật học, Ngôn 
ngữ học.... ở ngay tại Thái Lan hoặc du học ở nước ngoài để 
về sau có khả năng làm việc cho các Học viện IDDhammakaya 
Quốc Tế. Tính đến nay Dhammakaya đã cấp học bồng cho 
hơn 3000 học giả PG về nhiều ngành học khác nhau. 


Giáo dục thanh thiếu niên: 


Tổ chức Dhammakaya đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực giáo 
dục thanh thiếu niên. Dhammakaya đã phát động phong 
trào giảng dạy đạo đức và giáo lý cho giới trẻ. ừ năm 1998 
đến nay, hằng năm Trung tâm Dhammakaya cùng với Câu 
lạc bộ PG quốc tế (International Buddh¡ist Club) tổ chức 
cuộc thi giáo lý để trắc nghiệm trình độ hiểu biết đời sống 
tâm linh của thanh thiếu niên. Cuộc thi năm 1998 có hơn 
1.650.000 thí sinh (tuổi từ 18 trở lên) từ 5000 tổ chức giáo 
dục trên toàn quốc gia Thái tham gia cuộc thi. Ngoài việc 
giáo dục, Dhammakaya còn tổ chức nhiều hoạt động từ 
thiện để khuyến khích giới trẻ tham gia, đặc biệt nhất là 
Dhammakaya tổ chức các khóa tu ngắn hạn dành riêng cho 
trẻ em từ 9 đến 15 tuổi và nhóm khác từ 16 đến 19 tuổi, 
ngõ hầu trang bị cho các em có một nền tảng đạo đức tâm 
linh thật vững chắc trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. 


618 Thích Nguyên Tạng 





Các hoạt động về giáo dục cho thanh thiếu niên này đã 
được Hoàng gia Thái Lan bảo trợ mọi phí tôn. 





Thanh thiếu niên tham gia khóa tu 


Tổ chức hội nghị: 

Từ ngày 7 - 10/2/1989, Tổ chức Dhammakaya đã đăng cai 
Hội Nghị PG với chủ đề "Phật giáo bước vào năm 2000” 
(Buddhism ¡nto the Year 2000) ở Đại học Sukhothai 
Dhammadhira] với sự tham dự của gần 1000 đại biểu đến từ 
30 quốc gia trên thế giới. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa 
đóng góp cho PG thế giới và đời sống tu học tại Thái Lan. 
Ngoài ra, cùng với Học Viện PG “Trung Hoa tại Đài Loan, từ 
năm 1992, tổ chức Dhammakaya là những nhà tài trợ chính 
cho các cuộc hội thảo về PG thế giới. 


Điện toán hóa kinh điển Pali: 


Sự phát triển vô song của ngành điện toán đã ảnh hưởng rất 
lớn đến trào lưu nghiên cứu kinh điển đạo Phật của mọi tín 
đồ, việc điện toán hóa kinh điển là chuyện phải làm và cần 
làm của nhà truyền bá chân lý. Dự kiến được viễn cảnh đó, 
nên từ 1984, tổ chức Dhammakaya đã khởi sự cho dự án 
mới mẽ này. Trung tâm đã đưa vào hệ thống điện tử ấn bản 
kinh điển Pali của Hội Thánh Điển Pali ở Anh quốc, là 
phiên bản được chấp nhận rộng rãi của PG thế giới. 


Phật giáo khắp thế giới 619 








CD-Rom Tam Tạng kinh điển Pali của Dhammnakapa 


Cơ sở đữ liệu này đã được ấn hành trong một CD-Rom vào 
năm 1995 và được xem là công trình điện tử hóa kinh điển 
PG đầu tiên trên thế giới, với sự tham gia của 5I chuyên gia 
PG đầy tâm huyết đến từ 14 quốc gia. Với sự thành công 
này, Dhammakaya hiện đang tiếp tục đưa nhiều tài liệu luật 
và luận của tư tưởng PG 'Therevada vào lưu trữ trong hệ 
thống điện toán để làm cơ sở nghiên cứu cho bất cứ ai muốn 
nghiên cứu đạo Phật. 

Vấn đề yận chuyển đến Trung tâm Dhamnmnakaya: 

Xe buýt: từ thủ đô Bangkok đến thắng Trung Tâm khoảng 
90 phút. 

Xe buýt miễn phí: Mỗi ngày chủ nhật và các ngày lễ lớn, 
Trung Tâm có tổ chức những chuyến xe buýt miễn phí để 
đưa đón Phật tử tại các trạm Sanam Luang (gần Đại học 
Thammasart); Đại học Ramkhamhang và tại đài kỷ niệm 
Chai-Samoraphume. Xe rời các trạm này từ 7h đến 8h sáng 
và trở lại nơi này vào lúc I6h cùng ngày. 

Giao thông công cộng: 


Các chuyến xe buýt sau đây đi từ Bangkok đến Rangsit: 


620 Thích Nguyên Tạng 





-Xe có hệ thống máy lạnh, các trạm số: 3, 4, I0, 13, 21, 29, 39, 95 
-Xe không có máy lạnh, các trạm số: 29, 34, 39, 59, 95 
Mục ích của Trung Tâm ID)hamunakaya: 


Truyền bá kỹ thuật pháp tu thiền định Dhammakaya cho 
quảng đại quần chúng không phân biệt chủng tộc, quốc gia 
và tôn giáo để đem đến hòa bình cho thể giới. 


1. Đây mạnh và ủng hộ triệt để phong trào nghiên cứu và 
học tập kinh điền. 

Sà Đây mạnh và ủng hộ chương trình giáo dục tăng ni, cư sĩ 
Phật tử và các giới. 

3.. Đài thọ mọi chi phí ăn ở trong thời gian tăng ni và Phật 
tử lưu trú tu học tại trung tâm. 

4. Xây dựng và bảo trì Trung Tâm PG Thế giới Dhammakaya 

Xây dựng và bảo trì ngôi chùa Phra Dhammakaya. 

6. Xây dựng và bảo trì một viện Phật học để đáp ứng mọi 
trình độ Phật học của tăng ni và Phật tử. 


Cn 


Nội quy của Trung Tâm: 


Đề cho thiền môn được nghiêm tịnh và đại chúng tu học 
trong môi trường hòa ái và an lạc, trung tâm đòi hỏi Phật tử 
tại gia tham dự khóa tu phải tuân theo các nội quy của 
trung tâm như sau: 


-Không hút thuốc và sử dụng các chất ma túy 

-Không mua bán, quảng cáo, tuyên truyền, vận động (bầu cử...) 
-Không đọc báo, tạp chí và văn chương thê tục (worldly literature) 
-Không nghe radio, nhạc lãng mạn, không khiêu vũ, diễn 
kịch, đánh bài hoặc xem bói. 

-Không được tán tỉnh và kết bạn nam nữ trong thời gian 
tham dự khóa tu. 

-Không được tự ý phóng sanh loài vật trong khuôn viên của 
trung tâm. 

-Không được nói dối và có những cử chỉ phóng đại. 


Phật giáo khắp thế giới 621 





-Không được mặc áo quần có tính khêu gợi, hở hang. Phải 
kín đáo, đơn giản và nếu được màu trắng thì rất tốt, (màu 
trăng là biểu tượng cho sự thanh tịnh). 


Phương tiện dễ dàng: 


Phật tử có thể viếng thăm trung tâm mỗi ngày từ 8:30 sáng 
đến 5:30 chiều, nhưng Chủ Nhật là tốt nhất. Nếu là phái 
đoàn đến từ xa hãy liên lạc trước vài ngày. Trung tâm có nơi 
ăn ở cho khách thập phương, đặc biệt là những ai muốn học 
giáo lý và tu thiền trong một thời gian. Do số lượng phòng 
ốc còn hạn chế, nên khách nước ngoài phải đặt chỗ ít nhất 
một tháng trước khóa tu. Trung tâm luôn đón nhận và tận 
tình giúp đỡ cho tất cả những ai ham tu hiếu học. Khóa tu 
được tổ chức hằng năm vào các ngày cuối tuần hoặc các lễ 
hội lớn như Phật Đản, ngày dâng y Kathina... mọi chỉ tiết 
xin liên lạc về: 

Đạo hữu Nattapa Chaisawat, Wat Phra Dhanmakapa 

Foreign Affairs Ì)epartinent 

23/23 Moo 7 Khiong Sam, Khiong Laung, 

Pathumthani l2120. Thailand. 

Telephone: (662) 901-1787 

Fax: (662) 901-0903 

Email: mơf(đhanmunakapa.or.th 





Biển người trong ngày lễ an nị 300.000 tôn tượng tại Phật đài I)hammaRapa 


622 Thích Nguyên Tạng 





Lời kết: 


Có thê nói rằng sự hoành tráng và tính trang nghiêm của 
Phật đài Dhammakaya ở Thái Lan là một minh chứng hùng 
hồn cho sự phát triển của PG thế giới trong thời hiện đại. 
Với 250.000 người trên khắp thế giới ngồi thiền yên lặng 
trước Phật đài này là một hình ảnh khó tìm thấy giữa xã hội 
náo nhiệt và căng thăng như hiện nay. Nền hòa bình thật sự 
được thiết lập trên trần gian này là ước mơ của tất cả mọi 
người, nhưng ước mơ là một lẽ mà biến ước mơ đó thành 
hiện thực lại là một vấn đề khác. Ai cũng biết rằng hòa bình 
trên thế giới chỉ thật sự được thiết lập khi nào mọi người 
trên hành tỉnh này có được sự yên ồn bên trong tâm hồn. 
Trung tâm Dhammakaya đã và đang đảm nhận trách nhiệm 
nặng nề đó giúp cho mọi người biến mơ ước kia thành sự 
thật. Là người con Phật xứ Việt, chúng ta xin chia sẻ niềm 
vui thành tựu Phật sự vĩ đại này đến với PG thế giới Và xin 
chắp tay nguyện cầu cho trung tâm Dhamakaya tiếp tục 
thành công trong sứ mệnh mang ánh sáng hòa bình và an 
lạc cho nhân sinh trong kỷ nguyên mới này. 


( Tổng hợp theo tuyển tập: Lhe Maha IDDhanunakaya Cetipa, thẻ 
cctipa Jor world peace, Ist celebration 0ƒ the Maha DDhammakapa 
Cctiya 22 April B.E. 2544, 2000) 


Phật giáo khắp thế giới 623 





23|_ BẢO THÁP BOROBUDUR 


Một kỳ quan của Phật giáo thế giới 


Đcrobudur là một bảo tháp hùng vĩ và lớn nhất của PG thế 
giới và được xem là một trong 70 kỳ quan của thế giới được 
tổ chức Unesco ghi nhận là một thánh tích quan trọng và đã 





Bảo tháp hiện nay tọa lạc ở quận Borobudur, miền Nam 
Magelang, Trung tâm Java, Indonesia. Quần thể kiến trúc 
độc đáo này được xây dựng trên một ngọn đôi 27 mét (rộng 
2 cây số rưỡi), với chiều cao của tháp 32 mét, gồm có 9 
tầng, 1.600.000 phiến đá chạm trổ, 504 tượng Phật, 72 
tháp hình quả chuông và I500 tháp hình tứ giác. 

Bảo tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 và 8 TL. 
Theo các nhà khảo cổ thì công trình vĩ đại này phải mắt 
100 năm đề xây dựng hoàn thành. 


624 Thích Nguyên Tạng 





Ý nghĩa và tên gọi của Bảo Tháp Borobudiur: 


Ở Ấn Độ gọi Tháp là Stupa, Tích Lan gọi là Dagola, Miễn 
Điện gọi là Pagoda, Tây Tạng gọi là Chorten hay Tumulus, 
tiếng Anh gọi là Tower... là nơi để tôn thờ xá lợi của Phật và 
các vị A La Hán. Bảo tháp đầu tiên được xây dựng tại Ấn 
ngay sau Phật nhập diệt và về sau nó trở thành một biểu 
tượng quan trọng của Phật giáo. 


Danh hiệu Borobudur phát xuất từ nguyên ngữ Sanskrit, có 
nghĩa là “Ngôi chùa ở trên đổi” (Buddhist Monastery on 
the hill), và nhiều nghĩa khác nhau là: “Borobudur là 
Borobudur”, nghĩa là Borobudur chỉ là một cái độc nhất vô 
nhị theo kiểu cách của chính nó, không giải thích, không 
bàn cãi được. Theo họa sĩ Nieuwenkamp thì cho rằng: 
“Borobudur như là một đóa sen lớn rực rỡ nỗi lên giữa cái 
hề” (a big lotus flower bud ready to bloom was “floating” 
on a lake). Ý kiến này được nhà khảo cô N. Rangkuti 
(1987) đồng ý rằng hình ảnh của Borobudur trông nổi bật 
so với tất cả những phong cảnh bao quanh nó. Rồi từ những 
nghiên cứu về địa lý, các chuyên gia chứng minh rằng 
Borobudur vào thời điểm ấy được thiết kế ở giữa một cái hồ 
rất lớn, tất cả những làng mạc xung quanh Borobudur đều ở 
độ cao 235m so với mặt biển. Mực nước này hiện nay vẫn 
giống nhau so với mực nước của một cái hồ cạnh Borobudur. 





Họa đô bảo tháp Borobudhir. 


Phật giáo khắp thế giới 625 





Rồi dựa trên bản khắc để năm 842 TL, nhà khảo cổ Casparis 
cho rằng “Borobudur là một nơi để cầu nguyện” (a place for 
praying). Borobudur là “Vô lượng Phật” (Countless Buddhas), 
là “Núi công đức của các bề tát” (A mountain of the virtues of 
the Bodhisattava). Đối với người Indonesia thì định nghĩa đơn 
giản hơn, Borobudur có nghĩa là “ngôi chùa ở Bobur” 
(Monastery at Budur), vì Budur là địa danh của Java 
(Indonesia cũ) và Boro được biến thể từ chữ Bara và Bvhara, 


~ ( 


phát xuất từ chữ “Vihara” (chùa), một từ của Sanskrit. 
Kiến trúc của Borobudur: 


Borobudur quay mặt về hướng đông, có 4 cửa và 9 tầng; 
tầng thứ nhất được thiết tạo những tháp hình tứ giác với 
những hình tượng Phật và Bồ tát được chạm trổ lên đó, đặc 
biệt là ghi lại toàn bộ lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mưu 
Ni, vị khai sáng đạo Phật, với những quang cảnh từ đản 
sinh, xuất gia, thành đạo, giáo hóa và Niết bàn. Tầng thứ 
hai, chạm trổ những chuyện tiền thân của Phật Thích Ca 
được mô tả trong Jataka. Tầng thứ ba, bốn và năm là trình 
bày hình ảnh của các vị Bồ tát như Quan Âm, Địa Tạng, đặc 
biệt là chuyện Sudha gặp Bồ tát Di Lặc (Maitreya) được 
diễn tả trong Kinh Hoa Nghiêm. Và bốn tầng tháp còn lại 
phía trên là phần tháp hình quả chuông. 

Toàn bộ 1.600.000 phiến đá lớn nhỏ của Borobudur được 
điêu khắc và chạm trổ một cách tỉnh tế, sắc sảo và đẹp đẽ đã 
tạo nên một vẻ đẹp hùng tráng cho Borobudur. 

Về mặt tổng thể, Borobudur được nhìn từ trên cao xuống 
trông giống như một đồ hình Mandala, biểu trưng cho cầu 
trúc của vũ trụ theo quan điểm của PG, trời tròn đất vuông 
(xin xem hình của Borobudur). 

Thời gian xây dựng Tháp Borobudur: 


Borobudur được xây dựng từ năm 750 đến 850 TL trong 
khoảng thời gian của hai triều đại Sailendra và Sanjaya. 


626 Thích Nguyên Tạng 





Triều vua Sailendra trị vì một phần lớn ở Sumatra và tầm 
ảnh hưởng của hoàng gia này kéo dài đến miền Đông Ấn 
Độ. Các vị vua của triều đại này đều là tín đồ thuần thành 
của PG Đại Thừa, một tông phái PG xuất phát từ bắc Ấn 
Độ, kinh điển viết bằng ngôn ngữ Sanskrit. Triều đại này đã 
phát tâm kiến tạo công trình vĩ đại này vào năm 750 TL 
như để đánh dấu sự vững mạnh của PG tại Indonesia vào 
thời bấy giờ. 





Bảo Tháp Borobudur, nhìn từ trên không 


Thời gian khám phá và trùng tu tháp Borobudur: 

Bảo tháp Borobudur được khám phá vào năm I814 do công 
của viên toàn quyền Anh quốc tại Indonesia, ông Thomas 
Stanford Raffles, trong một tình trạng bị đồ nát và chôn vùi 


Phật giáo khắp thế giới 627 





dưới một vùng cây cối um tùm. Người ta tin rằng bảo tháp 
đã bị mắt tích sau cơn núi lửa vùng dậy tại vùng này vào thế 
kỷ thứ XIV. Sau đó, viên toàn quyên Raffles đã cho dân 
làng khai quật và mọi người đều sửng sốt trước một khu 
vườn của Java vĩ đại như thế mà bấy lâu họ không hề biết. 


Đến năm 1900, chính quyền Hòa Lan tiếp thu Indonesia và 
họ đã thành lập một ủy ban bảo trì Borobudur. Một dự án 
trùng tu lại Borobudur được thực hiện ngay lập tức vào năm 
1907 đến 1911 bởi tiến sĩ Th. Van Ere, một kỹ sư quân sự 
Hòa Lan. Công trình trùng tu này đã bị ngưng lại vì những 
biến động của thế chiến thứ nhất (1913-1917). Trong hai 
thập niên 1950 và 1960, chính quyền Indonesia có nhiều 
chương trình trùng tu nho nhỏ. Đến năm 1967, giáo sư 
Soekmono, chủ tịch Viện Khảo cô Indonesia, kêu gọi tổ chức 
Unessco cứu vãn Borobudur và tổ chức giáo dục, hhoa học và 
văn hóa của LHQ này đã ghi nhận Borobudur là một di tích 
lịch sử quan trọng của thế giới và đã tài trợ để trùng tu lại 
thánh tích này từ năm 1973 đến 1983. Công việc đại trùng tu 
này kéo đài ròng rã I0 năm, với 700 công nhân làm việc toàn 
thời gian, sáu ngày mỗi tuần, để khai quật, cạo rửa, tô đắp và 
sắp xếp lại phiến đá bị đánh CẤP... đặc biệt hãng máy tính IBM 
đã tài trợ cho ban trùng tu một máy điện toán đề giúp tính 
toán đo đạt và thay thế những phiến đá chạm trổ bị đánh cắp 
vào những chỗ trống sao cho cân xứng. 


Cuối cùng công việc trùng tu đã hoàn mãn với tổng chỉ phí là 
25 triệu đô la, tăng gấp ba lần so với dự tính ban đầu. Trong 
ngày khánh tạ Borobudur, 23 tháng 2 năm 1983, Tổng thống 
Indonesia, ông Suharto đã phát biểu rằng: “chính quyền 
Indonesia luôn quan tâm đến những di sản của lịch sử và có 
những kế hoạch để bảo trì. Từ nay Borobudur đã có thê chịu 
đựng với thời gian một ngàn năm nữa...” 


628 Thích Nguyên Tạng 





Kết luận: 


Nhiều nhà khảo cổ học và sử học tin rằng ngôi bảo tháp vĩ 
đại này được xây dựng bởi vua Sailendras như để biểu 
dương sức mạnh chính trị của mình. Cũng có ý kiến cho 
rằng Borobudur chỉ là sản phẩm của những vị vua PG 
chuyên chế, tự nhận mình là những vị bồ tát để thực hiện 
công trình vĩ đại này đề vinh danh PG và cũng để vinh danh 
chính mình. Cho dù mục đích của người tạo dựng ra nó là 
øì, Borobudur vẫn là Borobudur như thuở nào mà người 
Phật tử Indonesia thường gọi như vậy để nói lên niềm tự 
hào của mình. 


Borobudur được xem là hòn ngọc của vùng Nam bán cầu, rõ 
ràng Borobudur đã trở nên nổi tiếng từ khi tổ chức Unessco 
biết đến, hằng năm có nhiều chục ngàn người đỗ xô về 
chiêm bái thánh tích này. Bốn khách sạn lớn được dựng lên 
ở một thành phố gần Borobudur để cung ứng cho nhu cầu 
du lịch nơi vùng này. 


Ngày nay Borobudur nằm giữa một thung lũng được bao 
quanh bởi những ngọn đồi thấp, và đặc biệt là nằm ở giữa 
hai con sông lớn của Indonesia là Progo và Elo. Borobudur 
cách 90 km về hướng Đông Nam của tỉnh Semarang và 
khoảng 42 km hướng Tây Bắc của thành phố Yogyakarta. 
Du khách có thể chọn xe taxi hoặc xe buýt để viếng thăm 
thánh tích nổi tiếng này. 


Tổng hợp theo các tài liệu: 


- Robert Storey (1993) Indonesia, A Travel SurrivalKit, Lonely Planet, 
Australia 

- Gerall Cubitt and Christopher Scarlett (1995), Thịs is Indonesia, New 
Tloland Publishers, Sydmeÿ. 

- Chưis Scarre (999), The Seventy VVonders 0ƒthe Ancient World, Thames 
and Hudson Lti, London. 

- Bedrich Forman (1980) Borobudur, The Buddhist Lagemid in Stone, Octopus, 
London. Mitra, D (I971), Buddhist Monuments, Calcutta, India 


Phật giáo khắp thế giới 629 





24 TƯỢNG PHẬT ĐÀN 
SANH Ở NHẬT BẢN 


M:. pho tượng Phật nhỏ với một tay chỉ trời, một tay chỉ 
đất, để mô tả cho dáng hình lúc Đức Phật đản sinh - Nhật 
Bản, từ thời kỳ đầu của triều đại Asuka (538-6435), lễ tắm 
Phật vào ngày mùng tám tháng tư đã có tổ chức tại các chùa 
lớn, trong buổi I đặc biệt này, nước thánh được tưới khắp 
thân pho tượng đản sinh. Ngày nay, mọi Phật tử ở Nhật 
Bản đều biết đến lễ tắm Phật này. Như là một thành quả, 
tượng Phật đản sinh đã trở nên rất phổ biến và được thờ 
phượng trên khắp Nhật Bản. 


Tượng đản sinh được đề cập dưới đây là một pho tượng 
đồng được đúc theo trường phái Todai-ji, là một pho tượng 
nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, tượng cao 47 cm, khuôn mặt 
đẹp, thân hình tròn trĩnh. Pho tượng này được đúc vào 
khoảng giữa thế kỷ thứ 8. 


Dáng vẻ của pho tượng, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ 
xuống đất là được các điêu khắc gia dựa trên kinh Phật mà 
phác họa. Theo các Kinh Hạ Sanh, Kinh Trường Bộ, Kinh 
Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả thì Đức Phật đản sinh 
tại Ấn Độ, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. 
Hoàng hậu Maya trên đường về quê để hạ sanh thái tử, bà 
đã ghé thăm vườn Lâm-Tì-Ni vào sáng ngày mùng tấm 
tháng tư âm lịch, khi sao mai vừa mọc, khi bà đưa tay lên 
hái cành hoa vô ưu, thì Thái tử liền đản sinh từ bên hông 
phải của bà. Ngay sau khi đản sinh, Thái tử liền đi bảy bước 
và tuyên bố câu nói bất hủ: "Trên trời dưới đất, chỉ có ta là 


630 Thích Nguyên Tạng 





bậc tối thượng" (I am alone honored, in heaven and on 
earth). Quang cảnh đản sinh trên đã được điêu khắc một 
trong 48 bức tranh nghệ thuật thu nhỏ của Horyù-ji và hiện 
nay được trưng bày tại viện bảo tàng Tokyo. 


Những buổi lễ được tổ chức vào ngày 08/04/AL có nhiều tên 
gọi như lễ tắm Phật, lễ rồng hoa, vì lễ Phật Đản luôn được tổ 
chức trong mùa hoa nở rộ. Tuy vậy, lễ tắm Phật thường 
được gọi nhiều nhất. Cái ý tưởng vẻ lễ tắm Phật được xuất 
phát từ truyền thuyết rằng khi Thái tử Sĩ-Đạt-Ta đản sinh, 
có các vị Phạm thiên, Đề thích, Long vương và nhiều vị trời 
thần khác đến hộ vệ và rưới nước thánh lên khắp thân của 
Thái tử. Đó cũng là lý do tại sao các tượng Phật đản sinh ở 
Nhật Bản đều đúc bằng đồng. 


Tượng đồng đản sinh của Todai-ji đã thể hiện một cấp độ 
cao về nghệ thuật điêu khắc. Đây là pho tượng đồng duy 
nhất được tìm thấy trong thời kỳ Asuka và Hakuhò và đây 
cũng là pho tượng đáng chú ý nhất trong nên nghệ thuật 
điêu khắc Phật giáo tại Nhật Bản. 


(Theo Dharma World tháng 4/1997) 


Phật giáo khắp thế giới 631 





BMS 
BLIA 


CHT 

ĐH 

ĐĐ 

ĐIK 
ĐHTGŒTG 
FPMT 


GS 
GĐPT 
HK 
HT 


INEB 


LHQ 
NXB 
NTT 
NXBPQS 
PH 

PG 

PTS 

PQS 


BẢNG CHỮ VIẾT TÁT 


Buddhist Missionary Soclety 

(Hội Truyền Bá Phật Giáo) 

Buddha Light International Association 
(Hội PQS Quốc Tế) 

Vùng đồi núi Chittagong 

Đại Học 

Đại Đức 

Đại Tạng Kinh 

Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới 

Foundation for Preservation of the Mahayana. 
Tradition (Hội Bảo Tồn Phật Giáo Đại Thừa) 
Giáo sư 

Gia đình Phật tử 

Hoa Kỳ 

Hòa thượng 

International Association For Freedom 
(Hiệp Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế) 
International Network of Engaged Buddhist 
(Tổ chức Quốc Tế Phật Tử Dắn Thân) 
Liên Hiệp Quốc 

Nhà xuất bản 

Nam Triều Tiên 

Nhà xuất bản Phật Quang Sơn 

Phật Học 

Phật giáo 

Phó tiến sĩ 

Phật Quang Sơn 





632 Thích Nguyên Tạng 
PTS Pali Text Society 
PGHK Phật giáo Hoa Kỳ 
PGNB Phật giáo Nhật Bản 
PGVN Phật giáo Việt Nam 
PGTT Phật giáo Tây Tạng 
PGTH Phật giáo Trung Hoa 
PGUĐL Phật giáo Úc-Đại-Lợi 
POĐTĐ Phật Quang Đại Từ Điền 
PGNTT Phật giáo Nam Triều Tiên 
PGNSW Phật giáo New South Wales 
TU Tây Lịch 
TPPG Tông phái Phật giáo 
TT Triều Tiên 
TT Thượng tọa 
TTH Thông Thiên Học 
TTPG Trung tâm Phật giáo 
VN Việt Nam 
VPTT Vạn Phật Thánh Thành 
VBTPGS Viện Bảo Tàng Phật Quang Sơn 
VNCPHVN Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
WFB World Fellowship of Buddhists 
(Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới) 
WBS World Buddhist Sangha Council 
(Hội Tăng Già Thế Giới) 
VWCRP World Conference on Religion & Peace 
(Hội Nghị Tôn Giáo & Hòa bình Thế giới) 
xb xuất bản 
XHCN Xã Hội Chủ Nghĩa 
YBAM Young Buddhist Association of Malaysia 


Phật giáo khắp thế giới 633 





TÀI LIỆU THAM KHẢO 
TÔNG QUÁT 


Sách: 


-Andrew Skilfon. A Concise History of Buddhism, Wimihorse Publications 
1994 

-Charles Sangha Presbish & Kenneth K. Tanaka. The Faces of Buddhism in 
America, USA, 1998 

-Daisaku Ikeda, The Flower of Chinese Buddhism, W/eatherhil, New YorĂ, 
1997 

-Emiid Adam & LI Philip, The Buddhists in Australia, Canberra, 1996 
-John SmelHing, The Buddhist Handbook, the complete guide to Buddhist 
Schools, Teachings, Practice and History, luuer Traditions, Canada, 
1992 

-John SmelHing, The Buddhist Handbook, the complete guide to Buddhist 
Schools Teaching Practice, and History, SA, 1998 

-Paul Croucher, A Buddhism in Australia 1048-1988, NSW, 19689 

-Peter Ilaruep, An Introduction to Buddhism, teachings, history and 
practices Cambridge University Press, London,I997 

-RÑobert A.F. Thurman, Essential Tibetan Buddhism, SA, 1997 

-Robert Topmiller, Newsletter of University of Kentucky, 01/1997 
-Rick Fields, How the Swans Came to the Lake, a narraUve of 
Buddhism in America, Shambhala, U.S.A / 1992 

-Sfephen Baichelor, The Awakening of the West, SA, I994 

-Stephan Schuhimacher, Cert Woerner (c), The Encyclopedia of Eastern 
Philosophy and Religion, USA, 1994 

-SBS World Guide, the complete fact file on every country, Víc. I999 
-Directory of Buddhist Temples and Organisations in United States, 
2/1999 

-Buddhism in Malaysia, Volume Ône, published by YBAM in 1984. 
-Oxploring Religion, OWørd Universitp Press, NSW, Australia, I996 
-Tarthang TulRu (cđ), Lipht of Liberation, (@ystal mimror series: p ]-9) 
USA, 1992 


634 Thích Nguyên Tạng 





-Yeap Tor Hor & Kerry Trembath, Notes on the history and 
contemporary status of Buddhism in Malaysia compiled by, Malaysia 
(1999) 

-Survey Article: The academic study of Buddhism in the United State, 
1994 

-Wilham E. Sootlill & Lewis Ilodous, A Dictonary o£ Chinese Buddhist 
Terms, ÁMfotilal Banarsidass Publishers, Dell, Iniia, I997 

-Wilham kEdward Sootill & Llewis Ilodous A DicUonarv of Chinese 
Buddhist Term, Dcli, Iniia, 1997 


Báo & Tạp Chí: 


-Buddlhismn Todap. (the Diamond way, USA) 

-Buddhist For Peace. (Mongolia) 

-Dhamna World. (the Buddhist Association Rissho Kosie-Kai, Japan) 
-Mlandala. (Magazine of the Foundation for the Preservation of the 
Mahayana Tradition of Tibetan Buddhism, USA) 

-Maha Bodhi Miagazine. (India) 

-5£eds øƒ Peace. (International Network Of Engaged Buddhists, 
Thailand) 

-Shambhala Sun. (Buddhism culture meditation, USA) 

-Tricpcle. (the Buddhist Review, USA) 

-Tzụ Chỉ quarterlp. (Buddhist Compassion Relief Tzu Chỉ Foundation in 
Taiwan) 


Phật giáo khắp thế giới 635 





_ PHÁN PHỤ LỤC 


"PHẬT GIÁO VIỆT NAM VÀ THÊ GIỚI” 
MỘT QUYÉN SÁCH VI PHAM 
TÁC QUYỀN VÀ 
XUYÊN TẠC ĐẠO PHẬT 
Thích I'Yhậ f Tìừ 


uyên “Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới” (PGVNVTG) của 
Thiền sư [sic] Định Lực và Cư sĩ [sic] Nhất Tâm biên soạn 
[sic], được NXB Văn Hoá Thông Tin cấp giấy phép số 
1715/XB-QLXB của Cục Xuất Bản ngày II-12-2001, có mặt 
trên thị trường sách khoảng giữa năm 2003. Sách dày 632 
trang, khổ 16x24 cm, được in trên giấy couche, bìa cứng, rất 
sang trọng. Sách được xuất bản theo dạng “đội mủ” của 
quyền “lôn Giáo 0à Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại,” bao gồm 
4 phần. Phần thứ nhất là Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới. 
Phần thứ hai là “Đối Thoại Đức Phật và Bồ-tát.” Phần thứ ba 
là “Vào Thiền.” Phần thứ tư là “Trường Sinh và Thiền Đạo.” 
Nhìn chung, phần thứ nhất, phần thứ ba và phần thứ tư 
thực chất là “đạo chích” các tác phẩm của người khác; trong 
khi đó, phần thứ hai trình bày dưới dạng đối thoại giữa đức 
Phật và Bằ-tát là phần có nhiều vấn đề nghiêm trọng nhất, 
vì Định Lực và Nhất Tâm tự cho mình là Phật, lại nói những 
lời báng Phật và xuyên tạc đạo Phật. 


636 Thích Nguyên Tạng 





V¿ 245/5 - 11-0110) 
s “2y 2 ^~ 


„ ĐfXI! LỊ< 
1...5. 


2297204 
hf¿(2) 


<4 t Nam 


^(lÝ “HỆ “tới 





Sách im tại Sách im tại VN 


Về phương diện bố cục, chỉ có một phần tư sách liên hệ đến 
chủ đề “PGVNVvTG7” trong khi ba phần tư còn lại hoàn toàn 
“lạc đề” với tựa đề của sách. Không hiểu khi cấp GPXB 
quyền sách này, ông Nguyễn Thế Vinh, biên tập viên, và ông 
Vũ An Chương, giám đốc NXB Văn Hoá Thông Tïn, có nhận 
ra tình trạng “treo đầu heo bán thịt chó” của quyền sách hay 
không? Bản thân của Định Lực và Nhất Tâm hẳn hiểu rõ 
mục đích tại sao họ làm như vậy, vì với tựa đề “PGVNvTG7” 
tác phẩm đạo chích và xuyên tạc Phật giáo của họ sẽ được 
nhiều người mua và đọc hơn. Điều đáng trách nhất ở đây 
không phải là sự kiện “đạo chích” như vừa nêu, mà ở chỗ, 
thông qua sự đạo chích vi phạm tác quyền đó, Định Lực và 
Nhất Tâm đã có ý “tự xưng mình” là Phật, nói những điều 
Nho không ra Nho, Lão không ra Lão, đồng bóng không ra 
đồng bóng, cõi trên không ra cõi trên, cõi dưới không ra cõi 
dưới; hỗn độn, chấp vá, lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia, để 
xuyên tạc đạo Phật. 


Phật giáo khắp thế giới 637 





Khi đọc xong phần thứ nhất, tôi thực sự thất vọng khi phát 
hiện ra phần này là toàn bộ nội dung quyên “Phát Giáo 
Khắp Thế Giới” của Đại đức Thích Nguyên Tạng xuất bản tại 
Úc châu, đã được hai nhân vật mạo danh Thiền sư Định Lực 
và Cư sĩ Nhất Tâm “bê nguyên xi” vào trong quyển 
“PGVNVTG.” Trong lời giới thiệu cho tác phẩm “Lịh Sử 
Phật Giáo Thé Giới” do Đại đức Thiện Minh dịch, khoảng 
tháng 7-2003, tôi đã đề cập đến tình trạng “ăn cắp” trắng 
trợn của hai nhân vật mạo nhận thiền sư và cư sĩ này, nhưng 
rất tiếc đến nay dịch phẩm của Đại đức Thiện Minh vẫn 
chưa ra mắt. 


Chương một của phần thứ nhất “Phật Giáo Việt Nam” vốn là 
luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học của Đại đức Thích 
Nguyên Tạng, nạp cho trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam 
(nay là Học Viện Phật Giáo Việt Nam), năm I997. Các 
chương còn lại của phần thứ nhất giới thiệu một cách bao 
quát về lịch sử Phật giáo ở các nước Đông Tây (theo ba góc 
độ: đất nước, con người và sự kiện), vốn đã được đăng trên 
nguyệt san Giác Ngộ hơn I0 năm qua. Toàn bộ phần thứ 
nhất này đã được đăng trên các trang nhà Quảng Đức, Đạo 
Phật Ngày Nay, Hoa Sen và Lotus Production. 

Khi có được tài liệu “Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới” để 
đưa vào PGVNVTG, hắn nhiên Định Lực và Nhất Tâm đã 
biết rõ tác giả của nó là Đại đức Thích Nguyên Tạng, vì 
trong sách Phật Giáo Khắp Thể Giới, nguyệt san Giác Ngộ 
và các trang web đều ghi rõ tên tác giả là Đại đức Thích 
Nguyên Tạng, chứ không phải Định Lực và Nhất Tâm. Lấy 
toàn bộ quyền sách của người khác đưa vào sách của mình 
mà không hề ghi chú gì cả thì không thể viện lý do là “sơ 
suất” và đĩ nhiên không khỏi mắc tội ăn cắp tác phẩm, và đĩ 
nhiên vi phạm nghiêm trọng Luật tác quyên. 

Như phần thứ nhất, phần thứ ba “Vào Thiền” (tr. 305-466) 
và phần thứ tư “Irường Sinh và Thiền Đạo” (tr. 467-625) là 


638 Thích Nguyên Tạng 





hai phần có nội dung nghiêm túc, mặc dù cũng có nhiều chỗ 
có vấn đề cần thảo luận để làm sáng tỏ. Đọc vào văn phong 
toàn quyền sách, tôi thấy nội dung và tư tưởng được trình 
bày trong sách vừa khập khiễng, vừa không thống nhất với 
nhau. Từ đó, có thể khẳng định rằng tác giả của phần thứ 
hai và tác giả của phần thứ ba và phần thứ tư hắn không 
phải là một người, vì cùng một vấn đề nhưng tư tưởng được 
trình bày qua ba phần hoàn toàn khác nhau, và thỉnh 
thoảng, trái ngược nhau. Rất có thể Định Lực và Nhất Tâm 
đã “bê nguyên xỉ ° phần thứ ba và phần thứ tư của sách từ 
một hoặc nhiều tác phẩm của các tác giả/ dịch giả nào đó, 
nhưng lại cố tình “bỏ tên” của họ, như trong trường hợp của 
phần thứ nhất. Do vì, phần thứ nhất, phần thứ ba và phần 
thứ tư không do Định Lực và Nhất Tâm trước tác hay phiên 
dịch, tôi nghĩ chúng ta không nên mất thời gian thảo luận 
về chúng. 


Vấn đề nghiêm trọng của quyền “PGVNvTG” không chỉ 
đơn thuần là vấn đề “đạo chích” và “cướp tác quyền”, khi 
Định Lực và Nhất Tâm đã lấy sách của người khác đưa vào 
sách mình mà không hề nói đến tác giả của các tác phẩm 
đó, để cho người đọc mặc nhiên hiểu họ là tác giả; mà còn 
nằm ở chỗ, thông qua trò “đánh lận con đen” này, Định Lực 
và Nhất Tâm không chỉ gắn cho mình cái “mác” thiền sư và 
cư sĩ Phật giáo đề đánh lừa độc giả về nội dung sai lầm của 
quyền sách, mà còn mạo xưng mình là Phật, dựng lên hằng 
trăm chuyện không có trong kinh điển để bôi bác đức Phật 
và đạo Phật, bằng một giọng văn đạo không ra đạo, mà đời 
cũng không ra đời. Đó là phần thứ hai “Đối Thoại Đức Phật 
và Bồ Tát” (tr. 191-303), mà dưới đây, tôi xin trích ra một 
số đoạn tiêu biểu để thấy được ý đồ xuyên tạc đạo Phật của 
Định Lực và Nhất Tâm. 


Nếu Định Lực và Nhất Tâm không tự xưng mình là Phật, 
không cao ngạo, gán những lời xằng bậy của họ cho đức 


Phật giáo khắp thế giới 639 





Phật thì không có gì đáng nói. Điều khó chấp nhận nhất 
trong phần này là hai tác giả “tự xem mình là Phật” tự “phịa 
ra” những lời thoại hoàn toàn xa lạ và trái với tư tưởng và 
triết lý đạo Phật để mê hoặc quần chúng, và làm cho người 
đọc hiểu đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, lừa người bịp đời. 
Điều đáng trách hơn là hơn 100 trang đối đáp vừa giỡn cợt 
vừa bậy bạ đó mà họ dám gọi là “diễn lại cảnh thuyết pháp 
về Phật đạo” (193/3). Đại ngôn hơn, khi hai tác giả cho rằng 
hàng Bồ-tát nghe những điều vớ vẫn và tầm phào của họ 
như lời của đức Phật: “con (Bồ-tát) mới được nghe lần đầu, 
và từ vô thi, đến nay, có lẽ con mới ngộ lần chót” (199/6-7). 


Đạo Bồ-tát là con đường nhập thế cứu đời trên tỉnh thần vô 
ngã, vị tha, dưới sự soi sáng của tình thương và tuệ giác, ấy 
mà, Định Lực và Nhất Tâm lại cả gan bôi bác các ngài là 
hạng tầm thường, mê ăn thích ngủ, gạt gâm người ngư: “Bồ- 
tát có đủ tướng tốt, nhưng lo bồi bổ cái xác thân no béo là 
lầm lẫn. Vì ngươi chỉ lo ăn, ngủ, nói sàm để lừa gạt lầm kẻ sỉ 
mê, chớ ngươi chưa phải kẻ chơn chánh” (201/1-3). Từ đó, 
Định Lực và Nhất Tâm đã ngang nhiên cho Bồ-tát không có 
hạnh nết, khi viết lập lờ: “BÔ TÁT Đa Hạnh, nhưng không có 
Hạnh” (203/16). Định Lực và Nhất Tâm đặt ra nhiều danh 
hiệu Bồ-tát để xúc phạm đạo lý Bồ-tát như Bồ-tát có hai vợ 
(212), Bề-tát cùi, Bồ-tát ho lao, Bồ-tát cà lăm, Bề-tát hay 
quên (290-99). 


Tự cho mình là Phật, Định Lực và Nhất Tâm đã xuyên tạc 
hạnh của Phật “trong đi, đứng, năm, ngồi, ăn, uông, ngủ, 
thức, nói, nghe, ngửi, tiêu, tiểu... không phá mà hư, không 
thành mà hoại.” (199/24-6). Từ sự xúc phạm hạnh này, hai 
tác giả còn xúi giục mọi người đừng bắt chước hạnh cao 
thượng của Phật, mà hãy tự hào với những “cái của đở” của 
họ, không cần phải bỏ ác làm lành: “Vậy thì muốn thành Ta 
(Phật), ngươi phải bắt chước NUÔI cái của dở của ngươi, 
đừng bỏ cái dở đó.” (200/5-6). Ý đồ xúc phạm đức Phật 


640 Thích Nguyên Tạng 





được thê hiện rõ khi Định Lực và Nhất Tâm cho rằng hạnh 
của Phật còn thua hạnh của người phàm: “Biết đâu đá 
(phẩm chất) của ngươi còn tốt hơn Ta (Phật), mà ngươi lại 
bỏ nó, rồi phải đi xin đá của Ta” (200/18-9). Buồn cười hơn, 
khi Định Lực và Nhất Tâm hạ thấp Phật, cho Phật phải nối 
gót Bồ-tát để được Bồ-tát độ thành Phật: “Lời nói của ngươi 
(Bồ tát) thành tâm, Ta nguyện nối gót ngươi thành Phật 
kiếp này, để ngươi độ Ta.” Phiếm thần luận không hề có chỗ 
đứng trong đạo Phật nhưng Định Lực và Nhất Tâm đã gán 
cho Phật chủ trương phiếm thần: “Ta từ cõi Hư không đến 
cõi Trời, đều có Ta (Phật). Hột cát là Ta, vạn vật đêu là Ta.” 


Định Lực và Nhất Tâm không chỉ xem họ ngang hàng với 
Phật Thích-ca, mà đôi lúc còn ngông cuồng khi cho mình 
hơn cả Phật Thích-ca: “Chiếc thuyền của Đức Thích Ca 
Mâu Ni đã chở 96 ức linh căn [sao giống đồng bóng quái] 
quá nặng, sắp chìm ngoài biển cả, mà mỗi lần quả địa cầu 
nào sắp thuần dương [sao giống dịch lý quá] là có Ngài 
(Phật Thích-ca), có Ta (ám chỉ hai tác giả). Ngài đi trước, 
Ta đi sau” (206/8-10). Định Lực và Nhất Tâm là những con 
người ngạo mạn như vậy, có đáng để chúng ta mất thời giờ 
thảo luận nữa không? 'Tôi nghĩ là không nên! 


Dĩ nhiên, còn hăng trăm mẫu đối thoại vớ vẫn và bôi bác đạo 
Phật tương tự như vậy trong phần 2, mà tôi nghĩ không cần 
phải ghi hết ra đây. Chừng đó thôi, chúng ta cũng thấy được 
thái độ khinh thường độc giả của Định Lực và Nhất Tâm, tự 
xưng mình là thiền sư và cư sĩ Phật giáo lại làm những 
chuyện “đạo chích,” “phi báng” đức Phật và đạo Phật. 


Để tôn trọng sản phẩm trí tuệ của người khác, để thể hiện 
nếp sống văn minh, tuân thủ luật pháp và trả lại sự trong 
sáng của đạo Phật đã bị Định Lực và Nhất Tâm xuyên tạc và 
bóp méo, tôi đề nghị các cơ quan chức năng như Ban Tôn 
Giáo Chính Phủ và Cục Quản Lý Xuất Bản sớm ra lệnh thu 
hồi GPXB quyển sách này từ NXB Văn Hoá Thông Tin, 


Phật giáo khắp thế giới 641 





đồng thời, lập tức đình chỉ việc phát hành sách cũng như 
thu hồi các sách đã phát hành trên thị trường. Đừng vì cái 
lợi cỏn con trước mắt mà xem thường luật pháp và đạo đức. 
Cũng đừng vì tự ái mà không dám xin lỗi quần chúng Phật 
tử về những øì mà mình đã làm sai. Nếu đạo đức bắt nguồn 
từ lương tâm trong sáng thì một trong những cách phát 
triên đạo đức là lòng sám hối chân thành. Mong sao NXB 
Văn Hoá Thông Tĩn và hai tác giả Định Lực và Nhất Tâm 
sớm nhận ra được điều này. Muộn vẫn còn hơn không! 


HOẰNG PHÁP HAY KINH DOANH? 


Linh Thoại 


Trên tay tôi là 2 cuốn sách, một cuốn là Phật Giáo Khắp Thế 
Giới (Buddhism throughout the World) của tác giả Thích 
Nguyên Tạng, xuất bản lần thứ nhất năm 2001 tại Australia 
và cuốn kia là Tôn Giáo và Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại 
Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới của Thiền Sư Định Lực và 
Cư sĩ Nhất Tâm, do Nhà Xuất Bản Văn Hoá Thông Tin in 
xong vào tháng I năm 2003 mà tôi vừa mới mua. 


Hai cuốn sách bề ngoài trông về mặt hình thức rất khác 
nhau, nhưng khi đọc nội dung bên trong thì tôi cảm thấy 
bàng hoàng. Phần đầu và hầu như là phần nội dung chính 
của cuốn sách Tôn Giáo và Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại _ 
Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới của Thiền Sư Định Lực và 
Cư sĩ Nhất Tâm chính là nội dung của cuốn sách Phật Giáo 
Khắp Thé Giới được sao y nguyên bản; sao y nguyên cả lỗi 


642 Thích Nguyên Tạng 





sai cuốn sách này. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi cuốn sách 
này lại không hề có một dòng chữ nào ghi rằng có tham 
khảo cuốn sách Phật Giáo Khắp Thế Giới mà tác giả Thích 
nguyên Tạng đã dày công biên soạn trong nhiều năm trời từ 
lúc ở chùa Pháp Vân, Sài Gòn cho đến khi sang Úc vẫn còn 
tiếp tục; từng phần của tập sách đã được đăng tải trên báo 
Giác Ngộ trong nước và trên các báo Phật Giáo điện tử. Lễ 
nào khi soạn một tập sách dày 63I trang như thế, mà 2 tác 
giả Nhất tâm và Định Lực chưa bao giờ tham khảo qua 
những tờ báo trên? 


Điểm qua về kết cấu phần mục lục của tập sách do Thiền sư 
Định Lực, và cư sĩ Nhất Tâm thực hiện, chúng ta có thê thấy 
sách này thực hiện không có một cơ sở khoa học nào, mà chỉ 
là sự vụng vẻ thu nhặt. Trong phần Bảng Chữ Viết tắt ở trang 
8, tất cả những chữ viết tất không được sắp xếp theo thứ tự 
ABC, không hiểu người đọc sẽ làm thế nào tìm được từ đầy đủ 
của những từ viết tắt dựa trên bảng liệt kê này. 

Đến trang 89, 90,9] phần Phật Giáo tại Áo thì không cần 
phải nói gì nhiều thêm về việc có tham khảo hay không; 
bên dưới bài phỏng vấn có ghi: Thích Nguyên Tạng (Thực hiện 
tạ TPHCM ngày 12/7/1996) Và khi đọc đến trang 
185,186,187, độc giả hắn sẽ khẳng định tác giả tập sách 
này, vì đó là bài Phật Giáo Việt Nam qua hai Phật Tử Đan 
Mạch, mà bên dưới ký tên là Thích Nguyên Tạng (thực 
hiện ngày 03-02-1996). Vậy xin hỏi, trong 2 đồng tác giả 
Thiền Sư Định Lực và Cư Sĩ Nhất Tâm, có ai chính là tác 
giả Thích Nguyên Tạng, nếu không phải, sao trong phần 
tham khảo nhị vị không ghi vào. Hay là cả hai đều định lực 
và nhất tâm ăn cắp sách của người khác để kiếm sống, nếu 
có ăn vụng thì cũng nên chùi mép, xin hỏi, khi quyết tâm 
“đánh quả” cuốn sách này, hai vị đã có đọc hết cuốn sách 
này chưa? Hay là vì muốn mau gặt hái nên đã quá vội vàng 
đến nỗi lộ cả chân tướng? 


Phật giáo khắp thế giới 643 





Trong tập sách của tác giả Thích Nguyên Tạng, phần Phật 
Giáo Thế Giới được trình bày theo thứ tự ABC của tên 
nước, bắt đầu là Anh Quốc, và cuối cùng là Úc châu. Nhưng 
trong tập sách của 2 vị Thiền Sư và Cư Sĩ, lại được trình 
bày rất lộn xộn, bắt đầu cũng là Phật Giáo tại Việt Nam, kế 
đến là Trung Hoa, và tiếp đến là Phật Giáo tại Tô Cách 
Lan, xin hỏi 2 vị đã xếp những thứ tự này dựa theo điều gì, 
hay chỉ là sự tráo đổi chút ít để độc giả không nhận ra? Tôi 
cho rằng có lẽ các vị đã lấy tập sách này từ địa chỉ này trên 
mạng trong nhiều lần khác nhau nên không được liên tục: 


http:/www.quangduc.com/quocte/0Ipgkhaptg.html 


Và nếu vậy thì sao trong tập sách này lại không để thêm địa 
chỉ trang web trên nơi phần tham khảo. Xem trang I81 
phần Phật Giáo Việt Nam tại Úc, những dòng cuối có ghi 
rằng tổng hợp các tài liệu A Buddhism in Australia 1048- 
1986, NSW,1989; vậy mà có trích đăng tắm hình Vườn Lộc 
Uyễn Tu Viện Quảng Đức, Victoria trong khi tu viện này 
đặt viên đá xây dựng đầu tiên vào cuối năm 2000, chăng 
phải tắm ảnh này đã lấy từ trang web trên sao? 


Đáng tiếc hơn nữa là cuốn sách không phải không phải chỉ có 
hai vị đồng soạn giả trên, mà còn có những người chịu trách 
nhiệm xuất bản; biên tập và sửa bản In Thế Vinh nữa. Hãy 
còn có những thiếu sót từ bản chính của tác giả Thích Nguyên 
Tạng, chăng hạn như trang II7 dòng thứ I4 dưới lên, có một 
con số chú thích (6) không được chú thích trong bản gốc; xem 
trang 95, dòng IÏI trên xuống có ghi tên của vua Mông Cổ 
Udjiaitu (1305-16) lẽ ra phải sửa lại là (1305-1316), sao quí 
vị không làm ơn sửa giúp đề được thêm phần công đức, mà 
vẫn cứ bê nguyên xi những lỗi đó vào trong tập sách của mình, 
rồi xúm nhau đứng tên mình trên cuốn sách đề rồi không còn 
chỗ để đặt tên của tác giả???? Tôi tự hỏi không biết nhị vị 
đồng tác giả của cuốn sách có phải thực sự là thiền sư hay cư sĩ 
hay không, mà theo sự hiểu biết ít ỏi về Phật học, tôi vẫn 


644 Thích Nguyên Tạng 





thường thấy nơi đầu những bài kinh đều có câu: “Như thị ngã 
văn - tôi nghe như vầy”, vậy sao nhị vị không bắt chước theo 
mà lại lấy của người khác làm của mình như thế. Dù sao đi 
nữa có lẽ tác giả thật sự của cuốn sách, cũng cảm ơn quí vị đã 
đưa cuốn sách đến với rộng rãi độc giả hơn, góp phần vào công 
Cuộc hoằng pháp lợi sinh. Chỉ xin nhị vị vui lòng ghi thêm vào 
phần tham khảo cho những lần tái bản sau (nếu có), và nếu 
trích đăng xin phi lại rõ ràng, đừng lập lờ xào đi nấu lại kiểu 
như thế làm hỏng giá trị của cuốn sách. 


Nói tóm lại, tôi không thể nào hiểu được động cơ của những 
người làm sách này. Nhưng dù sao, đã mang tiếng là những 
người làm công tác văn hoá, xin hãy hành động một cách có 
văn hóa. 

Sài gòn I7-03-2004 

Linh Thoại 


Một cuốn sách về tôn giáo vừa vi phạm 
nghiêm trọng luật bản quyền, vừa có 
những nội dung xuyên tạc tôn giáo 
Hioờng Độ 


€ó¡ tháng 3 năm 2004, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra một 
hội sách mang tính quốc tế với sự góp mặt của hầu hết các 
nhà xuất bản trong nước cũng như một số nhà xuất bản uy 
tín nước ngoài. Có thể thấy ngay được những cố gắng của 
nhà nước trong quản lý văn hóa, nhằm tôn vinh giá trị của 


Phật giáo khắp thế giới 645 





văn hóa đọc, một kỹ năng luôn cần cho con người trong quá 
trình phát triển ở mọi thời đại. Điều này cũng năm trong 
chủ trương xây dựng một nên văn hóa hiện đại, đậm đà bản 
sắc dân tộc mà nhà nước đã và đang cỗ súy. Qua những 
công trình, những tác phẩm được các nhà xuất bản giới 
thiệu, người đọc khó tính cũng có thể ra về với niềm vui vì 
đã chọn ít nhất là một cuốn sách mà mình ưng ý và muốn 
có. Một điều khác nổi bật có thể thấy ở đây là sách về tôn 
giáo, đặc biệt là đạo Phật, một thành tố quan trọng trong 
đời sống và văn hóa Việt Nam, tuy chưa thật phong phú, 
nhưng cũng đã có một “chỗ đứng”, dẫu còn rất khiêm tốn, 
giữa hàng núi sách thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội khác. 
Mừng là thế, nhưng bên cạnh những tác phẩm hay, có giá 
trị về mặt học thuật, biên dịch, lại có không ít những tác 
phẩm viết âu hoặc dịch vội vàng, dịch sai đến khó chấp 
nhận hoặc “đạo văn” của người khác một cách trăng trợn, 
hoặc thu nhặt và lắp ghép một cách luộm thuộm, hoặc có ý 
xuyên tạc về giáo lý tôn giáo và thậm chí còn vi phạm cả 
chính sách của nhà nước... mà không hiểu sao lại được nhà 
xuất bản nghiêm túc cấp giấy phép xuất bản và lại được lưu 
hành rộng rãi. Một trong những cái gọi là sách tiêu biểu như 
vậy phải kê đến cuốn “Tôn giáo 0à lịch sử 0ăn mình nhân loại — 
Phật giáo Việt Nam và thế giới” của 2 “cái tên” Thiền Sư: 
Định Lực và Cư Sĩ: Nhất Tâm!'!(sic), mang nguồn gốc nhà 
xuất bản Văn hóa thông tin, Công ty Văn hóa Minh Trí- 
nhà sách Văn Lang liên kết xuất bản.!! 


“1ôn giáo và lịch sử văn mình nhân loại — Phật giáo Việt Nam 
nà thế giới” được ¡n trên giấy tốt, bìa cứng, với lời giới thiệu 
của nhà xuất bản Văn hóa thông tin một cách trang trọng 
nhằm “mô tả Phật giáo và những vấn đề cơ bản của Phật 
pháp và Thiền”, dày 631 trang. Nội dung của nó có 4 phần, 
trong đó, vấn đề chính như tựa sách muốn nói gÓi gọn ở 
phân một: Phật giáo Việt Nam và thế giới. Về mặt khách 
quan, đây là phần nghiêm túc nhất của cuốn sách, tuy 


646 Thích Nguyên Tạng 





nhiên khi đọc nó, chúng tôi đã nhận ra một giọng văn rất 
quen thuộc của một tác giả là cộng tác viên gắn bó với 
nguyệt san Giác Ngộ về Phật giáo thế giới. Nhiều bài trong 
đó đã được giới thiệu trên báo, đã được in thành sách và 
được giới thiệu trên nhiều website hiện hữu. Đọc tiếp những 
phần sau, chúng tôi vô cùng kinh ngạc với nội dung mà đôi 
khi khiến chúng tôi nghĩ đấy là sản phẩm của một đầu óc 
hoang tưởng. Đó là những cái được gọi là “tôn giáo và văn 
minh nhân loại” sao? Đó là nội dung của sự “mô tả Phật 
giáo và những vấn để cơ bản của Phật pháp và Thiền” như 
lời giới thiệu của nhà xuất bản Văn hóa thông tin sao? 
Những lời được viết ra trong các phần bàn về những vấn đề 
cơ bản trong Phật giáo, có thể nói nôm na là hết sức bậy bạ, 
nếu không nói là có ý đồ khác, nhằm xuyên tạc Phật giáo. 
Thử lật một trang bất kỳ trong những phần đó, độc giả sẽ 
không thể hình dung đây là cái được xem là “tôn giáo và 
lịch sử văn minh nhân loại”, xin nêu ra ở đây một đoạn 
ngẫu nhiên: 

“BÒ TÁT VẤN PHẬT: 

BÒ TÁT: Bạch Ngài, ký nguyên Thánh Đức, Ngài sẽ là vị 
nào trong Tam bảo? 

PHẬT: Ta là vai con trong ba ngôi, mà ngôi thứ nhứt là 
Cha, ngôi thứ hai là con, và ngôi thứ ba chính là ngươi. 

Cha chúng ta ở trên trời, nhưng hiện nay ở trần thế. Vì trên 
hay dưới đều là một, để chỉ sự hiểu biết chứ không ở trên 
hay ở dưới. 

Còn con hay Cha, do TRÍ HUỆ mà phán đoán, chứ không 
ai sánh ai, mà nói rằng cha con. 

Ba Ngôi, thường gọi là TAM BẢO (là ba vị Phật khi Long Hoa 
đại hội bế mạc) là thời chúng sanh hoàn thành ngôi vị Phật. 


Không ai cao, ai thấp, thì làm gì còn Tam bảo. 


Phật giáo khắp thế giới 64 





Đời Thánh Đức, là đời bình đăng, không còn ai từ xưng là Thày, 
hoặc còn giáo hội để xây đắp, gìn giữ mối đạo.”?! (sic) v.v... 


Xin miễn bàn thêm gì về nó. Lối tưởng tượng như thế đầy 
rẫy trong trong gần 2/3 cuốn sách. 

Với sự ngỡ ngàng đến đến nghi ngờ, chúng tôi đã liên hệ với 
đại đức Thích Nguyên Tạng, người có một bài đã từng đăng 
trên báo Giác Ngộ “bị” trích với cả bút danh đầy đủ cũng 
như có nhiều bài bị tước mất tên người biên soạn để gắn 
một cái “mác” khác, và được vị này cho biết là tuyệt đối 
không nhận được một sự liên lạc nào từ nhà xuất bản 
hay đơn vị liên kết xuất bản (Công ty Văn hóa Minh Trí- 
Nhà sách Văn Lang). Bản thân đại đức Thích Nguyên Tạng 
cũng không hề biên soạn chung và không hề biết những cái 
tên đã nêu. Chúng tôi cũng đã làm một sự đối chiếu với 
những bài đã được đăng trên báo cũng như sau đó được 
chính tác giả in thành sách phát hành ở Úc với tựa sách là 
“Phật giáo khắp thê giới (Buddhism throughout the worll)”, 
thì không nghi ngờ gì nữa, nó được “sao chép” một cách 
trăng trợn toàn bộ phần gọi là “Phật giáo Việt Nam và thế 
giới”. Sự sao chép này... trung thành đến độ “bê” nguyên xi 
cả những lỗi trong nguyên bản đã được in trước đây. Hành 
động “đạo văn” này quả là trắng trợn, bất chấp những quy 
định về quyền tác giả đã được ngành Văn hóa thông tin của 
chính phủ ban hành, và cũng oái ăm thay, nó lại “đội nón” 
nhà xuất bản Văn hóa thông tin (l). 


Sở dĩ chúng tôi cho đó là hành động “đạo văn” trắng trợn, 
bởi lẽ phần nhiều những bài trong phần một này đã được 
đăng trên báo Giác Ngộ, một tờ báo Phật giáo chính thức 
duy nhất trong nước sau năm 1975 mà hầu như giới Phật 
giáo và những người quan tâm đến đạo Phật ai cũng biết; 
mặt khác, chúng đã được chính tác giả tập hợp in thành 
sách, và được giới thiệu rộng rãi trên nhiều website mà ở bất 
kỳ nơi nào, với phương tiện Internet hiện nay, ai cũng có 


648 Thích Nguyên Tạng 





thể truy cập để có nó. Vậy mà, những người đứng ra xin thủ 
tục hợp thức hóa nó bằng một giấy phép xuất bản và kinh 
doanh nó lại như không thèm để ý đến dư luận, ngang 
nhiên coi thường pháp luật. Đấy là chưa noùi đến việc cố ý 
diễn dịch các khái niệm, các phạm trù triết học Phật giáo, 
các vấn đề Phật học cơ bản hết sức xuyên tạc, vô căn cứ. Ấy 
vậy mà nhà xuất bản lại thẩm định và cho rằng đấy là một 
công trình nghiên cứu về tôn giáo và lịch sử văn minh nhân 
loại; là “không đề cập tới cái được và cái chưa được của tôn 
giáo mà chỉ trình bày nó như đang hiện hữu, đã ảnh hưởng 
tới văn hóa, kinh tế, từ xưa tới nay...” Không biết những 
nội dung như thế nếu “ảnh hưởng” tới văn hóa, kinh tế của 
đất nước ta thì hậu quả sẽ khó lường đến mức độ nào. 
Chúng tôi thực sự không hiểu nhà xuất bản nghĩ gì về tôn 
giáo, ở đây là đạo Phật, và nhận định gì về nội dung, nhất là 
các phần hai, ba và bốn của cuốn sách đó để viết nên lời giới 
thiệu trang trọng như thế ?I 

Đấy là chúng tôi mới lướt qua về nội dung, chứ chưa nói 
đến phần trình bày và minh họa. Những hình ảnh minh họa 
trong các trang, từ đầu đến cuối, hết sức vô duyên, không ăn 
nhập gì đến nội dung, “lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia” (trừ 
việc “bê” nguyên hình minh họa trong hai bài viết đã được 
công bố chính thức của tác giả Thích Nguyên Tạng). Nó 
không chỉ “đạo văn” của các tác giả trong nước, mà còn tước 
mất quyền tác giả (người viết lời, họa sĩ) trong các tác phẩm 
truyện tranh về Phật giáo được xuất bản ở Đài Loan. Thật là 
một hành động không thể chấp nhận được. 


Tuy nhiên, sự không thể chấp nhận đựơc ấy lại được công 
nhận bằng giấy phép xuất bản của một trong những nhà 
xuất bản lớn của nước ta hiện nay là nhà xuất bản Văn hóa 
thông tin. Hơn thế nữa, nó được nhà xuất bản giới thiệu 
một cách trang trọng. 


Phật giáo khắp thế giới 649 





Những loại sách như thế này nếu đến tay một người đọc 
muốn tìm hiểu về các nền văn minh và các tôn giáo thì liệu 
hậu quả trong nhận thức của người đó sẽ như thế nào đối 
với đạo Phật, đối với các vấn đề mà nhà xuất bản gọi là “vấn 
đề cơ bản của Phật pháp và Thiền”??? 


Với tất cả những øì hiện biết được, chúng tôi nghĩ rằng cuốn 
sách này ra đời nhằm xuyên tạc Phật giáo, nhằm Øle€O VàO 
trong đầu óc của người tìm hiểu nó, rằng đạo Phật là một 
“mớ bùng nhùng” và “hoang đường” như nó đã làm! Và, dẫu 
chưa đủ sơ sở để kết luận, tuy nhiên, chúng tôi vẫn đặt giả 
thiết, phải chăng những cái tên tác giả là một sự tự đặt có ý 
đồ, nhằm nói với người đọc (một cách mặc nhiên): những lời 
trong cuốn sách này do người Phật giáo (không phải là người 
Phật tử bình thường mà là “thiền sư”, là “cư sĩ” hắn holl), 
hãy vên tâm nhé! Sự đánh lận con đen này là một “chiêu 
thức” đã quá quen thuộc, những người tinh ý, những ai có 
kiến thức cơ bản về Phật pháp sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Tuy 
nhiên, nó cũng dễ đàng lừa được người đọc chưa biết về giáo 
lý Phật giáo, vì các danh hiệu (thiền sư, cư sĩ) “gắn” trước tên 
tác giả, vì có phần một tương đối nghiêm túc và đầy đủ, và 
hơn thế nữa vì “dấu son” của nhà xuất bản Văn hóa thông 
tin, một nhà xuất bản lớn ở nước ta hiện nay. 


Nhìn lại toàn bộ nó, điểm nổi bật duy nhất là những việc 
làm đáng ngăn chận này lại được thể hiện trên một hình 
thức rất tốt, bìa cứng, giấy trắng ít có sách dẫu có giá trỊ 
thực sự lại được in ấn như thế! 


Với những điều đã nói sơ lược như trên, đây không còn là 
trường hợp thuộc về sự “thiếu tư liệu tham khảo” hoặc do 
“hạn chế về nhận thức” của người biên soạn, mà thuộc về 
lĩnh vực đạo đức và pháp luật. Nó nên được làm sáng tỏ để 
góp phần làm trong lành không khí học thuật ở nước ta, 
góp phần vào việc định hướng xây dựng một nên văn hóa 
hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, và định hướng cho một 


650 Thích Nguyên Tạng 





nhận thức đúng đắn về tôn giáo, ở đây là đạo Phật - một tôn 
giáo có lịch sử gắn bó với đắt nước gân hai ngàn năm, hạn 
chế sự gây rối ren trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo bình 
thường của người dân. 

Bài viết kỳ này, chúng tôi chỉ nêu như thế. Chúng tôi sẽ 
tiếp tục thông tin đến bạn đọc, những độc giả và các bậc 
thức giả quan tâm những phản hồi mà chúng tôi có được 
trong nay mai, chung quanh cuốn sách này, cũng như từ 
phía các nhà chức năng trong quản lý văn hóa và tôn giáo. 


Sở dĩ chúng tôi gọi như vậy vì trong việc trình bày tên tác 

giả đã thể hiện sự thiếu hiểu biết sơ đẳng về cách xưng hô 
trong đạo Phật, không ai sử dụng dấu 2 chấm (:) như phép 
liệt kê sau những danh hiệu trong đạo Phật như thế. Theo 
chỗ biết của chúng tôi và hỏi qua các nhà chuyên nghiên 
cứu trong lĩnh vực này, không ai biết những cái tên như 
trên cả. Chúng tôi sẽ tiếp xúc, nếu được các vị có trách 
nhiệm xuất bản và liên kết xuất bản cho biết thông tin về 
địa chỉ. 


! Theo giấy phép số 1715⁄XB-QLXB Cục Xuất bản cấp 
ngày II.I2.2001, trích ngang kế hoạch xuất bản số 
06/VHTT Nhà Xuất bản Văn hóa thông tin cấp ngày 
23.7.2002. In xong và nộp lưu chiều quý I năm 2003. 


?!'Trang 244-245 


#l Lời giới thiệu của nhà xuất bản Văn hóa thông tin, trang 7. 


